THIỆN PHÚC 


BUDDHIST 
DIC ITIONARY 


ENGLISH-VIETNAMESE 
ANH-VIET 


VOLUME IX (TH-TZ,) 





TỔ ĐÌNH MINH ĐĂNG QUANG 
3010 W. HARVARD STREET 
SANTA ANA, CA 92704 USA 

TEL & FAX: (714) 437-9511 


4790 


Copyright © 2007 by Ngoc Tran. AlI rights reserved. 


No part of this work may be reproduced or transmifted In any form or by any means, 
elecromc or mechanical, Including photocopying and recording, or by any 
Information s(orage or retrieval system without the prior written permission of the 
author, except for the Inclusion of brief quotations. However, staff members of 
Vietnamese temples who want to reprint this work for the benefit of teaching of the 
Buddhadharma, please contact Minh Dang Quang Patriarchal Temple at (714) 895- 
1218. 


4791 


INTRODUCTION 


Mr. Ngoc Tran has assembled and defined In this dictlonary words and terms which are 
authentic and traceable to the orIginal canonical sources. He has spent almost two decades 
reading and studying voluminous Buddhist materlal and in writing this book. He has 
arranged this text of over 5,000 pages, In Vietnamese and English, In a manner 
understandable to the average reader and student of Buddhism. 

In the myriad of documents, books and records of the Buddhaˆs talks, there are no 
words written by the enlightened one called SakyamumI Buddha during his forty-five years 
of walking and teaching 1n northeast India. He spoke his messages of living a life of loving- 
kindness and compassion to kings, high Intellectuals and the poor and i1gnorant, and their 
gaIning the wisdom to achieve salvation from the rounds of birth and death, and for each 
person to lead others to achieve that wisdom. Texts wriften In the Pali and SanskrIt 
languages purport to contain the teachings of this Sixth Century, Before Common Era 
(B.C.) Indian enlightened one. 

The author, Ngoc Tran, 1s a meticulous researcher in the literary sense. His exploration 
into ancient Sanskrit and Chinese references was demanded of him In compiling this 
dictionary. Tran has reached back Into reliable texts translated from the Agưnas 1n SanskrIt 
and the NMikaya ïn Pali. He 1s a serious Buddhist devotee, householder and one who 
practices his religion to the extent which he lives 1t — with happiness and serlous simplicIty. 

The reader who already has some knowledge of the Buddhist doctrine wIll find herein 
definiions which can further Iimprove her/his understanding. As with any literary work of 
this nature, the primary obJective of the author 1s to be concise, yet thorough and steer 
away from the pedantic. The middle path 1s, of course, to define a complex system such as 
Buddhism 1n terms appealing and understandable to the novice as well as those highly 
informed. Tranˆs technique of both style and content accomplish this, I believe, In all 
respecfs. 

The style of this author”s descrIptions temper the material conftent In such a balanced 
fashion to remove any questionable conflicts which are known to the Enlightened Oneˆs 
teaching. This authorˆs definitions are factual and need no further details to exemplify or 
extend meanings to be understood. The descriptlons are arranged In a well-ordered 
fashion, linking the factual, down-to-earth meanings common-place 1n Buddhist doctrine. 

The author explains those collected beliefs of the Buddha as found in the Sutras 
(Canonic body) and the liturgically accepted comments (the Sastras), covering firstly the 
profound points of view of human life. Mr. Tran describes the Buddhaˆs training as a yogl 
with his teachers, his marvelous transition to enliehtenment and the lessons on “he 


4792 


Middle Way” to his firsts five disciples(Turning the Dharma Wheel in Deer Park, directly 
after his enlightenmernI.) 

The doctrines to be understood by every seeker of this øreat religion are described 
clearly, with documentatlon referring to original Pali and Sanskrit written records. The 
reader find's herself/himself immersed In the profound descriptlons of the Buddhaˆs 
fundamental teachings, e.g. The Eightfold Path, Four Noble Truths, PraJna Paramita (S1x 
Ways to Wisdom), Karma, re-birth, Nirvana, Conditioned Beginninss, the Doctrine of No- 
Soul and the Setting—up of Mindfulness. 

The factors of style and content which set this work above other like texts, are terms 
first defined in Vietnamese with English Iimmediately following. I personally find this 
helpful in describing the phrases I use in my Dharma talks I give at my pagoda. This 
publication wIll be a great help to those many Vietnamese 1n temples 1n the United States 
at lectures and study groups In order to have a better understanding of the Dharma. 

My personal congratulatlons go to Ngoc Tran for this product of his laborIous, detailed 
and extensive workK In giving us critIcal descriptlons and highlighting detaIls of the beliefs, 
teachinss and practices of Sakyamumi Buddha. 


Most Venerable Thích An-Hue 
Dr. Claude Ware, Ph.D. 
25 ]une 2007 


4793 


LỜI GIỚI THIÊU 


Ông Thiện Phúc Trần Ngọc đã thu thập và định nghĩa trong bộ từ điển này những từ ngữ 
Phật Giáo chính thống có thể được tìm thấy trong các nguồn kinh điển nguyên thủy. Trong 
gần hai thập niên ông đã dày công học hỏi và nghiên cứu hầu hết kinh điển Phật giáo để viết 
nên bộ sách này. Ông đã sắp xếp trong bộ sách dày trên 5.000 trang với hai ngôn ngữ Anh và 
Việt bằng một phương cách thật dễ hiểu với đọc giả và sinh viên Phật giáo trung bình. 

Trong vô số tài liệu, sách vở và những ghi chép về những bài thuyết giảng của Đức Phật, 
không có một chữ nào được chính Đấng Giác Ngộ Thích Ca Mâu Ni viết lại trong suốt 45 
năm chu du hoằng hoá của Ngài trên khắp miền Đông Bắc Ấn Độ. Ngài chỉ đơn thuần thuyết 
giảng và gửi những thông điệp về cuộc sống từ bi đến các vị quốc vương, các thức giả, và 
đến cả những người cùng đinh ngu muội để họ có được cái trí tuệ giải thoát khỏi vòng luân 
hồi sanh tử, cũng như cho từng người một có được khả năng dẫn dắt người khác đạt được trí 
tuệ. Những sách vở Phật giáo được viết bằng tiếng Nam Phạn và Bắc Phạn đều được viết với 
nội dung chứa đựng những lời dạy của Đấng Giác Ngộ vào thế kỷ thứ 6 trước Tây Lịch. 

Nói theo nghĩa văn học, tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc là một nhà nghiên cứu thật tỉ mỉ. 
Sự nghiên cứu về những cổ ngữ Nam Phạn, Bắc Phạn và Hán ngữ là một đòi hỏi phải có khi 
viết bộ Tự Điển Phật Học Anh-Anh-Việt này. Tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc đã tìm đến 
những văn bản rất đáng tin cậy được dịch ra từ những bộ kinh A Hàm từ tiếng Bắc Phạn và 
những bộ kinh khác được viết bằng tiếng Nam Phạn. Tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc là một 
Phật tử thuần thành và nghiêm túc, người đã tu tập và sống với những giáo thuyết của Đức 
Phật với sự bình dị mà hạnh phúc và nghiêm túc. 

Với độc giả đã có một ít kiến thức về Phật giáo sẽ tìm thấy trong bộ tự điển này những 
định nghĩa có thể làm tăng thêm kiến thức cho chính mình. Cũng như với bất cứ tác phẩm 
văn học nào, mục tiêu chính của tác giả là viết lại những giáo thuyết của Đức Phật thật chính 
xác, thật đầy đủ, và tránh xa lối viết mô phạm một cách khô khan. Dĩ nhiên con đường Trung 
Đạo phải được dùng để diễn tả một hệ thống phức tạp về Phật giáo để làm dễ hiểu cho cả 
những người sơ cơ lẫn những người đã hiểu biết nhiều về Phật giáo. Tôi tin về mọi khía 
cạnh, về cả thể cách lẫn nội dung, tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc đã đạt được kỹ thuật diễn 
đạt này. 

Phương cách diễn tả của tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc về nội dung của tài liệu thật quân 
bình đến nỗi không còn vấn để gì nữa để thắc mắc về những giáo thuyết của Đấng Giác 
Ngộ. Những định nghĩa của tác giả thường dựa trên sự kiện thật và không cần thêm thắt chỉ 
tiết hay thí dụ, hay giảng bày thêm về nghĩa lý để được dễ hiểu. Sách được sắp xếp có thứ 
tự, liên kết sự kiện đến tận gốc rễ, hay những châm ngôn bình thường về giáo lý. 

Tác giả giải thích về những tín điều sưu tập được từ những lời dạy của Đức Phật được tìm 
thấy trong các kinh điển và những luận điển đã được chấp nhận, bao trùm những quan điểm 
thâm sâu của Phật giáo về nhân sinh quan. Từ những giảng giải đó tác giả Thiện Phúc Trần 
Ngọc đã viết về sự tu tập của Đức Phật với các bậc thầy, sự chuyển tiếp kỳ tình đến giác ngộ 
và những bài học về “Trung Đạo” cho năm vị đệ tử đầu tiên của Ngài (Chuyển Pháp Luân 
trong Vườn Lộc Uyển ngay khi Ngài vừa giác ngộ). 


4794 


Những giáo lý cần được hiểu bởi mỗi người đang trên đường tầm đạo của tôn giáo vĩ đại 
này đã được tác giả trình bày rõ rệt với tài liệu tham khảo từ kinh điển được viết bằng các 
thứ tiếng Nam và Bắc Phạn. Người đọc thấy mình được trầm mình trong sự trình bày thâm 
sâu về giáo lý nhà Phật, tỷ dụ như về Bát Thánh Đạo, Tứ Diệu Đế, Bát Nhã Ba La Mật Đa 
(Lục Ðộ), Nghiệp, Tái sanh, Niết Bàn, duyên khởi, giáo thuyết về Vô Ngã và Tỉnh Thức. 

Những sự kiện về phương cách và nội dung đã làm cho bộ sách này vượt lên các sách 
giáo khoa khác bằng một phong thái tuyệt hảo, vì nó được viết bằng hai ngôn ngữ Anh và 
Việt. Cá nhân tôi thấy bộ sách thật hữu dụng khi diễn tả những từ mà tôi dùng trong các cuộc 
pháp thoại tại chùa cũng như khi giảng dạy tại các trường đại học. Bộ Từ Điển Phật Học 
Anh-Anh-Việt sẽ là sự trợ giúp lớn lao cho nhiều người Việt tại Hoa Kỳ. Nó giúp cho người 
ta có được sự am hiểu sâu rộng hơn trong các buổi thuyết giảng hay trong các nhóm nghiên 
cứu Phật Pháp. 

Tôi xin chúc mừng tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc về bộ sách tốn nhiều công sức, thật chỉ 
tiết mà cũng thật bao quát, nhấn mạnh đến những chỉ tiết và tóm lược những tín điều, giáo 
thuyết và thực hành của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi rất hân hoan tán dương công đức 
của tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc, người đã hoàn thành công trình Văn hóa hiếm có và xin 
trân trọng giới thiệu đến chư Tăng Ni Phật tử trí thức, hy vọng mỗi vị có một bộ Từ Điển 
Phật Học Anh-Anh-Việt nầy để tham khảo rộng sâu hơn. 


Hòa Thượng Thích Ân Huệ 
Tiến Sĩ Claude Ware, Ph. D. 
25 tháng 6 năm 2007 


4795 


COMMENDA TION OE 
THE AUTHORˆS MERIT 


Thịs 1s my Íirst return to visit the United States of America since the time I 
graduated from Yale University, Connecticut forty years ago. Il am deeply amazed 
with such change and progress from Sclence, Technology, the Economy, and Social 
ScIences, and so on. 

I( also amazes me that In the 1950s, the Vietnamese population In the United 
Sfates was only 202, Iincluding the Republic of Vietnam Embassy officials. Ï was 
counted as number 202 when I arrived In late 1950. Now the Vietnamese population 
in the USA 1s more than a million. 

Among Vietnamese Americans In the United States, the highly educated and 
Iintelligent are considered as the basic social class with adequate knowledge, talenfs 
and experience, who have become both an Important 1ntrical part of Amerlican socIety 
and also wonderful role models to help improve Vietnam now and In the future. 

This visitation to the USA in 2000, the beginning of the 21" century, I myself see 
with my own eyes so many wonderful things In the Vietnamese commumrity, both in 
the monasfterles and outside life. 

I was filled with deep admiration when [ had a chance to read over the draft of 
the Vietnamese-English—English-Vietnamese Dictionary from the author Thiện 
Phúc. 

-—-Admiration for before 1975, the author knew very little about Buddhism when he 
was In Vietnam. 

---Admiration for the fact that the author must work to support his family 1n this busy 
socIety, but he has not been affected by vamity or materialism. On the contrary, 
despIte his tight work schedule and despite his continued commitment fo communIty 
activitles, he has been spending most of his precIous spare time to _research and study 
the Buddhist Tripitaka in Chinese and English to compose and accomplish this 
Dictlonary In a sclentIfic method. 

_—-Admiralon for such Vietnamese-English—English-Vienamese Buddhist 
Dictlonary would normally need a committee of several Buddhist intellects and a long 
perlod of time to accomplish. Thiện Phúc himself with tireless effort, has spent more 
than 15 years to devote himself 1n research, study and overcoming a lot of difficulties 
to perfectly accomplish this difficult work. 

This merit shows us a posifive spirit of egolessness and altruism for the sake of 
Buddhism and for the benefit of Monks, Nuns and all Buddhist followers. 


4796 


l am very pleased to praise the authorˆs merits for his accomplishment of this 
rare religlous and cultural work. This 1s a genuine contributlon of his share to the 
propagaton of the Dharma. I ˆ would like to take this opportumty to highly 
recommend to all Monks, Nuns, Buddhist practitioners, as welÏl as to any readers of 
Buddhist texts. With the hope that each and everyone of you will possess this 
Vietnamese-English—English-Vietnamese Dictionary to aid in your deeper study of 
Buddha-Dharma. 


California, November 7, 2000 
Most Venerable Thích Quảng Liên 
Chief of Quảng Đức Monastery 
Thủ Đức—Việt Nam 


TÁN DƯƠNG CÔNG ĐỨC 


Tư ngày tốt nghiệp Đại Học Yale, Connecticutt tại Hoa Kỳ, trở về Việt Nam 
đến nay là 40 năm, lần đầu tiên tôi có cơ hội viếng thăm lại Hoa Kỳ, nhận thấy đất 
nước Hoa Kỳ thay đổi tăng tiến trên nhiều lãnh vực Khoa học, Kỹ thuật, Kinh tế và 
Xã hội, vân vân. 

Điều mà tôi không thể tưởng tượng được là trong thập niên 50 (1950-1960), trên 
toàn lãnh thổ Hoa Kỳ chỉ có 202 người Việt, kể cả nhân viên Tòa Đại Sứ Việt Nam 
Cộng Hòa, mà tôi là người thứ 202, theo bảng thống kê ngoại kiều của Chánh Phủ 
Hoa Kỳ thời bấy giờ. Ngày nay Việt kiểu đã lên đến số triệu, đủ thành phần các giới. 

Trong thành phần Việt kiều tại Hoa kỳ, giới trí thức được xem là thành phần nòng 
cốt, không những tăng cường thêm sức mạnh đóng góp đất nước Hoa Kỳ trên nhiều 
lãnh vực, mà cũng là thành phần đủ nhân tố kinh nghiệm khả năng kiến thức xây 
dựng đời sống mới tốt đẹp cho dân tộc Việt Nam ngày nay và tương lai. 

Cuộc thăm viếng hoa Kỳ năm 2000, đầu thiên niên kỷ của thế kỷ XXI, tôi được 
trực tiếp mục kích tiếp thu nhiều cái hay cái đẹp Đạo cũng như Đời, trong đời sống 
cộng đồng của người Việt. 

Điều rất ngạc nhiên mà cũng rất đáng khâm phục, khi được xem qua cuốn Đại Từ 
Điển Phật Học Anh-Việt của tác giả Thiện Phúc. 

----Khâm phục vì trước năm 1975, tác giả chưa học gì nhiều về Phật Học khi còn ở 
Việt Nam. 

----Khâm phục vì tác giả vừa đi làm để nuôi sống gia đình nơi đất nước quê người mà 
không đam mê vật chất nơi chốn phù hoa tiên cảnh, ngược lại dùng những thì giờ 
nhàn rỗi vàng ngọc, tập trung tư tưởng, đại sự nhân duyên, vì tương lai Phật Giáo, sưu 
tầm, nghiên cứu Kinh điển bằng nhiều thứ tiếng, và biên soạn có khoa học hoàn 
thành cuốn Đại Từ Điển Phật Học Anh-Việt. 

_—--Khâm phục vì Bộ Đại Từ Điển Việt-Anh—Anh-Việt phải cần đến nhiều nhà trí 
thức học giả thâm hiểu vấn để Phật Giáo và phải mất rất nhiều thời gian mới thực 
hiện được, song đây chỉ là một người như tác giả Thiện Phúc, nhiệt tâm cố gắng 
không ngừng, trong thời gian không lâu mà hoàn thành mỹ mãn. 

Đây là tinh thần tích cực, vô ngã, vị tha, vì Đạo và Đời, với mục đích giúp cho chư 
Tăng Ni Phật tử và những nhà nghiên cứu Phật Giáo có tài liệu và dữ kiện tham 
khảo. 


4798 


Tôi rất hân hoan tán dương công đức của tác giả Thiện Phúc, người đã hoàn 
thành công trình Văn hóa hiếm có và xin trân trọng giới thiệu đến chư Tăng Ni Phật 
tử trí thức, hy vọng mỗi vị có một cuốn Đại Từ Điển nây để tham khảo rộng sâu hơn. 


California, November 7? „ 2000 
Hòa Thượng Thích Quảng Liên 
Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức 
Thủ Đức—Việt Nam 


4799 


INTRODUCTION 


We all know that life in the United States 1s so busy and under so mụuch pressure so 
people have very little time to practice and study Sacred Text Books. During the period of 
more than twenty-five years of preaching the Buddhaˆs Teachings in the USA, I myself see 
with my own eyes so many wonderful things in the Vietnamese commumty, both In the 
monasteries and outside life. However, after reading the draft of the Vietnamese-English 
English-Vietnamese Buddhist Dictionary from the author Thiện Phúc, I[ was filled with 
surprise and deep admiration. Thiện Phúc came to the United States in 1985 and became one 
of my best disciple in the same year. He 1s commendable because before that time he knew 
very litfle about Buddhism. While working as a volunteer teacher of Vietnamese language 
programs In Southern California, around 1985 and 1986, a lot of young Vietnamese students 
came to him to ask for the meanings of some Buddhist terms. Some terms he was able to 
provide the meaning, but a lot of them he could not. He talked to me and I encouraged him to 
start his work on The Basic Buddhist Terms. He 1s admirable because he must work to 
support his family in this busy socIety, but he has not been affected by vanity or materialism. 
On the contrary, despite his tight work schedule and despite his continued commitment to 
commumity and temple activities, he has been spending most of his precIous spare time fo 
research and study the Buddhist Tripitaka in Vietnamese, Chinese and English to compose 
and accomplish this Dictionary 1n a scientific method. He 1s admirable for his firm effort 
because such Buddhist Literary Work would normally need a committee of several Buddhist 
Iintellects and a long period of time to accomplish. Thiện Phúc himself with tireless effort, has 
spent more than 15 years to devote himself in research, study and overcoming a lot of 
difficulties to perfectly accomplish this difficult work. 

He 1s also the author of a serles of books written in Vietnamese, tifled “Buddhism 1n 
Life,” ten volumes, “Buddhism, a religion of Peace, Joy, and Mindfulness,” and “Intimate 
Sharings with Parents and Children,” “Fundamentals of Buddhism” in Vietnamese and 
English, and “Famous Zen Masters” in Vietnamese and English. 

Thịs merit shows us a positive spirit of egolessness and altruism for the sake of 
Buddhism and for the benefit of Monks, Nuns and all Buddhist followers. 

l am very please to commend and praise the author`s merits for his accomplishment of 
this rare religlous and cultural work. This Is a genuine contribution of his share to the 
propagation of the Dharma. I would like to take this opportumty to highly recommend to all 
Monks, Nuns, Buddhist practitioners, as well as to any readers of Buddhist texts. With the 
hope that each and everyone of you will possess this Vietnamese-English—English- 
Vietnamese Dictionary to aid In your deeper study of Buddha-Dharma. 


California, November mé 2003 

Most Venerable Thích Giác Nhiên 
President of The International Bhiksu 
Sangha Buddhist Association 


4800 


LỜI GIỚI THIỆU 


Ai trong chúng ta cũng đều biết rằng đời sống tại trên đất nước nầy rất ư là bận rộn và 
con người trong xã hội nầy phải chịu nhiều áp lực về cả vật chất lẫn tinh thần nên ít ai có 
được thì giờ để tu tập hay nghiên cứu Kinh điển. Trong suốt thời gian hơn 25 năm hoằng 
pháp tại Hoa Kỳ, tôi được trực tiếp mục kích tiếp thu nhiều cái hay cái đẹp trong Đạo cũng 
như ngoài Đời trong đời sống cộng đồng của người Việt. Tuy nhiên, tôi rất ngạc nhiên và 
khâm phục, khi được xem qua bộ Từ Điển Phật Học Việt-Anh Anh-Việt của tác giả Thiện 
Phúc. Thật là đáng khen ngợi vì tác giả Thiện Phúc đến Hoa Kỳ năm 1985, quy-y Tam Bảo 
với tôi cùng năm, nhưng trước đó tác giả biết rất ít về Phật pháp. Trong khoảng những năm 
1985 hay 1986, trong khi Thiện Phúc đang dạy học thiện nguyện chương trình Việt ngữ ở 
miễn Nam California, có rất nhiều học sinh Phật tử đến hỏi nghĩa của các từ ngữ Phật học. 
Một số từ Thiện Phúc biết, nhưng rất nhiều từ không biết. Vì thế tác giả có nói chuyện với 
tôi về nỗi băn khoăn của mình và tôi đã khuyến khích Thiện Phúc tiến hành việc tầm cầu 
nghiên cứu này. Thật đáng khâm phục vì tác giả vừa đi làm để nuôi sống gia đình nơi đất 
nước quê người mà không đam mê vật chất nơi chốn phù hoa, ngược lại vừa phải đi làm, làm 
việc xã hội thiện nguyện và Phật sự, mà Thiện Phúc vẫn cố gắng dùng những thì giờ nhàn 
rỗi vàng ngọc, tập trung tư tưởng, vì tương lai Phật Giáo, sưu tầm, nghiên cứu Kinh điển bằng 
tiếng Việt, tiếng Hoa và tiếng Anh, để biên soạn một cách khoa học và hoàn thành Bộ Từ 
Điển Phật Học Việt-Anh Anh-Việt nầy. Đáng khâm phục vì Bộ Từ Điển này phải cần đến 
nhiều nhà trí thức học giả thâm hiểu vấn để Phật Giáo và phải mất rất nhiều thời gian mới 
thực hiện được, song đây chỉ là một người như tác giả Thiện Phúc, nhiệt tâm cố gắng không 
ngừng, trong thời gian không lâu mà hoàn thành mỹ mãn. Thiện Phúc cũng là tác giả của bộ 
Đạo Phật Trong Đời Sống (10 tập), Đạo Phật An Lạc và Tỉnh Thức, Tâm Sự Với Cha Mẹ và 
Tuổi Trẻ, Phật Pháp Căn Bản (8 tập sắp phát hành) và Những Thiền Sư Nổi Tiếng (sắp phát 
hành). 

Đây là tính thần tích cực, vô ngã, vị tha, vì Đạo và Đời, với mục đích giúp cho chư Tăng 
Ni Phật tử và những nhà nghiên cứu Phật Giáo có tài liệu và dữ kiện tham khảo. 

Tôi rất hân hoan khen ngợi và tán dương công đức của tác giả Thiện Phúc, người đã hoàn 
thành công trình Văn hóa hiếm có và xin trân trọng giới thiệu đến chư Tăng Ni Phật tử trí 
thức, hy vọng mỗi vị có một cuốn Đại Từ Điển nầy để tham khảo rộng sâu hơn. 

Westminster, November 17”, 2003 
Hòa Thượng Thích Giác Nhiên 
Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo 
Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới 
Californa—USA 


4801 


INTRODUCTION 


In 1961, I was assigned as a teacher of biology at Tong Phuoc Hiep High School in Vĩnh 
Long Province. Then, in 1964, I was promoted to the Principal of the same school and stayed 
In this position until 1972. During more than a decade there, I had an opportunity to teach and 
know a lot of outstanding students In town, Mr. Tran Ngoc, AKA Ngoc-Em Tran, was one of 
the best students of mine. During his seven years in High School, Mr. Ngoc-Em showed to be 
eminent with his academic achievement. He always received monthly recognitlons from the 
Principal and yearly awards at the end of each school year. 

After more than 30 years living oversea, in April 2003, when I had a chance to form 
Oversea Tong Phuoc Hiep Alumni Association, I reunited with a lot of my students. Ï was so 
glad that a lot of my students were so successful from all over the world. What surpirsed me 
the most was the achievement of a student named Tran Ngoc-Em with the Buddhist name 
“Thien Phục”, an excellent student in Math in High School 40 years ago, but he 1s so 
successful in publishing books in Buddhism. I was so glad and so proud to participate In the 
Proofreading Committee for his Vietnamese-English Buddhist Dictionary. I personally 
believe that this 1s one of the most helpful Vietnamese-English Buddhist Dictionary for 
Buddhists abroad. 

Once again, in mid 2007, Thien Phục asked me to help with proofreading for his will-be 
published English-English-Vietnamese Buddhist Dictionary. Ï am so proud to participate in 
proofreading for this very helpful work. The dictionary has more than 5,200 pages with so 
many Buddhist terms and phrases that are extremely helpful for Buddhist readers to deepen 
their knowledge in Buddhism. 

My personal congratulation to Thien Phục and I am not only very proud to see the 
excellent achievement of one of my former students, but I am also very please to praise him 
for his accomplishment of this rare religious and cultural work. This Is an exceptional 
contribution of his share to the propagation of the Buddha-dharma. I would like to take this 
Opportunity to sincerely recommend this work to all Buddhists, especially lay Buddhists with 
the hope that this work can help aid your knowledge in Buddhism and make 1t easler for your 
way Of cultivation. 


Califorma, September 10, 2007 

Dao Khanh Tho 

Former Principal of 'Tong Phuoc Hiep HS 
Vinhlong Province-South Vietnam 


4802 


LỜI GIỚI THIỆU 


Vào năm 1961 tôi được bổ nhiệm về làm Giáo sư Vạn Vật tại trường Trung Học Tống 
Phước Hiệp, tỉnh Vĩnh Long. Sau đó, vào năm 1964, tôi được bổ nhiệm vào chức vụ Hiệu 
Trưởng trường Trung Học Tống Phước Hiệp cho đến năm 1972. Trong gần hơn một thập niên 
phục vụ tại đây, tôi có cơ hội dạy và được biết rất nhiều học sinh xuất sắc trong thị xã, mà 
anh Trần Ngọc-Em là một trong những học trò xuất sắc nầy. Trong suốt bẩy năm trung học, 
anh Ngọc-Em đã tỏ ra rất xuất sắc và luôn nhận giấy khen hằng tháng của Hiệu Trưởng, 
cũng như lãnh thưởng mỗi cuối năm. 

Sau hơn 30 năm sống nơi hải ngoại, vào năm 2003, do duyên lành tại California, tôi đã 
thành lập Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Tống phước Hiệp, nhờ đó mà tôi đã gặp lại rất nhiều 
học sinh cũ của tôi. Tôi rất hãnh diện khi thấy rất nhiều học sinh cũ của tôi nay đã thành 
công khắp nơi trên thế giới. Nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất của tôi là có một em học sinh 
xuất sắc trước kia rất giỏi về môn Toán, mà bây giờ lại rất thành công trong việc viết và xuất 
bản nhiều bộ sách về Đạo Phật với Pháp danh là Thiện Phúc. Cùng năm 2003, tôi vô cùng 
sung sướng và hãnh diện được tham dự vào Tiểu Ban Duyệt Đọc bộ Từ Điển Phật Học Việt- 
Anh của anh Thiện Phúc. Riêng tôi thì tôi tin rằng đây là một trong những bộ Từ Điển Phật 
Học có rất nhiều lợi ích cho Phật tử nơi hải ngoại. 

Lần nữa, vào giữa năm 2007, anh Thiện Phúc lại mời tôi tham dự vào Tiểu Ban Duyệt 
Đọc cho bộ Từ Điển Phật Học Anh-Anh-Việt sẽ được xuất bản trong một ngày gần đây. Tôi 
vô cùng sung sướng được góp phần vào tác phẩm thật hữu ích nầy. 

Riêng cá nhân tôi, tôi xin chúc mừng anh Thiện Phúc. Tôi rất hãnh diện nhìn thấy được 
thành quả xuất sắc của một anh cựu học sinh của mình, mà Tôi hết sức hân hoan tán dương 
sự thành tựu của tác giả Thiện Phúc về sự hoàn thành công trình tôn giáo và văn hóa hiếm 
có nầy. Đây là sự cống hiến hết sức đặc biệt của anh Thiện Phúc trong công cuộc truyền bá 
Phật Pháp. Tôi xin trân trọng giới thiệu đến chư Phật tử trí thức, nhất là các Phật tử tại gia, 
hy vọng mỗi vị có được một bộ Đại Từ Điển nầy để tham khảo rộng sâu hơn, hanh thông hơn 
trong việc tu hành. 


California, ngày 10 tháng 9, 2007 

Đào Khánh Thọ 

Cựu Hiệu Trưởng 

Trường TH Tống Phước Hiệp-Vĩnh Long 


4603 


PREEFACE 


This book 1s not an ordinary English-Vietnamese or Vietnamese-English Dictionary, nor 
1s this a book of Total Buddhist Terminology. Thịs 1s only a booklet that compiles of some 
basic Buddhist terms, Buddhist related terms, or terms that are often seen 1n Buddhist texts 
with the hope to help Vietnamese Buddhists understand more Buddhist essays wriften In 
English or Buddhist Three Baskets translated Into English from either Pali or Sanscrit. 
Buddha teachings taught by the Buddha 26 centuries ago were so deep and so broad that 1t”s 
difficult for any one to understand thoroughly, even in their own languages. Beside, there are 
no absolute English or Vietnamese equivalents for numerous Pali and Sanskrit words. Its 
even more difficult for Vietnamese people who have tried to read Vietnamese texts partly 
translated from the Chinese Mahayana without making a fallaclous Interpretation. As you 
know, Buddhist teaching and tradition have deeply rooted in Vietnamese socIety for at least 
20 centuries, and the majority of. Vietnamese, In the country or abroad, directly or indirectly 
practice Buddha teachings. Truly speaking, nowadays Buddhist or Non-Buddhist are 
searching for Buddhist text books with the hope of expanding their knowledge and improving 
therr life. For these reasons, until an adequate and complete Buddhist Dictionary 1s In 
exIstence, I have temerariously tried to compile some of most useful Buddhist terms and 
Buddhist related terms which I have collected from reading Buddhist English texts during the 
last fifteen years. I agree that there are surely a lot of deficiencies and errors In this booklet 
and [_ am far from considering this attempt as final and perfect; however, with a wish of 
sharing the gift of truth, I am not reluctant to publish and spread this booklet to everyone. 
Besides, the Buddha taught: “Among Dana, the Dharma Dana or the gift of truth of Buddha”s 
teachings 1s the highest of all donations on earth.” 

Once again, I hope that this booklet is helpful for those who want to know more about 
the truth of all nature and universe. AÀs I mentioned above, this 1s not a completely perfect 
work, so [ would very much appreciate and open for any commenfs and suggestions from the 
learned as well as from our elderly. 

Last but not least, the author would like first to respectfully offer this work to the 
Triratna, and secondly to demit the good produced by composing this book to all other 
sentilent beings, universally, past, present and future. Hoping everyone can see the real 
benefit of the Buddhaˆs teachings, and hoping that some day every sentient being wIll be able 
to enter the Pure Land of Amitabha. 

Thiện Phúc 


4804 


LỜI TỰA 


Đây không phải là một quyển Tự Điển Anh-Việt Việt-Anh bình thường, đây cũng không 
phải là Toàn Tập Danh Từ Phật Giáo. Đây chỉ là một quyển sách nhỏ gồm những từ ngữ 
Phật giáo căn bản, những từ có liên hệ đến Phật giáo, hay những từ thường hay gặp trong 
những bài kinh Phật, với hy vọng giúp những Phật tử Việt Nam tìm hiểu thêm về những bài 
luận Phật giáo bằng Anh ngữ, hoặc tìm hiểu Kinh Tạng Anh ngữ được dịch sang từ tiếng 
Phạn Pali hay Sanskrit. Đức Phật đã bắt đầu thuyết giảng Phật pháp 26 thế kỷ về trước mà 
giáo lý thật là thậm thâm rất khó cho bất cứ ai trong chúng ta thấu triệt, dù bằng chính ngôn 
ngữ của chúng ta. Ngoài ra, không có từ ngữ tương đương Việt hay Anh nào có thể lột trần 
được hết ý nghĩa của nhiều từ ngữ Phạn Pali và Sanskrit. Lại càng khó hơn cho người Việt 
chúng ta tránh những diễn dịch sai lầm khi chúng ta đọc những kinh điển được Việt dịch từ 
những kinh điển Đại thừa của Trung quốc. Như quý vị đã biết, giáo lý và truyền thống Phật 
giáo đã ăn sâu vào xã hội Việt Nam chúng ta từ 20 thế kỷ nay, và đa phần người Việt chúng 
ta trong quốc nội cũng như tại hải ngoại đều trực tiếp hay gián tiếp thực hành Phật pháp. 
Thật tình mà nói, ngày nay Phật tử hay không Phật tử đều đang tìm tòi học hỏi giáo lý nây 
những mong mở mang và cải thiện cuộc sống cho chính mình. Vì những lý do đó, cho đến khi 
nào có được một bộ Từ Điển Phật Học hoàn chỉnh, tôi đã mạo muội biên soạn những từ ngữ 
thường dùng Phật giáo cũng như những từ ngữ liên hệ với Phật giáo trong suốt hơn mưới lăm 
năm qua. Đồng ý là có rất nhiều lỗi lầm và sai sót trong quyển sách nhỏ nầy và còn lâu lắm 
quyển sách nầy mới được xem là hoàn chỉnh, tuy nhiên, với ước mong chia xẻ chân lý, chúng 
tôi đã không ngần ngại cho xuất bản và truyền bá quyển sách nầy đến tay mọi người. Hơn 
nữa, chính Đức Từ Phụ đã từng dạy: “Trong pháp Bố Thí, bố thí Pháp hay bố thí món quà 
chân lý Phật pháp là cách cúng dường cao tuyệt nhứt trên đời nầy.” 

Một lần nữa, Hy vọng quyển sách nhỏ nầy sẽ giúp ích cho những ai muốn tìm biết thêm 
về chân lý thực tánh vạn hữu. Như đã nói trên, đây không phải là một tác phẩm hoàn chỉnh, 
vì thế chúng tôi chân thành cảm tạ sự chỉ dạy của chư học giả và các bậc cao minh. 

Cuối cùng, tác giả cung kính cúng dường lên ngôi Tam Bảo, và xin thành kính hổi hướng 
tất cả công đức nầy đến chúng sanh muôn loài trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Những mong 
ai nấy đều thấy được sự lợi lạc của Phật pháp, để một ngày không xa nào đó, pháp giới 
chúng sanh đồng vãng sanh Cực Lạc. 

Thiện Phúc 


4805 


Acknowledgemenfs 


First, I would like to take this opportunity to thank Most Venerable Thích Giác Nhiên for 
encouraging me fo start this proJect, providing me with Tripitaka In English version and other 
books of Buddhist doctrines, and reviewing my work. Beside, Most Venerable Thích Giác 
Nhiên also takes his time to sít down and explain to me Buddhist terms which I don”t know. 
Secondly, I want to take this opportunity to thank Most Ven. Dr. Thích Quảng Liên, Most 
Ven. Dr Claude Ware, Most Ven. Thích Chơn Thành, Most Ven. Thích Giác Lượng, Most 
Ven. Thích Nguyên Đạt, Most Ven. Thích Hạnh Đạo, Most Ven. Thích Giác Ngộ, Most Ven. 
Thích Giác Tràng, Most Ven. Thích Giác Toàn, Most Ven. Thích Giác Tuệ, Most Ven. Thích 
Minh Thiện, Ven. Prof. Thích Chơn Minh, Ven. Thích Minh Mẫn, Ven. Thích Nguyên Trí, 
Ven. Thích Quảng Thanh, Ven. Thích Giác Sĩ, Ven. Thích Minh Thành, Ven. Thích Minh 
Đạt, Ven. Thích Minh Nhân, Ven. Thích Minh Nghị, Ven. Thích Minh Ấn, Ven. Thích Minh 
Hiển, Ven. Thích Vô Đạt, Ven. Thích Minh Định, Ven. Thích Minh Thông, Bhikhunis Thích 
Nữ Diệu Lạc, Thích Nữ Diệu Nguyệt, Thích Nữ Diệu Hóa, and Thích Nữ Tịnh Hiển, Thích 
Nữ Diệu Đạo, Thích Nữ Diệu Minh, Thích Nữ Liên Dung, Thích Nữ Tịnh Liên, Thích Nữ 
Như Hạnh, and Thích Nữ Nhẫn Liên, Prof. Nghiêm Phú Phát, Prof. Lưu Khôn, Prof. Andrew 
J. Williams, Ms. Sonia Brousseau, Ms. Sheila Trương, Ms. Nguyễn Thị Kim Ngân, Mr. 
Nguyễn Minh Lân, Minh Hạnh, Huệ Đức, Bửu Đức, Mr. And Mrs. Vạn Võ and Hoàng 
Khuyên, Mr. And Mrs. Quảng Tâm and Minh Chính, Minh Chánh, Tâm Nghĩa, Thiện Vinh, 
and Diệu Hảo for their kind support and encourasement which have helped me overcome 
difficulties along every step of composing this book. They have set aside theIr precious time 
to review and proofread the draft, correct errors and offer me with invaluable advice to 
1mprove this work. I also would like to take this chance to send my special thanks to all my 
good spiritual advisors and friends, especially Ms. Nguyễn Thị Ngọc Vân, and Former 
Principals of Tong Phuoc Hiep High School, Mr. Đào Khánh Thọ, and Mrs. Võ Thị Ngọc 
Dung who have provided extremely helpful advice, guidance and ideas. 

I would also like to express my speclal gratitude to my family for all their support. 
Without their support, this work can not be accomplished. 

Next, I would like to take this opportunity to thank the proof-reading committee for their 
hard work, especially Upasika Nguyễn thị Ngọc Vân for her extraordinary efforts to complete 
this extremely difficult assignment. 

Last but not least, I would respectfully like to dedicate all merits and virtues derived 
from this work to all sentient beings throughout the six paths in the Dharma Realms to rebirth 
in the Amitabha Pure Land. 

Anaheim, California 
November 2007 
Thiện Phúc 


4806 


Cảm Tạ 


Trước nhất, tác giả xin chân thành cẩm tạ Hòa Thượng Thích Giác Nhiên đã khuyến 
khích tác giả từ những ngày đầu khó khăn của công việc biên soạn. Hòa Thượng đã cung cấp 
Anh Tạng cũng như những sách giáo lý Phật giáo khác. Ngoài ra, Ngài còn dành nhiều thì 
giờ quí báu coi lại bản thảo và giảng nghĩa những từ ngữ khó hiểu. Kế thứ, tác giả cũng xin 
chân thành cảm tạ Hòa Thượng Tiến Sĩ Thích Quảng Liên, Hòa Thượng Tiến Sĩ Claude 
Ware, Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Hòa Thượng Thích Giác Lượng, Hòa Thượng Thích 
Nguyên Đạt, Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo, Hòa Thượng Thích Giác Ngộ, Hòa Thượng 
Thích Giác Tràng, Hòa Thượng Thích Giác Toàn, Hòa Thượng Thích Giác Tuệ, Hòa Thượng 
Thích Minh Thiện, và Thượng Tọa G.S. Thích Chơn Minh đã khuyến tấn trong những lúc khó 
khăn, Thượng Tọa Thích Minh Mẫn, Thích Nguyên Trí, Thích Quảng Thanh, Thích Giác Sĩ, 
Thích Minh Thành, Thích Minh Đạt, Thích Minh Nhân, Thích Minh Nghị, Thích Minh Ấn, 
Thích Minh Hiền, Thích Vô Đạt, Thích Minh Định, các Sư Cô Thích Nữ Diệu Lạc, Thích Nữ 
Diệu Nguyệt, Thích Nữ Diệu Hóa, Thích Nữ Tịnh Hiền, Thích Nữ Diệu Đạo, Thích Nữ Diệu 
Minh, Thích Nữ Liên Dung, Thích Nữ Tịnh Liên, Thích Nữ Như Hạnh, và Thích Nữ Nhẫn 
Liên đã khuyến khích tác giả vượt qua những khó khăn trở ngại. Một số đã không ngại thì 
giờ quí báu duyệt đọc phần Việt ngữ như Giáo Sư Lưu Khôn, Giáo Sư Nghiêm Phú Phát, 
Giáo Sư Andrew J. Williams, Sonia Brousseau, Sheila Trương, Nguyễn thị Kim Ngân, 
Nguyễn Minh Lân, Minh Hạnh, Huệ Đức, Bửu Đức, Vạn Võ, Hoàng Khuyên, Quảng Tâm, 
Minh Chính, Minh Chánh, Tâm Nghĩa, Thiện Vinh, và Diệu Hảo đã duyệt đọc từng phần 
trong tác phẩm nây. Tác giả cũng xin chân thành cảm tạ cô Nguyễn Thị Ngọc Vân, cùng quí 
Thầy Cô Cựu Hiệu Trưởng Trường Trung Học Tống Phước Hiệp, Ông Đào Khánh Thọ và Cô 
Võ Thị Ngọc Dung đã tận tình giúp đở về tinh thần lẫn vật chất. 

Tác giả cũng chân thành cảm tạ toàn thể gia đình đã tích cực yểm trợ. Không có sự yếm 
trợ nầy, chắc chắn bộ sách nầy không thể nào hoàn thành mỹ mãn được. 

Kế đến tác giả xin thành thật cẩm ơn sự cố gắng tận tụy của ban duyệt đọc, đặc biệt là 
những cố gắng vượt bực của Đạo hữu Nguyễn thị Ngọc Vân trong công việc cực kỳ khó khăn 
nầy. 

Cuối cùng, tác giả xin thành kính hổi hướng công đức nầy đến pháp giới chúng sanh 
trong sáu đường pháp giới sẽ được vãng sanh Tịnh Độ. 


Anaheim, California 
Tháng 11, năm 2007 
Thiện Phúc 


4807 


Note To Our Readers 


This booklet 1s a collection of Buddhist, Buddhist-related terms, and terms that 
are often seen 1n Buddhist texts, wrItten in both Vietnamese and English. Like I said 
1n the Preface, this 1s not a Total and Complete Buddhist Dictionary; however, with a 
wiIsh of share, I hope that all of you wIll find this a useful and helpful booklet for you 
to broaden knowledge on Buddhism 


Thiện Phúc 


Lời ghi chú đến chư độc giả 


Quyển sách nhỏ nầy chỉ là một tập hợp các từ ngữ Phật giáo, các từ ngữ có liên 
quan đến Phật giáo, và các từ ngữ thường được tìm thấy trong các sách giáo khoa 
Việt Anh Phật giáo. Như trên đã nói, đây không phải là bộ từ điển hoàn hảo; tuy 
nhiên, với tâm nguyện sẻ chia, tôi mong rằng quí vị sẽ tìm thấy nơi bộ sách nầy 
những điều bổ ích cho việc mở rộng kiến thức về Phật giáo của mình. 


Thiện Phúc 


4808 


This work 1s respecffully dedicated to the Three Jewels, to my Original Master, 
Most Venerable Thích Giác Nhiên, to my deceased parents Mr. Lê Văn Thuận and 
Mrs. Trần Thị Sửu, to my mother and father-in-law Mr. Tân Ngọc Phiêu and Mrs 
Trần thị Phàn. This work is also dedicated to my wife Tương Thục and children Thanh 
Phú, Thanh Mỹ and Thiện Phú, my longlife best friends for their enormous supports. Ï 
am enormously grateful to my friend, Chiếu Tâm Benjamin Nguyễn, who helped 
typed, and retyped the work. 


Xin thành kính cúng dường tác phầm nầy lên ngôi Tam Bảo, kế thứ cúng dường 
lên Thầy Bổn Sư, Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo 
Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, kế thứ là cúng dường đến cha mẹ quá vãng là ông Lê 
Văn Thuận và bà Trần Thị Sửu, nhạc phụ và nhạc mẫu là ông Tân Ngọc Phiêu và bà 
Trần thị Phàn. Tôi cũng xin kính tặng tác phẩm nầy đến hiển phụ Tương Thục, và các 
con Thanh Phú, Thanh Mỹ, Thiện Phú, cũng như người bạn Chiếu Tâm Benjamin 
Nguyễn đã giúp đánh máy đi đánh máy lại và sửa chữa những trở ngại kỹ thuật. 


4809 


Note on Languasøe and Abbreviations 


(A) Languages: (B) Abbreviations 
Ch : Chinese B.C. : Before Christ (trước Tây Lịch) 
Jap : lapanese A.D. : Anno Domini (sau Tây Lịch) 
Kor: Korean e.g.  :Forexample 
P :Pali 1.©. : For example 
Tib : Tibetan a : AdJective 
Viet: Vietnamese n : NÑoun 
npl  : Noun Plural 
V : Verb 


Words or Phrases that are used interchangeably. 


Nhân = Nhơn (nghĩa là người) Chưởi=Chửi 

Nhất = Nhứt (nghĩa là một) Nầy= Này 

Nhật = Nhựt (nghĩa là ngày) Dharma (skt)=Dhamma (p) 
Yết = Kiết Karma (skt)=Kamma (p) 
Xây = Xẩy Sutra (skt)=Sutfta (p) 


Other siøns of reference. 


*%* These two stars mean that the term has adequate meaning 1tself; however, 1f 
you wish to obtain further detalls, you can refer to the term or terms menfioned 
behind these two stars. 


H. 


4610 


Advisory Committee 


Most Venerable Dr. Thích Quảng Liên, Ph.D. 

Most Venerable Thích Giác Nhiên 

Most Venerable Thích Chơn Thành 

Most Venerable Thích Giác Lượng 

Most Venerable Thiịch Ân Huệ---Dr. Claude Ware, Ph.D. 


{+ 2 Bì = 


Proofreading Committee 


English: 


1. Prof. Andrew J. Williams, Ph.D., Australia. 
2. Ms. Sonla Brousseau, M.F.C.C., Canada. 


Vietnamese and English: 


Đ.Đ. Thích Minh Đạt 
Đ.Đ. Thích Minh Nghị 
Đ.ĐÐ. Thích Minh Nhân 
S.C. Thích Nữ Dung Liên 
S.C€. Thích Nữ Tịnh Liên 
S.C. Thích Nữ Nhẫn Liên 
S.C. Thích Nữ Như Hạnh 
Prof. Nghiêm Phú Phát 
Mr. Nguyễn Minh Lân 
. Ms. Nguyễn Thị Kim Ngân 
. Ms. Sheila Trương 
. Mr. Đào Khánh Thọ 
. Mrs. Võ Thị Ngọc Dung 
. Mr. Minh Chánh Nguyễn T. Liêm 
. Mrs. Diệu Hảo Ann Phạm 
. Mr. Bửu Đức Trần Ngọc Trác 
. Mrs. Thanh Khai Tiêu Quí Huê 
18. Ms. Chơn Lạc Hương Nguyễn T. Mai 
19. Ms. Diệu An Trịnh Hoài Thu 
20. Ms. Diệu Hải Nguyễn T. Liên 


c6: 416i cn Đ 19 cm 


¬ — 
=—.C? 


¬ —¬ —¬ —= —= 
¬1 AC: +> C3 


4811 


21.Ms. Diệu Thanh Hoàng T. Kim Thanh 
22. Ms. Nhựt Hạnh Lương K. Ngọc Hân 
23. Ms. Thảo Ngọc Nguyễn H. Thảo 
24.Mr. Thiện Đạo Vương Bình 

25. Mr. Thiện Lợi Tyler Hồ 

26. Mr. Thiện Duyên Lê Lộc Sanh 

27. Ms. Tín Ngọc Vương Thị Tuyết 

28. Mr. Phúc Tuệ Nguyễn Huê 

29. Ms. Diệu Hiếu Jennifer Nguyễn 

30. Mr. Nguyễn Văn Cân 

31. Mr. Thiện Giác Trần Thanh Tòng 
32. Tâm Minh Hạnh Võ Minh Thế. 

33. Nguyễn Thị Ngọc Vân. 

34. Tâm Tinh Cần Lee Wilson 

35. Huệ Đức Lâm Xuân Huy 

36. Minh Hạnh 

37. Phạm Ngọc Mai 

38. Thiện Hữu 

39. Phạm thị Kim Phượng. 


IH. Sanskrit/Pali_—Phạn & Ba Lï 


1. Phạm Kim Khánh 

2. Lê Thị Sương (who passed away before the print of this work. May 
she rest In peace 1n the Buddha Land and attain the Buddhahood 
there). 


12. 


13. 


14. 


15: 


16. 


4812 


Rcferences 


.. Phật Học Phổ Thông, Thích Thiện Hoa: 1958 (3 volumes). 


Phật Học Từ Điển, Đoàn Trung Còn: 1963 (2 volumes). 


Từ Điển Phật Học Việt Nam, Thích Minh Châu: 1991. 


.. Duy Thức Học, Thích Thiện Hoa: 1958. 


Suramgama Sutra, Minh Tâm Lê Đình Thám: 1961. 
The Flower Ornament Scripture, Shambhala: 1987. 


Buddhist Dictionary, Nyanatiloka and Nyanaponika: Revised 1980. 


.Á Popular DIctionary of Buddhism, Christmas Humphreys: London 1984. 


The Shambhala Dictionary of Buddhism and Zen: 1991. 


. The Seekerˆs Glossary: Buddhism: 1998. 


. The Encyclopedia of Eastern Philosophy and Religion, Ingrid Fisher-Schreiber: 


1994 
Dictlonary of Philosophy, Dagobert D. Runes: 1961. 


A Dictonary of Chinese Buddhist Terms, Wiliam Edward Soothil & LewIs 
Hodous: 1934. 


World Religions, Lewis M. Hopfe: 1982. 
The Buddha and His Teachings, Narada: 1973. 


The Connected Discourses of the Buddha, translated from Pali by Bhikkhu Bodhi, 
2000. 


l7: 


18. 


19. 


20. 


SẠP 


S225 


23. 


24. 


29. 


26. 


Tiện 


28. 


29. 


30. 


SIP 


2. 


2ó: 


4613 


The Long Discourses of the Buddha, translated from the Pali by Maurice Walshe, 
1987. 


The Middle Length Discourses of the Buddha, translated from the Pali by BhikkhU 
Nanamoli, edited and revised by Bhikkhu Bodhi, 1995. 


The Spectrum Of Buddhism, Mahathera Piyadassi, 1991. 

Essays In Zen Buddhism, Daisetz Teitaro Suzuki, 1949. 

Zen Art For Meditation, Stewart W. Holmes & Chimyo Horioka, 1973. 

Gems Of Buddhism Wisdom, Most Venerable Dr. K. Sri Dhammananda, 1983. 
Kinh Trường Bộ, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1991. 

Kinh Trung Bộ, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1992. 

Kinh Tương Ưng Bộ, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1993. 

Kinh Tăng Chi Bộ, Viện Nghiên Cứu Phât Học Việt Nam: 1996. 

Kinh Tạp A Hàm, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1993. 

Kinh Trung A Hàm, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1992. 

Kinh Trường A Hàm, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1991. 

Trường Bộ Kinh, Hòa Thượng Thích Minh Châu: 1991. 

Luận Đại Trí Độ, dịch giả Hòa Thượng Thích Trung Quán: 1990. 

Jataka (Stories Of The Buddhaˆs Former Births), Prof. E.B. Cowell: Delhi 1990. 


Kinh Đại Bát Niết Bàn, dịch giả Hòa Thượng Thích Trí Tịnh: 1990. 


34. 


TS N 


36. 


31. 


38. 


39. 


40. 


41. 


42. 


43. 


44. 


45. 


46. 


41. 


48. 


49. 


50. 


4814 


Zens Chinese Heritage, Andy Ferguson: 2000. 
Việt Nam Phật Giáo Sử Luận, Nguyễn Lang: 1977. 
Thiển Sư Trung Hoa, Hòa Thượng Thích Thanh Từ: 1995. 


Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni, dịch giả Hòa Thượng Thích Thiền Tâm: 
1950. 


The Path of Purification, Pali Text by Bhadantacariya Buddhaghosa, translated by 
Bhikkhu Nanamoli: 1956. 


The books of The Discipline (Vinaya Pitaka), translated by L.B. Horner: 1997. 
Luật Nghi Khất Sĩ, Tổ Sư Minh Đăng Quang: 1950. 

Luật Tứ Phần Giới Bổn Như Thích, dịch giả Hòa Thượng Thích Hành Trụ: 1950. 
Sa Di Luật Giải, dịch giả Hòa Thượng Thích Hành Trụ: 1950. 


Luật Sa Di Thường Hàng (Luật Căn Bản Của Người Xuất Gia), dịch giả Thích 
Thiện Thông, Thích Đồng Bổn, Thích Nhựt Chiêu: 1995. 


Niệm Phật Thập Yếu, Hòa Thượng Thích Thiển Tâm, 1950. 
Tỳ Ni Hương Nhữ, dịch giả Thích Thiện Chơn: 1997. 

Giới Đàn Tăng, Hòa Thượng Thích Thiện Hòa: 1968. 

Giới Đàn NI, T.T. Thích Minh Phát: 1988. 


Luật Tứ Phần Tỳ Kheo Ni Giới Bổn Lược Ký, dịch giả Tỳ Kheo Ni Huyễn Huệ: 
1996. 


'What Buddhists Believe, Most Venerable Dr. K. Sri Dhammananda: 1987. 


A Comprehensive Manual of Abhidharma, Bhikkhu Bodhi: 1993. 


51. 


2: 


BÊ 


54. 


39. 


56. 


Sóc 


58. 


)g: 


60. 


61. 


62. 


63. 


64. 


65. 


66. 


G7. 


68. 


4615 


What The Buddha Taught, Walpola Rahula: 1959. 

The Story of Buddha, Jonathan Landaw: 1978. 

Religions of The Wolrd, LewIs M. Hopfe: 1963. 

Thiền Sư Việt Nam, Hòa Thượng Thích Thanh Từ: 1972. 

The Holy Teaching Of Vimalakrrtil, Robert A.F. Thurman: 1976. 
In This Very Life, Sayadaw U Pandita: 1921. 

The Essentials of Buddhist Philosophy, JunjJiro Takakusu, 1947. 
The Essence of Buddhism, Daisetz Teitaro Suzuki, 1947. 

The Vimalakirti Nirdesa Sutra, translated by Charles Luk, 1972. 
Chơn Lý, Tôn Sư Minh Đăng Quang, 1946. 

Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Hòa Thượng Thích Từ Quang, 1948. 
Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Tâm Minh Lê Đình Thám, 1961. 

Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Trí Độ và Tuệ Quang, 1964. 

Phật Lý Căn Bản, Hòa Thượng Thích Huyễn Vi, 1973. 

Pháp Môn Tọa Thiền, Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, 1960. 
Con Đường Thoát Khổ, W. Rahula, dịch giả Thích Nữ Trí Hải, 1958. 
Tịnh Độ Thập Nghi Luận, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, 1962. 


Tứ Thập Nhị Chương Kinh, Cư Sĩ Nguyễn Văn Hương, 1951. 


69. 


70. 


VIP 


1: 


TỔ. 


74. 


To, 


76. 


J5 


78. 


19: 


80. 


61. 


82. 


63. 


64. 


85. 


66. 


4816 


Đường Vào Ánh Sáng Đạo Phật, Tịnh Mặc, 1959. 

Nhơn Quả, Nghiệp và Luân Hồi, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1960. 
The Method of Zen, Eugen Herrigel, 1960. 

Việt Nam Danh Lam Cổ Tự, Võ Văn Tường, 1992. 

The Three Pillars of Zen, Roshi Philip Kapleau, 1912. 

Vì Sao Tin Phật, K. Sri Dhammananda, dịch giả Thích Tâm Quang, 1998. 
Introduction To Tantra, Lama Thubten Yeshe, 1935. 

Buddha and Gospel of Buddhism, Ananda K. Coomaraswamy, 1974. 
Mahayana Buddhism, Beatrice Lane Suzuki, 1969. 

Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức, Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, 1975. 

Ba Vấn Đề Trọng Đại Trong Đời Tu, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 1997. 
Zen Buddhism and Psychoanalysis, D.T. Suzuki and Richard De Martino, 1960. 


Lá Thư Tịnh Độ, Đại Sư Ấn Quang, dịch giả Hòa Thượng Thích Thiển Tâm, 
1956. 


Liên Tông Thập Tam Tổ, Hòa Thượng Thích Thiển Tâm, 1956. 
Studies in The Lamkavatara Sutra, D.T. Suzuki, 1930. 

Buddhism Explained, Bhikkhu Khantipalo, 19743. 

Khảo Nghiệm Duy Thức Học, Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, 1987. 


Kinh Pháp Bảo Đàn, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 1992. 


G7. 


68. 


69. 


90. 


91, 


g2, 


93. 


94. 


95. 


96. 


D7. 


98. 


g9: 


100. 


101. 


102. 


103. 


104. 


4817 


Thư Gửi Người Học Phật, Thượng Tọa Thích Hải Quang, 1998. 
Buddhism: Its Essence and Development, Edward Conze, 1951. 
An Introduction To Zen Buddhism, D.T. Suzuki, 1934. 


The Tibetan Book Of The Dead, Guru Rinpoche according to Karma Lingpa, 
1975. 


Kinh Ưu Bà Tắc Giới, Sa Môn Thích Quảng Minh, 1957. 
Philosophy and Psychology in The Abhidharma, Herbert V. Guenther, 1957. 
SIxth Patriarch”s Sutra, Tripitaka Master Hua, 1971. 

Thiển Luận, 3 vols, D.T. Suzuki, dịch giả Trúc Thiên, 1926. 

In This Very Life, Sayadaw U. Pandita, 1921. 

Twenty-Five Hundred Years of Buddhism, P.V. Bapat, 1959. 

Phật Học Tinh Yếu, 3 vols., Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, 1965. 
Phật Và Thánh Chúng, Cao Hữu Đính, 1936. 

Liberation In The Palm Of Your Hand, Pabongka Rinpocbhe, 1991. 
The Zen Doctrine of No Mind, D.T. Suzuki, 1949. 

The Tibetan Book of Living and Dying, Sogyal Rinpoche, 1992. 
Ân Đức Phật, Cư Sĩ Huỳnh Thanh Long, 1962. 

Insight Meditation, Joseph Goldstein, 1993. 


Đại Tạng Kinh Nhập Môn, Hán dịch Thích Hải Ấn và Thích Nguyện 
Quỷnh, Việt dịch Thích Viên Lý, 1999. 


105. 


106. 


107. 


106. 


109. 


110. 


III. 


112. 


113. 


114. 


115. 


116. 


117. 


118. 


119. 


120. 


121: 


122. 


4618 


The Experience of Insight, Joseph Goldstein, 1976. 

IUs Easier Than You Think, ŠSylvia Boorstein, 1995. 

Journey Without Goal, Chogyam Trungpa, 1981. 

A Glossary of Buddhist Terms, A.C. March, 1937. 

Early Madhyamika In India and China, Richard H. Robinson, 1967. 
Hinayana and Mahayana, R. Kimura, 1927. 

The Elements of Zen, David Scott and Tony Doubleday, 1992. 

The Buddhist Catechism, Henry S. Olcott, 1903. 

Đạo Phật Với Con Người, Hòa Thượng Thích Tâm Châu, 1953. 


Kinh Phật Thuyết A Di Đà, Hán dịch Cưu Ma La Thập, Việt dịch Cư Sĩ 
Tuệ Nhuận, 1951. 


Lược Sử Phật Giáo Ấn Độ, Hòa Thượng Thích Thanh Kiểm, 1963. 


The Diamond Sutra and The Sutra Of Hui-Neng, A.F. Price and Wong 
Mou-Lam, 1947. 


Gương Sáng Người Xưa, Hòa Thượng Thích Huyền Vi, 1974. 
Wherever You Go, There You Are, Jon Kabat Z1mn, 1994. 
Zen In The Art Of Archery, Eugen Herrigel, 1953. 

Phật Giáo Thánh Điển, Cư Sĩ Thái Đạm Lư, Taiwan 1953. 


Phật Giáo Thánh Kinh, Cư Sĩ Dương Tú Hạc, TaIiwan 1962, Việt dịch 
Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm, 1963. 


Phật Học Tinh Hoa, Nguyễn Duy Cần, 1964. 


123. 


124. 


125. 


126. 


127. 


128. 


| nh 


130. 


131. 


132. 


1343. 


134. 


135. 


136. 


l57: 


138. 


46819 


Phật Pháp, Hòa Thượng Minh Châu, Hòa Thượng Thiên Ân, Hòa 
Thượng Chơn Trí, Hòa Thượng Đức Tâm, 1964. 


Phật Giáo Cương Yếu, Việt dịch Sa Môn Hiển Chơn, 1929. 
Calm and Insight, Bhikkhu Khantipalo, 1981. 
Rebirth as Doctrine and Experlence, FrancIs Story, 1975. 


Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Phật, Tinh Vân Pháp Sư, Việt dịch Hạnh Cơ, 
1994. 


Kinh Dược Sư, Hán dịch Huyền Trang, Việt dịch Hòa Thượng Thích 
Huyền Dung, 1949. 


Luận Bảo Vương Tam Muội, Sa Môn Diệu Hiệp, Việt dịch Minh Chánh. 
Kinh Pháp Bửu Đàn, Hòa Thượng Thích Từ Quang, 1942. 


Milinda Vấn Đạo và Kinh Na Tiên Tỳ Kheo, Hòa Thượng Thích Minh 
Châu, 1964. 


How To Get From Where You Are To Where You Want To Be, Cheri 
Huber, 2000. 


Luận Thành Duy Thức, Hòa Thượng Thích Thiện Siêu, 1995. 
Kinh Địa Tạng, Hòa Thượng Thích Trí Thủ. 

Kim Cang Giảng Giải, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 1992. 
Kinh Pháp Bảo Đàn, Cư Sĩ Tô Quế, 1946. 

Kinh Pháp Bảo Đàn, Mai Hạnh Đức, 1956. 


Các Tông Phái Đạo Phật, Đoàn Trung Còn. 


139. 


140. 


141. 


142. 


1443. 


144. 


145. 


146. 


147. 


148. 


149. 


150. 


151. 


152. 


153. 


154. 


155. 


156. 


4820 


Sự Tích Phật A Di Đà, 7 Vị Bồ Tát và 33 Vị Tổ Sư, Trần Nguyên Chẩn, 


1950. 

Na Tiên Tỳ Kheo, Cao Hữu Đính, 1970. 

Pháp Môn Tịnh Độ Thù Thắng, Hòa Thượng Thích Hân Hiển, 1991. 
Tam Kinh Tịnh Độ, Hòa Thượng Thích Trí Thủ. 

The Life of Buddha, Edward J. Thomas, 1952. 

The Buddhaˆs Ancient Path, Piyadassi Thera, 1964. 

The Land of Bliss, Luis O. Gomez, 1996. 

Buddhist Images of Human Perfection, Nathan Katz, India 1982. 
Buddhist Meditation, Edward Conze, 1956. 

Buddhist Sects In India, Nalinaksha Dutt, 1978. 

Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Việt dịch Hòa Thượng Thích Phước Hảo, 
Essential Tibetan Buddhism, Robert A.F. Thurman, 1995. 
Calming The Mind, Gen Lamrimpa, 1992. 

Pháp Bửu Đàn Kinh, Hòa Thượng Minh Trực, 1944. 


The Literature of The Personalists of Early Buddhism, Bhikkhu Thích 
Thiện Châu, English translator Sara Boin-Webb, 1996. 


The Essence of Buddhism, P. Lakshmi Narasu, Colombo 1907. 
Gems of Buddhist Wisdom, many authors, Kular Lumpur, 1983. 


Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết, Hòa Thượng Thích Huệ Hưng, 1951. 


1990. 


4821 


157.  Calming The Mind and Discerning The Real, Tsong-Kha-Pa, English 
Translator Alex Wayman, 1978. 


158.  Seven Works of Vasubandhu, Stefan Anacker, Delhi 1984. 
159. Duy Thức Học, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1958. 

160. The Gospel Of Buddha, Paul Carus, 1961. 

lóI. The Conquest of Suffering, P.J. Saher, Delhi 1977. 


162. Bát Quan Trai Thập Giảng, Diễn Bồi Đại Sư, Việt dịch Thích Thiện 
Huệ, 1992. 


163.  Linguistic Approach to Buddhism Thought, Genjun H. Sasaki, Delhi 
1986. 


164. The Buddhist Outlook, 2 vols., FrancIs Story, Sri Lanka 1973. 
165.  Buddhist Logic, 2 vols., Th. Stcherbatsky, 1962. 

166. Kinh Tâm ĐỊa Quán, Hòa Thượng Thích Tâm Châu, 1959. 

167. Kinh Phật Bản Hạnh Tập, Hòa Thượng Thích Trung Quán. 

168. Qui Nguyên Trực Chỉ, Đỗ Thiếu Lăng, Saigon 1961. 

169. Bản Đồ Tu Phật, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1958. 

170. Việt Nam Phật Giáo Sử Lược, Hòa Thượng Thích Mật Thể, 1943. 
171. Bồ Đề Đạt Ma Quán Tâm Pháp, Việt dịch Minh Thiền, 1972. 


172. Thiền Tông Việt Nam Cuối Thế Kỷ 20, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 
1991. 


173. Kinh Viên Giác, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, Saigon 1958. 


4822 


174. Kinh Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức, Hòa Thượng Thích Huyền Dung, 
1949. 


175. Kinh Tam Bảo, Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, 1970. 
176. Chư Kinh Tập Yếu, Hòa Thượng Thích Duy Lực, 1994. 
177. Lịch Sử Đức Phật Tổ, Thông Kham Medivongs. 


178. Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Hòa Thượng Bích Liên, Hòa Thượng Như 
Phước, Hòa Thượng Từ Quang, 1957. 


179. A Record of Buddhist Kingdoms, Fa-Hsien, English translator James 
Legge, 1965. 


180. Thập Độ, Tỳ Kheo Hộ Tông. 
I8I. Tăng Già Việt Nam, Hòa Thượng Thích Trí Quang, Phật Lịch 2515. 


182. A Comprehensive Manual Of Abhidharma, Bhikkhu Bodhi, Sri Lanka 
1993. 


183. The Spectrum of Buddhism, PIyadassi, Sri Lanka 1991. 
184. Thắng Pháp Tập Yếu Luận, Hòa Thượng Thích Minh Châu. 


185. Vi Diệu Pháp Toát Yếu, Narada Maha Thera, 1972, Việt dịch Phạm 
Kim Khánh. 


186. Nagarjuna”s Philosophy, K. Venkata Ramanan, Delhi 1975. 
187. Kinh Pháp Bảo Đàn, Hòa Thượng Thích Mãn Giác, 1985. 
188.  Buddhist Ethics, Hammalawa Saddhatissa, 1970. 

189. The Buddha Eye, Frederick Franck, 1982. 


190. The Dhammapada, Narada, 1963. 


4823 


191. In The Hope of Nibbana, Winston L. King, 1964. 


192. The Chinese Madhyama Agama and The Pali MaJjhima NÑikaya, 
Bhikkhu Thích Minh Châu, India 1991. 


193. Skillful Means, Tarthang Tulku, 1978. 


194. Tài Liệu Nghiên Cứu Và Diễn Giảng, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 
1957. 


195. Phật Giáo, Tuệ Quang Nguyễn Đăng Long, 1964. 

196. The Vimalakirti Nirdesa Sutra, Charles Luk, 1972. 

197. Zen Philosophy, Zen Practice, Hòa Thượng Thích Thiên Ân, 1975. 
198. Kinh Bách Dụ, Việt dịch Thích Nữ Như Huyễn, 1957. 


199. Kinh Phô Hiền Hạnh Nguyện, Việt dịch Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, 
1956. 


200. Sakyamuniˆs One Hundred Fables, Tetcheng Lioa, 1981. 
201. Tám Quyển Sách Qưí, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1954. 


202. Huệ Quang Phật Học Đại Từ Điển, Ven. Thích Minh Cảnh Chủ Biên, 
1994. 


203. Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức, Zen Master Thích Nhất Hạnh, 1975. 
204. The Buddha and His Dharma, Dr. B.R. Ambedkar, 1997. 

205. The Beginnings of Buddhism, Kogen Mizuno, 1980. 

206. A Concise History of Buddhism, Andrew Skilton, 1994. 


207.  Pagodas, Gods and Sprrts of Vietnam, Ann Helen UỦnger and Walter 
Unger, 1997. 


208. 


209. 


210. 


211. 


212. 


2Ä SE 


214. 


21iab 


216. 


217. 


218. 


219. 


220. 


221. 


22/52 


T24 


224. 


?/Đ/aN 


4824 


Buddhism A to Z, Ronald B. Epstein, Ph.D., 2003. 

Buddhism, Clive Erricker, 1995. 

Buddhism, Ed. Manan Sharma, New Delhi, 2002. 

Essentials of Buddhism, Kogen Mizuno, Tokyo, 1972. 

Modern Buddhism, Alan & Jacqul James, 1987. 

The Questions of King Milinda, TW. Rhys Davis, 1963. 

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp, Hòa Thượng Giới Nghiêm Việt dịch, 2005. 
The Zen Teaching of Bodhidharma, translated by Red Pine 1987. 

The PIioneers of Buddhist Revival in India, D.C. Ahrr, New Delhi 1989. 


Zen Art For Meditation, Stewart W. Holmes and Chimyo Horloka, 
Tokyo, 19743. 


Introducing Buddhism, Kodo Matsunami, Tokyo 1965. 

A Buddhist Philosophy of Religion, Bhikkhu Nanajivako, 1992. 

A Manual of Abhidharma, Most Venerable Narada, Kuala Lumpur, 1956. 
A Manual of Buddhism, Most Venerable Narada, Kuala Lumpur, 1992. 


Rebirth and The Western Buddhist, Martin Wilson, Ven. Thịch Nguyên Tạng 


Việt dịch 2006. 


The Buddhist Handbook, John Snelling, 1991. 
Essential of Buddhism, Gnanarama, Singapore, 2000. 


Buddhism For Today, Nikkyo Niwano, 1976. 


226. 


221. 


228. 


229. 


230. 


23L 


232. 


22s: 


234. 


2265 


236. 


2 o 


238. 


ZẠ0: 


240. 


4825 


An Index to the Lankavatara Sutra, Daisetz Teitaro Suzuki, London, 1934. 
Studies in The Lankavatara Sutra, DaIsetz Teitaro Suzuki, London, 1930. 


The Concept of Personality Revealed Through The Pancanikaya, Thích Chơn 
Thiện, New Delhi, 1996. 


Studies in Ch"an and Hua-Yen, Robert M. Gimello and PeterN. Gregory, 
Honolulu, 1983. 


The Sacred East, Scott Littleton, 1996. 
Buddha, Dr. Hermann Oldenberg, New Delhi, 1997. 
RaJagraha, Jugal Kishore Bauddh, New Delhi, 2005. 


How to Overcome Your Difficultes: Worry and Fear, Dhammananda, Ven. 
Nhuan Chau translated in 2005. 


Bodh Gaya, Shanti Swaroop Bauddh, New Delhi, 2005. 


The Great Buddhist Emperor of Asia, Ven. Dr. Medhankar, Nagpur, India, 
2000. 


Sarnath, Shanti Swaroop Bauddh, New Delhi, 2003. 

Buddhist Shrines In India, D.C. Ahir, New Delhi, 1986. 

Pryaers to the Medicine Buddha, composed by Geshe Norbu Phunsok, 
translated Into Vietnamese by Sonam Nyima Chân Giác Bùi Xuân Lý In 
2005. 


Walking with the Buddha, India Dept. of Tourism, Ñew Delhi, 2004. 


The Practice of Tranquility and Insight, Khenchen Thrangu, New York, 1993. 


4826 


241. Pen Portralts Ninety Three Eminent Disciples of the Buddha, C. de 
Saram, Singapore, 1966. 


242. History of Theravada Buddhism In South East Asia, Kanal Lal Hazra, New 
Dehli, 198S1. 


4827 


About The Author 


Thiện Phúc Tran Ngoc, AKA Ngoc-Em Tran, was born on August chi 1949 to 
Mr. Le van Thuan and Mrs. Tran thi Suu in Vĩnh Long Province, a small town about 
136 kilometers southwest of Satigon, South Vietnam. He grew up in Vĩnh Long town, 
South Vietnam and attended Tong Phuoc Hiep High School. He was born to a very 
poor family; however, his parents had tried their best to raise their all children with a 
minimum of high school education. He obtained his Bachelor in English in 1973, and 
Bachelor in Vietnamese-Chinese In 1974 at Cantho University. He was brought up 1n 
a Buddhist-tradition family. His grandparents and parents were devoted lay disciples 
of Honorable Venerable Master Minh Đăng Quang. He came to the United States In 
1985 and became a disciple of Most Venerable Thích Giác Nhiên In the same year. 
He has been working for Calformna State Department of Rehabilitation as a 
Rehabilitation Supervisor since 1988. His main responsIbility 1s tO supervise a unIt of 
ten counselors who counsel people with problems, especially people with disabilities. 
He was very much Iimpressed by the life and teachings of the Buddha. He realizes 
that Buddhism has been an Important part of the cultural heritage, not only of 
Vietnam, but also of Southeast Asian countrIes and most parts of Asia. While working 
as a volunteer teacher of Vietnamese language programs In Southern Califorma, 
around 1985 and 1986, a lot of young Vietnamese students came to him to ask for the 
meanings of some Buddhist terms. Some terms he was able to provide the meaning, 
but a lot of them he could not. He talked to Most Venerable Thích Giác Nhiên and 
was encouraged by the Most Venerable Giac Nhiên to start his works on The Basic 
Buddhist Terms. With the encouragement from Most Venerable Thích Giác Nhiên, he 
sfarted to compose his works tiled “Vietnamese-English Buddhist Dictionary” and 
“English-Vietnamese Buddhist Dictionary” in 1986. He published the “Vietnamese- 
English Buddhist Dictionary” 1n 2005. He 1s also the author of a serles of books 
written in Vietnamese titled “Buddhism 1n Life,” ten volumes, “Buddhism, a religion 
of Peace, Joy, and Mindfulness,” “Intimate Sharings with Parents and Children,” “A 
Short Journey to India,” and “A Glimpse on Cocochine.” Books wIll be published In a 
near future: 1. The Buddhaˆs Basic Teachings 1n Vietnamese and English, 2. Chinese 
Famous Zen Masters in Vietnamese and English. 


4828 


Quick Search for Some Important Terms 
in This Volume 


A 

A Lại Da Duyên Khởi: Things arise from the Alaya 

A Lại Da Thức Tam Chúng Cảnh: Three categories of the Alayavijnana 
ANa Hàm: Third fruit of “Never returned” 

Ái Dục: Trishna 

Ái thích: Thorn of love 

An bình và hạnh phúc: Tranquility and Happiness 

An cư: Tranquil dwelling 


B 

Ba anh em Ca Diếp: Three brothers of the Kasyapa 

Ba cái nhỏ nhất: Three smallest things 

Ba Cấp Độ Kiến Thức: Three degrees of knowledge 

Ba chỗ về nương: Threefold Refuge 

Ba cõi: Triloka 

Ba con đường mà mọi người chúng ta đều phải đi qua: Three paths all have to tread 
Ba cửa vào niết bàn: Three gates to (the city of) nirvana 

Ba diệu hạnh của một Phật tử: Three characters of a good Buddhist or a monk 

Ba điều kiện cần thiết để tạo nghiệp nói lời thô lỗ: Three conditions that are 
necessary to complete the evil of harsh speech 

Ba điều Như Lai không cần gìn giữ: Three things a Tathagata has no need to guard 
against 

Ba điều Phật không thể làm được: Three things impossible to a Buddha 

Ba Điều Thống Thiết Tự Trách Của Người Tu Pháp Môn Tịnh Độ: Three things that 
practitloners would bitterly reproach themselves 

Ba Đức Phật trong Đại Hùng Bảo Điện: Three Buddhas in the Main Shrine 

Ba La Mật: Transcendent ways 

Ba loại Ba La Mật: Three kinds of Paramitas 

Ba loại giới luật: Three sets of commandments 

Ba loại hiện hữu: Three states of mortal exIistence 

Ba loại người: Three kinds of people 

Ba Loại Người Có Thể Đi Theo Con Đường Đại Thừa: Three types of beings who 
can tread the path of the Mahayana 

Ba loại Phiền Não: Three kinds of affliction 


4829 


Ba loại quán tưởng về ba nguyên tắc được tông Thiên Thai thiết lập: Three types of 
medifation on the principles of three prongs established by 'T”Ien-TaI 

Ba loại thanh tịnh: Three kinds of purity 

Ba Loại Thiện Căn: Three kinds of good roots 

Ba loại tổ chức: Three kinds of organizations 

Ba Lý Do Hành Giả Niệm Phật Không Nguyện Vãng Sanh Về Đâu Suất Thiên: 
Three reasons that practitloners do not vow to have rebirth in the Tushita Heaven 

Ba Lý Do Hành Giả Niệm Phật Không Được Nhứt Tâm Bất Loạn: Three causes 
which practitloners of Buddha Recitation cannot achieve “one-poIintedness of mind” 
Ba Lý Do Hành Giả Niệm Phật Nguyện Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc: Three 
reasons for recIting Amitabha Buddha 

Ba Lý Do Ma Sự Phát Sanh: Three reasons for demonIc obstrucfions 

Ba Mối Nghi Của Phật Tử Về Tịnh Độ: Three doubts of practitioners about the Pure 
Land 

Ba Mục Tiêu Của Tọa Thiền: Three aims of meditation 

Ba mươi bẩy phẩm trợ đạo: Thirty-seven aids to enlightenment 

Ba Nẻo Sáu Đường: Three worlds and six realms of life 

Ba Ngàn Oai Nghi: Three thousand demeanors 

Ba Nguyên Do Niệm Hồng Danh Phật A Di Đà Để Cầu Vãng Sanh Cực Lạc: Three 
reasons for Buddhists to seek rebrrth in the Land of Ultmate Bliss 

Ba Nguyên Nhân Phát Sanh Chướng Nghiệp: Three causes of karmic obstructlons 

Ba Phẩm Chất Đặc Biệt Của Hoa Sen: Three special qualities (characteristics) of the 
lotus 

Ba phương pháp giảng giáo pháp: Three methods of preaching 

Ba quyết định mà một minh quân nên làm khi có âm mưu chống lại mình: Three 
decisions a øgood king should make when there may be a conspiracy agaInst him 

Ba sứ giả: Three messengers 

Ba thành phần của thế giới: Three constituents of the world 

Ba Thí Dụ Về Sự Ngộ Đạo Còn Bị Thối Thất: Three analogies concerning 
retroøression Of practItioners 

Ba Thời Chuyển Pháp: Three periods of the Buddha's teaching 

Ba thứ tiếp diễn: Tritantra 

Ba trường hợp cực kỳ hiểm nguy khi mà con không giúp được mẹ, cũng như mẹ 
không giúp được con: Three occasions when 1t 1s impossIble for a son to aid his 
mother and a mother to help her son 

Ba Trường Hợp Đáng BỊ Quở Trách Của Một Vị Thượng Tọa Tỳ Kheo: Three 
reasons elder Bhikkhus are to be blamed 

Ba Trường Hợp Đáng BỊ Quở Trách Của Một Vị Trung Tọa Tỳ Kheo: Three reasons 
middle Bhikkhus are to be blamed 


4830 


Ba Trường Hợp Kẻ Nặng Nghiệp Vẫn Được Vãng Sanh: Three conditions that evil 
beings may be rebom in the Pure Land 

Ba vị đứng đầu trong một tự viện: Three directors of a monastery 

Ba yếu tố cần thiết để đưa tới giác ngộ: Three essential elements for enlightenment 
Ba Yếu Tố Khiến Cho Việc Tu Tập Thiền Được Thành Tựu: Three factors making 
for success 1n the cultivation of Zen 

Bách Giới Thiên Như: Thousand realms 

Bạch Hắc Nhị Thử: Two mice 

Bài ca xúc động tâm chư Thiên Nữ: Tsog Offerings Song 

Bản Tích Nhị Môn: Two doors of the Lotus Sutra 

Bàng Sinh: Tiryagyoni 

Bảo Châu Địa Tạng: Ti-Tsang Bodhisattva who deals with rebirth ¡in the realm of 
hungry ghosts 

Bảo Tạng: Treasury of precious things 

Bát Nhã Ba La Mật: Transcendental wIsdom 

Bất như mạn: Think oneself not so much inferior among manifest superiors 

Bi Trí Nhị Môn: Two doors of compassion and wIsdom 

Biến Dịch Thân: Transformed bodies 

Biến hóa: Transform 

Biến phiền não thành bồ đề: Turn afflictions into bodhi 

Biến sự hộ niệm thành cách kiếm tiền: Turn the practice of chanting the sutra into a 
way Of earning money 

Buôn bán: Trading, or doing business 


C 

Cách Lịch Tam Đế: Three distinctive principles 

Chân diện mục: True face 

Chân giải thoát: True liberation 

Chân giáo: True Teachings 

Chân không: True emptiness 

Chân Không Diệu Hữu: True void 1s wonderful exIstence 
Chân kinh: True sutras 

Chân Lý: True principle 

Chân lý diệt khổ: Truth of the cessation of suffering 
Chân Minh: True wisdom 

Chân Ngã: Transcendenfal ego 

Chân ngôn: True words 

Chân ngụy: True and false 

Chân Như Tam Muội: True Thusness samadhi 

Chân Như Thực Tướng: True mark of the Bhufatathata 


4831 


Chân Phát Bồ Để Tâm: True way of developing the Bodhi Mind 

Chân sắc: Transcendental rupa 

Chân Tánh: True nature 

Chân Tánh Thiền: True nature of Zen 

Chân tâm: True mind 

Chân thật hay không chân thật: True or untrue 

Chân Thức: True conscIousness 

Chân Tông: True sect 

Chân Trí: True knowledge 

Chân Tục: Truth and convention 

Chân viên giác: True and complete enlightenment 

Chân Vọng Nhị Tâm: True and false mind 

Chùa Thây: Thay Pagoda 

Chuyển bất thối Pháp luân: Turn the irreversible wheel ofthe Teaching 
Chuyển Chánh Pháp Luân: Turn the wheel of true teaching 

Chuyển chiếu thế pháp luân: Turn the world-illuminating wheel of Teaching 
Chuyển đổi bản thể: Transubstantiation 

Chuyển đồng nhứt pháp luân với tất cả chư Phật: Turn the wheel of Teaching of all 
Buddhas 

Chuyển hóa tâm: Transforming the mind 

Chuyển hóa tâm thức: Thought transformation 

Chuyển luân: Turning of the wheel 

Chuyển Pháp Luân: Turn the Dharma Wheel 

Chuyển vô lượng pháp luân: Turn the immeasurable wheel of the Teaching 
Chư pháp chưa từng sanh: Things have never born 

Cõi A Tu La: Titanic demons 

Cộng Công Đức: Totality of virtue 

Cụ Túc Giới Tỳ Kheo Ni: Three hundred forty-eight rules for a nun 

Cúng dường Thiên nữ: Tsog Offerings 


D 

Diệt thọ tưởng định giải thoát: Total extinction 

Dòng thác Dâm Dục: Torrent of Lust 

Dòng thác Đạo Tặc: Torrent of Stealing 

Dòng thác Kiêu Mạn: Torrent of Pride 

Dòng thác luân hồi: Torrential stream of Samsara 

Dòng thác sanh tử: Torrent of birth and death 

Dòng thác Sát Hại chúng sanh: Torrent of Harming or Killing other sentient beings 
Dòng thác Sân Hận: Torrent of Anger 

Dòng thác ŠS¡ Mê: Torrent of lgnorance 


4832 


Dòng thác Tà Kiến: Torrent of Wrong Views 

Dòng thác Tham Dục: Torrent of desires 

Du Già Tam Mật: Three esoteric means of Yoga 

Duy Thức Tam Thập Tụng Luận: Trimsika Sastra 

Dược Sư Tam Tôn: Three Honoured Doctors 

Đại Bát Niết Bàn Hậu Phần Kinh: Treaties on the Mahaparinirvana Sutra 
Đại Thừa Khởi Tín Luận: Treatise on Awakening of Faith 
Đại Trí Độ Luận: Treatise on the Transcendental WIsdom 
Đám lửa nhỏ: Tiny fire 

Đao Lợi Thiên: TrayastriImsas 

Đao Lợi Thiên Vương: Trayastrimsha Heavenˆs King 
Đạo Đế: Truth of the PATH that leads to the cessation of suffering 
Đâu Suất Thiên: Tushita Heaven 

Đâu Suất Thiên Tử: Tushita prince 

Đầu Tử: Tosu-Gisei 

Đệ Tam Thiền: Third dhyana 

Địa Luận Tông: Ti-Lun School 

Đoạn đầu tội: Top off the head sins 

Đô Hóa La: Tukhara 

Đỗ Thuận Đế Tâm: Tu-Shun 

Độc Thiên Nhị Cổ: Two kinds of drum 

Đôn Hoàng: Tun-Huang 

Đốn Ngộ: Tongo 

Đốn Tiệm Tu Hành: Tonzen-Shugyo 

Đông Mật: Tomitsu 

Động Phong Am Chủ: T°ung Feng An Zhu 

Động Sơn Lương Giới: Tung-Shan Liang-Chieh 

Đúng thời hay phi thời: Timely or untImely 


G 

Giả Danh Hữu: Things exist only in names 
Giả Đế: Truth of temporariness 

Giác Thụ: Tree of enlightenment 

Giới Ba La Mật: Transcendental discipline 


H 

Hạ phần kết: Ties ¡n the lower realm 

Hạ Tam Đồ: Three evil realms 

Hai cách diệt trừ vô minh: Two methods of eradication of Ignorance 


4833 


Hai điều kiện cần thiết giúp cho người tu biết được tiền kiếp: Two conditions that are 
necessary for one to know past lIves 

Hai điều kiện cần thiết tạo nghiệp nói nhẩm nhí: Two conditions that are necessary to 
complete the evil of frivolous talk 

Hai điều kiện cần thiết tạo nghiệp sân hận: Two conditions that are necessary to 
complete the evil of 1llI-will 

Hai điều kiện cần thiết tạo nghiệp tà kiến: Two conditions that are necessary to 
complete the evil of perverted (wrong) views 

Hai điều kiện cần thiết tạo ra nghiệp tham lam: Two conditions that are necessary to 
complete the evil of covefousness 

Hai khía cạnh trong đời sống của một chúng sanh: Two aspec(s of the life of a 
senfient being 

Hai Loại Thỏa Thích: Two kinds of pleasure 

Hai Loại Vận Hành Của Tâm: Two kinds of functioning of the mind 

Hai Lối Tu Hành: Two paths of cultivation 

Hai mươi bốn duyên hệ: Twenty four conditions 

Hai Mươi Bốn Pháp Bất Tương Ưng Trong Duy Thức Học: Twenty-four non- 
Iinteractive activity dharmas 

Hai Mươi Bốn Phiển Não Phụ: Twenty-four secondary afflictions 

Hai Mươi Bốn Tâm Đẹp Cõi Dục Giới: Twenty-four sense-sphere beautiful minds 
Hai Mươi Cha Mẹ Và Quyến Thuộc Của Một Vị Bồ Tát: Twenty parents and 
relatIves of a Bodhisattva 

Hai mươi điều khó: Twenty difficulties people always encounter 

Hai mươi hai phẩm trong tiến trình phát triển toàn thiện Bồ Đề: Twenty-two modes 
Of processes 1n the perfect development of enlightenment 

Hai mươi lăm cách giải thích về tánh không trong kinh tạng Pali: Twenty-five modes 
of sunnata (Sunyata) 1n Pali Nikaya 

Hai Mươi Sáu Đặc Tính Của Chư Bồ Tát (trong Chúng Hội Hoa Nghiêm): Twenty-six 
characteristIcs of Bodhisattvas 

Hai Mươi Sự Khác Biệt GiữaThanh Văn Và Bồ Tát: Twenty differences between 
Sravakas and Bodhisattvas 

Hai mươi tám điều lợi cho những ai lễ bái tượng Ngài Địa Tạng Bồ Tát: Twenty- 
eight benefits for worshipping the Image of Earth-Store Bodhisattva 

Hai mươi tám phẩm kinh Pháp Hoa: Twenty-eight chapters in the Lotus Sutra 

Hai mươi tám vị tổ Ấn Độ: Twenty eight Indian Patriarchs 

Hai mươi tánh không trong Luận Trang Nghiêm Chứng Đạo Ca: Twenty types of 
Sunyafa In the Commentary of Abhisamayalamakara-loka 

Hai Pháp Cơ Bản Về Các Thiện Pháp: Two sfarting points of wholesome states 

Hai Sắc Thái Của Đời Sống Phật Tử: Two aspects of a Buddhist life 

Hai thuyết chấp về luân hồi: Two theories on reicarnation 


4834 


Hai trăm năm chục giới tỳ kheo: Two hundred fifty precepts 

Hại Tưởng: Thought to injure others 

Hành ấm thường lưu động mà lại chấp làm tính thường: Thinking the continuous flow 
of the skandha of formations 1s permanent 

Hăm dọa chư Tăng Ni: Threaten and oppress Bhiksus and Bhiksumis In the Order 
Hoa Nghiêm Tam Dịch: Three translations of the Avatamsaka Sutra 

Hoa Nghiêm Tam Thánh: Three kings In Avatamsaka 

Hóa Chế Nhị Giáo: Two-fold division of the Buddhaˆs teaching 

Hóa độ: Transformation realm 

Hóa sanh: Transformational birth 

Hóa Sanh A Tu La: Transformation-born asuras 

Hóa Thân: Transformation body 

Hóa Thổ: Transformation-land 

Hóa Tướng Tam Bảo: Tranformation body in Triratna forms 

Hỏa Đại: TJas 

Hồi Hướng: Transfer of merit 

Hồi hướng phước báu: Transference of merits 

Hồi Hướng Tịnh Độ: Transference (n) of merits to the Pure Land 

Hội Ái Hữu Phật Giáo Tam Giới: Trailokya Buddha Mahasangha Sahayaka Gana 
Hôn Trầm: Torpor 

Hôn trầm dã dượi: Thinamiddha 


K 

Kẻ gây rối: Trouble-maker 

Kết: Ties 

Kết Phược: Tie and knot 

Khách Lữ Hành: Traveler 

Khiển trừ: Thing is to be suppressed 

Kho Tàng Kiến Thức Diệu Pháp: Treasury of Knowledge of the True Dharma 
Khởi tín nhị môn: Sraddhopada-sastra 

Khổ hạnh: Thudong 

Không Đế: Truth of void 

Không Giả Trung: Three prongs of “Sunyata-Reality-Middle” 
Không Hữu Nhị Tông: Two schools of Unreal and Real 
Không phải Phật giáo: Tirthika 

Kiếp Độc: Turbid kalpa 


L 
Liệt Thường: Torn robe 
Loại vợ gây phiển chuốc não cho chồng: Troublesome wife 


4835 


Loại vợ núp dưới hình thức một tên trộm: Thievish wIfe 

Luân hồi: Transmigration 

Lưỡi chiếu khắp tất cả cõi Phật: Tongue that illuminates all Buddha-fields 

Lưỡi của chư Đại Bồ Tát: Tongue of Great Enlightening Beings 

Lưỡi diễn xướng từ biện vô tận: Tongue of infinite eloquence 

Lưỡi hàng phục chúng ma ngoại đạo: Tongue that defeats all demons and false 
teachers, destroys all afflictions of birth and death, and fosters arrival at nrvana 

Lưỡi hòa hợp với vị được nếm: Tongue is in union with the taste tasted 

Lưỡi khai thị diễn thuyết vô tận pháp môn: Tongue that reveals and explains infinite 
doors fo truth 

Lưỡi khai xiển Đại thừa trợ đạo: Tongue that expounds aids to the Path of the Great 
vehicle 

Lưỡi làm cho chư Phật hoan hỷ: Tongue that causes all to praise the Buddhas 

Lưỡi làm cho tất cả chúng sanh được tỏ ngộ: Tongue that awakens the understanding 
of all sentlent beings 

Lưỡi tán thán công đức vô tận của chư Phật: Tongue that sings the praises of the 
infinie virtues of Buddhas 

Lưỡi trùm khắp hư không: Tongue that covers all space 

Lưỡng Quyền: Two temporary vehicles 

Lý Phật tánh: Theoretical Buddha-nature 

Lý Sự Viên Dung: Theory and practice are 1n harmony 

Lý tại ngôn tuyệt: Truth without words 

Lý Trì: Theory-Recifation 


M 

Mạn mạn: Think oneself superlor among manIf€st superIors 

Mạt Hóa: Transformation In the shape of a branch 

Mộc Hoạn Tử: Tree whose wood can exorcise eviÏ spirits 

Mộng Tưởng: Think of a dream 

Một ngàn hai trăm năm chục vị Tỳ Kheo: Twelve Hundred and Fifty Bhikshus 

Một thể ba thân tự tánh Phật: Three bodies of a single substance 

Mười ba danh hiệu của Đức Phật A Di Đà: Thirteen tiles of Amitabha Buddha 

Mười Ba Tổ Tịnh Độ Trung Hoa: Thirteen Chinese Pure Land patriarchs 

Mười Ba Yếu Tố Của Sự Giác Ngộ: Thirteen elements of supreme enlightenment 
Mười hai chi đạo: Twelve Path Factors 

Mười Hai Lời Nguyện Của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Phật: Twelve vows of 
BhaIshaJya-Guru-Buddha 

Mười Hai Lời Nguyện Của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát: Twelve Vows of 
Avalokitesvara Bodhisattva 

Mười hai tâm bất thiện: Twelve Unwholesome Minds 


4836 


Mười Hai Tâm Vô Sắc Giới: Twelve kinds of Immaterial-Sphere Consciousness 


NÑ 

Nan Hóa Tam Cơ: Three kinds of capacitles which are difficult to transform 
Ngã kiến: Ties of false views of permanent ego 

Nghĩa Đà La Ni: Truth dharani 

Nguyên lý Duyên Khởi: Theory of causation 

Nguyên Nhân Luận: Treatise on the original nature of man 
Nguyện Ba La Mật: Transcendenfal vowIing 

Người mang giới pháp: Thilashin 

Nhân Minh Nhập Chánh Lý Luận: Treatise on logIc 

Nhân Trung Tam Ác: Three most wicked among men 

Nhân Trung Thụ: Tree among men 

Nhẫn nhục Ba La Mật: Transcendental tolerance 

Nhẫn Thọ: Thing is to be endured 

Nhập vào Giác Ngộ: Tongdosa 

Nhất Chuyển Ngữ: Turning word 

Nhất Họa Tam Lễ: Three bows at one drawing 

Nhất Niệm Tam Thiên: Three thousand realms in one mind 
Nhất tâm tưởng Phật: Think of the Buddhas single-mindedly 
Nhất Thiết Pháp Giới Quyết Định Trí Ấn: True word of assurance of Vairocana 
Nhất Thiết Phật Tâm Ấn: Trikona 

Nhị Ái: Two kinds of love 

Nhị Báo: Two rewards 

Nhị Bát Nhã: Two kinds of praJna or wIsdom 

Nhị biên: Two extreme views 

Nhị Biểu Nghiệp: Two kinds of activities of the body, mouth and mind 
Nhị Bố Thí: Two kinds of dana or charity 

Nhị Bộ: Two divisions of Buddhism 

Nhị Bộ Ngũ Bộ: Two divisions and the five divIslons 

Nhị Cảnh: Two realms 

Nhị Căn: Two roots 

Nhị Cầu: Two kinds of seeking 

Nhị Chân Như: Two Truths 

Nhị Chấp: Two erroneous tenets 

Nhị Chúng: Two groups of Buddhist followers 

Nhị Chủng Bồ Đề Tâm: Two kinds of Bodhi-mind 

Nhị Chủng Bồ Tát: Two kinds of Bodhisattvas 


4837 


Nhị chủng Chánh kiến: Two kinds of right understanding 

Nhị Chủng Chấp Trì: Two levels of practice in reciting the Buddha-name 
Nhị Chúng Điên Đảo: Two conditions for being upside down 
Nhị Chúng Định: Two kinds of samadhi 

Nhị Chúng Giới: Two kinds of precepts 

Nhị Chủng Hữu: Two kinds of becoming 

Nhị Chủng Hữu Tri Thức: Two kinds of advisor 

Nhị Chủng Khất Sĩ: Two kinds of mendicant 

Nhị Chúng Lực: Two kinds of power 

Nhị Chủng Nghiệp: Two kinds of karma 

Nhị Chúng Nhân: Two kinds of people 

Nhị Chủng Nhân Quả: Two aspectfs of cause and effect 

Nhị Chủng Nhẫn Nhục: Two kinds of patience 

Nhị Chủng Nhất Tâm: Two categories for Singleminded Practice 
Nhị Chúng Niệm Phật: Two kinds of Buddha Recitation 

Nhị Chủng Niết Bàn: Two Nirvanas 

Nhị Chúng Phân Biệt: Two kinds of discrimination 

Nhị Chủng Phật Cảnh: Two Buddha domains 

Nhị Chúng Sa Môn: Two kinds of Sramanera 

Nhị Chúng Sanh Tử: Two kinds of life and death 

Nhị Chủng Tà Kiến: Two false views 

Nhị chúng tâm tướng: Two kinds of mind 

Nhị Chúng Thanh Tịnh: Two kinds of purity 

Nhị Chủng Thánh: Two classes oŸ saints or preachers 

Nhị Chủng Thế Giới: Two kinds of world 

Nhị chủng Thiền: Twofold meditation 

Nhị Chủng Thiện Ác Nhân: Two groups of good and evil people 
Nhị Chúng Thọ Ký: Two classes of Buddha”s predictions of a disciple”s destiny 
Nhị Chúng Thoát Tục: Two kinds of seclusion 

Nhị Chúng Tịch Tịnh: Two kinds of seclusion or retirement from the world 
Nhị Chủng Tinh Tấn: Two kinds of virya 

Nhị Chủng Tính: Two kinds of seed-nature 

Nhị Chúng Trí: Two kinds of wisdom 

Nhị Chủng Tư Lương: Two kinds spiritual provender 

Nhị Chủng Tử: Two kinds of seeds 

Nhị Chủng Tỳ Kheo: Two classes of monks 


4838 


Nhị Chủng Vô Nhân Luận: Two theories on the absence of cause 
Nhị Chúng Xá Lợi: Two kinds of relics 

Nhị Chủng Xiển Đề: Two kinds of Icchantika 

Nhị Chướng: Two hindrances 

Nhị Cộng Bát Nhã: Two kinds of things In common 

Nhị Cúng Dường: Two forms of offering 

Nhị Dụ: Two kinds of drstanta 

Nhị Duyên: Two kinds of circumsfances 

Nhị Đàn: Two dana 

Nhị Đạo: Two ways 

Nhị Đáp: Two kinds of reply 

Nhị Đế được giải thích bằng Ngũ Huyền Nghĩa: Two-fold truth expounded by the five 
terms 

Nhị Điểu: Two birds 

Nhị Độ: Two lands 

Nhị Đốn: Two immediate ways to perfection 

Nhị Đức: Two kinds of virtue 

Nhị Giả: Two hypotheses 

Nhị Giác: Two kinds of enlightenment 

Nhị Giải Thoát: Two kinds of deliverance 

Nhị Giới: Two grades of commandmenfs 

Nhị Hà Bạch Đạo: Two rivers and the white path 

Nhị Hành: Two classes of conduct 

Nhị Hạnh Vãng Sanh: Two practices that lead to rebirth in the Pure Land 
Nhị Hiện: Two kinds of manifestation 

Nhị Hiếp Sĩ: Two kinds of attendants 

Nhị Hóa: Two divisions of the Buddhaˆs teaching 

Nhị Hòa: Two kinds of harmony 

Nhị Hoặc: Two aspects of 1llusion 

Nhị Hộ: Two protectors 

Nhị Hư Không: Two kinds of space 

Nhị Ích: Two kinds of benefits 

Nhị Khảo: Two kinds of challenges 

Nhị Khởi: Two types of arising of errors or delusions 

Nhị Khổ: Two kinds of suffering 

Nhị Không: Two voids 

Nhị Không Quán: Two kinds of meditation on the unreality 
Nhị Kiến: Two wrong views 

Nhị Lậu: Two conditions relating to passions and delusions 
Nhị Luân: Two wheels 


4839 


Nhị Luận: Two kinds of discussion 

Nhị Lực: Two powers 

Nhị Lượng: Two kinds of measuring 

Nhị Lưu: Two ways In the current oŸ transmigration 
Nhị Mê Hoặc: Two kinds of delusions 

Nhị Môn: Two doors 

Nhị Ngã: Two kinds of ego 

Nhị Ngã Chấp: Two reasons for clinging to the idea of self 
Nhị Ngã Kiến: Two erroneous views of individualism 
Nhị Nghĩa: Two meanings of the teachings 

Nhị Nghiêm: Two adornments 

Nhị Nghiệp: Two classes of karma 

Nhị Ngộ: Two kinds of entry into Bodhisattvahood 
Nhị Nguyên: Two extremes 

Nhị nguyên tính: Two dualistic views 

Nhị Nhân: Two causes 

Nhị Nhập: Two ways of entering the truth 

Nhị Nhất Tâm: Two types of one-pointedness of mind 
Nhị Nữ: Two sIsters 

Nhị Phái Mật Giáo: Two forms of the mystic doctrine 
Nhị Phàm: Two ordinary ranks 

Nhị Phạm: Two kinds of sins 

Nhị Pháp: Two classes of things 

Nhị Pháp Chấp: Two tenets in regard to things 

Nhị Pháp Thân: Two kinds of dharma-body (dharmakaya) 
Nhị Phận: Two aspects 

Nhị Phật Sát: Two classes of Buddha-land 

Nhị Phật Trung Môn: Two Buddhas at the door 

Nhị Phiền Não: Two kinds of affliction 

Nhị Phước Điền: Two fields for the cultivation of happiness 
Nhị quả nghiệp: Two kinds of fruit or karma 

Nhị Quán: Two universal bases of meditation 

Nhị Quang Minh: Two kinds of light 

Nhị Sắc Thân: Two rupakayas 

Nhị Siêu: Two ways of passing over or blIss 

Nhị Sư: Two sages 

Nhị Tà Hạnh: Two classes of misconduct 

Nhị Tạng Kinh: Two-fold canon 

Nhị Tăng Bồ Tát: Two superior kinds of bodhisattvas 
Nhị Tâm: Two minds 


4840 


Nhị Thân: Two forms of body 

Nhị Thập Bát Tú: Twenty eight constellatlons 

Nhị Thập Ngũ Bồ Tát: Twenty five Bodhisattvas who protect all who call Amitabha 
Nhị Thập Nhị Căn: T'wenty two roots 

Nhị Thiên: Two kinds of devas 

Nhị Thiên Tam Tiên: Two devas and the three rsi 

Nhị Thiện: Two good things 

Nhị Thời: Two times or perIods 

Nhị Thủy: Two beginnings 

Nhị Thuyên: Two kinds of definition 

Nhị Thừa: Two vehicles 

Nhị Thức: Two kinds of consciousness 

Nhị Thực: Two kinds of food for any Buddhist 

Nhị Tín: Two forms of faith 

Nhị Tội: Two kinds of offenses 

Nhị Tôn: Two Honorables 

Nhị Tông: Two theorles or schools stated by Hua-Yen 

Nhị Trang Nghiêm: Two kinds of adornment 

Nhị Trí Viên Mãn: Two kinds of Tathagata-wisdom 

Nhị Trì: Two modes of practices 

Nhị Tu: Two kinds of devotions 

Nhị Túc: Two feet in the Bodhisattva”s practices 

Nhị Tùy Hành: Two kinds of religlous life 

Nhị Tử: Two kinds of death 

Nhị Tự: Two letters 

Nhị Tướng: Two forms (characterIstics) of the bhutatathata 
Nhị Ứng Thân: Two kinds of transformation-body of a Buddha 
Nhị Viên: Two perfect doctrines 

Nhị Vô Ký: Two neutrals 

Nhị vô ngã: Two kinds of non-ego 

Nhị Vô Ngã Trí: Two kinds of wIsdom that recognize noself 
Nhị Vô Thường: Two kinds of Iimpermanence 

Nhị Xuất: Two modes of escape from mortality 

Nhị Xứ Tam Hội: Two places three assemblies 

Nhị Y: Two kinds of clothing 

Nhuyễn Tặc: Treacherous thieves 

Như Lai Tạng Duyên Khởi: Things arise from the Tathagata-Garbha 
Như lý tác ý: Thorough attention 

Như Thị Ngã Văn: Thus Have I Heard 

Những điều không thể nghĩ bàn: Thought-surpassing things 


4841 


Nhứt Tâm Tam Hoặc: Three doubts In the mind of a Bodhisattva 
Niệm cảnh giới: Thought of non-stop changeable environment 
Niệm đoạn chư phiền não: Thought of riddance of all passion and delusion 
Niệm Giới: Thought of the commandments 

Niệm học pháp Như Lai: Thought of learning Buddha Dharma 
Niệm Như Lai: Thought of Tathagata 

Niệm Niệm: Thought after thought 

Niệm Pháp: Thought of the Law 

Niệm Phật: Thought of the Buddha 

Niệm Tăng: Thought of the fraternity (Sangha) 

Niệm thí: Thought of almsg1ving 

Niệm Thiên: Thought of Devas 

Niệm Tử: Thought of the death 

Niệm Tức: Thought of the breathing 


P 

Pháp Ba La Mật: Transcendental teaching 

Pháp Giới Tạng: Treasury of all phenomena 

Pháp Hoa Tam giáo: Three modes of the Buddhaˆs teaching In the Lotus Sutra 
Pháp hóa: Transformation by Buddha-truth 

Pháp hữu: Things are real 

Pháp Lôi: Thunder of dharma 

Pháp trì của Bồ Tát: Things that Bodhisattvas preserve 

Phăng lần những tư tưởng bất thiện: Tracing the causes of unwholesome thoughts 
Phật Bồ Tát Hóa Sanh: Transformation of a Buddha or Bodhisattva 

Phật Giáo Nguyên Thủy: Theravada Buddhism 

Phật Giáo Tây Tạng: Tibetan Buddhism 

Phật Giáo Thái Lan: Thai Buddhism 

Phật tử chân chánh: True Buddhist 

Phiên dịch kinh sách: Translation of sutras 

Phiên dịch Kinh Tạng: Translation of PItaka 

Phương Đẳng Thời: Third of the five periods of Budhaˆs teaching 


Q 
Quy Tàng Lục: Turtle and Jackal 


Quy Tính: Turn from phenomenon to noumenon 


S 
Siêu việt: Transcendence 
Suy nghĩ: Thinking 


4842 


T 

Tác Phạm: Transgression sin by actIon 

Tại Gia Nhị Giới: Two kinds of commandments observed by the lay 
Tại Lý Giáo: T”sai-LI SocIety 

Tam Ác Đạo: Three evil paths 

Tam Ác Giác: Three evil mental states 

Tam Ác Hạnh: Three kinds of wrong conduct 

Tam ác thú: Three evil ways 

Tam Ái: Three kinds of craving 

Tam Ấn: Three SIPnS 

Tam Ấn Nhứt: Three vehicles are one 

Tam bành lục tặc: Three troublemakers and six robbers 

Tam Báo: Three recompenses 

Tam Bảo: Triratna 

Tam Bảo Tương Hệ Tương Tùy: Three treasures that are mutually related and 
interdependent 

Tam Bảo Vật: Three kinds of precious things appertaining to the Triratna 
Tam Bát Nhã: Three PraJnas 

Tam Bất Hộ: Three non-guarding things (areas) ofa Buddha 

Tam Bất Thiện Căn: Three unwholesome qualities 

Tam Bất Thiện Giới: Three kinds of unwholesome elements 

Tam Bất Thiện Nghiệp Môn: Three doors of unwholesome karma 
Tam Bất Thiện Tầm: Three kinds of unwholesome investigation 
Tam Bất Thiện Tư duy: Three kinds of unwholesome mofivation 
Tam Bất Thiện Tưởng: Three kinds of unwholesome perception 
Tam Bất Tịnh Nhục: Three kinds of flesh unclean to a monk 

Tam Biên: Three ends 

Tam Bình: Three ailments 

Tam Bố Thí: Three kinds of dana 

Tam Cảnh: Three kinds of object-domain 

Tam Căn: Three cultivated levels, Three faculties 

Tam cấu: Three defilers 

Tam Cầu: Three quests 

Tam Chân Như: Three aspects of Bhutatathata 

Tam Chấp Thủ: Three attachments 

Tam Chiếu: Three shinings of the sun compared to the Buddhas teaching 
Tam Chúng Binh Khí: Three armaments 

Tam Chủng Bồ Đề: Three kinds of bodhi 

Tam Chúng Chỉ Quán: Three modes of entering dhyana 


4843 


Tam Chúng Đại Trí: Three kinds of major wisdom 

Tam Chúng Địa Ngục: Three kinds of hells 

Tam Chúng Đoạn: Three kinds of cutting off 

Tam Chúng Hiện Hữu: Three kinds of existence 

Tam Chúng Hỏa: Three fires 

Tam chủng hồi hướng: Three ways of dedications 

Tam chúng hương: Three kinds of incense 

Tam chúng không: Three kinds of immaterialities 

Tam Chủng Kiến Hoặc: Three classes of delusive views or delusions 
Tam Chúng Lạc Sanh: Three happy rebirths 

Tam Chúng Ma: Three types of demons 

Tam Chúng Nhân: Three persons 

Tam Chúng Phật Tử: Three kinds of Buddhist followers 

Tam Chúng Quán Đảnh: Three kinds of baptism 

Tam Chúng Quang Minh: Three kinds of light 

Tam Chúng Sa Di: Three kinds of Sramanera 

Tam Chủng Sám Hối Pháp: Three modes of repentance 

Tam Chủng Sắc: Three kinds of rupa 

Tam Chủng Sắc Tụ: Threefold classification of matter 

Tam Chủng Sinh Ái Dục: Three causes of the rise of the passions or ïllusions 
Tam chúng tánh: Trisvabhava 

Tam Chúng Tâm Khổ: Three kinds of mental distress 

Tam Chúng Tầm Cầu: Three kinds of searches 

Tam Chủng Thân Khổ: Three afflictions of the body 

Tam Chủng Thị Đạo: Three ways in which bodhisattvas manifest themselves for 
saving those suffering the paIn of hell 

Tam Chúng Thiên: Three kinds of heaven 

Tam Chúng Thiện Thân: Three good deeds of the body 

Tam Chúng Thiện Tri Thức: Three types of. good spiritual advisors 
Tam Chủng Tinh Tấn: Three kinds of vigor 

Tam Chúng Tướng: Three kinds of appearance 

Tam Chúng Vãng Sanh: Three categories of rebirth in the Pure Land 
Tam Chúng Xiển Đề: Three kinds of icchantika 

Tam Chuyển: Buddha preached ¡in the Deer Park 

Tam Chướng: Three Hinderers 

Tam Cụ Túc: Three essential articles for worshIp 

Tam Cúng Dường: Three modes of serving the Buddha 

Tam Cử Tội Sự: Three grounds for reproof 

Tam cương ngũ thường: Three net-ropes and the five consfant virtues 
Tam Dao Động: Three kinds of troubles 


4844 


Tam Diệu Hạnh: Three characteristics of a good monk 

Tam Dục: Three kinds of desire 

Tam Dục Sanh: Three kinds of rebirth In the realm of Sense-Desire 
Tam Duy Thức Quán: Three subJects of idealistic reflection 
Tam Duyên: Three links with the Buddha resulting from calling upon him 
Tam Dư: Three remainders after death 

Tam Đa: Three additions 

Tam Đà La Ni: Three kinds of dharanI 

Tam Đại: Three great characteristics in the awakening faith 
Tam đảnh lễ: Three postrations 

Tam Đạt: Three aspects of the omnisclence of Buddha 

Tam Đắc: Three kinds of obtaining the commandments 

Tam Đẳng Lưu: Three equal currents 

Tam Đẳng Thiên Thai: Threefold truth of the T"ien-Tai 

Tam Định: Three kinds of concenftration 

Tam Đoạn: Three excisions of beguiling delusion 

Tam Đồ: Three devil destinies 

Tam Độc: Three poIsons 

Tam Đức: Three virtues 

Tam Giả: Three unrealities 

Tam Giả Quán: Three unreal objects in meditation 

Tam Giác: Three kinds of enliphtenments 

Tam Giải Thoát: Three emancipations 

Tam Giáo: Three Sakyamuni”s teachings 

Tam Giáo Thông Khảo: Thorough Study in the Three Religions 
Tam Giáo Tướng: Three modes of the Buddhaˆs teaching of the Southern secfs 
Tam giới: Three elements, Tiloka 

Tam giới duy nhất tâm: Tribhavacittamatra 

Tam giới duy tâm: Threefold existence 1s nothing but the mind 
Tam Giới Như Hỏa Trạch: Three realms as a burning house 
Tam Hành: Three kinds of karmic formation 

Tam Hoang Vu: Three kinds of barrenness 

Tam Hoặc: Three delusions 

Tam học: Three studies 

Tam Huệ: Three modes of attaining moral wisdom 

Tam Hữu: Three kinds of becoming 

Tam Hữu Vì Pháp: Three active dharmas 

Tam kết: Three bonds 

Tam Khổ: Three kinds of sufferings 

Tam Không: Three voids 


4645 


Tam Kiên: Three certain things for any true disciple 

Tam Kiên Pháp: Three things assured to the faithful in reIncarnation 
Tam Kiếp: Three asankhyeya kalpas 

Tam Kiết Sử: Three fetters 

Tam Kiêu: Three IntoxIcaftlons 

Tam Kiêu Mạn: Three kinds of discrimination 

Tam kinh nhất luận: Three sutras and one sastra 

Tam Kỳ Đặc: Three Incomparable kinds of rareness 

Tam Lậu: Three corruptions 

Tam Lậu Hoặc: Three affluences 

Tam Liễu Tri: Three kinds of full understanding 

Tam Luân Hóa Đạo: Three sovereign powers for converting others 
Tam Luận Sự: Three topIcs of điscussion 

Tam Lực: Three powers 

Tam lực kệ: Triple power verse 

Tam Lượng: Three guidelines to consolidate one”s faith 

Tam Lý Tâm Duyên Quyết Định: Three reasons why rebirth in the Pure Land does 
not necessarily depend on the weight of bad karma 

Tam Mạn: Three forms of conceIt 

Tam Mật: Three mysteries 

Tam Minh: Three Insighfs 

Tam Môn Tịnh Độ: Three methods In the Pure Land cultivation 
Tam Muội Pháp Giới: Three meditations on the relationship of the noumenal and 
phenomenal 

Tam Năng Biến: Three powers of change 

Tam Nghi: Three obscuratlons 

Tam Nghiệp: Three karmas 

Tam Nghiệp Cúng Dường: Three kinds of offerings 

Tam Nguyên: Three big days of the year in Buddhism tradition 


4846 


Tam Nhãn: Three eyes, Triyavabhasa 

Tam Nhân: Three causes 

Tam Nhân Phật Tánh: Three characteristics of Buddhaˆs nature 
Tam Nhân Tam Quả: Three causes produce their three effects 
Tam Nhẫn: Three forms of Patience 

Tam Nhiệt: Three kinds of burning 

Tam Niệm Trụ Xứ: Three places where the Buddha always rests his mind and 
wisdom In 

Tam Pháp: Three dharmas 

Tam Pháp Ấn: Trilaksana 

Tam Pháp Thân: Three kinds of dharma-body 

Tam Pháp Tướng: Three universal characferistIcs 

Tam Phát Tâm: Three vows of the awakening of faith 

Tam Phẩm Sa Di: Three grades of Sramanera 

Tam Phẩm Thính Pháp: Three grades of hearers 

Tam phẩm Tịnh Độ: Three kinds of attainment in the Pure Land 
Tam Phân Khoa Kinh: Three divisions of a treatise on a sutra 
Tam Phật Ngữ: Three modes of Buddhaˆs discourses 

Tam Phật Tánh: Three kinds of Buddha-nature 

Tam Phước: Three fields of blessing 

Tam Phước Nghiệp Sự: Three grounds based on merIt 

Tam Phương Tiện: Three means to cultivate or practice Buddha dharma 
Tam Quả: Three consequences associated with the causes for a child to be reborn into 
a certain family 

Tam Quán: Three contemplations 

Tam Quy Y: Three kinds of Refuges 

Tam Quỹ: Three sources of cultIvation 

Tam Sư: Three kinds of teachers in Buddhism 

Tam Sư Thất Chứng: Three monks and seven witnesses 

Tam Sự Tu Tập: Three kinds of development 

Tam Tai: Three calamities or three final catastrophes 

Tam Tam Muội: Three samadhis 

Tam Tạng Giáo: Tripitaka or Hinayana teaching 

Tam Tạng Kinh Điển: Tripitaka 

Tam Tạng Pháp Sư: Tripitaka Dharma Master 

Tam Tánh: Three kinds of characfters 

Tam Tạp Nhiễm: Three infections 

Tam Tăng Thượng: Three Predominant Influences 

Tam Tâm: Three minds 

Tam Tế: Three subtle conceptions 


4847 


Tam Thanh Tịnh: Three puritIes 

Tam Thánh: Three sages or holy ones 

Tam Thân Phật: Trikayas 

Tam Thân Thanh Tịnh: Three bodies of pure precepts 

Tam Thần Thông: Three miracles 

Tam Thập Chủng Bất Tịnh Bố Thí: Thirty types of impure giving 
Tam Thập Nhị Hảo Tướng Của Phật: Thirty-two auspicious marks 
Tam Thập Nhị Ứng Thân: Thirty-two response bodies 

Tam thế gian: Three worlds 

Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới: Threefold great thousand world system 
Tam Thiền Thiên: Third Dhyana Heaven 

Tam Thiện Căn: Three wholesome rootfs 

Tam thiện căn cho chư Tăng Ni: Three good roots for monks and nuns 
Tam Thiện đạo: Three good upward sfates of exIstence 

Tam Thiện Giới: Three kinds of wholesome element 

Tam Thiện Hạnh: Three kinds of right conduct 

Tam Thiện Nghiệp: Three good deeds 

Tam Thiện Nghiệp Môn Dục Giới: Three doors of wholesome karma perfaining to 
the sense-sphere 

Tam Thiện Tầm: Three kinds of wholesome thought 

Tam Thiện Xảo: Three skills 

Tam Thọ: Three states of sensation 

Tam thời Chuyển Pháp theo Tam Luận Tông: Three wheels of the law 
Tam Thời Nghiệp: Three stages of karma 

Tam Thừa: Three vehicles 

Tam Thức: Three kinds of perception 

Tam Tiệm: Three progressive developments of Buddhaˆs teaching 
Tam tín: Three states of faith 

Tam Tịnh Mặc: Three qualities of the sage 

Tam Tịnh Nhục: Three kinds of pure flesh 

Tam Trai Nguyệt: Three special months of abstinence 

Tam Trí: Three kinds of wisdom 

Tam Trú: Three abidings 

Tam Tu: Three Inseparable aspects for any cultIvators 

Tam Tụ: Three accumulations 

Tam Tụ Tịnh Giới: Three accumulations of pure precepfs 

Tam Từ BI: Three reasons of a bodhisattva”s pIty 

Tam Tự Điều: Three self-moderations 

Tam Tự Tánh: Three natures of reality 

Tam Tự Tính Tướng: Three forms of knowledge 


4848 


Tam Tướng: Three forms 

Tam Tướng Vi Tế: Three subtle marks 

Tam Tưởng: Three thoughts 

Tam Uế: Three stains 

Tam VỊ: Three flavors, Three parts of mental cultivation 

Tam VỊ Tiệm Thứ: Three gradual stage of cultIvation 

Tam Vị trưởng Lão: Three elders 

Tam Viên Dung: Three kinds of unIty 

Tam Vô Lậu Học: Threefold training 

Tam Vô Sai Biệt: Three things that are w1thout essential difference 
Tam Vô Sai Biệt Tự Tánh: Three things that are without a nature or separate 
exIstence of their own 

Tam Vô Sở Cầu: Three non-seeking practices 

Tam Vô Thượng: Three unsurpassables 

Tam Vô VI Pháp: Three non-created dharmas 

Tam Vũ: Three emperors of Wu 

Tam Xứ Truyền Tâm: Three places of the Buddha”s transmission of mind 
Tam y: Three kinds of monk”s garments 

Tạng Giáo: Tripitaka school 

Tạng Kinh Phật Giáo Nguyên Thủy: Theravada Nikaya 

Tào Động Tông: Ts°ao- Tung tsung 

Tào Khê: Tsˆ°ao-Ch”1 

Tào Sơn: Ts°ao Shan 

Tăng thượng mạn: Think one has attained more than 1s the fact 
Tâm Hành Bất Ly: Thought and deed in accord 

Tâm không mỏi nhọc nhàm chán: Tireless supreme knowledge 
Tha lực giáo: Throuph faith or Invocation of anotherˆs salvation 
Tha Lực Niệm Phật: Trusting and calling on the Buddha 

Thai Mật: T”1en-T”aiˆs Mysticism 

Thái Lai Tự: Thai Lai Temple 

Thanh Trước Tự: Thanh Truoc Temple 

Thanh Văn Tam Tu: Three ways of discipline of a hearer 

Thánh Ân Tự: Thanh An Pagoda 

Thành Tựu Chúng Sanh: Transform (v) all beings 

Thảo Am: Thatched hut 

Thảo Đường: Thatched hall 

Thâm nhập Phật giáo: Tong pulgyo 

Thân Tam Khẩu Tứ Ý Tam: Three in the body-four in the speech-three in the mind 
Thân xúc chạm: Touching a touch-obJect with the body 

Thần thông Ba La Mật: Transcendental spiritual powers 


4849 


Thập Địa Tỳ Ba Sa Luận: Treatise on the Explanation of the ten grounds 
Thập Nhị Bộ Kinh: Twelve sutras 

Thập Nhị Chân Như: Twelve aspects of the Bhutaftathata 

Thập Nhị Chân Thật Hảo Tâm Bố Thí Nhân: Twelve kinds of people who have truly 
good heart and genuine ø1ving 

Thập Nhị Chúng Sanh Tử: Twelve kinds of life and death 

Thập Nhị Dược Xoa Đại Tướng: Twelve Yaksha generals 

Thập nhị Đại Thừa kinh: Twelve divisions of Mahayana Sutras (canon) 
Thập Nhị khổ hạnh: Twelve ascetic practices 

Thập Nhị Loại Chúng Sanh: T'welve categories of living beings 

Thập Nhị Nguyệt: Twelve Months ofa Year in India 

Thập nhị nhân duyên: Twelve links of cause and effect 

Thập Nhị Nhập: Twelve entrances 

Thập Nhị Thần Minh Vương: Twelve spirits connected with the Master of Healing 
Nhị Thập Thiên Vương: Twenty devas 

Thập Nhị Thú: Twelve animals 

Thập Pháp Di Đà: Thap Phap DI Da Pagoda 

Thập Phương Tự: Thap Phuong Temple 

Thập Tam Bồ Tát Lực: Thirteen powers of bodhisattvas of the Pure Land school 
Thật đế: Truth 

Thế Tôn: Thus Come One 

Thí Ba La Mật: Transcendental gIving 

Thích Ca Phật Đài: Thích Ca Phat Dai Monument 

Thiên Ân: Thien An 

Thiên Đồng Sơn: T”ien-Tung 

Thiên Hậu Tự: Thien Hau Pagoda 

Thiên Hưng Tự: Thien Hung Temple 

Thiên Mụ: Thien Mu Temple 

Thiên Phúc Tự: Thien Phục Temple 

Thiên Thai Đại Sư: T1en-T”ai Great Master Chih-[I 

Thiên Thai Hóa Nghĩ Tứ Giáo: T”1en-T”a1 four modes of teaching 

Thiên Thai Hóa Pháp Tứ Giáo: T”1en-T”a1 four periods of teaching 

Thiên Thai Luật: T”1en-T”a1 preceptfs 

Thiên Thai Ngũ Thời Bát Giáo: T”1en-T”aI five periods and eight teachings 
Thiên Thai Sơn: T”1en-T”ai Mountain 

Thiên Thai Tam Đế: T”ien-T”ai”s three truths 

Thiên Thai Tam Giáo: Three modes of Sakyamuni”s teaching 

Thiên Thai Thập Tổ: T”ien-Tai ten patriarchs 

Thiên Thai Thiều Quốc Sư: Tien-T?ai Shao Kuo Shih 

Thiên Thai Tông: T”1en- Tai 


4850 


Thiên Thai tông Nhật Bản: T?ien-T?ai School in Japan 
Thiên Thai tông Trung Quốc: T”ien-T?ai School in China 
Thiên Trù Tự: Thien Trụ Temple 

Thiên Trúc Tam Thời: Three seasons of an Indian year 
Thiền Ba La Mật: Transcendental meditation 

Thiển Lão: Thien Lao Zen Master 

Thiền Lâm Tự: Thien Lam Temple 

Thiển Ông Đạo Giả: Thien Ong Dao Gia Zen Master 
Thiền sư Thiển Nham: Thien Nham Zen Master 

Thiện Hội Thiền Sư: Thien Hoi Zen Master 

Thiệt Thức: Tongue perception 

Thiệt Xúc: Tongue-confact 

Thời Dược: Time medications 

Thời gian không chờ không đợi một a1: Time walIts for no one 
Thời giờ: Time 

Thời lễ bái: Time for worship 

Thời Phân: Tìme division of the day 

Thời Tông: Time-division sect 

Thông Biện: Thong Bien Zen Master 

Thông Thiển: Thong Thien Zen Master 

Thông Vinh: Thong Vĩnh Zen Master 

Thú Đạo: Tirracchana 

Thuần Chân: Thuan Chan Sen Master 

Thúy Nham: Ts°ui-Yen 

Thủy Nguyệt Thông Giác: Thuy Nguyet Thong Giac Zen Master 
Thuyên Ngư: Trap and fish 

Thuyền Tôn Tự: Thuyen Ton Temple 

Thực Thời: Time of eating the principal meal 

Thương nhân: Traders 

Thường Chiếu: Thuong Chieu Zen Center 

Thường Chiếu Thiền Sư: Thuong Chieu Zen Master 
Thượng phần kết: Ties in the higher realm 

Tịch diệt: Tranquility 

Tịch Định: Tranquil concentration 

Tiên Châu Tự: Tien Chau Temple 

Tiên Giác Hải Tịnh: Tien Giac Hai Tỉnh Zen Master 

Tiểu Thừa Nhị Bộ: Two major classes of Hinayana 

Tiểu Thừa Tam Ấn: Three characteristic marks of all Hinayana suftras 
Tiểu Thừa Tam Tông: Three sects of the Hinayana school 
Tín Học: Tin Hoc Zen Master 


4851 


Tín Tạng: Treasure of faith 

Tinh tấn Ba La Mật: Transcendental vigor 

Tính Tĩnh: Tình Tình Zen Master 

Tính Tuyển: Tinh Tuyen Zen Master 

Tịnh Độ Nhị Hoành: Two ways 0Ÿ attaining liberation In the Pure Land Sect 
Tịnh Giác Thiện Trì: Tĩnh Giac Thien Trí Zen Master 

Tịnh Giới: Tĩnh Gioi Zen Master 

Tịnh Không: Tình Khong Zen Master 

Tịnh Lực: Tình Lục Zen Master 

Tịnh thân tác chứng cụ túc trụ giải thoát: Thinking “lt is pure,” one becomes intent on 
1{, OI© ©n{©rS 

Tịnh Thiển: Tinh Thien Zen Master 

Tịnh Xá Trung Tâm: Trung Tam Monastery 

Tổ Ấn Cư Nạp: Tsu-Yin-Chu-Ne Zen Master 

Tổ Ấn Mật Hoằng: To An Mat Hoang Zen Master 

Tổ Tâm Hối Đường: Tsu-Hsin Hui Tang 

Tôn Thạnh: Ton Thanh Temple 

Tôn thờ tổ vật: Totemism 

Tông Diễn Chân Dung: Tong Dien Chan Dung Zen Master 
Tông Khách Ba: Tsong Khapa 

Tông Mật: Tsung mi 

Tông Nhân Dụ: Three main branches In stating a syllogIsm 
Tông phái: Tsung 

Tông Phong: Traditions of a sect 

Tông Thắng: Tsung-Sheng 

Tông Thuyết Câu Thông: Thorough doctrine and expression 
Trà Am: Tra Am Temple 

Trà Lăng Úc: Toryo-Iku 

Trấn Quốc: Tran Quoc Temple 

Trần Nhân Tông: Tran Nhan Tong 

Trần Thái Tông: Tran Thai Tong 

Trần Thánh Tông: Tran Thanh Tong 

Trí Ba La Mật: Transcendental knowledge 

Trí Bảo Thiền Sư: Tri Bao Zen Master 

Trí Hải: Tri Hai Master 

Trí tạng quảng đại: Treasury of great knowledge 

Trí Thiển Sư: Tri Zen Master 

Tnì Bát Thiền Sư: Tri Bat Zen Master 

Triết gia ngoại đạo: Tirthaka 

Trúc Lâm Thiền Phái: Truc Lâm Zen Sect 


4852 


Trúc Lâm Tự: Truc Lam Temple 

Trung Đế: Truth of mean 

Trung nhân tưởng: Thoughts of love to those who are neither enemies nor friends 
Trung Quán Luận: Treatise on the Madhyamika 

Truyền bá: Transmission 

Truyền Đăng: Transmit the light 

Truyền giới: Transmit precepts 

Truyền pháp: Transmit the Buddha-truth 

Truyền Phật Tâm Ấn: Transmit the Buddha Seal of mind 

Truyền Tâm: Transmit from mind to mind 

Trừng Thủy Giác Nhiên: Trung Thuy Giac Nhien 

Trược: Turbidity 

Trường Nguyên Thiền Sư: Truong Nguyen Zen Master 

Trường Thọ Tự: Truong Tho Temple 

Trưởng Lão Ni: Theri 

Trưởng Lão Ni Kệ: Therigatha 

Trưởng Lão Tăng: Thera 

Trưởng Lão Tăng Kệ: Theragatha 

Tu hạnh Bồ Tát chẳng mỏi lười: Tirelessly practice the deeds of Enlightening Beings 
Tu không nhàm chán: Tirelessly cultivate practice In all ages 

Túc Lự Thiển Sư: Tuc Lu Zen Master 

Túc Mệnh Nhân: Theory of an exclusive determination by the past 
Tuệ Trung Thượng Sĩ Trần Tung: Tue Trung Thuong Si Zen Master 
Tùng Duyệt Đẩu Suất: Tzong-Yueh Tou-Shuai 

Tuyên Lĩnh Tự: Tuyen Linh Temple 

Tư duy pháp đã được nghe: Thinking about the teaching one hears 
Tư tưởng: Thought 

Tư tưởng của người Phật tử: Thoughts ofa Buddhist 

Từ Ân Sắc Tứ Tự: Tu An Sac Tu Temple 

Từ Ân Tự: Tu An Temple in China 

Từ Ân Tự: Tu An Temple in Saigon 

Từ Đàm: Tu Dam Temple 

Từ Hiếu: Tu Hieu Temple 

Từ Lâm Đại Sư: Tu Lam Great Master 

Từ Lâm Tự: Tu Lam Temple 

Từ Minh Sở Viện: Tzu-Ming-Chu-Yuan 

Từ Nghiêm Tự: Tu Nghiem Temple 

Từ Quang Tự: Tu Quang Pagoda 

Từ Vân: Tzu-Yun 

Tử Dung Minh Hoằng: Tu Dung Minh Hoang Zen Master 


4853 


Tử Tuyền: Tsu-Hsuan 

Tự tác tự thọ: Theory of self-creation 

Tương tục vô thường: Things that have the semblance of continuity, but are also 
transient 

Tường Long Tự: Tuong Long Temple 

Tường Quang Chiếu Khoan: Tuong Quang Chieu Khoan Zen Master 

Tường Vân Tự: Tuong Van Temple 


V 

Vãng Hoàn Nhị Hồi Hướng: Two kinds of dedication 

Viên Dung Tam Đế: Three dogmas of the T”ien-T?ai Perfect School 
Vọng Niệm: Translent thoughts 

Vô Sanh Pháp Nhẫn: Tolerance of non-birth 

Vô sinh quán: Things are unproduced 

Vô tướng quán: Things are formless 

Vô vị chân nhân: True man of no rank 


X 

Xúc: Touch 

Xúc chạm vào thân thể người khác một cách cố ý: Touch the body of another person 
Iintentionally 


Hòa Đồng Duyệt: Thinking concord 
Mã: Thought 1s like a horse 


é. É: “ế 


4854 


TABLE OF CONTENT 


VOLUME ONE (A-B) 1-610 
VOLUME TWO (C-D) 611-1146 
VOLUME THREEK (E-F) 1147-1876 
VOLUMEFOUR (G-K) 1677-2512 
VOLUME FIVE (L-N) 2513-3142 
VOLUME SIX (O0-R) 3143-3726 
VOLUMESEVEN (S) 3727-4336 
VOLUMEEIGHT (TA-TEL) 4337-4768 
VOLUME NINE (TH-TZ) 4789-5224 


VOLUME TEN (U-Z) 5225-5626 


4855 


1H 


Thabaka (p): A bunch—Một bó. 

Thaddha (p): Callous—Hard (a)—Chai cứng. 
Thai Buddhism: Phật Giáo Thái Lan— 
Buddhism flourished in Thailand, used to be Siam, 
from a very early period, about the first or second 
century A.D., 1ƒ not earlier. According to Prof. 
P.V. Bapat in The Twenty-FIive Hundred Years of 
Buddhism, this ¡1s proved by archaeological 
findings at Pong Tuk and Phra Pathom. Phra 
Pathom 1s about 30 miles west of Bangkok, and 
Pong Tuk lies about 20 miles farther to the west. 
Remains of a relipIous sfructure, the Images of the 
Buddha, Inscribed terracottas and definite symbols 
of Buddhism like the dharmacakra, belonging 
probably to the first or second century A.D., have 
been found ¡in these places. To a somewhat later 
period belong to the large number of ruined 
sculptures  which 
indicate the strong Influence of the Gupta period. 
These have been referred to the Dvaravati school. 
Dvaravati was a flourishing kingdom at the time 
of Hsuan-Tsang 1n the first half of the seventh 
century A.D. About the eiphth or ninth century 
A.D., both Siam and Laos formed part of 
Cambodia politically and influenced by religious 
condition of that country. So, both Brahmanical 
relipion and Buddhism can be found flourishing 
side by side 1n all these regions. The area of 
modern-day Thailand was originally inhabited by 
the Mons, who were conquered by Khmers during 
the reign of King Suryavarman of Angkor (1I001- 
1050); they In turn were displaced by the ThaIs 
about two centuries later. Following Mongolian 
1nvasion of Nan-Chao In 1254, increasing numbers 
of Thais migrated from southern China in(o the 
area, Thailand, whiích was 
confrolled by the Khmers. These early Thai 
people contact with  Mahayana 


sanctuaries and some fine 


now_ northern 


came Inf(O 


Buddhism. Around 1260, the kingdom of 
Sukhothai freed ¡tself from Khmer domination, 
and shortly thereafter King Rama Khamheng 
(1275-1317) established Theravada as the state 
religion. About the middle of the thiteenth 
century A.D., the Thais made themselves masfters 
of Siam and Laos and put an end to the political 
supremacy of the Cambodians over them. Ủnder 
the influence of the Thai rulers, Buddhism of the 
the Pali language 
flourished all over Siam and Laos. The Thai king 
Sri Suryavamsa Rama Maha-Dharmikarajadhiraja 
was not only a gpreat patron of Buddhism, but 
himself adopted the life of a Buddhist monk, 
preaching the doctrines of the Buddha all over his 
kingdom. About 1361 A.D., he sent some learned 
bhikkhus and scholars to Ceylon and induced the 
great monk called Mahasami Sangharaja to come 
to Siam. Under his Inspiraionand the active 
efforts of the king, Buddhism and Pali literature 
not only obtained a firm footing, but also spread to 
a number of small Hinduized states In the terrItory 
now_ called Laos, Alavirastra, 
Khmerrastra, Suvarnagrama, Unmarga-sila, 
Yonakarastra, and Haripunjaya. Many of these 
still possess their local chronicles written in Pali. 
From this time onwards, Buddhism flourished In 
Siam the  neighboring regIons, 
Brahmanism declined until it almost disappeared, 
leaving only a few traces In public ceremonies 
and customs. During this time, all monks from 
Sukhothai came to Sri Lanka to receive ordination 
from a Sinhala Mahathera named Udumbara 
Mahasami. After returning to Sukhothai, all these 
monks esfablished the Sahala Sangha, and this 
order spread throughout the region. In the middle 
of the fourteenth century, King Kuna built Wat 
Suan Doc Stupa to house a Buddha relic. 
However, In 1492, Sukhothai was overthrown by 
Ayudhya, and the new royal family continued to 
support Buddhism. In the early seventeenth 
century, king Songdharm sponsored an edition of 
the Pali Canon. A high point in the development 
of Thai Buddhism was the reign of King Maha 
Dhammaraja II (1733-1758), during which monks 
from Sri Lanka were sent to Ayudhya to receive 
ordination. King Songdharm ¡1n turn sent a øroup 
of monks led by Phra Upali to Sri Lanka. This 


Theravada school and 


such  as 


and and 


4856 


group remained In Sri Lanka for three years and 
in 1753, they ordained a group of monks who 
would later found the Siyam Nikaya Ayudhya. 
King Rama I moved the capital to Bangkok, and 
like his predecessors devoted himself to Improve 
Buddhism in Thailand. King Rama IV, who had 
been a monk for twenty-five years before 
ascending the throne. While he was still ordained, 
he formed a reformist group 1n the Samgha named 
Thammayut Nikaya (Dhammayuttka Nikaya). 
This sect emphasized stricter adherence to the 
rules of the Vinaya than the rest of Thai Sampgha, 
which beloned to the Mahanikaya. After he 
became king, he decreed that the Mahanikaya 
also adopt his He 
continued to 1nvolve in the affairs of the Sampgha, 
which was carrled on by his successors. In 1902 
Rama V ¡issued the Buddhist Order Act, which 
explicitly stated that the business of the Samgha 
was also the business of the øovernment and the 
8overnment the Sampgha. A 
hierarchy of relipIous positions was created, with 
the supreme patrlarch or Samgha-raja at the top. 
He 1s the final author1ty in monastic affairs, but 1s 
appointed by the king. Ủnder the leadership of 
Kímg Rama V, Thailand was able to avoid 
becoming a European colony, and in 1932 the 
county became a consttutonal democracy. 
Today Buddhism ¡nfluences all strata of Thai 
society—Phật Giáo phát triển tại Thái Lan từ một 
thời kỳ rất sớm, khoảng thế kỷ thứ nhất hay thứ 
nhì sau Tây Lịch, nếu không muốn nói là sớm 
hơn. Theo Giáo sư P.V. Bapat trong Hai Ngàn 
Năm Trăm Năm Phật Giáo, thì điều nầy được 
chứng minh bởi các phát hiện khảo cổ tại Pong 
Tuk và Phra Pathom. Phra Pathom cách Băng Cốc 
khoảng 30 dậm về phía Tây, còn Pong Tuk nằm 
xa hơn về phía Tây 20 đặm nữa. Các di tích về 
cấu trúc tôn giáo, các tượng Phật, các đồ đất nung 
có khắc chữ và những biểu tượng rõ ràng của đạo 
Phật, có lẽ thuộc thế kỷ thứ 1 hoặc thứ 2 đã được 
tìm thấy tại các nơi nầy. Một số lớn đền đài đã bị 
đổ nát và các tác phẩm điêu khắc mang nặng ảnh 
hưởng thời Gupta. Những thứ nầy được xem là 
thuộc trường phái DvaravatI. Dvaravati là một 
vương quốc phôn thịnh vào thời của ngài Huyền 
Trang, nghĩa là vào đầu thế kỷ thứ 7. Trong 
khoảng thế kỷ thứ 8 và thứ 9, cả Xiêm La và Lào 


Imust reform measures. 


should  oversee 


là một phần của Cam Bốt về mặt chánh trị và 
chịu ảnh hưởng của nước nây về mặt tôn giáo. 
Chúng ta có thể thấy cả đạo Phật và Bà La Môn 
cùng phát triển bên nhau tại các vùng đất nầy. 
Vùng đất mà bây giờ là Thái Lan, nguyên thủy là 
nơi trú ngụ của người Mons, dân tộc đã bị người 
Khmer xâm lấn dưới thời vua Suryavarman của 
thành Angkor (1001-1050); rồi khoảng hai thế kỷ 
sau đó họ được người Thái thay thế. Sau khi 
Mông Cổ xâm chiếm Nam Chiếu vào năm 1254, 
số người Thái di cư từ phía Nam Trung Hoa tăng 
lên, những người Thái ban sơ này tiếp xúc với 
trường phái Phật giáo Đại Thừa. Vào thời đó họ 
hoàn toàn bị người Khmers kiểm soát. Khoảng 
năm 1260, vương quốc Sukhothai tự giải phóng 
khỏi ách thống trị của Khmers. Một thời gian 
ngắn sau đó, quốc vương Thái Lan Rama 
Khamheng (1257-1317) thiết lập Theravada làm 
quốc giáo. Khoảng giữa thế kỷ thứ 13 thì người 
Thái nắm được chủ quyển cho cả nước Xiêm và 
Lào, chấm dứt ưu thế chính trị của người Cam 
Bốt. Dưới ảnh hưởng của các vua Thái, Phật giáo 
thuộc trường phái Nguyên Thủy và ngôn ngữ Ba 
Lï thịnh hành khắp Thái Lan và Lào. Vua Sri 
Suryavamsa Rama  Maha-DharmikarajadhirajJa 
không chỉ là một nhà bảo trợ lớn cho đạo Phật mà 
chính ông cũng sống cuộc đời một tu sĩ Phật giáo 
và đi thuyết giảng đạo Phật ở khắp mọi nơi trong 
vương quốc của mình. Vào năm 1361, ông cử một 
số Tỳ Kheo và học giả uyên bác qua Tích Lan để 
mời đại Tăng Mahasami Sangharaja đến Thái. 
Với sự gợi ý của vị Đại Tăng cùng những nỗ lực 
của nhà vua, Phật giáo và văn học Ba L¡ không 
chỉ có được một nền tẳng vững chắc mà còn lan 
sang một số nước nhỏ theo Ấn Độ giáo như là 
Lào quốc, Alavirastra, Khmerrastra, 
Suvarnagrama, Unmarga-sila, Yonakarastra, và 
Haripunjaya. Phần lớn các nơi nầy hiện còn giữ 
biên niên sử địa phương viết bằng tiếng Ba Li. Từ 
đó trở đi, Phật giáo đã thịnh hành trên đất Thái và 
các vùng lân cận, còn đạo Bà La Môn thì đã sa 
sút cho đến khi gần như biến mất, chỉ còn lưu lại 
một ít dấu vết trong các nghỉ lễ và phong tục của 
quần chúng. Trong khoảng thời gian này, tất cả 
các nhà sư tại xứ Sukhothai (bây giờ là Thailand) 
đều qua Tích Lan và thọ đại giới với Đại Tăng 
người Tích Lan tên Udumbara Mahasami. Sau khi 
trở về Thái Lan, những vị Tăng này thiết lập một 


4857 


Giáo Hội Tăng Già Sahala và Giáo Hội Tăng già 
này phát triển khắp vùng Sukhothai. Vào giữa thế 
kỷ thứ 14, vua Kuna xây Tháp Wat Suan Doc để 
thờ xá lợi Phật. Tuy nhiên, năm 1492, vương quốc 
Sukhothai bị vương quốc Ayudhya lật đổ, hoàng 
gia mới vẫn tiếp tục ủng hộ Phật giáo. Vào 
khoảng đầu thế kỷ thứ 17, vua Songdharm bảo trợ 
việc in bộ kinh tạng Pali. Cao điểm phát triển 
Phật giáo ở Thái Lan là dưới thời vua Maha 
Dhammaraja (1733-1758), trong thời kỳ đó các 
nhà sư từ Tích Lan được gởi qua vương quốc 
Ayudhya (Thái Lan ngày nay) để thọ đại giới. 
Vua Songdharm gởi một phái đoàn Tăng già đến 
Tích Lan, đoàn này lưu lại Tích Lan 3 năm, vào 
năm 1753 họ truyền giới cho một nhóm Tăng Tích 
Lan và sau đó chính nhóm Tăng mới thọ giới này 
đã thành lập giáo hội Phật giáo Siyam Nikaya tại 
Tích Lan. Vua Rama I đời kinh đô về Bangkok, 
và cũng như những vua trước, ông tận lực cải 
thiên Phật giáo ở Thái Lan. Đến đời vua Rama 
IV, người đã từng là một Tăng sĩ 25 năm trước khi 
lên ngôi. Lúc còn trong giáo đoàn, ông đã thành 
lập nhóm cải cách tăng già Dhammayuttika 
(Thammayut— Thai). Truyền thống này nhấn 
mạnh đến giới luật gắt gao hơn tất cả các truyền 
thống khác ở Thái Lan thuộc truyền thống 
Mahanikaya. Sau khi lên ngôi ông bắt buộc các 
trường phái thuộc truyền thống Mahanikaya phải 
chấp nhận những cải cách của ông. Triều đại của 
ông vẫn tiếp tục quan hệ tới Tăng vụ, tới đời vua 
Rama V vào năm 1902, nhà vua ra một đạo luật 
công bố là những Tăng vụ của giáo đoàn cũng là 
công vụ của chính phủ, và chính phủ có nhiệm 
phải coi sóc giáo đoàn. Hệ thống giáo phẩm được 
thành lập, với chức vụ Tăng Thống hay Tăng 
Vương là cao cấp và có quyển hạn cao nhất, 
nhưng chức vụ này được nhà vua chỉ định. Dưới 
sự lãnh đạo của vua Rama V, Thái Lan tránh 
được cảnh rơi vào vòng thuộc địa của các nước 
Âu Châu, và năm 1932 Thái Lan trở thành quốc 
gia có lập hiến. Ngày nay Phật giáo ảnh hưởng tất 
cả các tầng lớp xã hội Thái Lan. 

Thai Lai Temple: Thái Lai Tự—AlIso called 
Bao Quoc Temple, was built in the 15” century. It 
1s said that under the reign of King Ly Nam De, 
General Ly Thien Bao built and named the temple 
“Hoang Duong Phat Phap”. It has been rebuIlt so 
many times. The major rebuilding took place in 





1869. At present, the temple 1s located in Dai Lai 
hamlet, Xuan Phục village, Thai Binh town. Inside 
the main hall, the lotus-shaped stone altar has 
epoch in the fourteenth century. The Incense 
column was erected in 1695. Inside the temple, 
there 1s a big copper bell, casted under the reign 
of king Minh Mang, with words “Thai Lai Tu” 
inscribed on i—Cũng gọi là Bảo Quốc Tự, được 
xây vào thế kỷ thứ 15. Người ta nói rằng dưới 
triểu vua Lý Nam Đế, tướng Lý Thiên Bảo đã 
xây dựng và đặt tên là chùa “Hoằng Dương Phật 
Pháp”. Chùa đã trải qua nhiều cuộc trùng tu. Lần 
trùng tu chính xảy ra vào năm 1869. Hiện tại chùa 
tọa lạc trong thôn Đại Lai, xã Xuân Phúc, thị xã 
Thái Bình. Bên trong chùa bệ thờ Phật bằng đá 
hình hoa sen, có niên đại vào khoảng thế kỷ thứ 
14. Cột hương được dựng lên vào năm 1695. 
Trong chùa có một chuông đồng lớn, được đúc 
vào thời vua Minh Mạng trên có khắc chữ Thái 
Lai Tự. 

Thala (p): Land—Đất. 

Thalaka (p): A small bowl—Cái chén. 
Thambha (p): Obduracy——Cố chấp. 

Thana (p): Place—Locality—Địa điểm. 
Thanayati (p): To thunder—Sấm sét nổi lên. 
Thanh An Pagoda: Chùa Thánh Ân—Name of 
an ancIent pagoda in North Vietnam. The pagoda 
1S located in Kenh Pho hamlet, Cao Bang village, 
Gia Luong district, Bac Ninh province. Thanh An 
pagoda has been famous for 1s position and Ifs 
1mportance 1n Vietnam history, especially In the 
war against Mongolian arm forces. According to 
the village elders, the name “Thanh An” means 
the “Grace” from the king because the pagoda 
was built by the land of the King. Also according 
to the old documents, Thanh An Pagoda used to 
lie on the left of Bong River (now the river no 
longer exists). Affer so many ups and downs, the 
new Thanh An Pagoda was rebuilt in the early of 
the twentieth century, under the reign of Bao Dai. 
l(s structure is quite simple with five-room and 
three-treasure house for the cult of the Buddha 
and the ancestral house for workshipping King 
Tran Nhan Tong and 1fs superior patriarchs. There 
are still 32 stone tablets, average size of 1.03 to 
1.3 meters high and 0.9 meter wide—Chùa Thánh 
Ân tọa lạc trong thôn Kênh Phổ, xã Cao Bằng, 


4858 


quận Gia Lương, tỉnh Bắc Ninh. Đã từ lâu chùa 
Thánh Ân nổi tiếng bởi vị trí và tâm quan trọng 
của nó trong lịch sử chống quân Mông Cổ của 
dân tộc. Theo các bậc kỳ lão trong làng sở đĩ 
chùa mang tên Thánh Ân do bởi xưa kia dân 
chúng vùng này được vua ban cho đất xây chùa. 
Theo tài liệu cổ thì chùa Thánh Ân nằm bên trái 
sông Bông (nay đã không còn), tuy nhiên dấu vết 
ngôi chùa cũ đã không còn. Vào đầu thế kỷ thứ 
20, dưới triều Bảo Đại, chùa lại được trùng tu, với 
lối kiến trúc không có gì đặc sắc. Tòa Tam Bảo 
được thiết kế năm gian để thờ Phật. Nhà Tổ thờ 
vua Trần Nhân Tông và các vị tổ sư khác. Trong 
chùa vẫn còn lưu giữ 32 tấm thạch bia, cổ kích 
trung bình tứ 1,03 đến 1.3 mét chiều cao, và 
khoảng 90 phân bề rộng. 

Thanh Truoc Temple: Chùa Thanh Trước— 
Name of a famous anclent pagoda located in Gò 
Tre hamlet, Long Thuận village, Gò Công town, 
South Vietnam. The pagoda was bullt by some 
herdsmen In 1826 and called Phật Linh. Up to 
1851, Most Venerable Quý Chơn Hội took 
responsibilty of rebuilding the pagoda and 
remaned ¡1t Thanh Trước. It has been headed by 
seven successors. In 1896, Most Venerable Hải 
Tràng had 1t restored for the fÍirst time. Since 
1941, Most Venerable Hoằng Thông, Head of the 
pagoda, had the pagoda rebuilt in 1946, 1958— 
Tên một ngôi chùa cổ nổi tiếng tọa lạc tại ấp Gò 
Tre, xã Long Thuận, thị xã Gò Công, Nam Việt 
Nam. Ban đầu chùa có tên là Phật Linh do các 
mục đồng dựng lên năm 1826. Đến năm 1851, 
Hòa Thượng Quý Chơn Hội đứng ra xây chùa và 
lấy tên là Thanh Trước Tự. Chùa đã trải qua bẩy 
đời truyền thừa. Năm 1896, Hòa Thượng Hải 
Tràng cho trùng tu lần thứ nhất. Từ năm 1941, 
Hòa Thượng Hoằng Thông đã cho trùng tu các 
năm 1946 và 1958. 

Thanita (p): Thunder (n)— Tiếng sấm sét. 
Thank (n & v): Cẩm tạ. 

Thanhs (n): Lời cảm tạ. 

Thank the Buddha: Báo Phật. 

Thanks to efforts: Nhờ vào những nỗ lực. 
Thank (v) respecffully: Kính tạ. 

Thankful (a): Biết ơn. 

Thankfulness (n): Lòng biết ơn. 


Thanksgiving (n): Lễ Tạ Ơn (ở Hoa Kỳ vào 
ngày thứ Năm cuối cùng của tháng 11). 

Thanna (p): Motherˆs milk—Sửa mẹ. 
Thapaniyo-panha (p): Be set aside—Trả lời 
câu hỏi bằng cách giả lơ hay bỏ qua—See Four 
WayS Of answering quesfions. 

Thapatfi (p): A carpenter——Thợ mộc. 

Thapeti (p): To place—Đặt để. 

Thap Phap Di Da Pagoda: Chùa Thập Pháp Di 
Đà—Name of an ancient pagoda In Central 
Vietnam. The pagoda 1s located in Van Thuan 
hamlet, Nhon Hanh village, An Nhon district, Bình 
Dinh province. The pagoda was built in 1665 by 
Zen master Nguyen Thieu. To this date, many 
famous Zen masters have been trained in this 
pagoda. Inside the main hall, besides the bịg 
statue of Sakyamuni Buddha, there are still many 
other statues of Buddhas and Bodhisattvas, among 
them, there are wooden statues of eiphteen 
Arhats, carved In the nineteenth century. Besides, 
there are also sets of the three honoured ones of 
Sakyamuni Buddha, Manjusrl, 
Samanfabhadra Bodhisattvas, statues of Ananda, 
Mahakasyapa, Bodhidharma, and Avalokitesvara 
Bodhisattva, etc. The pagoda was desipned in 
shape of the Chinese character of “Mouth” letter 
wih four areas, the Main hall, the Abbots 
quarters, the Western temple, and the Eastern 
temple. They are combined by a large yard 
named “Heaven Peak”. The Main hall 1s the 
biggest with five woody rooms and four rows of 
chief pillars and four rows of subordinate pillars. 
The Abbots quarter was bullt according to 
architectural style of South-China. Its roof 1s 
paved by yin-yang tiles. The Western and Eastern 
temples have the same style as the the Abbot's 
quarters. In 1973, the Abbots quarters were 
rebullt by village people and local Buddhists— 
Tên của một ngôi cổ tự ở miền Trung Việt Nam. 
Chùa tọa lạc trong thôn Vạn Thuận, xã Nhơn 
Hạnh, quận An Nhơn, tỉnh Bình Định. Chùa do 
Thiển sư Nguyên Thiều xây dựng vào năm 1665. 
Tính đến nay chùa đã trải qua 15 đời truyền thừa 
với nhiều vị Thiển sư danh tiếng như Liễu Triệt, 
Minh Lý, Phước Huệ, vân vân. Bên trong chánh 
điện, ngoài tượng Phật Thích Ca lớn còn rất nhiều 
tượng Phật và Bồ Tát khác, trong số này có tượng 


and 


4859 


thập bát La Hán. Ngoài ra, chùa còn các bộ Tam 

Thế bằng đồng thếp vàng, tượng ngài A Nan, Ca 

Diếp, Tổ Bồ Đề Đạt Ma, và Bồ Tát Quán Thế 

Âm, vân vân. Chùa được thiết kế theo hình chữ 

“Khẩu” với bốn khu bao gồm Chánh điện, Phương 

Trượng, Tây đường và Đông đường. Bốn khu này 

được nối với nhau bằng một khoảng sân rộng gọi 

là “Thiên Đỉnh.” Chánh điện là khu rộng nhất với 

5 gian bằng gỗ, bốn hàng cột chính và bốn hàng 

cột phụ. Phương trượng được thiết kế theo lối kiến 

trúc của miền Nam trung Quốc, lợp ngói âm 
dương. Tây đường và Đông đường cũng có lối 
kiến trúc giống như Phương trượng. Vào năm 

1973, chùa được dân làng và Phật tử địa phương 

trùng tu lại khu Phương trượng. 

Thap Phuong Temple: Chùa Thập Phương— 

Name of a temple, located in Rạch Giá town, 

Kiên Giang province. It is also called Chùa Lớn. 

The temple was built in the late eighteenth 

century. There 1s a Bodhi-tree, brought back from 

India in 1955, was grown In front of the temple—— 

Tên của một ngôi chùa tọa lạc trong thị xã Rạch 

Giá, tỉnh Kiên Giang. Dân địa phương còn gọi là 

chùa Lớn. Chùa được xây dựng vào cuối thế kỷ 

thứ 18. Trước chùa có cây Bồ Để ở Ấn Độ được 

thỉnh về trồng vào năm 1955. 

Thatched hall: Thảo Đường. 

l) The thatched hall (building): Căn nhà lợp 
bằng tranh. 

2) The building In the Thatched Hall monastery 
at Ch'ang-An where Kumarajiva translated 
sufras: Chánh điện trong ngôi Thảo Đường 
Tự, tại Trường An nơi ngài Cưu Ma La Thập 
dịch kinh sách. 

Thatched hut: Thảo Am—A thatched hut as a 

monastery or retreat. A place for meditatlon— 

Ngôi nhà tranh dùng làm tự viện hay chỗ an cư 

kiết hạ. 

Thava (p): Eulogy—Lời tán thán. 

Thavara (p): Immovable (a)—Bất động. 

Thavati (p): To praise—Tán thán. 

Thay Pagoda: Chùa Thầy —Name of an ancient 

pagoda In North Vietnam. Thay Pagoda 1s located 

in Sai Son village, Quoc Oai district, Ha Tay 
province. It was built during the Ly Dynasty. In 
the front yard, on the left side, there 1s a vast lake 
with pavillion on the water ¡in the middle where 


typIcal water pupet shows of Northern Vietnam 
are usually given. The pagoda seems to be more 
beautiful with a couple of three-span bridges with 
tiled roof built in 1602. The main area of the 
pagoda composes of three houses erected on 
stone foundation. The outer house 1s called 
“Minor Worshipping Area,” the second 1s the 
main hall for worshipping the Buddha, and the 
1nner house 1s dedicated for the altar of Monk Tu 
Dao Hanh. Two corridors along two sides have 
eiphteen statues of Arhats. Behind the pagoda are 
a belfry with a bronze bell casted under the Ly 
Dynasty and a compartment for putting drum 
which is I.5 meter in diameter—Tên của một 
ngôi tự viện cổ ở miền Bắc Việt Nam. Chùa Thầy 
tọa lạc tại xã Sài Sơn, quận Quốc Oai, tỉnh Hà 
Tây. Chùa được xây dựng dưới triều nhà Lý. Sân 
trước bên trái có một cái đầm thật lớn, giữa đầm 
là một thủy đình, nơi diễn những trò múa rối thật 
đặc sắc của miền Bắc. Chùa có vẻ đẹp hơn với 
hai chiếc cầu bằng gạch có mái ngói che được 
xây dựng vào năm 1602. Khu vực chính của chùa 
gồm ba dãy nhà được dựng lên trên một nên đá. 
Lớp ngoài cùng là nhà Tiền Tế, lớp kế tiếp là 
chánh điện thờ Phật, và lớp trong cùng là nơi thờ 
ngài Từ Đạo Hạnh. Dọc hai bên chùa là hai dãy 
hành lang có tượng của I8 vị A La Hán. Phía sau 
chùa có tháp chuông treo quả chuông bằng đồng 
được đút dưới thời nhà Lý, cùng với một lâu để 
trống với chiếc trống có đường kính 1.5 mét. 
Theft (n): Tội ăn cắp. 

Theism (n): Hữu thần luận. 

Theist (n): Người tin hữu thần. 

Theistic (a): Hữu thân. 

Thena (p): A thief—Tên trộm. 

Thenana (p): Theft—Sự trộm cắp. 

Theneti (p): To steal—Ăn trộm. 

Theoeentric: Lấy thượng đế làm trung tâm. 
Theocentricism: Chủ nghĩa lấy thượng đế làm 
trung tâm. 

Theocentricity: Việc lấy thượng đế làm trung 
tâm. 

Theological dualism: Thuyết nhị nguyên. 
Theolosy (n): Môn Thần học. 

Theoretical Buddha-nature: Lý Phật tánh— 
Lý Tức Phật -Realization that all beings are of 


4860 


Buddha-nature (the Buddha-natire which 1s 

fundamentally in all sentient beings)—Mỗi chúng 

sanh đều sẵn có Phật tánh (Phật tánh căn bản 
trong mọi chúng sanh)—See Dual aspects of the 

Buddha-nature, and Six sfages of Bodhisattva 

developmenIs. 

(NoÐ) theorizing: Không bằng lý thuyết. 

Theory of causafion: Pratityasamutpada (sk— 

Nguyên lý Duyên Khởi. 

Œ)_ An overview of “Causation”—Tổng quan về 
Duyên Khởi—According to Prof. Junjiro 
Takakusu in the Essentials of Buddhist 
Phiosophy, the theory of causaton by 
Dharmadhatu 1s the clmax of all the 
causatlon theorles; 1í is actually the 
conclusion of the theory of causation 
Origination, as It Is the universal causation 
and 1s already within the theory of universal 
Immanence, pansophism, cosmotheism, or 
whatever It may be called. The causation 
theory was explaned first by action- 
influence, but as acfion originafes in Ideation, 
we had, secondly, the theory of causation by 
1deation-store. Since the Ideation-store as the 
Teposifory of seed-energy must orIginate from 
something else, we had, thirdly, the causation 
theory explained by the expression “MatrIx of 
the  Thusecome” (Fathagata-garbha) or 
Thusness. This curious term means that which 
conceals the Buddha  Because of 
concealment it has an Iimpure side, but 
because of Buddhahood it has a pure side as 
well. It is a synonym of Thusness (Tathatva or 
Tathata, not Tattva=Thisness or Thatness) 
which has In Its broadest sense both pure and 
Impure nature. Through the energy of pure 
and Iimpure causes 1t manifests the specific 
character of becoming as birth and death, or 
as good and evil. Thusness pervades all 
beings, or better, all beings are In the state of 
Thusness. Here, as the fourth stage, the 
causation theory by Dharmadhatu (universe) 
1S set forth. It 1s the causation by all beings 
themselves and 1s the creation of the universe 
1(self, or we can call it the causation by the 
common action-infuence of all beinss. 
Intensively considered the universe will be a 
manifestaton of Thusness or the Matrix of 


qI) 


l) 


Tathagata (Thus-come). But extensively 
considered 1t 1s the causation of the universe 
by the universe Iftself and nothing more— 
Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương 
Yếu Triết Học Phật Giáo, pháp giới duyên 
khởi là cực điểm của tất cả những thuyết 
nhân quả; thục sự đó là kết luận của thuyết 
duyên khởi bởi vì nó là lý tắc nhân quả phổ 
biến và đã nằm trong lý bản hữu, thông 
huyền của vũ trụ, hay nói thế nào cũng được. 
Lý tắc duyên khởi được giải thích trước tiên 
bằng nghiệp cảm duyên khởi, nhưng vì 
nghiệp phát khởi trong tạng thức, nên thứ đến 
chúng ta có A Lại Da duyên khởi. Vì A Lại 
Da, hay tạng thức, là kho tàng của chủng tử, 
sanh khởi từ một cái khác nên chúng ta có 
Như Lai Tạng duyên khởi, hay chân như. Từ 
ngữ kỳ lạ nây chỉ cho cái làm khuất lấp Phật 
tánh. Do sự che khuất nầy mà có phần bất 
tịnh, nhưng vì có Phật tánh nên có cả phần 
tịnh nữa. Nó đồng nghĩa với Chân Như 
(Tathata—Không phải như thế nầy hay như 
thế kia) mà theo nghĩa rộng nhất thì có đủ cả 
bản chất tịnh và bất tịnh. Do công năng của 
những căn nhân tịnh và bất tịnh, nó biểu lộ 
sai biệt tướng của hữu nh như sống và chết, 
thiện và ác. Chân như bảo trì vạn hữu, hay 
nói đúng hơn, tất cả vạn hữu đều ở trong 
Chân như. Nơi đây, giai đoạn thứ tư, Pháp 
giới Duyên khởi được nêu lên. Đó là lý tắc tự 
khởi và tự tạo của hữu tình và vũ trụ, hoặc 
giả chúng ta có thể gọi nó là duyên khởi 
nghiệp cảm chung của tất cà mọi loài. Nói 
hẹp thì vũ trụ sẽ là một sự biểu hiện của 
Chân như hay Như Lai Tạng. Nhưng nói rộng 
thì đó là duyên khởi của vũ trụ do chính vũ 
trụ, chứ không gì khác. 

The meanings of Causaton—Ý nghĩa của 
Duyên Khởi: These definitions are based on 
the interpretation of Prof. Junjiro Takakusu in 
The Essentals of Buddhist Philosophy— 
Những định nghĩa nầy căn cứ trên sự giải 
thích về Duyên Khởi của Giáo Sư Junjiro 
Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật 
Giáo. 

Condiioned arising: Arising from the 
Secondary causes, In contrast with arising 
from the primal nature or bhutatatha (Tánh 


2) 


3) 


4) 


4861 


giác): Sự vật chờ duyên mà nẩy sinh, đối lại 
với tánh giác hay chân như. 

Everything arises from conditions and not 
being spontaneous and self-contained has no 
Separate and independent nature: Vạn sự vạn 
vật hay các pháp hữu vi đều từ duyên mà 
khởi lên, chứ không có tự tánh. 

Buddhism does not give importance to the 
1dea of the Root-Principle or the First Cause 
as other systems of philosophy often do; nor 
does 1t discuss the Idea of cosmology 
Naturally such a branch of philosophy as 
theology did not have grounds to develop in 
Buddhism. One should not expect any 
discusson of theology from a Buddhist 
philosopher. As for the problem of creation, 
Budhism 1s ready to accept any theory that 
sclence may advance, for Buddhism does not 
recogn1ze any conflict between religion and 
science: Phật giáo không coi trọng ý niệm về 
nguyên lý căn nhân hay nguyên nhân đệ nhất 
như ta thường thấy trong các hệ thống triết 
học khác; và cũng không bàn đến ý niệm về 
vũ trụ luận. Tất nhiên, triết học về Thần học 
không thể nào phát triển trong Phật giáo. 
Đừng ai mong có cuộc thảo luận về Thần học 
nơi một triết gia Phật giáo. Đối với vấn để 
sáng thế, đạo Phật có thể chấp nhận bất cứ 
học thuyết nào mà khoa học có thể tiến hành, 
vì đạo Phật không thừa nhận có một xung đột 
nào giữa tôn giáo và khoa học. 

According to Buddhism, human beings and all 
living things are self-created or self-creating. 
The universe 1s not homocenfric; I( 1s a cO- 
creaton of all beings. Buddhism does not 
believe that all things came from one cause, 
but holds that everything 1s inevitably created 
out of more than two causes. The creations or 
becominøs of the antecedent causes continue 
1n fime-serles, pasf, present and future, like a 
cham. This chain 1s divided Into twelve 
đivisions and 1s called the Twelve Divisioned 
Cycle of Causation and Becomings. Since 
these divisions are ¡interdependent, the 
process is called Dependent Production or 
Chain of causation. The formula of this theory 
1S as follows: From the existence of this, that 
becomes; from the happening of this, that 


happens. From the non-existence of this, that 
does not become; from the non-happening of 
this, that does not happen: Theo đạo Phật, 
nhân loại và các loài hữu tình đều tự tạo, 
hoặc chủ động hoặc thụ động. Vũ trụ không 
phải là quy tâm độc nhất; nó là môi trường 
cọng sinh của vạn hữu. Phật giáo không tin 
rằng vạn hữu đến từ một nguyên nhân độc 
nhất, nhưng cho rằng mọi vật nhất định phải 
được tạo thành ít nhất là hai nguyên nhân. 
Những sáng hóa hay biến thành của các 
nguyên nhân đi trước nối tiếp trong liên tục 
thời gian, quá khứ, hiện tại và vị lai, như một 
chuỗi dây xích. Chuỗi xích nầy được chia 
thành I2 bộ phận, gọi là I2 khoen nhân 
duyên vì mỗi bộ phận liên quan nhau với 
công thức như sau “Cái nầy có nên cái kia có; 
cái nầy sinh nên cái kia sinh. Cái nầy không 
nên cái kia không; cái nầy diệt nên cái kia 
diệt.” 


(HD Categories of Causaton—Phân loại Duyên 


l) 


a) 


b) 


Khởi: 

Causation by Action-influence: Nghiệp Cảm 
Duyên Khởi —Causation by action-influence 
1s depicted In the Wheel of Life—Nghiệp 
cảm duyên khởi được dùng để miêu tả bánh 
xe sinh hóa. 

There ¡1s law and order 1n the progress of 
cause and effect. This 1s the theory of causal 
Sequence. In the Twelve Divisioned Cycle of 
Causations and Becominss, it 1s Impossible to 
poInt out which one 1s the first cause, because 
the twelve make a continuous circle which 1s 
called the Wheel of Life: Trong sự tiến hành 
của nhân và quả, phải có định luật và trật tự. 
Đó là lý thuyết về nghiệp cảm. Trong 12 chi 
duyên khởi, không thể nêu ra một chi nào để 
nói là nguyên nhân tối sơ. Bởi vì, cả 12 chi 
tạo thành một vòng tròn liên tục mà người ta 
gọi là “Bánh Xe Sinh Hóa,” hay bánh xe luân 
hồi. 

People are accustomed to regard time as 
progressing In a straight line from the Infinite 
past throuph present to Infinite future. 
Budhism, however, regards tine as a circle 
with no beginning or end. Time 1s relative: 
Người ta có thói quen coi sự tiến hành của 
thời gian như một đường thẳng từ quá khứ vô 


C) 


) 


4862 


cùng ngang qua hiện tại đến vị lai vô tận. 
Thế nhưng đạo Phật lại coi thời gian như là 
một vòng tròn không có khởi đầu, không có 
chấm dứt. Thời gian tương đối. 

The death of a living being 1s not the end; at 
once another life begins to go through a 
similar process of birth and death, and thus 
repeats the round of life over and over again. 
In this way a living being, when considered In 
relation to time, forms an endless continuum. 
lt is Impossible to define what a living being 
1S, for 1f Is always changing and progressing 
through the Divisions or Stages of LIfe. The 
whole series of staøes must be taken in theIr 
entirety as representing the one Individual 
being. Thus, a living being, when regarded in 
relatlon to space, forms a complex of five 
elemen(s. The Wheel of Life 1s a clever 
representation of the Buddhist conception of a 
living being In relation to both space and 
time: Một sinh vật chết đi không là chấm dứt; 
ngay đó, một đời sống khác bắt đầu trải qua 
một quá trình sống chết tương tự, và cứ lập 
lại như vậy thành một vòng tròn sinh hóa bất 
tận. Theo đó một sinh vật khi được nhìn trong 
liên hệ thời gian, nó tạo thành một dòng 
tương tục không gián đoạn. Không thể xác 
định sinh vật đó là thứ gì, vì nó luôn luôn 
biến đổi và tiến hóa qua 12 giai đoạn của đời 
sống. Phải đặt toàn bộ các giai đoạn nầy 
trong toàn thể của chúng coi như là đang biểu 
hiện cho một sinh thể cá biệt. Cũng vậy, khi 
một sinh vật được nhìn trong tương quan 
không gian, nó tạo thành một tập hợp phức 
tạp gồm năm yếu tố hay ngũ uẩn. Bánh xe 
sinh hóa là lối trình bày khá sáng sủa của 
quan điểm Phật giáo về một sinh vật trong 
liên hệ với thời gian và không gian. 

The Wheel of Life 
begiInning, but It Is customary to begin 1s 


IS a circle with no 


exposition at Blindness (unconscilous state). 
Blindness is only a continuation of Death. At 
death the body 1s abandoned, but Blindness 
remains as the crystalization of the effects of 
This 
Blindness 1s offen termed Ignorance; but this 
Ipnorance should not be thought of as the 
antonym of knowing; it must include In Ifs 


the actions performed during He. 


©) 


2) 


meaning both knowing and not knowing, 
blndness or blind mind, unconsciousness: 
Bánh xe sinh hóa là một vòng tròn không 
khởi điểm, nhưng thông thường người ta trình 
bày nó bắt đầu từ vô minh, một trạng thái vô 
ý thức, mù quáng. Kỳ thật, vô minh chỉ là 
một tiếp diễn của sự chết. Lúc chết, thân thể 
bị hủy hoại nhưng vô minh vẫn tổn tại như là 
kết tỉnh các hiệu quả của các hành động được 
tạo ra trong suốt cuộc sống. Đừng nên coi vô 
minh như là phản nghĩa của tri kiến; phải biết 
nó bao gồm cả tri, sự mù quáng hay tâm trí u 
tối, vô ý thức. 

Blindness leads to blind activity. The energy 
or the effect of this blind activity 1s the next 
stage, Motive or WIII to Live. This WIII to 
Live 1s not the kind of will which is used In 
the term “free will;” 1t is rather a blind motIve 
toward life or the blind desire to live. 
Blindness and WIII to Live are called the Two 
Causes of the past. They are causes when 
regarded subjectively from the present; but 
obJectively regarded, the life In the past 1s a 
whole life Just as much as 1s the life of the 
present: Vô minh dẫn tới hành động u tối, mù 
quáng. Hành, năng lực, hay kết quả của hành 
vi mù quáng đó, là giai đoạn kế tiếp. Nó là 
động lực, hay ý chí muốn sống. Ý chí muốn 
sống không phải là loại ý chí mà ta thường 
dùng trong ý nghĩa như “tự do ý chí;” thực sự, 
nó là một động lực mù quáng hướng tới sự 
sống hay khát vọng mù quáng muốn sống. Vô 
Minh và Hành được coi là hai nhân duyên 
thuộc quá khứ. Chúng là những nguyên nhân 
khi nhìn chủ quan từ hiện tại; nhưng khi nhìn 
khách quan đời sống trong quá khứ là một đời 
sống toàn diện giống hệt như đời sống hiện 
tại. 

Causaton by the Ideation-Store: Alaya- 
vijinana (skÙ—A Lại Da Duyên Khởi— 
Causatlon by the lIdeation-store ¡1s used to 
explain the origin of acion—A Lại Da Duyên 
Khởi để giải thích căn nguyên của nghiệp. 
Actons or karma are divided Into three 
Øroups, 1.e., those by the body, those by 
speech and those by voliion. When one 
makes up one”s mind to do something, one 1s 
responsible for it and 1s liable to retribution, 


b) 


) 


46863 


because voliton 1s a mind-action even TỶ If 1s 
not expressed In speech or manifested In 
physical action. But the mind being the Inmost 
recess of all actions, the causation ought to be 
attributed to the mind-store or Ideatlon-store: 
Nghiệp được chia thành ba nhóm, chẳng hạn 
như nghiệp nơi thân, nơi khẩu và nơi ý. Nếu 
khởi tâm tạo tác, phải chịu trách nhiệm việc 
làm đó và sẽ chịu báo ứng, bởi vì ý lực là 
một hành động của tâm ngay dù nó không 
phát biểu ra lời nói hay bộc lộ trong hành 
động của thân. Nhưng tâm là cứ điểm căn để 
nhất của tất cả mọi hành động luật duyên 
sinh phải được đặt vào kho tàng tâm ý, tức 
Tàng Thức hay A Lại Da thức (see Alaya- 
vijnana). 

The Buddhist ideaton theory divides the 
mind into eight faculties, 1.e., the eye-sense, 
the ear-sense, the nose-sense, the tongue- 
sense, the body-sense, the co-ordinating 
sense-center or the sixth mano-vijnana, the 
individualizing thought-center of egotlsm or 
the seventh manas-vijnana, and the sforing- 
center of ideation or the eighth alaya-vjnana, 
or Ideation-store. Of these eight faculties, the 
seventh and the eighth require explanation: 
Lý thuyết ý thể của đạo Phật, tức học thuyết 
Duy Thức, chia thức thành tám công năng, 
như nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, 
thân thức, ý thức, mạt na thức, và a lại da 
thức. Trong tám thức nầy, thức thứ bảy và thứ 
tám cần phải giải thích. 

The seventh, the Individualizing Center of 
Egotism 1s the center where all the selfish 
1d€as, ©gO(istc, OpInions, arrogance, self- 
love, i1llusions, and delusions arise: Thức thứ 
bảy là trung tâm cá biệt hóa của ngã tính, là 
trung tâm hiện khởi của các ý tưởng vị ngã, 
ích kỹ, kiêu mạn, tự ái, ảo tưởng và mê hoặc. 
The eighth, the Storing Center of Ideation, 1s 
where the “seeds” of all manifestatlons are 
deposited laer expressed ¡in 
manifestations. Buddhism holds that the 
origin of all things and events is the effect of 
Ideaton. Every seed lies im the Storing 
Center and when 1t sprouts out Into the object- 
world a reflection returns as a new seed. That 


and 


1s, the mind reaches out into the outer world 


©) 


and, perceiving objecfs, puts new Ideas Info 
the mind-store. Again, this new seed sprouts 
out to reflect back a still newer seed. Thus the 
seeds accumulate and all are stored there 
together. When they are latent, we call them 


seeds, but when acive we call them 
manifestaionse. The old  seeds, the 
manifestaions and the new seeds are 


mutually dependent upon each other, forming 
a cycle which forever repeats the same 
process. This 1s called the ChaIn of Causation 
by Ideation: Thức thứ tám là trung tâm tích 
tập của ý thể, là nơi chứa nhóm các “hạt 
giống' hay chủng tử của tất cả mọi hiện khởi 
và chúng được bộc lộ trong các hiện khởi đó. 
Đạo Phật chủ trương rằng nguyên khởi của 
vạn hữu và vạn tượng là hiệu quả của ý thể. 
Mỗi chủng tử tổn tại trong tàng thức và khi 
nó trào vọt vào thế giới khách quan, nó sẽ 
được phản ảnh để trở thành một hạt giống 
mới. Nghĩa là tâm vươn ra thế giới ngoại tại 
và khi tiếp nhận các đối tượng nó đặt những 
ý tưởng mới vào trong tàng thức. Lại nữa, hạt 
giống mới đó sẽ trào vọt để phản ảnh trở lại 
thành một hạt giống mới mẻ khác nữa. Như 
thế, các hạt giớng hay các chủng tử tụ tập lại 
và tất cả được chứa nhóm ở đây. Khi chúng 
tiềm ẩn, chúng ta gọi chúng là những chủng 
tử. Nhưng khi chúng hoạt động, chúng ta gọi 
chúng là những hiện hành. Những chủng tử 
cố hữu, những hiện hành, và những chủng tử 
mới hỗ tương phụ thuộc lẫn nhau tạo thành 
một vòng tròn mãi mãi tái diễn tiến trình 
trước sau như nhất. Đây gọi là A Lại Da 
Duyên Khởi. 

That which makes the seed or subconscious 
thought sprout out Into actual manifestation, 
that 1s, the motive force which makes the 
chan of causaton move, 1s nothing but 
1deation. Ĩt is easy to see from this theory of 
Causation by Ideation that Delusion, Action 
and Suffering originate from mind-action, or 
1deation. The Storing Center of ldeation 1s 
carried across rebirth to determine what the 
next form of life will be. This Storing Center 
might be regarded as similar to the soul In 
other forms of religilon. According to the 
Buddhist doctrine, however, what 1s reborn 1s 


3) 


a) 


4864 


not the soul, but ¡is the result of the actions 
performed In the preceding life. In Buddhism 
the existence of the soul 1s denied: Cái làm 
cho chủng tử hay vô thức tâm phát khởi thành 
hiện hành, nghĩa là động lực tạo ra dòng vận 
động của duyên khởi, chính là ý thể, nghĩa là 
thức. Có thể thấy một cách dễ dàng, theo 
thuyết A Lại Da Duyên Khởi nầy, rằng Hoặc, 
Nghiệp và Khổ khởi nguyên từ nghiệp thức, 
hay ý thể. Tàng thức lưu chuyển tái sinh để 
quyết định một hình thái của đời sống kế 
tiếp. Có thể coi tàng thức giống như một linh 
hồn trong các tôn giáo khác. Tuy nhiên, theo 
học thuyết của đạo Phật, cái tái sanh không 
phải là linh hồn, mà là kết quả của các hành 
động được thi hành trong đời sống trước. 
Trong đạo Phật, người ta không nhận có hiện 
hữu của linh hồn. 

Causaton By Thusness: Chân Như Duyên 
Khởi—Causaton by Thusness ¡is used to 
explain the origin of the ideation-store. The 
1deation-store of a human being 1s determined 
by his nature as a human being and this 
naftre 1s a partcular dynamic form of 
Thusness One should not ask where 
Thusness or Matrix of Thus-come originafes, 
because It ¡is the noumenon, the ultimate 
indescribable Thusness—Chân Như Duyên 
Khởi, để giải thích căn nguyên của tàng thức. 
Tàng thức của một người được quy định bởi 
bản tính của người đó và bản tánh nầy là hình 
thái động của chân như. Không nên hỏi chân 
như hay Như Lai tạng khởi lên từ đâu, bởi vì 
nó là thể tánh, là chân như cứu cánh không 
thể diễn đạt. 

Thusness or suchness, 1s the only term which 
can be used to ©Xpress 
indefinable reality. It 1s otherwise called the 
Matrix of Thus-come. Thus-come 1s Buddha- 
natire hidden ¡in ordinary human nature. 
“Thus-come” 1s a designation of the Buddha 
employed by himself instead of. “T”or “we,” 
but not without special meaning. After he had 
attaned Enliphtenment, he met the five 
ascetics with whom he had formerly shared 
his forest life. These five ascetics addressed 
him saying “Friend Gotama.” The Buddha 
admonished them, saying that they ought not 


the  ultimate 


b) 


treat the Thusecome (thus enlightened I 
come) as therr friend and their equal, because 
he was now the Enlightened One, the 
Victorious, All-wise One. When he had “thus 
come" in his present posifion as the 1nstructor 
of all men and even of devas, they should 
treat him as the Blessed One and not as an 
old friend: Chân như là từ ngữ duy nhất có 
thể dùng để diễn tả thực tại cứu cánh vượt 
ngoài định danh và định nghĩa. Còn được gọi 
là Như Lai Tạng. Như Lai Tạng là Phật tánh 
ẩn tàng trong bản tánh của phàm phu. Như 
Lai là một biểu hiệu được Phật tự dùng để 
thay cho các danh xưng như “Tôi” hay 
“Chúng ta,” nhưng không phải là không có 
một ý nghĩa đặc biệt. Sau khi Ngài thành đạo, 
Đức Phật gặp năm anh em Kiểu Trần Như 
hay năm nhà khổ hạnh mà trước kia đã từng 
sống chung với Ngài trong đời sống khổ hạnh 
trong rừng. Năm nhà khổ hạnh nầy gọi Ngài 
là “Bạn Gotama.” Phật khiển trách họ, bảo 
rằng, đừng gọi Như Lai như là bạn và ngang 
hàng với mình, bởi vì Ngài bấy giờ đã là 
Đấng Giác Ngộ, Đấng Tối Thắng, Đấng Nhất 
Thiết Trí. Khi Ngài “đến như vậy” trong tư 
thế hiện tại của Ngài với tư cách là vị đạo sư 
của trời và người, họ phải coi Ngài là Đấng 
Trọn Lành chứ không phải là một nguời bạn 
cố tri. 

Agaim, when the Buddha went back to 
Kapilavastu, his former home, he did not go 
to the palace of his father, but lived In the 
banyan grove outside the town, and as usual 
weIt out to beg daily. Suddhodana, his king- 
father, could not bear the Idea of his own 
son, the prince, begging on the sfreets of 
Kapllavastu. At once, the king visited the 
Buddha ¡n the grove and entreated him to 
return to the palace. The Buddha answered 
him ïn the following words: “lIf I were still 
your herr, I should return to the palace to 
share the comfort with you, but my lineage 
has changed. I am now a successor to the 
Buddhas of the past, all of whom have “thus 
gone” (Tathagata) as IÏ am doing at present, 
living in the woods and begging. So your 
Majesty must The king 
undersfood the words perfectly and became a 


©excuse me.” 


) 


46§65 


pupil of the Buddha at once: Lại nữa, khi Đức 
Phật trở về thành Ca Tỳ La Vệ, quê cũ của 
Ngài, Ngài không đi đến cung điện của phụ 
vương mà lại ở trong khu vườn xoài ở ngoại 
thành, và theo thường lệ là đi khất thực mỗi 
ngày. Vua Tịnh Phạn, phụ vương của Ngài, 
không thể chấp nhận con mình, một hoàng tử, 
lại đi xin ăn trên các đường phố thành Ca Tỳ 
La Vệ. Lúc đó, vua đến viếng Đức Phật tại 
khu vườn, và thỉnh cầu Ngài trở về cung điện. 
Phật trả lời vua bằng những lời lẽ như sau: 
“Nếu tôi vẫn còn là người thừa kế của Ngài, 
tôi phải trở về cung điện để cùng chung lạc 
thú với Ngài, nhưng gia tộc của tôi đã đối. 
Bây giờ tôi là một người thừa kế các Đức 
Phật trong quá khứ, các ngài đã “đến như 
vậy” như tôi đang đến như vậy ngày nay, 
cùng sống trong các khu rừng, và cùng khất 
thực. Vậy Bệ Hạ hãy bở qua những gì mà 
ngài đã nói.” Đức vua hiểu rõ những lời đó, 
và tức thì trở thành một người đệ tử của Đức 
Phật. 

Thus come and thus gone have practically the 
same meaning. The Buddha used them both 
and usually In their plural forms. Sometimes 
the words were used for a sentient being who 
thus come, I1.e., comes In the confrary way. 
Thus-come and Thus-gone can therefore be 
used in tfwo senses: “Phe one who 1s 
enliphtened but comes In an ordinary way” or 
“The one who comes in an ordinary way 
simply.`: Như Lai, đến như vậy hay đi như 
vậy, trên thực tế, cùng có ý nghĩa như nhau. 
Phật dùng cả hai và thường dùng chúng trong 
hình thức số nhiễu. Đôi khi các chữ đó được 
dùng cho một chúng sinh đã đến như vậy, 
nghĩa là, đến trong con đường thế gian. Đến 
như vậy và đi như vậy do đó có thể. được 
dùng với hai nghĩa: “VỊ đã giác ngộ nhưng 
đến trong con đường thế gian,” hay “vị đến 
trong con đường thế gian một cách đơn giản.” 
Now, Thusness or the Matrix of Thus-come or 
Thus-øone means the true state of all things 
1n the universe, the source of an Enlightened 
One, the basis of enliphtenment. When static, 
1t 1s Enlightenmernt 1tself, with no relation to 
time or space; but, when dynamic, 1t is In 
human form assuming an ordinary way and 


©) 


4) 


a) 


feature of life. Thusness and the Matrix of 
Thus-come are practically one and the same, 
the ulimate truth. In Mahayana the ultimate 
truth is called Suchness or Thusness: Bấy giờ, 
Chân như hay Như Lai tạng chỉ cho trạng thái 
chân thật của vạn hữu trong vũ trụ, cội nguồn 
của một đấng giác ngộ. Khi tĩnh, nó là tự thân 
của Giác Ngộ, không liên hệ gì đến thời gian 
và không gian; nhưng khi động, nó xuất hiện 
trong hình thức loài người chấp nhận một 
đường lối thế gian và sắc thái của đời sống. 
Trên thực tế, Chân như hay Như Lai tạng là 
một, và như nhau: chân lý cứu cánh. Trong 
Đại Thừa, chân lý cứu cánh được gọi là Chân 
như hay Như thực. 

We are now In a positon to explain the 
Theory of Causation by Thusness. Thusness 
1n IfS stafic sense 1s spaceless, timeless, all- 
cqual, without beginning or end, formless, 
colorless, because the thing 1fself without Its 
manifestaton cannot be sensed or described. 
Thusness In its dynamic sense can assume 
any form ; when driven by a pure cause It 
takes a lofty form; when driven by a tainted 
cause it takes a depraved form. Thusness, 
therefore, 1s of two states. The one 1s the 
Thusness Itself; the other 1s Its manifesftation, 
1s state of life and death: Chân như trong ý 
nghĩa tĩnh của nó thì phi thời gian, bình đẳng, 
vô thủy vô chung, vô tướng, không sắc, bởi vì 
bản thân sự vật mà không có sự biểu lộ của 
nó thì không thể có ý nghĩa và không bộc lộ. 
Chân như trong ý nghĩa động của nó có thể 
xuất hiện dưới bất cứ hình thức nào. Khi được 
điều động bởi một nguyên nhân thuần tịnh, 
nó mang hình thức thanh thoát; khi được điều 
động bởi một nguyên nhân ô nhiễm, nó mang 
hình thức hủ bại. Do đó chân như có hai trạng 
thái: tự thân chân như, và những biểu lộ của 
nó trong vòng sống và chết. 

Causaton by the Ủniversal Principle—Pháp 
Giới Duyên Khởi: 

Dharmadhatu means the elements of the 
prnciple and has two aspects—Pháp giới 
(Dharmadhatu) có nghĩa là những yếu tố của 
nguyên lý và có hai sắc thái: 

The state of Thusness or noumenon: Trạng 
thái chân như hay thể tánh. 


46866 


ñ) The world of phenomenal manifestation: Thế 
giới hiện tượng. 

b) In this causation theory it 1s usually used in 
the latter sense, but in speaking of the ideal 
world as realized, the former sense 1s to be 
applied: Tuy nhiên trong Pháp Giới Duyên 
Khởi, người ta thường dùng theo nghĩa thứ 
hai, nhưng khi nói về thế giới lý tưởng sở 
chứng, người ta thường dùng nghĩa thứ nhất. 

c) Buddhism holds that nothing was created 
singly or Individually. AII things in the 
UnIV€FTS€, mind, arOSe 
simultaneously, all things in it depending 
upon one another, the Iinfuence of each 
mutually permeating and thereby making a 
universal symphony of harmonious totality. If 
one item were lacking, the universe would 


matter and 


not be complete; without the resf, one Ifem 
cannot be. When the whole cosmos arrIves at 
a harmony of perfection, 1t is called the 
“Universe One and True,” 
Store.” In this ideal universe all beings will be 
in perfect harmony, each finding 
obstruction In the existence and activity of 
another: Đạo Phật chủ trương rằng không có 
cái được tạo độc nhất và riêng rẻ. Vạn hữu 


or the “Loftus 


no 


trong vũ trụ, tâm và vật, khởi lên đồng thời; 
vạn hữu trong vũ trụ nương tựa lẫn nhau, ảnh 
hưởng lẫn nhau, và do đó tạo ra một bản đại 
hòa tấu vũ trụ của toàn thể điệu. Nếu thiếu 
một, vũ trụ sẽ không toàn vẹn; nếu không có 
tất cả, cái một cũng không. Khi toàn thể vũ 
trụ tiến tới một bản hòa âm toàn hảo, nó 
được gọi là nhất chân pháp giới, vũ trụ của 
cái “Một” hay cái “Thực,” hay “Liên Hoa 
Tạng.” Trong vũ trụ lý tưởng đó, vạn hữu sẽ 
tổn tại trong hòa điệu toàn diện, mỗi hữu 
không chướng ngại hiện hữu và hoạt động 
của các hữu khác. 

d)_ Although the idea of the Interdependence and 
simultaneous rise of all things 1s called the 
Theory of Universal Causation, the nature of 
the rise being universal, It Is rather a 
philosophy of the totality of all existence than 
a philosophy of originaton: Mặc dù quan 
niệm viên dung và đồng khởi là vũ trụ, nó là 
một thuyết Pháp Giới Duyên Khởi, bản tính 
của hiện khởi là vũ trụ, nó là một thứ triết lý 


về toàn thể tính của tất cả hiện hữu, hơn là 
triết học về nguyên khởi. 
Theory of complementary: Thuyết bổ sung 
(của Niels Bohr) 
Theory of an exclusive determination by the 


pAast: Pubbekatahetu (p Thuyết Túc Mệnh 
Nhân—One of the main theory of Nigantha 
Nataputta. According to Buddhism, not everything 
that occurs 1s due to past actions. During the time 
of the Buddha, sectarians like NÑigantha Nataputta 
held the view that whatever the 
experilences, be 1t pleasant or unpleasant or 
neither, all come from former actlons or pasf 
karma. The Buddha, however, reJected this theory 
of an exclusive determination by the past as 
unreasonable. According to the Buddha, many a 
thing 1s the result of our own deeds done In this 
present life, and of external causes—Một trong 
những lý thuyết chính của ngoại giáo Ni Kiền Tử. 
Theo Phật giáo, không phải mọi việc xãy ra đều 
do nghiệp quá khứ. Vào thời Đức Phật, ngoại đạo 
Ni Kiền Tử chủ trương rằng bất cứ cảm giác gì 
con người lãnh thọ, dù đó là lạc thọ, khổ thọ, hay 
bất lạc bất khổ thọ. Tất cả đều do những hành 
động hay nghiệp quá khứ tạo ra. Tuy nhiên, Đức 
Phật không chấp nhận chủ thuyết Túc Mệnh 
Nhân này, Ngài cho đó là điều không hợp lý. 
Theo Đức Phật thì rất nhiều điều xãy ra là do kết 
quả của nghiệp mà chúng ta làm trong hiện tại 
nầy hoặc là do những nguyên nhân bên ngoài 
cũng có—See Karma. 

Theory and pracfice are in harmony: Lý Sự 
Viên Dung—Theory and Practice are in harmony 
because practice is theory and ¡n practice there 
already exists theory. We, sincere Buddhists, 
should diligently cultivate so that both Theory and 
Practice are in harmony. Thus, do not get stuck in 
Theory or theoretical teachings and abandon 
Practice. Similarly, one should not apply only the 
Practice but not penetrate and understand Theory. 
Practice belongs to form or appearance; while 
Theory belongs to Emptiness or True Nature, or 
Buddha-Nature—Lý Sự viên dung vì Sự cũng 
chính là Lý và trong Sự đã có Lý hiện hữu rồi. 
Phật tử thuần thành chúng ta phải tinh chuyên tu 
hành sao cho Lý Sự Viên Dung, chớ không nên 
chấp Lý bỏ Sự, và cũng không nên chấp Sự bỏ Lý 
hay không thâm nhập và tận hiểu về phần lý 


1ndividual 


4867 


thuyết. Sự tức là phần tướng, còn Lý tức là phần 
Chân Như hay Phật Tánh. 

Theory-Recitation: Lý Trì —This ¡s one of the 
two tfypes of practices that Most Venerable Thích 
Thiển Tâm mentioned in The Thirteen Patriarchs 
of Pureland Buddhism. Theory-Recifation 1s to 
have faith that Amitabha Buddha in the Western 
Direction 1s pre-existing and 1s an inherent nafure 
withn everyone because Buddha arises from 
Thereafter, the 
cultivators use the “Virtuous Name” already 
complete within ther minds to establish a 
condition to tame the mind and influence 1t to 
“Never ever forget to recite the Buddh*a name.” 
Theory-Recitation also means “the people reciting 
Buddha” are individuals who learn and examine 
the sutra teachings, clearly knowing different 
traditions, doctfrines, and deepest and most 
profound dharma teachings, Generally 
speaking, they are well-versed knowledgeable, 
and understand clearly the Buddha's Theoretical 
teachings such as—Đây là một trong hai loại 
hành trì mà Hòa Thượng Thích Thiển Tâm đã nói 
đến trong Liên Tông Thập Tam Tổ. Lý Trì là tin 
rằng Đức Phật A Di Đà ở phương Tây là tâm 
mình đã sẵn có đủ, là tâm mình tạo ra. Từ đó đem 


win culivators mind. 


etc. 


câu “Hồng Danh” sẵn đủ mà tâm của mình tạo ra 
đó làm cảnh để buộc Tâm lại, khiến cho không 
lúc nào quên câu niệm Phật cả. Lý trì còn có 
nghĩa là người niệm Phật là người có học hỏi kinh 
điển, biết rõ các tông giáo, làu thông kinh kệ, và 
biết rõ rằng: 

1) The mind creates all ten realms of the four 
SaInts and the six unenlightened. Amitabha 
Buddha and Buddhas ïn the ten directions are 
manifested within the mind. This extends to 
other external realities such as heaven, hell, 
or whatever, all are the manifestations within 
the mind: Tâm mình tạo ra đủ cả mười giới 
lục phàm tứ Thánh. Vì vậy cho nên họ biết 
rằng Phật A Di Đà và mười phương chư Phật 
đều do nơi tâm mình tạo ra cả. Cho đến cảnh 
thiên đường, địa ngục cũng đều do tâm của 
mình tạo ra hết. 

2) The virtious name of Amitabha Buddha 1s a 
recitation that already encompasses all the 
imfinte virtues 
throuph the vow-power of Amitabha Buddha: 


and merits  accumulated 


Câu hồng danh A Di Đà Phật là một câu 
niệm mà ở trong đó đã có sẵn đủ hết muôn 
vạn công đức do nguyện lực của Phật A Di 
Đà huân tập thành. 

3) Use the one recitaton of “NÑamo Amitabha 
Buddha” as a rope and a single condifion to 
get hold of the monkey-mind and horse- 
thoughts, so 1t can no longer wander but 

and quiescent.  At 
minimum, this will allow the cultivator to 
have a meditative mind during the ritual or at 
least for several minutes of that time: Dùng 
câu niệm Phật “Nam Mô A Di Đà Phật” đó 
làm sợi dây và một cảnh để buộc cái tâm 
viên ý mã của mình lại, không cho nó loạn 
động nữa, nên ít ra cũng định tâm được trong 
suốt thời gian niệm Phật, hoặc đôi ba phút 
của khóa lễ. 

4) Never forgetting to maintain that reciftation: 
Không lúc nào quên niệm cả. 

5) Vowing to gain rebirth: Phát nguyện cầu vãng 
sanh. 

**. See Two modes 0Ÿ practices. 

Theory of relativity: Thuyết tương đối (của 

Albert Einstein). 

Theory of self-ereation: Thuyết tự tác tự thọ— 

Buddhism does not agree with the existence of a 

so-called “self,” nor a so-called Creator. But this 

doesn”t mean that all beings and things do not 

exiIst. They do not exist with a substrafim or a 

permanent essence 1n them, as people often think, 

but according to Buddhism beings and things do 
exIst as causal relafives or combinatons. All 
becominøs, either personal or universal, oripInate 
from the principle of causation, and exist in causal 
combinations. The center of causation 1s one”s 


remain  undisturbed 


own action, and the action will leave it latent 
energy which decides the ensuing existence. 
Accordingly, our past forms our present, and the 
present forms the future. In this world, we are 
confinuously creating and changing ourselves as a 
whole—Phật giáo không đồng ý có cái gọi là tổn 
thể, cũng không có cái gọi là đấng sáng tạo. 
Nhưng điều này không có nghĩa là tất cả sinh vật 
và sự vật không hiện hữu. Chúng không thể hiện 
hữu với một bản thể hay một tinh thể thường hằng 
như người ta thường nghĩ, mà chúng hiện hữu do 
những tương quan hay những tập hợp của nhân 


46868 


quả. Mọi sự hiện hữu, hoặc cá nhân hoặc vạn 
hữu, đều bắt nguồn từ nguyên lý nhân quả, và 
hiện hữu trong sự phối hợp cuả nhân quả. Tâm 
điểm của hoạt động nhân quả là tác nghiệp riêng 
của mọi cá thể, và tác nghiệp sẽ để lại năng lực 
tiêm ẩn của nó quyết định sự hiện hữu kế tiếp. 
Theo đó, quá khứ hình thành hiện tại, và hiện tại 
hình thành tương lai cuả chúng ta. Trong thế giới 
này, chúng ta tạo tác và biến dịch như là một toàn 
thể mà chúng ta cứ tiến hành mãi trong cuộc 
sống. 

Theory of the twelve causes: Lý thuyết về 12 
nhân duyên——From the arising of this, that arises. 
Erom the ceasing of this, that ceases—Cái nầy 
sanh nên cái kia sanh. Cái này diệt nên cái kia 
diệt—See Twelve links of cause and effect. 
Theosophist (n): Người theo thuyết thần trí. 
Thera (p): Sthavira (skt) Trưởng lão tăng—A 
Pali term for “an Elder In the Sangha,” or “a 
senior Theravada monk,” who has distinguished 
himself in learning and meditative attainmenfs. A 
senior member of the Order who, by length of 
years as respected Bhikkhu or by exceptional 
qualities of character, 1s generally accorded this 
honorary tifle. In other words, this refers to an 
elder or a senior monk who has spent l0 years 
from his upasampada, who has been ordained for 
many years with distinguished wisdom and 
qualiles such as honorable character, perfect 
mastery of Buddhaˆs teachings, excellence In the 
practice of medifation and awareness of having 
atfained liberation through elimination of spiritual 
defilements—Từ ngữ Nam Phạn có nghĩa là “ 
vị trưởng lão trong Tăng già,” hay “một vị sư cao 
tuổi hạ lạp trong giáo hội Phật giáo Nguyên 
Thủy,” người nổi bật trong tu tập và những thành 
tựu về thiển định. Một thành viên thâm niên và 
có nhiều phẩm hạnh xuất sắc trong Tăng đoàn, 
thường được nhận tước hiệu danh dự này. Nói 
cách khác, từ này chỉ một nhà sư đã trải qua 
nhiều năm (ít nhất 10 năm. Thường được dùng để 
trước tên những vị tăng cao hạ để bày tỏ lòng 
kính trọng) tu hành nên tâm trí trở nên sáng suốt 
vì những phẩm chất sau đây: trung thực, hiểu biết 
tròn đầy, thiển định viên mãn và khả năng xóa bỏ 
những khuyết tật tâm thần. 

Theragatha (sk0: Trưởng Lão Tăng Kệ— 
Collection of wriings of the elder monks of the 


một 


early Buddhist commumfty, confained ¡in the 

Khuddhaka Nikaya of the Pali Canon. There are 

264 poems attributed their meditative aftainments 

and religious lives—Sưu tập những bài viết của 

các trưởng lão của cộng đồng Phật giáo buổi sơ 
khai, chứa đựng trong Tiểu Bộ Kinh trong kinh 
tạng Pali. Có 264 bài thơ viết về những thành tựu 
thiển định và đời sống tôn giáo—See Khuddhaka- 

NÑikaya. 

Therapeutic: Thuộc về trị liệu—Therapies (n). 

Theravada (skU: The school of the Elders— 

Thượng Tọa Bộ—See Five divisions of Buddhism 

(). 

Theravada Buddhism: Phật Giáo Nguyên 

Thủy. 

(@) An of£ the development of 
Theravada Buddhism—Tổng quan về sự phát 
triển trường phái Nguyên Thủy: 
Theravada Buddhism is sometimes referred 
(to as Southern Buddhism. l( has great 
imnfluence primarily In Sri Lanka, Burma, 
Thailand, Laos and Cambodia. This 1s a sect 
of which teaching corresponds to the Agama 
sutras. These teachings generally hold that 
the self 1s without substance, the separate 
elements (dharmas) are real, and Nirvana 1s 
neither total annmihilation. Ít is uncertain when 
the division Into sects had actually taken 
place; however, we know that the spread of 
the faith regions led to 
divergence that became a major cause of 
schism. Missionary efforts supported by the 
great Mauryan emperor Asoka ¡in the third 
century B.C. contributed to the spread of the 
Dharma to further reglons. It is believed that 
due to Asoka”s sponsorship of the spread of 
Buddhism. The Sarvasivada School of 
Buddhism took strong root in northwest India 
after the Third Council, and the Theravada 
School In the South, extending 1s Influence to 
SrI Lanka. At that time, Buddhism was 
carrled as far west as Greece and the areas 
under During 
centuries following Asoka”s reign, either I8 
or 20, or perhaps more Buddhist sects came 
1nfo existence, marking the advent of what 1s 
called Buddhism.  Sectarian 
Buddhism concerned 1tself first and foremost 


OV€TVICW 


2 
cua 


IIfO VarIOUS 


1S control. two or three 


Sectarian 


qI) 


4869 


wíh strict observance of the monastic 
preceptfs and study of scriptures, pursuifs that 
encouraged dogmatism. Emphasis was on 
literal Interpretation of the canon—Phật giáo 
Nguyên Thủy có khi còn gọi là Phật giáo 
Nam Tông. Phật giáo Nguyên Thủy có ảnh 
hưởng lớn tại các xứ Tích Lan, Miến Điện, 
Thái Lan, Lào và Cam Bốt. Đây là trường 
phái mà giáo pháp tương ứng với các bộ kinh 
A Hàm. Những giáo pháp này thường cho 
rằng không có bản chất của một cái ngã, chư 
pháp có thực, và niết bàn là hoàn toàn hoại 
diệt. Không thể nào cả quyết sự phân chia 
những bộ phái đã xảy ra vào thời điểm nào, 
tuy nhiên chúng ta biết rằng chính sự truyền 
bá chánh pháp vào những vùng khác nhau đã 
đưa đến sự bất đồng và trở thành nguyên 
nhân chính cho sự phân chia này. Vào thế kỷ 
thứ ba trước Tây lịch, vua A Dục đã tích cực 
ủng hộ sự nghiệp truyền bá chánh pháp tới 
những vùng xa hơn. Người ta tin rằng chính 
nhờ sự ủng hộ của vua A Dục trong việc 
truyền bá chánh pháp mà sau cuộc kết tập 
kinh điển lần thứ ba, phái Nhất Thiết Hữu Bộ 
đã bén rễ mạnh mẽ ở phía Tây Bắc và phái 
Nguyên Thủy ở phía Nam, rồi lan truyền đến 
Tích Lan. Phật giáo còn ảnh hưởng xa hơn 
nữa đến các vùng Hy Lạp và những vùng mà 
Hy Lạp thống trị. Suốt hai hay ba thế kỷ tiếp 
theo triều đại của vua A Dục, đã có 18, hoặc 
20, hoặc hơn thế nữa những bộ phái Phật giáo 
đã tổn tại, đánh dấu sự sự xuất hiện của thời 
kỳ phân chia các bộ phái. Những bộ phái 
Phật giáo trong thời kỳ phân chia bộ phái đầu 
tiên rất quan tâm và nghiêm nhặt tuân thủ 
giới luật cũng như nghiên cứu kinh điển. 
Nhấn mạnh đến việc dịch và giải thích chính 
xác theo nguyên văn kinh điển. 

Theravada Buddhism—Phật Giáo Nguyên 
Thủy: Trường phái Theravada hay Nam 
Tông—Southern or 
Minor Vehicle——The small or inferior vehicle 
as compared with the greater teaching (Đại 
thừa). Hinayana 1s the form of Buddhism 
which developed after Sakyamuni”s death, at 
about the beginning of the Christian era, 
when Mahayana doctrine were Introduced—— 
The obJective 1s personal salvation. By the 


Theravada  school— 


time of King Asoka, the Sthaviravadin School 
had itself split into the Sammitiya, the 
Sarvastivadin, and the Vibhajyavadin sub- 
schools. And later, the VibhaJyavadin School 
also split Into two branches, the Mahisasika 
School, which was esfablished ¡in the South- 
Eastern India, and the Theravadin School, 
which was established in Sri Lanka—Trường 
phái Tiểu thừa được thành lập sau khi Đức 
Phật nhập diệt, vào khoảng kỷ nguyên Thiên 
Chúa, cũng vào lúc mà trường phái Đại thừa 
được giới thiệu. Cứu cánh giải thoát của Tiểu 
thừa là tự độ. Vào thời vua A Dục, trường 
phái Thượng Tọa Bộ đã tự tách ra làm ba 
trường phái là Chính Lượng Bộ, Thuyết Nhất 
Thiết Hữu Bộ và Phân Biệt Thuyết Bộ. Và 
về sau này, trường phái Phân Biệt Thuyết Bộ 
lại tách ra làm hai phái: Mahisasika School ở 
miền Đông Nam Ấn Độ, và Nguyên Thủy 
Theravada ở Sri Lanka. 


(IDOther characteristics of Theravada—Những 


đặc điểm khác của Theravada: It ¡is believed 
that Theravada 1s a Hinayana school from the 
Sthavira group, which developed from the 
Vibhajyavadin school, founded by 
Moggaliputta Tissa and brought to Ceylon In 
250 BC. The teaching of the Theravada 
consists of the four noble truths, the eightfold 
noble path, 
arising and anatman. The philosophy of this 


the doctrine of conditioned 


school 1s very simple. AlI worldly phenomena 
are subJect to three characteristics; they are 
1mpermanent and translent (anitya), suffering 
(duhkha), and non-self. That 1s to say, there 1s 
nothing In them which can be called one”s 
own, nothing substantial, nothing permanent. 
All compound things are made up of two 
elements, the non-materlal part (nama), and 
the materlal part (rupa). They are further 
described as consisting of nothing but five 
constiuent øroups (skandhas), namely, the 
material quality (rupa), and four non-material 
qualities, (vedana), perception 
(sanjna), mental formatives (samskara), and 


sensation 


conscIousness (vijnana). These elements are 
also classified Into twelve organs and obJecfs 
Of sense (ayatanami) and eighteen dhatus. The 
former consist of the six Internal organs of 


4870 


Ssense (eye, ear, nose, tongue, body, and 
mind). The corresponding objecfs of sense, 
namely material objects, sounds, smells, 
tastes, tangibles and those things that can be 
apprehended only by the mind. The eighteen 
dhatus ¡nclude the six Internal organs of 
sense, the six corresponding obJects of sense, 
and six consciousnesses (©y€-conscIousness, 
€aT-COnSCIOuSness, TOS€-COnSCIOUSn€Ss, 
fongue-consciousness,  body-consciousness 
and mind-consciousness. Hence, this most 
orthodox school of Buddhism has a pluralistic 
conception of the constituent elements of the 
universe. Theravada emphasizes on the 
liberaion of the ¡individual to attain the 
Arhathood, which takes place through oneˆ”s 


own effors In meditaion and through 
observance of the rules of moral discipline 
and leadng a monastry life. Today 


Theravada, the only surviving school of the 
Hinayana, 1s widespread in the counfries of 
Southeast Asia. At the Council of Pataliputra, 
the teachings of this school were, according to 
Pali sources, certifed to be those of the 
Vibhajyavada school —Người ta tin rằng 
Theravada là trường phái Tiểu thừa thoát thai 
từ nhóm Sthavira, phát triển từ nhánh 
Vibhajyavadin, do Mogøaliputta Tissa lập ra 
và được Mahinda đưa vào Tích Lan và 
khoảng năm 250 trước Tây lịch. Học thuyết 
của trường phái nây dựa trên Tứ diệu đế, Bát 
chánh đạo, Thập nhị nhân duyên và vô ngã. 
Triết lý của trường phái nầy rất đơn giản. Tất 
cả các hiện tượng trên thế gian đều mang ba 
đặc tính, đó là sự vô thường (anitya), khổ 
(duhkha), và vô ngã (anatma). Nghĩa là 
không có cái gì được gọi là của riêng nó, 
không có gì là chắc chắn, không có gì là 
trường cửu. Mọi hợp thể đều được cấu tạo bởi 
hai yếu tố, danh hay phần không vật chất, và 
sắc tức phần vật chất. Ngoài ra, các vật thể 
nầy còn được mô tả là gồm có tất cả năm uẩn 
(skandhas), đó là sắc hay đặc tính vật chất, 
và bốn đặc tính phi vật chất, thọ, tưởng, hành, 
thức. Các yếu tố nầy được xếp thành 12 xứ 
và 18 giới. Mười hai xứ gồm sáu căn (mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân, ý), và sáu trần (sắc, thinh, 
hương, vị, xúc, pháp). Mười tám giới gồm sáu 


căn, sáu trần, và sáu thức (sự thấy biết của 
mắt, sự nghe biết của tai, sự ngửi biết của 
mũi, sự nếm biết của lưỡi, sự tri giác của toàn 
thân, và sự hiểu biết của ý thức). Do đó, 
trường phái Phật giáo chính thống nầy có một 
quan điểm đa nguyên về các yếu tố cấu 
thành vũ trụ. Theravada nhấn mạnh đến sự 
giải thoát cá nhân bằng tự lực, do tu hành 
theo các qui tắc đạo đức hầu đạt quả vị A la 
hán. Ngày nay trường phái xót lại duy nhất 
của Phật giáo Tiểu thừa nầy đã và đang phát 
triển rộng rãi tại các quốc gia Đông Nam Á. 
Tại Nghị Hội Hoa Thị thành, các giáo lý của 
trường phái nầy được thừa nhận là của trường 
phái Phân Biệt Thuyết Bộ (Vibhajyavada). 


(IV)The diferences between Theravada and 


l) 


Mahayana Buddhisms—Sự khác biệt giữa 
Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa: 
Theravada Buddhism 1s sometimes referred 
to as Southern Buddhism, while Mahayana 1s 
referred to as Northern Buddhism. Both 
Mahayana and Theravada began not as 
separate schools, but therr 
different goals In cultivation, they developed 
into different schools and eventually spread 
into different geographic areas—Phật giáo 
Nguyên Thủy cũng có lúc được gọi là Phật 
giáo Nam Tông, trong khi Phật giáo Đại Thừa 
được gọi là Bắc Tông. Cả hai trường phái lúc 
bắt đầu không phải là những trường phái 
khác biệt, nhưng vì những mục đích tu hành 
có khác, nên họ phát triển thành hai trường 
phái khác nhau và cuối cùng phát triển trong 
những vùng địa lý khác nhau. 

To Arahathood, Sravakas or 
Pratyeka-buddhahood 1s Theravada followers. 
The goal of Theravada Buddhists 1s to end 
attachment to self and, thereby, becoming an 
Arhat, who undergoes no more rebirth. To 
seek for Buddhahood 1s Mahayana. The 
Mahayana Buddhism accepts all of the 
teachings of the Theravada Buddhism, 1t 
teaches that 1s followers can culivate to 
become an Arhat, but Arhat 1s not an ultimate 
goal. It recommends 1ts followers to follow 
the Path of the Bodhisattva, which will 
eventually lead to Buddhahood. Sincere 
Buddhists should step back and ask ourselves: 


because of 


seek_ for 


2) 


3) 


48/1 


“In fact, are there any so-called “Vehicles”?” 
lf our answer Id “Yes,” 1s a regretable 
answer because the Buddha never mentioned 
about the so-called “Vehicle.” If our answer 
1S “No,” we are on the riph( track of 
cultivation, so keep move on. We should 
cultivate the dharmas that suit us the most, 
and try not to criticize other people: Cầu quả 
A La Hán và Bích Chi Phật là Phật giáo 
Nguyên Thủy. Mục đích của các Phật tử theo 
Phật giáo Nguyên Thủy là chấm dứt ngã 
chấp và do đó trở thành một bậc A La Hán, 
bậc không còn tái sanh nữa. Tìm quả vị Phật 
là Đại Thừa. Phật giáo Đại Thừa chấp nhận 
những giáo thuyết trong Phật giáo Nguyên 
Thủy, Phật giáo Đại Thừa dạy rằng tín đồ 
Phật giáo Đại Thừa có thể tu tập quả vị A La 
Hán, nhưng A La Hán không phải là quả vị 
tối thượng. Phật giáo Đại Thừa đề nghị tín đồ 
nên đi theo con đường Bồ Tát đạo vì cuối 
cùng con đường ấy sẽ dẫn chúng ta đến quả 
vị Phật. Phật tử thuần thành nên bình tâm tự 
hỏi: “Sự thật có cái gọi là “Thừa” hay 
không?” Nếu câu trả lời là “Có”, thì quả thật 
là một sự mê mờ đáng tiếc, vì Đức Phật đâu 
có bao giờ đề cập đến thừa thặng gì. Nếu câu 
trả lời là “Không” là chúng ta đã đi đúng 
đường, nên tiếp tục đi tới. Chúng ta nên tu 
tập giáo pháp nào thích hợp với chúng ta 
nhất, chứ đừng bình phẩm ai. 

The Mahayanists emphasize the universalism 
and altruism, develop wisdom and the perfect 
transformation of all living 1n the future state; 
whille the Theravada followers seek for 
narrow_ personal salvation, 
destruction of body and mind and extinction 
in nirvana: Đại Thừa nhấn mạnh đến “vị tha 
phổ cứu,” phát triển trí huệ, và hóa độ chúng 
sanh trong kiếp tương lai; trong khi Nguyên 
Thủy chỉ mong cầu tự độ qua sự tịch diệt nơi 
niết bàn. 

Whereas Theravada Buddhism emphasIzes a 
forest or mendicant denunciative way, while 
Mahayana not excluding this feature, wishes 
to make the Buddhist life open to all, monks 
and laypeople alike. With the ideal become 
not only the Arahant for his own salvation but 
they wish to become Bodhisattvas with a vow 


seek for the 


4) 


5) 


6) 


) 


(V) Books 


]) 


to atfain perfect knowledge and to save all 
sentient beings: Trong khi Phật giáo Nguyên 
Thủy chủ trương đời sống ẩn sĩ trong rừng 
hoặc đi khất thực, thì Đại Thừa không loại bỏ 
đặc điểm này, nhưng họ lại muốn cho đời 
sống tu tập mở rộng hơn cho cả Tăng lẫn tục. 
Với lý tưởng này, Phật giáo Đại Thừa không 
mong trở thành A La Hán để chỉ giải thoát 
cho cá nhân, mà mong trở thành Bồ Tát với 
ước nguyện thượng cầu Bồ Đề hạ hóa chúng 
sanh. 

Bodhisattvas In the Mahayana practice six 
paramitas; while for the Arahanship the Four 
Noble Truths are the foundation teaching, for 
pratyeka-Buddhahood the twelve nidanas: Bồ 
Tát Đại Thừa tu hành lục độ Ba La Mật; 
trong khi bên Nguyên Thủy thì A La Hán lấy 
Tứ Diệu Đế làm bổn giáo, và Độc Giác lấy 
Thập Nhị Nhân Duyên làm bổn giáo tu hành. 
Mahayana Buddhism 1s progressive and 
affirmative: Phật giáo Đại Thừa tiến bộ và 
khẳng định. 

Whereas Theravada Buddhism develops with 
the Order as the center, the Mahayanists 
concenfrate rather upon the 1ndividual: Trong 
khi Phật giáo Nguyên Thủy phát triển Tăng 
đoàn như là trung tâm, thì Phật giáo Đại Thừa 
lại thích hướng đến cá thể hơn. 

While the Theravada Buddhism lays the 
Øreafesf upon the Tripitaka, the 
Mahayana Buddhism 1s content to propagate 
the Buddhaˆs fundamental teaching wherever 
found. So Theravada 1s both formal and 
systematic in the scholastic orthodoxy: Trong 
khi Phật giáo Nguyên Thủy chủ trương hoàn 
toàn dựa vào kinh điển thì Đại Thừa chỉ dựa 
vào tinh thần cốt lõi của Đức Phật. Vì vậy, 
Phật giáo Nguyên Thủy quan tâm đến hình 
thức và hệ thống trong tính chất chính thống 
của kinh điển. 

of the Theravadn Abhidhamma- 
Pitaka—Sách vở thuộc Bộ Luận Tạng của 
trường phái Nguyên Thủy: 

Dhammasangan (p): Bộ Pháp Tụ—The 
classification of things which lists and defines 
good, bad, and neutral mental states, This 1s 
also an analysis of materlal form—Bộ Pháp 
Tụ liệt kê và định nghĩa những tâm thức 


Sfr€SS 


4872 


thiện, ác, và trung tính. Đây cũng là một bộ 
sách phân tích về hình thể của vật chất. 

2) Vibhanga (p): Bộ Phân Tích -Analysis— 
Offering a detailed analysis or classification 
of sixteen major topics of the Dharma, 
including the skandhas, nidanas, the 
elements, the faculies, mindfulness, 
bojjhangas, jhanas, and Insight—Phân tích 
hay phân loại chi tiết 16 chủ để chính của 
giáo pháp, gồm các uẩn, các duyên, các yếu 
tố (đại), các căn, sự chú tâm tỉnh thức, các 
yếu tố giác ngộ, thiển định và trí tuệ. 

3) Dhutakatha (p): Bộ Chất Ngữ—Discussion of 
the elements, based on the skandha and 
ayatana analyses, and proceeding by means 
of questions and answers—Dựa trên những 
phân tích về các uẩn, giới, và tiến hành bằng 
phương cách vấn đáp. 

4) Puggalapannati (p): Bộ Nhân Chế Định— 
Description of personalities, the analyses of 
human character types, by various factors that 
range in number from one to ten—Phân tích 
những loại tính tình, bằng những nhân tố khác 
nhau gồm từ một đến mười nhân tố. 

53) Kathavatthu (p): Bộ Ngữ Tông—SubJects of 
confroversy, the refufation of the heterodox 
views of other Buddhist schools—Bác bỏ các 
quan điểm dị giáo của các trường phái Phật 
giáo khác. 

6) Yamaka (p): Bộ Song Đối The pairs, 
concerned with clear definition of terms— 
Liên quan đến việc định nghĩa rõ ràng các 
thuật ngữ. 

7) Patthana (p): Bộ VỊ Trí —Causal relations, a 
full discussion of pratitya-samutpada——Tranh 
luận đầy đủ về tánh duyên khởi. 

Theravada Nikaya (sk0: Tạng Kinh Phật Giáo 

Nguyên Thủy—Order of the Teachings of the 

Elders, the only surviving tradition of the 

collection of schools referred to collectively as 

“Hinayana” by their Mahayana opponents, and as 

NÑikaya-Buddhism. It is the dominant tradition in 

Southeast Asia, 1s particularly strong In Thailand, 

Sri Lanka, Burma, Laos, and Cambodia. Although 

there is no historical basis for the claim, modern 

Theravada traces Itself back to the Sthavira 

tradition in India. Its origins in Southeast Asia are 

traced back to Mahinda, the son of King Asoka 


who became a Buddhist monk and led a mission to 
Smn Lanka. ths base 1t later spread 
throughout the region, and In recent decades has 
attracted considerable Increasing numbers of 
studenfs In Europe and North America. It prides 
1fself on being a deeply conservative school of 
Buddhism and bases 1s teachings and practices on 
the Pali Canon, which it considers to be the only 
authentic Buddhist canon. However, no one 1s 
clear If this was the language of the original canon 
of the Sthaviravadin School. However, 
posstble for Theravada  as 
representative of the Sthaviravadin School— 
Truyền thống giáo pháp của các trưởng lão, 
truyền thống duy nhất của một nhóm các trường 
phái còn sót lại được phái Đại Thừa gọi là “Tiểu 
Thừa.” Đây là truyền thống chiếm ưu thế ở vùng 
Đông Nam Âu, đặc biệt là ở Thái Lan, Sri Lanka, 
Miến Điện, Lào và Cam Bốt. Mặc dù không có cơ 
sở lịch sử nào, nhưng trường phái Theravada 
tuyên bố rằng họ chính là hậu thân của phái 
Thượng Tọa Bộ ở Ấn Độ. Nguồn gốc của truyền 
thống này ở Đông Nam Á theo vết từ thời 
Mahinda, con trai của vua A Dục, một vị tăng đã 
hướng dẫn một đoàn truyền giáo đến Sri Lanka. 
Từ cơ sở này mà sau này nó truyền đi khắp vùng, 
và trong những thập niên gần đây nó đã thu hút 
một số gia tăng đáng kể những sinh viên ở Âu 
Châu và Mỹ Châu. Truyền thống này tự hào vì nó 
là truyền thống Phật giáo bảo thủ sâu xa những 
giáo pháp và thực hành trong kinh tạng Pali, hệ 
thống kinh tạng mà truyền thống xem là giáo điển 
Phật giáo xác thực duy nhất. Tuy nhiên, không ai 
trong chúng ta biết rõ đây là ngôn ngữ nguyên 
thủy trong kinh điển của trường phái Thượng Tọa 
Bộ hay không. Dù sao đi nữa chúng ta vẫn có thể 
xem trường phái Nguyên Thủy như là đại diện 
của trường phái Thượng Tọa Bộ. 
Theravadin (skt): Thượng Tọa 
Theravada Buddhism. 

Theravadin monk: Tăng sĩ Thượng Tọa Bộ. 
There must first be cause and then there 
will be effect: Trước tiên phải có nhân, sau đó 
mới thành quả được (Hữu thị nhân nhi hậu hữu thị 
quả). 

There is nothing created, nor is anything 
destroyed. Anyone who perceives thỉs truth, 


From 


IE 1S 


us fO cOnsider 


Bộ—See 


4873 


would see Budha come true: Chẳng có pháp 
nào sanh, mà cũng chẳng có pháp nào diệt. Ai 
hiểu được như thế, là thấy Phật hiện tiễn. 

Theri (p): Trưởng Lão Ni—Eldest nun in an order 
of nuns (seniority reckoned from the time of entry 
into the Sangha)—Niên trưởng của các sư nữ 
trong Ni đoàn (tuổi đạo thâm niên được tính từ lúc 
gia nhập giáo đoàn. Thường được dùng để trước 
tên những vị Ni cao hạ để bày tỏ lòng kính trọng). 
Therigatha (skt): Trưởng Lão Ni Kệ —Verses of 
the Female Elders, collection of writings of the 
elder nuns of the early Buddhist communtty, 
confained in the Khuddhaka Nikaya of the Pali 
Canon. There are seventy-three poems attributed 
{o sevenfy-one nuns that mosftly describe theIr 
meditative attainmenfs and religious lives—Sưu 
tập những bài viết của các Ni trưởng của cộng 
đồng Phật giáo buổi sơ khai, chứa đựng trong 
Tiểu Bộ Kinh trong kinh tạng Pali. Có 73 bài thơ 
do 71 vị Ni viết về những thành tựu thiển định và 
đời sống tôn giáo—See Verse in the Therigatha. 
Thesaurus of discourses: Kinh Tạng —See 
Sutra. 

Thesaurus of discussions: Luận Tạng—See 
Vinaya. 

Thesis: Sở Lập—A. thesis; that which is set up— 
Luận đề đã được sắp đặt sẵn. 

Thefa (p): Reliable (a)—Trustworthy—Đáng tin 
cậy. 

Theva (p): A drop—Một giọt. 

Thiịch Ca Phat Dai Monument: Thích Ca Phật 
Đài—Name of a famous sfatue of Sakyamuni 
Buddha, or Sakyamuni Buddha Monument, a 
famous beautiful scenery of Vũng Tàu City, 
located on the northwest slope of Mount Lớn in 
Vũng Tàu City. It 1s an architectural monument of 
the Theravada Sect, being builtin 1961. There are 
two sections ¡n the area: Thiển Lâm Pagoda is 
located at the foot of the mountain whereas the 
Sakyamumi Buddha Monument 1s on the slope. 
Along the stone stairs of the mounfain sÏope, one 
can see many sfatues illustrating Lord Buddha's 
biography. That ¡s, the statue of Sakyamuni 
Buddha at His Holy Birth, that of Sakyamuni 
entering the monkhood and one stafue cast to 
memorize His Great Enlightenment. One can see 
also Bo-tree brought from Sri Lanka and planted 


1n the area by Most Venerable Elder Narada on 
November 2" 1963. At the center of the area is 
placed a Sakyamuni Buddha statue siting In 
meditation in cross-lepsed posfure on the lotus 
pedestal, 10.20 meters high and 6 meters In 
diameter. The sftatue was Iinaugurated on March 
10, 1963. Also in this area stands the octogonal 
stupa for Buddhaˆs relics, I9 meters high, with 
four great cauldrons situated in four corners of the 
stupa. Inside the cauldrons 1s the soil brought from 
the four places where Lord Buddha was born, 
where he received 1s Great Enlightenment, where 
he set the Dharma wheel moving and where he 
reached Parinirvana—Thích Ca Phật Đài là một 
tượng đài đẹp nổi tiếng của thành phố Vũng Tàu, 
tọa lạc phía tây bắc sườn núi Lớn ở Vũng Tàu. 
Đây là công trình kiến trúc của hệ phái Phật Giáo 
Nguyên Thủy, được xây dựng vào năm 1961. Nơi 
đây gồm hai khu vực: Thiền Lâm Tự ở phía dưới 
và Thích Ca Phật Đài ở phía trên. Theo từng bậc 
đá men sườn núi có nhiều pho tượng về sự tích 
Đức Phật: Tượng Đức Phật Thích Ca Đản Sinh, 
Thích Ca xuất gia, Thích Ca Thành Đạo, và cây 
Bồ Đề được Đại Đức Narada cung thỉnh từ Tích 
Lan về trồng tại đây vào ngày 2 tháng l1 năm 
1960. Ở trung tâm là tượng Phật Thích Ca ngôi 
kiết già trên một tòa sen, cao 10 mét 20, đường 
kính 6 mét, khánh thành ngày 10 tháng 3 năm 
1963. Ở đây còn có tháp xá lợi bát giác, cao I9 
mét, bốn phía đặt bốn đỉnh lớn, đất bên trong đỉnh 
được mang về từ Tứ động tâm (Ấn Độ): Nơi Phật 
Đản Sanh, Phật Thành Đạo, Phật Chuyển Pháp 
Luân, Phật Nhập Niết Bàn. 

Thick forest: Trù Lâm —Rừng dầy —A dense 
forest, e.g. the passions, etc. —Dục vọng của 
chúng sanh được ví như khu rừng dầy, một khi đã 
lạc vào thì khó lòng mà thoát ra được. 

Thief: Kẻ trôm đạo—Burglar. 

Thief destroyer: Ksinasrava (skt)—Conqueror 
of the passion (an arhat)—Sát tặc (một vị A La 
Hán). 

Thien An (1926-1980): Hòa Thượng Thích Thiên 
Ân—Most Venerable Thích Thiên Ân, one of the 
mosf oufstanding Vietnamese monks In the Ủnited 
Sftates in the modern era. He was trained in the 
Lin-Chi Lineage. He came to the SA In 1966 to 
lecture at UCLA. In 1967, he began to teach at 
Hollywood Founded International Buddhist 


4874 


Meditaton Center, later in 1973 it became a 
college and Ủniversity of Oriental Studies In Los 
Angeles  After the poliical change over in 
Vietnam 1mm 1975, he was active ¡in helping 
Vietnamese refugees In the USA—Hòa Thượng 
Thích Thiên Ân, một trong những danh Tăng Việt 
Nam tại Hoa Kỳ trong thời cận đại. Ông thuộc 
dòng Thiền Lâm Tế. Vào năm 1966, ông sang 
Hoa Kỳ thuyết giảng tại Đại Học UCLA. Năm 
1967, ông bắt đầu giảng dạy tại Trung Tâm Thiển 
Phật Giáo Thế Giới tại Hollywood. Năm 1973, 
trường nầy trở thành trường Đại Học Đông 
Phương. Sau cuộc thay đối chính trị tại Việt Nam 
vào năm 1975, ông hoạt động rất tích cực giúp đở 
những người ty nạn trên đất Mỹ. 

Thien Hau Pagoda: Chùa Thiên Hậu —Thien 
Hau Pagoda In Binh Duong Province was one of 
the most anclent pagodas in South Vietnam. Ít was 
built in the middle of the nineteenth century on 
the Huong Chu Hien mrrigational canal for the 
religIlous worship of Chinese in Vietnam. In 1880, 
the pagoda was reconsfructed and added with 
1nsiderooms. Since 1925, Thien Hau Pagoda has 
been located in Thu Dau Mot town, Binh Duong 
province. Indise rooms are used to worship the 
God of SoIl, Spirit of the Pagoda Keeper, the Holy 
Mother, the Ladies of the Five Elements, and 
sfatues of Bo Dau Cong, a couple of husband and 
wife named Trinh Hoa. The husband was a 
Chinese General during the Ming Dynasty who 
had the merit of leading people to new lands In 
the South—Chùa Thiên Hậu ở Bình Dương là một 
trong những ngôi chùa cổ nhất ở miền Nam. Chùa 
được xây dựng vào giữa thế kỷ thứ 19 bên bờ kinh 
Hương Chủ Hiến. Năm 1880, chùa được trùng tu 
và xây thêm phòng bên trong. Từ năm 1925 đến 
ngày nay, chùa tọa lạc bên trong thị xã Thủ Dầu 
Một thuộc tỉnh Bình Dương. Những phòng bên 
trong chùa thờ Thổ Thân, Thần giữ chùa, Thánh 
Mẫu, Ngũ Hành Nương Nương, và tượng Bổ Đầu 
Công là hai vợ chồng một vị tướng người Trung 
Hoa dưới thời nhà Minh tên Trinh Hòa, người có 
công trong việc mở đất về phương Nam. 

Thien Hoi Zen Master: Thiện Hội Thiền Sư (?- 
900)—Shen-HuIi, seond lineage of the Wu-Yun- 
Tung Sect. He was a famous Zen Master of the 
Vietnamese Buddhism In the tenth century. He 
was from Điển Lãnh. When he was young, he 


studied with Master Tiệm Nguyên at Đông Lâm 
Temple with his Dharma name Tổ Phong. When 
he grew up, he wandered all over the country to 
seek the right master. When he arrived at Kiến Sơ 
Temple, he met Zen Master Cảm Thành and 
became one of the latters most oufstanding 
disciples. He stayed to serve his master for over 
ten years (One day he asked his masfer: 
“Sakyamuni Buddha had cultivated innumerable 
aeons to become a Buddha. Now you say that 
“Mind ¡1s Buddha.` I really don't understand. 
Please awaken me so that I can be clear.” Zen 
Master Cảm Thành said: “Who said so in the 
sutra?” Shen-Hui replied: “The Buddha teach In 
all the sutras, am I righ?” Zen Master Cảm 
Thành said: “But why Manjusri declared that the 
Buddha never teachs a word during 49 years. You 
should always remember that If you attach to 
words, you wIll have fo go around and around 
forever, you will never find the Buddha.” Shen 
Hui awakened ripht after this Instruction. He 
bowed down to prostrate his Master. Zen Master 
Cảm Thành gave his name Shen-Hui since that 
time. After his Master passed away, Zen Master 
Shen-Hui continued to expand the Buddha dharma 
until he died in 900— Thiện Hội, đời thứ hai dòng 
Vô Ngôn Thông. Ông là một thiển sư nổi tiếng 
của Phật giáo Việt Nam vào thế kỷ thứ 10. Ông 
quê tại Điển Lãnh. Thuở nhỏ ông theo sư Tiệm 
Nguyên với Pháp hiệu là Tổ Phong. Lớn lên, sư 
vân du khắp nơi để tìm minh sư tham học. Khi 
đến chùa Kiến Sơ, sư gặp Thiển sư Cảm Thành 
và trở thành một trong những đệ tử nổi tiếng của 
sư Cảm Thành. Sư ở lại chùa Kiến Sơ phục vụ 
Thầy trên mười năm. Một hôm sư hỏi Thầy: “Đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng tu hành trải qua vô 
lượng kiếp mới thành Phật. Nay thầy dạy “tức tâm 
tức Phật." Con không hiểu lẽ đó. Xin thầy khai 
ngộ cho con.” Sư Cảm Thành hỏi: “Trong kinh 
người nào nói?” Thiện Hội thưa: “Nếu con không 
lầm thì tất cả kinh điển đều do Phật dạy.” Sư Cảm 
Thành nói: “Nếu vậy sao ngài Văn Thù Sư Lợi lại 
nói rằng Đức Phật trong suốt 49 năm hoằng hóa 
chưa nói một lời? Con phải luôn nhớ rằng nếu con 
chấp vào văn tự, con sẽ phải đi vòng vòng mãi 
chứ không bao giờ thấy Phật.” Qua đó Thiện Hội 
ngộ và sụp lạy Thây. Sau khi Thầy Cảm Thành 


4875 


thị tịch, sư tiếp tục hoằng hóa đến khi viên tịch 
vào năm 900 sau Tây Lịch. 

Thien Hung Temple: Chùa Thiên Hưng— 
Name of an ancient temple in Huế, Central 
Vietnam. The date of building of the temple 1s 
unknown. It is merely recorded that in the sixth 
year of king Minh Mạng”s reign, Thiên Hưng 
temple was only a thatched house. In 1893, a 
monk named Thanh Chân, later he became great 
master Viên Giác, committed himself to rebuild 
the temple with the assistance of a noble lady 
named Tôn Nữ Thanh Lương. As a result, the 
appearance and structure of the temple were 
changed considerably. Thatch was changed to 
tiles, bronze statues were ¡ntroduced and some 
wooden sfatues were gilded, giving the temple a 
brighter look. In 1911, Most Venerable Thanh Tú 
together with his disciples and the congregation, 
rebuilt the temple, øIving 1t a more Impressive and 
magnificent appearance. In 1927, Most Venerable 
Quảng Tu rebuilt the main hall. In 1935, Thiên 
Hưng temple was recognized as national temple 
by the throne and Most Venerable Quảng Tu was 
honoured by the king with “Giới Đạo Độ Điệp.” 
The temple still remains I1fs system of statues from 
the late nineteenth century—Tên của một ngôi 
chùa cổ ở Huế, Trung Việt. Chưa biết thời điểm 
xây dựng chùa, chỉ biết năm Minh Mạng thứ 6 
(1825), chùa Thiên Hưng chỉ là một thảo am. 
Năm 1893, chùa được sư Thanh Chân, tức là đại 
sư Viên Giác sau nầy, phát nguyện trùng tu, với 
sự hỗ trợ của một mệnh phụ tên là Tôn Nữ Thanh 
Lương. Do đó chùa đã thay đổi cảnh sắc và qui 
mô, chuyển tranh thành ngói, và có pháp khí tốt 
đẹp, tượng đồng được đúc, tượng gỗ được thếp 
vàng lại, làm cho cảnh chùa sáng sủa hơn. Năm 
1911, Hòa Thượng Thanh Tú cùng với đổ đệ và 
giáo hội đã trùng tu lại chùa, khiến cho cảnh chùa 
uy nghi tráng lệ hơn xưa. Vào năm 1927, Hòa 
Thượng Quảng Tu trùng tu chánh điện. Năm 
1935, chùa được ban biển ngạch sắc tứ và Hòa 
Thượng được ban giới đạo độ điệp. Chùa Thiên 
Hưng hiện vẫn còn giữ được hệ thống tượng thờ 
từ cuối thế kỷ thứ 19. 

Thien Lam Temple: Thiền Lâm Tự —Name of 
an ancient temple in Huế, Central Vietnam. This 
1s the second in aøe among the temples belonging 
to the T”ao-I”ung Zen Sect in Huế. It was first 


built by Most Venerable Như Tư Khắc Huyễn in 
the late 17 century. During the reign of Lord 
Nguyễn Phước Hoạt, the temple was already 
enlarged with solid construction materials, and the 
third patriarch of the temple was recognized by 
the Lord with honourable name Thanh Thận 
Chiêu Quả Great Most Venerable. During the 
early years of king Gia Longs reign, Queen Thừa 
Thiên Cao dedicated fund for the reconsfruction 
of the temple under the supervision of Most 
Venerable Mật Hoằng. During the reign of king 
Thành Thái, the French opened the Nam Giao 
New Highway, so the temple had to be moved to 
the western part of 1ts ground. Up to the present 
time, for more than fifty years, Thiển Lâm has 
been a private temple, changing hands according 
to familial tradilons. It was rebuilt by the 
Buddhist Congregation in 1957—tên của một ngôi 
chùa cổ ở Huế, Trung Việt. Chùa là ngôi chùa cổ 
thứ hai thuộc hệ phái Tào Động, do Hòa Thượng 
Như Tư Khắc Huyễn khai sơn vào cuối thế kỷ thứ 
17. Duới thời chúa Nguyễn Phước Hoạt, chùa đã 
được trùng tu bằng vật liệu kiên cố và vị tổ thứ ba 
của chùa được ban sắc tứ danh hiệu Thanh Thận 
Chiêu Quả đại lão Hòa Thượng. Vào đầu thời vua 
Gia Long, Thừa Thiên Cao Hoàng Hậu (vợ vua 
Gia Long) đã cúng dường ngân khoản để trùng tu 
chùa dưới sự trông nom của Hòa Thượng Mật 
Hoằng. Dưới triều vua Thành Thái, người Pháp 
mở đường Nam Giao Tân Lộ, chùa lại phải dời 
vào mé tây khuôn viên cũ. Cho đến hôm nay, trải 
qua hơn 50 năm, chùa trở thành chùa tư và theo 
kiểu truyền tử lưu tôn nên ngày càng trở nên 
hoang phế. Năm 1957, chùa được Giáo Hội Phật 
Giáo trùng tu lại. 

Thien Lao Zen Master: Thiền Sư Thiển Lão— 
Name of a Vietnamese monk, probably from 
North Vietnam; however, his origin was unknown. 
He went to Kiến Sơ Temple to meet and become 
one of the most ou(standing disciples of Zen 
Master Đa Bảo. He was the dharma heir of the 
sixth lineage of the Wu-Yun-l”ung Zen Sect. 
After Zen master Đa Bảo passed away he moved 
to Mount Thiên Phúc ¡in Tiên Du district to stay at 
Trung Minh Temple. His reputation spread all 
over the place. Later King Lý Thái Tổ sent an 
Imperial Order to recall him to the capital to be 
the king”s advisor, but when the Imperial Order 


4876 


arrived he had already passed away. To honour 
him, the king ordered his local mandarin to build a 
stupa ripht at the foot of the mountain and to 
rebuild the temple where he used to stay—Tên 
của một nhà sư Việt Nam, có lẽ quê ở miễn Bắc 
Việt Nam; tuy nhiên, quê quán của ngài không ai 
biết ở đâu. Sư đến chùa Kiến Sơ gặp và trở thành 
một trong những đệ tử xuất sắc nhất của Thiển sư 
Đa Bảo. Thiển sư Thiền Lão là pháp tử đời thứ 
sáu của dòng Thiền Vô Ngôn Thông. Sau khi 
Thiển sư Đa Bảo thị tịch, ngài dời về núi Thiên 
Phúc tại quận Tiên Du và trụ tại chùa Trùng 
Minh. Lúc ấy tiếng tăm của ngài trải khắp tứ 
phương. Vua Lý Thái Tông chiếu sắc chỉ triệu 
ngài về kinh đô làm cố vấn, nhưng khi sắc chỉ vừa 
đến thì ngài đã thị tịch. Để tôn vinh ngài vua đã 
cho trùng tu lại ngôi chùa sư ở, xây tháp thờ sư tại 
phía trước chùa. 

Thien Mu Temple: Chùa Thiên Mụ—A temple 
in Hue, Central Vietnam, one of the famous 
temples In Vietnam with more than 500 year- 
long- history. The temple was built in the fifteenth 
century, located at the north side of the Perfume 
River, about 10 kilometers west of Huế. In 1601, 
when Lord Nguyễn Hoàng from Quảng Trị came 
to Hóa Châu, now Hue, the temple had been 
runed completely. The Lord had the temple 
rebuilt with its old name. In 1664, Lord Nguyễn 
Phước Tần had it rebuilt again. In 1695, Most 
Venerable Thạch Liêm stayed here for several 
months while awaiting the monsoon favorable for 
his return to China by sea. In 1710, Lord Nguyễn 
Phước Châu ordered to cast a great-size bell, 
about 3,285 pounds, and he himself composed the 
eulogy to be carved on the bell. This 1s one of the 
biggest bells in Vietnam. In 1714, Lord Nguyễn 
had 1t rebuilt again. It might be because of Lord 
Nguyễn Phước Châus admiration for Most 
Venerable Thạch Liêm, his original master, so he 
recognized the monk as the founder of the temple, 
despite the fact that the temple had actually been 
built a long time before the arrival of Thạch Liêm. 
In 1815, king Gia Long had the temple rebuilt 
again and assipned Most Venerable Đạo Trung 
the head of the temple. In 1831, king Minh Mạng 
had ït rebuIlt. In 1844, king Thiệu Trị ordered to 
build a seven-storey stupa named Phước Duyên. 
In 1892, king Thành Thái had 1t rebuilt again. 


After 1945, Most Venerable Đôn Hậu was 
desipnated head monk of the temple. He carried 
out a large scale reconsfruction giving the temple 
1s vitality as we can see now—Chùa Thiên Mụ ở 
Huế, Trung Việt, là một trong những ngôi chùa 
nổi tiếng ở Việt Nam với hơn 500 năm lịch sử. 
Chùa được xây vào khoảng thế kỷ thứ 15, tọa lạc 
trên bờ bắc sông Hương, cách Huế khoảng 10 cây 
số về phía tây. Năm 1601, khi chúa Nguyễn 
Hoàng từ Quảng Trị vào tuần du Hóa Châu, thì 
chùa chỉ còn là phế tích. Chúa bèn cho trùng tu 
lại nhưng vẫn giữ tên là Thiên Mụ. Năm 1664, 
chúa Nguyễn Phước Tần cho trùng tu lần nữa. 
Năm 1695, Hòa Thượng Thạch Liêm đã ghé lại 
đây vài tháng trong khi chờ thuận gió để trở về 
Trung Quốc. Năm 1710, chúa Nguyễn Phước 
Châu cho đúc đại hồng chung nặng 3.284 cân và 
đích thân làm bài minh khắc trên chuông. Đây là 
một trong những đại hồng chung lớn nhất ở Việt 
Nam. Năm 1714, chúa cho trùng tu chùa lần nữa. 
Có lẽ vì quá hâm mộ thầy bổn sư là Hòa Thượng 
Thạch Liêm nên chúa cho khắc long vị và tôn là 
Hòa Thượng khai sơn của chùa dù chùa có đã lâu 
trước khi Hòa Thượng đến Việt Nam. Năm 1815, 
vua Gia Long cho trùng tu chùa lần nữa và cử 
Hòa Thượng Đạo Trung làm trụ trì. Năm 1831, 
vua Minh Mạng cho trùng tu chùa. Năm 1844, vua 
Thiệu Trị cho trùng tu chùa. Năm 1892, vua 
Thành Thái cho trùng tu chùa lân nữa. Sau năm 
1945, Hòa Thượng Đôn Hậu được cử làm trụ trì 
chùa, ngài đã cho trùng tu lại chùa trên qui mô 
rộng lớn như chúng ta thấy ngày nay. 

Thien Nham Zen Master: Thiền sư Thiển 
Nham (1093-1163) —A Vietnamese Zen master 
from North Vietnam. After passing the National 
FIirst Laureate, he came to Thành Đạo Temple to 
discuss with Zen master Pháp Y. Only after one 
sentence from the master, he awakened and 
I1nsisted to be his disciple. He was the Dharma 
heir of the thirteenth generation of the Vinifaruci 
Zen Sect. At first, he stayed at Thiên Phúc 
Temple on Mount Tiên Du. Later, he returned to 
his home town to rebuild Trí Quả Temple in Cổ 
Châu, Long Biên. During the reign of King Thiên 
Thuận, the Royal Court sent an Imperial Order to 
summon him to the capital for rain-making 
praying. He was successful and became famous 
after this event. One day in 1163, he lit an 


4877 


Incense, said good-bye to his disciples, then 
passed away, at the age of 7I—Thiển sư Việt 
Nam, quê ở Bắc Việt. Sau khi thi đỗ Giáp Khoa 
của triều đình, ngài đến chùa Thành Đạo để tham 
vấn với Thiển sư Pháp Y. Chỉ sau một câu của 
thây, ngài liền lãnh hội, nên xin làm đệ tử. Ngài 
là Pháp tử đời thứ 13 dòng Thiển Tỳ Ni Đa Lưu 
Chi. Ban đầu, ngài trụ tại chùa Thiên Phúc trên 
núi Tiên Du. Về sau ngài trở về quê trùng tu chùa 
Trí Quả ở Cổ Châu, Long Biên. Trong khoảng 
niên hiệu Thiên Thuận, triều đình gửi chiếu chỉ 
triệu hồi ngài về kinh đô cầu mưa. Ngài đã thành 
công trong việc cầu mưa và tiếng tăm vang vội. 
Một ngày năm 1163, ngài đốt nến, từ biệt đệ tử, 
rồi thị tịch, lúc ấy ngài 71 tuổi. 

Thien Ong Dao Gia Zen Master: Thiền Sư 
Thiền Ông Đạo Giả (902-979)—A Vietnamese 
monk from Cổ Pháp. He did not like secular life 
since he was very young. He lef( home and 
became one of the most outstanding disciples of 
Định Trưởng Lão. He was the Dharma heir of the 
eleventh lineage of the Vinitaruci Zen Sect. He 
passed away in 979, at the age of 78§—Thiểền Sư 
Thiền Ông quê làng Cổ Pháp, từ thuở còn rất nhỏ 
sư đã không thích cuộc đời trần tục. Sư xuất gia 
và trở thành một trong những đệ tử xuất sắc nhất 
của Định Trưởng Lão. Sư là Pháp tử đời thứ mười 
một dòng Tỳ ÑI Đa Lưu Chi. Sư thị tịch năm 979, 
thọ 78 tuổi. 

Thien Phuc Temple: Thiên Phúc Tự—Name of 
an anclent temple, located in Khương Thượng 
quarter, Đống Đa district, Hanoi City, North 
Vietnam. It is also called Sùng Phúc Tự, or Chùa 
Bộc. It was built a long time ago In a beautiful, 
deserted place in the middle of an iron-wood 
forest (exythrophloeum fordii). In the Lê Hy Tông 
dynasty, In 1676, Ch "an Master Trương Trung Bá 
and local people rebuilt the temple that was 
damaged by the war. It was rebuilt again in 1792, 
the fourth Quang Trung year and renamed Thiên 
Phúc Temple. Before 1945, Most Venerable 
Chính Công was Head of the temple. He 
organized a school to propagate the Buddha'”s 
Dharma in decades. Lots of monks and nuns were 





students of this school —Tên của một ngôi chùa 
cổ, tọa lạc trong phường Khương Thượng, quận 
Đống Đa, thành phế Hà Nội, Bắc Việt Nam. 
Chùa còn có tên là Sùng Phúc Tự hay chùa Bộc. 


Chùa được xây dựng từ rất lâu, là nơi thanh vắng, 
giữa rừng tĩnh mịch. Đời vua Lê Hy Tông, năm 
1676, có vị Tăng tên Trương Trung Bá cùng với 
nhân dân trong vùng đứng lên xây lại chùa sau 
khi bị chiến tranh tàn phá. Chùa lại được trùng tu 
vào năm 1792, năm Quang Trung năm thứ tư, và 
được đổi tên là Thiên Phúc. Trước năm 1945, Hòa 
Thượng Chính Công đã khai trường thuyết pháp, 
đa phần Tăng Ni tài giỏi đều xuất thân từ chùa 
nẦy. 

Thien Phuc Temple in Ha Tay: Thiên Phúc 
Tự Hà Tây —See Thay Pagoda. 

Thien Tru Temple: Chùa Thiên Trù—Name of 
a temple which located in Hương Sơn village, Mỹ 
Đức district, Hà Tây province, about 38 miles 
from Hanoi. Thiên Trù temple was established 
under Emperor Lê Hy Tông; however, It was 
collapsed In 1947. I( has been being rebullt 
recently. The temple covers a large area with 
beautiful sceneries as streams, springs, mountains, 
forests, and caves, etc. In the yard, there Is an 
ancient stele, set up 1n 1686, recording the event 
Of restoration of Hương Tích by the monk named 
Vien Quang. Hương Sơn Temple and Hương Tích 
cave are most famous and beautiful sceneries In 
Vietnam—Tên của một ngôi chùa tọa lạc trong 
làng Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây, 
cách Hà Nội chừng 38 dậm. Chùa Thiên Trù được 
xây dựng dưới triều vua Lê Hy Tông, nhưng bị 
sụp đổ năm 1947. Hiện chùa đang được xây lại. 
Chùa nằm trong một khu vực rộng lớn đẹp đẽ, có 
khe suối, có rừng và hang động. Trong sân chùa 
có tấm bia cổ được dựng lên từ năm 1686, nói về 
việc Sư Viên Quang có công sang sửa hang động 
Hương Tích và xây dựng ngôi chùa. Chùa Hương 
và động Hương Tích là một danh lam thắng cảnh 
của Việt Nam. 

Thievery (n): Tội trộm cắp. 

Thievish wife: Corabhariya (p)—Loại vợ núp 
dưới hình thức một tên trộm ——This is one of the 
seven kinds of wives the Buddha taught in the 
Angutara Nikaya Suữa. A thievish wife who 
wishes to squander whatever profifs, thoupgh little, 
that the husband gains whether by craffs, trade, or 
plough—Đây là một trong bảy loại vợ mà Đức 
Phật đã nói đến trong Kinh Tăng Nhất A Hàm. 
Kẻ trộm cắp của chồng, của chồng cố công tạo ra 
hay buôn bán sinh lợi, dù ít dù nhiều, kẻ ấy đều 


4878 


muốn lén lút bòn rút của chồng —See Seven 
fypes Of WIves. 

Thighs like a royal stag: Bắp vế tròn như bắp 
chuối—See Thirty-two auspicious marks. 
Thilashin (Bur): Người mang giới pháp—A 
Burmese term for “bearers of morality,” which 
lieterally means female renunciants who follow 
the rules for novice nuns but do not receive 
the 
monastc ordinaton for women died out In 
Theravada countries centuries ago. Ủnlike female 
renunciantfs In other Theravada countries, male 
renunciants can Join or leave the Sangha any time 
they like to, and they will receive ordination in 
accordance with their seniority. However, female 
renunciants also enjoy a hiph social status and 
command a level of respect from the laity that 1s 
nearly equal to that of monks. Like monks, they 
often make daily alms rounds, and many engage 
in advanced scriptural studies—Từ ngữ Miến 
Điện chỉ “những người mang giới pháp,” có nghĩa 
là những người nữ xuất gia giữ giới sa di Ñ¡ nhưng 
không được chính thức thọ giới vì truyền thống 
thọ giới cho phụ nữ đã tàn lụi từ nhiều thế kỷ nay 
tại các xứ theo Phật giáo Theravada. Không 
giống như những người nữ xuất gia, những người 
nam xuất gia, có thể gia nhập hay rời bỏ giáo 
đoàn bất cứ lúc nào họ muốn, và họ được thọ giới 
tùy theo tuổi hạ lạp của họ. Tuy nhiên, những 
người nữ xuất gia cũng có địa vị xã hội cao và 
được người tại gia trọng vọng cũng gần như ngang 
hàng với người nam xuất gia. Cũng như chư Tăng, 
họ cũng phải thường đi khất thực và tham dự vào 
các cuộc tu tập tâm linh cao cấp. 

Thina (skt: Thina (p)—Dullness (thẩn thờ)— 
Idleness (ngầy ngật—Sloth—Torpor—Sunk ¡in 
stupor—To lose conseiousnessHôn Trầm— 
Duliness (thẩn thờ)—ldleness (ngầy ngậÐ—— 
Sloth-Torpo—Sunk in  stupor—To 
conscilousness—When  practicingy meditation, 
sometimes cultivators drIf into a dark heavy 
mental state, akin to sleep, this is the delusive 
obstruction of drowsiness—Khi hành thiển, thỉnh 
thoảng trạng thái tâm của hành giả rơi vào một 
vùng nặng nề tối ám (mê mờ) và buồn ngủ, đây 
là vọng chướng hôn trầm. 

Thinam (p): Sloth Hôn Trầm—See Fifty-two 
mental states. 


official ordinaton because tradiion of 





lose 


Thinamiddha (p & skt): Sloth and torpor—Hôn 
trầm dã dượi—Thụy miên—Dã dượi buôn ngủ. 
Dã dượi và buồn ngủ thường đi đôi với nhau. Dã 
dượi là tâm co rút lại như lông gà đặt gần lửa thì 
bị teo lại. Buồn ngủ là một tâm thụ động đi theo 
dã dượi. Đây là chướng ngại thứ tư trong năm 
chướng ngại, là đạo binh thứ năm trong mười đạo 
binh ma—See Five hindrances (B), Five 
hindrances to spiritual progress, and Ten armies of 
mara. 

Things are baseless: Nói tất cả pháp không y 
chỉ—See Ten kinds of explanation of things of 
Great Enlightening Beings. 

Things that Bodhisattvas preserve: Pháp trì 
của Bồ Tát —According to the Flower Adornment 
Sutra, Chapter 38, there are ten things which 
Great Enlightening Beings preserve. Enlightening 
Beings who abide by these can attain the power of 
preservation of supreme knowledge of Buddhas— 
Theo Kinh Hoa nghiêm, Phẩm 38, có mười pháp 
trì của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ nơi 
pháp nây thời được năng lực trụ trì đại trí vô 
thượng của Như Lai—See Ten things which Great 
Enlipghtening Beings preserve. 

Things are boundless: Nói tất cả pháp không 
biên tế—See Ten kinds of explanation of things 
of Great Enlightening Beings. 

Things are but names: Giá Danh Tông (Phá 
tánh). 

Things are emancipation: Nói tất cả pháp đều 
xuất ly—See Ten kinds of explanation of things of 
Great Enlightening Beings. 

Things are cqually included the 
Bhutatathatfa: All things are equally included in 
the Bhutatathata—Chư Pháp Tứ Đẳng Kể Cả 
Chân Như—See Four virtues which a Buddha out 
of his infinte heart manifest equally to all (II). 
Thỉngs are formless: Vô tướng quán —Because 
things are void and unreal; therefore, they are 
formless—Vì chư pháp không thật nên chúng 
không có hình tướng—See Two voids(C). 

Things are free from contradiction: Nói tất 
cả pháp không chống trá—See Ten kinds of 
explanaion of things of Great Enlightening 
Beings. 


in 





4879 


Things are goỉng as one?s wishes: Sở Cầu Như 
Ý_— Sự việc xãy ra như ý muốn —Things are 
ØoIng our Way. 

Things are impermanent: Chư Pháp Vô 
Thường—See Four laws. 

Things are indestructible: Nói tất cả pháp 
dường như Kim Cang—See Ten kinds of 
explanaion of things of Great Enlightening 
Beings. 

Things are like magical ïllusions: Nói tất cả 
các pháp thảy đều như huyễn—See Ten kinds of 
explanaion of things of Great Enlightening 
Beings. 

Thỉngs are not associafed with mỉnd: Citta- 
viprayukta-samskara (sk)—Tâm bất tương ưng 
hành pháp—See One hundred divisions of all 
mental qualities and their agents. 

Things are not born or not produced of 
themselves: Bất Khả Tự Sinh hay pháp chẳng tự 
thân mà sanh ra—See Four Inconceivables. 
Thỉngs are not “not born” when it is time 
to produce the fruit of karma (of no cause): 
Bất Khả Bất Hạ Sinh hay pháp chẳng do vô nhân 
mà sanh ra, một khi nghiệp nhân đủ đầy là chổi 
đâm trái trổ—See Four inconceivables. 

Thỉngs are not produced of another or of a 
cause wi(hout themselves: Bất Khả Tha Sinh 
hay pháp chẳng do tha nhân mà sanh ra—See 
Four Inconceivables. 

Things are not “not self-born” when it is 
time to produce the fruit of karma: Bất Khả 
Bất Sinh (Bất Cộng Sanh) hay pháp chẳng do 
cộng tự tha sanh—See 
1nconceIvables. 

Things are of one characteristic: Biết tất cả 
pháp nhập một tướng mà hay diễn thuyết vô 
lượng pháp tướng—See Ten kinds of unimpeded 
function relating to phenomena and principles. 
Things are one, inherently complete: Nói tất 
cả pháp đều trụ một nghĩa bổn tánh thành tựu— 
See Ten kinds of explanation of things of Great 
Enlightening Beings. 


nhân mà Four 


Things are quiescenf: Nói tất cả pháp thảy đều 
tịch tình—See Ten kinds of explanation of things 
of Great Enlightening Beings. 


Things are real: Pháp hữu—The noumenal or 
Imaginary, understood as facts and not as 
1llusions. The false view of Hinayana that thinøs, 
or elements of which they are made, are real—Tà 
kiến Tiểu Thừa cho rằng vạn hữu, hay những yếu 
tố tạo thành vạn hữu là có thật. 

Things are THUS: Nói tất cả pháp đều NHƯ 
NHƯ—See Ten kinds of explanation of things of 
Great Enlightening Beings. 

Things are unproduced: Vô sinh quán—The 
meditation that things are void and unreal, or 
things have no ¡individual or separate nature— 
Thiển quán chư pháp không sinh, không có cá 
tánh của riêng nó—See Two voids (C). 

Thỉngs are unreal: Pháp không——The emptiness 
or unreality of all things. 

Things are void and unreal: Vô sinh quán— 
The mediaton that things are unproduced, 
having no individual or separate nature—Thiển 
quán chư pháp không sinh, không có cá tánh của 
riêng nó—See Two voids (C). 

Things arise from the Alaya: A Lại Da Duyên 
Khởi —The doctrine of the conditional causation 
of the Mahayana, that all things arise from the 
Alaya or fundamental store—Thủy giáo của Đại 
Thừa, tất cả vạn sự vạn vật đều khởi lên từ A Lại 
Da Thức hay Tàng Thức—See Alaya and Alaya 
vijnana. 

Things arise from conditions: Nói tất cả pháp 
đều từ duyên khởi—See Ten kinds of explanation 
of things of Great Enlightening Beings. 

Things arise from the Tathagata-Garbha: 
Như Lai Tạng Duyên Khởi hay Chân Như Duyên 
Khởi—The doctrine of conditional causation of 
the advancing Mahayana, that all things arise 
from the Tathagata-Garbha or Bhutatathata— 
Chung Giáo của Đại Thừa, tất cả vạn sự vạn vật 
đều khởi lên từ Như Lai Tạng hay chân như—See 
Tathagata-garbha and Four principal uses of 
conditional causation. 

Things do not exist: Chư Pháp Không Hiện 
Hữu—See Four ideas to be gotfen rid of. 

Things exist: Chư Pháp Hiện Hữu—See Four 
1deas to be gotften rid of. 

Thỉngs exist and do not exist: Chư Pháp Diệc 
Hữu Diệc Phi—See Four ideas to be gotten rid of. 





4880 


Things exist only in names: Giả Danh Hữu— 
One of the three kinds of existence, things which 
exIst only 1n name, 1.e. all things are combinations 
of other things and are empirically named—Một 
trong tam hữu, mọi vật hiện hữu nhờ sự phối hợp 
của các vật khác và chỉ là gọi tên theo lối kinh 
nghiệm (như bốn thứ sắc, thinh, hương, vị, xúc, 
nhân duyên hòa hợp với nhau để thành một cái gì 
đó trong một thời gian hữu hạn rồi tan hoại, chẳng 
hạn như sữa bò, kỳ thật là do bốn thứ ấy duyên 
hợp mà thành, chứ không bao giờ có cái tự thể 
của sữa). 

Things have never born: Chư pháp chưa từng 
sanh—Things have never born because the Idea 
of birth-and-death does not obtain in reality—Chư 
pháp hay các sự vật chưa từng được sinh ra, vì ý 
niệm sinh và diệt không tổn tại trong thực tính— 
See Eight ways of no-birth. 

Things that have the semblance of 
confinuity, but are also transienf: Tương tục 
vô thường —LIfe ending In death Jjust like the 
candle In extinction—Pháp hữu vi tương tục và 
khi hết kỳ hạn sẽ bị hoại diệt (đời sống chấm dứt 
nơi sự chết giống như ngọn nến tắt hẳn ánh 
sáng)—See Two kinds of Impermanence. 

Things in common: Những pháp có cùng bản 
chất (pháp chung)—According to the Prajna Sutra, 
there are two kinds—Theo kinh Bát Nhã, có hai 
pháp có cùng bản chất—See Two kinds of things 
1n common. 

Thỉng in i(self: Vật tự nó (theo Duy Vật chủ 
nghĩa, vật tư nó ở bên kia nhận thức tức là siêu 
nghiệm. Ngược lại, theo Duy Tâm thì vật tự nó ở 
bên kia biên độ của nhận thức, tức thuộc về siêu 
nghiệm). 

Thỉings in mofion, manifestly transient: 
Niệm niệm vô thường—Hết thẩy mọi pháp hữu vi 
đều sinh diệt chứ chẳng dừng lại —See Two kinds 
of Iimpermanence. 

Thing is to be avoided: Viễn Ly—Ở đây vị Tỳ 
Kheo suy nghĩ viễn Iy—Here a monk judges that 
one thing 1s to be avoided—See Four Supports. 
Thing is to be endured: Nhẫn Thọ—Ở đây vị 
Tỳ Kheo suy nghĩ nhẫn thọ—Here a monk judges 
that one thíng 1s to be endured—See Four 
SUDpOFfS. 





Thỉng is to be pursued: Thọ Dụng Ở đây vị 
Tỳ Kheo sau khi suy nghĩ phán xét mới thọ 
dụng—Here a monk Judges that one thing 1s to be 
pursued—See Four supports. 

Thing is to be suppressed: Khiển trừ —Ở đây 
vị Tỳ Kheo suy nghĩ khiển trừ—Here a monk 
Judges that one thing 1s to be suppressed—See 
Four supports. 

Things neither exist nor not exist: Chư Pháp 
Phi Hữu Phi Phi—See Four ideas to be gotten rid 
of. 

Things seen and thought ïilusions from 
imperfect perception: Kiến tư hoặc—See 
Three delusions (]). 

Things set out in words: Ngôn Trần—Những 
điều được trình bày ra bằng lời nói, như pháp suy 
luận trong Nhân Minh Học—A syllogism. 

Think (v): Cinteti (p)—Cintayati (skÙ—Suy 
nghĩ—To have thought or idea——To think about— 
To think of —See Perception. 

Thỉnk about: See Think. 

Think alone: Trầm tư một mình. 

Thỉink of: See Think. 

Thỉink of all Buddhas as benevolent parenfs: 
Suy tưởng nơi tất cả chư Phật là những đấng từ 
phụ—See Ten kinds of extraordinary thought of 
Great Enlightening Beings. 

Thỉink of all Budhas as one: Suy tưởng nơi tất 
cả các Đấng Như Lai là không hai (là một)—See 
Ten kinds of extraordinary thought of Great 
Enliphtening Beings. 

Think of the Buddhas single-mindedly: Nhất 
tâm tưởng Phật—If there are sentient beings who 
thnk of them single-mindedly, the Buddhas 
Appearing before thnk of the 
Buddhas—Nếu có chúng sanh chuyên tâm nghĩ 
nhớ thời Phật hiện ra trước họ—See Ten kinds of 
Buddha-work In all worlds in all times of the 
Buddhas (A). 

Think confusedly: Loạn Tưởng—To think 
improperly—Tư tưởng rối loạn, không định nh. 
Think of a dream: Mộng Tưởng —To dream a 
thing—To imagine—Nghĩ đến những điều trong 
mộng, tưởng tượng hay nghĩ đến những chuyện 
không có thật. 


those  who 


4881 


Thiỉnk one has at(ained more than is the 
fact: Tăng thượng mạn——This is one of the eight 
kinds of pride, mana, arrogance or self-conceit— 
Đây là một trong tám loại mạn—See Eight kinds 
Of pride or arrogance. 

Think inwardly: Nghĩ thầm. 

Thỉnk of all modes of language as the path 
of verbal expression: Suy tưởng nơi tất cả pháp 
ngữ ngôn là đạo ngữ ngôn—See Ten kinds of 
extraordinary thought of Great Enlightening 
Beings. 

Thỉnk one has affained more than is the 
facf: Tăng thượng mạn—See Eight kinds of pride 
Or arrogance. 

Think oneself cequal to others: Though 
Inferior, to think oneself equal to others (n 
religion)—Như mạn—See Eight kinds of pride or 
arrogance. 

Thiỉnk oneself not so mụuch inferior among 
manifest superiors: Bất như mạn—This ¡is one 
of the eipht kinds of pride, mana, arrogance or 
self-concet—Đây là một trong tám loại mạn— 
See Eight kinds of pride or arrogance. 

Think oneself superior among manifest 
superiors: Mạn mạn —This is one of the eight 
kinds of pride, mana, arrogance or self-concelt— 
Đây là một trong tám loại mạn—See Eight kinds 
Of pride or arroøance. 

Thỉnk of the pain and suffering of life and 
death: Tưởng khổ sanh tử—See Ten reasons that 
cause sentIent beings to develop Bodhi-mind. 
Think of all pracfices as one”s 
practices: Suy tưởng nơi tất cả các hạnh là tự 
hạnh —See Ten kinds of extraordinary thought of 
Great Enlightening Beings. 

Think of all roots of goodness as one”s own 
roofs 0f øoodness: Suy tưởng tất cả thiện căn 
như chính thiện căn của họ—See Ten kinds of 
extraordinary thought of Great Enlightening 
Beings. 

Think of all roofs of øoodness as seeds of 
enlightenment: Suy tưởng tất cả các thiện căn 


0wn 


là chủng tử Bồ Để See Ten kinds of 
extraordinary thought of Great Enlightening 
Beings. 


Thỉink for self: Tự tư duy. 
Think all sentient beings as vessels of 
enlightenment: Suy tưởng nơi tất cả chúng sanh 


là căn khí Bồ Để See Ten kinds of 
extraordinary thought of Great Enlightening 
Beings. 

Think of something: Mediate upon 


somethinge—Ponder somethinge—Reflect 

upon something—Quán tưởng (tâm niệm) về cái 

gì. 

Think of all spiritual friends as Buddhas: 

Nơi tất cả thiện tri thức tưởng là Phật, tự biết thọ 

ký —See Ten ways of receiving the prediction of 

Buddhahood (A). 

Think that all thỉings as teachings of 

Buddha: Suy tưởng nơi tất cả các pháp là Phật 

pháp—See Ten kinds of extraordinary thought of 

Great Enlightening Beings. 

Think of all truths as emancipation: Suy 

tưởng nơi tất cả các pháp là xuất ly—See Ten 

kmds of extraordinary though(t of Great 

Enliphtening Beings. 

Think of all vows as one?s own vows: Suy 

tưởng nơi tất cả nguyện là tự nguyện—See Ten 

kmds of extraordinary thought of Great 

Enliphtening Beings. 

Think of the welfare of others: Nghĩ tới phúc 

lợi tha nhân. 

Thỉnk wholly: Chuyên tưởng. 

Thỉnk wholly of or upon something: Chuyên 

tưởng. 

Thỉnk on the wrong side: Đảo tưởng. 

Thinking: Suy nghĩ. 

l) Thoughts: Suy nghĩ —Thinking 1s to take 
cinder blocks of concepts from the memory 
warehouse and build monuments. We call 
these hovels and palaces “thoughts.” But such 
thinking, by Ifself, has no creative value. Ít Is 
only when lit by understanding that thinking 
takes on real substance. Understanding does 
not arIse as a result of thinking. Ït 1s a result 
of the long process of conscious awareness. 
Sometimes understanding can be translated 
I1nto thouphts, but often thoughts are too rigid 
and limied to carry much understanding. 
Sometimes a look or a laugh expresses 


OV€F 


4882 


understanding much better than words or 
thoughts—Suy tư là xây dựng nên những kiến 
trúc tư tưởng bằng những viên gạch ý niệm 
rút ra từ kho tàng ý thức. Tự thân của suy tư 
không có giá trị sáng tạo. Chỉ khi nào tuệ 
được phát hiện thì suy tư mới có thực chất 
mới. Tuệ không do suy tư đưa tới: nó là công 
trình của sự quán chiếu. Tuệ có thể nhờ tư 
tưởng chuyên chở, nhưng lắm khi tư tưởng 
không chuyên chở được Tuệ, vì tư tưởng 
thường hay bị các phạm trù ý niệm của chúng 
điều khiển và gò bó. Tư tưởng và ngôn ngữ 
nhiều khi không diễn tả được Tuệ bằng một 
cái nhìn hay một tiếng cười. 
2) Ageregations: Tưởng 
Agpregatlons. 
Thinking concord: Ý Hòa Đồng Duyệt— 
Thinking concord, one of the six points of reverenf 
harmony ør unify In a monasfery Or COnVeI£ OT 
sixfold rules of conduct for monks and nuns In a 
monastery which the Buddha taught ¡in the 
Mahaparinibbana Sutta and Sangiti Sutta—Ý Hòa 
Đông Duyệt, một trong sáu điểm sống chung hòa 
hợp trong tự viện mà Đức Phật đã dạy trong Kinh 
Đại Bát Niết Bàn và Kinh Phúng Tụng trong 
Trường Bộ Kinh—See Six points of reverenf 
harmony or unity In a monasfery. 
Thinking the confinuous flow of the 
skandha of formafions is permanent: Hành 
ấm thường lưu động mà chấp làm tính thường— 
Knowing that the skandha of thinking has ended 
and seeing the flowing of the skandha of 
formatlons, this person speculates that the 
continuous flow of the skandha of formations 1s 
permanent, and that the skandhas of form, feeling, 
and thinkng whiích have already ended are 
1mpermanent. Because of these speculations of 
1mpermanence and permanence, he will fall into 
externalism and become confused about the 
Bodhi nature—Biết tưởng ấm hết, thấy hành ấm 
còn lưu động. Hành ấm thường lưu động, nên 
chấp làm tính thường. Các ấm sắc, thụ, tưởng đã 
hết, gọi là vô thường. Vì so đo chấp trước một 
phần vô thường, một phần thường như trên, nên 
đọa lạc ngoại đạo, mê lầm tính Bồ Đề—See Four 
upside-downs. 


F3 © 
uãn—See Flve 


Thinkng of Enliphtening Beings as 
Buddhas: Tưởng chư Bồ Tát như Phật—See Ten 
kinds of actions of knowledge (5). 

Thinking of existence or life: Hữu Lưu— 
Samsaric existence—Suy tưởng về sự có của đời 
sống hay quả báo sinh tử chẳng mất —See Four 
currents that carry thinking along. 

Thinking faculty: Manas (skÙ—Năng lực tư 
duy—See Manas, and Mind. 

Thinking if”s too cold, too hot, too early, too 
late, too hungry, or too full, one does nof 
work: Vì nghĩ rằng trời quá lạnh, quá nóng, quá 
sớm, quá trễ, quá đói, quá no nên người ta 
không chịu làm việc—See S1x dangers when one 
attaches to idleness. 

Thinking of immateriality: Không tưởng. 
Thinking on the impermanence: Vô thường 
tưởng. 

Thinkỉing and measuring: Tư Lượng—Suy tư 


và lý luận hay so sánh —-Reasonng and 
comparing. 
Thinking nature aS ultimately 


impermanent, and those that are nof ïn eons 
of decay as ultimately permanenf: Instead of 
contemplating hs own mind, this person 
contemplates in the ten directions worlds as many 
as the Ganges”` sands. He regards as ultimately 
1mpermanent those worlds that are In eons of 
decay, and as ultimately permanent those that are 
not in eons of decay—Chẳng quán sát cái tâm, chỉ 
xem xét khắp cả mười phương hằng sa quốc độ, 
thấy cái chỗ kiếp bị hư, gọi là chủng tính vô 
thường hoàn toàn. Còn cái chỗ kiếp chẳng bị hư, 
gọi là thường hoàn toàn—See Four upside-downs. 
Thinking of practfifioners as Buddhas: Với 
người tu hành tưởng là Phật—See Ten kinds of 
actions of knowledge (5). 

Thinking “Ït is pure,” one becomes intent 
øn ïf, one enfers: Tịnh thân tác chứng cụ túc trụ 
giải thoát —Thinking “Tt is pure,” one becomes 
Infent on If, one enters 1s a ftype of liberation by 
concenfration on the pure to remove paSSIOnS, OT 
to realize a permanent state of freedom from all 
desires. This Is one of the eight types of 
medifatlon for removing varilous atfachments to 
forms and desires—Tinh giải thoát thân chứng 





4883 


Tam muội. Quán tưởng sắc là tịnh, chú tâm trên 

suy tưởng ấy để đoạn diệt dục vọng. Đây là một 

trong tám giải thoát, hay tám phép thiền định giải 
thoát khỏi sắc dục —See Eight liberations. 

Thinkỉng about the teaching one hears: Tư 

duy pháp đã được nghe—Thinking about the 

teaching they hear Is a gprove for Enliphtening 

BeiIngs because they examine them truthfully. 

This Is one of the ten kinds of grove of Great 

Enlightening Beings. Enliphtenng Beings who 

abide by the Buddhas' 

unexcelled peaceful, happy action, free from 
sorrow and afflication—Tư duy pháp đã được 
nghe là viên lâm của Bồ Tát, vì đúng như lý quán 
sát. Đây là một trong mười loại viên lâm của chư 
đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời 
được đại hạnh an lạc ha ưu não vô thượng của 

Như Lai—See Ten kinds of grove of Great 

Enlightening Beings. 

Thinkỉng only of the present and paying no 

heed to the future: Chỉ thấy chuyện trước mắt 

chứ không chịu nghĩ đến chuyện tương lai (Chỉ cố 
nhãn tiền, bất tư nhật hậu). 

Thinking of skillful means as one”s father: 

Nơi phương tiện thiện xảo tưởng là từ phụ —See 

Ten kinds of actions of knowledge (8). 

Thinkiỉng of the ways of transcendence as 

one”s mother: Nơi các môn Ba La Mật tưởng là 

từ mẫu—See Ten kinds of actions of knowledge 

(8). 

Thira (p): Firm (a)—Solid—Vững chắc. 

Third dhyana: Đệ Tam Thiển-The third 

dhyana, a degree of contemplaton 1n which 

©€CSfaSY ØIV€S Way fO S€Tenity; also a state, OT 
heaven, corresponding ths depree of 
contemplation, ¡including the third three of the 
rupa heavens (minor puriIfy, Infinite purity, and 
universal purity heavens)—Cõi thiển thứ ba trong 
tứ thiển thiên của cõi Sắc giới (trong đó có 3 cõi 
trời là Thiểu Tịnh, Vô Lượng, và Biến Tịnh)— 

See Four dhyana heavens. 

Third Dhyana Heaven: 

(sk)—Tam Thiền Thiên. 

(ŒDQ The meanings of the Tatiyajjhanabhumi— 
Nghĩa của Tam Thiển Thiên: The third 
region, equal to a middling chiliocosmos. The 
inhabifants In this region still have the organ 


these can achieve 


{O 


TatIyajjhanabhmi 


qI) 


l) 


2) 


of mind are receptive of great joy. This 1s the 
ground of wonderful bliss and cessation of 
thoupht. The third has one thousand times the 
worlds of the second. In the Surangama Sutra, 
book Nine, the Buddha told Ananda about the 
third dhyana as follows: “Ananda! Those who 
flow to these three superior levels in the third 
dhyana will be replete with great compliance. 
Therr bodies and minds are at peace, and they 
obtain limitless bliss. Although they have not 
obtained proper samadhi, the Joy within the 
tranguility of their minds 1s total.”——Cõi trời 
thứ ba tương đương với trung thiên thế giới. 
Chư thiên trên cõi nầy vẫn còn giác quan “ý” 
nhưng chỉ thọ nhận lạc thụ và xả thụ mà thôi. 
Đây là cõi kỳ lạc và ngưng bặt mọi tư tưởng. 
Tam thiền thiên gấp một ngàn lần các thế 
giới ở nhị thiển thiên. Trong Kinh Thủ Lăng 
Nghiêm, quyển Chín, Đức Phật đã nói với 
ngài A Nan về Tam Thiền Thiên như sau: 
“Ông A Nan! Ba bực thắng lưu trong Tam 
Thiển Thiên đó, đầy đủ đại tùy thuận, thân 
tâm yên lành, được vô lượng vui vẻ. Dù 
chẳng phải chính được tam ma địa, trong tâm 
an lành, hoan hỷ gồm đủ.” 

Sublevels of the Thid Dhyana Heaven— 
Những cõi trời thuộc cõi Tam Thiền Thiên: 
Parittasubha (skÐ: Thiểu Tịnh Thiên—Minor 
(Lesser) Puriy Heaven——ln the Surangama 
Sutra, book Nine, Heavenly beings for whom 
the perfection of light has become sound and 
who further open out the sound to disclose 1ts 
wonder discover a subtler level of practice. 
They penetrate to the bliss of still extinction 
and are among those In the Heaven of Lesser 
Puity—Trong Kính Thủ Lăng Nghiêm, 
quyển Chín, những chúng sanh có cái sáng 
hoàn toàn thành âm, phát lộ mầu nhiêm, phát 
thành tịnh hạnh, thông với cái vui tịch diệt. 
Gọi là Thiểu Tịnh Thiên. 

Apramanasubha (skÐ: Vô Lượng Tịnh 
Thiên —lInfinte (Limitless) Purity Heaven— 
In the Surangama Sutra, book Nine, those In 
whom the emptiness of purity manifesfs are 
Thelr 
bodies and minds experience light ease, and 
they accomplish the bliss of still extinction. 
They are among those In the Heaven of 


led to discover I1(s boundlessness. 


4884 


Limitless Purity— Trong Kinh Thủ Lăng 
Nghiêm, quyển Chín, những người mà cảnh 
tịnh không hiện tiền, dẫn phát vô cùng, thân 
tâm nhẹ nhàng, yên lành, thành cái vui tịch 
diệt. Gọi là Vô Lượng Tịnh Thiên. 

3) Subhakrtsna (skt: Biến Tịnh Thiên—In the 
Surangama Sutra, book Nine, those for whom 
the world, the body, and the mind are all 
perfectly pure have accomplished the virtue 
of purity, and a superior level emerges. They 
return to the bliss of still extinction, and they 
are among those 1n the Heaven of PervasIive 
Purity——Universal Purity 
Heaven—Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, 
quyển Chín, những người mà thế giới và thân 
tâm, tất cả đều viên tịnh. Thành tựu thịnh 
đức, thắng cảnh hiện tiên, về nơi tịch diệt lạc. 
Gọi là Biến Tịnh Thiên. 

** Seven Heavens In the Form Realm (B). 

Third Dhyana as a Nirvana: Tam Thiển làm 

Niết Bàn—See Five kinds of immediate nirvana. 

Third division of the night: Hậu Dạ—Thời thứ 

ba và cũng là thời chót trong đêm (đêm chia làm 

ba thời sơ, trung, và hậu). 

Third of the five periods of Budha”s 

teaching: Phương Đẳng Thời —The third of the 

five periods of Buddha”°s teaching, from the 
twelfth to the twentieth years of Buddha'”s 
teachng (Hoa nghiêm: Avatamsaka, A Hàm: 

Agamas, Phương Đẳng: Vaipulyas, Bát Nhã: 

Prajna, Pháp Hoa & Niết Bàn: Lotus and 

Nirvana)—Thời kỳ thứ ba trong năm thời thuyết 

giảng. 

Third fruit of “Never returned”: A Na 

Hàm —Bất Lai—Quả vị thứ ba “Bất Lai”—The 

position of the Way of Culivation. He no longer 

has to undergo bìrth and death in the Desire 
realm—Hành giả cũng đang trong tư thế tu Đạo. 

Người ấy không còn trở lại sinh tử trong cõi Dục 

giới nữa—See Four kinds of holy men (II). 

Third ground Bodhisattva: Đệ Tam Địa Bồ 

tát. 

Third jhana funcfional consciousness Third 

Jhana functional consclousness together with 

imntial application, sustaned application, zest, 

happiness, and one-pointedness—Tâm Hành tam 
thiển cùng với Tầm, Sát, Phỉ, Lạc và Nhất 


or Pervasive 


Điểm—See Fifteen of Fine-Material- 
Sphere Minds (A). 
Third jhana heaven: Tam Thiền Thiên—See 
Ñine successive abidings. 
Third jhana moral 
consciousness Third jhana moral or wholesome 
consciousness together with Iniial application, 
susfained application, zest, happiness, and one- 
pointednesse—Tâm Thiện tam thiền cùng với 
Tâm, Sát, Phỉ, Lạc, và Nhất Điểm—See Fifteen 
types of Fine-Material-Sphere Minds (A). 
Third jhana path consciousness of stream- 
entry: Tâm Nhập Lưu Đạo Tam Thiển—See 
Five kinds of path of conscIousness (A). 
Third jhana resultant consciousness Third 
Jhana resultant consciousness together with Initial 
application, sustained application, zest, happiness, 
and one-pointedness—Tâm Quả tam thiển cùng 
với Tầm, Sát, Phỉ, Lạc và Nhất Điểm—See 
Fifteen types of Fine-Material-Sphere Minds (A). 
Third person introductfion: Sự giới thiệu một 
người qua trung gian một người khác. 
Third power of change: Đệ Tam Năng Biến— 
The six senses or vijnana—Khả năng biến hiện 
theo cảnh bên ngoài của lục thức, còn gọi là lục 
thức —See Six Consciousnesses. 
Thirst Tanha (skt—Trsna (skt——Craving— 
Desire—Love—Lust—Luyến ái —See Twelve 
conditions of cause and effect. 
Thirst of desire: Ái Khát The thirst of desire, 
or thirstily to desire—The wIll to live—Khát ái 
hay khao khát dục vọng, hay ham muốn sự sống. 
Thirst of honor and fame: Háo danh. 
Thirst of love: Ái Khát —See Thirst of desire. 
Thirstily to desire: Ái Khát—See Thirst of 
desire. 
Thirstily to love: Ái Khát—See Thirst of desire. 
Thirteen Chinese Pure Land patriarchs: 
Mười Ba Tổ Tịnh Độ Trung Hoa. 
1) Hui-Yuan (334-416 AD): Lỗ Sơn Huệ Viễn. 
2) Shan Tao (613-681 AD): Quang Minh Thiện 
Đạo. 
3) Tzu-Min (680-748 AD): Bát Châu Thừa Viễn. 
4) Fa Chao: Ngũ Hộ Pháp Chiếu. 
5) Tsiao-Kang: Đại Nham Thiếu Khang. 
6) Yung-Ming Yenshou: Vĩnh Minh Diên Thọ. 


types 


or wholesome 


4885 


7) Tseng-Shang: Chiêu Khánh Tĩnh Thường. 

8) Chu Hung Liench'ih (1535-1616 AD): Vân 
Thê Châu Hoằng Liên Tnì. 

9) Ou-I(1599-1655 AD): Trí Húc Ngẫu Ích. 

10) Tsao Liu: Phổ Nhãn Hành Sách Triệu Lưu. 

11) Tseng-an: Tiên Lâm Thúc Hiển Tĩnh Am. 

12) Tz'ie-Wu: Từ Phúc Tế Tĩnh Triệt Ngộ. 

13) Yin Kuang (1861-1940 AD): Linh Nhan Ấn 
Quang. 

Thirteen elements of supreme 

enlightenment: Mười Ba Yếu Tố Của Sự Giác 

Ngộ—Theo Kinh Hoa Nghiêm, có mười ba yếu tố 

dẫn đến sự giác ngộ tối thượng——According to the 

Avatamsaka Sutra, there are thirteen elements of 

supreme enlightenmernt. 

l) A great compassionate heart which 1s the 
chief factor of the desire: Tâm đại bi là yếu 
tố dẫn đầu. 

2) Knowledge born of transcendental wisdom 
which 1s the ruling element: Trí siêu việt là 
yếu tố chỉ đạo. 

3) Skiful means which works as a protecting 
agent: Phương tiện là yếu tố hộ trì. 

4) The deepest heart which gIves 1t a SuppOFt: 
Thâm tâm là chỗ nương tựa. 

5) The Bodhicitta of the same measure with the 
Tathagata-power: Bổ Để tâm là kho tàng 
đồng đẳng với oai lực của Như Lai. 

6) The Bodhicita endowed with the power to 
discern the power and ¡ntelligence of all 
beings: Bồ Để Tâm có khả năng phân biệt 
lực và trí của hết thảy chúng sanh. 

7) The Bodhictta directed towards the 
knowledge of non-obstruction: Bồ Để tâm 
hướng tới trí vô ngại. 

8) The Bodhicita in conformty with 
spontaneous knowledge: Bồ Để tâm tùy 
thuận với trí tự nhiên. 

9) The Bodhicitta which 1s capable of Instructing 

all beings in the truths of Buddhism according 

to knowledge born of transcendenfal wisdom: 

Bồ Để tâm có thể giáo hóa Phật đạo cho hết 

thảy chúng sanh tùy thuận với trí siêu viỆt. 

The Bodhicitta which ¡1s extending to the 

limits of the Dharmadhatu which 1s as wide as 

space itself: Bồ Đề tâm trải rộng khắp biên tế 
của pháp giới rộng lớn như hư không. 


10 


`=< 


II) The knowledge whích belongs to 
Buddhahood, and which see into everything 
that is in space and time, the knowledge 
which goes beyond the realm of relativity and 
1ndividuation because 1t penetrafes into every 
corner of the universe and surveys eternity at 
one glance: Trí huệ nơi quả vị Phật, trí đó 
thấy hết mọi sự trong không gian và thời 
gian; cái trí vượt ngoài cảnh giới tương đối và 
sai biệt vì nó thâm nhập khắp mọi biên tế của 
vũ trụ và trực nhận cái chân thường trong 
chớp mắt. 

The will-power that knocks down every 
posstble obstruction lying athwart 1s way 
when it wishes to reach its ulimate end, 


12 


` 


which 1s the deliverance of the whole world 
from the bondage of birth-and-death: Năng 
lực ý chí đốn ngã mọi chướng ngại nằm cẩn 
trở đường đi khi nó muốn đạt tới mục đích tối 
hậu, nó giải thoát tất cả thế gian ra khỏi sự 
trói buộc của sống và chết. 
An all-embracing love or compassion which, 
in combinaton with knowledge and wIll- 
DOWer, never ceases from devising all means 
to promote the spiritual welfare of every 
sentient being: Đại từ và đại bi song song với 
trí và lực không ngớt thi thiết phương tiện 
đem lại an lành cho hết thảy chúng sanh. 
Thirteen offences which entail monks and 
nuns femporary expulsion from the Order: 
Thập Tam Giới Tăng Tàn—See Sanghadisesa. 
Thirteen patched robe: Áo mười ba mảnh— 
See Nine grades of the monk”s patched robe. 
Thirteen powers of bodhisattvas of the Pure 
Land school: Thập Tam Bồ Tát Lực. 
1) Power ofthe causes: Nhân lực. 
2) Power of dependent conditions: Duyên lực. 
3) Power ofthe mind: Ý lực. 
4) Power of the will (for good for onself and 
others): Nguyện lực. 
53) Power of expedient means: Phương tiện lực. 
6) Power ofthe Impermanence: Thường lực. 
7) Power ofjoy: Hỷ lực. 
8) Power of meditation: Định lực. 
Power of the mind of wisdom or perfect 
understanding: Huệ lực. 
10) Power of broad study or hearing: Đa văn lực. 


13 


` 


4886 


1l) Power of observng commandments, 
endurance, effort and meditation: Lực trì giới, 
nhẫn nhục, tinh tấn và thiền định. 

12) Power of right right 
contemplation: Lực Chánh niệm, chánh quán 
chư thông minh. 

13) Power of the True Law which can guide and 
save all sentient beings: Lực Như pháp điều 
phục chư chúng sanh. 

Thirteen tifles of Amitabha Buddha: Mười 

ba danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. 

l) Amitabha Tathagata: A Di Đà Như Lai. 

2) Measureles Briphtness of Tathagata 
(Buddha of Boundless Lipht): Vô Lượng 
Quang Như Lai. 

3) Limitless Brightness of Tathagata (Buddha of 
Unlimited Light): Vô Biên Quang Như Lai. 

4) No Fear Brightness of Tathagata (Buddha of 
Irresistible LipghÐ): Vô Ngại Quang Như Lai. 

3 No Objecion Briphness of Tathagata 
(Buddha of Incomparable LighQ: Vô Đối 
Quang Như Lai. 

6) Volcano King Brighness of Tathagata 
(Buddha of Flame-King Lipht or Yama): 
Diệm Vương Quang Như Lai. 

7) Purifiction Briphtness of Tathagata (Buddha 
of Pure Light): Thanh Tịnh Quang Như Lai. 

8) Joyful and Detached Brightness of Tathagata 
(Buddha of Joyous Lipht): Hoan Hỷ Quang 
Như Lai. 

9) Brightness of Knowledge and Favour of 
Tathagata (Buddha of Wisdom Liphệ: Trí 
Huệ Quang Như Lai. 

10) Brightness of Difficult Privacy of Tathagata 
(Buddha of Ủnconceivable Lipht: Nan Tư 
Quang Như Lai. 

11) Perpetual Brightness of Tathagata (Buddha of 
Unending Light): Bất Đoạn Quang Như Lai. 

12) Brightness of Non-Proclamation of Tathagata 
(Buddha of Indescribable Light): Vô Xưng 
Quang Như Lai. 

13) Brightness of Super Sun and Moon of 
Tathagata (Buddha of Light Surpassing that of 
Sun and Moon): Siêu Nhựt Nguyệt Quang 
Như Lai. 

Thirty-armed image of Maitreya: Nhất Sanh 

Bổ Xứ Bồ Tát Tượng (Di Lặc). 


mindfulness and 


Thirty offences which require explanation 

and punishment for the offenders is sixfy- 

day room retenfion: Tam Thập Giới Xả Đọa 

Tỳ Kheo N—Tam Thập Giới Xả Đọa Tỳ Kheo 

Tăng —See Nissaggiya-pacittiya. 

Thirty-seven aids to enlightenment: Ba mươi 

bảy phẩm trợ đạo—Thirty-seven Elements of the 

Path of enlightenment: 

(@)_ Four Points of Mindfulness: Smrityupasthana 
(skÐ)—Tứ Niệm Xứ —Four stages of memory 
or four subJects of reflection (four obJects of 
meditation). The Buddha called mindfulness 
the one way to the elimination of afflictions. 
He said that the mind ¡s the root of all virtues. 
Therefore, the most imporfant thing for any 
Buddhist 1s to discipline the mind—Đức Phật 
gọi chánh niệm là cách duy nhất để loại bỏ 
phiền não. Ngài nói rằng tâm là gốc rễ của 
mọi công đức. Vì thế chuyện quan trọng nhất 
cho bất cứ Phật tử nào là phải rèn luyện tâm 
ý của mình. 

1) Quán thân bất tịnh: Kaya (skt)——Mindfulness 
of the unclean body. 

2) Quán thọ thị khổ: Vedana (skt)——Mindfulness 
of all feelings are painful. 

3) Quán thường: Cita  (skt— 
Mindfulness of the mind or though( 1s 
transcIent or Impermanent. 

4) Quán pháp vô ngã: (skÙ—— 

Mindfulness of the Dharma 1s without-self. 

Four Right Efforts: Samyakprahana (skt)—Tứ 

Chánh Cần—Four proper lines of exertion: 

l1) Efforts to eliminate existng bad states (to 
uproot evils that have already been put in 
action): Tinh cần tận diệt các điều xấu ác đã 


tâm vô 


Dharma 


qI) 


sanh. 

2) Efforts to prevent future arsing of bad sfates 
(to keep down evils that have not yet been 
done): Tinh cần ngăn ngừa những điều xấu ác 
chưa phát sanh. 

3) Efforts to foster good states (to do goods that 
have not yet been done): Tinh cần nuôi dưỡng 
và làm phát sanh những điều tốt chưa sanh. 

4) Efforts to further develop existing good states 
(to make goods already done grow ever 
stronger): Tinh cần tiếp tục phát triển những 
điều tốt đã sanh. 


4887 


(IDFour Bases of Psychic Powers: Riddhipada 
(sk) —Tứ Như Ý Túc—Four Sfeps towards 
supernatural pOW€F (four Strong 
determinations to atfain supernatural powers 
by means of concentration): 

l) Power of Desire: Chanda (sk)—Dục Như Ý 
Túc. 

2) Power of Effort: Virya (skt—Tinh Tấn Như 
Ý Túc. 

3) Power of Concentraton or Thought: Citta 
(sk)——Nhất Tâm Như Ý Túc. 

4 Power of Contemplaion or Reflection: 
Mimamsa (skt—Quán Như Ý Túc. 

V)FEive Spiritual Facultes or five controlling 
principles: Panca-indriyani (skÐ——Ngũ Căn: 

1) Faculty ofFatith: Sraddha (skt)—Tín Căn. 

2) Faculty of Perseverance, or Effort, or 
Energy: Virya (sk)—Tấn Căn. 

3) Faculty of Mindfulness: Smriti (skt)—Niệm 
Căn 

4) Faculty of Concentraton: Samadhi (skt— 
Định Căn. 

53) Faculty of Precise Awareness or Wisdom: 
Prajna (skÙ—Huệ Căn. 

(V) Eive Spmritual Powers: Pancabalani (skt)— 
Ngũ Lực ——Năm năng lực cũng giống như ngũ 
căn, lực nầy được xem như là một loại 
nguyên lý mà nhờ đó lực kia được biểu 
hiện—The five powers which are the same as 
the five Indriyas; the one Is conceived as a 
sort of principle by whiích the other 1s 
manifested: 

1) Power ofFaith: Tín Lực. 

2) Power ofEffort: Tấn Lực. 

3) Power of Mindfulness: Niệm Lực 

4) Power of Concentration: Định Lực 

53) Power of Wisdom: Huệ Lực. 

(VDSeven Branches of Enlightenment: Sapta- 
bodhyanga (skr)—Thất Giác Chi, bẩy yếu tố 
đưa đến sự giác ngộ—Seven degree of 
enliphtenment, or seven factors leading to 
enliphtenment: 

l1) Discernment: Dharmapravicaya (skt——Trạch 
Pháp—A discerning Jjudgment for the right 
doctrine—Một phán đoán rõ ràng về học 
thuyết đúng đắn. 

2) Diligence or energy: Virya (skt}—Tinh Tấn. 

3) Joy or Joyfulness: Priti (skt—Hỷ Lạc. 





4) Allevilalon or repose: Prasrabdhi (skt—— 
Khinh An. 

5) Mindfulness: Smriti (skt)——Niệm. 

6) Concentration: Samadhi (skt)—Định. 

7) Detachment or equanimity: Upeksha (skÐ—— 
Xả. 

(VIDEightfold Right Path: Angikamarga (skÐ—— 
Bát Chánh Đạo —The eight Noble Paths of 
rIphteousness. 

I) Right Insight or right view: Samyagdrisht 
(sk)—Chánh Kiến hay cái thấy đúng đắn. 

2) Right Thouph or ripht thinking: Kalpa (skt)— 
Chánh Tư Duy hay sự suy nghĩ đúng đắn. 

3) Right Speech: Vag (sk)—Chánh Ngữ hay sự 
nói năng đúng đắn. 

4) Riph(t Acton or riph( conduct: Karmanfa 
(sk)—Chánh Nghiệp hay sự hành xử đúng 
đắn. 

53) Right Livelihood: Jiva (sk)—Chánh Mạng 
hay sự sinh hoạt đúng đắn. 

6)_ Right Effort:Vyayama (sk)—Chánh Tinh Tấn 
hay sự nỗ lực đúng đắn. 


7) Riph(t Recollection: Smrii (skÐ—Chánh 
Niệm hay sự tưởng niệm đúng đắn. 
8) Ripht Mediaton: Samadhi (skt—Chánh 


Định hay cái tâm được thiền tập định tỉnh. 
Thirty seven conditfions leading to bodhi or 
Buddhahood: Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo—Ba 
mươi bảy phẩm dẫn tới giác ngộ và quả vị Phật— 
See Thirty Seven Aids to Enlightenmer. 

Thirty seven limbs of Enlightenment: Tam 
Thập Thất phẩm trợ đạo——The thirty-seven limbs 
of Enliphtenment are classified under seven 
groups—Ba mươi bảy phẩm trợ đạo phân làm bảy 
nhóm: 

1) Four mindfulnesses: 

Niệm Xứ. 

2) Four right efforts: Sammappadanna (p)—Tứ 

Chánh Cần. 

3) Four roads to supernatural powers: Iddhipada 

(p)—Tứ Như Ý Túc. 

4) Five controlling faculties: Indriya (p)—Ngũ 

Căn. 

5) FIve powers: Baja (p)—Ngũ Lực. 
6) Seven limbs of Enlightenment: Bojjhanga 

(p)— Thất Bồ Đề Phần. 

7) The Noble Eightfold Path: Atthangika-magga 

(p)—Bát Thánh Đạo. 


Satipatthana (p)—Tứ 


4888 


** For more Information, please see Thirty- 
Seven Aids to Enlightenment. 

Thirty stanzas of Yogàcàra doctrine: 

Trimˆsatika (p)—Trim”sika (sk—Duy Thức Tam 

Thập Tụng (30 bài tụng về Duy Thức). 

Thirty-three-fold heavens: Ba mươi ba tầng 

trờ —Heaven of the thirty-three. 

Thirty-three øods: Ba mươi ba vị trời trên đỉnh 

Tu Di—The thirty-three gods who live on the 

summit of Mount Meru—See Trayastrimsa. 

Thirty-two auspicious marks: 

Dvatrimsadvaralakshana (skÐ—Tam Thập Nhị 

Hảo Tướng Của Phật. 

(Œ) Thrity two forms of Sakyamuni Buddha or 
thirty-two characteristic physiological marks 
which attribute a natural reward for a specIfic 
kind of good karma the Buddha creates 
during many past lives—Ba mươi hai tướng 
tốt của Phật hiện lên do thiện nghiệp từ nhiều 
đời trước: 

1) Level and full feet: Bàn chân bằng thẳng. 

2) Thousand-spoke wheel-sign on each of his 
feet: Chỉ dưới bàn chân có ngàn cái xoáy trôn 
ốc như hình cả ngàn cây căm bánh xe. 

3) Long slander fingers: Ngón tay dài, đầu ngón 
nhỏ và nhọn. 

4) Pliant (soft supple) hands and feet: Tay chân 
đều mềm dịu. 

53 Toes and fingers finely webbed: Fine 
webbing lacing his fingers and toes—Trong 
kẻ tay kẻ chân có da mỏng như lưới giăng. 

6) Full-sized heels: Well set and even heels— 
Gót chân đầy đặn. 

7) Arched top feet: Arched insteps—Trên bàn 
chân nổi cao đầy đặn. 

8) Thighs like a royal stag: Bắp vế tròn như bắp 
chuối. 

9) Hand reaching below 
graceful hands 
knees—Khi đứng hai tay dài quá đầu gối. 

10) _Well-retracted male organ: Nam căn ẩn kính. 

11) Height and stretch or arms equal: Thân hình 
cao lớn và cân phân. 

12) Every hair-root dark colored: Imperial blue 
hair roots—Lỗ chân lông thường ánh ra sắc 
xanh. 

13) Body hair graceful and curly (curls upward): 
Lông trên mình uốn lên trên. 





the knees: Long 


which reach below the 


14) Golden-hued body: Body of the color of true 
gold—Thân thể sáng chói như vàng kim. 

15) Ten-foot halo around him—Ten foot aura 
encircling him: Quanh mình thường có hào 
quang chiếu ra một tầm. 

16) Solf smooth skin: Da mỏng và mịn. 

17) Two soles, two palms, two shoulders, and 
crown well-rounded (distinctive and full): 
Lòng bàn chân, bàn tay, hai vai và trên đỉnh, 
bảy chổ ấy đều đầy đặn. 

18) Below armpits well-filled: Hai nách đầy đặn. 

19) Lion-shaped body: Upper torso like that of a 
royal lion—Thân thể oai nghiêm như sư tử. 

20) Erect and upright body: Thân thể ngay thẳng. 

2l) Full and round shoulders like a Banyan tree: 
Hai vai tròn trịa cân phân. 

22) Forty teeth: Bốn mươi cái răng. 

23) Teeth white even and close: Răng trắng, 
trong, đều và khít nhau. 

24) Four canine teeth pure white: Bốn răng cửa 


lớn hơn. 
25) Lion-jawed: Gò má nổi cao như hai mép của 
sư tỬ. 


26) Saliva improving the taste of all food: Nước 
miếng đủ chất thơm ngon. 

27) Tongue long and broad (vast): Lưỡi rộng dài, 
mềm mỏng, khi le ra đến chân tóc. 

28) Volce deep and 
Brahma-pure sounds: Giọng nói thanh nhã 
nghe xa, như giọng nói của Đức Phạm Thiên. 

29) Eyes deep (violet) blue: Mắt xanh biếc. 

30) Eye lashes like a royal bull: Lông nheo dài. 

3l) A white urna or curl between the eybrows 
emiting light: Có chòm lông trắng thường 
chiếu sáng giữa hai chân mày. 

32) An usnisa or fleshy protuberance on the 
crown: Thịt nổi cao trên đỉnh đầu như buối 


resonant which emits 


tóc. 

The Buddhas  teachings thirty-two 

characteristic physiological marks ¡in the 

Flower Adornment Sutra—Những lời Đức 

Phật dạy về hảo tướng trong kinh Hoa 

Nghiêm: 

*.. Subhutl, what do you think, can the Tathagata 
be seen by his physical marks?—Này ông Tu 
Bồ Đề, ông nghĩ thế nào, Như Lai có thể 
được nhìn qua hảo tướng hay không? 


qI) 


on 


4889 


* No, World Honored One, the Tathagata 
cannot be seen by his physical marks. Anh 
why? It 1s because the physical marks are 
spoken of by the Tathagata as no physical 
marks—Bạch Đức Thế Tôn, không thể nào 
nhìn Như Lai bằng hảo tướng. Tại sao? Vì 
Như Lai đã nói hảo tướng không phải là hảo 
tướng (sắc tức vị không). 

*_ Then the Buddha said to Subhuti, “All with 
marks 1s empty and false. If you can see all 


marks as no marks, then you see the 
Tathagata.”—Đoạn Đức Phật nói với Tu Bồ 





Đề, “Chư tướng đều là hư vọng. Nếu ông 
thấy tướng không tướng tức là ông thấy Như 
Lai vậy.” 

*.. Subhutl, what do you think, can the Tathagata 
be seen by means of the Thirty-two Marks?— 
—Này ông Tu Bồ Đề, ông nghĩ thế nào, Như 
Lai có thể được nhìn qua 32 hảo tướng hay 
không? 

* No, World Honored One, the Tathagata 
cannot be seen by means of the Thirty-two 
Marks. Anh why? It is because the Thirty-two 
Marks are spoken of by the Tathagata as no 
Thirty-two Marks—Bạch Đức Thế Tôn, 
không thể nào nhìn Như Lai bằng 32 hảo 
tướng. Tại sao? Vì Như Lai đã nói 32 hảo 
tướng tức thị không phải là 32 hảo tướng. 

Thirty-two forms of Sakyamuni Buddha: 

Tam Thập Nhị Hảo Tướng Của Phật—See Thirty- 

fwOo auspIcIous marks. 

Thirty-two marks of perfecfion: 

Dvatrimshadvara-lakshana (sk—Tam Thập Nhị 

Hảo Tướng Của Phật —Ba mươi hai tướng tốt của 

Đức Phật —See Thirty-two auspicious marks and 

Dvatrimshadvara-Lakshana. 

Thirty-two response bodies: Tam Thập Nhị 

Ứng Thân—According to The Surangama Sutra, 

book Six, Avalokitesvara Bodhisattva vowed 1n 

front of the Buddha about his thirty-two response 
bodies as follows: “World Honored One, because 

I served and made offerings to the Thus Come 

One, Kuan Yin, I received from that Thus Come 

One a transmission of the vajra samadhi of all 

being like an illusion as one becomes permeated 

with hearing and cultivates hearing. Because I 

gained a power of compasslon Iidentical with that 

of all Buddhas, the Thus Come Ones, I became 


accomplished In thirty-two response-bodies and 
entered all lands.” The wonderful purity of thirty- 
two_ response-bodies, by which one enfters into all 
lands and accomplishes self-mastery by means of 
samadhi of becoming permeated with hearing and 
cultivatng hearing and by means of the 
miraculous strength of effortlessness—Theo Kinh 
Thủ Lăng Nghiêm, quyển Sáu, Đức Quán Thế 
Âm Bồ Tát đã bạch trước Phật về ba mươi hai 
ứng thân của ngài như sau: “Bạch Thế Tôn! Bởi 
tôi cúng dường Đức Quán Thế Âm Như Lai, nhờ 
Phật dạy bảo cho tôi tu pháp “Như huyễn văn 
huân văn tu kim cương tam muội' với Phật đồng 
một từ lực, khiến tôi thân thành 32 ứng, vào các 
quốc độ.” Ba mươi hai ứng thân diệu tịnh, vào các 
quốc độ, đều do các pháp tam muội văn huân, 
văn tu, sức nhiệm mầu hình như không làm gì, tùy 
duyên ứng cảm, tự tại thành tựu. 

1) Tí there are Bodhisattvas who enter samadhi 
and vigorously cultivate the extinction of 
outflows, who have superlor understanding 
and manifest perfected penetration, Ï wiIll 
appear in the body of a Buddha and speak 
Dharma for them, causing them to affain 
liberation: Nếu có Bồ Tát vào tam ma địa, 
tinh tấn tu vô lậu, mà muốn được thành tựu, 
tôi sẽ hiện Phật thân vì họ nói pháp, khiến họ 
được giải thoát. 

2) If there those who are studying, who are 
tranqguil and have wonderful clarity, who are 
superior and miraculous 
perfection, I will appear before them in the 
body of a solitarly enliphtened one and 
speak Dharma for them, causing them to 
attain liberation: Nếu có hàng hữu học cầu 


and manifest 


đạo tịch tịnh diệu minh, mà muốn được thành 
tựu, tôi sẽ hiện thân độc giác, vì họ nói pháp 
khiến họ được giải thoát. 

3) Ifthere are those who are studying, who have 
severed the twelve causal conditions, and, 
having severed the condiions, reveal a 
supreme nature, and who are superior and 
wonderful and manifest perfection, I will 
appear before them ¡in the body of one 
enlightened to conditions and speak Dharma 
for them, causing them to attain liberation: 
Nếu có hàng hữu học cầu đoạn 12 nhân 
duyên, các duyên đoạn, thắng tính hiện ra 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


4890 


tròn đầy, tôi sẽ hiện thân Duyên Giác trước 
những người đó nói pháp, khiến họ được giải 
thoát. 

Tf there are those who are studying, who have 
attained the emptiness of the four truths, and 
cultivating the Way, have entered extinction, 
and have a superilor nature and manIfest 
perfection, I will appear before them ïn the 
body of a Sound-Hearer and speak Dharma 
for them, causing them to attain liberation: 
Nếu có hàng hữu học cầu chứng tính không 
của tứ đế, tu đạo nhập diệt, thắng tính hiện ra 
tròn đầy, tôi sẽ hiện thân Thanh Văn trước 
những người đó nói pháp, khiến họ được giải 
thoát. 

If there are living beings who wish to have 
theirr minds be clear and awakened, who do 
not engasøe in mundane desires and wish to 
pur1fy thetr bodies, I wIll appear before them 
in the body of a Brahma King and speak 
Dharma for them, causing them to affain 
liberation: Nếu có chúng sanh nào tỏ biết 
lòng dâm dục, không phạm tới bụi nhơ của 
dâm dục, thân trở nên thanh tịnh, tôi sẽ hiện 
thân Phạm Thiên trước những người đó nói 
pháp, khiến họ được giải thoát. 

If there are living beings who wish to be the 
Heavenly Lord, leader of Heavenly beings, I 
will appear before them ¡1m the body of a 
Shakra and speak Dharma for them, enabling 
them to accomplish their wish: Nếu có chúng 
sanh muốn làm Thiên Chủ thống lĩnh chư 
Thiên, tôi sẽ hiện thân Đế Thích trước những 
người đó nói pháp, khiến họ được thành tựu. 
If living beings wish to attain physical self- 
mastery and to roam throughout the ten 
directions, [ will appear before them ¡In the 
body of. a god from the Heaven of Self- 
Mastery and speak Dharma them, 
enabling them to accomplish their wish: Nếu 
có chúng sanh muốn được thân Tự Tại bay đi 
chơi mười phương, tôi sẽ hiện thân Trời Tự 
Tại nói pháp, khiến họ được thành tựu. 

If there are living beings who wish to attain 
physical self-mastery and fly through space, 
wIll appear before them ¡in the body of a god 
from the Heaven of Great Self-Mastery and 
speak Dharma for them, enabling them to 


for 


9) 


10 


II 


12 


13 


`=< 


~ 


` 


`= 


accomplish their wish: Nếu có chúng sanh 
muốn được Tự Tại bay đi giữa hư không, tôi 
sẽ hiện thân Trới Đại Tự Tại trước những 
người đó nói pháp, khiến họ được thành tựu. 
lf there are living beings who are fond of 
ruling over ghosts and spirits In order to 
rescue and protect their country, Ï wIll appear 
before them ¡in the body of a great Heavenly 
General speak_ Dharma them, 
enabling them to accomplish their wish: Nếu 
có chúng sanh muốn thống lĩnh các quỷ thần, 
cứu họ các cõi nước, tôi sẽ hiện thân Trời Đại 
Tướng Quân trước những người đó nói pháp, 
khiến họ được thành tựu. 

If there are living beings who like to govern 
the world in order to protect living beings, Ï 
will appear before them In the body of one of 
the Four Heavenly Kings and speak Dharma 
for them, enabling them to accomplish theIr 
wish: Nếu có chúng sanh muốn thống lĩnh thế 
giới, bảo hộ chúng sanh, tội sẽ hiện thân Tứ 
Thiên Vương trước những người đó nói pháp, 
khiến họ được thành tựu. 

lf there are living beings who enjoy being 
bon 1m the Heavenly palaces and to 
command ghosts and spirits, Ï will appear 
before them In the body of a Prince from the 
kingdoms of the Four Heavenly Kings and 
speak Dharma for them, enabling them to 
accomplish their wish: Nếu có chúng sanh 
muốn sinh về cung Trời, sai khiến quỷ thần, 
tôi sẽ hiện thân Thái Tử của Tứ Thiên Vương 
trước những người đó nói pháp, khiến họ 
được thành tựu. 

If there are living beings who would like to 
be kings of people, I wIll appear before them 
in the body of a human king and speak 
Dharma them,  enabling 
accomplish their wish: Nếu có chúng sanh ưa 
làm vua cõi người, tôi sẽ hiện thân Nhân 
Vương trước những người đó nói pháp, khiến 
họ được thành tựu. 

If there are living beings who enjoy being 
heads of households, whom those of the 
world venerate and yield to, Ï will appear 
before them 1n the body of an elder and speak 
Dharma them,  enabling 
accomplish their wish: Nếu có chúng sanh ưa 


and for 


for them to 


for them to 


14 


15 


16 


17 


18 


` 


` 


` 


~ 


`=< 


4891 


làm chủ các dòng quí tộc, được mọi người tôn 
nhường, tôi sẽ hiện thân Trưởng Giả trước 
những người đó nói pháp, khiến họ được 
thành tựu. 

If there are living beings who delipht in 
discussing the and who keep 
themselves lofty and pure, Í will appear 
before them ¡in the body of an upasaka and 
speak Dharma for them, enabling them to 
accomplish their wish: Nếu có chúng sanh ưa 
nói chuyện đạo lý, sống đời trong sạch, tôi sẽ 
hiện thân Cư Sĩ trước những người đó nói 
pháp, khiến họ được thành tựu. 
lIf there are living beings 
øoverning the country and who can handle 
maffers of sfate decisively, I will appear 
before them in the body of an official and 
speak Dharma for them, enabling them to 
accomplish their wish: Nếu có chúng sanh ưa 
quần trị quốc độ, coi công việc bang ấp, tôi 
sẽ hiện thân Tể Quan trước những người đó 
nói pháp, khiến họ được thành tựu. 

If there are living beings who like reckoning 
and Incanfation and who wish to guard and 
protect themselves, I will appear before them 
1n the body of a Brahman and speak Dharma 
for them, enabling them to accomplish theIr 
wish: Nếu có chúng sanh ưa thuật số, thích 
triết lý, tôi sẽ hiện thân Bà La Môn trước 
những người đó nói pháp, khiến họ được 
thành tựu. 

lf there are men who want to leave the home- 
lie and uphold the precepts and rules, [ will 
appear before them ¡n the body of a Bhikshu 
and speak Dharma for them, enabling them to 
accomplish their wish: Nếu có vị nam tử nào 
ưa học pháp xuất gia, giữ gìn giới luật, tôi sẽ 
hiện thân Tỳ Kheo trước những người đó nói 
pháp, khiến họ được thành tựu. 

lf there are women who would like to leave 
the home-life and hold the pure precepts, Ï 
will appear before them ¡1m the body of a 
Bhikshun and speak Dharma for them, 
enabling them to accomplish their wish: Nếu 
có vị nữ nhân nào ưa học pháp xuất gia, giữ 
gìn giới cấm, tôi sẽ hiện thân Tỳ Kheo Ni 
trước những người đó nói pháp, khiến họ 
được thành tựu. 


classIcs 


who enjoy 


19) ]f there are men who want to uphold the five 


20 


21 


22 


23 


24 


`=< 


~ 


` 


` 


` 


precepts, I[ will appear before them in the 
body of an upasaka and speak Dharma for 
them, enabling them to accomplish their wish: 
Nếu có vị thiện nam nào muốn giữ năm giới, 
tôi sẽ hiện thân cư sĩ trước những người đó 
nói pháp, khiến họ được thành tựu. 

lí there are women who wish to base 
themselves In the five precepts, I wIll appear 
before them In the body of an upasika and 
speak Dharma for them, enabling them to 
accomplish their wish: Nếu có vị nữ nhân nào 
muốn giữ năm giới, tôi sẽ hiện thân nữ cư sĩ 
trước những người đó nói pháp, khiến họ 
được thành tựu. 

lf there are women who govern Internal 
affatrs of household or country, I wIll appear 
before them ¡n the body of a queen, first 
lady, or noblewoman and speak Dharma for 
them, enabling them to accomplish their wish: 
Nếu có người đàn bà nào muốn lập thân cầm 
quyền trong gia đình, tôi sẽ hiện thân nữ chủ, 
phu nhân, mệnh phụ, đại gia trước những 
người đó nói pháp, khiến họ được thành tựu. 
If there are virgin lads, I will appear before 
them in the body of a pure youth and speak 
Dharma them,  enabling 
accomplish their wish: Nếu có chúng sanh 
nào muốn giữ trong sạch, không từng dâm 
dục, tôi sẽ hiện thân đồng nam trước những 
người đó nói pháp, khiến họ được thành tựu. 
lf there are maidens who want to remain 
virgins and do not wish to marry, [ will appear 
before them ¡In the body of a gracious lady 
and speak Dharma for them, enabling them to 
accomplish their wish: Nếu có người con gái 
nào muốn giữ mãi trinh tiết, tôi sẽ hiện thân 
đồng nữ trước những người đó nói pháp, 
khiến họ được thành tựu. 

If there are Heavenly beings who wish to 
escape their Heavenly destiny, I will appear 
before them 1n the body of a god and speak 
Dharma them,  enabling 
accomplish their wish: Nếu có vị Trời nào 
thích ra khỏi cảnh Trời, tôi sẽ hiện thân Trời, 
vì những vị đó nói pháp, khiến họ được thành 
tựu. 


for them to 


for them to 


4892 


25) ]í there are dragons who want to quit their lot 
of being dragons, I[ wIll appear before them 1n 
the body of a dragon and speak Dharma for 
them, enabling them to accomplish their wIsh: 
Nếu có vị Rồng nào thích ra khỏi loài đó, tôi 
sẽ hiện thân Rồng mà nói pháp, khiến họ 
được thành tựu. 

If there are Yakshas who want to get out of 
their present fate, I will appear before them 
in the body of a Yaksha and speak Dharma 
for them, enabling them to accomplish theIr 
wish: Nếu có loài Dược Xoa nào muốn ra 


26 


` 


khỏi loài ấy, tôi sẽ hiện thân Dược Xoa mà 
nói pháp, khiến họ được thành tựu. 

If there are Gandharvas who wish to be freed 
from their destiny, Ï wIll appear before them 
in the body of a Gandharva and speak 
Dharma for them, enabling them to 
accomplish their wish: Nếu có loài Càn Thát 
Bà nào muốn ra khỏi loài ấy, tôi sẽ hiện thân 
Càn Thát Bà nói pháp, khiến họ được thành 
tựu. 

If there are Asuras who wish to be liberated 
from therr destiny, I will appear before them 
1n the body of an Asura and speak Dharma for 
them, enabling them to accomplish their wIsh: 
Nếu có vị A Tu La nào muốn ra khỏi loài ấy, 
tôi sẽ hiện thân A Tu La nói pháp, khiến họ 
được thành tựu. 

If there are Kinnaras who wish to transcend 
therr fate, I will appear before them ¡In the 
body of a Kinnara and speak Dharma for 
them, enabling them to accomplish their wIsh: 
Nếu có vị Khẩn Na La nào muốn ra khỏi loài 
ấy, tôi sẽ hiện thân Khẩn Na La nói pháp, 
khiến họ được thành tựu. 

If there are Mahoragas who wish to be freed 
from their destiny, I will appear before them 
1n the body of a Mahoraga and speak Dharma 
for them, enabling them to accomplish theIr 
wish: Nếu có vị Ma Hầu La Già nào muốn ra 
khỏi loài ấy, tôi sẽ hiện thân Ma Hầu La Già 
nói pháp, khiến họ được thành tựu. 

If there are living beings who like being 
people and want to continue to be people, I 
will appear before them ¡1m the body of a 
person and speak Dharma for them, enabling 
them to accomplish their wish: Nếu có người 


27 


~ 


28 


`= 


29 


` 


30) 


31 


`~ 


ưa ở cõi người, tôi sẽ hiện thân người nói 
pháp, khiến họ được thành tựu. 
If there are non-humans, whether with form 
or without form, whether with thought or 
without thought, who long to be freed from 
therr destiny, I will appear before them In a 
body like therrs and speak Dharma for them, 
enabling them to accomplish their wish: Nếu 
có loài không phải người, hoặc hữu hình, 
hoặc vô hình, hoặc có tưởng, hoặc không 
tưởng, muốn thoát khỏi cõi của họ, tôi sẽ 
hiện giống họ mà nói pháp, khiến họ được 
thành tựu. 

Thirty ftypes of impure giving: Tam Thập 

Chủng Bất Tịnh Bố Thí —According to Venerable 

Thích Hải Quang ¡in Letters To Buddhist 

Followers, there are thirty types of giving that are 

not pure that the givers will neither gain merits, 

nor will they be called “People who give out of 
the goodness of their hearts”—Theo Thương Tọa 

Thích Hải Quang trong Thơ Gửi Người Học Phật, 

có ba mươi loại bất tịnh bố thí, mà người thí 

chẳng được phước, cũng chẳng được gọi là “Hảo 

Tâm Bố Thí Nhân”. 

l) Give while having delusional and chaotic 
views: Thấy biết điên đảo mà bố thí—This is 
similar to giving to “ghosts,” so people wIll 
no longer bother them. Otherwise, there 1s not 
an ounce of compassion. This also indicates 
people who give depending on their moods, 
meaning !f they are happy they wIll gIve, If 
they are sad they will not give, or they may 
ask for 1t back, or going as far as Insulting 
people while In the process of øgivine——Tức 
là bố thí theo kiểu thí cô hồn, mong người 
nhận rồi đi cho khuất mắt, chứ kỳ thật chẳng 
có lòng thương xót chi cả. Hoặc là bố thí tùy 
hứng, nghĩa là vui thì cho, buồn thì không 
cho, thậm chí còn đòi lại những gì đã cho, 
hoặc chưởi bới, vân vân. 

2) Give to refurn a favor, or fo even out a past 
favor: Bố thí vì báo ân: Tức là trước kia đã lỡ 
mang ơn người đó rồi nên bây giờ bố thí lại 
như trừ nợ. 

3) Give without having any compassion: Bố thí 
mà chẳng có lòng thương—Tức là bố thí theo 
kiểu ném liệng vào mặt người. 


32 


` 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10) 


4893 


Give because of form desire: Bố thí vì sắc 
dục —-This 1s seeing an individual who 1s 
beautiful, and so one pretends to give in hope 
Of gaining sexual relations with that person or 
give In hope of winning that person as a 
spouse—Tức là thấy người đàn bà hay đàn 
ông có sắc đẹp nên khởi tâm tà dục, muốn 
giả bộ bố thí để lấy lòng trước, để sau nầy có 
thể thỏa mãn được dục tâm của mình. 

Give and then make threats: Hoặc mưu đổ đe 
dọa người mà bế thí —Make bribes to a 
person the  person with 
“blackmail,” so the individual will not dare øo 
to the authorities—Tức là bố thí trước rồi 
hăm dọa sau với ý đồ gài bẫy để hối lộ, làm 
cho người nhận phải sợ mà làm thinh không 
dám tố cáo những điều sai quấy của mình 
trước pháp luật. 

Use poisonous foods to give to someone with 
the purpose to murder that person: Đem đồ ăn 
có độc ra mà bố thí với mục đích giết hại 
người. 

Use knives, dagsers, weapons, guns, tanks, 
bombs, bullets, etc, I.e., military assistance: 
Đem dao gậy, binh khí, súng ống, bom đạn ra 
mà bố thí, như viện trợ về quân sự. 

Give because of praises: Vì được khen ngợi 
mà bố thí, tức là bố thí để cầu danh và muốn 
được tiếng tăm khen tặng. 

Give because someone has a marvelous 
voice: Vì ca hát mà bố thí: Thấy ca sĩ đẹp, 
hát hay mà bố thí để cầu thân, chớ còn xấu 
xa và hát dở thì không thèm cho một xu. 

Give by basing on someones physical 
characteristics: Vì xem tướng mà bố thí— 
These are people who have the unique ability 
to foretell someone”s future based on their 
physical characteristics. Thus, they may see 
Ssomeone as beIng poor now but that person”s 
future 1s promising, so they gø1ve now In order 
to win that person over, hoping In the future 
that Iindividual will remember them—Tức là 
mình biết tướng, thấy kẻ đó bây giờ tuy còn 
nghèo, nhưng về sau nầy sẽ trở thành người 
giàu sang quyển quý, nên bây giờ làm bộ bố 
thí, trước để lấy lòng, hầu cầu lợi lộc cho 
mình về sau nầy. 


or threaten 


11) 


12) 


13) 


14) 


15) 


16) 


17) 


18) 


Give in hope of winning someone”s 
friendship: Vì muốn kết bạn mà bố thí. 

Give In hope to learn the tricks of the trade: 
These are people who realize a person's 
talents despite the fact such a person 1s of 
“lower sfafus,” so they pretend to give and 
befriend such an ¡individual hoping to steal 
that person”s Ideas to benefit themselves—Vì 
học nghề mà bố thí. Thấy người ấy tuy nghèo 
nhưng cò nghề hay trong tay, muốn cầu học 
nghề nên làm bộ bố thí để lấy thiện cảm. 
Give but doubt 
retributions or not: These are people who 
gIive but are still skeptical whether their good 
deeds will bring them benefits in the future. 
Thịs 1s a fype of giving In hope of something 
in retun—Bố thí mà nghi ngờ là có quả báo 
hay không có quả báo. Tức là bố thí mà trong 
lòng còn nghi ngờ, do dự là không biết bố thí 
như vậy thì sau nầy có được hưởng quả báo 
tốt đẹp hay không. 

Give but only after Insulũng someone until 
gaining contentment: Trước mắng chửi cho hả 
hê rồi sau đó mới chịu bố thí. 

Give but thereafter begin having regrets, 
resentments, and angers: Bố thí rồi mà trong 
lòng bực bội, ghét tức và hối tiếc. 

Give and then say to the receivers, “in the 
future you will become servants, slaves, or 
varIlous animals such as buffaloes and horses 
to repay the debts you owe me.”: Bố thí rồi 
mà nói rằng các người thọ lãnh sau nầy sẽ 
phải làm thân trâu ngựa, súc vật, tôi tớ để 
đền trả lại cho mình. 

Give and then say In the future I will reap 
Øreat meriforlous retributions of wealth and 
luxury: Bố thí rồi mà nói rằng sau nầy mình 
sẽ được thọ phước báo, giàu sang lớn. 

Give out of fear of old age, sickness, and 
death: Meaning when they are young and 
healthy, the tought of giving never crosses 
their minds, but when they are old, weak, 
bedridden, afaid they will be condemned to 
hell or hungry ghost, only then are they 
willing to dispense their fortunes fO øIve, 
hoping to escape their potential fates—Già 
yếu đau bệnh nên sợ chết mà bố thí. Tức là 
khi còn trẻ đẹp mạnh khỏe thì không có tâm 


whether there will be 


19) 


20) 


21) 


22) 


23) 


4894 


bố thí, đến chừng già yếu, bệnh hoạn mới 
chịu xuất tiền ra bố thí. 

Give in hope of being known throughout the 
land as a “Great Benefactor.”: Bố thí mà 
muốn được nổi danh khắp mọi nơi rằng ta 
đây là một người đại thí chủ—Tức là bố thí 
chỉ muốn được nổi danh để hân hạnh, khoe 
của mà thôi chớ không có tâm từ bi, thương 
XÓI aI. 

Give because of Jealousy or to ridicule others: 
Hoặc ganh ghét ngạo nghễ mà bố thí—This is 
giving based on ulterior motives, such as “you 
only gave one, but I gave tens and thousands 
more` in order to ridicule 
Otherwise, any puUrIy Or 
compassion In this charitable act. This type of 
giving 1s to show off how much power and 
wealth one has over another person—Tức là 
các người chỉ bố thí có một, chớ ta đây bố thí 
gấp hai, ba lần hơn cho biết mặt, kỳ thật 
không có tâm thanh tịnh thương xót chi cả. 
Đây là loại bố thí vì muốn cạnh tranh sự giầu 
sang thế lực và hơn thua lẫn nhau mà thôi. 
Give because of fondness for wealth and 
notoriety: Hoặc ham mộ giàu sang, danh 
vọng mà bố thí —This refers to people who 
notice a family is wealthy and Iinfluential, so 
they pretend to give hoping to get to know or 
marry Into the family, such as buying gIfts, 
doïng favors, etc.—Tức là thấy gia đình người 
ta giàu có, danh vọng, quý phái nên làm bộ 
bố thí để cầu thân, cầu hôn, như tặng quà 
cáp, biếu xén, vân vân. 

Give in hope of marriage: Vì cầu hôn nhân 
mà bố thí —This refers to people who notice 
another family as having a boy or a girl who 
1S precIous, talented, but that family 1s poOor; 
thus, in wishing to marry the child 
husband or wife, these people pretend to ø1ve 
to the family to win the family over—Tức là 
thấy người ta có con gái hay con trai quý 
tướng, xinh đẹp, nhưng mà nghèo, muốn cưới 
về làm vợ làm chồng, nên làm bộ bố thí để 
lấy lòng. 

Give in hope of having a son or a daughter: 
Mong cầu được con trai, con gái mà bố thí— 
This refers to people who despite having 
wealth are not charitable people. As they get 


SOIm›cone. 


there 1s not 


aS a 


24) 


25) 


26) 


27) 


older but have no children or have all girls, 
but no boys, or all boys but no girls, only then 
are they willing to dispense their money to 
give. However, their øIving 1s not øenuine or 
arising from compassion because their only 
Infention 1s to pray to have a child—Tức là 
người tuy giàu có nhưng không có tâm bố thí, 
đến chừng lớn tuổi bị hiếm con, hoặc có toàn 
con trai, nay muốn con gái; hay toàn con gái, 
nay muốn con trai, nên mới chịu xuất tiền của 
ra bố thí, mục đích chỉ để cầu được con mà 
thôi, chớ không có thật lòng từ bi thương xót. 
Give in hope of being wealthy: Hoặc muốn 
cầu giàu sang mà bố thí —This refers to 
people who are already wealthy, so they gIve 
more In hope of being even richer——Tức là đã 
giàu rồi, lại còn muốn được giàu hơn nữa nên 
bố thí. 

Give In hope that 1f I give in this life, in the 
next life I will be rich: This 1s giving for self- 
benefit, calculating the loss and gain of this 
lie, the next life, and so forth—Hoặc suy 
nghĩ rằng kiếp nầy ta bố thí để kiếp sau được 
giàu sang mà bố thí. Tức là bố thí với ý định 
thủ lợi, có tính toán lời lỗ ở kiếp nầy, kiếp 
sau. 

Do not gIve to the poor, but spend all of oneˆ”s 
focus to gIve to the rich: This refers to people 
who show disrespect and have not the 
sliphtest compassion for those less fortunate, 
yet when they see wealthy and ¡influential 
people, they give readily ¡in hope of 
befriending these people— Thấy kẻ nghèo 
không bố thí, mà cứ chăm chỉ bố thí cho 
người giàu. Thấy kẻ nghèo đã không bố thì 
mà còn khi dễ, và chẳng có lòng thương xót. 
Give out of threats and coercion: Vì bị cưỡng 
ép, hăm dọa mà bế thí—This refers to people 
who are wealthy yet they refuse to give. Only 
when a more “powerful” person makes threats 
“1Ý you do not øIve, I wIll take your life, ` are 
they willing to give. Or 1Ý someone điscovers 
“hidden secrets” and forces them to ØIve, Or 
face the consequence of getfing repor(ed to 
the newspapers, magazines, etc. In fear of 
being exposed, these people then gIve as 
demanded by the opposition—Tức là người 
tuy giàu nhưng không chịu bố bố thí, bị kể 


4895 


“anh hùng nghĩa hiệp” nửa đêm phi thân đột 
nhập vào nhà hăm dọa: “Nếu không chịu bố 
thí thì ta sẽ giết chết,” hoặc là bị chúng nắm 
được chuyện bí mật riêng tư, dọa sẽ đăng 
báo, bêu xấu, vân vân, sợ quá nên bất đắc dĩ 
phải bố thí theo yêu sách của đối phương. 

Give for killing and harming: Vì giết hại mà 
bố thí —This refers to people who give to 
wicked and evil beings to win these people 
over and then later ask them to kill or harm 


28 


`= 


the enemy—Tức là bế thí cho kể ác nhân 
đặng lấy lòng mang ơn của nó, rồi sau đó sai 
nó đi giết hại kẻ thù của mình. 

Give while being under fire: Bố thí trong 
lửa—On the outside, they appear to be 
giving, but In the Inside the fire of anger 
rages on. Thus, this 1s referring to people who 
feel obligated or having no other choice but to 
give; otherwise there 1s not the slipghtest bit of 
compassion. Therefore as they give, they 
throw the giít in people's faces, Insulting 
them, etc.—Tức là ngoài mặt thì bố thí, chớ 
trong lòng thì đầy lửa giận. Ý nói chỉ bị bắt 
buộc, chớ không có lòng nhân từ, vừa cho 
vừa quăng ném vào mặt. 

Give in water of desire: Bố thí vì ái dục— 
This 1s giving in order to win the heart of 
someone beautiful hoping one day this act 
will lead to sexual gratification—Bố thí để 
lấy lòng người đẹp, hy vọng sau nầy có dịp 
thỏa mãn được tâm ái dục, tà dâm của mình. 
Thitatta (p): Self-controlled (a)—Tự kểm chế. 
Thiti (p): Stability—Sự ổn định. 

Thitika (p): Lasting (a)—Tồn tại. 

Thoka (p): Small (a)—Nhỏ. 

Thomas William Rhys Davids (1843-1922): 
Founder of the Pali Text Soclety and husband of 
Caroline A. F. Rhys Davids. Originally trained as 
a solicitor, but later he become ¡interested in Pali 
lieraturte during a court case he encountered 
the Ceylon Civil Service. He 
subsequently left the public service and devoted 
to the study of the Pali Canon. He 
founded the society in I88I, and in 1882 was 
appointed Professor of Pali at Ủniversity College, 
London. He produced a large volume of 
translatlons, crititcal editions, and independent 


29 


` 


30) 


while ¡n 


himself 


studies—Người sáng lập ra Hội Kinh Điển Pali, 
phu quân của bà Caroline A. F. Rhys Davids. Đầu 
tiên ông học làm luật sư, nhưng về sau ông trở 
nên thích thú với văn chương Pali trong một phiên 
tòa khi ông đang phục vụ Dân Sự tại Sri Lanka. 
Sau đó ông rời bổ nhiệm sở và cố công học kinh 
điển Pali. Ông sáng lập Hội Kinh Điển Pali vào 
năm 1881, và vào năm 1882 ông được bổ nhậm 
làm giảng sư tiếng Pali tại Đại Học Luân Đôn. 
Ông đã phiên dịch và xuất bản một số lớn kinh 
văn Pali cũng như những nghiên cứu độc lập 
khác—See Rhys Davids. 

Thong Bien Zen Master: Thiền sư Thông Biện 
(2-1134)—A Vietnamese Zen master from North 
Vietnam. He was a disciple of Zen master Viên 
Chiếu. He became the Dharma heir of the eighth 
generation of the Wu-Yun-T”ung Zen Sect. Later, 
he went to Thăng Long and stayed at Quốc Tự 
Temple with the name Trí Không. When he was 
old, he returned to Từ Liêm to stay at Phổ Minh 
Temple to preach Buddha Dharma. He always 
encouraged his disciples to recite the Lotus Sutra. 
He spent most of his life to revive and expand 
Buddhism In North Vietnam. He passed away in 
1134_—Thiển sư Việt Nam, quê ở Bắc Việt. Ngài 
là đệ tử của Thiển sư Viên Chiếu, và là Pháp tử 
đời thứ tám dòng Thiển Vô Ngôn Thông. Về sau, 
ngài tới Thăng Long và trụ tại chùa Quốc Tự với 
tên Trí Không. Lúc về già, ngài trở về Từ Liêm 
và trụ tại chùa Phổ Minh thuyết pháp. Ngài 
thường khuyến tấn đệ tử tụng kinh Pháp Hoa. Hầu 
hết cuộc đời, ngài chấn hưng và hoằng hóa tại 
Bắc Việt. Ngài thị tịch năm 1134. 

Thong Thien Zen Master: Thiền Sư Thông 
Thiền (?-1228)—A Vietnamese Zen master from 
An La, North Vietnam. He was a disciple of Zen 
master Thường Chiếu at Lục Tổ Temple. After he 
became the dharma heir of the thirteenth 
generation of the Wu-Yun-T”ung Zen Sect, he 
returned to his home town to revive and expand 
Buddhism there. He passed away in 1228—Thiển 
sư Việt Nam, quê ở An La, Bắc Việt. Ngài là đệ 
tử của Thiền sư Thường Chiếu tại chùa Lục Tổ. 
Sau khi trở thành pháp tử đời thứ 13 dòng Thiền 
Vô Ngôn Thông, ngài trở về làng cũ để chấn 
hưng và hoằng hóa Phật giáo cho đến khi ngài thị 
tịch vào năm 1228. 





4896 


Thong Vinh Zen Master: Thiền Sư Thông 
Vinh—A Viemamese Zen master from Hải 
Dương. He left home at his young age to go to 
Hàm Long Temple to become a monk. Later, he 
became a disciple of Most Venerable Phúc Điền. 
He was the Dharma heir of the 44” generation of 
the Linn-Chih Zen Sect. He spent most of his life 
to revive and expand Buddhism 1n North Vietnam. 
His whereabout and when he passed away were 
unknown—Zen Master Thông Vinh—Thiển sư 
Việt Nam, quê ở Hải Dương. Thuở nhỏ ngài xuất 
gia tại chùa Hàm Long. Về sau, ngài theo làm đệ 
tử Hòa Thượng Phúc Điền và trở thành Pháp tử 
đời 44 dòng Lâm Tế. Phần lớn cuộc đời ngài chấn 
hưng và hoằng hóa Phật giáo tại Bắc Việt. Ngài 
thị tịch hổi nào và ở đâu không ai biết. 

Thorn: Gai—Bed of thorns——Giường gai. 
Thorn of doubt: Nghi Thích (cái gai hay chướng 
ngại của nghi hoặc). 

Thorn of love: Ái thích The suffering of 
attachment which pierces like a thorn—Nỗi khổ 
đau vì luyến chấp nó đau nhói như bị gai đâm 
vậy. 

Thorough at(entfion: Như lý tác ý—See Four 
factors of Stream-Atfainment. 

Thorough doctrine and expression: Tông 
Thuyết Câu Thông —In doctrine and expression 
both thorough, a term applied to a great teacher—— 
Thông suốt cả tông chỉ và thuyết pháp của bậc 
đại sư (tông thông: thông hiểu tông chỉ hay tu tập 
thiển định giác ngộ triệt để; thuyết tông: thuyết 
pháp an nhiên tự tại). 

Thoroughfare: Thông Đồ —An open way that 
leads to nirvana—Con đường rộng mở (đưa đến 
Niết Bàn). 

Thorough knowledgc: 
understandinge—Liễu tri. 


Parljna (skÐ—Full 
Thorough penetrafion: Clear understanding— 
Liễu đạt. 

Thorough Study in the Three Religions: Tam 
Giáo Thông Khảo—A book composed by Zen 
master An Thiển, A Vietnamese famous Zen 
masfer In the early nineteenth century. The book 
was composed ¡in the middle of the nineteenth 
century. Probably printed im 1845. The book 
included three divisions—Bộ sách được biên soạn 
bởi An Thiển Thiển Sư, Thiền sư nổi tiếng của 


Việt Nam vào đầu thế kỷ thứ 19. Sách được biên 
soạn vào giữa thế kỷ thứ 19, có lẽ được in vào 
khoảng năm 1845. Sách gồm ba phần: 

(D Eirst volume: Buddhism—Quyển thứ nhất — 
Phật Giáo. 

l1) The travelin seeking the Buddha Dharma of 
Zen Master Tính Tuyển Trạm Công: Phụng 
Chiếu cầu pháp—Việc du học của Thiển sư 
Tính Tuyển Trạm Công. 

2) Sutras printed in Vietnam: Bản Quốc Thiền 
Môn Kinh Bản—Các bản kinh khắc ở Việt 
Nam. 

3) The beginning of Zen In Vietnam: Đại Nam 
Thiển Học Sơ Khởi —Khởi thủy Thiển học 
Việt Nam. 

4) Buddha stupas In Vietnam: Đại Nam Phật 
Tháp—Các tháp Phật ở Việt Nam. 

53) Wu-Yun-T”ung Zen Sect: Vô Ngôn Thông 
Truyền Pháp—Thiển phái Vô Ngôn Thông. 

6) Famous monks at the Royal Palace: Danh 
Trấn Triều Đình—Các cao Tăng nổi tiếng ở 
triều đình. 

7) Famous monks during the Tiền Lê Dynasty: 
Lê Triều Danh Đức—Các cao Tăng thời Tiền 
Lê. 

8) Famous monks during the Lý Dynasty: Lý 
Triều Danh Đức—Các cao Tăng thời nhà Lý. 

9) Famous monks during the Trần Dynasty: Trần 
Triều Danh Đức—Các cao Tăng đời Trần. 

10) Vinitarucil Zen Sect: Tỳ NI Đa Lưu Chi 
Truyền Pháp—Thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi. 

11) Thảo Đường Zen Sect: Tuyết Đậu Truyễển 
Pháp——Thiển phái Thảo Đường. 

12) Mystc things involving Vietnamese Zen 
masters throughout all dynasties: Những việc 
thần bí liên quan đến các Thiền sư Việt Nam 
qua các triều đại. 

13) Buddhist terms and mythological stories about 
Buddhism in China and Vietnam: Danh từ 
Phật học và các thần thoại Phật Giáo ở Trung 
Hoa và Việt Nam. 

(ISecond volume: Confucianism—Quyển thứ 
hai—Khổng Giáo. 

(HI) Third volume: Taoism—Quyển thứ ba—Lão 
Giáo. 


Thoroughily: Một cách tường tận. 


4897 


see 





Thoroughly know: To through—To 
understand—Liễu đạt (thông hiểu một cách tường 
tận). 

Though inferior, to thỉnk oneself equal to 

others (in religion): Như mạn. Đây là một trong 

tám loại mạn—This 1s one of the eight kinds of 
pride, mana, arrogance or self-conceit—See Eight 
kinds of pride or arrogance. 

Thought: Niệm—Tư tưởng—See Niệm, Tư 

Tưởng and Ý—Sát Niệm—A thought (90 ksana 

equal one finger-snap, 90” of a thought equal 

4.500” a minute). 

(A) Categories of thought—Phân loại niệm: 

e - Evil thoughis: Tư tưởng xấu xa. 

e  Pure thouphts: Tư tưởng thanh tịnh. 

(B) Three thoughts: Tam Tưởng—See Three 
thoughts. 

(C) Thought for resisting Mara-attacks and evil- 
promptings during the meditation: There are 
eipht lines of thought for resisting Mara- 

and evil-promptinnes during the 
meditaion—Có tám niệm giúp hành giả 
chống lại ma quân và những cám dỗ xấu ác 
trong lúc hành thiển—See Eight lines of 
thoupght, and Eight lines of thoupht for great 
men. 

(D) Samjna (skt)—Sanna (p)—Tưởng uẩn—See 
FIive Agpregations. 

Thought of almsgiving: Niệm Xả hay niệm 

thí —This 1s one of the eight lines of thought for 

resisting Mara-attacks and evil-promptings during 
the meditaton—Đây là một trong tám niệm giúp 
hành giả chống lại ma quân và những cám dỗ 





attacks 


xấu ác trong lúc hành thiểền—S§ee Eight lines of 
thoupht, and Eipht lines of thought for great men. 
Thought of the breathing: Niệm Tức hay niệm 
hơi thở —This is one of the eight lines of thought 
for resisting Mara-attacks and evil-promptings 
during the meditation—Đây là một trong tấm 
niệm giúp hành giả chống lại ma quân và những 
cám dỗ xấu ác trong lúc hành thiển—S§ee Eight 
lines of thought, and Eight lines of thought for 
øreat men. 

Thought of the Buddha: Niệm Phật —This ¡s 
one of the eight lines of thought for resisting 
Mara-attacks and evilpromptings during the 
meditation—Đây là một trong tấm niệm giúp 


hành giả chống lại ma quân và những cám dỗ 
xấu ác trong lúc hành thiển—See Eight lines of 
thought, and Eight lines of thought for great men. 
Thoughts of a Buddhist: Tư tưởng hay sự suy 
tư của người Phật tử. 
(A) The meanings of “Thoughts”—Nghĩa của Tư 
Tưởng: lIdeas of a Buddhistln the 
Satipatthana Sutra, the Buddha explained His 
Way of Enlightenment. Here, mental objects 
are mindfully examined and observed as they 
arise within. The task here 1s to be aware of 
the thoughts that arise and pass away within 
the mind. You must slowly understand the 
nature of thoughts. You must know how to 
make use of the good thoughts and avoid the 
danger of the harmful thoughts. Your thoughts 
need consfant watching If the mind 1s to be 
purified—Theo Kinh Satipatthana, Đức Phật 
đã trình bày sự tỉnh thức về con đường giác 
ngộ. Nơi đây đối tượng tinh thần được chú 
tâm thẩm tra và quan sát khi chúng phát sinh 
trong tâm. Nhiệm vụ ở đây là tỉnh thức về 
những tư tưởng sinh diệt trong tâm. Bạn sẽ từ 
từ hiểu rõ bản chất của những tư tưởng. Bạn 
phải biết cách làm sao sử dụng những tư 
tưởng thiện và tránh cái nguy hiểm của 
những tư tưởng có hại. Muốn thanh tịnh tâm 
thì tư tưởng của bạn lúc nào cũng cần được 
kiểm soát. 

Methods of mindfulness of thoughts and 

mental states—Phương Cách tỉnh thức về 

những Tư Tưởng——Mindfulness of Thoughts. 

1) To sit alone and concentrate the mind on the 
thoughts: Ngồi một mình tập trung tâm vào 
những tư tưởng. 

2) To watch the good thoughts and observe how 
they affect your mental state: Quan sát những 
tư tưởng thiện và ảnh hưởng tinh thần của 
chúng:. 

3) To watch the harmful thoughts and observe 
how they disturb your menfal state: Quan sát 
những tư tưởng có hại và thấy chúng làm tinh 
thần xáo trộn thế nào. 

4) Do not try to fipht with the thoughts, for the 
more you try to fipht them, the more you have 
to run with them: Đừng cố ý cưỡng lại những 
tư tưởng, vì càng cưỡng lại bạn càng phải 
chạy theo. 


(B 


` 


4898 


53) Simply observe the thoughts dispassionately 
and so create the opportunity to go beyond 
them. The moving beyond all thoughfs and 
knowledge bring peace, harmony, 
happiness. Simply observe these thoughts, 
you will slowly come to understand how to 
confrol evil thoughts and to encourage øood 
thoughts: Hãy quan sát những tư tưởng một 
cách vô tư và tạo cơ hội để vượt qua chúng. 
Sự chuyển động vượt qua tư tưởng và kiến 
thức mang lại an lạc, hòa hợp và hạnh phúc. 
Chỉ quan sát những tư tưởng, từ từ bạn sẽ 
hiểu được cách kiểm soát những tư tưởng tội 
lỗi và khuyến khích các tư tưởng thiện. 

6) In the course of your working day, try to 

your thinking process. Simply 
observe and do not identify with this process: 
Trong sinh hoạt hằng ngày, cố gắng quan sát 
tiến trình suy nghĩ của bạn. Chỉ quan sát chứ 
đừng đồng nhất với tiến trình. 

Thought of the commandments: Niệm Giới— 
This 1s one of the eight lines of thought for 
resistng Mara-attacks and evil-promptings during 
the meditaton—Đây là một trong tám niệm giúp 
hành giả chống lại ma quân và những cám dỗ 
xấu ác trong lúc hành thiển—See Eight lines of 
thoupht, and Eight lines of thought for great men. 

Thoughfs of the country”s welfare: Patriotism 

of the country's welfare—Quốc độ giác——Á¡ quốc 

hay nghĩ đến sự lợi ích của quốc gia—See Eight 
wrong perceptions of thoupht. 

Thought of culfivafting in a monastery: 

Thought of tranquility Niệm nơi tu hành vắng 

vẻ—See Ten repetitions of an invocation (Namo 

Amitabha). 

Thought of 

0pportunity arises: Niệm đô ấp—See Ten 

repetitions of an Invocation (Namo Amitabha). 

Thought of the death: Niệm Tử hay niệm về 

cái chết—This ¡is one of the eight lines of thought 

for resisting Mara-attacks and evil-promptings 
during the meditation—Đây là một trong tấm 
niệm giúp hành giả chống lại ma quân và những 
cám dỗ xấu ác trong lúc hành thiển—S§ee Eight 
lines of thought, and Eight lines of thought for 
Øreat men. 


and 


observe 


cultivating wherever 


Thought and deed in accord: Tâm Hành Bất 
Ly—Mind and act not separated or thought and 
deed ¡in accord, especially ¡in relation to 
Amitabha—Tâm và hành không thể tách rời nhau. 
Tâm tưởng và hành động phải đồng thuận với 
nhau, đặc biệt là trong quan hệ với việc tu niệm 
theo Phật A Di Đà. 
Thought of Devas: Niệm Thiên—This is one of 
the eight lines of thought for resisting Mara- 
atacks and cevi-promptngs durng the 
meditation—Đây là một trong tấm niệm giúp 
hành giả chống lại ma quân và những cám dỗ 
xấu ác trong lúc hành thiển—See Eight lines of 
thought, and Eight lines of thought for great men. 

Thoughts during meditation: Thiền Ba— 

Disturbing waves during meditaton—Những lượn 

sóng hay tư tưởng khuấy động trong lúc hành 

thiển. 

Though(s to dwell upon: There are six 

thoughfs to dwell upon—See S1x thoughts to dwell 

upon. 

Thought has not yet arisen: Vị Niệm hay chưa 

nảy ra ý niệm—See Four stages of a thought. 

Thought is like a horse: Ý Mã. 

l) According to Mahamudra Master, an Indian 
famous monk: “Thoupht 1s like a horse, let 1t 
go free, Just like a dove released from a ship 
1n the middle of the Infinite ocean. For just as 
the bird finds nowhere to land but back on the 
ship, thoughts have no place to go other than 
returning to their place of origin.”—Theo Sư 
Đại Ấn, một danh Tăng Ấn Độ: “Ý như con 
ngựa, hãy để cho nó đi tự do như chim bổ câu 
được thả ra từ một chiếc tàu ở giữa đại dương 
vô tận. Vì cũng giống như con chim không 
tìm thấy ra nơi nào để đậu trừ phi nó trở lại 
chiếc tàu, ý cũng không có nơi nào để đi 
khác hơn là trở về với nguồn gốc của chúng.” 

2) Thus, Mahamudra Master wrote a verse on 
“Thought” as follow—Chính vì thế mà Ngài 
đã viết bài kệ về Ý như sau: 

Clouds that drIft in the sky have no roofs. 
They have no home. 

Conceptual thoughts that float in the mind 
are the same. 

'When we see the nature of mind, 

AlI discrimination ends. 


4899 


Mây trôi trên bầu trời không có gốc rễ. 

Chúng không có nơi cư trú. 

Những ý nghĩ trôi nổi trong trí cũng vậy 

Khi chúng ta thấy bản chất của tâm, 

Mọi sự phân biệt đều chấm dứt. 
Thought of the fraternity (Sangha): Niệm 
Tăng ——This 1s one of the eight lines of thought for 
resistng Mara-attacks and evil-promptings during 
the meditaton—Đây là một trong tám niệm giúp 
hành giả chống lại ma quân và những cám dỗ 
xấu ác trong lúc hành thiển—See Eight lines of 
thoupht, and Eight lines of thought for great men. 
Thoughts of harmlessness or compassion to 
all beings: Tư tưởng không làm hại ai và từ bi 
với mọi chúng sanh. 
Thought has been put to resf: Tư tưởng ngưng 
đọng (tưởng tịch)—Active thought has been put to 
T€Sf. 
Thought illusions: Kiến tư hoặc—See Three 
delusions (]). 
Thought of impermanent mỉnd: Niệm tâm— 
See Ten repetitions of an invocation (Namo 
Amitabha). 
Thought of the impure body: Niệm thân—See 
Ten repettlons of (Ñamo 
Amitabha). 
Thought to injure others: Hại Tưởng—The 
wish to Imnjure others. According to the 
Dharmapada Sutra, verse 125, the Buddha taught: 
“Whoever harms a harmless person who Is pure 
and guiltess, the evil falls back upon that fool, 
like dust thrown against the wind.”—Tư tưởng 
muốn hại người khác. Trong Kinh Pháp Cú, câu 
125, Đức Phật dạy: “Đem ác ý xâm phạm đến 
người không tà vạy, thanh tịnh và vô nhiễm, tội 
ác sẽ trở lại kẻ làm ác như ngược gió tung bụi.” 


an Invocation 


Thought of knowing: Smriti-vijnanana (sk)— 
Niệm biết—Discerning thouglht. 

Thought of the Law: Niệm Pháp——This ¡is one 
of the eipht lines of thought for resisting Mara- 
atacks and cevi-promptinss durng the 
meditation—Đây là một trong tấm niệm giúp 
hành giả chống lại ma quân và những cám dỗ 
xấu ác trong lúc hành thiển—S§ee Eight lines of 
thoupht, and Eipht lines of thought for great men. 


Thoupht of learning Buddha Dharma: Niệm 
học pháp Như Lai—See Ten repetilons of an 
1nvocation (Namo Amitabha). 

Thoughts of love to enemies: Oán tưởng— 
Tưởng đến việc thương xót kể thù—See Three 
thoughts. 

Thoughts of love to family and friends: Thân 
tưởng—Tưởng đến tình thương gia tộc và bằng 
hữu—See Three thoughts. 

Thoughts of love to those who are neither 
enemies nor friends: Trung nhân tưởng—Tưởng 
đến việc thương xót người không phải thù mà 
cũng không phải bạn—See Three thoughfs. 
Thought of names of all Buddhas: Niệm hồng 
danh chư Phật—See Ten repetions 
1nvocation (Namo Amitabha). 

Thought of non-self thỉngs: Niệm pháp—See 


of an 


Ten repettions of an ¡nvocaton (Namo 
Amitabha). 

Thought of non-stop changecable 
environment: Niệm cảnh giớ—See Ten 


repetitions of an Invocation (Namo Amitabha). 
Thought and perception: Tâm ý thức (tâm và 
thức). 

Thought power: Sức mạnh tinh thần. 

Thoughts which either purify or defile a 
person: Tư tưởng có thể làm cho con người thanh 
tịnh hay bất tịnh. 

Thoughf-reading: Tha tâm thông. 

Thought of riddance of all passion and 
delusion: Niệm đoạn chư phiền não—See Ten 
repetitions of an invocation (Namo Amitabha). 
Thought of self: Ngã tưởng—The thought that 
the ego has reality—Tưởng nghĩ đến tự ngã vì cho 
rằng tự ngã là có thực. 

Thought and study for enlightenment ỉn 
regard to truth: Tự quán chiếu lý. 

Thought of sufferings caused by senses: 
Niệm thọ—See Ten repetiions of an invocation 
(Namo Amitabha). 

Thought-surpassing thỉngs: Những điều không 
thể nghĩ bàn (bất khả tư nghì)—According to the 
Sastra on the PraJna-Paramita Sutra, there are five 
inconceivable or thought-surpassing or beyond 


4900 


mentation things—Theo Trí Độ Luận, có năm thứ 
bất khả tư nghì —See Five inconceivable things. 
Though(t of Tathagata: Niệm Như Lai— 
According to The Long Discourses of the Buddha, 
Sangitti Sutra, a Tathagata 1s perfectly pure In 
thought. There ¡1s no misdeed of thoupht, so 
Tathagata has no need to guard against His 
thought—Theo Trường Bộ, Kinh Phúng Tụng, 
Như Lai thanh tịnh thiện hành về ý. Như Lai 
không có ác hạnh về ý mà Như Lai phải gìn giữ— 
See Three things a Tathagata has no need to 
guard against. 

Thought affer thought: Ksana of a ksana 
(sk)——Niệm Niệm——An ¡instant—A ksana is the 
ninetieth part of the duration of a thought— 
Khoảng cách giữa hai niệm quá ngắn, không thể 
xen tạp bởi bất cứ thứ gì. 

Thought transformation: Chuyển hóa tâm 
thức—One of the methods of cultivation that can 
help people achieve liberation or enliphtenment. 
This is a way to live each moment to the fullest, 
for example, when we wash dishes or clothes, we 
think “may T help all beings cleanse theIr minds of 
disturbing attitudes and obscurations.—Một trong 
các phương pháp tu tập có thể giúp người ta đạt 
được giải thoát hay giác ngộ. Đây là cách giúp 
chúng ta sống từng giây từng phút một cách viên 
mãn, thí dụ như khi chúng ta rửa chén đĩa hay 
giặt quần áo, chúng ta có thể tâm niệm “Ta 
nguyện giúp cho mọi người có được tâm thức 
thanh tịnh, không còn những tâm thái nhiễu loạn u 
mê.' 

Thought of wisdom: Mind of enliphtenment— 
lIlluminated mind—Original nature of human—— 
Giác tâm. 

Thoughtful: Trầm tư mặc tưởng. 

Thoughtless: Nis-cinta (sk)—Không suy nghĩ 
đến việc gì cả (bất cận nhân tình)—Not 
thinking—WIthout regard for others. 
Thoughfles ecsfasy:  Asamjnika-samapatti 
(skÐ—Vô tưởng định—See Seventy-five đharmas 
of the Abhidharma Kosa. 

Thoughfless Heaven: Asamjni-sattvah (skt)— 
The heaven above thoupht. A group of heavens 
¡in the world of matter—Vô Tưởng Thiên, những 
cõi trời sắc giới. 

Thoughflessness: Acinta (sk)—Vô Niệm. 


l) No thought Without a thought—Without 
recollection—Absence of  false 
thoughts; apart from thought—Không có vọng 
niệm. 

2) Correct Ideas or thoughts: Chánh Niệm. 

Thousand blessings: Nghìn phước. 

Thousand-Hand Thousand-Eye  Great 

Mercy Avalokitesvara Bodhisattva: 

Shasrabhujariy-Avalokitesvara (skÙ—Thiên Thủ 

Thiên Nhãn Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. 

Thousand realms: Bách Giới Thiên Như—The 

1mmanence of each of the ten worlds 1n all of 

them accounts for 100 worlds. Further, each of 
these realms has ten different features (ten 
features of Thusness as form, nature, substance, 

Íorce, action, cause, circumstance, effct, 

remuneration the ulimate state). By 

discovering these ten features in the 100 worlds, 
the TPien-T?ai School arrives at the doctrine of 

1,000 realms—Tính nội tại hay cảnh vực của mỗi 

trong mười thế giới được nhân lên thành 100 thế 

giới. Thêm nữa, mỗi cảnh vực có mười sắc thái 
khác nhau (mười hiện tượng của Như là tướng, 
tánh, thể, lực, tác, nhân, duyên, quả, báo, và bản 
mạt cứu cánh). Do khám phá ra mười hiện tượng 
nầy trong 100 thế giới. Vì thế, tông Thiên Thai 
đạt đến thuyết về 1000 cõi gọi là Bách Giới 

Thiên Như. 

Thousand-spoke wheel-sign on the feet: Chỉ 

dưới bàn chân có ngàn cái xoáy trôn ốc như hình 

cả ngàn cây căm bánh xe—See Thirty-two 
auspIcious marks. 

Thread: Chỉ—See Eight appurtenances 

monk or a nun. 

Thread incense: Hương Chú ——Thread ¡incense 

(n coils); a lamp or candle giving a fragrant 

odour; incense and candles—Một loại nhang thơm 

được quấn thành cuộn như ống chỉ. 


Ideas Or 


and 


of a 


Threaten (v): Đe dọa—To menace—To 
1ntimidate. 
Threaten and oppres Bhiksus and 


Bhiksunis in the Order: Hăm dọa chư Tăng 
Ñ—A Bhiksu or Bhiksuni who uses political 
powWer to threaten or oppress other members of 
the Order, commis a Sangha Restoratlon 
Offense—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào dựa 


4901 


vào thế lực chánh trị để hăm dọa hay ức chế chư 

Tăng Ni trong giáo hội là phạm tội Tăng Tàn. 

Three (a & n): Số ba. 

Three abidings: Tam Trú (Sangiti Sutta ¡in the 

Long Discourses—Kinh Phúng Tụng trong Trường 

Bộ Kinh) —See Three dharmas (LII). 

1) Deva-abiding: Dibbo-viharo (p)— Thiên trú. 

2) Brahma-abiding: Brahma-viharo (p)—Phạm 
trú. 

3) Ariyan-abiding: Ariyo-viharo (p)—Thánh trú. 

Three accumulations: Tam Tụ (Sangiti Sutta in 

the Long Discourses—Kinh Phúng Tụng trong 

Trường Bộ Kinh). 


1l) Evil  accumulaion with ñxed result: 
Micchatfa-niyato rasi (p)—Tà định tụ. 
2) Good accumulaion with fñxed result 


Sammatfa-niyato rasi (p)—Chánh định tụ. 
3) Indeterminate: Aniyato rasi (p)—Bất định tụ. 
**. See Three dharmas (XXIV). 
Three accumulafions of pure precepts: Tam 
Tụ Tịnh Giới—Three collections of pure precepfs, 
or three accumulations of pure precepts of the 
Bodhisattvas. Those culivating Hinayana's 
Sravaka Way do three 
accumulations of purity precepts. Only Mahayana 
Bodhisattvas  practice These three 
accumulations of pure precepts encompass the 
“Four Propagation Vows.” (see Tứ Hoằng Thệ 
Nguyện)—Ba tụ giới của chư Bồ Tát. Ba tụ tịnh 
giới nầy hàng Thanh Văn Duyên Giác Tiểu Thừa 
không có, mà chỉ có nơi các bậc Bồ Tát Đại 
Thừa. Ba tụ tịnh giới nầy nhiếp hết thảy Tứ 
Hoằng Thệ Nguyện—See Forty-eight Secondary 
Precepts which the Buddha taught all bodhisattvas 
1n the Brahma-Net Sutra. 
l1) The pure precepts which include all rules and 
observances, or to avoid evil by keeping the 
discipline. Which means to gather all precepts 
suụch as five precepts, eiph( preceptfs, fen 
precepts of Sramanera, 250 precepts of 
Bhiksus, 348 precepts of Bhiksunis, IÖ major 
and 48 minor precepts of Bodhisattvas, and 
maintan them purely without violating a 
single precept: Nhiếp luật nghi giới —Tránh 
làm việc ác bằng cách trì giới hay thâu nhiếp 
hết tất cả các giới chẳng hạn như 5 giới, 8 
giới, I0 giới Sa DI, 250 giới Tỳ Kheo, 348 
giới Tỳ Kheo Ni, I0 giới trọng và 48 giới 


not have these 


them. 


khinh của Bồ Tát, giữ kỹ không cho sai phạm 

một giới nào. 
2) The pure 

wholesome 


include all 

Accumulating 
wholesome precepts means Bodhisattvas who 
must learn all the wholesome dharmas that 
the Buddha taupht in varlous sutras, so they 
will know all the clear paths and means 
necessary to “lead and guide sentient beings” 
to liberaton and enliphtenment. Thus, no 
mafter how 1nsignificant a dharma teaching 
may seem, they are not to abandon any 
dharma door. This vow 1s made by all 
Mahayana practicing Buddhists that 
“Innumerable Dharma Door, Ï vow_ to 
master.”: Nhiếp thiện pháp giới—Là bậc Bồ 
Tát phải học hết tất cả pháp lành của Phật 
dạy trong các kinh điển, để biết rõ đường lối 
và phương cách “độ tận chúng sanh,” không 
được bỏ sót bất cứ pháp môn nào cả. Đây gọi 
là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. 

3) The pure precep(s which Include all living 
beings. This develop the 
compassionate nature to want to benefit and 
aid all sentlent beings, and this is the vow 
“Ininite sentient beings, Í vow to take 
across.”: Nhiếp chúng sanh giới hay nhiêu ích 
hữu tình giớ —Nghĩa là phải phát lòng từ bi 
làm lợi ích và cứu độ tất cả chúng sanh. Đây 
gọi là “Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ.” 

Three actfive đdharmas: 

dharmas—Tam Hữu VI Pháp. 

l1) Material or things which have form: Pratigha 
(skt—Matter or form which has substantial 
resistance—Sắc pháp. 

2) The mind (mental): Tâm Pháp—Phi sắc pháp. 

3) Entiies neither of matter nor mind: Phi sắc 
phi tâm pháp ——Những pháp không phải sắc 
mà cũng không phải tâm. 

Three active things: Tam Tạo Tác Pháp—See 

Three active dharmas. 

Three additions: Three More Dharmas—Tam 

Đa. 

1) Making more friends with good people: Thêm 
bạn tốt. 

2) Hearing more of Dharma law: Nghe nhiều 
Phật pháp. 


precepts  which 
dharmas. 


meanS {O 


Three functioning 


4902 


3) Meditation more on the impure: Quán chiếu 
nhiều hơn về sự bất tịnh. 

Three afflictions of the body: Tam Chúng 

Thân Khổ. 

l)  Oldage: Già. 

2) Sickness: Bịnh. 

3) Death: Chết. 

Three affluences: Tam Lậu Hoặc —These are 

three affluences that feed the stream of mortality 

Or transmigration. According to The Connected 

Discourses of the Buddha, Chapter Esanavaggo 

(Searches), there are three affluences or taints 

that feed the of mortalty or 

transmigraton—Đây là những lậu hoặc nuôi 
dưỡng dòng sinh tử hay trầm luận. Theo Tương 

Ưng Bộ Kinh, Phẩm Tầm Cầu, có ba lậu hoặc. 

l) Desire or the taint of sensuality: Dục Lậu 
Hoặc—Tất cả phiển não trong dục giới, 
ngoại trừ vô minh. 

2) Material or phenomenal existence—The taint 
of existence: Hữu Lậu Hoặc—Tất cả phiển 
não trong sắc giới và vô sắc giới ngoại trừ vô 
minh. 

3) Ignorance of the way of escape: The taInt of 
Ignorance—Vô Minh Lậu Hoặc—Vô minh 
trong tam gIới. 

Three ailments: Tam Bịnh. 

(A) 

l) Lust: Craving—Greed—For which the 
medifation on uncleanness (Quán thân bất 
tịnh) is the remedy——Tham. 

2) Anger: Hate 
on kindness (từ) and pity (bi) 1s the remedy—— 
Sân. 

3) Stupidity: Ignorance—Unwllling to learn the 
truth—For which the meditation on causality 
(Nhơn duyên) 1s the remedy—S1. 

(B) 

I)_ Slander of Mahayana: Hủy báng Đại Thừa. 

2) Commit the five gross sins: Phạm tội Ngũ 
nghịch. 

3) To practice outsider or heathen doctrine: Tu 
theo ngoại đạo. 

Three aims of meditation: Ba Mục Tiêu Của 

Tọa Thiển—Theo Roshi Philip Kapleau, tác giả 

của quyển Ba Trụ Thiển, có ba mục tiêu của tọa 

thiển—According to Roshi Philip Kapleau, author 


Stream 


Ire—For which the meditation 





of The Three Pillars of Zen, there are three aims 

of meditation: 

1) Development of the power of concentration: 
Phát Triển Định Lực—See Development of 
the power of concenfration. 

2) Awakening: Giác Ngộ—See Awakening (II). 

3) Actualization of the Supreme Way: Vô 
Thượng Đạo Chi Thể Hiện—See 
Actualization of the Supreme Way. 

Three analogies concerning retrogression of 

practitioners: Ba Thí Dụ Về Sự Ngộ Đạo Còn 

Bị Thối Thất—As Sakyamuni Buddha predicted: 

“In the Dharma-Ending Age, cultivaftors are 

numerous, but those who can achieve Supreme 

Enliphtenment are few.” And not having achieved 

1t, even with bad karma as light as a fine silk 

thread, they are subJect to Biíth and Death. 

Althouph there may be a few cultivators who have 

awakened to the Way, being awakened 1s 

different from atfainng Supreme Enlightenmeit. 

During rebirth, they are bound to be deluded and 

unfree. In subsequent lifetimes, there may be few 

conditions for progress and many opportunities for 
retrogression. According to Most Venerable Thích 

Thiển Tâm in the Pure Land Buddhism in Theory 


and Practice, anclents have provided three 
analogIes concerning Tefroøression of 
practitioners who have merely experienced 


Awakening. Furthermore, in the Dharma-Ending 
Age, how many cultivators can clam to be 
awakened to the Way? Awakening to the Way 1s 
not easy. Once Zen Master Hsiang-Lin, who 
practiced with all his might for forty years before 
he succeeded. Zen Master Tsang-Hsing sat for so 
long that he wore out more than a dozen of 
mediftaton cushions before he saw the Original 
Nature. As far as today”s Zen practiioners are 
concerned, with the exception of a few sainfs 
who have taken human form to teach sentient 
beings, the maJjority only manage to achieve a 
temporary calming of the mind and body; at mostf 
they may wifness a few auspicIous realms! Even 
1f they have awakened the Way, they can still 
encounter dangerous during 
transmigration. The path of Birh and death, filled 
with fearful dangers for those who have not 
attained Enlightenment, Is the same. Therefore, to 
claim that we should not fear Birth and Death 1s 


obstacles 


4903 


merely the viewpomt of shallow minds. 
Furthermore, in recent tines, the Dharma has met 
wih difficulies in some parts of the world, 
wherever heretics has spread, Buddhism has come 
under criticism. There are places where pagodas 
and temples destroyed, 
commentaries burned, monks and nuns forciIbly 
returned to lay life, and common cif1zens barred 
from practicing therr faith. Even I1f Buddhism 1s 
revived later on, 1t wIll have undergone changes 
and possibly lost some of 1ts vifality. For this 
reason, we should follow the Pure Land School, to 
ensure non-retrogression of the Bodhi-Mind. Even 
1Ý we follow other schools we should, at the same 
time, practice Buddha Recifation seeking rebirth 
1n the Land of Ulũmate Bliss. This 1s the common 
exhortation of such eminent sages as Master Lien- 
Chỉih, Ou-I, Chien-MI and Yin-Kuang—Như lời 
Phật huyền ký: “Đời mạt pháp người tu thì nhiều 
nhưng khó có ai đắc đạo.” Khi chưa chứng đạo 
nếu còn nghiệp lực dù nhỏ như sợi tơ cũng bị luân 
hổi. Dù có một vài vị ngộ đạo, nhưng ngộ chưa 
phải là chứng, chỉ do sức định chế phục nghiệp 
thức khiến cho lắng đọng lại, nên tạm được khai 
tâm, lúc chuyển sanh vẫn còn bị hôn mê không 
được tự tại. Đến kiếp sau duyên tiến đạo thì ít, 
mà thối đạo thì nhiễu, nguyện giải thoát đã thấy 
khó bảo toàn chắc chắn. Theo Hòa Thượng Thích 
Thiển Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, về sự ngộ 
đạo còn bị thối thất cổ đức có ba thí dụ. Đời mạt 
pháp, người tu có mấy ai ngộ đạo? Ngộ đạo 
không phải là dễ. Như thuở xưa thiển sư Hương 
Lâm dụng tử công phu trong bốn mươi năm mới 
thành đạt. Ngài Trường Khánh Nhàn ngôi rách 
một lố bổ đoàn mới thấy tánh bản lai. Người đời 
nay, trừ một vài vị Thánh nhân ứng thân thị hiện 
để dạy dỗ chúng sanh, ngoài ra các vị khác tu 
thiển, chỉ tạm được thân tâm an tỉnh hoặc thấy 
thiện cảnh mà thôi. Dù đã ngộ đạo, khi chuyển 
sanh vẫn còn có thể bị chướng nạn như những 
điều đã kể trên. Đường sanh tử có nhiều nguy 
hiểm đáng e ngại với kẻ chưa đắc đạo là thế. Cho 
nên nếu bảo không sợ sanh tử, đó chỉ là lối suy tư 
của những kẻ thiển cận mà thôi. Hơn nữa, hiện tại 
chánh pháp đã lần lần ẩn diệt, trên thế giới nơi 
nào ngoại đạo phát triển, đạo Phật bị chỉ trích. Đã 
có nhiều chùa chiên bị hủy phá, kinh sách bị thiêu 
đốt, tăng ni phải hoàn tục, hàng thiện tín không 


are sutras and 


được tu. Dù cho ngày kia có được phục hồi, cũng 

phải bị biến thể và tiêu hao một phần lớn. Mong 

chuyển sanh để tiếp tục tu hành với một nền đạo 
suy tàn, thiếu bậc cao tăng dầu dắt, lấy đâu làm 
duyên tốt tiến đạo để giải thoát trong tương lai? 

Cho nên bảo đảm tâm Bồ Đề không bị thối thất, 

phải tu Tịnh Độ. Dù tu các môn khác cũng nên 

niệm Phật phát nguyện vãng sanh về Cực Lạc. 

Đây là lời khuyến tấn chung của các bậc tiên đức 

như các ngài Liên Trì, Ngẫu Ích, Kiên Mật và Ấn 

Quang. 

1) The ñrst analogy: Thí dụ thứ nhất —When we 
crush prairie grass with a stone block, though 
the grass cannot øTOW, IfS rOO(S are not yetf 
rotten or destroyed. If conditions arise that 
cause the stone to be overturned, the gørass 
will confinue to ørow as before—Như dùng 
tảng đá đè lên cỏ dại, cỏ tuy không mọc được 
nhưng củ của nó chưa hư thúi; nếu gặp duyên 
khác tắng đá bị lật lên, cổ vẫn mọc lại như 
cũ. 

2) The second analosy: Thí dụ thứ ha —When 
We© pour water ino a jar, thouph the 
Impuritiles are deposited at the very bottom, 
they are not yet filtered out. If conditions 
change and the water Is stirred up, the 
Impurites will rise—Như nước lóng trong 
chum, bùn tuy lắng xuống nằm yên tận đáy, 
nhưng khi chưa gạn lọc ra được, gặp duyên 
khuấy động, bùn lại nổi lên. 

3) The thrd analogy: Thí dụ thứ ba—Take the 

of clay whích ¡is molded 
earthernware would certainly disintegrate. 
The strong probability that those who have 
mercely experienced an Awakening will 
retroøress during transmigration Is similar to 
the above examples—Như đổ gốm tuy nắn 
thành hình, nhưng chưa trải qua một phen 
nung lại cho chắc, gặp mưa xuống tất phải bị 
tan rã. Trạng huống ngộ đạo khi chuyển sanh 
dễ bị thối thất, cũng lại như thế. 

Three armamentfs: Tam Chủng Binh Khí 

(Sangii Sutta in the Long Discourses—Kinh 

Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh)—See Three 

dharmas (XXXVIH). 

1) Whatone has learnt: Sutavudham (p)—Ngbe. 

2) Detachment: Pavivekavudham (p)—Xả ly. 

3) Wisdom: Pannavudham (p)—Tuệ. 


case 1nto 


4904 


Three asankhyeya kalpas: Tam Kiếp—The 
perlod necessary for a Bodhisattva to become a 
Buddha—Ba a tăng kỳ kiếp cần thiết để một vị 
Bồ Tát thành Phật. 

1) The past aeon: Trang nghiêm kiếp. 

2) The present aeon: Hiền kiếp. 

3) The future kalpa: Tĩnh túc kiếp. 

Three asankhyeya kalpas for sỉx paramitas: 
The period necessary for a Bodhisatva to 
cultivate six paramifas 1n order to become a 
Buddha—Ba a tăng kỳ kiếp cần thiết để một vị 
Bổ Tát tu tập lục độ Ba la mật để thành Phật— 
See Three asankhyeya kalpas. 

Three asankhyeya maha kalpas: Ba Đại A 
Tăng Kỳ—See Three asankhyeya kalpas. 

Three aspecfs of Bhutatathata: Tam Chân 
Như. 


(A) 

1) Without form: Above the limitation of form—— 
Vô tướng. 

2) Without creaton: Above the limit of 


creatlon——Vô sinh. 

3) Without nature (soul): Above the limit of a 
soul—Vô tánh. 

(B) 

l1) The bhutathatata as good: Thiện pháp chân 
như. 

2) The bhutathatata as evil: Bất thiện pháp chân 
như. 

3) The bhutathatafa as neither good nor evil: Vô 
ký pháp chân như. 

Three aspects of Dukkha: Tam Khổ—See 

Three aspectfs of suffering. 

Three aspecfs of the omniscience 

Buddha: Tam Đạt —Ba siêu việt của Phật. 

I1) Knowledge of future karma: Biết nghiệp 
tương lai. 

2) Knowledge of past karma: Biết nghiệp quá 
khứ. 

3) Knowledge of present ¡llusion and liberation: 
Biết phiền não và giải thoát trong hiện tại. 
Three aspecfs of suffering: Tam Khổ—See 

Three kinds of sufferings. 

Three assured ways of reaching the Pure 
Land: The three minds or hearts—Tam Tâm— 
See Three minds. 


of 


Three attachments: Tam Chấp Thủ— 
According to Prof. Junjro Takakusu in the 
Essentials of Buddhist Philosophy, to realize 
Total-Voidness, one must do away with the three 
attachments—Theo Giáo Sư lJunjiro Takakusu 
trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, để chứng 
ngộ Nhất Thiết Không, người ta phải lìa bổ ba sự 
chấp thủ. 

I)_ Attachment to the temporary name: Chấp thủ 
vào giả Danh Tâm—See Attachment to the 
femporary name. 

2) Attachment to all elements: Chấp thủ vào 
Pháp Tâm—See Attachment to all elements. 

3) Attachment to the Void itself: Chấp thủ vào 
Không Tâm—See Attachment to the Void 
1self. 

Three aftainments in the Pure Land: Tam 

phẩm Tịnh Độ—See Three kinds of attainment in 

the Pure Land. 

Three bad qualifes: Three unwholesome 

qualties-Tam Bất Thiện Căn—-See Three 

unwholesome roofs. 

Three bad roofs: Three unwholesome roots— 

Tam Bất Thiện Căn—See Three unwholesome 

TOOfS. 

Three bad (unwholesome) roots or qualities: 

Tam Bất Thiện Căn—See Three unwholesome 

TOOfS. 

Three barriers: Viphna (skt—Three kinds of 

Vighna—Tam Chướng—Ba loại chướng ngại— 

See Three Hinderers. 

Three baskets of Buddhist teachings: 

Tripitaka (skÐÙ—Sanzo (Jap)—Tam Tạng —Three 

Three store houses—See Tripitaka. 

Three baskets of the Holy Canon 

(Scriptures): Tam Tạng Kinh Điển. 

Three big days of the year in Buddhism 

tradition: Tam Nguyên. 

l1) The fifteen of the first moon: Thượng nguyên 
(ngươn)—Ngày rằm tháng giêng. 

2) The fiteen of the seventh moon: Trung 
nguyên (ngươn)—Ngày rằm tháng bẩy. 

3) The fifteen of the tenth moon: Hạ nguyên 
(ngươn)—Ngày rằm tháng mười. 

Three births to become a Buddha: Tam Sinh 

Thành Phật. 


4905 


l) A past líe of seeing and hearing Buddha- 
truth: Kiến văn sinh. 

2) Liberation in the present life: Giải hành sinh. 

3) Realizauon of lie in Buddhahood: Chứng 
nhập sinh. 

Three bodies of the Buddha: Tam Thân Phật: 

(A) 

l) Dharmakaya: The Dharma-body or the body 
of reality which is formless, unchanging, 


transcendental, and inconceivable—Pháp 
thân. 

2) Sambhogakaya: The body of enjoyment— 
The celesial body of the Buddha— 


Personificaton of eternal perfection in Ifs 
ulimate sense—Báo thân. 

3) Nimanakaya: The Incarnated body of the 

Buddha—Ứng thân. 

The body or wisdom of each of the Trikaya 

(Trkaya Tam thân)—Tam Phật Bồ Để— 

Thân hay trí trong tam thân. 

l) One under the bodhi-tree: Ứng Hóa Phật Bồ 
Để —Nơi nào nên hiện thì hiện, như Phật 
Thích Ca đã thành đạo dưới cội Bồ Đề để 
cứu độ chúng sanh. 

2) One of parinirvana: Báo Phật Bồ Đề—Thập 
địa viên mãn, chứng niết bàn chân thường. 

3) One of Tathagatagarbha in Its eternal nirvana 
aspect: Pháp Phật Bồ Đề—Như Lai tạng tính 
vốn thanh tịnh hay niết bàn miên viễn. 

** See Trikaya. 

Three bodies of pure preceptfs: Three 

comprehensive precepts—Three kinds of pure 

precepts—Tam Thân Thanh Tịnh: 

1) Do not do what is evil: Không làm các điều 
ác. 

2) Do whatIs good: Làm các hạnh lành. 

3) Be of benefit to all sentient beings: Luôn 
làm lợi lạc cho chúng sanh. 

Three bodies of a single substance: Một thể 

ba thân tự tánh Phật —According to the Platform 

Suftra of the Sixth Patriarch?s Dharma Treasure, 

the Sixth Patrlarch, Hui-Neng, taught: “Ihere are 

three bodies of a single substance, the self-nature 
of the Buddha, so that you may see the three 
bodles and become completely enliphtened to 
your own self-nature.”—Theo Kinh Pháp Bảo 
Đàn, Lục Tổ Huệ Năng dạy: “Có ba thân tự tánh 


(B 


` 


Phật.” Nơi một thể ba thân tự tánh Phật, khiến các 

ông thấy được ba thân rõ ràng tự ngộ tự tánh: 

(ŒD) The content of the three bodies of a single 
substance—Nội dung của một thể ba thân tự 
tánh Phật: 

l) I take refuge with the clear, pure Dharma- 
body of the Budha within my own body: Nơi 
tự sắc thân quy y thanh tịnh pháp thân Phật. 

2) I take refuge with the hundred thousand 
myriad Transformation-bodies of the Buddha 
within my own body: Nơi tự sắc thân quy y 
viên mãn báo thân Phật. 

3) I take refuge with the complete and full 
Reward-body of the Buddha within my own 
body: Nơi tự sắc thân quy y thiên bá ức hóa 
thân Phật. 

(I) The Sixth Patriarch”s teachings on the three 
bodies of a single substance—Lời dạy của 
Lục Tổ về một thể ba thân tự tánh Phật: 

I1) Good Knowing Advisors, the form-body 1s an 
1nn; 1t cannot be returned to. The three bodies 
of the Buddha exist within the self-nature of 
worldly people but, they 
confused, they do not see the nature within 
them and so, seek the three bodies of the 
Tathagata outside themselves. They do not 
see that the three bodies of the Buddha are 
within their own bodies. Listen to what Ï say, 
for It can cause you to see the three bodies of 
your own self-nature within your own body. 
The three bodies of the Buddha arise from 
your own self-nature and are not obtained 
from outside. What 1s the clear pure Dharma- 
body Buddha? The worldly person”s nature 1s 
basically clear and pure and, the ten thousand 
dharmas are produced from 1t. The thought of 
evil produces evil actions and the thought of 
good produces good actons. Thus, all 
dharmas exist within self-nature. This 1s like 
the sky which is always clear, and the sun and 
moon which are always bripht, so that If they 
are obscured by floating clouds, 1t 1s bripht 
above the clouds and dark below them. But If 
the wind suddenly blows and scatters the 
clouds, there 1s brightness above and below, 
and the myriad forms appear. The worldly 
pesons nature constantly drifts like those 
clouds in the sky. Good Knowing AdvIsors, 


because are 


2) 


4906 


Iintelligence 1s like the sun and wisdom 1s like 
the moon. Intelligence and wisdom are 
constantly bright but, IŸ you are attached to 
external sfates, the floating clouds of false 
thought cover the self-nature so that it cannot 
shine. lf you meet a Good Knowing Advisor, 
1Ý you listen to the true and ripht Dharma and 
Cast out your own confusion and falseness, 
then Iinside and out there will be penetrating 
brightness, and within the self-nature all the 
ten thousand dharmas wIll appear. That 1s 
how 1t is with those who see their own nature. 
lt is called the clear, pure Dharma-body of 
the Buddha.”—Nầy thiện tri thức! Sắc thân là 
nhà cửa không thể quy y hướng đó, ba thân 
Phật ở trong tự tánh người đời thảy vì đều có, 
vì tự tâm mê không thấy tánh ở trong nên 
chạy ra ngoài tìm ba thân Như Lai, chẳng 
thấy ở trong thân có ba thân Phật. Các ông 
lắng nghe tôi nói khiến các ông ở trong tự 
thân thấy được tự tánh có ba thân Phật. Ba 
thân Phật nầy từ nơi tự tánh sanh, chẳng phải 
từ ngoài mà được. Sao gọi là Thanh Tịnh 
Pháp Thân Phật? Người đời bản tánh là thanh 
tịnh, muôn pháp từ nơi tánh mà sanh, suy nghĩ 
tất cả việc ác tức sanh hạnh ác, suy nghĩ tất 
cả việc lành tức sanh hạnh lành. Như thế các 
pháp ở trong tự tánh như trời thường trong, 
mặt trời mặt trăng thường sáng, vì mây che 
phủ nên ở trên sáng, ở dưới tối, chợt gặp gió 
thổi mây tan, trên dưới đều sáng, vạn tượng 
đều hiện. Tánh của người đời thường phù du 
như là mây trên trời kia. Nầy thiện tri thức! 
Trí như mặt trời, huệ như mặt trăng, trí huệ 
thường sáng, do bên ngoài chấp cảnh nên bi 
mây nổi vọng niệm che phủ tự tánh không 
được sáng suốt. Nếu gặp thiện tri thức, nghe 
được pháp chơn chánh, tự trừ mê vọng, trong 
ngoài đều sáng suốt, nơi tự tánh muôn pháp 
đều hiện. Người thấy tánh cũng lại như thế, 
ấy gọi là Thanh Tịnh Pháp Thân Phật. 

Your own mind takes refuge with your self- 
nature: Good Knowing Advisors, when your 
own mind takes refuge with your self-nature, 
1t takes refuge with the true Buddha. To take 
refuge 1s fo rid your self-nature oŸ ego- 
centered and unwholesome thoughts as well 
as Jealousy. obsequiousness, deceiffulness, 


contempt, pride, conceit, and deviant views, 
and all 
whenever they arise. To take refuge Is to be 
always aware of your own transgressions and 
never fo speak of other people”s good or bad 
traits. Always to be humble and polite 1s to 
have penetrated to the self-nature without 
any obstacle. That is taking refuge.” Tự tâm 
quy y tự tánh là quy y chơn Phật—Nầy thiện 
tri thức! Tự tâm quy y tự tánh là quy y chơn 
Phật. Tự quy y là trừ bỏ trong tự tánh tâm bất 
thiện, tâm tật đố, tâm siểm khúc, tâm ngô 
ngã, tâm cuống vọng, tâm khinh người, tâm 
lấn người, tâm tà kiến, tâm cống cao, và hạnh 
bất thiện trong tất cả thời, thường tự thấy lỗi 
mình, chẳng nói tốt xấu của người khác, ấy là 
tự quy y. Thường tự hạ tâm, khắp hành cung 
kính tức là thấy tánh thông đạt lại không bị 
ngăn trệ, ấy là tự quy y.” 


other unwholesome tendencies 


Three in the body-four in the speech-three 
in the mỉnd: Thân Tam Khẩu Tứ Ý Tam. 


() 


(A) The three commandments dealing with the 


]) 


2) 


3) 


body: Kaya-karmas (skÙ— Thân tam—Ba 
giới về thân: 

Not to kiI or prohibiting taking of life: Không 
sát sanh—We do not free trapped animals; 
but, in contrast we contnue to kill and 
murder Iinnocent creafures, such as fishing, 
hunting, etc—Chúng ta chẳng những không 
phóng sanh cứu mạng, mà ngược lại còn tiếp 
tục sát sanh hại mạng nữa, chẳng hạn như đi 
câu hay săn bắn, vân vân. 

Not to steal or prohibiting stealing: Không 
trộm cắp—We do not give, donate, or make 
offerings; but, in contrast, we continue to be 
selfish, stingy, and stealing from others— 
Chúng ta chẳng những không bố thí cúng 
dường, mà ngược lại còn lại tiếp tục ích kỷ, 
keo kiết, trộm cắp nữa. 

Not adultery or prohibiting 
commiting adultery: Không tà dâm—We do 
not behave properly and honorably; but, In 
COnfrast, we© continue to commit sexual 
misconduct or sexual promiscuity—Chúng ta 
chẳng những không đoan trang, chánh hạnh, 
mà ngược lại còn tiếp tục tà dâm tà hạnh 
nữa. 


{fO  COmmIt 


4907 


(B) The four dealing with the mouth: Vac-karmas 
(sk)——Khẩu tứ—Bốn giới về miệng: 

1) Not to lie: Không nói dối—We do not speak 
the truth; but, in contrast, we continue to lie 
and speak falsely— Chúng ta chẳng những 
không nói lời ngay thẳng chơn thật, mà ngược 
lại luôn nói lời đối láo. 

2) Notto exaggerate: Không nói lời đâm thọc—— 
We do not speak soothingly and comfortably; 
but, 1n contrast, we confnue to speak 
wickedly and use a double-fongue to cause 
other harm and disadvantages—Chúng ta 
không nói lời hòa giải êm ái, mà ngược lại 
luôn nói lưỡi hai chiều hay nói lời xấu ác làm 
tổn hại đến người khác. 

3) Not to abuse: Không chửi rữa—We do not 
speak kind and wholesome words; but, In 
confrast, we confinue to speak wicked and 
unwholesome words, I.e., insulting or cursing 
others—Chúng ta chẳng những không nói lời 
ôn hòa hiển dịu, mà ngược lại luôn nói lời 
hung ác như chữi rũa hay sỉ vả. 

4) Notto have ambiguous talk: Không nói lời vô 

tích sự—We do not speak words that are In 

accordance with the dharma; but, in contrast, 
we continue fo speak ambiguous talks— 

Chúng ta không nói lời chánh lý đúng đắn, 

mà ngược lại luôn nói lời vô tích sự. 

The three dealing with the mind: Moras- 

karmas (skt)——Ý tam—Ba giới về ý: 

l1) Not to be covetous: Không ganh ghét —We 
do not know how to desire less and when 1s 
enouph; but we continue to be greedy and 
covetous—Chúng ta không chịu thiểu dục tri 
túc, mà ngược lại còn khởi tâm tham lam và 
ganh ghét. 

2) Not to be malicious: Không xấu ác—We do 
not have peace and tolerance toward others; 
but, In contrast, we continue to be malicious 
and to have hatred—Chúng ta chẳng những 
không chịu nhu hòa nhẫn nhục; mà lại còn 
luôn sanh khởi các niềm sân hận xấu ác. 

3) Notto be unbelief: Không bất tín—We do not 
believe in the Law of Causes and Efetcs, but 
1n COnfrasf we© continue to attach fo our 
Ipnorance, and refuse to be near good 
knowledgeable advisors In order to learn and 
cultivate the proper dharma—Chúng ta chẳng 


(C) 


những không tin luật luân hồi nhân quả; mà 
ngược lại còn bám víu vào sự ngu tối sỉ mê, 
không chịu thân cận các bậc thiện hữu tri 
thức để học hỏi đạo pháp và tu hành. 

qD 

(A) The three commandments dealing with the 
body: Kaya-karmas (skÙ— Thân tam—Ba 
giới về thân: 

1) Notto kil: Không sát sanh. 

2) Notto steal: Không trộm cắp. 

3) Notto commit adultery: Không tà dâm. 

The four dealing with the mouth: Vac-karmas 

(skt)——Khẩu tứ—Bốn giới về ý: 

1) Notto lie: Không nói dối. 

2) Notto Insult: Không nói lời hung dữ. 

3) Notto exaggerate: Không nói lời đâm thọc. 

4) Not to speak with a double-tongue: Không 

nói lưỡi hai chiều. 

The three dealing with the mind: Moras- 

karmas (sk)—Ý tam—Ba giới về ý: 

1) Notto be greedy: Không tham. 

2) Notto be hatred: Không sân. 

3) Notto be Ignorant: Không s1. 

Three bonds: Samyoga (skt)—Tam kết—In the 

Nirvana Sutra, the Buddha said: “Srota-apanna 

though has cut of 

however, the three ties are so serious that If he 1s 
able to cut off these three ties, he can cut off all 
other ties—Đức Phật đã nói trong Kinh Niết Bàn: 

“Này thiện nam tử, Tu Đà Hoàn tuy có thể cắt đứt 

vô lượng phiền não, nhưng vì ba kết rất nặng nên 

chúng cũng bao hàm tất cả kết mà Tu Đà Hoàn 
đã đoạn.” 

l) The te of false views of permanent ego: 
Kiến Kết —Ngã kiến. 

2) Silavrataparamarsa (skÐ: Giới Thủ Kết —Giới 
Cấm Thủ Kết. 

a) The tie of wrong discipline: Hành tà giới. 

b) Taking hold of the merit accruing from the 
observance of the rules of morality: Chấp vào 
cái công hạnh phát sinh do sự tuân thủ giới 
luật đạo đức. 

3) The tie of doubt: Nghi Kết—Nghi ngờ chánh 
lý. 

Three bows at one drawing: Nhất Họa Tam 

Lễ—In drawing an image of Buddha, at each 

drawing thrice to pay homage to the Triratna— 


Iinummerable ïllusions; 


4908 


Mỗi nét vẽ hình tượng chư Phật đều phải lễ lạy 
Tam Bảo. 
Three Brahma-heavens: Ba Phạm Chúng Giới 
Thiên—Where bodies differ but thinking 1s the 
same (the first đhyana heaven—Sơ thiền thiên)— 
Nơi chúng sanh có nhiều thân khác nhau nhưng 
tưởng lại giống nhau—See Nine realities. 
Three bripht and pure heavens: Ba Cực 
Quang Tịnh Thiên —Where bodies are identical 
but thinking differs (the second dhyan heaven— 
Nhị thiển thiên)—Nơi chúng sanh chỉ có một loại 
thân nhưng nhiều loại tưởng khác nhau—See 
Ñine realitles. 
Three brothers of the Kasyapa: Ba anh em Ca 
Diếp—AlI three are said to be disciples of the 
Buddha (Uruvilva Kasyapa, Gaya Kasyapa, and 
Nad Kasyapa). However, before becoming 
Buddhist followers they were 
worshippers, each of them lived separately with a 
great assembly. According to the Buddhist 
tradiion, the Buddha first tamed the eldest 
brother, Uruvella Kasyapa, In his fire chamber, 
and then his brothers, following his example, 
asked the Buddha for ordination together with 
therr followers. After the Buddha”s expounding on 
the “Discourse on Fire,” all of the newly ordained 
monks attained Arahantship—Người ta nói cả ba 
anh em đều là đệ tử của Phật (Ưu lâu tân loa Ca 
Diếp, Già da Ca Diếp, và Na để Ca Diếp). Tuy 
nhiên, trước khi trở thành đệ tử của Phật, cả ba 
anh em Ca Diếp đều là những đạo sĩ khổ hạnh thờ 
Thần Lửa, mỗi vị đều sống riêng với một hội 
chúng lớn. Theo truyền thuyết Phật giáo thì trước 
tiên Đức Phật cảm hoá người anh cả là Ưu Lâu 
Tần Loa Ca Diếp trong đển thờ thần lửa của vị 
này, sau đó hai ngươì em theo gương người anh 
cả, thỉnh cầu được thọ giới với Đức Phật một lượt 
với đồ chúng của họ. Sau bài thuyết giảng về 
“Lửa” của Đức Phật, những vị tân Tỳ Kheo này 
đều đắc quả A La Hán. **See Mahakasyapa. 
Three Buddhas in the Main Shrine: Ba Đức 
Phật trong Đại Hùng Bảo Điện: 
l1) Phật Thích Ca Mâu Ni: Sakyamuni Buddha— 
The Buddha in the center 1s the teacher and 
founder of Buddhism. He was born in 
northern India to a royal family of Ksatriya 
cas(e (Sát Đế Lợi) over two thousand five 
hundred years ago, his given name was 


ascetic  fire 


Siddhartha Gautama. At the age of twenty 
nine, he left his family in search of the truth 
of human suffering caused by bĩrth, old age, 
sickness and death. After spending six years 
1n the Jungle, he finally became enlightened 
to the law of “Dependent Origination” 
(everything 1s the direct result of causes and 
conditions). Our existence ¡im the world 1s 
1mpermanernt. Ït is only through understanding 
Of our true self that we can be at peace within 
the concepts of “Permanence, Happiness, 
True Nature (True Ego), and Purity.” After 
hs cenlipghenment, Sakyamun Buddha 
disseminated his teachings for approximately 
49 years, until his entering Into nirvana at the 
age of 80. 

2) Phật Dược Sư: Medicine Buddha—Who 1s on 
the right, the teacher of the Eastern Pure 
Land and Azure Radiance. Renowned as the 
Great Medicine King in Buddhism, he heals 
the afflictions of the body and the mind. As a 
Bodhisattva, the Medicine Buddha made 
twelve great vows to deliver those who 
1nvoke his name. 

3) Phật A Di Đà: Amitabha Buddha—On the 
left, the teacher of the Western Pure Land. As 
a Bodhisattva, he made forty eipht great 
vows. He has established the Western Pure 
Land in order to receive sentient beings who 
sincerely and repeatedly recite his name at 
the time of their passing. In the Western Pure 
Land, devotees will continue to receive the 
teachings of Buddhas and Bodhisattvas until 
theïr attainment of Buddhahood. 

Three Buddha?s virtues: Tam Đức —See Three 

Virfues. 

Three calamities or three final catastrophes: 

Tam Tai. 

lI) Storm Phong Tai—-The calamty of 
destruction by wind at the end of the third 
period of destruction of a world—Một trong 
ba tai nạn lớn vào cuối thời kỳ thứ ba của 
hoại kiếp. 

2) Water: Thủy Tai-The calamity of 
destruction by water at the end of the third 
period of destruction of a world. 


4909 


3) Eire: Hỏa Tai—The calamity of destruction 
by fire at the end of the thưrd period of 
destruction of a world. 

Three cafegories: Three classes, kinds, or 

sorts—Tam chủng (ba loại). 

Three cafegories of the Alayavijnana: A Lại 

Da Thức Tam Chủng Cảnh: 

I) Seed: Chủng tử—The of all 
phenomena—Sinh ra hạt giống của tất cả 
hiện hành pháp hữu lậu và vô lậu —See Seed 
and Seed of Buddhahood. 

2) The five organs of sensation: Ngũ Căn. 

3) The material environment in which they 
depend: Khí Giới—Quả báo của tất cả chúng 
sanh (núi, sông, cây, cỏ, khí cụ, ăn uống, vân 
vân). 

Three categories of rebirth in the Pure 


Land: Tam Chủng Vãng Sanh—Countless 
sentient beings wIll be reborn In the Pure Land, 
their numbers exceeding even the innumerable 
ran drops However, according to Most 
Venerable Thích Thiền Tâm ¡in The Pure Land 
Buddhism in Theory and Practice, sentient beings 
who seek rebirth in the Pure Land are not limited 
to those weary of the sufferings In the realm of 
the Five Turbidites, there are also those who 
compassionately wish to save senfient beings in 
the Saha World, and those who look upward to the 
goail of Buddhahood and downward to the 
salvation of deluded sentient beings throughout 
the worlds of the ten directions. Whether their 
VOWS and aspiratlons are low or hiph, once they 
are reborn in the Pure Land, all derive the same 
benefis; none will ever retrogress and will 
ultimately achieve Buddhahood and help sentient 
beings. Ancient masters once said: “The Pure 
Land method is extremely lofty, profound and 
wonderful; only the Buddhas can really fathom 1ts 
depth. This 1s why even those great Bodhisattvas 
who have reached the level of Equal 
Enliphtenment still vow to be reborn there. Even 
“One-life Bodhisattvas” or those who will become 
Buddhas in their next lifetime must remain there 
to study and practice. Such Mahayana texts as the 
Sufra, the Sufra, the 
Maharatnakuta Sutra, etc., all extol the Pure Land 
and discuss rebirth there. There are are three 
cafegorles of rebirth in the Pure Land—Chúng 


cause 


Avatamsaka Lotus 


sanh tu tập cầu vãng sanh về Cực Lạc nhiều 

không kể xiết, còn hơn vô số điểm giọt mưa. Tuy 

nhiên, theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong 

Niệm Phật Thập Yếu, chúng sanh cầu về Tịnh Độ 

không riêng những hạng chán cảnh khổ Ta Bà 

ngũ trược ác thế, mà cũng có hạng vì thương xót 
muốn tế độ chúng sanh cõi Ta Bà, cho đến những 
bậc “thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh.” 

Tuy sở nguyện có cao thấp, một khi đã sanh về 

Cực Lạc thì cũng đồng được sự lợi ích như nhau, 

nghĩa là tất cả đều không thối chuyển, cuối cùng 

đều đạt đến quả vị Phật. Cổ đức đã bảo: “Pháp 
môn Tịnh Độ rất cao thâm mầu nhiệm, duy có 

Phật với Phật mới biết hết được, vì bậc Đẳng giác 

còn nguyện vãng sanh, ngôi Nhất Sanh Bồ Tát 

còn phải trụ nơi miền Cực Lạc để học hỏi. Các 

Kinh Đại Thừa như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Đại 

Bảo Tích, vân vân đều khen ngợi Tịnh Độ và để 

cập đến sự vãng sanh.” Xét chung về tâm nguyện 

cầu sanh của những vị ấy, có ba loại vãng sanh. 

I1) The first category: Hạng thứ nhấ—Những 
phàm phu thấp kém nhưng chân thật—See 
Ordinary beings with limited capacitiles but 
true and sincere. 

2) The second category: Hạng thứ hai—Phàm 
phu nhưng có trí huệ và chí nguyện lớn—See 
Ordinary beings with great aspiraftions and a 
certain degree of wisdom. 

3) The third category: Hạng thứ ba—Tiểu 
Thánh đã thoát ly vòng sống chết—§ee 
Lesser saints and øreatest Bodhisattvas. 

Three causes: Tam Nhân. 

l1) Producing cause, as øood or evil deeds cause 
good or evil karma: Sanh nhơn. 

2) Habit cause: Lust breeding lust—Tập nhơn. 

3) Dependent or hypostatic cause: Y nhơn (Lục 
căn Six organs and theïr lục trần or six objects 
causing the cogniions lục thức or six 
COPnSCIousnesses). 

Three causes of karmic obstrucfions: Ba 

Nguyên Nhân Phát Sanh Chướng Nghiệp— 

According to The Mind-Only School, apart from 

the obstacles caused by external factors, there are 

three other causes of karmic obstructions—Theo 

Duy Thức Học, ngoài những trở ngại của ngoại 

duyên, còn có ba nguyên nhân phát sanh chướng 

nghiệp cho người tu. 


4910 


1) The reaction of evil karmic seeds: Sức Phản 
Ứng Của Chủng Tử Nghiệp —Various evil 
and wholesome karmic seeds are stored 
randomly ¡In our Alaya consclousness. When 
we recite the Buddha°s name or meditate, we 
accumulate the 
virtue, and therefore, evil karmic seeds have 
to emerge. For example, If a dense forest full 
of wild beasts is cleared for habifation, trees 
and shrubs are cut down, causing these beasfs 
to flee out of the forest. The development of 
afflicions and obstacles from evil karmic 
seeds ¡is similar—Trong tạng thức của ta có 
chứa lẫn lộn những nghiệp chủng lành dữ. 
Khi niệm Phật hay tham thiển, ta huân tập 
hạt giống công đức vô lậu vào, tất cả nghiệp 
chủng kia phải phát hiện. Ví như một khu 
rừng rậm nhiều thú, nếu có cư dân khai 
hoang, tất cả cây cối bị đốn, các loài thú đều 
ra. Cảnh tướng và phiền não chướng duyên 
do nghiệp chủng phát hiện cũng thế. 

2) Creating obsfacles for themselves due to lack 
of full understanding of the Dharma: Tự Gây 
Chướng Nạn vì không am tường giáo pháp—— 
There are cultivators who practlce without 
fully understanding the Dharma, not realizing 
that the manifestations of the inner mind and 
the environment are I1llusory nor discovering 
what Is true and what is false. They therefore 
have wrong views. Because of this, they 
develop thoughts of attachment, happiness, 
love, worry and fear, creating obstacles for 
themselves when they are faced with objects 
and conditons within themselves or in the 
outside world—Có những vị tu hành chẳng 
am tường giáo lý, không hiểu những tướng 
của nội tâm và ngoại cảnh đều như huyễn, 
chưa phát minh thế nào là chân và vọng, nên 
nhận định sai lầm. Do đó đối với cảnh duyên 
trong ngoài sanh niệm tham chấp, vui mừng, 
thương lo, sợ hãi, mà tự gây chướng nạn cho 
mình. 

3) Not flexible and patlent: Không Vững Lòng 
Bên Chí Nên Thối Lui—Take the case of a 
man who follows a map, hoping to find a gold 
mind. The path that he takes crosses high 
mountains deep ravines, empty open 
stretches and dense forests, an Itinerary 


seeds of. transcendental 


naturally requiring much labor, hardship and 
adversity. If his mind 1s not steady, and he 
does not adapt  himself to the circumstances 
and his own strength, he 
retroøress. Alternatively, he may abandon his 
search, stop at some temporary location, or 
even lose his lie enroute. The path of 
the Although the 
practitioner may follow the sutras, If he 1s not 
flexible and patient, ready to change 
according to his own strength 
circumstances, and If his determination Is 
weak, he will certainly fail. This obstacle, In 
the end, is created by himself alone—La! ví 
như người theo họa đổ đi tìm mỏ vàng, đường 
xá phải trải qua non cao, vực thắm, đồng 
vắng, rừng sâu, bước hành trình tất phải nhiều 
công phu và gian lao khổ nhọc. Nếu người ấy 
không vững lòng, không biết tùy sức tùy hoàn 
cảnh mà nhẫn nại uyển chuyển, tất phải thối 
lui. Hoặc có khi bỏ cuộc ghé vào một cảnh 
tạm nào đó, hay chết giữa đường. Lộ trình tu 
tập cũng thế, hành giả tuy y theo kinh giáo 
mà thực hành, song nếu không biết tùy sức 
tùy hoàn cảnh mà nhẫn nại uyển chuyển, sự 
lập chí không bền lâu, tất sẽ thất bại. 
Three causes which practitioners of Buddha 
Recitation cannot achieve “one-pointedness 
of mỉnd”: Ba Lý Do Hành Giả Niệm Phật 
Không Được Nhứt Tâm Bất Loạn—What does it 
mean to have “one-pointedness of mind?” It 


1s bound to 


cultivation 1s same. 


and 


means fo concenfrate the mind on recitatlon 
sundry though(s. “One-pointedness” 
means the mind is devoid of all distractions, 
thinking about no other realm except the realm of 
Buddha Recitation. Individuals of hipgh capacities 
may reach such a sfate In, perhaps, one day; those 
of moderate capacities In three or four days; those 
of limited capacities in seven days. There is still 
another point of view, of hiph 
capactties, Ideally, achieve one-pointedness of 
mind during the entire seven-day period; those of 
moderate capacifies only do so for three or four 
days; while those of limited capacifles may only 
do so for one day during the whole period of 
retreat. However, why did Sakyamuni Buddha 
esimate that we could achieve one-pointedness 
of mind within a week, when in fact, some of us 


without 


1ndividuals 


4911 


may recite for two or three or even many ye€ars 

without ever reaching that state? According to 

Most Venerable Thích Thiền Tâm ¡in The Pure 

Land Buddhism in Theory and Practice, there are 

thee causes which practtioners of Buddha 

Recitaton cannot achieve “one-pointedness of 

mind.”—Sao gọi là “Nhứt tâm bất loạn?” “Nhứt 

tâm” là duy có một tâm niệm Phật, không xen tạp 
niệm chi khác. “Bất loạn” là lòng không rối loạn 
duyên tưởng cảnh nào ngoài cảnh niệm Phật. Bậc 
thượng căn niệm Phật một ngày có thể được nhứt 
tâm, bậc trung căn hoặc ba bốn ngày có thể được 
nhứt tâm, còn bậc hạ căn phải đến bảy ngày. 

Cũng có ý nghĩa khác, bậc thượng căn trong bảy 

ngày hoàn toàn nhứt tâm, bậc trung căn chỉ nhứt 

tâm được ba bốn ngày, còn bậc hạ căn duy nhứt 
tâm được có một ngày. Nhưng tại sao Đức Thế 

Tôn ước hạn trong bẩy ngày có thể được nhứt 

tâm, mà chúng ta nhiều kẻ niệm hai ba năm vẫn 

chưa được nhứt tâm? Theo Hòa Thượng Thích 

Thiển Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, có ba lý 

do khiến cho hành giả niệm Phật không được nhứt 

tâm. 

l1) Erom the viewpoint of “mark” or phenomena, 
we faill to follow Sakyamuni Buddha”s 
admonition to conduct perlodic retreats for 
cultivation. When we do so, we engage in 
several practices at the same time (sundry 
practices). We should realize that 1ƒ we would 
like to achieve one-pointedness of mind, we 
should practice oral recitaton exclusively 
during the retreat period, and not engage In 
Mantra or Sutra Recifaton or meditation as 
well: VỀ sự tướng, ta không y theo lời Phật 
dạy kiết kỳ tu hành, khi kiết thất lại tạp tu. 
Phải biết trong kỳ thất, muốn được nhứt tâm, 
nên chuyên giữ một câu niệm Phật, không 
được xen trì chú, tụng kinh hay tham thiển chi 
khác. 

2) There why 
practiloners canot avoid sundry condifions 
and thoughts or concentration on cultivation 
for seven days. These reasons range from 
lack of external support, Ie., the need to 
prepare their own meals and attend to other 

lack of 


Ar€ VAFTIOUS T€ASOnS SOm© 


miscellaneous activitles, tO 


3) 


hành. Bởi có vị kiết thất, vì thiếu sự ngoại hộ, 
phải tự lo việc cơm nước, chưa yên lòng về 
các chuyện lặt vặt bên ngoài, cho đến chưa 
có tâm cầu sự tất chứng. 

The three capacities mentioned above are a 
rough estimation. For example, within the 
category of hiph capacIty cultivators, we have 
“supremely hiph,j” “moderately high,” and 
“low high” capacites. Moderate and limited 
capacitIes may likewise be subdivided. There 
are thus a total of nine categories, which may 
1n turn be divided Iinto many more caf€egorIes. 
We should also realize that Sakyamuni 
Buddha's words are only generalitiles. For 
example, the sutras state that individuals of 
hiph capacitles can achieve one-pointedness 
of mind for seven days, not eight or nine. In 
realify, these sages are not only undisturbed 
for eipht or nine days, conceivably, theIr 
minds can remain empty and still during theIr 
entire lives. Conversely, those of limited 
capacities, weiphed down bu heavy karmic 
obstructions, not only may fail to reach one- 
poIntedness of mind affer seven days, they 
may even recite during their whole lifetime 
without ever reaching that state. Thus we 
should interpret the words and meaning of the 
sufras flexibly, without being attached to the 
words and betraying the phrase, or øraspIng at 
the phrase and doing InJustice to the meaning: 
Ba căn như đã nói, chỉ là ước lược. Chẳng 
hạn như trong thượng căn có thượng-thượng 
căn, thượng-trung căn, thượng-hạ căn; trung 
và hạ căn cũng thế, thành ra chín căn. Trong 
chín căn nếu chia chẻ ra hãy còn rất nhiều 
căn nữa. Lại nên biết lời Phật nói chỉ là khái 
lược. Thí dụ như nói bậc thượng căn chỉ nói 
bảy ngày không loạn, mà chẳng nói tám chín 
ngày. Thật ra bậc ấy, chẳng những tám chín 
ngày không loạn, mà cho đến suốt đời cũng 
có thể không loạn. Ngược lại, kể độn căn 
nghiệp chướng nặng nhiều, chẳng những bẩy 
ngày không được nhứt tâm, mà có thể niệm 
suốt đời cũng chưa được nhứt tâm. Cho nên 
đối với tất cả kinh nghĩa phải khéo hiểu, 
không nên chấp văn hại lời, và chấp lời hại ý. 


©arnestness: Trong bảy ngày chưa tránh được Three causes produce their three effects: 
tạp duyên, dứt được tạp niệm, chuyên chú tu Tam Nhơn Tam Quả. 


4912 


l) Diferently ripenng causes produce 
differently ripening effects (every developed 
cause produces 1s developed effect, 
especially the effect of the presenft causes In 
the next transmisration): DỊ thục nhơn dị thục 
quả—Mọi nhân trong kiếp hiện tại đều tạo 
thành quả trong kiếp tới. 

2) Blessed deeds produce blessed rewards, now 
and hereafter: Phúc nhơn phúc báo—Phúc 
nhơn tạo phúc quả ở đời nầy và đời sau. 

3) Wisdom produces 
hereafter: Trí nhơn trí quả—Trí nhơn tạo trí 
quả sau nầy. 

Three causes of the rise of the passions or 

illusions: Tam Chủng Sinh Ái Dục—Three 

SOUrC€S Or Causes of the rise of the passions and 

illusions—Ba nguồn gốc gây nên dục vọng và ảo 

tưởng. 

I1) The mind or active thought: Tưởng sinh. 

2) The obJective world: Tướng sinh. 

3) Consfant Interaction, or the confinuous stream 
of latent predispositions: Lưu chú sinh. 

Three certain thỉngs for any true disciple: 

Tam Kiên. 

I1) Infnite body or personaliy: Thân sống vô 


nñOW wisdom-fruIt 


cực. 

2) Endless life: Mạng thọ vô cùng. 

3) Boundless sipritual possessions: Tài sản vô 
tận. 

Three characterisfics of Buddha”s naturce: 

Tam Nhơn Phật Tánh—Tự Tánh Phật —Natural 

attributed Buddha-nature. 

l) The Buddha”s nature which 1s in all living 
beings, even those in the three evil paths 
(gati): Tự tính trú Phật tánh. 

2) The Buddha”s nature developed by the right 
discipline: Dẫn xuất Phật tánh. 

3) The perfected Buddha-nature 
resulting from the development of the original 
potentiality: Trí đắc quả Phật tánh. 

Three characterisfics of existence: Trilaksana 

(p & skÐ—Tam pháp ấn (ba dấu hiệu của hiện 

hữu là vô thường, khổ và vô ngã——anicca, dukkha 

and anatta). 

Three characters of a good Buddhist or a 

monh: Ba diệu hạnh của một Phật tử: 

1) Control his body: Kềểm thúc nơi thân. 


fnal or 


2) Control his mouth: Kêểm thúc nơi khẩu. 

3) Control his mind: Kểm thúc nơi tâm. 

Three characterisfics of a øood monk: Tam 

Diệu Hạnh—Ba phẩm chất của một tăng sĩ. 

1) Control his body: Kềm thúc nơi thân. 

2) Control his mouth: Kểm thúc nơi khẩu. 

3) Control his mind: Kềm thúc nơi ý. 

Three characteristic marks of all Hinayana 

sutras: Tiểu Thừa Tam Ấn. 

l) Impermanence of phenomena: Vô Thường— 
See Impermanence. 

2) The unreality of the ego: Vô Ngã—See Ego. 

3) Nirvana: Niết Bàn—See Nirvana. 

Three characterisfics of all phenomenal 

existence: Trilaksana (skt)—Tilakkhana (p)— 

Tam Pháp Ấn-Three Dharma Seals—Three 

marks of existence, or three characteristics of all 

phenomenal existence. 

(A) 

l) Impermanence: Anicca (p)—Vô thường—See 
Impermanence. 

2) Suffering or unsatisfaction: Dukkha (p)— 
Khổ—See Suffering. 

3) No-self: Anatta (p)—Egoless— 
Impersonality—Vô ngã —See No-self. 

(B) 

l) Impermanence: Vô Thường. 

2) Non-ego: Vô Ngã. 

3) Nivana: Niết Bàn—-Niết Bàn Tịch Tĩnh 
Ấn—See Nirvana. 

Three classes: Three categories, 

sorts—Tam chủng (ba loại). 

Three classes of delusive views or delusions: 

Tam Chủng Kiến Hoặc—Ba loại kiến hoặc. 

l) Common delusions to humanity: Thường 
hoặc—Nghi hoặc thông thường. 

2) Delusions of the inquirinng mind: Tụ hoặc— 
Trong khi tu tập thấy những điều nghi hoặc. 

3) Delusions of the learned and setfled mind: 
Thông thái hoặc—Nghi hoặc của những học 
giả thông thái. 

Three classes of delusions: Tam Chủng Kiến 

Hoặc—See Three classes of delusive views or 


kinds, or 


delusions. 
Three clear concepfions of all beings: Tam 
Minh Trí. 
l1) Allis Immpermanent: Anitya (skÐ——Vô thường. 


4913 


2) All is sorrowful: Duhkha (skt)—Khổ. 

3) All is devoid of a self: Anatman (skÐ——Vô 
ngã. 

Three collecftions of pure precepfs: Tam Tụ 

Tịnh Giớ—See Three accumulatons of pure 

precepts. 

Three comprehensive precepfs: Three kinds 

of pure precepts—Tam Thân Thanh Tịnh—See 

Three bodies of pure precepts. 

Three condifions that evil beings may be 

reborn in the Pure Land: Ba Trường Hợp Kẻ 

Nặng Nghiệp Vẫn Được Vãng Sanh—According 

to the Treatise on the Meditation Sutra, the rebirth 

of depraved, evil beings 1s due to their recifation 
of the Buddha”s name with utmost sincerity at the 
time of death, as this leads to the dissipation of 

Therefore, the 

sugeests that Buddha Recitaton 1s the most 

1mportant condition for rebirth. There are three 
conditions that evil beings may be reborn ¡n the 

Pure Land. 

I) The first condiion— Trường hợp thứ nhất: 
Very  strong mind-power utferÌy 
determined will, which allow the practitioner 
to overcome the evil karma of an entire 
lifetime by reciting the Buddha”s name for 
only a short period of time. This 1s called the 
Great Mind. This situation can be compared 
to that of a soldier surrounded by enemies 
ready to harm him. In such dangerous 
circumstances, boldly risking his life, he 
musters his utmost power and strength and 
thus breaks out of encirclement—Theo Quán 
Kinh Sớ, thì người nghịch ác mà được vãng 
sanh, là do khi lâm chung, kẻ ấy chí tâm 
niệm Phật, nên tội chướng được tiêu trừ. 
Chính vì vậy mà Kinh để nghị niệm Phật là 
điều kiện tối quan trọng để được vãng sanh. 
Có ba trường hợp kẻ nặng nghiệp vẫn được 
vãng sanh—Hành giả chỉ niệm Phật trong 
thời gian ngắn ngủi mà có thể thắng nổi 
nghiệp ác trọn đời, là do nhờ tâm lực rất 
mạnh mẽ, ý chí cực quyết định; đó gọi là đại 
tâm. Tình cảnh ấy ví như người bị quân giặc 
vây khổn, đang lúc nguy cấp, do liều chết 
không kể đến thân mạng, nên phát được sức 
đũng mãnh cùng cực, xông phá vượt ra khỏi 
nanh vuốt của trùng vây. 


karmic  obstructions. Treatise 


and 


2) The second condition—Trường hợp thứ hai: 
Previous or current good karma. Although the 
person has created evil karma, he has also 
practiced samadhi during his curent lifetime. 
Thus, at the time of death, when he 1s 
reminded by others, he easily achieves 
concenfration. If the dying person has not 
cultivated samadhi in this lifetime, he must 
have done so assiduously in a previous Hfe. 
That good seed has now come fo maturIty. 
Therefore, thanks to his previous good karma 
, once he 1s counselled by a good spiritual 
advisor, he easily achieves rebirth with Just 
ten thougphts of Amitabha Buddha at the time 
of death—Hành giả tuy có tạo ác, song hoặc 
hiện đời đã có tu tam muội, nên khi lâm 
chung nghe người nhắc bảo, định lực được dễ 
thành. Đây cũng thuộc về hạng người mà 
trong nhà Phật gọi là Thừa Cấp Giới Hưởn. 
Nếu hành giả hiện đời không tu tam muội, tất 
đời trước cũng đã có huân tu. Hạt giống lành 
ấy nay đến thời kỳ thuần thục, nên khi lâm 
chung gặp thiện tri thức khuyên bảo, kẻ đó 
nương nơi túc thiện nghiệp, trong mười niệm 
mà được thành công. 

3) The third condiion—Trường hợp thứ ba: A 
mind of utterly sincere repenfance. If rebirth 
1s not due to efforts at cultivation in this hife 
nor good karma from previous lives, the 
cultivator, at the time of death, must have 
recied the Buddha's name with a mind of 
utterÌy repentance. Thus, Elder 
Master Yung Ming has said: “Since the nature 
of causes and condiions is Intrinsically 
empty, good or bad karma 1s not fixed. In 
determining the path of salvation or perdition, 
we should consider whether the state of mind 
1S slowly transcendental at the time of death. 
This 1s analagous to an ounce of pure gold 
which 1s worth much more than a hundred 
times Its weight In cotton wool, or a smaill, 
I1solated flame, which can reduce a pile of 
StrawW, beyond reckoning, to 
ashes—Nếu hành giả không do công tu trong 
hiện đời hay nghiệp lành về kiếp trước, tất 
khi lâm chung kẻ ấy đã niệm Phật với lòng 
sám hối tha thiết cùng cực. Nên Ngài Vĩnh 
Minh nói: “Vì thể nhân duyên vốn không, 


sincere 


€normous 


4914 


nên nghiệp thiện ác chẳng định; muốn rõ 
đường siêu đọa, phải nhìn nơi tâm niệm kém 
hơn. Cho nên một lượng vàng ròng thắng nổi 
bông gòn trăm lượng, chút lửa le lói đốt tiêu 
rơm cỏ muôn trùng.” 

Three conditions that are necessary to 

complete the evil of harsh speech: Ba điều 

kiện cần thiết để tạo nghiệp nói lời thô lỗ. 

1) A person to be abused: Nạn nhân của lời nói 
thô lỗ. 

2) Angry thoupht: Tư tưởng sân hận. 

3) Actual abuse: Thốt ra lời thô lỗ thật sự. 

Three conditions of karma: Tam Nghiệp—Ba 

nghiệp—The three conditions, Iinheritances, or 

three kinds of karma——See Three karmas. 

Three consequences associafed with the 

causes for a chỉld to be reborn into a certain 

family: Tam Quả—Ba quả báo và những nhân 
khiến cho đứa trẻ sanh vào một gia đình nào đó: 

l) Current requttal: Hiện báo—See Current 
requttal. 

2) Biïrth requital: Sanh báo—See Birth requital. 

3) Future requtal Hậu báo —See 
requital and Euture retribution. 

Three consfituenfs of the world: Ba thành 

phần của thế giới—According to the Lotus Sutra, 

the Buddha taupht: “there are three ways of 
thinking about socIety.”—Theo Kinh Pháp Hoa, 

Đức Phật dạy có ba cách suy nghĩ về xã hội. 

1) Eirst is the world where an ¡individual mind 
exerts an ¡influence upon others, in other 
words, environment In the narrow sense: Ngũ 
uẩn thế giới, hay thế giới trong đó một cái 
tâm cá nhân gây một ảnh hưởng đến những 
người khác, nói cách khác, hoàn cảnh chung 
quanh theo nghĩa hẹp. 

2) Second 1s the world of which 1ts living beings 
are regarded as a constiftuent, this IS a SOCIety 
or nation: Chúng sanh thế giới, hay thế giới 
mà các chúng sanh ở đó được coi là một 
thành phần, đây là xã hội hay một quốc gia. 

3) Third is a world consisting of many socIeties 
and counfries. This commonly considered to 
be the whole world: Quốc độ thế giới, hay thế 
giới bao gồm nhiều xã hội hay nhiều quốc 
gia. Thế giới này thường được xem là toàn bộ 
thế giới. 


Future 


Three contemplations: Tam Quán—Theo tông 
Thiên Thai, có ba loại quán —According to the 
Tien-T”ai sect, there are three contemplations 
(meditations). 

l) The meditaion (contemplaton) of true 
emptiness that cuts off marks: Quán chân 
không ha tướng. 

2) The meditation (contemplation) of the non- 
obsfruction 
phenomena: Quán lý sự vô ngại. 

3) The meditation of pervasive Inclusiveness: 
The meditation of non-obstruction between 
phenomena and phenomena—Quán sự sự vô 
ngại. 

Three cornered altar: Bàn thờ ba góc được 

dùng trong Chân Ngôn tông. 

Three corruptions: (p Tam Lậu 

(Sangii Sutta in the Long Discourses—Kinh 

Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh). 

l1) The corruption of desire: Kamasavo (p)— Dục 
lậu. 

2) The corruption of becoming: Bhavasavo (p)— 
Hữu lậu. 

3) The corruption of ignorance: AviJjasavo (p)— 

Vô minh lậu. 

See Three dharmas (XVI). 

Three counfless aeons: Asankhyeya kalpas 

(skÐ——The three asankhyeya kalpas—The periods 

of a bodhisattva°s development—Tam Kiếp—See 

Three asankhyeya kalpas. 

Three cultivated levels: Tam Căn—Each of the 

six organs has three different powers—Mỗi căn 

trong lục căn đều có ba khả năng khác nhau. 

l1) Clever (hiph): Thượng Căn. 

2) Middle capacity (Intermediate): Trung Căn. 

3) Dull (low): Độn căn. 

Three culfivatfions of pure precepfs: Tam Tụ 

Tịnh Giớ—See Three Of pure 

precepts. 

Three daughters of Mara: Ba nàng con gái 

của Ma Vương. 

1) Ái Dục: Tanha——Pleasure of love. 

2) Bất Mãn: Arati—Hatred. 

3) Tham Vọng: Raga—Desire. 

Three decisions a øood king should make 

when there may be a conspiracy against 


between noumena and 


Asava 


+ 


collections 


hỉm: Ba quyết định mà một minh quân nên làm 


4915 


khi có âm mưu chống lại mình —The Buddha 

reminded a good king one of the three wise 

decisions—Đức Phật đã nhắc nhở một minh quân 
về ba quyết định khôn ngoan. 

l) These conspirators or forelgn enemies are 
threatening the good order and welfare of our 
counfry, I must protect the people and country 
even with armed forces: Khi những kẻ âm 
mưu hay những ngoại nhân đe dọa trật tự trị 
an của đất nước, ta phải bảo vệ quốc dân và 
đất nước, nếu cần phải dùng đến vũ lực. 

2) I will try to find some way of defeating them 
without the use of arms: Ta sẽ tìm cách đánh 
bại họ mà không cần đến vũ lực. 

3) I will try to capture them alive, without kiling 
them I!f possible, and disarm them: Ta sẽ tìm 
cách bắt sống và giải giới, chứ không giết họ. 

Threc defilers: Tam cấu, tam độc, tam cấu 

nhiễm. 

1) Desire: Attachment—Greed—Wrong 
desire—Tham. 

2) Anger: Ire—Hate—Resentment—Sân. 

3) Ignorance: Ủnwillingness to accept Buddha- 
truth—Unintelligence——Stupidity—S1. 

Three degrees of knowledge: Ba Cấp Độ Kiến 

Thức—-Accordng to Nagaruna ín the 


Madhyamika-karika, there are three degrees of 2) 


knowledge—Theo ngài Long Thọ trong Trung 

Quán Luận, có ba cấp độ kiến thức: 

1) Illusory knowledge: Parikalpita (skt——Huyển 
Ảo—lllusory knowledge 1s the 
attribution of an Iimaginary Idea to an obJect 
produced by Ifs cause and conditIions. Ït exists 
only In one”s imaginaton and does not 
correspond to realityy—Huyển ảo là sự gán 
ghép sai lầm một ý tưởng không có thực cho 
một đối tượng do nhân duyên tạo ra. Đối 
tượng nầy chỉ hiện hữu trong trí tưởng tượng 
và không tương ứng với thực tại. 

2) Empircal knowledge: Paratanra (skt)— 
Thường Nghiệm——Emprrical knowledøge 1s the 
knowledge of an object produced by Ifs cause 
and conditions. This 1s relatve knowledge 
and serves the practical purposes of life— 
Thường nghiệm là sự hay biết về một đối 
tượng do nhân duyên mà có. Đây là kiến 
thức tương đối và dùng để phục vụ cho các 
mục đích của cuộc sống. 


false 


3) Absolute knowledge: Parinispanna (skÐ— 
Tuyệt Đối— The absolute knowledge is the 
highest truth or tathata, the absolute. The 
1llusory knowledge and empirical knowledge 
correspond to relative truth (samvrti-satya), 
and the absolute knowledge to the highest 
truth (paramartha-satya) of the Madhyamika 
system—Tuyệt đối là chân lý cao nhất hay 
chân như, chân lý tuyệt đối. Huyền ảo và 
thường nghiệm tương ứng với chân lý tương 
đối, còn tuyệt đối thì tương ứng với chân lý 
cao nhất của Trung Luận tông. 

Three delusions: Tam Hoặc. 

(ŒD According to the T”ien-T?ai Sect, there are 
three delusions—Theo tông Thiên Thai, có 
ba loại hoặc: 

l) Things thought 
1mperfect perception, with temptfation to love, 
hate, etc., to be rid of these false views and 
temptatlons, one must cultivate and observe 
moral precepts: Kiến tư hoặc—Thấy và nghĩ 
tưởng theo ảo vọng từ những nhận xét không 
hoàn hảo, với những cám dỗ của yêu ghét, 
vân vân. Muốn loại bỏ những cấu chướng 
nầy, người ta phải tuân thủ và hành trì giới 
luật (mê chấp tướng sanh tử). 

IIllusion and temptation through the Immense 

variety of duties in saving others: Trần sa 

hoặc—Phiền não và cám dỗ trong lúc cứu độ 
chúng sanh (mê chấp cứu độ chúng sanh để 
được vào cõi Niết Bàn). 

3) The ¡llusions and temptatlons that arise from 
failure philosophically to undersfand things in 
ther reality—lllusion arising from primail 
Ipgnorance which covers and hinders the truth. 
In the Differentiated Teaching, this 1llusion 1s 
overcome by the Bodhisattva from the first 
stage; in the Perfect Teaching, 1t 1s overcome 
by the Bodhisatva in the first resting-place: 
Vô minh hoặc—Phiển não và cám dỗ khởi 
lên từ chỗ không hiểu chư pháp và thực tánh 
của chúng. Phiển não khởi lên từ căn bản vô 
minh làm che lấp mất chân lý. Trong Biệt 
Giáo và Viên Giáo, Bồ Tát khắc phục vô 
minh hoặc trong sơ địa (mê chấp về tướng nhị 
biên). 


seen and 1llusions from 


4916 


I) According to the Hinayana Buddhism, there 
are three groups of delusions—Theo Phật 
Giáo Nguyên Thủy, có ba nhóm lậu hoặc: 

l) Intoxicant of worldly desires or sensual 
pleasures: Kamasava (p)—Dục lậu —Say mê 
về dục lạc trần thế. 

2) The love of existence 1n one of the 

Bhavasava (p)—Hữu 
lậu —Sự ham muốn hiện hữu trong một trong 
những cảnh giới hữu lậu. 

3) The defilements of Ignorance 

Avijjasava (p)—Vô minh lậu —Sự uế nhiễm 

trong tâm khởi lên từ sự ngu sĩ. 

Besides, some considers the fourth delusion: 

the corruption of vIews——Ngoài ra, có người 

còn cho rằng có lậu thứ tư là Kiến lậu, là 
những quan điểm đổi bại. 

Three devil desfinies: Tam Đồ (Hỏa Huyết 

Đao). 

1) The hells: The fiery path or desiny—Hỏa Đồ 
(đường lửa)—Địa ngục. 

2) Animals: The bloody path or destiny—Huyết 
Đồ (đường máu)—Súc sanh. 

3) Hungry ghosts: The knife-sharp path or 

destiny—Đao Đồ (đường đao)—Ngạ quỷ. 

Three dđharanis or powers to maintain 

wisdom or knowledge: Tam Đà La Ni—See 

Three kinds of dharan1. 


Three đdharmas: Tam Pháp—Three dharma 

according to the Sangii Sutta in the Long 

Discourses—Tam Pháp theo Kinh Phúng Tụng 

trong Trường Bộ Kinh. 

(@)_ Three dharma——Tam Pháp: 

l1) The Buddhas teaching: Phật pháp. 

2) The practice of Buddha dharma: Hành pháp. 

3) The realizaton of experiential proof of the 

dharma In bodhi or nirvana: Chứng pháp. 

Three unwholesome roots: Tam Bất Thiện 

Căn: 

I) Unwholesome root of greed: Lobho akusala 
mulam (p)—Tham bất thiện căn. 

2) Unwholesome root of hatred: Doso akusala 
mulam (p)—Sân bất thiện căn. 

3) Unwholesome root of delusion: Moho akusala 
mulam (p)—S¡i bất thiện căn. 

(HI) Three wholesome roots—Tam Thiện Căn: 

1) Wholesome root of non-greed: alobho kusala 
(p)—Vô tham thiện căn. 


conditioned realms: 


In mind: 





2) Wholesome root of non-hatred: Adoso kusala 
(p)—Vô sân thiện căn. 

3) Wholesome root of non-delusion: Amoho 
kusala (p)—Vô sĩ thiện căn. 

(V)Three kinds of wrong conduct—Tam Ác 
Hạnh: 

l) Wrong conduct in body: Kaya-duccaritam 
(p)— Thân ác hạnh. 

2) Wrong conduct In speech: Vaci-duccaritam 
(p—Khẩu ác hạnh. 

3) Wrong conduct in thought: Mano-duccaritam 
(p)—Ý ác hạnh. 

(V) Three kinds of right conduct—Tam Thiện 
Hạnh: 

1) Right conductin body: Kaya-succariftam (p)— 
Thân thiện hạnh. 

2) Right conduct in speech: Vaci-succariam 
(p)—Khẩu thiện hạnh. 

3) Right conduct in thought: Mano-succaritam 
(p)—Ý thiện hạnh. 

(VDThree kinds of unwholesome thought— 
Akusala vitakka (p)—Tam Bất Thiện Tầm: 

I) Unwholesome thought of sentuality: Kama- 
vitakko (p)—Dục tâm. 

2) Unwholesome thought of enmity: Vyapada- 
vitakko (p)—Sân tầm. 

3) Unwholesome thought of cruelty: Vihimsa- 
vitakko (p)—Hại tầm. 

(VII)Three kinds of wholesome thought—Tam 
Thiện Tầm: 

lI) Wholesome though( of  renunciation: 
Nekkkama-vitakko (p)—Ly dục tầm. 

2) Wholesome thought of non-enmity: Vô 
tầm. 

3) Wholesome thought of non-cruelty: Vô 
tầm. 

(VHI)Three kinds of unwholesome motivation— 
Tam Bất Thiện Tư Duy: 

I1) Unwholesome motivation through sensuality: 
Dục bất thiện tư duy. 

2) Unwholesome motivation through enmity: 
Sân bất thiện tư duy. 

3) Unwholesome motivaton through cruelty: 
Hại bất thiện tư duy. 

X)Three kinds of unwholesome perceptlon— 
Tam Bất Thiện Tưởng: 

I) Unwholesome perception of sensuality: Dục 
bất thiện tưởng. 


hại 


4917 


2) Unwholesome perception of enmity: Sân bất 
thiện tưởng. 

3) Unwholesome perception of cruelty: Hại bất 
thiện tưởng. 

(X) Three kinds of wholesome perception—Tam 
Thiện Tưởng: 

l) Wholesome perception of renunciaton: Ly 
dục tưởng. 

2) Wholesome perception of non-enmity: Vô 
sân tưởng. 

3) Wholesome perception of non-cruelty: Vô hại 
tưởng. 

(XDThree unwholesome element—Tam Bất 
Thiện Giới: 

I1) Sensuality: Dục giới. 

2) Enmity: Sân giới. 

3) Cruelty: Hại giới. 

(ŒXIDThree wholesome elements—Tam Thiện 
GIới: 

1) Renunciation: Ly dục giới. 

2) Non-enmity: Vô sân giới. 

3) Non-cruelty: Vô hại giới. 

(XII)Three more elements—Ba Giới Khác: 

(A) 

1l) The element of sense-desire: Kama-dhatu 
(p)—Dục giới. 

2) The element of form: Rupa dhatu (p)—Sắc 
giới. 

3) The formless element: Arupa-dhatu (p)—Vô 
sắc giới. 

(B) 

I1) The element of form: Rupa-dhatu (p)—Sắc 
giới. 

2) The formless element: Arupa-dhatu (p)—Vô 
sắc giới. 

3) The element of cessation: 
(p)— Diệt giới. 


Nirodha-dhatu 


l1) The low element: Hina-dhatu (p)—LIỆt giới. 

2) The middling element: Majjhima-dhatu (p)— 
Trung gIới. 

3) The sublime element: Patina-dhatu (p)— 
Thắng giới. 

(XIV)Three kinds of craving—Tam Ái: 

(A) 

l1) Sensual craving: Kama-tanha (p)—Dục ái. 

2) Craving for becoming: Bhava-tanha (p)—Hữu 
ái. 


3) Craving for extinction: Vibhava-tanha (p)— 
Vô hữu ái. 

(B) Three more kinds of craving—Ba Ái Khác: 

l) Craving for the world of sensual desire: 
Kama-tanha (p)—Dục ái. 

2) Craving for the world of form: Rupa-tanha 
(p)—Sắc ái. 

3) Craving for the formless world: Arupa-tanha 

(p)—Vô sắc ái. 

Three more kinds of craving—Ba Ái Khác: 

1) Craving for the world of form: Sắc ái. 

2) Craving for the formless world: Vô sắc ái. 

3) Craving for cessation: DIỆt ái. 

(XV)Three fetters—Tam Kiết Sử: 

I) The fetter of personality beliefFESakkaya- 
ditthi (p)—Thân kiến kiết sử: 

2) The fetter of doubt: Vici-kiccha (p)—Nghi 
kiết sử. 

3) The fetter of attachment to rite and ritual: 
Silabhata-paramaso (p)—Giới cấm thủ. 

(XVI)Three corruptions: Asava (p)—Tam Lậu: 

l1) The corruption of desire: Kamasavo (p)— Dục 
lậu. 

2) The corruption of becoming: Bhavasavo (p)— 
Hữu lậu. 

3) The corruption of ignorance: AviJjasavo (p)— 
Vô minh lậu. 

(XVII)Three kinds of becomineg——Tam Hữu: 

l) Becoming ¡in the world of sense-desire: 
Kama-bhavo (p)—Dục hữu. 

2) Becoming ¡n the world of form: Rupa-bhavo 
(p)—Sắc hữu. 

3) Becoming in the formless world: Arupa- 
bhavo (p)—Vô sắc hữu. 

(XVHI)Three quests—Tam Cầu: 

l1) Quests for sense-desire: Kamesana (p)—Dục 
cầu. 

2) Quests for becoming: Bhavesana (p)—Hữu 
cầu. 

3) Quests for the holy life: Brahmacariyesana 
(p)—Phạm hạnh cầu. 

(XIX)Three forms of concei—Tam Mạn: 

1) Tam better than...: Thắng mạn—Tôi tốt hơn. 

2) Iam equal to...: Đẳng mạn—Tôi bằng. 

3) Iam worse than...: Ty liệt mạn—Tôi tệ hơn. 

(XX)Three times—Tam Thời: 

l1) Past: Atito addha (p)—Quá khứ. 

2) Future: Anagato addha (p)—VỊ lai. 


4918 


3) Present: Paccuppanno addha (p)—Hiện tại. 

(XX])Three ends—Tam Biên: 

l) Personality: Sakkaya anto (p)—Hữu thân 
biên. 

2) Arising of personaliy: Sakkaya-samudayo 
anto (p)—Hữu thân tập biên. 

3) Cessatlon of personality: Sakkaya-noridho 
anfo (p)—Hữu thân diệt biên. 

(XXIDThree feelings—Tam Thọ: 

l1) The pleasant feeling: Sukha vedana (p)—Lạc 
thọ. 

2) The painful feeling: Dukkha vedana (p)— 
Khổ thọ. 


3) Neiher pleasan nor painful  feeling: 
Adukkham-asukha vedana (p)—Phi khổ phi 
lạc thọ. 


(XXII)Three kinds of suffering—Tam Khổ Tánh: 

I) Suffering as pain: Dukkha-dukkhata (p)— 
Khổ khổ. 

2) Suffering as ¡inherent 1n fÍormations: 
Sankhara-dukkhata (p)—Hành khổ. 

3) Suffering as due to change: Viparinama- 
dukkhata (p)—Hoại khổ. 

(XXIV)Three accumulations—Tam Tụ: 


1l) Evill accumulaion with ñxed result: 
Micchatta-niyato rasi (p)—Tà định tụ. 
2) Good accumulaion with fñxed result 


Sammatta-niyafo rasi (p)—Chánh định tụ. 

3) Indeterminate: Aniyato rasi (p)—Bất định tụ. 

(XXV)Three obscuratlons—Tam Nghĩ: 

l) (One hesifates, vacillates, is undecided, 1s 
unsetfled about the past: Đối với vấn để 
thuộc về quá khứ nghi ngờ, do dự, không 
quyết định, không hài lòng. 

2) (One hesitates, vacillates, ¡is undecided, 1s 
unsetfled about the future: Đối với vấn để 
thuộc về tương lai nghi ngờ, do dự, không 
quyết định, không hài lòng. 

3) One hesitates, vacillates, is undecided, 1s 
unsetfled about the present: Đối với vấn để 
thuộc về hiện tại nghi ngờ, do dự, không 
quyết định, không hài lòng. 

(XXVI)Three things a Tathagata has no need to 
guard agains—Ba điều Như Lai không cần 
gìn giữ: 

l) A Tathagata 1s perfectly pure In bodily 
conduct. There Is no misdeed of the body 
which He must conceal lest anyone should 


get to hear about 1t: Như Lai thanh tịnh hiện 
hành về thân, Như Lai không có ác hạnh về 
thân mà Như Lai phải gìn giữ. 

2) A Tathagata Is perfectly pure in speech. 
There 1s no misdeed of the speech: Như Lai 
thanh tịnh hiện hành về miệng. Như Lai 
không có ác hạnh về miệng mà Như Lai phải 
gìn giữ. 

3) A Tathagata Is perfectly pure in thought. 
There ¡is no misdeed of thoupht: Như Lai 
thanh tịnh hiện hành về ý. Như Lai không có 
ác hạnh về ý mà Như Lai phải gìn giữ. 

(XXVI)Three obstacles—Tam Chướng: 

1) Obstacles of Lust: Rago-kincanam (p)—Tham 


chướng. 

2) Obstacles of hatred: Dosa kincanam (p)—Sân 
chướng. 

3) Obstacles of delusion: Moho kincanam (p)— 
SI chướng. 

(XXVII) 


(A) Three fires—Tam Chúng Hỏa: 

1) Fire oflust: Ragagzi (p)—Lửa tham. 

2) Fire ofhatred: Dosagzi (p)—Lửa sân. 

3) Fire of delusion: Mohaggi (p)—Lửa sĩ. 

(B) Three more fires—Ba Loại Lửa Khác: 

l1) The fire of those to be revered: AhuneyyagøI 
(p)—Lửa của người hiếu kính. 

2) The fire of the householder: Gahapataggl 
(p)—Lửa của người gia chủ. 

3) The fire of those worthy of offerings (parents, 
husband, wife, children, monks and nun§): 
Dakkhineyyagøi (p)—Lửa của người đáng 
cúng dường (cha mẹ, vợ con, và các vị xuất 
gia). 

(XXIX)Threefold classiication of matter—Tam 
Chủng Sắc Tụ: 

l) Visible and resising matter: Sanidas-sana- 
sappatigham rupam (p)—Hữu kiến hữu đối 
sắc. 

2) Invisible and resisting matter: Anidassana- 
sappatigham rupam (p)—Vô kiến hữu đối 
sắc. 

3) Invisible and unresisting matter: Anidas-sana- 
appatgham-rupam (p)—Vô kiến vô đối sắc. 

(XXX)Three kinds of karmic formation—Tam 
Hành: 

1) Meritorious karmic formation: 
Punnabhisankharo (p)—Phước hành. 


2) 


3) 


4919 


Demeritorious karmic formaton: 
Apunnabhisankharo (p)—Phi phước hành. 
Imperturbable karmic formation: 
Anenjabhisankharo (p)—Bất động hành. 


(XXXI)Three persons—Tam Chủng Nhân: 


] 
2) 


3) 


The learner: Sekho puggalo (p)—Hữu học 
nhân. 

The non-learner: Asekho puggalo (p)—Vô 
học nhân. 

The one who 1s neither the learner nor the 
non-learner: Nˆeva sekho nasekho puggalo 
(p)—Phi hữu học phi vô học nhân. 


(XXXII)Three elders—Tam Vị trưởng Lão: 


Ù 
2) 


3) 


An elder by birth: Jati-thero (p)—Sanh trưởng 
lão. 

An elder in Dhamma: Dhamma thero (p)— 
Pháp trưởng lão. 

An elder by convention: Sammuti-thero (p)— 
Nhập định trưởng lão. 


(ŒXXXII)Three grounds based on merit—Tam 


Ù 
2) 


3) 


Phước Nghiệp Sự: 

The merit of giving: Danamayam punna 
kiriya vatthu (p)—Thí hành phước nghiệp sự. 
The meri of moraliy: Silamayam punna 
kimiya vatthu (p)—Giới hành phước nghiệp sự. 
The merit of meditation: Bhavanamaya punna 
kiriya vatthu (p)—Tu hành phước nghiệp sự. 


(XXXIV)Three grounds for reproof—Tam Cử Tội 


Ù 
2) 


3) 


Sự: 

Reproof based on what has been seen: 
Ditthena (p)—Thấy. 

Reproof based on what has been heard: 
Sutena (p)—Nghe. 

Reproof based on what has been suspected: 
Parisankaya (p)—Nghi1. 


(XXXV)Three kinds of rebirth in the realm of 


Ù 


2) 


Sense-Desire—Tam Dục Sanh: 

Paccuppatthia-kama (p): There are beings 
who desire what presents Ifself to them, and 
are In the grip of that desire, such as human 
beings, some devas, and some 1n sfates Of 
woe—Hữu tình do dục an trú, họ bị chi phối 
phụ thuộc, như loài người, một số chư Thiên, 
và một số tái sanh trong đọa xứ. 

NÑimmita-kama (p): There are beings who 
desire what they have created, such as the 
devas who rejoilce in the own creation 
(nimmanarati)—Hữu tình có lòng dục đối với 


3) 


những sự vật do họ tạo ra, như chư Hóa Lạc 
Thiên. 

Praninmita-vasavati (p): There are beings 
who rejoIce In the creations of others, such as 
the devas Having Power over Others' 
Creation—Hữu tình có lòng dục đối với sự 
vật do các loài khác tạo ra, như chư Thiên 
Tha Hóa Tự Tại. 





(XXXVI)Three happy rebirths: Sukhupapattyo 


l) 


2) 


3) 


(p)—Tam Chủng Lạc Sanh: 

There are beings who, having continually 
produced happiness now dwell in happiness, 
suụch as the devas of the Brahma group: Hữu 
tình luôn tạo ra thiển định lạc hay sống trong 
sự an lạc, như các vị Phạm Thiên. 

There are beings who are overflowing with 
happiIness, drenched with ít, full of 1t, 
Immersed 1m it, so that they occaslonally 
exclaim: “Oh what bliss!” such as the Radiant 
devas (abhasara): Hữu tình thấm nhuần, biến 
mãn, sung mãn, hưng thịnh với an lạc. Thỉnh 
thoảng họ thốt ra những câu cảm hứng: “Ôi 
an lạc thay! Ôi an lạc thay!” như chư Quang 
Âm Thiên. 

There are beings who are overflowing with 
happiness, drenched with ít, full of 1t, 
Iimmersed 1m it, who, supremely blissful, 
experience only perfect happiness, such as 
the lustrous devas (subhakina): Hữu tình thấm 
nhuần, biến mãn, sung mãn, hưng thịnh với 
an lạc. Họ sống mãn túc với an lạc ấy, cảm 
thọ an lạc, như chư Biến Tịnh Thiên. 


(XXXVII) 
(A) Three kinds of wisdom——Tam Tuệ: 


]) 
2) 
3) 


(B 


` 


l) 
2) 


3) 


The wisdom of the learner: Hữu học tuệ. 

The wisdom of the non-learner: Vô học tuệ. 
The wisdom of the one who 1s neither the 
learner nor the non-learner: Phi hữu học phi 
vô học tuệ. 

Three Three more kinds of wisdom——Ba Loại 
Tuệ Khác: 

The wisdom based on thought: Cintamaya 
panna (p)—Ttư sanh tuệ. 

The wisdom based on learning: Sutamaya 
panna (p)—Văn sanh tuệ. 

The wisdom based on mental development: 
Bhavanamaya pamna (p)—Tu sanh tuệ. 


4920 


(XXXVIII)Three armaments—Tam Chủng Binh 


l) 


2) 
3) 


Khí: 

What one has learned: Sutavudham (p)— 
Nghe. 

Detachment: Pavivekavudham (p)—Xả ly. 
Wisdom: Pannavudham (p)—Tuệ. 


(XXXIX)Three facultes—Tam Căn: 


l) 


2) 


3) 


The faculty of knowing that one will know the 
unknown: Anannafam-nassamitindriyam 
(p—VỊ tri đương tri căn—Trí căn dùng để 
biết những øì chưa được biết. 

The hiphest  knowledge: 
Annindriyam (p)—Dĩ tri căn—Trí căn tối 
thượng. 

The faculty of the one who knows: Annata- 
indriyam (p)—Cụ tri căn—Trí căn của bậc 
thức giả. 


faculty of 


(XL)Three eyes—Tam Nhãn: 


]) 
2) 


3) 


The fleshly eye: Mamsa-cakkhu (p)—Nhục 
nhãn. 
The divine eye: Dibba-cakkhu (p)—Thiên 
nhãn. 
The eye of wisdom: Panna-cakkhu (p)—Tuệ 
nhãn. 


(XLT)Three kinds of trainng—Tam Học: 


l) 
2) 


3) 


Training in higher morality: Adhisila-sikkha 
(p)—Tăng thượng giới học. 
Training in higher thought: Adhicitta-sikkha 
(p)— Tăng thượng tâm học. 
Training In hipher wisdom: Adhipanna-sikkha 
(p)— Tăng thượng tuệ học. 


(XLIH)Three kinds of development—Tam Sự Tu 


Tập: 


l1) Development of the emotions: Kaya-bhavana 
(p)—Thân tu. 

2) Development of mind: Citta-bhavana (p)— 
Tâm tu. 

3) Development of wisdom: Panna-bhavana 
(p)— Tuệ tu. 

(XLIH)Three unsurpassables—Tam Vô Thượng: 
l) The unsurpassable of VISION: 
Dassananuttariyam (p)—Kiến vô thượng. 

2) The unsurpassable of practice: 
Patipadanuttariyam (p)—Hành vô thượng. 

3) The unsurpassable of liberation: 
Vimuttanuttariyam (p)—Giải thoát vô thượng. 

(XLIV) 


(A) Three kinds of concentration—Tam Định: 


]) 


2) 


3) 


The concentration of thinking and pondering: 
Savotakko-savicaro samadhi (p)—Hữu tầm 
hữu tứ định. 

The concentration with pondering without 
thnking:  Avitakko-vicara-matto 
(p)—Vô tầm hữu tứ định. 

The concentration with neither thinking nor 
pondering: Avitakko-avicaro samadhi (p)— 
Vô tâm vô tứ định. 


samadhi 


(B) Three more kinds of concentraton—Ba Định 


l) 
2) 


3) 


Khác: 

The concentralon on emptiness: Sunnafo- 
samadhi (p)—Không định. 

Animifto-samadhi (p)—The concentration on 
the signlessness: Vô tướng định. 

The 
Appanihito samadhi (p)—Vô nguyện định. 


concenfraion on desirelessness: 


(XLV)Three purities—Tam Thanh Tịnh: 


l) 
2) 


3) 


Purity of body: Kaya-socceyam (p)—Thân 
thanh tịnh. 

Purity of speech: Vaci-socceyam (p)—Ngữ 
thanh tịnh. 

Purity of mind: Mano-socceyam (p)—Ý thanh 
tịnh 


(XLVI)Three qualities of the sage—Tam Tịnh 


l) 
2) 


3) 


Mặc: 

Qualities of the sage as to the body: Kaya- 
moneyyam (p)—Thân tịnh mặc. 

Qualiies of the sage as to speech: VacI- 
moneyyam (p)—Ngữ tịnh mặc. 

Qualiies of the sage as to mind: Mano- 
moneyyam (p_—Ý tịnh mặc. 


(XLVII)Three skills—Tam Thiện Xảo: 


l) 
2) 


3) 


SkIlls in goïing forward: Aya-kosallam (p)— 
Tăng ích thiện xảo. 

SkiIlls in goïing down: Apaya-kosallam (p)— 
Tổn ích thiện xảo. 

Skills In means to progress: Upaya-kosallam 
(p)—Phương tiện thiện xảo. 


(XLVII)Three intoxications—Tam Kiêu: 


l) 


2) 


Intoxicaton with health: Arogya-mado (p)— 
Vô bệnh kiêu—Kiêu mạn vì thân không 
bệnh. 
Intoxclation with youth: Yobbana-mado (p)— 
Niên tráng kiêu—Kiêu mạn vì tuổi tráng 
niên. 


4921 


3) Intoxication with one”s prosperous lIfe: Jivita- 
mado (p)—Hoạt mạng kiêu—Kiêu mạn vì có 
đời sống sung túc. 

(XLIX)Three Predominant influences—Tam Tăng 
Thượng: 

l) The predominant 
Attadhipateyyam (p)}—Ngã tăng thượng. 

2) The predominant Imnfiuence on the world: 
Lokadhipateyyam (p)—Thế tăng thượng. 

3) The predominant influence on the Dhamma: 
Dhammadhipateyyam (p)—Pháp tăng thượng. 

(L) Three topIcs of discussion—Tam Luận Sự: 

l1) Talk may be of the past (that 's how 1t used to 
be): Bàn luận về vấn để quá khứ (sự việc nầy 
xấy ra trong quá khứ). 

2) Talk may be of the future (thats how 1t will 
be): Bàn luận về vấn để tương lai ((sự việc 
nầy xãy ra trong tương lai). 

3) Talk may be of the present (thats how It Is 
now): Bàn luận về vấn để hiện tại (sự việc 
này xãy ra trong hiện tại). 

(LD Three knowledges—Tam Minh: 

I) Knowledge of 
Pubbenivasanussati-nanam-vIjJja 
mạng minh. 

2) Knowledge of the decease and rebirth of 
beings: Saftanam-cutupapate-nanam-vijja 
(p)—Hữu tnh sanh tử minh. 

3) Knowledge of the destucHion of. the 
COTTupfIOn: Asavanam-khaye-nanam-vijJa 
(p)—Lậu tận trí minh. 

(LTD) Three abidings—Tam Trú: 

l1) Deva-abiding: Dibbo-viharo (p)—Thiên trú. 

2) Brahma-abiding: Brahma-viharo (p)—Phạm 
trú. 

3) Ariyan-abiding: Ariyo-viharo (p)—Thánh trú. 

(LHI) Three miracles—Tam Thần Thông: 


Iinluencee on oneself: 


lives: 
(p—Túc 


one”s aSt 
p 


l) The miracle of psychic power: Iddhi- 
patihariyam (p)—Thần túc thần thông. 

2) The miracle of telepathy: Adesana- 
patihariyam (p)—Tha tâm thần thông. 

3) The miracle of Instuction: Anusasani- 
patihariyam (p)—Giáo giới thần thông. 

Three Dharma Seals: Triaksana (skt)— 


THakkhana (p)—Ba Pháp Ấn—Three marks of 
existence, or three characteristics of all 
phenomenal existence—See Three Dharma 
Seals: 


l) Impermanence: Anicca (p)—Vô thường. 

2) Suffering or unsatisfacion: Dukkha (p)— 
Khổ. 

3) No-self: Anatta 
Impersonality—Vô ngã. 

(B) 

l) Impermanence: Vô Thường. 

2) Non-ego: Vô Ngã. 

3) Nirvana: Niết Bàn—Niết Bàn Tịch Tĩnh Ấn. 

Three directors of a monastery: Ba vị đứng 

đầu trong một tự viện. 

1) Elder: Sthavrra (skt——Thượng Tọa. 

2) Abbot: Viharasvamin (skt——Trụ trì. 

3) Director of monks: Karmadana (skÐ—Duy 
Na. 

Three distinctive principles: Cách Lịch Tam 

Đế_— Không Giả Trung—To differentiate and 

apprehend the three distinctive principles 

noumenon, phenomenon, and the mean—Biện 
biệt hiểu biết về tam quán: không, giả, trung 

(không là đản không, để phá cái hoặc kiến tư; giả 

là đản giả, để phá cái hoặc trần sa; trung là đản 

trung, để phá cái hoặc vô minh). 

I1) Unreality: Không—Unreality, that things do 
not exIst 1n realiy. Sunya (universality) 
annihilates all relatives. The “Empty` mode 
destroys the illusion of sensuous perception 
and consfructs supreme knowledge (praJna)— 
Không dĩ pháp nhất thiết pháp (không để phá 
cái hoặc kiến tư, nghĩa là phá tất cả các pháp 
quán sát cái tâm chẳng ở trong, chẳng ở 
ngoài, chẳng ở giữa, tức là không có thật). 
“Không' còn là sự phá bỏ ảo tưởng của cảm 
quan và sự kiến tạo tri thức tối thượng 
(prajna). 

2) Reality: Giả—Reality, things exist though ¡n 
“derived” or “borrowed” form, consisting of 
elements which are permanent. Particularity 
esfablishes all relativities. The “Hypothetical” 
mode does away with the defilement of the 
world and establishes salvaton from all 
evils—Giả dĩ lập nhất thiết pháp (Giả dùng 
để phá các hoặc trần sa và để lập tất cả các 
pháp quán sát thấy cái tâm đó có đủ các 
pháp, các pháp đều do tâm mà có, tức là giả 
tạm, không bên, vô thường). “Giả' là sự chấm 


(p)—Egoless— 


4922 


dứt những lậu hoặc của trần thế và giải thoát 
khỏi các điều xấu. 

3) The “middle” doctrine: Trung—The “middle” 
doctrine of the Madhyamaka School, which 
denies both positions 1n the Interests of he 
transcendenrtal, or absolute. The middle path 
transcends and unites all relativiies. The 
“Medial" mode destroys hallucination arising 
from Ignorance (avidya) and establishes the 
enlightened mind—Trung dĩ diệu nhất thiết 
pháp (Trung để phá cái hoặc vô minh và thấy 
được sự huyền diệu tất cả các pháp, quán sát 
thấy cái tâm chẳng phải không không, cũng 
chẳng phải giả tạm, vừa là không vừa là giả, 
tức là trung Đạo). “Trung' là sự phá bỏ ảo 
giác do vô minh mà ra và có được một đầu óc 
giác ngộ. 

Three divisions: 

divisions of the day. 

Three divisions of the Buddha?s Teaching: 

Tam thừa—Three Vehicles—Three yanas. 

Three divisions of the day: Tam Nhật Phần— 

Ba phần trong một ngày. 

1) The beginning of the day: Sơ Nhật Phần. 

2) The middle of the day: Trung Nhật Phần. 

3) The end of the day: Hậu Nhật Phần. 

Three divisions oÝ a treafise on a sufra: Tam 

Phân Khoa Kinh—Ba phần của kinh. 

l1) Introduction: Tự phân—Giới thiệu Kinh. 

2) Discussion of the subJect: Chính tông phân— 
Thảo luận Kinh. 

3) Application: Lưu thông phân—Áp dụng Kinh. 

Three doctrines: Ba loại giáo thuyết. 

l) The Tripftaka doctrine (the orthodox of 
Hinayana): Tạng giáo hay Tam tạng giáo— 
See Hinayana. 

2) The ¡intermediate, or ¡interrelated doctrine 
(Himnayana-cum-Mahayana): Thông giáo— 
See Intermediate doctrine. 

3) The differentiated or separated doctrine 
(Early Mahayana as a cult or development, as 
disinct from Hinayana): Biệt giáo —See 
Different teaching. 

Three dogmas: Tam để (Không Giả Trung)— 

See Three distinctive principles. 





Tam Thờ _——See Three 


Three dogmas of the Tien-T?ai Perfect 
School: Viên Dung Tam Đế—See Triple truth of 
harmony. 

Three doors of liberation: Ba điều tu hành tịnh 
hạnh vô cầu—Three doors of liberation according 
to Bodhidharma——Tam Vô Sở Cầu theo Tổ Bồ Đề 
Đạt Ma: Bodhidharma, the 28” Patriarch from 
India and also the IŸ Patriarch in China taught 
about three Non-seeking practices or three doors 
of liberation—Tổ Bồ Để Đạt Ma, vị tổ thứ 28 
dòng Thiển Ấn Độ và cũng là vị sơ tổ của dòng 
Thiển Trung Hoa đã dạy về tam vô sở cầu nhân 
sau cuộc nói chuyện với vua Hán Vũ Đế về tu 





hành tịnh hạnh vô cầu. 

l) Emptiness: Không. 

2) Signlessness: Vô tướng. 

3) Wishlessness: Vô nguyện. 

Three doors of unwholesome karma: Tam 


Bất Thiện Nghiệp Môn—According to the 
Abhidharma, there are three doors of 


unwholesome kamma—Theo A Tỳ Đạt Ma Luận 

(Vi Diệu Pháp), có ba cửa gây ra bất thiện 

nghiệp. 

I1) The door of bodily action—Cửa Thân: 

a)  KiHing: Sát Sanh. 

b)  Stealing: Trộm Cấp. 

c©)  Sexual misconduct: Tà Dâm. 

2) The door of verbal action—Cửa Khẩu: 

a)_ False speech: Nói Dối. 

b)  Slandering: Nói Đâm Thọc. 

c)_ Harsh speech: Nói lời Thô Lỗ. 

đ)_ Erivolous talk: Nói Nhẳm Nhí. 

3) The door of menfal action—Cửa Ý: 

l1) Covetousness: Tham ÁI. 

2) Il-will: Sân Hận. 

3) Wrong views: Tà Kiến. 

Thre doors of wholesome 

pertaining to the sense-sphere: Tam Thiện 

Nghiệp Môn Dục Giới Theo A Tỳ Đạt Ma 

Luận, có ba cửa thiện nghiệp thuộc về dục giới. 

1) Bodily action pertaining to the door of the 
body—Thân Nghiệp thuộc nơi Cửa Thân. 

a)_ Notto KII: Không Sát Sanh. 

b)_ Notto Steal: Không Trộm Cấp. 

c)  Notto Commit Sexual Misconduct: Không Tà 
Dâm. 


karma 


4923 


2) Verbal action pertaning to the door of a) 


speech—Khẩu Nghiệp thuộc nơi Cửa Khẩu. 
a)_ Notto have False Speech—Không Nói Dối: 
b)_ Notto Slander: Không Nói lời Đâm Thọc. 
c)  Not to speak harsh speech: Không Nói Thô 
Lỗ. 
đ)_ Notto speak frivolous talk: Không Nói Nhằm 
Nhí. 
3) Menfal action perfaining to the door of the 
mind—Ý Nghiệp thuộc nơi Cửa Ý. 
a)_ Notto have Covetousness: Không Tham Ái. 
b)_ Notto have III-will: Không Sân Hận. 
©)_ Notto have wrong views: Không Tà Kiến. 
Three doubfs: Tam nghi ngại—Tam Nghi. 
l1) Doubt of self: Nghi ngại tự ngã. 
2) Doubt ofteacher: nghi ngại tôn sư. 
3) Doubt of dharma: Nghi ngại pháp. 
Three doubts in the mỉnd of a Bodhisattva: 
Nhứt Tâm Tam Hoặc—Đồng thể tam hoặc—The 
Tien Tai “three doubts” 
Bodhisattva which produce—Theo trường phái 
Thiên Thai thì tâm của vị Bồ Tát có ba mối nghi 





in the mind of a 


hoặc làm nẩy sanh kiến tư, trần sa và vô minh: 
1) Fear ofillusion: Sợ bị ảo tưởng—Kiến tư. 
2) Confusion through multiplicity of duties: Trần 
sa—Rối loạn vì trách vụ tư bể. 
3) lIpgnorance: Vô minh—Sợ vì vô minh. 
Three doub(s of pracfitioners about the 
Pure Land: Ba Mối Nghi Của Phật Tử Về Tịnh 
Độ—According to Most Venerable in The Pure 
Land Buddhism In Theory and Practice, there are 
some people who truly want to reciIe the 
Buddha”s name or have engaged ¡n the practice; 
however, because their study and understanding 
of the Dharma are still wanting, they develop 
doubts as soon as they hear criticisms of others. 
There are many such doubts; however, here we 
only mention three of the most common——Theo 
Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Niệm Phật 
Thập Yếu, có nhiễu người thật tâm muốn niệm 
Phật, hoặc đã từng hành trì ri, nhưng vì sự học 
hiểu về giáo lý còn kém, nên khi nghe kẻ khác 
biện luận bài bác, liền khởi lòng nghi. Những mối 
nghi đó rất nhiều, nhưng chỉ nêu lên đây ba mối 
nghi chánh. 
l) Pure Land 1s really just an expedient 
teaching—Tịnh Độ chỉ là một quyền thuyết: 


b) 


Pure Land 1s really an expedient teaching—— 
Seeing the Pure Land described in overly 
majestic terms ¡in the sutras, some people 
suddenly develop the 1dea that the Pure Land 
1s merely an expedIent of the Buddhas. How 
can there exist a world in which everything, 
from the ground to the trees and foWers, IS 
made of seven jewelssee Thất Bảo). 
Moreover, the inhabitants radiate health and 
tranqguility; they spring to life from lotus 
blossoms, free of old age, disease and death. 
Ethereal food and clothing appear before 
them according to their wishes. All these are 
far removed from the realities spread before 
our own eyes, how can we believe In them?: 
Có kẻ thấy trong kinh điển tả cảnh Tịnh Độ 
quá trang nghiêm, bỗng sanh niệm nghi rằng: 
“Cõi Cực Lạc là quyển tiện của Phật nói ra 
để cho người hâm mộ gắng tu làm lành lánh 
dữ, đại khái như thuyết thiên đường, chứ làm 
gì có một thế giới từ đất đai đến cây cối, lầu 
các đều bằng thất bảo như vàng, bạc, lưu ly, 
xa cừ, xích châu, mã não. Lại nữa, thân người 
bằng chất ngọc nhuyễn kim cương, hóa sanh 
từ hoa sen không có già, bệnh, chết. Các thức 
ăn mặc trân quý đều tùy ý niệm hiện ra. Như 
thế toàn là những chuyện đau đâu, xa với 
thực tế làm sao mà tin được? 

In reply to this I wIll say: “AII these doubts 
derive from the limited sigh(s and sounds 
perceived by the eyes and ears of common 
mortals. Those who wish to study the Dharma 
should not assess the realms of the saints with 
the limited faculties of sentient beings. Let us 
not talk of faraway things. In Asia, In the last 
century, when Mr. Phan Thanh Giản, a high- 
rankng official returned from Europe, 
reported that over there, lamps required no 
fire to light them, while carrlages and barges 
moved on their own, without horses or men to 
pull them. He then praised Europeans for 
ther Intelligence skills, 
hundreds of instances rivalled those of God, 
only lifeể and death remaining within the 
purview of the Almiphty. His words were met 
with disbelief from the king on down to his 
entire court. Even the official”s closest friends 
smiled and thoupht that returning from far 


and whiích in 


2) 


4924 


away, he was Just exaggerating. In reality, all 
issues mentioned by Mr. Phan were true: Để 
giải thích điều nầy Hòa Thượng Thích Thiển 
Tâm đã đáp rằng: “Những ý nghĩ trên phần 
(a) đó đểu còn hạn cuộc theo sự nghe 
thấycủa tai mắt phàm tình. Người muốn học 
Phật không nên đem trí phàm phu mà suy 
lường Thánh cảnh. Đừng nói đâu xa, ngay ở 
Việt Nam ta khi cụ Phan Thanh Giản đi sứ 
sang Pháp trở về thuật lại, nói bên ấy đèn 
không đốt mà cháy, xe thuyển không ngựa 
hay người kéo mà tự chạy, trăm việc sánh 
bằng trời đất, duy có sự sống chết là còn 
thuộc quyển tạo hóa định đoạt mà thôi. Vua 
và triểu thần nghe nói đều không tin. Đến 
như chỗ bạn thân mà cũng mỉm cười cho là 
cụ Phan đi xa về nói khoác. Kỳ thật thì những 
điều cụ Phan vừa kể đều là sự thật. 

Hearing that the Pure Land method 1s easy to 
practice but the resulís are speedy and lofty, 
some people develop doubts—Có người nghe 
nói pháp môn Tịnh Độ hành trì giản dị mà 
kết quả rất mau chóng cao siêu nên nghi ngờ: 
How can there be such an easy method 
leading to Buddhahod? The usual way of 
Buddhist 
concenfration and contemplation. When we 
cultivating, practice  first 
concenftration (samatha), then contemplation 
(vipasyana), or we can begin first with 


cultivation cenfers around 


Sftarf W© 


contemplaion and folow up with 
concenfration. We then progress to the staøe 
whee “in contemplalon there 1s 
concenfration, 1n concentration there Is 


contemplation.” Upon reaching the level of 
“non-dual concenfraton and contemplation, 
stll-but-illuminating samadhi and wisdom,” 
we have s(epped Into the realm of the Self- 
Nature. From then on, IÝ we vigorously keep 
up with our cultivation life after life, it will 
take ten thousand eons before we reach the 
level of non-retrogression, according to the 
sutras and commentaries. How 1s it that after 
only a few sinpleminded utterances of the 
Buddhaˆs name, we can be reborn ¡in the Pure 
Land In this very lifetime, at the staøe of non- 
retroøression? Is It not really too easy?: Đâu 
lại có phương pháp thành Phật quá dễ dàng 


b) 


c) 


như thế? Bởi đường lối thường thức của các 
môn tu là Chỉ và Quán. Khi hạ thủ công phu, 
trước tu “Chỉ,” kế tiếp tu “Quán;” hoặc trước 
tu Quán, kế tiếp tu Chỉ. Lần lần tiến đến 
“Trong Quán có Chỉ, trong Chỉ có Quán.” Khi 
tới trình độ “Chỉ Quán không hai, định huệ 
tịch chiếu” mới gọi là bước vào cảnh giới tự 
tâm. Rồi từ đó về sau, nếu mỗi đời đều tiếp 
tục tinh tấn tu hành, theo như trong kinh luận 
nói, phải trải qua một muôn đại kiếp mới lên 
ngôi “Bất Thối Chuyển.” Tại sao chỉ một câu 
niệm Phật, ngay trong đời nầy lại được vãng 
sanh lên ngôi Bất Thối, há chẳng phải là dễ 
dàng quá ư? 

When responding to this doubt, we should 
reallze that most other methods 
complete reliance on “self-power,” and are 
therefore bound to be difficult. The Pure 
Land method characteristically involves fwo 
factors, the power of one”s own mind and 
Amitabha Buddha's power of “welcoming 
and escorting.” Therefore, obfaining results 1s 
extemely easy. For example, IŸ someone 
with weak, hobbled feet wanted to climb a 
mountain unaided, ¡ít would be difficult 
indeed! However, If he were assisted by a 
great athlete who took him by the arm and 
climbed the mountain along with him, head 
held hiph, the result would not be that 
difficult to achieve: Khi để cập đến nghi vấn 
nầy, chúng ta nên biết tu các pháp môn khác 
chỉ hoàn toàn nương nơi tự lực, cho nên phải 
khó. Riêng đường lối tu Tịnh Độ có hai năng 
lực, là tự tâm lực và Phật lực tiếp dẫn, nên sự 
thành công rất dễ. Ví như một người chân 
yếu, muốn tự mình lên tận đỉnh núi cao là 
điều rất khó. Nhưng nếu kẻ ấy được một vị 
đại lực sĩ khoác cánh tay phăng phăng đưa 
bước tiến tới thì kết quả lên tới đỉnh nào có 
khó chỉ! 

The same 1s true of Pure Land. As we 
earnestly recite the Buddha's name, our 
mind-power keeps developing. When one- 
poIintedness of mind ¡is achieved, the mind- 
poWer manIfests 1fself perfectly. At that point 
the power of our karma 1s subdued and 1s no 
longer a hindrance. lf we add to that 
Amitabha Buddha”s power to “welcome and 


Involve 


3) 


a) 


b) 


4925 


escort,” we will achieve rebirth in the Pure 
Land In spIte of the fact that not all of our bad 
karma 1s extinguished. Once reborn, our 
lifespan extends over Iinnumerable eons. Ñon- 
retrosression until complete Enliphtenment 
and Buddhahood are attained 1s therefore an 
easily understandable occurrence: Về môn 
Tịnh Độ cũng thế, khi ta chuyên tâm niệm 
Phật tức là lúc tâm lực phát triển. Niệm đến 
một lòng không loạn, là lúc tâm lực hoàn 
toàn hiện bày. Đang khi ấy nghiệp lực bị 
hàng phục không còn làm chướng ngại, lại 
được thêm Phật lực tiếp dẫn, nên tuy nghiệp 
chưa trừ dứt, mà được vãng sanh. Khi sanh về 
Tây Phương rồi, sống lâu vô lượng vô biên a 
tăng kỳ kiếp, sự không thối chuyển cho đến 
khi thành Phật là một điều hiển nhiên dễ 
hiểu. 

Sentient beings lack conditions and merit and 
therefore cannot achieve rebirth In the Pure 
Land— Chúng sanh ít nhân duyên phước đức 
không thể sanh về Tịnh Độ: 

The Land of Ulumate Bliss 1s so extremely 
lofty and beautifully adorned that we cannot 
rely merely on a few good roots, blessinøs, 
Vvirtues, causes and conditions to achieve 
that land. Reflecing upon 
ourselves, we see that our øood roofs, merits 
and virtues are indeed shallow, while our bad 
karma and obsfructlons are heavy; how can 
we expec(t to attan, in this very le, 
conditons favorable to rebirth In the Pure 
Land?: Cảnh Cực Lạc mầu đẹp trang nghiêm 
vô lượng, chẳng phải dùng ít nhân duyên căn 
lành phước đức mà được sanh về. Nhìn gẫm 
lại mình, căn lành phước đức còn sơ bạc, 
nghiệp chướng lại nhiều, mong gì đời nầy 
được duyên tốt vãng sanh? 

I respectfully beg of you, ten million times, 
not to have such doubts! For, 1ƒ you can finger 
a rosary and recite the Buddha”s name, you 
already have deep roots of merit and virtue. 
Do think again. How many people are there 
on this very earth who lack the opportunity to 
hear the Buddhaˆs name? How many , even 
afer hearing Amitabha Buddha”s 
continue to seek fame and profit, chasing 
after mundane dusts and refusing to recite the 


rebith in 


name, 


c) 


Buddha*s name? You have now heard the 
Dharma and recited the Buddha”s name In all 
sincerity. Is this not proof enough that you 
already have many good roots, merifs and 
virtues?: Xin kính khuyên quý vị muôn ngàn 
lần chớ nên nghĩ như thế. Bởi khi các vị lần 
chuỗi niệm Phật được, là căn lành phước đức 
của quý vị đã sâu dầy rồi. Thử nghĩ lại xem, 
trên thế gian nầy biết bao nhiêu kẻ không 
nghe được danh hiệu Phật? Biết bao nhiêu 
người tuy nghe hồng danh Đức A Di Đà, 
nhưng mãi tranh danh đoạt lợi, đeo đuổi theo 
các điều trần nhiễm, không chịu niệm Phật. 
Nay các vị đã nghe Phật pháp và chí tâm 
niệm Phật, há không phải là có căn lành 
phước đức lớn đó sao? 

In the Longer Amitabha Sutra, Sakyamuni 
Buddha said to Maitreya Bodhisattva: “If any 
sentient being hears the name of Amitabha 
Buddha and is transported with delipht even 
for a moment, you should know that he has 
received great benefit and has perfected 
supreme merit and virtue.” This quote should 
be proof enouph: the very fact that a person 
practices Buddha Recitaton shows that he 
already has many good roots, merifs and 
virtues. The book, Biographies of Pure Land 
Sages and Sainfs, records the life historles of 
individuals who committed extremely heavy 
transgressions, yet achieved rebirth ¡in the 
Pure Land through sinsgleminded recitation of 
the Buddha”s name at the time of death. Your 
øØood roofs, merifs and virftues far surpass 
those of the evil beings cited in these 
biographies. Therefore, why should you have 
doubts about being reborn In the Pure Land in 
this very lifetime?: Trong Kinh Vô Lượng 
Thọ, Phật bảo ngài Di Lặc Bồ Tát: “Nếu có 
chúng sanh nào nghe danh hiệu Đức Phật kia, 
vui mừng khấp khởi, cho đến một niệm, nên 
biết kẻ ấy được lợi lớn, đã đầy đủ phước đức 
vô thượng.” Lời nầy đủ chứng minh rằng biết 
niệm Phật tức là đã có nhiều phước đức căn 
lành rồi. Trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục có 
dẫn sự tích những người phạm tội cực ác (như 
Trương Thiện Hòa, Hùng Tuấn, Duy Cung, 
và các loài súc sanh như chim Bát Kha, Anh 
Võ, vân vân), chí tâm niệm Phật đều được 


4926 


vãng sanh. Phước đức căn lành của quý vị đã 
vượt xa hơn những người ác và loại súc sanh 
kia. Vậy cần chi phải e ngại là ngay trong đời 
nầy không được sanh về Cực Lạc? 

Three duhkas (dukkha) or afflictions of the 

body: Tam Chủng Thân Khổ. 

I) Old age: Già. 

2) Sickness: Bịnh. 

3) Death: Chết. 

Three elders: Tam Vị trưởng Lão (Sangiti Sutta 

1n the Long Discourses—Kinh Phúng Tụng trong 

Trường Bộ Kinh)—See Three dharmas (XXXI). 

I1) An elder by birth: Jati-thero (p)—Sanh trưởng 
lão. 

2) An elder in Dhamma: Dhamma thero (p)— 
Pháp trưởng lão. 

3) An elder by convention: Sammuti-thero (p}— 
Nhập định trưởng lão. 

Three elemenfs: Tam Giới (Sangiti Sutta ¡in the 

Long Discourses—Kinh Phúng Tụng trong Trường 

Bộ Kinh). 

(A) 

1) Renunciation: Ly dục giới. 

2) Non-enmity: Vô sân giới. 

3) Non-cruelty: Vô hại giới. 

(B) Three more elements: Ba Giới Khác. 

(a) 

J) The element of sense-desire: Kama-dhatu 
(p)—Dục giới. 

1) The element of form: Rupa dhatu (p)—Sắc 

giới. 

The formless element: Arupa-dhatu (p)—Vô 

sắc giới. 


The element of form: Rupa-dhatu (p)—Sắc 
giới. 

1) The formless elemenf: Arupa-dhatu (p)—Vô 

sắc giới. 

The element of cessation: 

(p)— Diệt giới. 


Nirodha-dhatu 


1) The low element: Hina-dhatu (p)—LIỆt giới. 
1) Majjihima-dhatu (p)—The middling element: 
Trung giới. 

The sublime element: Patina-dhatu (p)— 
Thắng giới. 

See Three dharmas (XI). 


+ 


Three emancipations: Vimokshatraya (skÙ— 
Tam Giải Thoát ——Three subjects or objects of the 
meditation that lead toward liberation—Ba đối 
tượng quán chiếu dẫn tới giải thoát: 

I1) Sunyata (sk): Không—Emptiness—To empty 
the mind of the ideas of me, mine and 
sufferings which are unreal—Hiểu được bản 
chất của vạn hữu vốn không nên làm cho cái 
tâm không, cái tôi không, cái của tôi không, 
khổ không, là giải thoát. 

2) Animita (skÐ: Vô Tướng—Signlessness 
(having no-signs)—To get rid of the Idea of 
form, or externals. There are no obJects to be 
perceived by sense-oreans—Đoạn trừ mọi 
hình tướng bên ngoài là giải thoát. 

3) Apranihita (skÐ: Vô Nguyện—Wishlessness 
(desirelessness)—To get rid of all wishes or 
desires until no wish of any kind whatsoever 
remains in the cultivator`s mind, for he no 
longer needs to sfrive for anything—Đoạn trừ 
tất cả mọi mong cầu cho đến khi nào không 
còn một mảy may ham muốn hay cố gắng để 
đạt được bất cứ thứ gì là giải thoát. 

Three emperors of Wu: Tam Vũ —Three 

Chinese emperors with the names of Wu who 

persecuted Buddhism—Ba vị vua Trung Hoa có 

tên Vũ, đã ngược đãi Phật giáo: 

l1) T”ai-Wu of the Wei Dynasty (424-452): Vua 
Thái Vũ đời nhà Ngụy. 

2) Wu-Ti of the Chou Dynasty (561-578): Vua 
Vũ Đế đời nhà Chu. 

3) Wu-Tsung of the Tang Dynasty (841-907): 
Vũ Tông đời nhà Đường. 

Three ends: Tam Biên (Sangiti Sutta in the Long 

Discourses—Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ 

Kinh). 

1) Personalty: Sakkaya anto (p)—Hữu thân 
biên. 

2) Arising of personality: Sakkaya-samudayo 
anto (p)—Hữu thân tập biên. 

3) Cessatlon of personality: Sakkaya-noridho 

anfo (p)—Hữu thân diệt biên. 

See Three dharmas (XXI). 

Three enlightenments: Tam giác ngộ: 

l1) Enlightenment for self: Tự giác. 

2) Help other attain enlightenment: Giác tha. 

3) Perfect enlightenment and achievement: Giác 
hạnh viên mãn. 





+ 


4927 


Three entrance øate: Cổng tam quan. 


Three equal consequences: Tam Đẳng Lưu— 

See Three equal currents. 

Three equal currents: Tam Đẳng Lưu. 

l) The certan consequences that follow on a 
good, evill or neufral kind of nature 
respectively: Chân đẳng lưu—Hậu quả theo 
sau hành động thiện, bất thiện hay trung tính. 

2) The temporal or particular fate derived from 
a previous life”s 1l deeds (shortened life from 
taking life): Giả đẳng lưu—Hậu quả đặc biệt 
của tiền kiếp như giết người thì yểu mệnh. 

3) Each organ as reincarnated according to IfS 
previous deeds (If you had made someone 
blind in your previous life, you will be blind 
this or next life): Phân vị đẳng lưu—Từng bộ 
phận khi tái sanh theo hậu quả trước, chẳng 
hạn mình làm mù mắt ai trong kiếp trước thì 
kiếp nầy mình mù mắt. 

Three equal and universal characteristics of 

the one Tathagafa: According to the esoteric 

doctrine, the three body, mouth, and mind, are one 
and universal. Thus, In samadhi the Buddha”s 
body ¡is found everywhere and ¡in everything, 
every sound becomes a true word, and these are 
summed up in mind——Theo giáo thuyết Mật giáo, 
ba thứ thân, khẩu và ý là một. Vì vậy trong tam 
muội, thân Phật được tìm thấy khắp nơi nơi, trong 
mọi sự vật, mọi âm thanh của Ngài đều là chân 

ngữ, và những thứ nầy gom lại nơi ý. 

(A) 

l1) Body: Thân. 

2) Discourse: Ngữ. 

3) Mind: Ý. 

(B) 

1) Buddha's life or works: Tu hành. 

2) Sprritual body: Pháp thân. 

3) Salvation: Độ sinh. 

Three cqual or universal currenís or 


consequences: Tam Đẳng Lưu—See Three 
equal currents. 

Three esoteric means of Yoga: Du Già Tam 
Mật —The older practice of meditation as a means 
obtaining spiritual or magical power as distorted 
in Tantrism to exorcism, sorcery, and juggling in 
general. These are mutual relatons of hand, 
mouth, and mind referring to manifestation, 


incantation, and mental operaton think—Ba 
phương cách tu trì của phái Du Già. Du Già nghĩa 
là tương ứng, tam mật là ba nghiệp thân, khẩu, ý. 
Tay kết ấn, miệng đọc thần chú chân ngôn, ý 
tưởng niệm bổn tôn Đức Đại Nhật Như Lai. 
Three essential articles for worship: Tam Cụ 
Túc—Ba món cần thiết khi thờ cúng. 

1) Flower vase: Bình hoa. 

2) Candlestick: Đèn. 

3) Censer: Lư hương. 


Three essential elements for enlightenment: 
Ba yếu tố cần thiết để đưa tới giác ngộ— 
According to Zen Master Hakuin, there are three 
for enliphenment to the 
realizatlon of practice or fo any endeavor: øreat 
belief, great doubt, and great determination. Ït 
was not through books and sermons that one 
learned about these three elements, one must 
learn them 1n day-to-day life. If one 1s not forced 
to live out of these essential componenfs, one 
could never have perserved through anything like 
Zen training—Theo Thiển Sư Bạch Ẩn, có ba yếu 
tố cần thiết để đưa tới giác ngộ trong tu chứng 
hay trong bất cứ nỗ lực nào: đại tín, đại nghi và 
đại quyết định. Chẳng phải qua sách vở hay kinh 
kệ mà chúng ta học được ba yếu tố này, mà người 
ta phải học chúng bằng kinh nghiệm sống hằng 
ngày. Nếu người ta không bị ép buộc phải sống 
thực với ba yếu tố này, người ta sẽ không bao giờ 
có sự kiên trì để vượt qua những khó khăn trên 
đường tu Thiền. 

l) In Zen Sects, great belief 1s belief in your 
own master and the truth for which he stands. 
lt is the final analysis, belief In the limitless 
power of Buddha-nature, which 1s by nature 
within yourself: Trong nhà thiển, đại tín có 
nghĩa là tin tưởng nơi thầy mình và nơi chân 
lý mà thây của mình là biểu tượng. Nếu phân 
tích một cách rốt ráo, đó là niềm tin nơi năng 


essential elements 


lực vô tận của Phật tính mà chúng ta đều vốn 
đã có sẵn. 

2) Great doubt may appear to be the exact 
oppositte of belief, 1t actually signifies the 
COnSfant awareness 0Ÿ Our own unripeness 
and the consciousness of a problem that we 
hold always withn ourselves. The Innate 
force of humankind, Buddha-nature, 
given bíth to a marvelous tradiion of 


has 


4928 


wisdom, and we believe firmly ¡in this 
wisdom. But reflecting upon our 
Immaturity and being unable to accept 1t 
creates a confradiction that stays with us 
constantly, as a problem: Đại nghi có vẻ như 
là đối nghịch với sự tin tưởng, thực ra đại nghi 
khiến ta thường xuyên ý thức đến sự non kém 
của mình, cũng như những gì chúng hằng ôm 
ấp trong tâm. Từ cái lực nội tại của con 
người, Phật tính, đã sanh ra một truyền thống 
trí tuệ thật kỳ diệu, và chúng ta tin tưởng 
vững chắc nơi trí tuệ này. Nhưng khi tự xét 
đến sự non yếu của chính mình và thấy không 
thể chấp nhận được, chúng ta sẽ thường mang 
một vấn để thắc mắc trong tâm, một sự xung 
đột nội tại. 

3) We then proceed with great 
determination, which means stckimng to 
practice with true courage: Từ đó chúng ta 
phải tiến tới sự quyết tâm, có nghĩa là kiên trì 
tu tập trong sự đũng cảm 

Three efernal qualifies in a Buddha: Tam 

Chủng Thường—Ba phẩm chất thường hằng của 

Phật. 

1) Buddha nature or Dharmakaya: Bổn tánh 
thường. 

2) Buddha's unbroken eternity Or 
Sambhogakaya: Bất đoạn thường. 

3) Buddha's continuous and eternally varied 
forms or Nirmanakaya: Tương tục thường. 
Three evil courses: Three miserable worlds— 
Three realms (paths) of woe—Three lower paths 
of the six destinatlons—The paths of evil deeds— 
Tam Đồ Ác Đạo—Ba đường dữ —See Three evil 

paths. 

Three evil directions or destinies: Tam Ác 

Đạo —Tam Đồ Ác Đạo—See Three evil paths. 

Three cvil  øgafis: Three paths of 

transmisgratlon—Three hardships or sufferings in 

the three lower paths of transmigration—Tam Ác 

Đạo ——Tam ác thú —See Three evil paths 

Three evil mental states: Tam Ác Giác—Three 

evil mental states composed of desire (dục), hate 

(sân hận), and malevolance (tổn hại). 

1) Desire: Tham. 

2) Hate: Anger—Sân. 

3) Malevolence: Hại. 


own 


Imusf 


**. See Three evil paths. 

Three evil paths: Tam Ác Đạo. 

()  These the  three paths 
transmieration: hells, hungry ghosfs 
animals. Three hardships or sufferings In the 
three lower paths of transmigratlon—Tam ác 
thú: 

l1) The hells: Địa ngục. 

2) The hungry ghosts: Ngạ quỷ. 

3) The animals: Súc sanh. 

I) Great Master Ying-Kuang reminded Buddhist 

sinplemindcdly recie the 

Buddha”s name I1f they wish for their mind not 

to be attaching and wandering to the external 

world. Do not forget that death 1s lurking and 
hovering over us, it can strike us at any 
lfÝ we do not wholeheartedly 
concenfrate to practice Buddha Recitation, 


of 
and 


are evil 


followers to 


Immomen. 


prayng to gain rebrth to the Western 
Pureland, then 1f death should come suddenly, 
we are certain to be condemned to the three 
unwholesome realms where we must endure 
innumerable sufferings and sometime ¡infinite 
Buddhas have In turn appeared In the world, 
but we are still trapped in the evil paths and 
unable to find liberation. Thus, cultivators 
should always ponder the Impermanence of a 
human life, while death could come at any 
moment without warning. We should always 
thnk that we have committed infinite and 
endles unwholesome karmas In our former 
lie and this life, and the sufferings awalting 
for us In the unwholesome realms. Upon 
thinking all these, we will be awakened In 
every moment, and we no longer have greed 
and Iust for the pleasures of the five desires 
and six elements of the external world——Ấn 
Quang Đại Sư khuyên người chuyên nhất 
niệm Phật cho tâm mình không còn tham 
luyến chi đến việc trần lao bên ngoài. Đừng 
quên cái chết đang rình rập bên mình chẳng 
biết xấy ra lúc nào. Nếu như không chuyên 
nhất niệm Phật cầu sanh về Tây Phương, thì 
khi cái chết đến thình lình, chắc chắn là phải 
bị đọa vào trong tam đồ ác đạo. Nơi đó phải 
chịu khổ có khi đến vô lượng chư Phật ra đời 
hết rồi mà vẫn còn bị xoay lăn trong ác đạo, 
không được thoát ly. Vì thế, hành giả lúc nào 


l) 


a) 
b) 


C) 
2) 


3) 


4929 


cũng phải nghĩ đến thân người mong manh, 
cái chết thình lình. Đời trước và đời nầy đã 
tạo ra vô lượng vô biên ác nghiệp, và luôn 
nghĩ đến sự khổ nơi tam đồ ác đạo đang đợi 
chúng ta, để luôn tỉnh ngộ mà tâm không còn 
tham luyến chi đến các cảnh ngũ dục, lục 
trần ở bên ngoài nữa. 

If condemned to hell, then we will experlence 
the torturous and agonizing condiflons of a 
mOounfain of swords, a forest of knives, stoves, 
frying pans; In each day and nipht living and 
dying ten thousand times, the agony of pain 
and suffering ¡is inconceivable: Nếu như bị 
đọa vào địa ngục thì bị cảnh non đao, rừng 
kiếm, lò lửa, vạc dầu; một ngày đêm sống 
chết đến vạn lần, sự đau khổ cùng cực không 
sao tả xiết. 

Mountaimn of swords and knives: Núi Đao— 
See Mountain of swords and knives. 

Forest of knives: Rừng Kiếm—See Forest of 
knIves. 

Oil pans: Vạc Dầu—S§ee Ơil pans. 

lf condemned to the path of hungry gphost, 
then the body 1s hideously ugly wreaking foul 
odors. Stomach 1s large as a drum but neck 1s 
as small as a needle; though sfarving and 
thirsty, the offenders cannot eat or drink. 
When seeing food and drinks, these items 
transform 1nto coals and fires. Thus, they must 
endure the torture and suffering of famine 
and thirst, throwing, banging theirr bodies 
agaInst everything, crying out In pain and 
agony for tens and thousands of kalpas: Nếu 
như bị đọa vào ngạ quỷ thì thân mình xấu xa 
hôi hám. Bụng lớn như cái trống, còn cổ họng 
thì nhỏ như cây kim; đói khát mà không ăn 
uống được. Khi thấy thức ăn nước uống thì 
các vật ấy đều hóa thành ra than lửa, chịu đói 
khát khổ sở, lăn lộn, khóc la trong muôn vạn 
kiếp. 

If condemned to the animal realm, then they 
must endure the karmic consequences of 
carryng and pulling heavy loads, get 
slaughtered for food, or the strong prey on the 
weak, mind and body always paranoid, 
frightened, and fearful of being eaten or 
kiled, without having any moment of peace: 
Nếu như bị đọa vào súc sanh thì bị nghiệp 


chở, kéo, nặng nề, bị người giết mà ăn thịt, 
hoặc bị cảnh loài mạnh ăn loài yếu, thân tâm 
kinh sợ, khủng hoảng, không lúc nào yên. 

Three evil realms: Hạ Tam Đồ—The paths of 

hells, hungry ghosts and animals. These paths can 

be taken as states of mind, I.e., when someone has 

a vicious thought of harming or killing another, he 

1s effectively reborn, for that moment, In the 

hells—Ba đường địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. 

Những đường này có thể được xem như trạng thái 

tâm thức, tỷ như ai đó nghĩ đến chuyện làm tổn 

hại hay giết hại chúng sanh khác, thì ngay lúc đó 

bị đọa vào địa ngục—See S1x paths (A). 

Three evil ways: Tam ác thú—These are the 

three evil paths of transmigration: hells, hungry 

ghosts and animals—See S1x paths. 

(A) The three unhappy gati or ways—Ba đường 
dữ: 

I1) The hell of fires: Hỏa đồ. 

2) The hell of blood where animals devour each 
other: Huyết đồ. 

3) The hell of swords where the leaves and 

ørasses are sharp-edged swords: Đao đầ. 

Three realms (paths) of woe: Three lower 

paths of the six destinatlons—The paths of 

deeds—Three 
miserable worlds—Tam Đổ Ác Đạo—Ba 
đường đữ: 

l1) The hells: Địa ngục. 

2) The world of hungry ghosts: Ngạ quỷ. 

3) The world of animals: Súc sanh. 

Three examples of retrogression during 

transmigrafion: Ba Thí Dụ Về Sự Ngộ Đạo 

Còn Bị Thối ThấSee Three analogies 

Concerning refrogression of pracfIfioners. 

Three excisions of beguiling delusion: Tam 

Đoạn—Three cutting off or excisions of beguiling 

perplexities—Ba diệt đoạn. 

(A) 

1) To cut off delusions of view: Kiến sở đoạn. 

2) Practice to cut off delusions: Tu sở đoạn. 

3) Nothing left to cut off: Phi sở đoạn. 

(B) 

1) To cut off the nature or roots of delusions: Tự 
tính đoạn. 

2) To cut off the external bonds, or obJective 
cause of delusion: Duyên phược đoạn. 


(B 


` 


evil evil  courses—Three 


4930 


3) Delusions no longer arise, therfore, nothing 
produced to cut off. This 1s the sfage of an 
Arhat: Bất sinh đoạn. 

According to the Path of Purification—Theo 

Thanh Tịnh Đạo: 

l) Abandoning by supressing. This is like the 
pressing down of water-weed by placing a 
porous pot on weed-filled water: Ức đoạn— 
Đoạn trừ bằng cách ức chế như đè cây lau 
bằng cách đặt trên ngọn cây một cái bình đầy 
nước có lỗ. 

2) Abandoning by substitution of opposite. Ít 1s 
like the abandning of darkness at night 
through the means of a light: Đoạn bằng cách 
thay vào một pháp ngược lại, giống như thay 
thế bóng tối bằng ánh sáng. 

3) Abandoning by cutting off: Đoạn trừ bằng 
cách cắt đứt. 

Three eyes: Tam Nhãn (Sangiti Sutta in the Long 

Discourses—Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ 

Kinh)—See Three dharmas (XL). 

l) The fleshly eye: Mamsa-cakkhu (p)—Nhục 
nhãn. 

2) The divine eye: Dibba-cakkhu (p)—Thiên 
nhãn. 

3) The eye of wisdom: Panna-cakkhu (p)—Tuệ 
nhãn. 

Three-Eye Ghost King: Quỷ Vương Tam Mục. 

Three facfors making for success in the 

cultivafion of Zen: Ba Yếu Tố Khiến Cho Việc 

Tu Tập Thiền Được Thành Tựu—According to 

Zen Master D.T. Suzuki in Essays In Zen 

Buddhism, Book II, there are three factors making 

for success In the cultivation of Zen. When any 

one of the below factors 1s lacking It is like a 

caudron with a broken leg, it limps—Theo Thiền 

Sư D.T. Suzuki trong Thiền Luận, Tập II, có ba 

yếu tố khiến cho việc tu tập Thiển được thành 

tựu. Thiếu một trong ba cũng như cái đỉnh gẩy hết 
một chân, nó sẽ đổ. 

1) Great faith: Tin lớn—See Great faith. 

2) Great resolution: Chí nguyện lớn—See Great 
determination. 

3) Great spirit of inquiry: Nghi lớn—See Great 
doubt. 


(C 


~< 





Three faculties: Tam Căn (Sangiti Sutta ¡in the 

Long Discourses—Kinh Phúng Tụng trong Trường 

Bộ Kinh) —See Three dharmas (XXXIX). 

l1) The faculty of knowing that one will know the 
unknown: Anannatam-nassamitindriyam 
(p—VỊ tri đương tri căn—Trí căn dùng để 
biết những øì chưa được biết. 


2) The facuty of hiphest knowledge: 
Annindriyam (p)—Dĩ tri căn—Trí căn tối 
thượng. 


3) The faculty of the one who knows: Annafa- 
indriyam (p)—Cụ tri căn —Trí căn của bậc 
thức giả. 

Three fallacious postulates: Prajnapti (skÙ— 

Tam Giả—Ba không thật—See Three 

unrealities. 

Three feelings: Sangii Sutta ¡in the Long 

Discourses—Ba loại thọ theo Kinh Phúng Tụng 

trong Trường Bộ Kinh. 

l1) The pleasant feeling: Sukha vedana (p)—Lạc 
thọ. 

2) The painful feeling: Dukkha vedana (p)— 
Khổ thọ. 


cái 


3) Neither pleasant nor painfuil feeling: 
Adukkham-asukha vedana (p)—Phi khổ phi 
lạc thọ. 


** See Three dharmas (XXÌI]). 

Three fetters: Samyojanani (p)—Tam Kiết Sử 

(Sangii Sutta in the Long Discourses—Kinh 

Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh). 

I) The fetter of personality belief: Sakkaya- 
ditthi (p)—Thân kiến kiết sử. 

2) The fetter of doubt: Vici-kiccha (p)—Nghi 
kiết sử. 

3) The fetter of attachment to rite and ritual: 
Silabhata-paramaso (p)—Giới cấm thủ. 

** See Three đharmas (XV). 

Three fields of blessing: Tam Phước. 

Œ)_ According to The Infinite Life Sutra—Theo 
Vô Lượng Thọ Kinh: 

l1) Eilial piefty toward one”s parenfs and support 
them, serve and respect one”s teachers and 
the elderly, maintain a compassionate heart, 
abstain from doing harm, and keep the ten 
commandments: Ân phước hay Thế phước— 
Hiếu dưỡng cha mẹ và tu hành thập thiện, 


4931 


bao gồm cả việc phụng thờ sư trưởng, tâm từ 
bi không giết hại, và tu thập thiện. 

2) For those who take refuge 1n the Triratna, 
observe other complete commandmenis, and 
never ther dignfy as well as 
miantainng a dignified Giới 
phước—Thọ tam quy, trì ngũ giới cho đến cụ 
túc giới, không phạm oal nghI. 

3) For those who pursue the Buddha way 

(Awaken their minds a longing for Bodhi), 

deeply believe in the principle of cause and 

effect, recite and encourage others fo recIte 

Mahayana Sutras: Hành phước—Tu hành 

phát bồ để tâm, tin sâu nhơn quả—Đọc tụng 

và khuyến tấn người cùng đọc tụng kinh điển 

Đại thừa. 

According to The Abhidharma Kosa—Câu 

Xá Luận: 

I)  Almsgiving, in evoking resultant wealth: Ân 
phước hay thí loại phước (Quả phước bố thí). 

2) Obtaining a happy lot in the heaven for 
observing commandments (not killing, not 
stealing, not lying, not commiting adultery, 
etc): Giới loại phước (Quả phước của trì giới). 

3) Observance meditation 1n obtainng fñnal 
escape from the mortal round: Tu loại phước 
(Phước tu hành). 

Three fires: Tam Chủng Hỏa (Sangiti Sutta in 

the Long Discourses—Kinh Phúng Tụng trong 

Trường Bộ Kinh)—See Three dharmas (XXVII). 

(A) 

I1) Fire oflust: Ragagzi (p)—Lửa tham. 

2) Fire of hatred: Dosagzi (p)—Lửa sân. 

3) Eire of delusion: Mohaggi (p)—Lửa sĩ. 

(B) Three mơre fires: Ba Loại Lửa Khác. 

l1) The fire of those to be revered: AhuneyyagøI 
(p)—Lửa của người hiếu kính. 

2) The fire of the householder: Gahapataggl 
(p)—Lửa của người gia chủ. 

3) The fire of those worthy of offerings (parents, 
husband, wife, children, monks and nun§): 
Dakkhineyyagøi (p)—Lửa của người đáng 
cúng dường (cha mẹ, vợ con, và các vị xuất 
gia). 

Three flavors: Tam VỊ. 

(ŒD The three flavors or pleasant savours—Ba 
hương vị: 

I1) The monastic life: Sống tịnh hạnh. 


lower 
conduct: 


qI) 


2) Reading the scriptures: Trùng tụng kinh điển. 

3) Meditation: Thiển định. 

The mental culivation of Buddhism 1s 

generally divided into three parts—Ba phần 

vun bồi tâm thức trong Phật giáo: 

1) Effort Stage: Gia Hạnh VỊ—This Is the stage 
Of gIving out efforts. The first path one treads 
1s the “effort” stage In which there 1s the 
practice of calmness and Insight (see Ngũ 
Đình Tâm Quán)—Đây là giai đoạn nỗ lực. 
Con đường đầu tiên mà hành giả phải đi là 
“gia hạnh vị, trong đó hành giả tu chỉ và 
quán. 

2) View-path stage: Kiến Đạo VỊ —This is the 
sfage of seeing the path—Đây là giai đoạn 
thấy đạo. 

3) Practice-path stage: Tu Tập VỊ —This 1s the 
sfapge of practices. The adjustment of one”s 
self so as to proceed the path—Đây là giai 
đoạn tu tập hay thực hành. Trước tiên hành 
giả phải dự bị sẵn sàng để tiến bước trên con 
đường tu tập. 

Threefold body: Trikaya (skt} Tam Thân 

Phật—Buddha has a three-fold body. A Buddha 

has three bodies or planes of reality—Ba loại thân 

Phật. Một vị Phật có ba loại thân hay ba bình diện 

chơn như—See Three bodies of the Buddha. 

Threefold classiicaton of matter: 

Chủng Sắc Tụ (Sangii Suta ¡in the Long 

Discourses—Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ 

Kinh)—See Three dharmas (XXIX). 

l) Visible and resising matter: Sanidas-sana- 
sappatigham rupam (p)—Hữu kiến hữu đối 
SẮC. 

2) Invisible and resisting matter: Anidassana- 
sappatigham rupam (p)—Vô kiến hữu đối 
sắc. 

3) Invisible and unresisting matter: Anidas-sana- 
appatgham-rupam (p)—Vô kiến vô đối sắc. 

Threefold emancipation: Vimokkhattaya (p)— 

Vimoksataya (skt) Tam Giải Thoát—Three 

subJjects or obJects of the meditation that lead 

toward liberation (three emancipations)—Ba đối 
tượng quán chiếu dẫn tới giải thoát —See Three 
obJects of meditation that lead toward liberation. 

Threefold existence ỉs nothing but the mỉnd: 

Tribhavasva-cittamatram (skt—Tam giới duy tâm 

hay ba cõi đều do tâm tạo ra—Tam Giới Duy 





Tam 


4932 


Nhất Tâm —The triple world is but one mind— 
The triple world 1s just Mind. In the Lankavatara 
Sufra, the Buddha taught: “The Bodhisattva- 
mahasaftvas sees that the triple world 1s no more 
than the creation of the citta, manas, and mano- 
vijnana, that 1t 1s broupht forth by falsely 
discriminating one”s own mind, that there are no 
siens of an external world where the principle of 
multiplicity rules, and finally that the triple world 
1S Just one”s own mind.”—Tam giới duy thị tự tâm 
hay tam giới duy chỉ do tâm nầy. Trong Kinh 
Lăng Già, Đức Phật dạy: “Vị Bồ tát Ma ha Tát 
thấy rằng thế giới chỉ là sự sáng tạo của tâm, mạt 
na và ý thức; rằng thế giới được sinh tạo do phân 
biệt sai lầm bởi cái tâm của chính mình; rằng 
không có những tướng trạng hay dấu hiệu nào của 
một thế giới bên ngoài mà trong đó nguyên lý đa 
phức điều động; và cuối cùng rằng ba cõi chỉ là 
cái tâm của chính mình. 

Threefold gate: Triple gate—Cổng tam quan. 

Threefold great thousand world system: 

Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. 

l) Over twenty-five cenfuries ago, the Buddha 
talked about the immensity and endlessness 
of the cosmos. The earth on which we are 
living 1s not unique. There are a great number 
of others, which are as numerous as the øraIns 
of sand In the Ganges River. Three-thousand- 
great-thousand world—Three thousand great 
chiliocosmos——Dniverse of the three kinds of 
thousands of worlds (The three-fold great 

system—Buddha  world). 

Each bịig celestial world comprises one 

thousand million small worlds, each one has 

the that 

Furthermore, there are an infinite number of 

big celestial worlds In the cosmos: Từ trên 25 

thế kỷ về trước, Đức Phật đã dạy về sự rộng 

lớn vô biên và sự vô cùng của vũ trụ. Thế 
giới mà chúng ta đang ở không phải chỉ có 
một, mà nhiều như cát sông Hằng. Vũ trụ của 
ba ngàn đại thiên thế giới (thế giới chúng ta 
đang ở là thế giới Ta Bà. Ta Bà tiếng Phạn 
gọi là Saha, nghĩa là thọ khổ, kham khổ, vì 
không gian vô hạn và thế giới kiểu thế giới ta 
bà nây lại có vô lượng thế giới, giăng bủa 
khắp lục phương, lớn nhỏ khác nhau tạo 
thành một tiểu thế giới. Một ngàn tiểu thế 


thousand world 


Ssame size as of our earth. 


2) 


3) 


4) 


giới hiệp thành một tiểu thiên thế giới, một 
ngàn tiểu thiên thế giới thành một trung thiên 
thế giới, một ngàn trung thiên thế giới thành 
một đại thiên thế giới. Một ngàn tiểu thiên 
thế giới, một ngàn trung thiên thế giới, một 
ngàn đại thiên thế giới hiệp thành ba ngàn 
đại thiên thế giới). Mỗi tam thiên đại thiên 
thế giới như thế gồm một ngàn triệu thế giới 
nhỏ như thế giới của chúng ta đang ở. Hơn 
nữa, vũ trụ không phải chỉ có một đại thiên 
thế giới, mà gồm vô số đại thiên thế giới. 
The Buddhist concept of time reveals that 
each world has four middle kalpas or cosmic 
periods, each middle kalpa has twenty small 
kalpas; each small kalpa has 16 million years. 
Therefore, the average lifể of a world 1s 
equal to 1,280,000,000 years: VỀ thời gian 
theo Phật giáo thì mỗi thế giới có bốn trung 
kiếp, mỗi trung kiếp có 20 tiểu kiếp, mỗi tiểu 
kiếp có 16 triệu năm. Như thế, một thế giới 
từ lúc được thành lập đến khi bị tiêu diệt 
trung bình là một ngàn hai trăm tám chục 
triệu năm. 

The ancient Indian belef “the universe 
comprises of many groups of thousands of 
worlds.” Also called A small Chiliocosm. A 
small chiliocosm, consistng of a thousand 
worlds each with its Mt. Sumeru, continents, 
seas and ring of iron mountains: Dân Ấn Độ 
xưa tin rằng vũ trụ nầy gồm nhiều ngàn thế 
giới. Tiểu thiên thế giới gồm một ngàn thế 
giới, mà mỗi thế giới lấy núi Tu Di làm trung 
tâm được bao bọc xung quanh bởi các núi 
Thiết Vi và biển. 

The Tilen-T?ai School sets forth a world 
system of ten realms. That 1s to say, the world 
of living beings 1s divided info ten realms, of 
which the higher four are saintly and the 
lower six are ordinary. Here the T”ien-T”ai 
School at once comes back to the Ideatlon 
theory but expresses 1t somewhat differently. 
lt 1s set forth that a consclous-Instant or a 
thought 3,000 worlds 
1mmanent 1n it. This 1s a theory special to this 
school called “Three Thousand 
Originally Immanent,” or “Three Thousand 
Immanent in Principle,” or “Three Thousand 


moment of has 


and 1s 


lImmanent in Nature” or sometimes “Three 


4933 


Thousand Immanent” “The 
1mmanency, origimal, theoretical, 
natural or perfectf, conveys one and the same 
1dea; namely, that the one moment of thought 
1s 1fself 3,000 worlds. Some consider this to 
be the nearest approach to the idea of the 
Absolute, but 1ƒ you consider the Absolute to 
be the source of all creation It 1s not exactly 
the Absolute. Or, it may be considered to be a 
form of ideation theory, but 1f one thinks that 
Ideaton manifests the outer world by the 
process of dichotomy it ¡s quite different, for 
1t does not mean that one instant of thought 
produces the 3,000 worlds, because a 
production 1s the beginning of a lengthwise 
motion, I1.e., fimely production. Nor does 1t 
mean that the 3,000 worlds are ¡included ¡n 
one Instant of thought because an Inclusion 1s 
â CTOSSWIS€ ©XISfence, I.€., ©Xistence In space. 
Although here the 3,000-world doctrine 1s 
expounded on the basis of 1deation, 1t Is not 
mere ideation, for all the dharmas of the 
unIverse are Immanent in one thought-instant 
but are not reduce to thoupht or ideation: 
Tông Thiên Thai để ra một vũ trụ gồm mười 
cảnh vực với căn bản ba nghìn thế giới nầy, 
tức là thế giới của hữu tình được chia thành 
mười cõi (Tứ Thánh Lục Phàm). Tông nầy 
hoàn toàn quay về lý thuyết duy tâm nhưng 
diễn tả khác hơn. Thiên Thai cho rằng trong 
một sát na tâm hay một khoảnh khắc của tư 
tưởng bao gồm cả ba nghìn thế giới (nhất 
niệm tam thiên). Đây là một lý thuyết riêng 
của tông nầy và được gọi là “Bản Cụ Tam 
Thiên” hay “Lý Cụ Tam Thiên” hay “Tánh 
Cụ Tam Thiên,” và có khi được gọi là “Viên 
Cụ Tam Thiên.” Nội thể, hoặc cụ hay bản 
tánh hay viên mãn đều chỉ chung một ý niệm 
như nhau, tức là, trong một khoảnh khắc của 
tư tưởng hay sát na tâm đều có cả 3.000 thế 
giới. Có người coi ý niệm nầy như là rất gần 
với ý niệm về tuyệt đối thể. Nhưng nếu bạn 
coi tuyệt đối thể như là căn nguyên của tất cả 
tạo vật thì nó không đúng hẳn là tuyệt đối 
thể. Vậy nó có thể được coi như là một hình 
thái của lý thuyết duy tâm, nhưng nếu người 
ta nghĩ rằng tâm thể ấy biểu hiện thế giới 
ngoại tại bằng tiến trình phân hai thì lại khác 


Perfectly 
either 


hẳn, vì nó không có nghĩa rằng, một khắc 
của tư tưởng tạo ra ba nghìn thế giới, bởi vì 
một sự tạo tác là sự khởi đầu của một chuyển 
động theo chiều dọc, nghĩa là tạo tác trong 
thời gian. Nó cũng không có nghĩa rằng ba 
nghìn thế giới được thu vào trong một khoảnh 
khắc của tư tưởng, bởi vì sự thu giảm là một 
hiện hữu theo chiều ngang, nghĩa là cọng hữu 
trong không gian. Dù chủ thuyết tam thiên 
đại thiên thế giới được quảng diễn trên căn 
bản duy tâm nhưng nó không chỉ là duy tâm 
vì tất cả các pháp trong vũ trụ đều ở ngay 
trong một ý niệm nhưng không giản lược vào 
tam hay ý. 

Threefold knowledge: The Three 

Knowledges—Tam minh—See Three 1nsights. 


Threefold Learning: Tam học—See Three 
studies. 


Threefold observafion: Không Giả Trung—See 
Three fallacious postulates. 


Threefold Refuge: Ba chỗ về nương—When 
travelers are caught 1n a storm, they need to find 
shelter. Once they have found it and they feel 
safe, they call out to others, “Come, take refuge 
with us under this shelter! IẺs safe here!” When 
people see trouble in life, they may also want to 
find shelter. Some of them take refuge in the 
Buddha, Dharma, and the Sangha. Together they 
are called the Triple Gem as they represenf 
qualities which are precious like gems. You take 
refuøe once your recogn1ze the value of the Triple 
Gem and when you are confident that 1t can help 
lead you towards happiness or enliphtenment. 
You are known as a Buddhit. It( 1s the 
understanding of the Buddha's teachings that 
makes you want to take refuge, not Just faith 
alone. Now, let us take an example of a traveler 
who wanfs to visit a distant city where he has 
never been before. He will need a guide to lead 
him towards his destination. He will need a path 
to follow. He may also wish to have traveling 
companions on the trp. A Buddhist working 
towards getting happiness and enlightenment 1s 
like a traveler trying to reach that distant city. The 
Buddha 1s his “guide,” Dharma his “path” and the 
Sangha his “traveling companions.” To become a 
Buddhist, there 1s a very speclal ceremony for 
taking the Threefold Refuge. A Buddhist monk or 


4934 


nun says the following three tines and you recIte 

1t after him or her: 

“TI go to the Buddha for refuge. 
l go to the Dharma for refuge. 
I go to the Sangha for refuge.” 

Once you have done this sincerely, you have 
become a Buddhist—Khi khách lữ hành bị kẹt 
giữa một trận cuồng phong, họ cần tìm nơi trú ẩn. 
Một khi đã tìm ra được nơi trú ẩn và họ cảm thấy 
an toàn, rồi thì họ kêu người khác, “Hãy đến đây 
cùng với chúng tôi trú ẩn! Ở đây an toàn lắm!” 
Khi người ta gặp rắc rối trong đời sống, nhiều 
người cũng có thể đi tìm nơi trú ẩn. Có người về 
nương với Phật, Pháp, Tăng. Họ gọi Phật, Pháp, 
Tăng là Tam Bảo vì những thứ này tiêu biểu cho 
những phẩm chất cao quý như những viên ngọc. 
Bạn về nương khi bạn thừa nhận giá trị của Tam 
Bảo và khi bạn tin tưởng rằng Tam Bảo có thể 
giúp đưa bạn tới chỗ hạnh phúc và giác ngộ. Lúc 
đó bạn được xem như là một người Phật tử. Phải 
là giáo pháp của Đức Phật là cho bạn có ý hướng 
về nương nơi Tam Bảo chứ không phải chỉ đơn 
thuần là niềm tin. Bây giờ chúng ta hãy lấy một 
thí dụ về người lữ khách muốn thăm viếng một 
thành phố xa xăm nơi mà người ấy chưa từng đến 
trước đây bao giờ. Người ấy phải cần một người 
hướng đạo dẫn đường đến chỗ. Người ấy cần phải 
có một lộ trình để theo đó mà đi. Có thể người ấy 
cũng cần một bạn lữ (bạn cùng đi) trên cuộc hành 
trình. Người Phật tử đang tu tập để được hạnh 
phúc và giác ngộ cũng giống như người lữ khách 
đang cố gắng đi đến một thành phố xa xôi vậy. 
Đức Phật là đạo sư, Pháp và Tăng già là bạn lữ. 
Để trở thành một Phật tử, có một nghi thức rất 
đặc biệt cho người quy-y Tam Bảo. Một vị Tăng 
hay Ni đọc ba lần và bạn đọc theo ba lần bài quy- 
y Tam Bảo: 

“Con về nương nơi Đức Phật. 
Con về nương nơi Pháp. 
Con về nương nơi Tăng già.” 
Một khi làm xong nghi thức này một cách 
thành khẩn, bạn đã trở thành một Phật tử. 

l) Taking refuge ¡in the Buddha: The Buddha, 
having reached supreme enlightenment, 1s 
seen as the best guide for Buddhists heading 
towards the same goal. Therefore, all 
Buddhists take refuge In the Buddha. The 
Buddha knew what 1s good and what 1s not 


2) 


3) 


good for all beings. In pointing out the path 
that leads to the end of sufferings and 
afflictions, he made the Threefold Refuge for 
Buddhists to follow—Quy-y Phật: Đức Phật 
là bậc đã đạt được giác ngộ tối thượng, bậc 
được xem như là người dẫn đạo cho Phật tử 
tiến đến mục đích giác ngộ tối thượng ấy. Vì 
vậy, tất cả Phật tử phải về quy-y Phật. Đức 
Phật biết cái gì tốt và cái gì không tốt cho 
chúng sanh mọi loài. Ngài chỉ ra con đường đi 
đến chấm dứt mọi khổ đau phiền não, Ngài 
làm ra Tam Bảo cho người Phật tử về nương. 
Taking refuge In the Dharma: The Dharma 
that Buddhists take as theirr refuge 1s like a 
path that has been well laid down. Such a 
path may include signposfts to show directions, 
bridges for crossing rivers and steps for 
clmbing mountains. In the 
Dharma includes the rules of øgood conduct to 
help Buddhists avoid bad actions and ways to 
help them overcome difficulties. It also 
teaches them how to overcome 1ønorance and 
gain Enlightenment—Quy-y Pháp: Pháp mà 
Phật tử về quy-y giống như con đường đã 
được đặt ra một cách hoàn hảo. Con đường có 
đầy đủ những dấu hiệu và bảng chỉ dẫn 
đường đi, có cầu bắt sẵn để qua sông, và có 
những bật thểm để leo núi. Cũng như vậy, 
Pháp của Phật bao gồm những giới luật phạm 
hạnh nhằm giúp Phật tử tránh xa những hành 
động xấu ác cũng như những phương cách 
giúp họ vượt qua những khó khăn. Pháp cũng 
dạy người Phật tử làm cách nào vượt qua 
được vô minh để đi đến giác ngộ. 

Taking refuge In the Sangha: Taking refuge 
1n the Sangha 1s like having good traveling 
companions. They care for each other when 
they are sick and encourage one another 
when they are tired. The Sangha, like ideal 
travelng companions, help the lalty to 
cleanse their bad ideas and correct their 
behavior through good advice and proper 
guidance. They also encourage the laity to try 
to continue their Jjourney to happiness or 
Enliphtenment—Quy-y Tăng: Quy-y Tăng 
cũng giống như người lữ khách có bạn đồng 
hành vậy. Tăng chúng cùng “tương tức tương 
nhập” (cùng nhắc nhở nhau tu hành). Bạn lữ 


Ssame©e  Way, 


4935 


cùng chăm sóc cho nhau khi bệnh hoạn và 
cùng khuyến tấn với nhau khi mỏi mệt. Tăng 
già là những người bạn lữ lý tưởng, họ giúp 
những người tại gia tẩy rữa những tư tưởng 
xấu và sửa chữa hạnh kiểm bằng những lời 
khuyên tốt và những lời giáo đạo thích hợp. 
Chư Tăng Ni cũng khuyến tấn người tại gia 
cố gắng tiếp tục cuộc hành trình đi đến hạnh 
phúc và giác ngộ. 

Threefold of svabhava (skt): There are three 
volds or Iimmaterialitles, or the threefold of 
svabhava—Tam Không—See Three voids. 
Threefold training: Tam Vô Lậu Học—See 
Three studies of the non-outflow. 
Threefold truth of the T?ien-T?ai: Tam Đẳng 
Thiên Thai—Tam Đế Thiên Thai—According to 
Prof. Junjro Takakusu in The Essentials of 
Buddhist Philosophy, 1Ý you suppose noumenon to 
be such an abiding substance, you wIll be misled 
altogether; therefore, the T”ien-T”ai School sets 
forth the threefold truth. According to this school 
the three truths are three in one, one ¡n three. The 
principle 1s one but the method of explanation 1s 
threefold. Each one of the three has the value of 
all—Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương 
Yếu Triết Học Phật Giáo, nếu bạn giả thuyết thật 
thể là một bản thể trường tổn là bạn hoàn toàn 
mê hoặc, thế nên tông Thiên Thai để ra ba chân 
lý hay tam đế. Theo tông nầy thì cả ba chân lý ấy 
là ba trong một, một trong ba. Nguyên lý thì là 
một, nhưng phương pháp diễn nhập lại là ba. Mỗi 
một trong ba đều có giá trị toàn diện. 

I) The truth of void: Không Đế— Chân lý của 
của Không—AII things have no reality and, 
therefore, are void. Therefore, when our 
argument 1s based on the void, we deny the 
existence of both the temporary and the 
middle, since we consider the void as 
transcending all. Thus, the three will all be 
void. And, when one 1s void, all will be void 
(When one 1s void, all will be void; when one 
1S temporary, all is temporary; when one 1s 
middle, all will be middle). They are also 
called the identical void, Identical temporary 
and Identical middle. It 1s also said to be the 
perfectly harmonious triple truth or the 
absolute triple truth. We should not consider 
the three truths as separate because the three 


2) 


3) 


penetrate one another and are found perfectly 
harmonized and united together. A thing 1s 
void but Is also temporarilly existent. Ít 1s 
temporary because 1t 1s void, and the fact that 
everything ¡1s void and at the same time 
temporary is the middle truth: —Mọi sự thể 
đều không có hiện thực tính và do đó, tất cả 
đều không. Vì vậy, khi luận chứng của chúng 
ta y cứ trên “Không,” chúng ta coi “Không” 
như là siêu việt tất cả ba. Như vậy, cả thầy 
đều là “Không.” Và khi một là không thì cả 
thảy đều là “Không.” (Nhất không nhất thiết 
không, nhất giả nhất thiết giả, nhất trung nhất 
thiết trung). Chúng còn được gọi là “Tức 
không, tức giả, và tức trung,” hay Viên Dung 
Tam Đế, ba chân lý đúng hợp tròn đây, hay 
là tuyệt đối tam đế, ba chân lý tuyệt đối. 
Chúng ta không nên coi ba chân lý nầy như là 
cách biệt nhau, bởi vì cả ba thâm nhập lẫn 
nhau và cũng tìm thấy sự dung hòa và hợp 
nhất hoàn toàn. Một sự thể là không nhưng 
cũng là giả hữu. Nó là giả bởi vi nó không, 
và rồi, một sự là không, đồng thời là giả cho 
nên cũng là trung. 

The truth of temporariness: Giả Đế—Chân lý 
của giả tạm——Although things are present at 
the moment, they have temporary existence. 
The same will be the case when we argue by 
means of the temporary truth—Dù sự thể có 
hiện hữu thì cũng chỉ là giả tạm. Giống như 
khi biện luận về Không Đế, khi một là Giả 
thì tất cả là Giả. 

The truth of mean: Trung Đế——Chân lý của 
phương tiện—They are only mean or middle. 
The same will be the case when we argue by 
means of the middle truth. The middle does 
not mean that 1t 1s between the non-existence 
and temporary existence. In fact, It 1S OVer 
and above the two; nor it is Identical with the 
two, because the true state means that the 
middle is the very state of being void and 
temporary—Sự thể chỉ là phương tiện, hay 
quảng giữa. Giống như biện luận trên Không 
Đế, khi một là Trung thì tất cả là Trung. 
Trung không có nghĩa là ở giữa hai cái phi 
hữu và giả hữu, mà nó ở trên, nó vượt qua cả 
hai. Thực ra nó là cả hai bởi vì thực tướng có 


4936 


nghĩa Trung chính là không tướng và giả 
tướng. 

Threefold way of obtfaining a pure karma: 

Tam Phước—Ba cách đạt được tịnh nghiệp—See 

Three fields of blessing. 

Threefold World: Tibhava (p)—Tribhàva 

(sk)—Tam giới (dục, sắc và vô sắc)—Triple 

Realm (sensuous world, fine material world, and 

1mmaterial world)—See Triloka. 

Three forms: Tam Tướng —According to the 

Lotus Sutra, there are three forms or pOSItIOnS—— 

Theo Kinh Pháp Hoa, có ba tướng. 

I) Nivana: Giải thoát tướng—Tin không có 
tướng sanh tử. 

2) No Birth and death, nor nirvana: Ly tướng— 
Tin sinh tử Niết bàn là không có. 

3) The middle way: Diệt tướng (Phi hữu phi 
vô—Trung đạo)—Chẳng phải có, chẳng phải 
không. 

Three forms of the Buddha: Trikàya (p & 

skt——Tam thân Phật (ba loại thân hình của Phật 

là Pháp thân, Báo thân và Hóa thân— 

Dharmakaya, Sambhogakaya and Ñirmanakaya). 

Three forms of conceift: Tam Mạn (Sangiti 

Sutfa in the Long Discourses—Kinh Phúng Tụng 

trong Trường Bộ Kinh). 

1) Tam better than...: Thắng mạn——Tôi tốt hơn. 

2) Iam equal to...: Đẳng mạn—Tôi bằng. 

3) Iam worse than...: Ty liệt mạn—Tôi tệ hơn. 

** See Three dharmas (XIX). 

Three forms of endurance: Tam Nhẫn—See 

Three forms of Patience. 

Three forms of forebearance: Tam Nhẫn— 

See Three forms of Patience. 

Three forms of giving: Tam Thí. 

l1) Giving of goods: almsgiving—Charity—Tài 
thí. 

2) Giving of the Law or Truth: Giving of 
dharma——Pháp thí. 

3) Giving of courage or confidence: Giving of 
fearlessness—Vô úy thí. 

Three forms of knowledge: 

Svabhavalakshana-traya (skt Tam Tự Tính 

Tướng —According to The Lankavatara Sutra, 

there are three forms of knowledge known as 

Svanhavalakshana-traya—Theo Kinh Lăng Già, 


có ba hình thức của trí còn được gọi là tam tự tính 

tướng. 

l) Parikalpta (skÐ: The first of the three 
Svabhavas 1s known as the Parikalpita or 
wrong discriminaton of judgment, 
proceeds from righftly comprehending the 
nature of obJects, internal as well as external, 
and also relationship existing between obJecfs 
as independent individuals or as belonging to 
a genus—Vọng Kế Tính (Biến Kế Sở 
Chấp)— Tự tính thứ nhất được gọi là Biến Kế 
Sở Chấp, là sự phân biệt sai lầm của sự phán 
đoán, và xuất phát từ sự hiểu đúng bản chất 
của các sự vật, bên trong cũng như bên ngoài 
và hiểu đúng mối liên hệ giữa các sự vật như 
là những cá thể độc lập hay thuộc cùng một 
loại. 

2) Paratanra (skÙ—Y Tha Khởi Tính—The 
second 1s the Paratantra, literally, “depending 
on another,” is a knowledge based on some 
fact, not however, In 
correspondence with the real nature of 
existence. The characteristic feature of this 
knowledge 1s that It is not altogether a 
subjective creation produced out of pure 
nothingness, but it 1s a consfruction of some 
obJective realityý on which it depends for 
material. Therefore, 1ts definilon 1s “that 
which arises depending upon a support or 
basis.” And it is due to this knowledge that all 
kinds of obJects, external and internal, are 
recogmized, and ¡n these ¡ndividuality and 
generality are distinguished. The Parafantra 1s 
thus equivalent to what we nowadays call 
relatve knowledge or relativity; while the 
Parikalpita 1s the fabrication of one`s own 
1maginafion or mind. In the dark a man steps 
on something, and imagining 1t to be a snake 
1s friphtened. This Is Parikalpita, a wrong 
Judgment or an Imaginafve consfruction, 
attended an unwarranted excitement. He now 
bends down and examines it closely and finds 
1t to be a piece of rope. This 1s Paratantra, 
relative knowledge. He does not know what 
the rope really 1s and thinks 1t to be a reality, 
individual or ultimate. While 1t may be 
difficult to distinguish sharply between the 
Parikalpita and the Paratantra from these 


and 


whích 1s 


4937 


brief statements or definitions, the latter 
seems to have at least a certain depree of 
truth as regards obJects themselves, but the 
former Implies only an 
mistake but some affective functions set In 
motion along with the wrong Judgment. When 
an object 1s perceived as an object existing 
externally or ¡internally and determinable 
under the categoriles of particulariy and 
generality, the Paratantra form of cognition 
takes place. Accepting this as real, the mind 
elaborates on 1t further both intellectually 
and affectively, and this Is the Parikalpita 
form of knowledge. It may be after all more 
confusing to apply our modern ways of 
thinking to the older ones especially when 
these were actuated purely by reliplous 
requrements and not at all by any 
disinterested philosophical ones—Tự tính thứ 
hai là Y Tha Khởi Tính, nguyên nghĩa là phụ 
thuộc vào cái khác, là cái trí dựa vào một sự 
kiện nào đó, tuy những sự kiện nầy không 
liên hệ đến bản chất thực sự của hiện hữu. 
Đặc trưng của cái trí nầy là nó hoàn toàn 
không phải là một sáng tạo chủ quan được 
sinh ra từ cái “không” suông, mà nó được cấu 
trúc của một thực tính khách quan nào đó mà 
nó phụ thuộc để làm chất liệu. Do đó, nó có 
nghĩa là “sinh khởi dựa vào một chỗ tựa hay 
một căn bản.” (sở y). Và chính do bởi cái trí 
nầy mà tất cả các loại sự vật, bên ngoài và 
bên trong, được nhận biết và tính đặc thù và 
phổ quát được phân biệt. Y tha khởi tính do 
đó tương đương với cái mà ngày nay ta gọi là 
trí hay biết tương đối hay “tương đối tính;” 
trong khi Y Tha Khởi là sự tạo ra sự tưởng 
tượng hay tâm của người ta. Trong bóng tối, 
một người dẫm lên một vật gì đó, vì tưởng 
rằng đấy là con rắn nên anh ta sợ hãi. Đây là 
Y Tha Khởi, một phán đoán sai lầm hay một 
cấu trúc tưởng tượng được kèm theo bằng 
một sự kích thích không xác đáng. Khi nhìn 
kỹ lại thấy rằng vật ấy là sợi dây thừng. Đây 
là Y Tha Khởi, cái trí tương đối. Anh ta 
không biết sợi dây thừng thực sự là gì và 
tưởng nó là một thực tính, đặc thù và tối hậu. 
Trong khi khó mà phân biệt một cách tinh tế 
sự khác biệt giữa Biến Kế Sở Chấp và Y Tha 


not 1ntellectual 


3) 


Khởi từ những định nghĩa ngắn trên, thì Y 
Tha Khởi hình như ít ra cũng có một mức độ 
sự thật nào đó về mặt tự chính các đối tượng, 
nhưng Biến Kế Sở Chấp không chỉ bao gồm 
một sai lầm tri thức mà còn gồm một số chức 
năng cảm nhận được vận hành theo với sự 
phán đoán lầm lạc. Khi một đối tượng được 
nhận thức như là một đối tượng hiện hữu, bên 
trong hay bên ngoài, thì cái hình thức nhận 
biết gọi là Y Tha Khởi xãy ra. Nhận đối 
tượng nầy là thực, cái tâm nhận xét kỹ hơn 
về nó cả về mặt trí thức cả về mặt cảm 
nhận, và đây là hình thức hiểu biết gọi là 
Biến Kế Sở Chấp. Sau cùng, có thể chúng ta 
càng làm cho rối ren thêm khi áp dụng những 
cách suy nghĩ ngày nay của chúng ta vào 
những cách suy nghĩ thời xưa khi những cách 
suy nghĩ này chỉ đơn thuần được vận hành do 
những đòi hỏi có tính cách tôn giáo chứ 
không do những đòi hỏi vô tư có tính triết lý. 

Parinishpanna (skt—Viên Thành Thực Trí— 
The thưd form of knowledge 1s the 
Parinishpanna, perfected knowledge, and 
coresponds to the Ripht Knowledge 
(Samyagjnana) and Suchness (Tathata) of the 
five Dharmas. It is the knowledge that Is 
available when we reach the sfate of self- 
realizaton by going beyond Names and 
Appearances and all forms of Discrimination 
or Jjudgment(. It 1s suchness 1(self, it Is the 
Tathagata-garbha-hridaya, 1t 1s  something 
indestructible. The rope 1s now perceived In 
IS true perspective. Ït ¡is not an object 
constructed out of causes and conditions and 
now lying before us as something external. 
From the absolutists point of view which 1s 
assumed by the Lankavatara, the rope 1s a 
reflection of our own mind, 
obJectivity apart from the latter, It 1s in this 
respect non-existent. But the mind out of 
which the whole world evolves 1s the object 
of the Parimishpanna, perfectly-atfained 
knowledge—Viên thành thực trí tức là cái 
biết toàn hảo và tương đương với Chánh Trí 
(samyagjnana) và Như Như (Tathata) của 
năm pháp. Đấy là cái trí có được khi ta đạt 
tới trạng thái tự chứng bằng cách vượt qua 
Danh, Tướng, và tất cả các hình thức phân 


It has no 


4938 


biệt hay phán đoán (vikalpa). Đấy cũng là 
Như Như, Như Lai Tạng Tâm, đấy là một cái 
gì không thể bị hủy hoại. Sợi dây thừng giờ 
đây được nhận biết theo thể diện chân thực 
của nó. Nó không phải là một sự vật được 
cấu thành do các nguyên nhân và điều kiện 
hay nhân duyên và giờ đây đang nằm trước 
mặt chúng ta như là một cái gì ở bên ngoài. 
Từ quan điểm của nhà Duy Thức Tuyệt Đối 
theo như Lăng Già chủ trương, sợi dây thừng 
là phản ánh của chính cái tâm của chúng ta, 
tách ra khỏi cái tâm thì nó không có khách 
quan tính, về mặt nầy thì nó là phi hiện hữu. 
Nhưng cái tâm vốn do từ đó mà thế giới phát 
sinh, là một đối tượng của Viên Thành Thực 
hay trí toàn đắc. 

Three forms of ksanfi: Patience—Endurance— 

Tolerance—Tam Nhẫn—Ba nhẫn—See 

Three forms of Patience. 

Three forms of Patience: Tam Nhẫn—Three 

forms of ksanti, endurance, or tolerance——Ba loại 

nhẫn. 

(A) n 

I1) Endure the sound we hear: Âm hưởng nhẫn— 
Patence ¡in hearng the sound, or 
understanding the truth we hear—Kham nhẫn 
chịu đựng những âm thanh mình nghe. 

2) Patience In obeying the truth: Nhu thuận 
nhẫn——Kham nhẫn khi lắng nghe chân lý. 

3) Patlence In attaining absolute reality: Vô 
sanh pháp nhẫn—Kham nhẫn khi đạt thành 
chân lý tuyệt đối. 

(B) 

l1) Patience or forbearance of the body: Thân 
nhẫn——Nhẫn nhục nơi thân. 

2) Patience or forbearance of the mouth: Khẩu 
nhẩn—Nhẫn nhục nơi khẩu. 

3) Patence or forbearance of the mind: Ý 
nhẫn——Nhẫn nhục nơi ý. 

Three forms of all phenomena: Tam Hữu Vi 

Tướng. 

I1) Birth: Upada (skÐ—Sanh. 

2) Stay or life: Sthiti (skt)—Trụ. 

3) Death: Nirvana (sk)—Chết. 

Three forms or posifions: Tam Tướng—See 

Three forms. 


loại 


Three forms of tolerenee: Tam Nhẫn—See 

Three forms of Patience. 

Three funcfioning dharmas: Tam Hữu Vi 

Pháp—See Three active dharmas. 

Three garments: Tam y—See 

appurtenances monk, 

appurtenances of a monk or a nun. 

Three gates to (the city of) nirvana: Ba cửa 

vào niết bàn—Tam Cổng Niết Bàn—Tam Niết 

Bàn Môn. 

l) The emptiness: 
Immaterial. 

2) Formless: Vô tướng—Vô sắc. 

3) Inactivity: Vô tác. 

Threec good deeds: The foundaton of all 

development—Tam Thiện Nghiệp. 

1) No Iust: No selfish desire—Không tham. 

2) No anger: Không sân. 

3) No stupidity: No ignorance—Unwillingness to 
learn—Không sĩ. 

Three good deeds of the body: Tam Chúng 

Thiện Thân—Ba điều thiện nơi thân. 

1) Notto kill any living beings: Không sát sanh. 

2) Not to steal any properties of others: Không 
trộm cắp. 

3) Notto commit adultery: Không tà dâm. 

Three good deeds of the mỉnd: Tam Chúng 

Thiện Tâm—Ba điều thiện nơi tâm. 

l1) Notto be greedy: Không tham lam. 

2) Notto be angry: Không sân hận. 

3) Not to be ignorant with wrong views: Không 
s¡ mê tà kiến. 

Three good roofs: Tam Thiện Căn—See Three 

wholesome roofs. 

Three øood roofs for monks and nuns: Tam 

thiện căn cho chư Tăng Ni: 

l) No selfish desire, no Ire, no stupidity: Vô 
tham, vô sân, vô si. 

2) Almsgiving, kindness, wisdom: Bố thí, từ bị, 
trí tuệ. 

3) Good deeds, good words, good thoughts: 
Thân lành, khẩu lành, ý lành. 

Three øood roofs for all moral development: 

Tam thiện căn dùng để phát triển giới hạnh —See 

Three wholesome roors (II). 

Three good roots for ordinary people: Tam 

thiện căn cho người thường: 


Seven 


of a and Eipht 


Không—The void— 


4939 


I1) Almsgiving: Bố thí. 

2) Mercy: Bi mẫn. 

3) Wisdom: Trí huệ. 

Three gøgood upward directfions of existence: 

Tam Thiện Đạo —See Three good upward states 

Of existence. 

Three good upward states of existence: Tam 

Thiện đạo. 

l1) The highest class of goodness rewarded with 
the deva life: Thiên đạo—Do nghiệp lành 
bậc trên mà bước tới. 

2) The middle class of goddness with a return to 
human life: Nhơn đạo—Do nghiệp lành bậc 
giữa mà bước tới. 

3) The Inferior class of goodness with the asura 
state: A-tu-la đạo—Do nghiệp lành bậc dưới 
mà bước. 

Three grades of faulflessness: Tam Vô Lậu 

Căn ——Three roots for the passionless life and final 

escape from transmisratlon (No evil deeds, no 

evil words, no evil thoughts). 

Three grades of good roofs: Tam Thiện Căn— 

See Three wholesome roofs. 

Three grades of hearers: Tam Phẩm Thính 

Pháp——Ba phẩm thính pháp. 

lI) Hearing Dharma with the spirit: Thượng 
phẩm thính pháp—Nghe Pháp bằng cả tâm 
thức. 

2) Hearing Dharma with the mind: Trung phẩm 
thính pháp——Nghe Pháp bằng tâm. 

3) Hearing Dharma with the ear: Hạ phẩm thính 
pháp—Nghe Pháp bằng lổ tai. 

Three grades of Sramanera: Tam Phẩm Sa 

Di—Ba phẩm Sa Di. 

1) Erom 7to 13 years old: Hạ phẩm Sa Di—Khu 
Ô Sa Di— Tuổi từ 7 đến 13. 

2) From 14to 19 years old: Trung phẩm Sa Di— 
Ứng Pháp Sa Di—Tuổi từ 14 đến 19. 

3) 20 years or older: Thượng phẩm Sa Di—Danh 
Tự Sa Di—Tuổi từ 20 trở lên. 

Three gradual stages: Tam VỊ Tiệm Thứ—See 

Three gradual stage of cultivation. 

Three gradual stage of culfivafion: Tam Vị 

Tiệm Thứ—According to the Surangama Sutra, 

book Eight, the Buddha reminded Ananda about 

the three gradual stages as follows: “Ananda! As 
you cultivate towards certification to the samadhi 


of the Buddha, you will go through three gradual 
sfages in order to get rid of the basic cause of 
these random thoughts. They work In just the way 
that poisonous honey 1s removed from a pure 
vessel that 1s washed with hot water mixed with 
the ashes of incense. Afterwards 1t can be used to 
store swee( dew. What are the three gradual 
stapes? The first Is to correct one”s habits by 
getting rid of the aiding causes; the second 1s to 
truly cultivate to cut out the very essence of 
karmic offenses; the third 1s to 
vigor to prevent the manifestatlon of karma— 
Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức 
Phật đã nhắc ngài A Nan về ba vị tiệm thứ như 
sau: “Nay ông muốn tu chứng pháp tam ma để 
của Phật, cũng phải do cái bản nhân điên đảo 
loạn tưởng ấy mà lập ra ba tiệm thứ, mới có thể 
diệt trừ được. Ví dụ muốn đựng nước cam lộ 
trong một đồ sạch, phải lấy nước nóng, tro, và 
nước thơm súc rửa, trừ bỏ các căn độc. Thế nào 
gọi là ba tiệm thứ? Một là tu tập để trừ trợ nhân; 
hai là thật tu hành để bỏ cho hết chánh tính; ba là 
tinh tấn lên, trái với hiện nghiệp.” 

I1) What are aiding causes?— Thế nào là trợ 
nhân?: 

a) Anandal The twelve categorles of living 
beings in this world are not complete In 
themselves, but depend on four kinds of 
ceating ; that Is, eating by portions, eating by 
confact, eating by thought, and eating by 
consciousness. Therefore, the Buddha said 
that all living beings must eat to live. Ananda! 
AlI living beings can live If they eat what IS 
sweet, and they will die If they take poison. 
Beings who seek samadhi should refrain from 
eating five pungent plants of this world: Ông 
A Nan! Cả 12 loại sinh trong thế giới không 
thể tự toàn, phải nương vào bốn cách ăn mà 
sống còn. Đó là ăn bằng cách chia xé, ăn 
bằng ngửi hơi, ăn bằng suy nghĩ, ăn bằng 
thức. Vậy nên Phật nói tất cả chúng sanh 
đều nương nơi sự ăn mà sống còn. Ông A 
Nan! Tất cả chúng sanh ăn món ngon lành 
được sống, ăn món độc bị chết. Cho nên 
chúng sanh cầu tam ma địa phải dứt năm món 
tân thái trong đời. 


Increase one”s 


4940 


b) The Buddha explained In depth the 1lI-effects 


of eating pungent plants—Phật dạy tại sao 
phải đoạn năm món tân thái: 

If these five are eaten cooked, they Increase 
one”s sexual desire; If they are eaten raw, 
they Increase oneˆs anger. Therefore, even If 
people in this world who eat pungent plants 
can expound the twelve divisions of the sutra 
canon, the øods and Iimmortals of the ten 
directions  wIll stay far away from them 
because they smell so bad: Năm món tân thái 
ấy, nấu chín mà ăn, hay phát tính dâm. Ăn 
sống thêm giận dữ. Những người ăn các món 
ấy, dù có thể giảng 12 bộ kinh, mười phương 
Thiên Tiên cũng chê hơi hôi, đều tránh xa. 
However, affter they at these things, the 
hungry ghosts will hover around and kiss theIr 
lips. Being always In the presence of ghosfs, 
their blessings and virtue dissolve as the day 
go by, and they experience no lasting benefit: 
Tuy nhiên, lúc người đó ăn các món ấy, các 
loài quỷ đói thường đến liếm mép. Thường ở 
chung với quỷ, nên phúc đức ngày một tiêu 
mòn, hằng không lợi ích gì. 

People who eat pungent plants and also 
cultivate samadhi will not be protected by the 
Bodhisattvas, gøods, Immortals, , or good 
spirits of the ten directions; therefore, the 
tremendously powerful demon kings, able to 
do as they please, wIll appear in the body of a 
Buddha speak Dharma them, 
denouncing the prohibitive precepts and 
praIsing lust, rage, and delusion. When therr 
lives end, these people  will Join the retinue 
of demon kings. When they use up theIr 
blessings as demons, they wIll fall into the 
Unintermittent Hell: Người ăn món đó mà tu 
tam ma địa, các vị Bồ Tát, Thiên Tiên mười 
phương thiện thần chẳng đến thủ hộ. Đại lực 
ma vương tìm được phương tiện, hiện làm 
thân Phật mà đến thuyết pháp. Chê bỏ cấm 
giới, khen làm việc dâm, giận dữ, ngu sĩ. Sau 
khi chết, tự làm quyến thuộc cho ma vương, 
hưởng hết phúc của ma, bị đọa vào ngục vô 
gián. 
Ananda! 
should never eat the five pungent plants. This 
1s the first of the gradual stages of cultivation: 


and for 


Those who cultivate for Bodhi 


2) 
a) 


b) 


c) 


Ông A Nan! Người tu Bồ Đề, phải hoàn toàn 
dứt năm món tân thái. Đây gọi là đệ nhất tinh 
tấn tu hành tiệm thứ. 

Proper nature—Chính tính: 

What 1s the essence of karmic offenses?— 
Thế nào là chính tính?: 

Ananda! Beings who want to enter samadhi 
must first firmly uphold the pure precepts. 
They must sever thoughts of lust, not partake 
of wine or meat, and eat cooked rather than 
raw foods. Ananda! If cultivators do not sever 
lIust and killing, it wIll be Iimpossible for them 
to transcend the triple realm: A Nan! Chúng 
sanh vào tam ma địa, trước phải giữ giới luật 
tinh nghiêm và thanh tịnh, phải hoàn toàn dứt 
tâm dâm, chẳng ăn thịt uống rượu, ăn đồ nấu 
chín và sạch, chớ ăn món còn hơi sống. Ông 
A Nan! Người tu hành mà chẳng đoạn dâm 
và sát sinh, không thể ra khỏi ba cõi. 

Ananda! You should look upon lustful desire 
as upon a poisonous snake or a resenfful 
bandit. First hold to the sound-hearer”s four 
or eipht parajikas In order to control your 
physical  activiy; then the 
Bodhisattva°s pure regulations In order to 
confrol your menfal activity: A Nan! Nên coi 
sự dâm dục như rắn độc, như giặc thù mình. 
Trước hết, phải giữ giới Thanh Văn, bốn khí, 
tám khí, giữ gìn thân không động. Sau lại tu 
luật nghi thanh tịnh của Bồ Tát, giữ gìn tâm 
chẳng khởi. 

When the prohibilve preceptfs 
successfully upheld, one will not create 
karma that leads to trading places In rebirth 
and to killing one another in this world. If one 
does not steal, one will not be indebted, and 
one wIll not have to pay back past debts In 
this world: Cấm giới được thành tựu, thì đối 
với thế gian, hoàn toàn không còn nghiệp 
sinh nhau, giết nhau, không làm việc trộm 
cướp thì không bị mắc nợ cùng nhau, không 
phải trả nợ trước ở thế gian. 

lf people who are pure in this way cultivate 
samadhi, they wIll naturally be able to 
contemplate the extent of the worlds of the 
ten directions with the physical body given 
them by their parents; without need of the 
heavenly eye, they will see the Buddhas 


cultivate 


are 


3) 


a) 


b) 


4941 


speaking Dharma and receive in person the 
sagely Obtainng  spiritual 
penetrations, they will roam through the ten 
directions, gain clarlty regarding past lives, 
and wil not 
dangers. This 1s the second of the gradual 
sfages of cultivation: Người thanh tịnh đó tu 
tam ma địa, ngay ở xác thân cha mẹ sinh, 
chẳng dùng phép Thiên nhãn, tự nhiên xem 
thấy mười phương thế giới, thấy Phật, nghe 
pháp của Phật, phụng trì ý chỉ của Phật, được 
đại thần thông, dạo đi mười phương, túc 
mệnh, thanh tịnh, không bị gian hiểm. Đó là 
đệ nhị tinh tiến tu hành tiệm thứ. 

They should counter the manifestatlons of 
their karma—— Trái với hiện nghiệp: 

What ¡is the manifestation of karma?: Thế nào 
là hiện nghiệp>—Ananda! Such people as 
these , who are pure and who uphold the 
prohibitive precepts, do not have thoughts of 
greed and lust, and so they do not become 
dissipated in the pursuit of the six external 
defiling sense-obJects. Because they do not 
pursuit them, they turn around to their own 
source. Without the conditions of the defiling 
objects, there is nothing for the sense-organs 
to match themselves with, and so they reverse 
therr flow, become one umif, and no longer 
function in six ways—Ông A Nan! Người giữ 
cấm giới thanh tịnh đó, lòng không tham dâm, 
đối với lục trần bể ngoài, chẳng hay lưu dật. 
Nếu chẳng lưu dật, trở về chỗ bản nguyên. 
Đã chẳng duyên theo trần, căn không phối 
ngẫu. Ngược dòng trở về chân tính, sáu căn 
thọ dụng không hiện hành. 

AlI the lands of the ten directions are as 
brilliantly clear and pure as moonlipht 
reflected im crystal. Their bodies and minds 
are blissful as they experience the equality of 
wonderful perfection, and they attain great 
peace. The secret perfection and pure wonder 
of all the Thus Come Ones appear before 
them. These people then obtain patience with 
the non-producion of dharmas. They 
thereupon gradually cultivate according to 
their practices, until they reside securely In 
the sagely positions. This ¡is the third of the 
gradual stages of cultivation: Mười phương 


1nsfruction. 


encounter diffñiculties and 





quốc độ trong sạch, sáng suốt, ví như trăng 
sáng chiếu qua ngọc lưu ly. Thân tâm khoan 
khoái, diệu viên bình đẳng, được rất an lành. 
Tất cả các đức “mật, viên, tịnh, diệu” của 
Như Lai đều hiện trong lòng người tu. Người 
đó liền được vô sanh pháp nhẫn. Từ đó lần 
lượt tiến tu, tùy theo hạnh mà an lập Thánh 
vị. Đây gọi là đệ tam tĩnh tiến tu hành tiệm 
thứ. 

Three great asamhkeya kalpas: Tam A Tăng 

Kỳ Kiếp —Ba A Tăng Kỳ kiếp —The three great 

asamhkyeya kalpas. The three timeless periods of 

a bodhisattva”s progress to Buddhahood. 

Three great characferistics in the 

awakening faith: Tam Đại—Ba “Đại” được nói 

đến trong Khởi Tín Luận. 

I) Substance: The greatness of the bhutatathata 
in is essence or substance—Thể đại. 

2) Form: The greatness of 1s attributes or 
manifestations; perfect in wisdom and mercy 
and every achievement—Tướng đại. 

3) Function: The greafness of 1s functions and 
operatons within and without, perfectly 
transforming all the living to good works and 
good karma now and hereafter—Dụng đại. 

Three grounds based on merit: Tam Phước 

Nghệp Sự (Sangiti Suta in the Long 

Discourses—Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ 

Kinh)—See Three dharmas (XXXIH). 

l) The merit of givinng: Danamayam punna 
kiriya vatthu (p)—Thí hành phước nghiệp sự. 

2) The merit of morality: Silamayam punna 
kimiya vatthu (p)—Giới hành phước nghiệp sự. 

3) The merit of mediation: Bhavanamaya 
punna kiriya vatthu (p)—Tu hành phước 
nghiệp sự. 

Three grounds for reproof: Tam Cử Tội Sự 

(Sangii Sutta in the Long Discourses—Kinh 

Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh)—See Three 

dharmas (XXXIV). 

I1) Thấy: Dithena (p)—Reproof based on what 
has been seen. 

2) Nghe: Sutena (p)—Reproof based on what 
has been heard. 

3) Nghi: Parisankaya (p)—Reproof based on 
what has been suspected. 


4942 


Three guidelines to consolidate one”s faith: 
Tam Lượng —According to Most Venerable Thích 
Thiền Tâm ¡in The Pure Land Buddhism ¡in Theory 
and Practice and The Thirteen Patriarchs of Pure 
Land Buddhism, the Buddhist 
commentaries, the Pure Land practitioner should 
follow three guidelines to consolidate his faith— 
Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Niệm 
Phật Thập Yếu và Liên Tông Thập Tam Tổ, kinh 
điển dạy rằng người niệm Phật nên y theo ba 
lượng để củng cố lòng tin. 

I) The Guideline of Reason: Lý Trí Lượng— 
See Guideline of Reason. 

2) The Guideline of the Teachings of the Sages: 
Thánh Ngôn Lượng —See Guideline of the 
Teachings of the Sages. 

3) The Guidelne of Actual Seeing and 
Understanding: Hiện Chứng Lượng —See 
Gudelne of  Actuadl  Seeing 
Understanding. 

Three happy rebirths: Sukhupapattiyo (p)— 

Tam Chúng Lạc Sanh (Sangiti Sutta ¡in the Long 

Discourses—Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ 

Kinh)—See Three dharmas (XXXV]). 

l) There are beings who, having continually 
produced happiness now dwell in happiness, 
such as the devas of the Brahma group: Hữu 
tình luôn tạo ra thiển định lạc hay sống trong 
sự an lạc, như các vị Phạm Thiên. 

2) There are beings who are overflowing with 
happIness, drenched with ít, full of 1t, 
Immersed ¡1n 1t, so that they occasionally 
exclaim: “Oh what bliss!” such as the Radiant 
devas (abhasara): Hữu tình thấm nhuần, biến 
mãn, sung mãn, hưng thịnh với an lạc. Thỉnh 
thoảng họ thốt ra những câu cảm hứng: “Ôi 
an lạc thay! Ôi an lạc thay!” như chư Quang 
Âm Thiên. 

3) There are beings who are overflowing with 
happiness, drenched with 1t, full of tt, 
Immersed ¡1n it, who, supremely blissful, 
experience only perfect happiness, such as 
the lustrous devas (subhakina): Hữu tình thấm 
nhuần, biến mãn, sung mãn, hưng thịnh với 
an lạc. Họ sống mãn túc với an lạc ấy, cảm 
thọ an lạc, như chư Biến Tịnh Thiên. 

Three hearts: Tam Tâm—See Three minds. 


sufras and 


and 


Three heafs: Three kinds of burning—Tam 
Nhiệ—Ba nỗi khổ đau—See Three kinds of 
burning. 

Three Hinderers: Vighna (skt)—Three kinds of 

Vighna—Three barrilers—Tam Chướng—Ba loại 

chướng ngại. 

(A) 

1) Hindrances of affliction: Phiển não chướng— 
Hoặc chướng —-Hinderers or barriers caused 
by passlons, desires, hate, stupidity——Chướng 
gây nên bởi dục vọng, ham muốn, hận thù và 
ngu sĩ. 

2) Karmic Nghiệp chướng— 
Hinderers caused by the deeds done— 
Chướng ngại gây nên bởi những nghiệp đã 
được làm. 

3) Hindrances of retributon: Báo chướng— 
Hinderers caused by the retributlons— 
Chướng gây nên những quả báo. 

(B) - 

l) Delusions from external objects: Bì phiên 
não—Chướng ngại bởi ngoại cảnh. 

2) Delusions from internal views: Nhục phiền 
não—Chướng ngại gây nên bởi nội kiến. 

3) Delusions from mental ignorance: Tâm phiền 
não—Chướng ngại gây nên bởi tâm thần mê 
muội. 

(C) 

I1) Self-importance: Ngã mạn. 

2) Envy: Tật đố. 

3) Desire: Tham dục. 

Threec Holy ones: Tam Thánh —See Three 

sages or holy ones. 

Three Honoured Doctors: Dược Sư Tam 

Tôn—The three honoured doctors, with Yao-Shih 

in the middle, assistant on his left is the 

Bodhisattva Sunlight Everywhere-Shining, 

assistant on his 1s the Bodhisattva Moonlight 

Everywhere-Shining—Gồm ba vị tôn quý, Phật 

Dược Sư ở giữa, bên trái (tả trợ) là Nhật Quang 

Biến Chiếu Bồ Tát, bên phải (hữu trợ) là Nguyệt 

Quang Biến Chiếu Bồ Tát. 

Three Honoured Ones: Tam Tôn—See Three 

sages or holy ones. 

Three Honored Ones in one light or hao: 

Nhất Quang Tôn—Amitabha, 

Avalokitesvara, Mahasthamaprapta—Ba đấng Chí 


hindrances: 


Tam 


4943 


Tôn dưới một vẳng hào quang (Di Đà, Quán Âm, 
và Thế Chí). 
Three hundred forty-eight rules for a nun: 
348 giới Tỳ Kheo N—Cụ Túc Giới Tỳ Kheo 
Ni—Ba trăm bốn mươi tám giới cho Tỳ Kheo 
ÑI—A Bhiksuni is she who has fully realized the 
true nature of life. She understands that the life of 
a lay person 1s full of obstacles as a path of dust. 
In the contrary, the life of a Bhiksu or Bhiksuni 1s 
Just like the open sky with full of fresh ai. 
Therefore, she decides to abandon the domestic 
life and takes up the life of a Bhiksuni. When she 
Joins the Order of Nuns, beside getting her head 
shaved and putting on the yellow robe, she must 
learn the theoretical and practicing teachings of 
the Buddha and keeps all Bhiksuni rules and 
regulatons set forth by the Buddha. Children 
under 20 are usually not allowed to take the 
Bhiksuni precepts unless they are out-of-the 
ordinary 1n therr abilities. Female Buddhists who 
wish to become a nun must live in a temple for at 
least two years to learn Buddhist rituals and 
practices and the six rules for a female novice 
(see Thập Giới Sa Di II B). Thereafter, If the 
headmaster deems them being fit and ready to 
become a nun, only then do they take the 
Bhiksuni precepts. These rules include—Tỳ Kheo 
Ni là vị đã nhận biết rõ ràng bản chất của đời 
sống. Vị ấy nhận biết rằng cuộc sống tại gia dẫy 
đầy trở ngại như con đường đầy bụi bậm. Ngược 
lại, cuộc sống xuất gia như bầu trời cao rộng, với 
tràn đầy không khí tươi mát. Vì thế vị ấy quyết từ 
bổ cuộc sống trần tục để sống đời một vị nữ tu. 
Khi gia nhập Giáo Đoàn NI, ngoài việc cạo tóc và 
mặc áo vàng, vị ấy còn phải học lý thuyết và thực 
hành giáo lý nhà Phật, cũng như giữ giới luật mà 
Đức Phật đã đặt ra. Tuy nhiên, thường thì trẻ dưới 
20 tuổi không được thọ giới Tỳ Kheo Ni trừ phi 
nào có những trường hợp đặc biệt. Phật tử nào 
muốn xuất gia phải sống tu trong chùa ít nhất là 
hai năm để học và hành nghi lễ Phật giáo và sáu 
luật cho Sa Di Ni. Sau đó nếu thấy được thì Thầy 
sẽ cho thọ giới Tỳ Kheo Ni—See 
Complete moral precepts for nuns. 
(@D Eipht Defeats: Parajika (skÙ—Bát Đọa— 
Kiết Giới Bát Ba La Di (tám đại giới)—See 
Parajika. 


viện chủ 


(J Seventeen offences whích lead to a 
temporary expulsion of a nun out of the Order 
of Nuns: Sanghadisesa (skt)—Kiết Giới Thập 
Thất Tăng Tàn hay Mười bẩy giới Tăng Tàn 
giáng cấp hay tạm thời bị trục xuất khỏi Giáo 
Đoàn—See Sanghadisesa. 

(HD Thirty offences which require explanation 
and repentance of the Order: 
Nissaggiya-pacitiya (skÙ—Kiết Giới Tam 
Thập Xả Đọa hay Tam Thập Giới Phá Sự 
Thanh Bần (ba mươi giới phá sự thanh bần)— 
Đây là ba mươi trường hợp vi phạm cần phải 
được giải thích và sám hối trước Giáo 
Đoàn—See Nissagg1ya-pacittiya. 

(V)One hundred seventy-eight offences which 
lead to expiation, according to Mahayana 
Budhism and Sangha Bhiksu Buddhism: 
Pacitiya (skÙ—Kiết Giới Xả Đọa—Kiết 
Giới Bách Thất Thập Bát Đọa hay Bách Thất 
Thập Bát Giới Hành theo Đại Thừa và Khất 
Sĩ (một trăm bảy mươi tám giới phạt quỳ 
hương)—See Pacittiya (TT). 

(V) Eipht offences of disobeying the rules of 
monastic life outlined in the Vinaya pitaka. 
The punishment for such transgression 1s the 
confession and repentance of the offence 
before the Order: Patidesaniya-dhamma (p)— 
Kiết Giới Hối Quá hay tám giới đặc biệt xả 
đọa—Tám giới vi phạm đời sống xuất gia 
phạm hạnh mà hình phạt là phải xin sám hối 
tước Giáo Đoàn—See Patidesaniya- 
dhamma. 

(VDOne hundred offences connected with the 
Bhiksunis daily activities: Sekhiya-dhamma 
(skt)—Kiết Giới Chúng Học—Gồm một trăm 
trường hợp vi phạm trong cuộc sống hằng 
ngày của Ni chúng. 

(A) There are seventy-five Sekhiya rules im 

Theravadan Buddhism: Thất Thập Ngũ Giới 

Chúng Học—Có 75 giới chúng học theo hệ 

phái Nguyên Thủy—See Seventy-five rules 

Of conduct. 

There are one hundred Sekhiya rules for 

Bhiksuns ¡in Mahayana Buddhism and 

Sangha Bhiksu Buddhism: Có một trăm giới 

chúng học theo hệ phái Đại Thừa và Khất 

S—See See One Hundred Rules of Conduct 

for Nuns. 


In Íront 


(B) 


4944 


(VI)Seven rules for the participation and 
settlẳement of disputed questions that have 
been raised: Thất Diệt Tranh Pháp—See 
Seven rules given In the Vinaya for settling 
disputes among monks. 

Three hypotheses: Tam Giả—Three fallacious 

postulates, phenomenals, 

unrealiies—See Three fallacious postulates. 

Three images of Buddhas in the main hall of 

mosf monasferies nowadays: The center one is 

Sakyamuni Buddha, on his left is Bhaisajya 

Buddha, and on his right 1s Amitabha Buddha—Ba 

tôn tượng trong hầu hết các ngôi tịnh xá ngày nay. 

Chính giữa là Đức Bổn Sư Thích Ca, bên trái là 

Đức Phật Dược Sư, và bên phải là Đức Phật A Di 

Đà. 

Three ïimmaterialities: 

Three voids. 

Three immediate families: Tam Tộc. 

l1) Father”s family name: Họ cha. 

2) Mother”s family name: Họ mẹ. 

3) Husband”s or wife's family name: Họ chồng 
hoặc họ vợ. 

Three incomparable kinds of rareness: Tam 

Kỳ Đặc. 

l) Incomparable kinds of power to convert all 
beings: Thần Thông Kỳ Đặc—Thần lực kỳ 
đặc hóa độ chúng sanh. 

2) Buddha wisdom: Huệ Tâm Kỳ Đặc —Trí huệ 
Phật. 

3) Buddha-power to attract and save all beings: 
Nhiếp Thọ Kỳ Đặc—Phật lực có khả năng lôi 
kéo và cứu độ chúng sanh. 

Three infecfions: Kasaya (skÙ—Tam Nhiễm— 

Tam Tạp Nhiễm. 

1) The infection of the passions: Dục nhiễm. 

2) Karma infection: Nghiệp nhiễm. 

3) The ¡nfection of reincarnation: Tái 
nhiễm. 

Three inheritances: Tam nghiệp—See Three 

karmas. 

Three inseparable aspects for 

culfivators: Tividhasikkha (p)—Tam Tu—Tam 

Vô Lậu Học —Triple (three) Training, the three 

1nseparable aspectfs for any cultivators—The three 

Universal Characteristics (Existence 1s universally 

characterized by Impermanence, suffering and 


three or three 


Tam Không —See 


sanh 


any 


nof-self}—Three ways of discipline of Sravaka—— 

Ba mặt thực hành của Phật giáo không thể thiếu 

trên đường tu tập. 

(A) 

l1) Practice on the impermanence: No realization 
of the cternal seeing everything as 
everchanging and transient—Vô thường tu— 
Thanh văn tuy biết sự thường trụ của pháp 
thân, song chỉ quán tưởng lẽ vô thường của 
vạn pháp. 

2) Practice on suffering: Phi lạc tu—Joyless, 
throuph only contemplating misery and not 
realizing the ulimate nirvana-joy—Tuy biết 
Niết Bàn tịch diệt là vui sướng, song chỉ quán 
tưởng lẽ khổ của chư pháp. 

3) Pracice on non-self: Vô ngã tu—Non-ego 

discipline, seeing only the perishing self and 

not realizing the ¡immortal self—Tuy biết 
chơn ngã là tự tại, nhưng chỉ quán tưởng lẽ 
không của ngũ uẩn mà thôi. 

Three ways to Enlightenment according to the 

Theravadan Buddhism—Tam Tu theo truyền 

thống Phật giáo Nguyên Thủy: 

l1) Traing 1m Moral discipline by avoiding 
karmically unwholesome activiles: Sila 
(sk)—Giớ—Keeping the precepts— 
Cultivating ethical conduct—Huấn luyện đạo 
đức, từ bỏ những hoạt động nghiệp không 


qI) 


trong sạch. 
2) Mental discipline: Samadhi (skt—Định— 
Tranng the mind ¡in Concentraton— 


Practicing concentration of the mind—Huấn 
luyện tâm linh, thực hiện sự tập trung. 

3) Wisdom: Prajna (skÐ——Huệ—-Trainng ïn 
Wisdom, the development of prajna through 
I1nsieht Into the truth of Buddhism—Always 
acting wisely—Huấn luyện trí năng, để phát 
triển sự hiểu biết về chân lý. 

Three insiph(s: Tam Minh—Three kinds of 

clarity—Three kinds of knowledge which can be 

obtained by observing precepts (according to The 

Pah of Purficaton by Bhadantacariya 

Buddhaghosa)—Ba loại sáng suốt có thể đạt được 

bằng trì giới (theo Thanh Tịnh Đạo của Ngài 

Bhadantacariya Buddhaghosa): 

I1) Túc mạng minh: Túc mạng trí (biết được các 
đời trước) —Insipht Into the mortal conditions 
of self and others In previous life or the 


4945 


knowledge of remembering many former 
©XIstences. wih the mind 
composing quie purified, clariied, soft, 
without blemish, without defilement, fixed 
and immovable wIll be able to see a varIety 
of former habitations, one life, two lives a 
hundred or thousand lives, many eons of 
intepration and disintegration—Hành giả với 
tâm định tĩnh, hoàn toàn thanh tịnh, không 
phiền não, nhuần nhuyễn, vững chắc và bất 
động, sẽ thấy được các đời sống quá khứ, một 
hay hai đời, hoặc hàng trăm hàng ngàn đời, 
cũng như nhiều hoại kiếp, thành kiếp, chẳng 
hạn như nhớ lại tại một nơi nào đó ta đã từng 
có tên như vậy, ta đã từng có dòng họ như 
vậy hay đẳng cấp như vậy. 

2) Thiên nhãn minh: Biết sự chết và tái sanh 
của các loài hữu tình —Supernatural insight 
into future mortal conditions (deaths and 
rebirths). 

3) Lậu tận minh: Nirvana insight or knowledge 
of the workings of karma-lnsipht into 
present mortal sufferings so as to oVercome 
all passions or temptations. Practitioners with 
mind composinz, quife purified, clarified, soft, 
without blemish, without defilement, fixed 
and Iimmovable will be able to know all all 

of sense pleasures, becoming, 

Ipnorance. These are cankers, arlsing of 

cankers, sfopping of cankers and the path 

leading to the ceasing of cankers— Đoạn trừ 
tất cả các lậu hoặc (những dục vọng và 
quyến rủ). Với tâm định tĩnh, hoàn toàn thanh 
tịnh, sáng sủa, không tì vết, không phiền não, 
vững chắc và bất động, hành giả biết được 
đây là dục lậu, hữu lậu, , vô minh lậu. Đây là 
các lậu hoặc, nguyên nhân của các lậu hoặc, 
các lậu hoặc diệt, và con đường đưa đến các 


Practitioners 


cankers 


lậu hoặc diệt tận. 
Three intoxications: Tam Kiêu (Sangiti Sutta in 
the Long Discourses—Kinh Phúng Tụng trong 
Trường Bộ Kinh)—See Three dharmas (XLVIIID). 
l) Intoxicatlon with health: Arogya-mado (p)— 
Vô bệnh kiêu —Kiêu mạn vì thân không 
bệnh. 
2) Intoxciatlon with youth: Yobbana-mado (p)— 
Niên tráng kiêu —Kiêu mạn vì tuổi tráng 
niên. 


3) Intoxication with one”s prosperous life: Hoạt 
mạng kiêu —Kiêu mạn vì có đời sống sung 
túc. 

Three joys: Tam Lạc. 

l1) The Joy of being born a deva: Vui được sanh 
Thiên. 

2) The joy of meditation: Vui trong thiền định. 

3) The Joy of nirvana: Vui nhập Niết bàn. 

Three kalpas: 

asankhyeya kalpas. 

Three karmas: Tam Nghiệp—Ba nghiệp—The 

three conditions, Iinheritances, or three kinds of 


Tam kiếp -See Three 





karma: 

(A) 

Behavior of body: Action—Deed—Doing—Thân 
nghiệp. 

2) Bchavior of speech: Speech—Word— 


Speaking—Khẩu nghiệp. 
3) Behavior of mind: Though—Thinking—Ý 


nghiệp. 

(B) 

l) Present líe happy karma: Hiện Phước 
nghiệp. 

2) Present life unhappy karma: Hiện Phi Phước 
nghiệp. 

3) Karma of an imperturbable nature: Hiện Bất 
Động nghiệp. 

(C) 


1) Karma of ordinary rebirth: Hữu lậu nghiệp. 

2) Karma of Hinayan Nrrvana: Vô lâu nghiệp. 

3) Karma of Mahayana Nirvana: Phi lậu phi vô 
lậu nghiệp. 

Three kasaya: Three infections—Three mixed 

dyes Or 

trược. 

1) The infection of the passions: Dục nhiễm. 

2) Karma infection: Nghiệp nhiễm. 

3) The ¡infection of reincarnation: Tái sanh 
nhiễm. 

Three kinds: Three categories, classes, or 

sorts—Tam chủng (ba loại). 

Three kinds of affliction: Three kinds of 

defilement—Ba loại Phiển Não. 

()_ Three kinds of afflictions: 

l1) The ilusion or misleading views and thoughts: 
Kiến Tư Hoặc. 

2) Delusion of “Dust and sand.”: Trần Sa Hoặc. 


infections—Tam Nhiễm—Ba nhiễm 


4946 


3) The illusion arising from primal Ignorance: 

Vô Minh Hoặc. 

Another three kinds of afflicions—Ba loại 

phiền não khác: 

1) Defilements of transgression: Phiển não tác 
động—Defiliements of transgression occur 
when people cannot keep the basic precepts, 
and perform actons of kiling, stealing, 
sexual misconduct, lying and Intoxication— 
Phiển não tác động xảy ra khi người ta kông 
chịu giữ giới mà còn lại hành động sát sanh, 
trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ và uống những 
chất cay độc. 

2) Defilements of obsession: Phiển não tư 
tưởng—Defilements of obsession ¡is a little bit 
more subtle. One may not outwardly commIt 
any Immortal action, but ones mind 1s 
obsessed with desires to kill and destroy, hurt 
and  harm beinss  physically 
otherwise. Obsessive wishes may fill the 
mind: to steal, manipulate people, deceive 
others, etc. If you have experlenced this kind 
of obsession, you know 1t is a very painful 
state. If a person fails to control his obsessIive 
afflictions, he or she 1s likely to hurt other 
beings in one way or another—Phiển não tư 
tưởng tế nhị hơn. Một người không làm hay 
nói điều bất thiện ra ngoài, nhưng trong tâm 
vẫn bị ám ảnh với những mong muốn giết và 
hủy hoại, muốn làm tổn hại chúng sanh khác, 
muốn lấy, muốn lừa dối người khác. Nếu bạn 
bị loại phiền não này ám ảnh, và nỗi đau đớn 
do phiền não gây ra. Một người không kiểm 
soát được phiền não tư tưởng chắc chắn người 
ấy sẽ làm tổn hại chúng sanh bằng cách này 
hay cách khác. 

3) Dormant or latent afflictions: Phiển não ngủ 
ngầm—Dormant or latent afflictions are 
ordinarly not apparent. They lie hidden, 
walting for the ripht conditions to assault the 
helpless mind. Dormant afflictions may be 
likened to a person deeply asleep. As such a 
person awakes, when his or her mind begins 
to churn, I( Is as I1f the obsessive afflictions 
have arisen. When the person stands up from 
bed and becomes Involved ¡in the day'”s 
activiles, this 1s like moving from the 
obsessive afflicions to the afflicions of 


qI) 


other Or 


transgression—Phiển não ngũ ngầm thường 
không xuất hiện ra ngoài. Nó nằm ẩn bên 
trong, chờ thời cơ nhảy ra tấn công hành giả. 
Phiểền não ngủ ngầm chẳng khác nào một 
người đang nằm ngủ say. Khi thức giấc tâm 
người ấy bắt đầu lay động. Đó là phiển não 
tư tưởng khởi sinh. Khi người ấy ngồi dậy và 
bắt đầu làm việc là lúc đang từ phiển não tư 
tưởng chuyển sang phiền não tác động. 

Three kinds of appearance: Tam Chủng 

Tướng. 

(D 

l) Inferential, as fire 1s Inferred from smoke: 
Phiêu tướng. 

2) Formal or spacial, as length, breadth, ect.: 
Hình tướng. 

3) Qualitative, as heat is in fire: Thể tướng. 

qD 

l) Names, which are merely Indications of the 
temporal: Giả danh tướng. 

2) Dharmas or things: Pháp tướng. 

3) The formless: Vô tướng tướng. 

Three kinds of attainment in the Pure Land: 

Tam Phẩm Tịnh Độ—Ba phẩm Tịnh Độ. 

I) Superlor: To be born In the Vairocana Pure 
Land (Mật nghiêm quốc)— Thượng phẩm. 

2) Medium: To be born in the Western Paradise 
of the Pure Land (Tây Phương Cực Lạc)— 
Trung phẩm. 

3) Inferior: To be born In the Sun Palace (Tu La 
Cung) among the devas—Hạ phẩm. 

Three kinds of baptism: Tam Chúng Quán 

Đảnh—-Every Buddha baptizes a disciple by 

either one of the below three kinds—Ba loại quán 

đảnh: 

(D_ Mahayana Tradition—Theo truyền thống Đại 
Thừa: 

1) Every Buddha baptizes a disciple by laying a 
hand on his head: Ma đảnh quán đảnh. 

2) Buddhas baptizes a disciple by predicting 
Buddhahood to him: Thọ ký quán đảnh. 

3) Buddhas baptizes a disciple by revealing his 
glory to him to his profit: Phóng quang quán 
đảnh. 

(I) Tantric Tradiion—Theo truyền thống Mật 
Giáo: 

I) To sprinkle the head with water: Sái Thủy 
Quán Đảnh. 


4947 


2) See (A) (2). 

3) See (A)@). 

Three kinds of barrenness: Tam Hoang Vu— 

According to The Connected Discourses of the 

Buddha, Chapter Esanavaggo (Searches), there 

are three kinds of barrenness—Theo Tương Ưng 

Bộ Kinh, Phẩm Tầm Cầu, có ba Hoang Vu. 

l1) The barrenness of lust: Tham Hoang Vu. 

2) The barrenness of hatred: Sân Hoang Vu. 

3) _ The barrenness of delusion: Sĩ Hoang Vu. 

Three kinds of becoming: Tam Hữu (Sangiti 

Suffa In the Long Discourses—Kinh Phúng Tụng 

trong Trường Bộ Kinh)—See Three dharmas 

(XVII). 

l) Becoming in the world of sense-desire: 
Kama-bhavo (p)—Dục hữu. 

2) Becoming in the world of form: Rupa-bhavo 
(p)—Sắc hữu. 

3) Becoming ¡in the formless world: Arupa- 
bhavo (p)—Vô sắc hữu. 

Three kinds of behavior: Tam Nghiệp—Ba 

nghiệp—See Three karmas. 

Three kinds of bodhi: Tam Chủng Bồ Đề. 

(A) 

l) The enliphtenment of sravakas: Thanh Văn 
Bỏ Đề—Bồ Đề mà hàng Thanh Văn đạt 
được. 

2) The enliphtenment of Pratyeka-buddhas: 
Duyên Giác Bồ Đề—Bồ Đề mà hàng Duyên 
Giác đạt được. 

3) The enliphtenment of Buddhas: Phật Bồ 
Đề—Bồ Đề mà Phật đạt được. 

() 

1) To start out for bodhi-mind to act out one”s 
vows fo save all living beings: Hành nguyện 
Bồ Đề Tâm. 

2) Bodhi-mind which 1s beyond description, and 
which surpasses mere earthly ideas: Thắng 
Nghĩa Bồ Để Tâm. 

3) Samadhi-bodhi mind: Tam Ma Địa Bồ Đề 
Tâm. 

Three kỉinds of Buddha-nature: 

(skÐ—Tam Phật Tánh. 

l) The Buddha-natuire which 1s In all living 
beings, even those In the three evil paths 
(gati): Tự tánh trụ Phật tánh. 


Trikaya 


2) The Buddha-nature developed by the right 
discipline: Dẫn xuất Phật tánh. 

3) The fnal or perfected Buddha-nature 
resulting from the development of the original 
potentiality: Trí đắc quả Phật tánh. 

Threc kinds of Buddhist followers: 

Chúng Phật TỬ. 

l) External sons, who have not yet believed: 
Ngoại Tử—Người chưa tin đạo. 

2) Secondary sons, or Hinayanists: Thứ TỬ— 
Người theo Tiểu Thừa. 

3) True sons, or Mahayanists: Chân Tử—Người 
theo Đại Thừa. 

Three kinds of burning: Tam Nhiệt. 

l) The pain of hot wind and sand being blown 
against the skin: Khổ đau vì ngoại nhiệt làm 
nóng cháy da. 

2) The pain of disasters (violent winds) which 
take away Jjeweled clothes and ornamenIs: 
Khổ đau vì tai ương làm tiêu tan trang sức áo 
quần. 

3) The pain of being eaten by a garuda, a 
dragon-eating bird: The pain of wisdom-life 
being killed by the five desires—Khổ đau vì 
bị garuda (loài chim hay ăn thịt rồng) ăn 
thi —Khổ đau vì bị ngũ dục giết chết huệ 
mạng. 

Three kinds of capacities which are difficult 


to transform: Nan Hóa Tam Cơ—Ba loại căn cơ 

khó giáo hóa tế độ. 

1) Those who defame the Mahayana: Loại hủy 
báng Đại Thừa. 

2) Those who commit the five ultimate betrayals 
or five grave sins: Loại phạm tội ngũ nghịch. 

3) Those who abandon Buddha-truth: Loại Xiển 
Đềể—See Icchantika. 


Three kinds of characfers: Tam Tánh. 

(D : 

l) good: Tốt. 

2) Bad: Xấu. 

3) Undefinable (neutral): Trung Tính—Không 

tốt không xấu. 

The three points of view—Biến Y Viên—Ba 

tính: 

l1) The view which regards the seeming as real: 
Tính biến kế sở chấp—Coi những cái không 
thật là thật. 


Tam 


qI) 


4948 


2) The view which sees things as derived: Tính 
y tha khởi—Coi chư pháp khởi lên từ những 
cái khác. 

3) The view sees things In therr true nature: Tính 
viên thành thực—Quan điểm nhìn chư pháp 
bằng thực tính của chúng. 

Three kinds of charity: Three kinds of dana. 

Tam Bố Thí—Three kinds of dana. 

Three kinds of clean flesh (pure meaf) to a 

monk: Tam Tịnh Nhục—See Three kinds of pure 

flesh. 

Three kinds of clear-vision (The Path of 

Purificatfion): Tam Minh (Thanh Tịnh Đạo). 

l1) Recollection of past life: Túc Mạng Minh— 
Nhớ lại các đời trước. 

2) Knowledge of the passing away 
reappearance of beings: Thiên Nhãn Minh— 
Biết sự chết và tái sanh của chúng hữu tình. 

3) Knowledge of Destruction of cankers: Lậu 
Tận Minh—Đoạn trừ tất cả các lậu hoặc. 

Three kinds of concentration: Tam Định 

(Sangti Sutta in the Long Discourses—Kinh 

Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh)—See Three 

dharmas (XLIV). 

(A) 

l1) The concentration of thinking and pondering: 
Savotakko-savicaro samadhi (p)—Hữu tầm 
hữu tứ định. 

2) The concentraton with pondering without 
thnking:  Avifakko-vicara-matto 
(p)—Vô tầm hữu tứ định. 

3) The concentration with neither thinking nor 

pondering: Avitakko-avicaro samadhi (p)— 

Vô tầm vô tứ định. 

Three more kinds of concenftration: Ba Định 

Khác. 

I) The concentraion on emptiness: Sunnafo- 
samadhi (p)—Không định. 

2) The concentraton on the signlessness: 
Animitto-samadhi (p)—Vô tướng định. 

3) The 
Appanihito samadhi (p)—Vô nguyện định. 

Three kinds of craving: Tam Ái. 

Œ) Theo Trường Bộ, Kinh Phúng Tụng, có ba 
loại á—According to The Long Discourses of 
the Buddha, there are three kinds of craving. 

(A) Three kinds of cravinge—Tam ái: 


and 


samadhi 


(B 


` 


concentraion on desirelessness: 


1) Kama-tanha (sk$): Sensual craving——Dục át. 

2) Bhava-tanha (skt): Craving for becoming— 
Hữu ái. 

3) Vibhava-tanha (skÐ: Craving for extincton— 
Vô hữu ái. 

(B) Three other kinds of craving—Tam ái khác: 

l) Kama-tanha (skÐ: Craving for the world of 
Sense-Desire—Dục ái. 

2) Rupa-tanha (skt: Craving for the world of 
form—Sắc ái. 

3) Arupa-tanha (skÐ: Craving for the formless 

world—Vô sắc ái. 

Three other kinds of cravine—Ba ái khác 

nữa: 

I)_ Craving for the world of form: Sắc ái. 

2) Craving for the formless world: Vô sắc ái. 

3) Craving for cessation: DIỆt ái. 

(ŒI) According to the Buddha and His Teachings 
of Most Venerable Narada—Theo Đức Phật 
và Phật Pháp của Hòa Thượng Narada: 

l1) Craving for sensual pleasures: Kama-tanha 
(p)—Ái dục duyên theo nhục dục ngũ trần. 

2) Craving for for sensual pleasures associated 
with the view of eternalism: Bhava-tanha 
(p)—Ái dục duyên theo những khoái lạc vật 
chất có liên quan đến chủ nghĩa thường kiến. 

3) Enjoying pleasures thinking that they are 
1mperishable, craving for 
pleasures with the view of nihilism: Vibhava- 
tanha (p)—Ái dục duyên theo những khoái 
lạc vật chất có liên quan đến chủ trương đoạn 
kiến. 

** See Three dharmas (XIV). 

Three kinds of cuffing off: Three kinds of 

uccheda (excision or bringing to an end)—Tam 

Chúng Đoạn. 

(D 

1) To cut off delusions of view: Kiến sở đoạn. 

2) Practice to cut off delusions: Tu sở đoạn. 

3) Nothing left to cut off: Phi sở đoạn. 

qI) 

1) To cut off the nature or roots of delusions: Tự 
tính đoạn. 

2) To cut off the external bonds, or obJective 
cause of delusion: Duyên phược đoạn. 

3) Deluslons no longer arise, therfore, nothing 
produccd to cut off. This 1s the sfage of an 
Arhat: Bất sinh đoạn. 


( 


~ 


and sensual 


4949 


(HI)The Path of Purificaton— Theo Thanh Tịnh 
Đạo: 

1) Abandoning by supressing. This is like the 
pressing down of water-weed by placing a 
porous pot on weed-filled water: Ức đoạn— 
Đoạn trừ bằng cách ức chế như đè cây lau 
bằng cách đặt trên ngọn cây một cái bình đầy 
nước có lỗ. 

2) Abandoning by substitution of opposite. Ït 1s 
like the abandning of darkness at night 
through the means of a light: Đoạn bằng cách 
thay vào một pháp ngược lại, giống như thay 
thế bóng tối bằng ánh sáng. 

3) Abandoning by cutting off: Đoạn trừ bằng 
cách cắt đứt. 

Three kinds of dana: Three kinds of charity— 

Tam Bố Thí. 

l) Giving of goods Includes outward (money, 
materials) and Inward giving (©eyes, €ars, 
brain, etc): Tài Thí—Tài thí gồm có ngoại tài 
(tiền bạc, vật chất) và nội tài thí (mắt, tai, óc, 
V.V.). 

2) Giving of the doctrine: Pháp Thí —Giving of 
the dharma to preach or to speak Dharma to 
save sentient beings—Nói pháp giảng kinh 
hóa độ quần sanh. 

3) Giving of courage or fearlessness: Abhaya 
(skÐ—Vô Úy Thí —-Whenever we find 
someone who 1s friphtened or encountered 
some difficult circumstances, we try to 
comfort—Khi thấy ai sợ sệt, hay đang trong 
cơn nguy hiểm, mà mình có thể an ủi vỗ về, 
hay đem sự vô úy không sợ hãi lại cho người, 
là vô úy thí. 

Three kinds of delusions: Tam Chủng Kiến 

Hoặc—See Three classes of delusive views or 

delusions. 

Three kinds of demons: Tam Chủng Ma—See 

Three types of demons. 

Three kinds of desire: Three lusts—Tam Dục. 

(D 

1) Lust for form: Hình mạo dục—Ưa thích mặt 
mày mình mẩy đẹp đẻ. 

2) Lust for carriage or beauty: Tư thái dục—Ưa 
thích dung nghi cốt cách. 

3) Lust for softness to the touch or refinemetrt: 
Tế xúc dục —Thích sự xúc chạm nhẹ nhàng 
êm ái. 





qD 

1) Lust for Sex: Dâm. 

2) Lust for Food: Thực. 

3) Lust for Sleep: Thùy. 

Three kinds of development: Tam Sự Tu Tập 

(Sangii Sutta in the Long Discourses—Kinh 

Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh)—See Three 

dharmas (XLH]). 

1) Development of the emotions: Kaya-bhavana 
(p)—Thân tu. 

2) Development of mind: Citta-bhavana (p)— 
Tâm tu. 

3) Development 
(p)— Tuệ tu. 

Three kinds of đharani: Three kinds of power 

to maintain wisdom or knowledge—Tam Đà La 

ÑiI—Ba pháp Đà La Ni hay là ba lực trì giữ trí 

huệ. 

l) The power to retain all the teaching one 
hears: Thính trì Đà La Ñ¡. 

2) Unerring powers of discrimination: Phân biệt 
Đà La NI. 

3) Power fO rise superlor fo external pralse or 
blame: Nhập Âm thanh Đà La Ni. 

Three kinds of dharma-body: Tam Pháp 

Thân. 

l) The manifested Buddha, I.e., Sakyamuni: 
Pháp Hóa Sinh Thân: Pháp thân Phật do pháp 
tính hóa hiện như Phật Thích Ca Mâu NI. 

2) The power of his teaching: Ngũ Phần Pháp 
Thân—Năm phần công đức giới, định, tuệ 
hay lực thuyết giáo của Phật. 

3) The absolute or ultimate reality: Thực Tướng 
Pháp Thân—Thực tướng không tính của chư 
pháp. 

Three kinds of dharmakaya: Tam Pháp 

Thân—Ba Pháp Thân—See Three kinds of 

dharma-body. 

Three kinds of discriminafion: Tam Kiêu 

Mạn—According to The Connected Discourses of 

the Buddha, Chapter Esanavaggo (searches), 

there are three kinds of discrimination—Theo 

Tương Ưng Bộ Kinh, Phẩm Tầm Cầu, có ba loại 

kiêu mạn. 

1) The discrimination “I am superlor.`: Kiêu mạn 
“Tôi hơn". 


of wisdom: Panna-bhavana 


4950 


2) The discrimination “Ï am equal.”: Kiêu mạn 
“Tôi bằng'. 

3) The discrimination “I am mnferlor.`: Kiêu mạn 
“Tôi thua". 

Three kinds of duhkha (Pain— Sufferings): 

Tam Khổ—See Three aspects of suffering. 

Three kinds of endurance: Tam Nhẫn—See 

Three kinds of patience. 

Three kinds of enlightenments: Tam Giác. 

(A) 

l1) Enlightenment for self: Tự giác. 

2) Help others attain enlightenment: Giác tha. 

3) Perfect enlightenment and achievement: Giác 
hạnh viên mãn. 

(B) 

l) Inherent, potential enlightenment 
intelligence of every being: Bổn giác. 

2) Initial or early stage of enlightement, brought 
about through the external or influence of 
teaching: Thủy giác. 

3) Completion of enlightenment: Cứu cánh giác. 

Three kinds of existence: Tam Chủng Hiện 

Hữu—According to the Buddhist idea, all things 

are born from mind and consist of mind only. 

Especlally ¡In the idealisic theory, what we 

generally ©xistence proceeds from 

consciousness. According to the Mind-Only 

School, everything that exists 1s classifled as to 

the nature of Ifs origin Into three specles—Theo 

quan niệm Phật Giáo, vạn hữu sinh khởi do tâm, 
và chỉ có tâm mà thôi. Nhứt là trong học thức 

“Duy Thức,” cái mà chúng ta gọi là hiện hữu nó 

tiến hành từ thức mà ra. Theo Duy Thức Tông, 

mọi vật hiện hữu được xếp tùy theo bản tánh của 
nó vào ba loại: 

l) Parikalpita-laksana (skÐ: Character of Sole 
Imaginaton—False existence—Vọng Hữu 
Tánh—See Parikalpita-laksana. 

2) Paratantra-laksana (skÐ: Character of 
Dependence upon others—Tlemporary or 
transitory existence—Giả Hữu Tánh—See 
Paratantra-laksana. 

3) Pariispanna-laksana (skÐ: Character of 
Ulumate Reality—True existence—Chân 
Hữu Tánh—See Parinispanna-laksana. 

Three kinds of flesh unclean to a monk: Tam 

Bất Tịnh Nhục. 


Or 


call 


1) When he has seen the animal killed: Mắt thấy 
giết. 

2) When he has heard the animal killed: Tai 
nghe giết. 

3) When he has doubted that the animal killed to 
offer to him: Ngờ là người giết vì mình. 

Three kinds of forbearance: Tam Nhẫn—Ba 

Loại Nhẫn Nhục—See Three kinds of patience. 

Three kinds of full understanding: Tam Liễu 

Tri —According to The Path of Purification, there 

are three kinds of Full-Understanding——Theo 

Thanh Tịnh Đạo, có ba loại Liễu Tri. 

l) Full understandng as the known. 
Understanding that 1s directknowledge 1s 
knowledge in the sense of the known: Sở Tri 
Liễu Tri—Trí trong ý nghĩa hiểu biết. 

2) Full understanding as Investigating or judging. 
Whatever states are fully-understood are 
judged: Suy Đạt Liễu Tri — Tuệ với tư cách 
liễu tri gọi là trí trong ý nghĩa phê phán. 

3) Full understanding as abandoning: Đoạn Trừ 
Liễu Tri—Trí theo ý nghĩa từ bỏ. 

Three kinds of good roofs: Ba Loại Thiện Căn. 

I1) Almsgiving: Bố thí. 

2) Mercy: Bi mẫn. 

3) Wisdom: Trí tuệ. 

Three kinds of good spiritual advisors: Tam 

Chúng Thiện Tri Thức—See Three types of good 

spiritual advISOrS. 

Three kinds of happy rebirth: Tam Chủng 

Lạc Sanh—See Three happy rebirths. 

Three kinds of haughfiness: Tam Kiêu Mạn— 

See Three kinds of discrimination. 

Three kinds of heaven: Tam Chúng Thiên—Ba 

loại trời. 

(A) 

1) Heaven by name or tife (divine king, son of 
king, etc): Tự thiên. 

2) Heaven as a place of rebirth (the heavens of 
the gods): Tái sanh thiên. 

3) The pure Buddha-land: Tịnh Phật thiên— 
Cung trời nơi chư Phật đông cư. 

(B) 

1) Famous rulers on earth: Danh Thiên—Thiên 
vương hay thiên tử, vua trong loài người. 


4951 


2) The hiphest Incarantlons of the six paths: 
Sanh Thiên — Thiên thú trong lục thú (từ 
vương thiên đến phi tưởng thiên). 

3) The pure or the saints, from Sravakas to 
Pratyeka-buddhas: Tịnh Thiên—Cõi của các 
bậc Thánh giả từ Thanh Văn đến Duyên 
Giác, đã diệt trừ hết phiển não cấu chướng. 

Three kinds of hells: Tam Chúng Địa Ngục. 

l) Hot hells: Nhiệt địa ngục—See Hell 
qI)(A1). 

2) Cold hells: Hàn địa ngục—See Hell (HI)(A2). 

3) Solitary hells: Cô độc địa ngục. 

Three kinds of hindrances: Tam Chướng—See 

Three hinderers. 

Three kinds of icchantika: Tam Chủng Xiển 

Đề. 

I1) The wicked: Nhứt Xiển đề. 

2) Bodhisattvas who become icchantika to save 
all beings, 1e. Earth Store Bodhisattva: A 
Xiển để ca—Đại bi Xiển đề. 

3) Those without a nature for final nirvana: Vô 
tính Xiển đề. 

Three kinds of immaterialites: Tam chủng 

không—See Seven kinds of emptiness. 

(A) 

l) Emptiness: Không. 

2) No-marks: Vô tướng. 

3) No resolve: Vô nguyện. 

(B) 

l1) No-self: Vô ngã. 

2) No things: Vô pháp. 

3) All phenomena are empty or Inmaterial: Câu 
không (tất cả đều không). 

(C) The giver, the receiver, and the gift, all are 
empty: Tam luân không tịch. 

Three kinds of incense: Tam chủng hương. 

l) Incense made from branches: Nhang làm 
bằng cành cây. 

2) Incense made from roots: Nhang làm bằng rễ 
cây. 

3) Incense made from flower): Nhang làm bằng 
bông. 

Three kinds of karma: Tam Nghiệp—See 

Three karmas. 

Three kinds of karmic formafion: Tam Hành 

(Sangiti Sutta 1n the Long Discourses—Kinh 


Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh)—See Three 

dharmas (XXX). 

1) Meritorious karmic formation: 
Punnabhisankharo (p)—Phước hành. 

2) Demeriforious karmic formation: 
Apunnabhisankharo (p)—Phi phước hành. 

3) Imperturbable karmIc formation: 
Anenjabhisankharo (p)—Bất động hành. 

Three kinds of light: Tam Chúng Quang 

Minh—Ba loại ánh sáng. 

l1) External lipht (sun, moon, sfars, lamps, efc): 
Ngoại quang. 

2) Dharma light or light of ripht teaching and 
conduct: Pháp quang. 

3) The effulgence or bodily halo emitted by 


Buddhas, Bodhisatvas and devas: Phật 
quang. 
Three kinds of love: Tam ái—See Three kinds 
Of craving. 


Three kinds of major wisdom: Tam Chủng 

Đại Trí —Ba loại đại trí. 

l1) Self-acquired, no master needed: Tự đạt trí. 

2) Unacqurred or natural: Tự tánh trí. 

3) Universal mind through practicing medtiation: 
Phổ trí —Trí hiểu biết rộng lớn nhờ tu tập 
thiển định. 

Three kinds of mental distress: Tam Chúng 

Tâm Khổ—Three kinds of mental distress (tham: 

desire, sân: hatred, si: sfupidity)—See Three 

pOISOnS. 

Three kinds of merit: Có ba loại công đức 

(Charitable giving/Generosity: Bố thí Dàna, 

Morality/Vitue conduct: Trì giới Sàla, 

Meditation: Thiền định Bhà vana). 

Three kinds of monk”s garmenfs: Tam Y. 

l1) The assembly cassock of from nine to twenfy- 
five pleces: Samghati (skÐ Tăng Già Lê 
Y— Chúng tụ thời y (áo mặc khi hội họp với 
các chúng để cử hành các nghi thức lễ lạc 
trang nghiêm như thọ giới, thuyết giới hay 
truyền giới). Đây là loại y từ chín đến hai 
mươi lăm mảnh. 

2) Outer garment, the seven-piece cassock: 
Uttarasanga (skÙ—Uất Đa La Tăng Y— 
Thượng Y hay áo mặc trên áo an đà hội, y 
bảy mảnh. 


4952 


3) An Inner garment; the five-piece cassock: 
Antarvasas (sk)——An Đà Hội Y——Trung trước 
y, áo lót mặc bên trong, tức là áo lót mặc sát 
người, y năm mảnh. 

Three kinds of non-backsliding: Tam Bất 

Thối Chuyển—See Three kinds of non-retreat. 

Three kinds of non-retreat: Tam Bất Thối 

Chuyển. 

l) Non-retreat from position: Never receding 
from position attained—VỊ bất thố—Không 
thối chuyển từ chỗ đã đạt. 

2) Non-retreat from line of good action pursued: 
Hạnh bất thố—Non-retreat from practice— 
Never receding from a riph( course of 
action—Không thối chuyển từ những hành 
động thiện lành đang theo đuổi. 

3) Non-retreat from mindfullness: Niệm bất 
thố—Never receding from pursuing a right 
line of thought or mental discipline in 
dhyana—Không thối chuyển trong thiền định. 

Three kinds of object-domain: Tam Cảnh— 

According to the Dharmalaksana, the objects of 

the outer world (visaya), which throw shadows on 

the mind-face are of three kinds. The theory of 
thee kinds of the obJect-domain may have 
originated from Nalanda, but 
memorial verse current in the school 1s probably 
of Chinese origin. Ít runs as follow: 
“The obJect of nature does not follow the mind 

(subJective). 

The subJect may be good or evil, but the 

obJect Is always neutral. 

The mere shadow only follows the seeing 

(subJective). 

The object 1s as the subJect Imagines. 

The object with the original substance. 

The character, seed, efc, are varIous as 

OCCaSIOnS requIre. 

The object has an original substance, but the 

subJect does not see 1t as 1t 1s.” 

This four-line verse explains how the three kinds 

of the obJect-domain are related to the subJectIve 

function and the outer original substance. One 
may be puzzled in understanding how an idealism 
can have the so-called original substance. We 
should not forget that though 1t 1s an outer 
subsfance 1t Is after all a thing manifested out of 
Ideation. The eighth, the Alaya-conscIousness 


the  four-line 


1fself, 1s not an unchangeable fixed substance 

(dravya), but 1s  Ifself changing 

instantaneously (ksanika) and repeatedly; and, 

being “perfumed” or having Impressions made 
upon 1t by cognition and action, it becomes 
habituated and efficient in manifestation. lt is like 

a current of water which never stops at one place 

for tfwo consecufive moments. It is only with 

reference to the confinuity of the stream that we 
can speak of a river. Let examine these three 
kinds of obJect-domain—Theo Pháp Tướng Tông, 
đối tượng của thế giới bên ngoài in hình bóng vào 
tâm thức gồm có ba loại cảnh. Theo Giáo Sư 

Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật 

Giáo, thì thuyết về ba loại cảnh có thể là xuất xứ 

từ Na Lan Đà. Những bài kệ thông dụng của Pháp 

Tướng Tông lại hầu như có nguồn gốc từ Trung 

Hoa, như sau: 

“Tâm cảnh bất tùy tâm. 
Độc ảnh duy tùy kiến. 
Đái chất thông tình bản. 
Tánh chủng đẳng tùy ưng.” 

Bài kệ nầy giải thích bằng cách nào mà ba loại 
cảnh liên hệ với nhiệm vụ chủ thể và bản chất 
nguyên bản ngoại tại. Bạn có thể điên đầu trong 
khi tìm hiểu vì sao Duy Thức Học lại có cái gọi là 
“thực thể nguyên bản.” Thực ra, đừng quên rằng 
mặc dù nó là thực thể ngoại tại, nó lại là cái biểu 
lộ ra ngoài từ nơi thức. Đệ bát A Lại Da thức tự 
nó không phải là thực thể cố định không thay đổi; 
nó luôn luôn biến chuyển từng sát na, và được 
huân tập hay ghi nhận ấn tượng bằng tri nhận và 
hành động, nó trở thành tập quán và hiệu quả 
trong sự biểu lộ ngoại tại. Nó giống như dòng 
nước chảy không bao giờ dừng lại ở một nơi nào 
trong hai thời hạn tiếp nối nhau. Và chỉ duy có 
dựa vào sự liên tục của dòng nước ta mới có thể 
nói về “dòng sông.” 

l) ObJect 
perception: Tánh Cảnh—See Object domain 
Of nature or Immediate perception. 

2) Object-domain with the original substance: 
Đối Chất Cảnh—See Object-domain with the 
original substance. 

3) Objectdomain of mere shadow or Illusion: 
Độc Ảnh Cảnh—See ObJject-domain of mere 
shadow or 1llusion. 


C©vVer 


domain of nature or Immediate 


4953 


Three kinds of obstacles: Ba loại chướng 
ngại —Buddhist cultivators always face three 
types of obstacles: 

1) Obstacles of Afflictions: Phiển não chướng. 

2) Obstacles of Karma: nghiệp chướng. 

3) Obstacles of Retribution: Quả báo chướng 
(thưởng phạt của nghiệp). 

Three kinds of obfaining the 

commandmenfs: Tam Đắc—Ba loại thọ giới— 

Three kinds of obtaining the commandments. 

1) To obtain the commandments: To attain to the 
understanding and performance of the moral 
law: Đắc Giới—Được trao truyền giới pháp, 
hiểu và hành trì được theo giới pháp một 
cách tinh chuyên. 

2) To obtain ordination In a ceremony, or fO 
receIve ceremonial ordination as a monk: Tác 
Pháp Đắc—Được truyền giới qua nghi thức. 

3) Self-ordination: Tự Thệ Đắc—Tự Thệ Thọ 
Giới—See Self-ordination. 

Three kinds of offerings: Tam Nghiệp Cúng 

Dường—Ba loại cúng dường—The three kinds of 

Offerings Or praIS€S: 

I) The offering or praise of the body: Thân 
nghiệp cúng dường. 

2) The offering or praise of the lips: Khẩu 
nghiệp cúng dường. 

3) The offering or praise of the mind: Ý nghiệp 
cúng dường. 

Three kinds of organizations: Ba loại tổ 

chức—According to Soceyyan Sutra, the Buddha 

remmnded . people with thee kinds of 

Organizatlons—Theo Thanh Tịnh Kinh, Đức Phật 

nhắc nhở chúng ta ba loại tổ chức. 

l) There are those that are organized on the 
basis of the power, wealth or authority of 
great leaders: Có những người gia nhập tổ 
chức vì quyển lực, của cải và uy quyền lãnh 
tụ. 

2) There are those that are organized because of 
1s convenience to the members, which will 
confinue to exist as long as the members 
satisfy theIr conveniences and do not quarrel: 
Có những người gia nhập tổ chức vì phương 
tiện và sự dễ chịu, tổ chức nầy sẽ tổn tại 
chừng nào mà phương tiện dễ chịu còn và 
không có sự tranh chấp. 





3) Those that are organized with some good 
teaching as 1s center and harmony as Ifs very 
lie. Of course, this is a ftrue organization, 
from which the unity of spirit and varilous 
kinds 
Organization, there will prevail harmony, 
satisfaction and happiness: Tổ chức thứ ba lấy 
giáo pháp làm trung tâm và hòa hợp làm sinh 
mệnh của cuộc sống. Dĩ nhiên là tổ chức nầy 
là tổ chức thật sự và từ đó sự hòa hợp tâm 
linh cũng như vô lượng công đức sẽ được khởi 
lên. Trong tổ chức đó sẽ có hòa hợp, mãn 
nguyện và hạnh phúc. 

Three kinds of pain: Tam chủng khổ—See 

Three kinds of suffering. 

Three kinds of Paramitas: Tam Chúng Ba La 

Mật—Ba loại Ba La Mật —Trong Kinh Lăng Già, 

Đức Phật đưa ra ba loại Ba La Mật —In the 

Lankavatara Sutra, the Buddha gave three kinds 

Of Paramitas: 

l1) Super-worldly paramita In the highest sense 
for Bodhisattvas: Paramifas of the supreme 
ones of Bodhisattvas, relating to the future 
life for all—Xuất thế gian thượng thượng Ba 
La Mật—See Super-worldly paramita In the 
highest sense for Bodhisattvas. 

2) Super-worldly paramita for Sravakas and 
Pratyekabuddhas: Paramitas for Sravakas and 
Pratyeka-buddhas relating to the future life 
for themselves: Xuất thế gian Ba La Mật— 
See Super-worldly paramita for Sravakas and 
Pratyekabuddhas. 

3) Worldly paramita: Paramitas for people In 
general relating to this world—Thế gian Ba 
La Mật—See Worldly paramita. 

Three kỉinds of Paramita ideals: Three 

methods of perfection—Ba Loại Ba La Mật—See 

Three kinds of Paramitas. 

Three kinds of pafience: Three kinds of 

forbearance—Ba loại nhẫn nhục: 

l) Patence or forbearance of the body: Thân 


of virtues wil arise. In such 


nhẫn. 
2) Patience or forbearance of the speech: Khẩu 
nhẫn. 


3) Patience or forbearance of the mind: Ý nhẫn. 
Three kinds of people: Ba loại người —There 
are so many kinds of people ¡In the world; 


4954 


however, according to the Buddhism, there are 

three kinds of people—Có rất nhiều loại người 

trên thế gian nầy; tuy nhiên, theo Phật giáo thì có 
ba loại. 

1l) Those who are like letters carved in rock, 
they easily øIve way to anger and retain theIr 
angry thoughts for a long time: Những người 
giống như chữ khắc trên đá, tâm tánh nóng 
nầy dễ giận, và khi giận ai họ giận rất dai. 

2) Those who are like letfers written on sand, 
they give way to anger also, but their angry 
thoughts quickly pass away: Loại người như 
chữ viết trên cát, họ cũng nóng nảy dễ giận, 
nhưng cơn giận dữ của họ chóng qua đi. 

3) Those who are like letters written on running 
water, they do not retan their passing 
thoughts: Loại nguời như chữ viết trên nước 
đang chảy, họ không giữ lại một niệm giận 
hờn nào trong tâm tưởng. 

(B) 


l) Those who are proud, act rashly and are 


There are three other kinds of people. 


never safisfied: Loại kiêu hãnh, hành động 
lụp chụp và chẳng bao giờ mãn nguyện. 

2) Those who are courteous and always act 
after consideration: Lọai người lịch thiệp và 
luôn hành động sau khi đã cân phân kỹ càng. 

3) Those 
completely: Loại người đã hoàn toàn chấm 


who have overcome desire 
dứt dục vọng. 

Three kinds of perception: Tam Thức— 

According to the Lankavatara Sutra, there are 

three sfates of mind or consciousness—Theo kinh 

Lăng Già, có ba loại thức: 

lI) The Tathagatapgarbha: The original or 
fundamental  unsullied conscilousness of 
mind—The eighth or alaya—Chân Thức— 
Như Lai tạng, tự tính thanh tịnh không uế 
nhiễm, hay thức A Lại Da, hay thức thứ tám. 

2) Manifested mind or consciousness diversified 
1n confact with or producing phenomena, øood 
or evil: Hiện Thức Tạng Thức hay chân tâm 
cùng với vô minh hòa hợp mà sinh ra pháp 
nhiễm, tịnh, xấu tốt. 

3) Discrimination or conscIousness discrimnating 





and evolving the obJects of the five senses: 
Phân Biệt Sự Thức— Chuyển Thức, do thức 
với cảnh tướng bên ngoài làm duyên hiện lên 


mà phát sinh từ ngũ quan (mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân). 

Three kinds of power fo mainfain wisdom 

or knowledge: Three kinds of dharan——Tam Đà 

La Ñi—See Three kinds of dharanI. 

Three kinds of praises: Tam Nghiệp Cúng 

Dường—See Three kinds of. offerings. 

Three kinds of precious thỉngs appertaining 

to the Triratna: Tam Bảo Vật (ba thứ thuộc về 

Tam Bảo). 

l) Precious things that appertain to the Buddha 
(temples, images, statues, etc.): Những bảo 
vật thuộc về Phật (chùa viện, hình Phật, 
tượng Phật, vân vân). 

2) Precious things that appertain to the Dharma 
(sutras, scriptures, Buddhist arts, etc.): Những 
bảo vật thuộc về Pháp (kinh điển, giáo điển 
và mỹ thuật Phật giáo, vân vân). 

3) Precious things that appertain to the Sangha 
(robes, bowls, etc.): Những bảo vật thuộc về 
Tăng già (y áo, bát khất thực, vân vân). 

Three kinds of pure flesh: Tam Tịnh Nhục——In 

early tine of Buddhism, the Buddha always 

emphasizes  “Compassion” All Buddhists, 
including monks and nuns, should know what he 
means. lÝ you say you are compassionate to all 
sentient beings and you are still eating meat every 
day (especially monks and nuns), what does 
“compassion” mean? At the time of the Buddha, 
the reason why the Buddha allowed monks and 
nuns to eat whatever lay people offered because 
there was huge droupht In India that caused the 
disappearance of most vegetables. That was why 
the Buddha allowed monks and nuns to eat what 
he called “Three kinds of clean flesh.” As long as 
a monk does not kill an animal himself or the 
animal has not been kiled specifically for him, 
or he does not see or 1S not aware of 1t being 
kiled specifically for him, or he does not hear 1t 
cries. That was the time of the Buddha when one 
could not find any vegetables. What about now, 
we do not lack vegetables and a varleties of fruits 

and vegetables confain adequate vifamins for a 

human body. Be careful!!!—Trong thời phôi thai 

của Phật giáo, Đức Phật luôn nhấn mạnh đến 

“lòng từ bi.” Phật tử, kể cả chư Tăng Ni chắc hắn 

đã biết Đức Phật muốn nói gì. Nếu bạn nói bạn từ 


4955 


bi đối với chúng sanh muôn loài mà ngày ngày 
vẫn ăn thịt chúng sanh (đặc biệt là chư Tăng Ni), 
thì nghĩa của chữ “từ bi” mà bạn nói là nghĩa gì? 
Trong thời Phật còn tại thế, sở đĩ Ngài cho phép 
chư Tăng Ni thọ dụng bất cứ món gì mà người tại 
gia cúng dường là vì vào thời ấy đã xãy ra một 
trận hạn hán kinh khủng tại Ấn Độ làm cho hầu 
hết cây cỏ đều biến mất. Vào thời đó Đức Phật 
cho phép chư Tăng thọ dụng thịt mà Ngài gọi là 
“Tam Tịnh Nhục” khi vị Tăng không tự mình giết 
con vật hay con vật không bị giết để cúng dường 
cho mình, hay vị Tăng không nghe thấy con vật bị 
giết. Đó là chuyện thời Đức Phật, còn bây giờ, 
chúng ta nào có thiếu rau cải thực vật, những thứ 
cũng cung cấp đây đủ chất bổ cho thân thể con 
người. Quí vị nên cẩn trọng!!! 

1) Has not seen the animal killed: Không thấy 
giết. 

2) Has not heard the animail killed: Không nghe 
giết. 

3) Has not doubt about the animal killed to offer 
to the monk”s meal: Không nghi ngờ con vật 
bị giết để cúng dường cho mình. 

Three kinds of pure precepfs: 

comprehensive preceptsTam Thân 

Tịnh—See Three bodies of pure precepfs. 

Three kinds of purity: Ba loại thanh tịnh. 

1)  When the body does not do anything bad, this 
1s the purIfy 1n physical karma: Thân không 
làm điều ác, tức là thân nghiệp thanh tịnh. 

2) When the mouth does not say evil thinøs, this 
1s the purify in speech karma: Miệng không 
nói chuyện thị phi, tức là khẩu nghiệp thanh 
tịnh. 

3) When the mind does not ¡indulge in idle 
thouphts, this 1s the purity in menfal karma: 
Tâm không có vọng tưởng, tức là ý nghiệp 
thanh tịnh. 

Three kinds of rebirth in the Pure Land: 

Tam Chủng Vãng Sanh —See Three categories of 

rebirth in the Pure Land. 

Three kinds of rebirth in the realm of 

Sense-Desire: Tam Dục Sanh (Sangiti Sutta in 

the Long Discourses—Kinh Phúng Tụng trong 

Trường Bộ Kinh)—See Three dharmas (XXXXV). 

l) Paccuppatthta-kama (p): There are beIngs 
who desire what presenfs itself to them, and 


Three 
Thanh 


are In the grip of that desire, such as human 
beings, some devas, and some 1n sfates Of 
woe—Hữu tình do dục an trú, họ bị chi phối 
phụ thuộc, như loài người, một số chư Thiên, 
và một số tái sanh trong đọa xứ. 

2) Nimmita-kama (p): There are beings who 
desire what they have created, such as the 
devas who rejoilce in the own creation 
(nimmanarati)—Hữu tình có lòng dục đối với 
những sự vật do họ tạo ra, như chư Hóa Lạc 
Thiên. 

3) Pranimmita-vasavati (skt: There are beIngs 
who rejoIce In the creations of others, such as 
the devas Having Power over Others' 
Creation—Hữu tình có lòng dục đối với sự 
vật do các loài khác tạo ra, như chư Thiên 
Tha Hóa Tự Tại. 

Three kinds of Refuges: Sarana-gamana 

(skÐ—Tam Quy Y—Take refuge in Triratna— 

Take refuge in the three Precious Ones—The 

Three Refuges—See Take refuge In the Triple 

Gem. 

(D 

l) Take refuge ¡in the Buddha as a supreme 
teacher: Quy y Phật vị đạo sư vô thượng. 

2) Take refuge In the Dharma as the best 
medicine ¡n life: Quy y Pháp thần y lương 
dược. 

3) Take refuge in the Sangha, 
Buddha°s disciples: Quy y Tăng đệ tử tuyệt 
vời của Phật. 

qD 

l1) To the Buddha, I return to rely, vowing that 
all living beings understand the great way 
profoundly, and bring forth the bodhi mind (I 
bow): Tự quy y Phật, đương nguyện chúng 
sanh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm (1 
lạy). 

2) To the Dharma, I return and rely, vowing that 
all living beings deeply enter the sutra 
treasury, and have wisdom like the sea (l 
bow): Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng 
sanh, thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải (1 
lạy). 

3) To the Sangha, I return and rely, vowing that 
all living beings form together a great 
assembly, one and all in harmony without 
obstructions(lI bow): Tự quy y Tăng, đương 





wonderful 


4956 


nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, nhứt 
thiết vô ngại. 


** When listening to the three refuges, Buddhists 2) 


+ 


+ 


should have the full intention of keeping them 
for life; even when life is hardship, never 
change the mind—Trong lúc lắng nghe ba 
pháp quy-y thì lòng mình phải nhất tâm 
hướng về Tam Bảo và tha thiết phát nguyện 
giữ ba pháp ấy trọn đời, dù gặp hoàn cảnh 
nào cũng không biến đổi. 

The three refuges are three of the most 
Important cenữances to the great 
enliphtenment; they purify the evil 
worlds: Tam quy chính là ba trong những cửa 
ngõ quan trọng đi vào đại giác, vì nhờ đó mà 
tam ác đạo được thanh tịnh. 

To take refuge In the Triratna, a Buddhist 
must ñrst find a virtuous monk who has 
seriously observed precepts and has profound 
knowledge to represent the Sangha ¡In 
performing an ordination ceremony: Muốn 
quy y Tam Bảo, trước hết người Phật tử nên 
tìm đến một vị thầy tu hành giới đức trang 
nghiêm để xin làm lễ quy y thọ giới trước 
điện Phật. 





for 


(ID There are several problems for a Buddhist 


Ù 


who does not take refuIge 1n the Three 
Gems—Người Phật tử mà không quy y Tam 
Bảo sẽ có nhiều vấn để trở ngại cho sự tiến 
bộ trong tu tập. 

There 1s no chance to meet the Sangha for 
guidance. Buddhist sutras always say, “If one 
does not take refuge In the Sangha, IS easler 
to be reborn Into the animal kingdom.” Not 
taking refuge In the Sangha means that there 
1s no øood example for one to follow. If there 
1S no one who can show us the right path to 
cultivate all øgood and eliminate all-evil, then 
1pnorance arises, and ignorance is one of the 
main causes of rebirth in the animal realms: 
Không có dịp thân cận chư Tăng (Tăng Bảo) 
để được chỉ dạy dẫn dắt. Kinh Phật thường 
dạy, “không quy y Tăng dễ đọa súc sanh.” 
Không quy-y Tăng chúng ta không có gương 
hạnh lành để bắt chước, cũng như không có ai 
đưa đường chỉ lối cho ta làm lành lánh ác, 
nên sĩ mê phát khởi, mà sĩ mê là một trong 


3) 


những nhân chính đưa ta tái sanh vào cõi súc 
sanh. 

There is no chance to study Dharma in order 
to distinguish ripht from wrong, øood from 
bad. Thus desire appears, and desire 1s one of 
the main causes of rebirth in the hungry ghost. 
Therefore, Buddhist sutras always say, “1F 
one does not take refuge 1n the Dharma, If'S 
easler to be reborn im the hungry ghost 
realms.”: Không có dịp thân cận Pháp để tìm 
hiểu và phân biệt chánh tà chân ngụy. Do đó 
tham dục dấy lên, mà tham dục là một trong 
những nhân chính để tái sanh vào cõi ngạ 
quỷ. Vì thế mà kinh Phật luôn dạy, “không 
quy y pháp dễ đọa ngạ quỷ”. 

There 1s not any chance to get blessings from 
Buddhas, the 
compassion of the Buddhas. Thus, anger 
Increased, and anger Is one of the main 
causes of the rebirth in hell. Therefore, 
Buddhist sutras always say, “1f one does not 
take refuge in Buddha, 1ts easier to be reborn 
1n hell: Không được dịp thân cận với chư Phật 
chẳng những không cảm được hồng ân của 
quý ngài, mà không có dịp bắt chước đức từ 
bi của các Ngài. Do đó sân hận ngày một 
tăng, mà sân hận là một trong những nguyên 
nhân chính của địa ngục. Vì thế mà kinh Phật 
luôn dạy, “không quy y Phật dễ bị đọa địa 
ngục”. 


nor chance to  Imitate 


Three kinds of righft conduct: Tam Thiện 
Hạnh (Sangiti Sutfa in the Long Discourses—Kinh 
Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh). 


1) 
2) 
3) 


Lo 


Right conduct in body: Kaya-succaritam (p)— 
Thân thiện hạnh. 

Right conduct in speech: Vaci-succaritam 
(p)—Khẩu thiện hạnh. 

Right conduct in thought: Mano-succaritam 
(p)—Ý thiện hạnh. 

See Three dharmas (V). 


Three kinds of rupa: Tam Chủng Sắc. 


(A) 


l) 
2) 
3) 


(B) 


]) 


Visible objects (body, face): Hiện sắc. 
Invisible obJects (sound, voice): Ấn sắc. 
Immaterial or abstract objects: Trừu tượng 
sắc. 


Color: Sắc. 


4957 


2) Shape: Tướng (hình thể). 

3) Quality: Phẩm chất. 

Three kinds of samadhi: Tam Tam Muội—See 

Samadhi on the three subjects. 

Three kinds of scents: Tam Chủng Hương— 

See Three kinds of incense. 

Three kinds of searches: Tam Chủng Tầm 

Cầu —According to the Connected Discourses of 

the Buddha, Chapter Esanavaggo (Searches), 

there are three kinds of searches—Theo Tương 

Ưng Bộ Kinh, Phẩm Tầm Cầu, có ba loại tầm 

cầu. 

1) The search for sensual pleasure: Tìm Cầu Về 
Dục. 

2) The search for existence: Tầm Cầu Về Hữu. 

3) The search for a holy life: Tâm Cầu Về Phạm 
Hạnh. 

Three kinds of Sramanera: Tam Chủng Sa 

Di -Three kinds of Sramanera which 

recognized according to age—Ba loại Sa Di dựa 

theo tuổi tác. 

l1) “Drive away crows” Sramanera, age from 7 
to 13, old enough to drive away crows: Khu Ô 
Sa Di—Sa Di đuổi qua, tuổi từ 7 đến 13 (đủ 
khả năng đuổi qua). 

2) One who Is able to respond to or follow the 
doctrine, age from 14 to 19: Ứng Pháp Sa 
Di—Sa Di Ứng Pháp, tuổi từ 14 đến 19, đủ 
khả năng thực hành theo Phật pháp. 

3) Sramanera, age from 20 to 70: Sa Di—Tuổi 
từ 20 đến 70. 

Three kinds of sufferings: Tam Khổ— 

According to The Connected Discourses of the 

Buddha, Chapter Esanavaggo (Searches), in this 

mundane world of ours, the world called “Saha”, 

suffering and happiness Intermingle. There are 
three aspects of Dukkha or three kinds of duhkha 

(Pain—Sufferings)—All Sentienf beings 

experilence three types of sufferings—Theo 

Tương Ưng Bộ Kinh, Phẩm Tầm Cầu, trong thế 

giới của chúng ta, thế giới mà chúng ta gọi là Ta 

Bà, khổ vui lẫn lộn. Nói chung, có ba loại khổ mà 

chúng sanh mọi loài đều kinh qua ba loại khổ: 

I) Khổ Khổ Tánh: Dukkha-dukkha (skÙ— 
Dukkha as ordinary suffering—Suffering due 
to pain—Suffering that 1s produced by direct 
causes or suffering of misery: ¡including 


are 


physical sufferings such as pain, old age, 
death; as well as mental anxieties. The 
reason the Buddha named 1t dukkha-dukkha 
because when we suffer, we suffer pain and it 
afflicts the body and the mind—Khổ gây ra 
bởi những nguyên nhân trực tiếp hay khổ 
khổ, gồm những nỗi khổ xác thân như đau 
đớn, già, chết; cũng như những lo âu tỉnh 
thần. Sở dĩ Đức Phật gọi đây là khổ khổ vì 
cái khổ này làm thân tâm mình bức bách khổ 
não. 

2) Hoại Khổ Tánh: Viparinama-dukkha (skt— 
Dukkha as produced by change—Suffering 
due to change. Suffering by loss or 
deprivation or change. The the 
Buddha named It viparinama-dukkha because 
when we are happy, soon we suffer the pain 
of disintegration, since happiness does not 
remain for long—Khổ gây ra bởi những thay 
đổi. Lý do Đức Phật đặt tên là hoại khổ vì khi 
chúng ta hạnh phúc rồi cũng chẳng bao lâu 
sau chúng ta cũng phải đau khổ vì hạnh phúc 
không tổn tại được lâu. 

3) Hành Khổ Tánh: Samkhara-dukkha (skt— 
Dukkha as conditioned states—Suffering due 
to formations. Suffering by the passing or 
1mpermanency of all things, body and mind 
are impermanent. Even though In reality, we 
are neither suffering nor happy, we still suffer 
the pain of transiency, since all things are 
transitory by nature—Khổ vì chư pháp vô 
thường, thân tâm nầy vô thường. Dù trên thực 
tế chúng ta không khổ không sướng, chúng ta 
vẫn phải khổ đau bởi sự biến đổi, vì vạn hữu 
đều có tánh biến đổi. 

** See Three đharmas (XXIỊD). 

Three kinds of teachers in Buddhism: Tam 

Sư—Ba loại thầy trong Phật giáo. 

l1) Teacher of Vinaya: Luật Sư. 

2) Teacher of doctrine: Pháp Sư. 

3) Teacher of the Intuitive school: Thiển Sư. 

Three kinds of training: Ba loại học (Sangiti 

Sutfa in the Long Discourses—Kinh Phúng Tụng 

trong Trường Bộ Kinh)—See Three dharmas 

(XLD. 

l1) Training In higher morality: Adhisila-sikkha 
(p)—Tăng thượng giới học. 


Teasøn 


4958 


2) Training in higher thought: Adhicitta-sikkha 
(p)—Tăng thượng tâm học. 

3) Training In higher wisdom: Adhipanna-sikkha 
(p)— Tăng thượng tuệ học. 

Three kinds of troubles: Tam Dao Động— 

According to The Connected Discourses of the 

Buddha, Chapter Esanavaggo (Searches), there 

are three kinds of trouble—Theo Tương Ưng Bộ 

Kinh, Phẩm Tầm Cầu, có ba Dao Động. 

l1) The trouble of lust: Tham Dao Động. 

2) The trouble of hatred: Sân Dao Động. 

3) The trouble of delusion: Sĩ Dao Động. 

Three kinds of unclean flesh to a monk: Tam 

Bất Tịnh Nhục. 

I1) When he has seen the animal killed: Mắt thấy 
giết. 

2) When he has heard the animal killed: Tai 
nghe giết. 

3) When he has doubted that the animal killed to 
offer to him: Ngờ là người giết vì mình. 

Three kinds of unity: Tam Viên Dung. 

1) Phenomena with substance (waves 
water): Sự lý viên dung. 

2) Phenomena with phenomena (wave with 
wave): Sự sự viên dung. 

3) Substance with substance (water with water): 
Lý lý viên dung. 

Three kinds of unwholesome elements: Tam 

Bất Thiện Giớ—According to The Long 

Discourses of the Buddha, Sangiti Sutra, there are 

thee kinds of unwholesome elements—Theo 

Trường Bộ, Kinh Phúng Tụng, có ba loại bất thiện 


and 


gIỚI. 

l1) The unwholesome element of sensuality: Dục 
gIỚI. 

2) The unwholesome element of enmity: Sân 
gIỚI. 

3) The unwholesome element of cruelty: Hại 
gIỚI. 


Three kinds of unwholesome invesfigafion: 
Akusala-vitakka (skÙ)—Tam Bất Thiện Tầm— 
According to The Long Discourses of the Buddha, 
Sangti Suữa, kinds of 
unwholesome Investigaton—Theo Trường Bộ, 
Kinh Phúng Tụng, có ba thức suy nghĩ thiện. 

1) Kama-viakko (skÐ: The unwholesome 

investigation of sensuality—Dục tầm. 


there are three 


2) Vyapada-viakko (sk: The unwholesome 
investigation of enmity—Sân tầm. 

3) Vihimsa-viakko (skÐ: The unwholesome 
investigation of cruelty—Hại tầm. 

Three kinds of unwholesome mofivafion: 

Tam Bất Thiện Tư Duy (Sangiti Sutta in the Long 

Discourses—Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ 

Kinh). 

I1) Unwholesome motivation through sensuality: 
Dục bất thiện tư duy. 

2) Unwholesome motivaton through enmity: 
Sân bất thiện tư duy. 

3) Unwholesome motivaton through cruelty: 

Hại bất thiện tư duy. 

See Three dharmas (VIH). 

Three kinds of unwholesome perception: 

Tam Bất Thiện Tưởng (Sangiti Sutta in the Long 

Discourses—Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ 

Kinh). 

1) Unwholesome perception of sensuality: Dục 
bất thiện tưởng. 

2) Unwholesome perception of enmity: Sân bất 
thiện tưởng. 

3) Unwholesome perception of cruelty: Hại bất 

thiện tưởng. 

See Three dharmas (IX). 

Three kinds of unwholesome roofs: Tam Bất 

Thiện Căn—See Three unwholesome rootfs. 

Three kỉinds of unwholesome thoupht: 

Akusala vitakka (p)—Tam Bất Thiện Tư duy— 

See Three kinds of unwholesome motfivafion. 

Three kinds of Vighna: Three barrierse—Tam 

Chướng—Ba chướng ngạ—See Three 

Hinderers. 

Three kinds of vigor: Tam Chủng Tinh Tấn— 

According to the Consclousness Only Sastra 

(Mind-Only-Sastra), there are three kinds of 

virya—Theo Luận Thành Duy Thức, có ba loại 

tinh tấn. 

l1) Entering the world with a Bodhisattva”s robe, 
and without and fear of calamities, 1.e. fO ØO 
on a Bodhisattva path: Bộ Giáp Tinh Tấn— 
Luôn mặc áo đại giáp của Bồ tát, không còn 
Sợ tai ương gì nữa. 

2) To culivate good deeds with zeal: Nhiếp 
Thiện Tinh Tấn—Chăm tu thiện pháp không 
biết mệt mỏi. 


+ 


+ 


loại 


4959 


3) To benefit beings with the power of unfailing 
progress: Lợi Lạc Tinh Tấn— Chuyên cầu 
giáo hóa chúng sanh mà không nhập vào thế 
tục. 

Three kinds of virya: Tam Chủng Tinh Tấn— 

According to the Consciousness Only Sastra 

(Mind-Only-Sastra), there are three kinds of 

virya—Theo Luận Thành Duy Thức, có ba loại 

tỉnh tấn—See Three kinds of vigor. 

Three kinds of voids: Tam chủng không—See 

Three kinds of immaterialities. 

Three kinds of wholesome conduct: Tam 

Thiện Hạnh—See Three kinds of right conduct. 

Three kinds of wholesome clement: Tam 

Thiện Giới—According to The Long Discourses 

of the Buddha, Sangiti Sutra, there are three kinds 

of wholesome element—Theo Trường Bộ, Kinh 

Phúng Tụng, có ba loại thiện giới. 

l1) The wholesome element of renunciation: Ly 
dục giới. 

2) The wholesome element of non-enmity: Vô 
sân giới. 

3) The wholesome element of non-cruelty: Vô 
hại giới. 

Three kinds of wholesome invesfigafion: 

Tam Thiện Tầm—According to The Long 

Discourses of the Buddha, Sangiti Sutra, there are 

three kinds of wholesome Investigatlon—Theo 

Trường Bộ, Kinh Phúng Tụng, có ba loại suy nghĩ 

thiện lành. 

l1) The wholesome Invesftigaftion of renunciation: 
Ly dục tầm. 

2) The wholesome Investigation of non-enmIty: 
Vô sân tầm. 

3) The wholesome Investigation of non-cruelty: 
Vô hại tầm. 

Three kinds of wholesome percepfion: Tam 

Thiện Tưởng (Sangii Suta ¡in the Long 

Discourses—Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ 

Kinh). 

l) Wholesome perception of renunciaton: Ly 
dục tưởng. 

2) Wholesome perception of non-enmity: Vô 
sân tưởng. 

3) Wholesome perception of non-cruelty: Vô hại 
tưởng. 

**. See Three dharmas (%). 


Three kinds of wholesome roofs: Tam Chủng 

Thiện Căn. 

I1) Almsgiving: Bố thí. 

2) Mercy: Bi mẫn. 

3) Wisdom: Trí huệ. 

Three kinds of wholesome thought: Kusala 

vitakka (p)—Tam Thiện Tầm (Sangiti Sutta in the 

Long Discourses—Kinh Phúng Tụng trong Trường 

Bộ Kinh). 

l) Wholesome thought of  renunciation: 
Nekkkama-vitakko (p)—Ly dục tầm. 

2) Wholesome thought of non-enmity: 
Avyapada-vitakko (p)—Vô sân tầm. 

3) Wholesome thought of  non-cruelty: 
Avihimsa-vitakko (p)—Vô hại tầm. 

Three kinds of wholesome volition: Tam 

Thiện Hành—See Three kinds of right conduct. 


Three kinds of wisdom: Tam Trí. 

(A) According to the Maha-Prajna-Paramita 
Sastra—Theo Trí Độ Luận: 

l) Sravaka (thanh văn) and Pratyeka-buddha 
(Duyên giác) knowledge that all the dharma 
or laws are void and unreal: Nhứt thiết trí — 
Trí của hàng Thanh Văn và Duyên Giác, cho 
rằng chư pháp là không thật. 

2) Bodhisattva-knowledge of all things In their 
proper đdiscrimination: Đạo chủng trí —Trí của 
hàng Bồ Tát với sự biện biệt chánh đáng (ha 
bỏ nhị kiến hữu vô). 

3) Buddha-knowledge, or perfect knowledge of 
all thngs 1n ther every aspect 
relationship, past, present and future: Nhứt 
thiết chủng trí hay Phật trí. 

(B) 

1l) Earnthly or ordinary wisdom: Thế gian trí 
Normal worldly knowledge or ideas—Phàm 
trí chấp trước hết thảy hữu vô của chư pháp. 

2) Supra-mundane or spiritual wisdom: Xuất thế 
gian trí The wisdom of Sravaka or 
Pratyetka-buddha——Trí của bậc Thanh Văn 
và Duyên Giác, hãy còn hư vọng phân biệt tự 
tướng. 

3) Supreme wisdom of bodhisatvas and 
Buddhas: Xuất thế gian thượng thượng trí— 
Trí của chư Phật và chư Bồ Tát, quán sát hết 
thấy chư pháp bất sanh bất diệt, ha bỏ nhị 
kiến hữu vô—See Supreme wisdom. 





and 





4960 


(C) Three kinds of wisdom, according to the 
Sangtti Sutfa in the Long Discourses—Tam 
Tuệ theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ 
Kinh. 

]) 

1) The wisdom of the learner: Hữu học tuệ. 

1) The wisdom of the non-learner: Vô học tuệ. 

11) The wisdom of the one who is neither the 

learner nor the non-learner: Phi hữu học phi 

vô học tuệ. 

2) Three Three more kinds of wisdom: Ba Loại 
Tuệ Khác. 

1) The wisdom based on thought: Cintamaya 
panna (p)—Ttư sanh tuệ. 

1) The wisdom based on learning: Sutamaya 

panna (p)—Văn sanh tuệ. 

The wisdom based on mental development: 

Bhavanamaya pamna (p)—Tu sanh tuệ. 

**. See Three dharmas (XXXYVII). 

Three kinds of wrong conduct: Tam Ác Hạnh 

(Sangiti Sutta in the Long Discourses—Kinh 

Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh). 

l) Wrong conduct in body: Kaya-duccaritam 
(p)—Thân ác hạnh. 

2) Wrong conduct In speech: Vaci-duccaritam 
(p—Khẩu ác hạnh. 

3) Wrong conduct in thought: Mano-duccaritam 

(p)—Ý ác hạnh. 

See Three dharmas (IV). 

Three kings in Avaftamsaka: Hoa Nghiêm 

the  center, 

Samantabhadra In the left, and Manjusri in the 

right—Ba vị Vua trong Hoa Nghiêm, Phật Tỳ Lô 

Giá Na ở giữa, Phổ Hiển bên trái và Văn Thù bên 

phải. 

Three knowledges: Tam Trí Minh (Sangiti Sutta 

in the Long Discourses—Kinh Phúng Tụng trong 

Trường Bộ Kinh)—See Three dharmas (L]). 

I) Knowledge of past 
Pubbenivasanussati-nanam-vIjja 
mạng trí minh. 

2) Knowledge of the decease and rebirth of 


ii) 


+ 


Tam Thánh—-Vaiocana ¡in 


lives: 
(p—Túc 


one”s 


beIngs: Saftanam-cutupapate-nanam-vijja 
(p)—Hữu tình sanh tử trí minh. 
3) Knowledge of the destucion of the 


COTTUptIon: Asavanam-khaye-nanam-vijja 
(p)—Lậu tận trí minh. 


Three laksa: Tam tướng—According to the 
Lankavatara Sutra, lakshana generally means 
1ndividual signs by which one obJect 1s marked off 
from another object—Theo Kinh Lăng Già, 
lakshana thường chỉ các “dấu hiệu” đặc thù do đó 
lại được dùng theo hình thức phủ định. 

Three laksa of the esoferic sect: Tam tướng 

Mật giáo. 

1) Magic word: Tự. 

2) Symbol: Ấn. 

3) Object worshipped: Bổn tôn. 

Three lỉnes of acftion that affect karma: Tam 

Hành—Ba đường hành động ảnh hưởng đến 

nghiệp. 

l) Good deeds—Phúc hành: Ten good deeds 
that cause happy karma— Thập thiện tạo 
nghiệp lành. 

2) Evil deeds—Tội hành: Ten evil deeds that 
cause unhappy karma—Thập ác tạo ác 
nghiệp. 

3) Karma arising without activity—Vô động 
hành: Meditation on error and Its remedy—— 
Thiền định về những sai trái và cách chữa trị. 

Three links with the Buddha resulting from 

calling upon hỉm: Tam Duyên. 

(ŒÐ_ Actions under three kinds of karma—Sự hành 
động dưới ba loại nghiệp: 

l) The ten good deeds that cause happy karma: 
Thập thiện nghiệp—Phước Hành. 

2) The ten evil deeds that cause unhappy karma: 
Thập ác nghiệp. 

3) Neiher good nor evil karma, that arise 

without activity: Vô ký nghiệp (Vô thiện vô 

ác)—Bất động nghiệp. 

Actions in three forms—Sự hành động dưới 

ba hình thức: 

l) Physical actions: Kaya-sankhara (p)—Thân 
hành. 

2) Verbal actions: 
hành. 

3) Mental actions: 
hành. 

(HThree nidanas or links with the Buddha 
resulũng from calling upon him—Ba mối 
duyên nối kết khi chúng ta cầu niệm Phật: 

1)  That Amitabha hears those who call his name, 
sees their worship, knows their hearts and 1s 





qI) 


Vaci-sankhara (p)—Ngôn 


Citta-sankhara (p)—Tâm 


4961 


one with them: Thân duyên—Đức Phật A Di 
Đà nghe những người trì nệm hồng danh của 
Ngài, thờ phụng Ngài, biết tâm họ và tâm 
Ngài là một. 

2) That Amitabha shows himself to those who 
desire to see him: Cận duyên—Đức Phật A 
Di Đà hiển hiện ngay trước những người 
mong mỏi được thấy Ngài. 

3) At every invocation (cầu nguyện) aeons of 
sins are blotted out (tẩy đi), Amitabha and his 
sacred host receive such a disciple at death: 
Tăng thượng duyên—Những người mà trong 
mỗi lời nguyện luôn nguyện tẩy sạch tội 
chướng, khi lâm mạng chung thời Đức Phật A 
Di Đà sẽ tiếp dẫn. 

Three lower paths of the six destinations: 
Three realms (paths) of woe—The paths of evil 
deeds—Three evil courses—Three miserable 
worlds—Tam Đổ Ác Đạo—Ba đường dữ—See 
Three evil paths. 
Three lower paths of transmigrafion: Hạ 
Tam Đồ—Tam Ác Đạo—The three lower path of 
the six destinations or gati (Hells, hungry ghosts 
and animals)—Ba đường dữ đi xuống (Địa ngục, 
ngạ quỷ, súc sanh)—See Three evil paths. 
Three lusfs: Tam Dục—See Three kinds of 
desire. 
Three main branches ïn stafing a syllogism: 
Tông Nhân Dụ —This 1s a logical term, 1.e., the 
hill is fiery (proposition); because 1t has smoke 
(reason). AlI that has smoke 1s flery like a kitchen, 
and whatever 1s not fiery has no smoke like a lake 
(example)—Ba chi chính trong lập lượng. Đây là 
một từ ngữ thuộc luận lý, thí dụ ngọn đổi có lửa là 
tôn hay mệnh đề; vì nó có khói, là nhân hay lý 
do. Tất cả những øì có lửa là có khói, như một 
nhà bếp, và hễ cái gì không có lửa thì không có 
khói như một cái hồ nước, đây là dụ. 

1) Proposition: Pratijna (skt)—Tôn—Mệnh đề— 
Tông. 

2) Reason: Hetu (skt——Cause—Nhân. 

3) lHlusraion or example: Udaharana or 
Drishtanta (skt)—Dụ—Sự minh họa hay thí 
dụ. 

Three main monks ỉn a monasftery: Ba vị sư 

chính trong tự viện. 


1) Head of a monastery: An abbot, or controller 
Of all affairs in a monastery—Tự Chủ—V] sư 
trong coi tổng quát trong tự viện. 

2) Venerable, or bhikkhu who 1s responsible for 
preaching the dharma: Thượng Tọa—VỊ sư 
trông coi việc hoằng pháp. 

3) Supervisors of monks In a monastery: Duy 
NÑa——V!] sư giám viện. 

Three main vehicles: Triyana (skt)—The 

Triyana—Three Yanas—See Three vehicles. 

Three major calamities: Tam Đại Tai. 

I1) Calamities of water: Thủy tai. 

2) Calamities offires: Hỏa tai. 

3) Calamitles of wind: Phong tai. 

Three major kinds of wisdom: Ba loại Đại 

Trí. 

l1) Self-acquired, no master needed: Tự đạt trí. 

2) Unacqurred or natural: Tự tánh trí. 

3) Universal mind through practicing meditation: 
Phổ trí —Trí hiểu biết rộng lớn nhờ tu tập 
thiển định. 

Three marks of existence: Trilaksana (skt— 

THakkhana (p)—Three Dharma Seals—Three 

characteristics of all phenomenal existence—Tam 

Pháp Ấn See Three characterisics of all 

phenomenal existence, and Three Dharma Seals. 

Three means (to culfvate or practice 

Buddha dharma: Tam Phương Tiện. 

l) To control one”s body for not doing bad 
deeds: Kềm thân—Kểm thân không cho làm 
điều ác. 

2) To control one”s mouth for not speaking vain 
talk or harsh speech: Kềm khẩu—Kêểm khẩu 
không cho nói những điều vô ích hay tổn hại. 

3) To control one”s mind for not wandering with 
unwholesome karma: Kềm tâm—Kểm tâm 
không cho dong ruổi tạo nghiệp bất thiện. 

Three meditations: Ba loại thiển định. 

l1) See Three contemplations. 

2) Three meditations, on the relationship of the 
noumenal and phenomenal in the Flower 
Ornament Scripture (Kinh Hoa Nghiêm)—Ba 
phương pháp thiển quán về sự liên hệ giữa lý 
và sự trong Kinh Hoa Nghiêm—See Three 
meditations the relationshp of the 
noumenal and phenomenal. 


on 


4962 


Three meditations on the relafionship of the 

noumenal and phenomenal: Tam Muội Pháp 

Giới—Ba phương pháp thiển quán về sự liên hệ 

giữa lý và sự trong Kinh Hoa Nghiêm. 

l) The universe as law or mind that things or 
phenomena are of the same Buddha-nature, 
or the Absolute: Lý pháp giới. 

2) The Buddha-nature and the thing, or the 
Absolute and phenomena are not mutually 
exclusive: Lý Sự pháp giới. 

3) Phenomena are not mutually exclusive, but In 
a common harmony as parts of the whole: Sự 
sự vô ngại pháp giới. 

Three members of a syllogism: Tam chi tỷ 
lượng—Tông Nhân Dụ —Three main branches in 
sfating a syllogism. This 1s a logical term, 1.e., the 
hill is fiery (proposition); because 1t has smoke 
(reason). AlI that has smoke 1s fiery like a kitchen, 
and whatever 1s not fiery has no smoke like a lake 
(example)—Ba chi chính trong lập lượng. Đây là 
một từ ngữ thuộc luận lý, thí dụ ngọn đổi có lửa là 
tôn hay mệnh để; vì nó có khói, là nhân hay lý 
do. Tất cả những gì có lửa là có khói, như một 
nhà bếp, và hễ cái gì không có lửa thì không có 
khói như một cái hổ nước, đây là dụ. 

l) Propostion: Pratljna (skt—Tông—Tôn— 
Mệnh đề. 

2) Cause: Hetu (skt)—Reason—Nhân. 

3) IHHlustration or example: Udaharana or 
Drishtanta (skt)—Dụ—Sự minh họa hay thí 
dụ. 

Three mental condifions: Tam Tư—See Three 

mental conditions of all actions and speech. 

Three menfal condifions of all acftions and 

speech: Tam Tư. 

I1) Reflection: Trầm tư. 

2) Judgment: Thẩm lự. 

3) Decision: Quyết định. 

Three messengers: Ba sứ giả (thiên lôi) —Three 

heavenly messengers that people see everyday In 

therr lfe—Ba thiên lôi mà ai cũng gặp trong đời 
sống hằng ngày. 

l1) An old person bent with age and walking with 
a cane, who Wwarns you Of your own ørowing 
old: Một người già khom lưng và phải chống 
gậy, người cảnh báo cho bạn biết về tuổi già 
của chính bạn. 


2) A poor, sick and friendless person who warns 
you of your own sickness: Một người nghèo 
khổ bệnh hoạn không người chăm sóc, người 
cảnh báo bạn về sự bệnh hoạn của chính 
mình. 

3) A dead person who warns you oŸ your own 
death sometime: Một người chết người cảnh 
báo về cái chết của chính bạn một ngày nào 
đó. 

**. See Three occations when 1t 1s Impossible for 
a son to aid his mother or a mother to help her 
SON. 

Three methods of atfaining abstractfion: 

Tam Chủng Chỉ Quán—See Three modes of 

entering dhyana. 

Three methods of perfection: Three kinds of 

Paramita ideals—Ba Loại Ba La Mật—See Three 

kinds of Paramitas. 

Three methods of preaching: In the Lotus 

Sutra, Chapter 7, the Buddha confirmed: “There 

are three methods of preaching the Law— Trong 

kinh Pháp Hoa, phẩm 7, Đức Phật xác định: “Có 
ba phương pháp giảng giáo pháp.” 

l) Theoretical method or preaching by theory: 
Phương pháp lý thuyết hay pháp thuyết. 

2) Figuratve method or preaching by parable: 
Phương pháp gợi ý hay tỷ thuyết —This 
method 1s used when it 1s difficult for the 
audience to understand the teachings with 
“preaching by theory."—Phương pháp này 
được dùng đến khi thính giả khó hiểu với 
phương pháp lý thuyết. 

3) Preaching by causality: Thuyết giảng bằng 
pháp nhân duyên—If with the two above 
mentioned methods, the hearers are still 
unable to grasp the Buddha”s true meaning, 
preacher the method called 
“preaching by causality,” or preaching by 
means of the story of the lie of a past 
Buddha. Ủsually, we can find In the sutras all 
three methods, so that people of all 
dispositons can understand the teachings— 
Nếu với hai phương pháp trên mà người nghe 
vẫn không nắm bắt được chân nghĩa của Phật 
pháp, vị giảng sư nên dùng phương pháp gọi 
là “nhân duyên thuyết,” tức là thuyết giảng 
bằng câu chuyện tiển thân của một vị Phật. 
Thường thì trong các kinh điển, chúng ta có 


can  use 


4963 


thể tìm thấy cả ba phương pháp kể trên, 
nhằm làm dễ dàng cho mọi người với mọi 
căn tính có thể hiểu được giáo lý. 

Three methods in the Pure Land 

culfivation: Tam Môn Tịnh Độ —According to 

Most Venerable Thích Thiển Tâm in The Pure 

Land Buddhism, the Dharma methods are not, In 

themselves, hiph or low. It is only because the 

different naftures and capacifies of individuals that 
they have been categorized as such. Sentient 
beings diferent levels of spirtual 
development, and therefore, various methods are 
required. There are numerous methods; however, 
we can summarize 1n the three basic ones—Theo 

Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Tịnh Độ 

Thập Nghi Hoặc Vấn Luận, pháp môn không cao 

không thấp, cao thấp do căn tánh mà phân. Vì 

chúng sanh căn cơ sai biệt nhau, nên pháp tu cũng 
có nhiều cách. Tuy nhiên, căn bản có ba môn tu 
trong Tịnh Độ. 

1) First Method, Visualization Method: Đệ Nhất 
Môn là pháp môn Quán Tưởng—See 
Visualization Method. 

2) Recollection method: Pháp môn Ức Niệm— 
The Recifation or Recollection Method—See 
Recollection method. 

3) The Thưd Method, method of “Sundry 
Practices: Đệ Tam Môn là pháp môn Chúng 
Hạnh—See Sundry Practices (II). 

Three middle robes: Ba loại Trung Tăng Già 

Lê—See Nine grades of the monk”s patched robe. 

Three mỉnds: Three hearts—Tam Tâm. 

(A) 

1) Perfect sinerity: Chí thành tâm. 

2) Profound resolve: Thâm tâm. 

3) Resolve on demitting one”s merits to others”: 
Hồi hướng phát nguyện. 

(B) 

I) The 8" Alaya vijnana: The store-house— 
Source of all seeds of good or evil—Căn bổn 
tâm——Nguồn chứa mọi chủng tử thiện ác. 

2) The 7 Mano-vijnana mind: Mạt na thức— 
The mediating cause of all tain—Y bổn tâm. 

3) The sadayatana mind: The Immediate 
influence of the six senses—Khởi sự tâm. 

(C) 

l1) Entering info a condition: Nhập tâm. 

2) Stayingina condition: Trụ tâm. 


are at 


3) Departing the condition: Xuất tâm. 

Three minor calamities: Tam Tiểu Tai. 

1) Calamities of wars (swords): Đao binh tai. 

2) Calamities of pestilence: Tật dịch tai. 

3) Calamities of famines: Cơ cẩn tai—Nạn đói. 

Three miracles: Tam Thần Thông (Sangiti Sutta 

1n the Long Discourses—Kinh Phúng Tụng trong 

Trường Bộ Kinh)—See Three dharmas (LII). 

l) The mứracle of psychc power: Iddhi- 
patihariyam (p)—Thần túc thần thông. 

2) The telepathy: 
patihariyam (p)—Tha tâm thần thông. 

3) The 
patihariyam (p)—Giáo giới thần thông. 

Three miserable paths and sỉx realms: Tam 

Đồ—See Three unhappy gati or ways. 

Three miserable worlds: The paths of evil 

deeds—Three evil courses——Three realms (paths) 

of woe—lhree lower paths of the six 
destinations—Tam Đồ Ác Đạo —Ba đường dữ— 

See Three evil paths. 

Three mixed dyes: Kasaya (skQ Tam Tạp 

Nhiễm—See Three kasaya. 

Three mixed infections: Kasaya (skt—Tam 

Tạp Nhiễm—See Three kasaya. 

Three modes of aftaining moral wisdom: 

Tam Huệ —-According to the 

Buddhism, there are three modes of attaining 

moral wisdom—Theo truyền thống Phật giáo 

Nguyên Thủy, có ba cách đạt được trí huệ: 

l) Sutamaya-panna (p): Văn Huệ ——Attaining 
moral wisdom from reading, hearing and 
Insfruction, or atfaning wisdom based on 
learninge—Đạt được văn huệ qua đọc nghe và 
những lời giáo huấn. 

2) Cintamaya-panna (p): Tư huệ—Attaining 
moral wisdom from reflecton—Atfaining 
wisdom based on thinkinge—Đạt được tư huệ 
qua Suy tư. 

3) Bhavanamaya-panna (p): Tu huệ—Atfaining 
moral wisdom from practice of abstract 
medifation (attaining wisdom based on mental 
development)—Đạt được tu huệ qua tu hành 
phát triển tâm linh. 

Three modes of Buddha”s discourses: Tam 

Phật Ngữ. 


miracle of Adesana- 


miracle of  Instruction: Anusasani- 


Theravadan 


4964 


l1) Unqualified (out of the fullness of his nature): 
Tùy tự ý ngữ. 

2) Qualified to suit the intellipence of his 
hearers: Tùy tha ý ngữ. 

3) A combination of both of the above two 
methods: Tùy tự tha ý ngữ. 

Three modes of the Buddha”s teaching in 

the Lotus Sutra: Pháp Hoa Tam giáo—The 

three modes of Sakyamuni”s teaching according to 
the Lotus Sutra—Theo Kinh Pháp Hoa thì Phật 
pháp chia làm ba phương pháp: 

Il) Immediate teaching: Đốn giáỏ—Direct, or 
sudden teaching, by which the learner 1s 
taught the whole truth at once— Giáo pháp 
chỉ thẳng và tức thì khai ngộ hành giả. 

2) The gradual teaching: Tiệm giáo—Giáo pháp 
khai ngộ từ từ. 

3) The perfect teaching: Viên giáo—Giáo pháp 
khai ngộ hoàn toàn. 

Three modes of the Buddha”s teaching of 

the Southern secfs: Tam Giáo Tướng. 

l) Immediae: Đốn Giáo—See 
teaching. 

2) Gradual or progressive: Tiệm Giáo—See 
Gradual teaching. 

3) Intermediae: Bất 
Intermediate teaching. 

Three modes of entering đdhyana: Tam Chủng 

Chỉ Quán—Ba loại chỉ quán—Three methods of 

affaining abstraction. 

1) Gradual mode: Tiệm Thứ Chỉ Quán— 
Gradual, from the shallow to the deep, from 
the simple to the complex, such as fixing the 
mind on the nose, or navel, etc.—Trước cạn 
sau sâu, trước đơn giản sau phức tạp, chẳng 
hạn như trụ tâm tại đỉnh mũi hay rốn, vân 
vân. 

2) Iregular mode: Bất Định Chỉ Quán— 
Irregular, simple and complex mixed, such as 


lmmediate 


Định Giáo —See 


stopping every thought as it arises—Đơn giản 
và phức tạp dung hòa lẫn nhau, chẳng hạn 
như ngừng sự suy nghĩ khi nó vừa khởi lên. 

3) Immediate and whole mode: Viên Đốn Chỉ 
Quán—Immediate and whole, 
dwelling on the thought that nothing exIsts of 
1(self, but from a preceding cause——Tức thì và 
toàn diện, nghĩa là trước và sau không khác, 


such as 


trụ tư tưởng vào chỗ không có gì tự hiện hữu, 
mà hiện hữu do nhân từ trước. 

Three modes of existence: Tam Hữu—Ba hình 
thức hiện hữu—Affter perceiving the true picture 
of life, the Buddha claimed that the Three Modes 
of Existence as 1t were In blazing fire—Sau khi 
nhận chân ra bộ mặt thật của đời sống, Đức Phật 
tuyên bố rằng tam giới như hỏa trạch (ba cõi như 
nhà lửa đang cháy). 

Three modes of offering: Ba Loại Cúng Dường 

and Tam Cúng Dường—See Three modes of 

serving the Buddha. 

Three modes of repentance: Tam Chủng Sám 

Hối Pháp. 

l) To meditate on the way to prevent wrong 
thouphts and delusions: To meditate to 
prevent wrong thoughts and delusions that 
hinder the truth—Vô sinh sám hối—Vô Sanh 
Hối—Thiển quán tưởng lẽ vô sanh, dứt các 
phiền não, tránh được những tư tưởng sai trái 
cũng như ảo tưởng và màn vô minh che lấp 
Trung đạo. 

2) To seek the presence of the Buddha to rid one 
of sinful thoughts and passions: Thủ tướng 
sám hối —To seek the presence of the 
Buddha to rid one of sinful thoughts and 
passlons. To hold repentance before the mind 

the sign of Buddha's  presence 

annihilates the sin—Thủ Tướng Sám là phép 
sám hối cầu sự có mặt của Phật để được tận 





until 


trừ tội lỗi. Định tâm tin chắc rằng Phật xoa 
đầu và xả tội cho mình. 

3) In proper form to confess one”s breach of the 
rules before the Buddha and seek remission: 
Tác pháp sám. 

Three modes of Sakyamunis teaching: 

Thiên Thai Tam Giáo—Three of 

Sakyamunis teaching, according to the Tien 

Tai —Ba giáo của Thiên Thai tông. Theo tông 

Thiên Thai thì giáo thuyết của Phật Thích Ca 

được chia làm ba loại. 

(ŒD Brief teachings of the “Three modes of 
Sakyamunis teachinng”—Đại Cương Tam 
Giáo: 

l1) The sudden or Iimmediate teaching, by which 
the learner 1s taught the whole truth at once: 
Đốn giáo——Tức thì khai ngộ. 


modes 


4965 


2) The gradual teaching: Tiệm giáo—Từ từ khai 
ngộ. 

3) The method 

whereby he 1s taught what he 1s capable of 

receiving: Bất định giáo. 

Three teachings of temporary methods— 

Quyền Môn Tam Giáo: 

1) Gradual Teaching: Tiệm Giáo. 

2) Immediate Teaching: Đốn Giáo. 

3) Perfect teaching: The last being found In the 
final or complete doctrine of the Lofus 
Sutra——Viên Giáo. 

(ID Three other teachings—Ba loại giáo pháp 
khác: 

I1) The Tripitaka doctrine or orthodox Hinayana: 
Tam Tạng Giáo. 

2) Intermediate, or interrelated doctrine, such as 
Hinayana-cum-Mahayana: Thông Giáo. 

3) Differentiated or separated doctrine, such as 
the early Mahayana as a cult or developmernt, 
as distinct from Hinayana: Biệt Giáo. 

Three modes of Sakyamuniìs teaching 

according the Lofus sutra: Pháp Hoa Tam 

Giáo—See Three modes of the Buddha's teaching 

1n the Lotus Sutra. 

Three modes of serving the Buddha: Ba Loại 

Cúng Dường—Tam Cúng Dường. 

l) Offerings of Incense, flowers and fruits: Lợi 
cúng dường bao gồm việc dâng hương, hoa, 
quả. 

2) Offerings of praise and reverence: Kính cúng 
dường bao gồm việc tỏ lòng tôn kính. 

3) Good (riphÐ conduct: Hạnh cúng dường bao 
gồm việc hành trì tốt. 

Three monks and seven wifnesses: Tam Sư 

Thất Chứng —For a full ordination or triple 

platform ordination, 1t 1s required three superlor 

monks and a minimum of seven wifnesses, excepft 
in outlandish places, fwo witnesses are valid. 

Witnesses are usually monks—Trong nghi thức 

truyền giới đầy đủ hay đại giới đàn phải có sự 

chứng minh của ba vị Tăng cao tuổi Hạ và bẩy 
người chứng. 

(A) Three superior monks ¡include the Dharma 
master, the teaching sprritual advisor, and the 
most venerable (head of the ceremony): Tam 
sư gồm A xà lê, Giáo thọ và Hòa thượng trụ 
trì. 


undetermined or variable 


qI) 


(B) Seven witnesses Include seven venerables: 
Thất chứng gồm bẩy vị sư. 

Three months of summer retreaf: Varsah 

(skÙ——Tam an cư (ba tháng an cư kiết hạ). 

Three mores: Tam Dư—See Three remainders 

after death. 

Three more dharmas: Tam Đa. 

1)  Making more friends with good people: Thêm 


bạn tốt. 
2) Hearing more of Dharma law: Nghe nhiều 
Phật pháp. 


3) Meditation more on the impure: Quán chiếu 
nhiều hơn về sự bất tịnh. 

Three most wicked among men: Nhân Trung 

Tam Ác—Ba cái ác của loài người. 

(A) 

1) Desrre: Tham. 

2) Hatred: Sân. 

3) lIgnorance: S1. 

(B) 

1) The slanderers of Mahayana: Nhất xiển đề. 

2) Those who break Buddhist precepts: Những 
kẻ phá giới. 

3) Those who break the harmony of the Sangha: 
Những kẻ phá hòa hợp Tăng. 

Three mysteries: Tam Mật—The three mystic 

things (body, mouth and mind) of the Tathagata— 

All creatures in body, voice and mind are only 

individualized parts of the Tathagata, but illusion 

hides their Tathagata nature from them. Buddhist 

cultivators seek to realize their Tathagafa nature 

by physical signs and postures, by voicing of 

dharani and by meditation—Thân khẩu ý của mọi 

sinh vật là những phần của Chân như, nhưng 

phiền não che lấp bản tánh chân như. 

I1) AIlI things being this mystic body: Thân mật. 

2) All sound this mystic voice: Khẩu mật. 

3) All thought this mystic mind: Ý mật. 

Three mysfic things of the Tathagata: Tam 

Mật—See Three mysteries. 

Three natures of reality: Svabhavalakshana- 

traya (skt—Tam Tự Tánh của Vạn Hữu— 

According to the Mind-Only School, reality has 

three nafures: 

I) Imaginaton: Biến Kế Chấp—Because of 
forgefulness and prejudices, we generally 
cloak reality with a vell of false views and 


2) 


3) 


4966 


opInons. This 1s seeing reality through 
Imagination. Imaginaton is an illusion of 
realy which concelves of realify as an 
assembly of small pieces of separafe entities 
and selves, 
discrimination and hatred. In order to deal 
break through ¡Interdependence, 
practiioner should meditate on the nature of 
interdependence or the Interrelatedness of 
phenomena ¡In the processes of creation and 
destruction—Vì quên lãng và thành kiến nên 
chúng ta thường phủ lên thực tại một lớp cố 
chấp, vì vậy thực tại bị mang màu sắc “Biến 
Kế Chấp.” Biến Kế Chấp là cái thấy sai lầm 
về thực tại, cho rằng thực tại là những thực 
thể tách biệt, những cái ngã, nguyên nhân 
của sự phân biệt, kỳ thị, giận hờn. Để đối trị 
Biến Kế Chấp, hành giả nên quán niệm tự 
tánh Y Tha Khởi, tức là sự tương duyên của 
vạn hữu trong quá trình sinh diệt. 
Interdependenc: Y  Tha Khởi—The 
consideration is a way of contemplation, not 
the basis of a philosophic doctrine. lf one 
clings merely to a system of concep(s, one 
only becomes stuck. The meditaton on 
interdependence 1s to help one penetrafe 
realiy In order to be one with 1t, not to 
become caught up in philosophical opinion or 
meditation methods. The raft is used to cross 
the river. Ít 1s not to be carried around on your 
shoulders. The finger which poinfts at the 
moon is not the moon itself—Y Tha Khởi cần 
được sử dụng như một dụng cụ quán chiếu 
chứ không được nhận thức như một triết 
thuyết. Cố chấp vào Y Tha Khởi như một hệ 
thống khái niệm thì sẽ bị mắc kẹt. Quán 
chiếu Y Tha Khởi là để thực chứng thực tại, 
để thể nhập thực tại chứ không phải là để bị 
kẹt vào Y Tha Khởi, cũng như chiếc bè được 
dùng để qua sông, chứ không phải để vác 
trên vai. Ngón tay chỉ trăng không phải là 
mặt trăng. 

The nature of ulimate perfection: Viên 
Thành Thực Tánh—In the nature of ultimate 
perfection, reality 1s freed from all false 
views produced by the Imagination. Reality 1s 
reality. lt transcends every concept. There 1s 
no concept that can adequately describe 1t, 


Causes of  distinction, 


and 


not even the concept of interdependence. To 
assure that one doesn”t become atfached to a 
philosophical concept, Mind-Only School 
speaks of the three non-natures to prevent the 
individual from becoming caught up ¡in the 
doctrine of the three natures. The essence of 
Mahayana Buddhist teaching lies In this— 
Viên Thành Thực Tánh là một từ được dùng 
để chỉ thực tại khi thực tại đã được thoát khỏi 
màn Biến Kế Chấp. Viên Thành Thực Tánh 
có nghĩa là thực tại là thực tại, nó siêu việt 
khái niệm; bất cứ khái niệm nào cũng không 
miêu tả được thực tại, dù cho đó là ý niệm Y 
Tha Khởi. Để chắc chắn hơn, Duy Thức Học 
để ra Tam Vô Tánh hầu dung hòa với Tam 
Tự Tánh, và để người học Duy Thức không bị 
mắc kẹt vào Tam Tự Tánh. Tam Vô Tánh là 
tỉnh túy của giáo lý Phật Giáo Đại Thừa. 
Three nef-ropes and the five constant 
virfues: Tam cương ngũ thường —According to 
the Confucius` Teachings, there are three net- 
ropes which include the duties of a king, a father, 
and a husband; and the five constant virtues which 
include the benevolence, righteousness, propriIety, 
knowledge, and sincerity—Tam cương bao gồm 
quân vi thần cương (vua dẫn dắt quần thần), phụ 
vi tử cương (cha dẫn dắt con cái), và phu vi phụ 
cương (chồng dẫn dắt vợ); và năm đức bao gồm 
nhân, nghĩa, lễ, trí và tín. 
Three nidanas or links with the Buddha 
resuling from calling upon hỉm: Tam 
Duyên—Ba mối duyên nối kết khi chúng ta cầu 
niệm Phật—See Three links with the Buddha 
resulting from calling upon him. 
Three noble Buddhas: Tam Thế Phật— 
Buddhas of the three generations: pasf, presenf 
and future—Chư Phật của quá khứ, hiện tại và vị 
lai. 


Three non-backslidings Tam Bất Thối 
Chuyển—See Three kinds of non-retreat. 
Three non-creafed dharmas: Asamskritas 


(skÙ—According to the Kosa School in the 

Abhidharma, there are three non-created 

dharmas—Tam Vô Vi Pháp—Theo Câu Xá tông 

trong A Tỳ Đàm Luận, có ba pháp vô vI. 

l) Space: Akasa (skÙ—Hư Không—Space Is 
that which gives no hindrance and ifself 


4967 


penetrates through any hindrance freely and 
manifests no change—Pháp không chướng 
ngại và thâm nhập qua tất cả mọi chướng 
ngại một cách tự do không biến chuyển. 

2) Extnction: Pratsamkhya-nrodha (skÙ— 
Trạch Diệt—-Extnction attained by an 
Iintellectual power such as Nirrvana—Sự tịch 
diệt đạt được bằng năng lực trí tuệ như Niết 
Bàn. 

3) Extincion caused by the absence of a 
productive cause: Apratisamkhya-nirodha 
(sk)—Phi Trạch Diệt—-An annihilaton 
taking place without premeditated efforts or 
an extinction caused by the absence of a 
productive cause—Sự tịch diệt xấy ra mà 
không cần có những nỗ lực hay sự tịch diệt 
được tạo ra do khuyết duyên. 

Three non-guarding things (areas) of a 
Buddha: Tam Bất Hộ—The three that need no 
guarding because they are above error. They are 
Buddha”s body, mouth and mind. Three areas that 
the Buddha does not need to guard because they 
are above worldly errors—Ba thứ không cần phải 
bảo hộ. Ba khu vực mà Đức Phật không cần phải 
hộ trì vì nó vượt lên trên những sai lầm trần tục, 
đó là thân, khẩu và ý của Ngài. 

Three non-seeking practices: Tam Vô Sở Cầu. 

(ŒD A brief history of the “Three non-seeking 
practices”—Lược sử về “Tam Vô Sở Cầu”: 
Bodhidharma, the 28” Patriarch from India 
and also the IŸ Patriarch in China taught 
about three Non-seeking practices or three 
doors of liberaion—Tổ Bồ Đề Đạt Ma, vị tổ 
thứ 28 dòng Thiền Ấn Độ và cũng là vị sơ tổ 
của dòng Thiền Trung Hoa đã dạy về tam vô 
sở cầu nhân sau cuộc nói chuyện với vua Hán 
Vũ Đế về tu hành tịnh hạnh vô cầu. 

ID Contens of the “Ihree non-seeking 
practices”—Nội dung của “Tam Vô Sở Cầu”: 

1) Emptiness: Không. 

2) Signlessness: Vô tướng. 

3) Wishlessness: Vô nguyện. 

(IDConcluson on the “Three non-seeking 
practices”—Kết luận về “Tam Vô Sở Cầu”: 
Trully speaking, worldly phenomena are 


seeking ? Furthermore, worldly phenomena 
are all relatve, 1n calamitles are found 
blessings, in blessings there Is misfortune. 
Therefore, Buddhist cultivators should always 
keep their minds calm and undisturbed ¡n all 
situatlons, rising or falling, unfortunate or 
blessed. For example, when a monk 
cultivates alone in a deserted hut with few 
visitors. Although his living conditions are 
miserable and lonely, his culivation 1s 
diligent. After a while, virtuous people learn 
Of his situation and come to offer and seek for 
his guidance, his used-to-be hut now become 
a huge magnificient temple, filled with monks 
and nuns. By then, his blessings may be great, 
hs culivaton has not only obviously 
declined, sometimes external evenfts may 
attract him to causing more bad karma. 
Therefore, Buddhist cultivators should always 
keep ¡íún mind these three Non-seeking 
practices—Thật vậy, chư pháp hữu vi như ảo 
như mộng, sanh diệt, diệt sanh. Có cái gì 
thường hằng cho chúng ta theo đuổi ? Hơn 
nữa, thế giới hiện tượng chỉ là tương đối, 
trong tai họa đôi khi có phước báo, trong 
phước báo có khi là tai họa. Thế nên người tu 
Phật nên luôn giữ tâm mình bình thản và 
không khuấy động trong mọi tình huống, lên 
xuống hay họa phước. Giả dụ như một vị 
Tăng tu tập hẩm hiu nơi sơn lâm cùng cốc, ít 
người thăm viếng hoàn cảnh sống thật là khổ 
sở cô độc, nhưng cuộc tu giải thoát thật là 
tỉnh chuyên. Thế rồi ít lâu sau đó có vài 
người tới thăm cúng dường vì nghe tiếng 
phạm hạnh của người, túp lều năm xưa chẳng 
bao lâu biến thành một ngôi chùa đồ sộ, 
Tăng chúng đông đảo, chừng đó phước thịnh 
duyên hảo, nhưng thử hỏi có mấy vị còn có 
đủ thì giờ để tính chuyên tu hành như thuở 
hàn vi? Lúc ấy cuộc tu chẳng những rõ ràng 
đi xuống, mà lắm lúc còn gây tội tạo nghiệp 
vì những lôi cuốn bên ngoài. Thế nên người 
tu Phật nên luôn ghi tâm pháp “Tam vô sở 
cầu nầy.” 


Three objecfs of meditafon that lead 


dharmas are ïllusory and dream-like, bornand f0ward liberafion: Vimokshatraya (skÙ—Tam 
destroyed, destroyed and born. So what ¡is Giải Thoát—See Three emancipations. 


there which 1s true ever-lasting and worth 


4968 


Three obscurations: Tam Nghĩ (Sangiti Sutta in 
the Long Discourses—Kinh Phúng Tụng trong 
Trường Bộ Kinh). 

l1) One hesitates, vacillates, ¡is undecided, 1s 
unsetfled about the past: Đối với vấn để 
thuộc về quá khứ nghi ngờ, do dự, không 
quyết định, không hài lòng. 

2) (One hesitates, vacillates, ¡is undecided, 1s 
unsetfled about the future: Đối với vấn để 
thuộc về tương lai nghi ngờ, do dự, không 
quyết định, không hài lòng. 

3) One hesitates, vacillates, is undecided, 1s 
unsetfled about the present: Đối với vấn để 
thuộc về hiện tại nghi ngờ, do dự, không 
quyết định, không hài lòng. 

**. See Three dharmas (XXV). 

Three obstacles: Tam Chướng (Sangiti Sutta in 

the Long Discourses—Kinh Phúng Tụng trong 

Trường Bộ Kinh). 

1) Obstacles of Lust: Rago-kincanam (p)—Tham 


chướng. 

2) Obstacles of hatred: Dosa kincanam (p)—Sân 
chướng. 

3) Obstacles of delusion: Moho kincanam (p)— 
S¡ chướng. 


**. See Three dharmas (XXYVÌII). 

Three occasions full of perils; however, 

there sfill exists a chance for a son or a 

mother to help cach other: Ba trường hợp cực 

kỳ nguy hiểm, nhưng vẫn có cơ cho mẹ con giúp 
đở lẫn nhau. 

1) A fire: Hỏa hoạn. 

2) A food: Lụt lội. 

3) A burglary: Trộm cướp. 

Three occasions when it is impossible for a 

son to aid his mother and a mother to help 

her son: Ba trường hợp cực kỳ hiểm nguy khi mà 
con không giúp được mẹ, cũng như mẹ không 
giúp được con. 

1) Sickness: Bệnh hoạn—A son can take care of 
his mother during the time of sickness, but he 
cannot do anything to make his mother not to 
be sick—Con có thể chăm sóc mẹ trong lúc 
bệnh hoạn, nhưng không làm sao cho mẹ 
đừng bệnh. 

2) Growing old: Lão hóa (già) —Again, a son 
can help take care of his mother when she 1s 


old but he cannot do anything to stop her 
growing old—Lần nữa, con có thể chăm sóc 
mẹ lúc tuổi già, nhưng không cách gì làm cho 
mẹ đừng già. 

3) Death: Chết—No matter how much they may 
love or how intimate they may have been, 
neither can one help the other when the 
moment of death approach—Dù họ yêu 
thương và gần gủi nhau thế mấy, mẹ con 
không cách gì giúp nhau đừng chết khi tử 
thần đã đến. 

Three parts of menfal cultivation: Tam Vị— 

The mental cultivation of Buddhism 1s generally 

divided into three parts—Ba phần vun bồi tâm 

thức trong Phật giáo: 

1) Effort Stage: Gia Hạnh VỊ—This 1s the stage 
Of gIving out efforts. The first path one treads 
1s the “effort” stage In which there 1s the 
practice of calmness and Insight—Đây là giai 
đoạn nỗ lực. Con đường đầu tiên mà hành giả 
phải đi là “gia hạnh vị,' trong đó hành giả tu 
chỉ và quán. 

2) View-path stage: Kiến Đạo VỊ —This is the 
sfapge of seeing the path—Đây là giai đoạn 
thấy đạo. 

3) Practice-path stage: Tu Tập VỊ —This 1s the 
sfapge of practices. The adjustment of one”s 
self so as to proceed the path—Đây là giai 
đoạn tu tập hay thực hành. Trước tiên hành 
giả phải dự bị sẵn sàng để tiến bước trên con 
đường tu tập. 

Three paths of evil deeds: Tam Đồ Ác Đạo— 

See Three evil paths. 

Three paths all have to tread: Ba con đường 

mà mọi người chúng ta đều phải đi qua. 

() 

I1) The path of misery, illusion, mortality: Phiển 
não đạo. 

2) The path of works, action or doing, productive 
of karma: Nghiệp đạo. 

3) The resultant path of suffering: Khổ đạo. 

ŒI) According to Prof. Junjiro Takakusu im The 
Essentials of Buddhist Philosophy: Theo Giáo 
Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết 
Học Phật Giáo—Buddhism lays stress on the 
Threefold Learnng (siksa) of Higher 
Morality, Hipher Thought, and Higher Insight. 
That 1s to say, without hipher morals one 


5 


4969 


cannot get higher thought and without higher 
thought one cannot attain hipher Insight. 
Higher thought here comprises the results of 
both analytical investigaton and meditative 
Buddhism further the 
asprrants, when they are qualified, ¡in the 
Threefold Way (marga) of Life-View, LIfe- 
Culture and Realization of Life-ldeal or No- 
More Learning. These are three stages to be 
passed through in the study of the Fourfold 
Truth by the applicaton of the Eighfold 
Noble Path; ¡in the SfaØ© 1í IS 
1nvestigated more fully and actualized by the 
pracice of the Seven Branches of 
Enlightenment, life-culture here again means 
the results of right meditation; and in the last 
staøe the Truth is fully realized In the Path of 
NÑo-More-Learning. In other words, without a 
ripht view of life there will be no culture, and 
without proper cultire there wil be no 
realization of life—Phật giáo đặt nền tảng 
trên Tam Học (siksa): Giới, Định, Tuệ. Nghĩa 
là nếu không trì giới thì tâm không định, tâm 
không định thì không phát tuệ. Định ở đây 
bao gồm những kết quả vừa tư biện vừa trực 
quán. Tiếp đó Đạo Phật còn dạy hành giả 
phải đi vào Tam Đạo là Kiến đạo, Tu đạo, và 
Vô học đạo. Đây là ba giai đoạn mà hành giả 
phải trải qua khi tu tập Kiến Đạo với Tứ Diệu 
Đế bằng cách thực hành Bát Chánh Đạo; kế 
đến, hành giả tu tập Tu Đạo với Thất Giác 
Chi. Tu đạo ở đây lại có nghĩa là kết quả của 
suy tư chân chánh; và cuối cùng là thực hiện 
hoàn toàn bằng Vô Học Đạo. Nói cách khác, 
không thấy được đạo thì không tu được đạo 
và không thực hiện được đời sống lý tưởng. 

The Path of Life-View: Kiến Đạo—The way 
or sfape of beholding the truth of no 
reincarnation, I.e. that of the Sravakas and the 
first stage of the Bodhisattvas. In the Fourfold 
Noble Truth, the Path to Enlightenment with 
the Eightfold Noble Path which the Buddha 
taught to be pursued by the Ariya (ripht view, 
ripht thoupht, right speech, ripht action, right 
mindfulness, right endeavor, right livelihood, 
righ(t concentraton)—Thấy được chân lý 
chấm dứt luân hồi sanh tử, như các bậc Thanh 
Văn và Sơ Địa Bồ Tát. Trong Tứ Diệu Đế, 


1ntuition. 1nsfrucfs 


second 


2) 


3) 


Đạo đế với Bát Thánh Đạo mà Đức Phật dạy 
hàng Thánh giả phải tu tập (chánh kiến, 
chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh mạng, 
chánh định) —See Four Noble Truths and 
Eightfold Noble Truth. 

The Path of Life-Culture (Culúvating the 
truth): Tu Đạo—The next stage of the path 1s 
the Path of Practice and ¡1s described as the 
Seven Branches of Enlightenment (thorough 
Investigation of the Principle, brave effort, 
JOyous thought, peaceful thought, 
mindfulness, COncernfration, and 
equanimity)—Giai đoạn thứ hai của con 
đường nầy là con đường tu tập hay Tu Đạo 
theo Thất Giác Chi (trạch pháp, tinh tấn, hỷ, 
khinh an, niệm, định, và xả) —See Seven 
limbs of enlightenmernt. 

The Path of No-More-Learning: Vô Học 
Đạo—Completely comprehending the truth 
without further study. Practitioners proceed to 
the last stage, 1.e., the Path of No-More- 
Learning. Then the firm conviction that they 
have realized the Fourfold Truth will present 
1tself. When the Ariya reaches this staøe, he 
According to the 
Hinayanistic view this 1s the perfect state of 
enliphtenment, but according to the 
Mahayanistic view an arhat 1s thought to be 
only partially enliphtened. The purpose of 
Buddhism 1s to perfect a man's character, or 
to let him attain Buddhahood on the basis of 
wisdom and right cultivation, 1.e., the hiphest 
personality. Such are the characteristics of 
Buddhism—Đã hoàn toàn thấu triệt chân lý 
mà không phải học nữa. Hành giả đi đến giai 
đoạn sau cùng, tức là con đường không còn gì 
để học nữa, Vô Học Đạo. Khi đó kết quả mà 
hành giả hướng đến khi tu tập tứ diệu đế sẽ 
tự đến. Khi hành giả đạt đến giai đoạn cuối 
cùng nầy thì trở thành một vị A La Hán. Theo 
Tiểu Thừa, đó là quả vị giác ngộ cao nhất. 
Nhưng theo Đại Thừa, A La Hán chỉ mới giác 
ngộ được một phần mà thôi. Lý tưởng của 
đạo Phật là hoàn tất đức tính của con người, 
hay là đưa con người đến Phật quả bằng căn 
bản trí tuệ giới hạnh, đó là nhân cách cao 


becomes an arhat. 


4970 


nhất. Đó là những đặc điểm của đạo Phật— 
See Arhat. 

Three paths of sages: Ba đường Thánh. 

l1) Sound hearer: Sravaka (skt)—Thanh Văn— 
See Sravaka. 

2) Solitary Buddha: Pratyeka-buddha (skÐ— 
Duyên Giác—See Pratyeka-buddha. 

3) Bodhisattva: Bồ Tát—See Bodhisattva. 

Three perfec( cenliphtenments:  Three 

prajJnas—Tam Bát Nhã—See Prajna and Three 

Prajnas. 

Three periods: Tam Thế. 

l) In the past: Quá khứ. 

2) Atpresent: Hiện tại. 

3) In the future: Tương lai. 

Three periods of the Buddha”s doctrine: 

Tam Thời Niên Hạn—See Three periods and 

Three periods of the Buddha”s teaching. 


Three periods of the Buddha”s teaching: Ba 


Thời Chuyển Pháp. 
()_ Correct dharma-Semblance Dharma- 


Degenerate Age of Dharma—Chánh-Tượng- 
Mạt: 

I1) The period of correct Dharma 1s the first 500 
y©arS the the  Buddha's 
parimrvana: Chánh Pháp là giai đoạn 500 
năm đầu, từ khi Đức Phật nhập diệt—See 
Correct dharma. 

2) The period of semblance Dharma Is the 
second period of 1,000 years after the first 
period: Tượng Pháp là giai đoạn 1.000 năm 
sau thời Chánh Pháp —See Saddharma- 
pratirupaka. 

3) The period of the end of Dharma, about three 
thousand years after the end of the period of 
the semblance Dharma, but we can say this 


from time of 


period Is countless years of its decline and 
end: Mạt Pháp là giai khoảng ba ngàn năm 
sau thời Tượng Pháp, nhưng chúng ta có thể 
nói Mạt Pháp là thời gian giáo pháp suy đồi 
kéo dài vô hạn—See Degenerate Age of 
Dharma. 
Three characteristics of Buddha”s teaching— 
Ba đặc điểm của ba thời thuyết pháp của 
Phật: 
1) Realiy: Hữu—When the Buddha taught the 
realiy of the skandhas and elements, but 


qI) 


denied the common belief in real personality 
(thực ngã) as a permanent soul. This period 1s 
represented by the four Agamas (A Hàm) 
and other Hinayana Sutras—Khi Phật thuyết 
về thực tánh của ngũ uẩn và những yếu tố 
của nó, nhưng phủ nhận “thực ngã” như là 
một tâm thức thường hằng. Đây là thời kỳ 
Phật thuyết về Tứ A Hàm các các kinh điển 
Tiểu thừa khác. 

2) Sunya: Không —When the Budha negated the 
1dea of the reality of things (Thực pháp) and 
advocate that all was unreal. This period 1s 
represented by Prajna Sutras (Bát Nhã)—Khi 
Phật phủ nhận về ý tưởng “thực pháp” và cho 
rằng chư pháp không thực. Trong giai đoạn 
nầy Phật thuyết Kinh Bát Nhã. 

3) Madhyama: Trung—When the Buddha 
taught, “the mind or sptrit 1s real, while things 
are unreal.” This perlos represented by the 
Wonder Lotus Sutras—Khi nầy Phật thuyết 
rằng tâm thức là thật trong khi chư pháp 
huyễn giả. Giai đoạn nầy Phật thuyết kinh 
Diệu Pháp Liên Hoa. 

Three periods of đharma: Tam Thời Pháp— 

See Three periods of the Buddhas teaching. 

Three periods of dharma defined by T?ien- 

Tai: Tam Thời Giáo Thiên Thai—According to 

the T”Ien-T”ai sect, the Buddha”s teaching can be 

divided ¡into three perlods (bestowing, opening, 
and abrogatinpg)—Theo tông Thiên Thai, giáo 
pháp của Đức Phật được chia ra làm ba thời kỳ 

(thí, khai, và phế). 

Three persons: Tam Chúng Nhân (Sangiti Sutta 

in the Long Discourses—Kinh Phúng Tụng trong 

Trường Bộ Kinh)—See Three dharmas (XXXÙ). 

l) The learner: Sekho puggalo (p)—Hữu học 
nhân. 

2) The non-learner: Asekho puggalo (p)—Vô 
học nhân. 

3) The one who 1s neither the learner nor the 
non-learner: N'eva sekho nasekho puggalo 
(p)—Phi hữu học phi vô học nhân. 

Three all-pervasive qualifies of 

bhutatathafa: The three great characteristics 

menftioned in the Awakening of Faith—See Three 
aspects of bhutatathata. 





4971 


Three places where the Buddha always resfs 
hïs miỉnd and wisdom ïn: Tam Niệm Trụ Xứ — 
The Buddha always rests In his proper mind and 
wisdom. He neither rejoices, nor grieves whether 
all creatures believe, do not believe, part believe 
and part do not believe. The Buddha always keep 
himself above the disturbances of joy and 
sorrow—Phật luôn luôn trụ trong chánh tâm và trí 
huệ. Phật không vui sướng cũng không khổ sâu, 
dù rằng chúng sanh có tin, không tin, hơi tin hay 
hơi không tin, Phật vẫn luôn giữ mình vượt trên 
những vui sướng khổ sầu. 
Three places of the Buddhaˆ?s transmission 
of mỉnd: Tam Xứ Truyền Tâm —Three places 
where Sakyamunli 1s said to have transmitted his 
mind or thoughts direct and without speech to 
Kasyapa—Ba nơi mà theo kể lại là những nơi 
Phật đã tâm truyền tâm cho Ngài Ca Diếp. 
l) At the Vulttre Peak, by a smile when 
plucking a flower: Linh Thứu Sơn. 
2) When the Buddha shared his seat with 
Kasyapa: Đa Tử Tháp. 
3) Finally the Buddha put his foot out of his 
coffin: Đưa chân ra khỏi cổ quan. 
Three places of mỉnd-transmission: Tam Xứ 
Truyền Tâm—See Three places of the Buddha's 
transmission of mind. 
Three pleasan( savours: Tam Vị —See Three 
flavors. 
Three poïnts of view: Biến Y Viên. 
Three poisons: Tam Độc —Three Poisons— 
Three sources of all passions and delusions. The 
fundamenrtal evils inherent in lie which g1ve rise 
(to human suffering. The three poisons are 
regarded as the sources of all illusions and earthly 
desires. They pollute people”s lives. Men worry 
about many things. Broadly speaking, there are 
84,000 worries. But after analysis, we can say 
there are only 10 serious ones including the three 
evil roots of greed, hatred, and delusion—Còn gọi 
là Tam Cấu hay Tam Chướng, là ba thứ độc hại 
hay ba món phiền não lớn. Đây là những thứ ác 
căn bản gắn liền trong đời sống khởi sanh đau 
khổ. Phiển não có rất nhiễu, nói rộng thì đến §4 
ngàn, nói hẹp thì có 10 loại phiển não gốc, trong 
có có tam độc tham sân sĩ. 
1) Greed: Tham lam—See GŒreed. 





2) Anger: Sân hận—See Anger. 

3) Ignorance: Si mê—See Ignorance. 

Three posifions: Tam Tướng—See Three forms. 

Three postrations: Tam đảnh lễ. 

1) With one mind I now prostrate: Namo to the 
end of space of all the infinite dharma realms 
of the three lifespans of all the ten directions 
of Buddhas, Dharmas and virtuous Sangha of 
the Unchanging Triple Jewels: Chí tâm đảnh 
lễ, Nam mô tận hư không biến pháp giới quá, 
hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp 
Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. 

2) With one mind I now prostrate: Namo the 
ruler of the Saha World, Sakyamuni Buddha, 
future born Maitreya Buddha, Great Wisdom 
Manjusri Maha-Bodhisattva, Great Conduct 
Samantabhadra Maha-Bodhisattva, Dharma 
Protectors Maha-Bodhisattvas, Mount 
Gradhakuta Assembly of Buddha and Maha- 
Bodhisattvas: Chí tâm đảnh lễ, Nam mô Ta 
Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, 
Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí 
Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiển 
Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn 
Hội Thượng Phật Bồ Tát. 

3) Wih one mind I now prostrate: Namo 
Western Uluimate Bliss World, the Greatly 
Compassionate Amitabha Buddha, Greatly 
Compassionate Avalokitesvara Bodhisattva, 
Great Sfrength Mahasthamaprapta, 
Bodhisattva, Great Vow_ Ksiugarbha King 
Bodhisattva, and the Ocean Assembly of 
Peaceful Bodhisattva: Chí tâm đảnh lễ, Nam 
mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ 
Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm 
Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa 
Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải 
Chúng Bồ Tát. 

Three powers: Tam Lực. 

l)  Personal power: Ngã công đức lực—Năng lực 
tu hành của tự thân hay tự duyên. 

2) Tathagata power: Như lai gia trì lực—Sự gia 
trì của Đức Như Lai hay tha duyên. 

3) Power of Buddha-nature withm: Pháp giới 
lực—Phật tính sẵn có trong tự tâm hay nội 
nhân. 

Three powers of change: Tam Năng Biến— 

The “Only-Consciousness” Sastra divided the 


4972 


eipht conscilousnesses Into three pOWers Of 
change—Duy Thức Luận chia tám thức ra làm ba 
loại năng biến. 
I) The first power of change: Sơ Năng Biến— 
See Alaya vijnana. 
2) The second power of change: Đệ Nhị Năng 
Biến—See Manovijnana. 
3) The thrd power of change: Đệ Tam Năng 
Biến—See Six consciousnesses. 
Three Prajnas: Tam Bát Nhã—Prajna means 
“Enlightened wisdom,” the wisdom which enables 
one to reach the other shore, I.e. wisdom for 
salvation; the highest of the six paramitas, the 
vitue of wisdom as the principal means of 
atfaining nirvana. It connotes a knowledge of the 
1llusory character of everything earthly, and 
destroys error, ignorance, prejudice, and heresy. 
There are three kinds of Prajna—Bát nhã có 
nghĩa là Trí tuệ khiến chúng sanh có khả năng 
đáo bỉ ngạn. Trí tuệ giải thoát là ba la mật cao 
nhất trong lục ba la mật, là phương tiện chánh để 
đạt tới niết bàn. Nó bao trùm sự thấy biết tất cả 
những huyễn hoặc của thế gian vạn hữu, nó phá 
tan bóng tối của si mê, tà kiến và sai lạc. Có ba 
loại Bát Nhã: 
1)  Wisdom In 1s essence or reality: Thực tướng 
Bát nhã. 
2) The wisdom of perceiving the real meaning 
of all things: Quán chiếu Bát nhã. 
3) The wisdom of knowing things in their 
temporal and changing condition: Phương tiện 
Bát nhã. 
Three Precious dJewels: Tam Bảo—Three 
Preclous Ones—Triple Jewel—Triple Gem 
(Buddha, Dharma, Sangha)—The foundation of 
Buddhism 1s the Three Treasures, without trust in 
which and reverence for there can be no Buddhist 
relipIous life. There are three kinds of Triratna 
(three Treasures)—Nễn móng trong Phật Giáo là 
Tam Bảo. Không tin, không tôn kính Tam Bảo thì 
không thể nào có được nếp sống Phật giáo —See 
Triratna. 
Three Precious Ones: Triple Jewel—Triple 
Gem (Buddha, Dharma, Sangha)—The foundation 
of Buddhism 1s the Three Treasures, without trust 
in which and reverence for there can be no 
Buddhist reliplous life. There are three kinds of 
Triratna (three Treasures)—Nền móng trong Phật 


Giáo là Tam Bảo. Không tin, không tôn kính Tam 
Bảo thì không thể nào có được nếp sống Phật 
giáo—See Triratna. 

Nhất Thể Tam Bảo—The Unified or one-body 

Three Treasures—See Triratna. 

Three Predominant infiuences: Tam Tăng 

Thượng (Sangiti Sutta in the Long Discourses— 

Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh)—See 

Three dharmas (XLIX). 

l) The predominant 
Atftadhipateyyam (p)—Ngã tăng thượng. 

2) The predominant ¡infiuence on the world: 
Lokadhipateyyam (p)—Thế tăng thượng. 

3) The predominant influence on the Dhamma: 
Dhammadhipateyyam (p)—Pháp tăng thượng. 

Three progressive developments of 

Buddha?s teaching: Tam Tiệm. 

1) Initial stage in the Lumbini Deer Park: Thủy 
giáo tại vườn Lộc Uyển. 

2) The period of the eipht succeeding years: 
Phương Đẳng. 

3) The last Prajna or Wisdom period: Bát Nhã. 

Three prongs of “Sunyata-Reality-Middle ”: 

Không Giả Trung—Three prongs established by 

the Tien-T”?ai sect. The system of threefold 

1s based on the phiBosophy of 

Nagarjuna, who lived in south-eastern India about 

the second century A.D.—Ba đế mà tông Thiên 

Thai đã dựng lên Hệ thống “Tam Quán' nầy dựa 

trên triết lý của ngài Long Thọ, người đã sống ở 

Đông Nam Ấn Độ vào thế kỷ thứ hai. 

I) Unreality, that things do not exist in reality. 
Sunya (universality) annihilates all relatIves. 
The “Empty` mode destroys the i1llusion of 
Sensuous perception and consfructs supreme 
knowledge (prajna): Không—Không dĩ pháp 
nhất thiết pháp (không để phá cái hoặc kiến 
tư, nghĩa là phá tất cả các pháp quán sát cái 
tâm chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở 
giữa, tức là không có thật). 'Không" còn là sự 
phá bỏ ảo tưởng của cảm quan và sự kiến tạo 
tri thức tối thượng (prajna). 

2) Realify, things exist though 1n “derived” or 
“borrowed” form, consisting of elements 
which are permanent. Particularity establishes 
all relativities. The “Hypothetical" mode does 
away with the defilement of the world and 
establishes salvation from all evils: Giả—Giả 


Iinfluence on oneself: 


observation 


4973 


dĩ lập nhất thiết pháp (Giả dùng để phá các 
hoặc trần sa và để lập tất cả các pháp quán 
sát thấy cái tâm đó có đủ các pháp, các pháp 
đều do tâm mà có, tức là giả tạm, không bên, 
vô thường). “Giả' là sự chấm dứt những lậu 
hoặc của trần thế và giải thoát khỏi các điểu 
xấu. 

3) The “middle” doctrine of the Madhyamaka 
School, which denies both positions In the 
Interests of he transcendental, or absolute. 
The middle path transcends and unites all 

The “Mediall mode destroys 

hallucination arising from Ignorance (avidya) 

and establishes the enlightened mind: 

Trung——Trung đĩ diệu nhất thiết pháp (Trung 

để phá cái hoặc vô minh và thấy được sự 

huyền diệu tất cả các pháp, quán sát thấy cái 
tâm chẳng phải không không, cũng chẳng 
phải giả tạm, vừa là không vừa là giả, tức là 
trung Đạo). “Irung' là sự phá bỏ ảo giác do 
vô minh mà ra và có được một đầu óc giác 


relafivities. 


^ 


ngộ. 

Three  properties of  matfer: 

sankhatalakkhanas (p)—Tam Tướng Hữu VI. 

1) Production or birth: Sanh. 

2) Duration or existence: Trụ. 

3) Annihlation: Diệt. 

Three prosfrafes or prostrafing to the 

Triple Jewel: Tam Đảnh Lễ—See Three 

prosfrations. 

Three prostrafions: Three prostrates 

prostrating to the Triple Jewel—Tam Đảnh LỄ. 

1) With one mind I now prostrate: Namo to the 
end of space of all the infinite dharma realms 
of the three lifespans of all the ten directions 
of Buddhas, Dharmas and virtuous Sangha of 
the Unchanging Triple Jewels: Chí tâm đảnh 
lễ —Nam mô tận hư không biến pháp giới 
quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn 
Pháp Hiển Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. 

2) With one mind I now prostrate: Namo the 
ruler of the Saha World, Sakyamuni Buddha, 
future born Maitreya Buddha, Great Wisdom 
Manjusri Maha-Bodhisattva, Great Conduct 
Samantabhadra Maha-Bodhisattva, Dharma 
Protectors Maha-Bodhisattvas, Mount 
Gradhakuta Assembly of Buddha and Maha- 
Bodhisattvas: Chí tâm đẳảnh lễ —Nam mô Ta 


Tì- 


OT 


Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, 
Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí 
Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiển 
Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn 
Hội Thượng Phật Bồ Tát. 

3) Wih one mind I now prostrate: Namo 
Western Ulimate Bliss World, the Greatly 
Compassionate Amitabha Buddha, Greatly 
Compassionate Avalokitesvara Bodhisattva, 
Great Sfrength Mahasthamaprapta, 
Bodhisattva, Great Vow_ Ksiugarbha King 
Bodhisattva, and the Ocean Assembly of 
Peaceful Bodhisattva: Chí tâm đảnh lễ_—Nam 
mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ 
Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm 
Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa 
Tạng Vương Bổ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải 
Chúng Bồ Tát. 

Three prostrations to the triple jewel: Tam 

Đảnh Lễ—See Three prostrations. 

Three Pure Land Sutras: Tam Kinh Tịnh Độ. 

l1) Amitabha Sutra: Kinh A Di Đà. 

2) Longer Amitabha Sutra: Kinh Vô Lượng Thọ. 

3) Meditation Sutra: Kinh Quán Vô Lượng Thọ. 

Three purifies: Tam Thanh Tịnh (Sangiti Sutta 

1n the Long Discourses—Kinh Phúng Tụng trong 

Trường Bộ Kinh)—See Three dharmas (XLV). 

l) Purity of body: Kaya-socceyam (p)—Thân 
thanh tịnh. 

2) Purity of speech: Vaci-socceyam (p)—Ngữ 
thanh tịnh. 

3) Purity of mind: Mano-socceyam (p)—Ý thanh 
tịnh. 

Three purifies of a Bodhisattva: Tam Thanh 

Tịnh—Tam thanh tịnh của chư Bồ Tát. 

l1) A pure body: Thân thanh tịnh. 

2) Perfectly pure and adorned appearance: 
Tướng thanh tịnh. 

3) _A mind free ofimpurity: Tâm thanh tịnh. 

**. See Three purItIes. 

Three qualities of the sage: Tam Tịnh Mặc 

(Sangii Sutta in the Long Discourses—Kinh 

Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh). 

l) Qualites of the sage as to the body: Kaya- 
moneyyam (p)—Thân tịnh mặc. 

2) Qualitles of the sage as to speech: VacI- 
moneyyam (p)—Ngữ tịnh mặc. 


4974 


3) Qualiles of the sage as to mind: Mano- 
moneyyam (p—Ý tịnh mặc. 

**. See Three dharmas (XLVI]). 

Three quesfs: Tam Cầu (Sangiti Sutta in the 

Long Discourses—Kinh Phúng Tụng trong Trường 

Bộ Kinh). 

l1)  Quests for sense-desire: Kamesana (p)—Dục 
cầu. 

2) Quests for becoming: Bhavesana (p)—Hữu 
câu. 

3) Quests for the holy life: Brahmacariyesana 

(p)—Phạm hạnh cầu. 

See Three dharmas (XVIH). 

Three realms: Tam giớ——Comprised of the 

realm of desire, the realm of form, and the 

formless realm of pure spIrt. 

1)  Kamadhatu: Dục giới—The world of desire 1s 
so called because Ifs Inhabitants are ruled by 
VATIOUS 


+ 


desres—The realm of  sensuous 
desire of sex and food. It includes the six 
heavens, the human world, asuras, animals, 
hungry ghosts, and hells. 

2) Rupadhatu: Sắc giới— The realm of form. 
Being in the world of form have material 
form, but it is above the lust world (free from 
desires). Ït Is represented im the fourth 
Heavens or Brahmalokas (tứ thiển thiên). 

3) Arupadhatu: Vô sắc giớ—The formless 
realm of pure spirit. The world of formless 1s 
free from both desire and the restrictions of 
matter. There are no bodies, palaces, things. 
Where the mystic 
contemplation. 

Three realms as a burning house: Tam Giới 

Như Hỏa Trạch The three realms of Desire, 

Form and Formless realms scorching sentient 

beinss, such sufferings are limifless. The triple 

worlds as a burning house. In the Lotus Sutra, the 

Buddha taught: “The three worlds are unsafe, 

much like a house on fire. Suffering 1s all 

pervasive, truly deserving to be terrified and 
frightened.” Sentient beings In the three worlds, 
especially those In the Saha World, are hampered 
constantly by afflictions and sufferings. Living 
crowded in the suffering conditions of this Saha 

World 1s similar to living 1n a house on fire, full of 

dangers, lie can end at any moment. Even so, 

everyone 1s completely oblivious and unaware, 


mnd  dwells in 


but continues to live leisurely, chasing after the 
five desires, as If nothing was happening. Sincere 
Buddhists should always remember this and 
should  always diligently 
liberation—Dục giới, sắc giới và vô sắc giới đang 
thiêu đốt chúng sanh với những khổ đau không kể 
xiết. Tam giới giống như nhà lửa đang hừng hực 
cháy. Kinh Pháp Hoa dạy: “Ba cõi không an, 
dường như nhà lửa, sự khổ dẫy đầy, đáng nên sợ 
hãi.” Chúng sanh trong ba cõi, đặc biệt là chúng 
sanh trong cõi Ta Bà nầy, luôn bị những sự khổ 
não và phiền muộn bức bách. Sống chen chúc 
nhau trong đó như ở giữa một căn nhà đang bốc 
cháy, dẫy đầy hiểm họa, chẳng biết còn mất lúc 
nào. Ấy thế mà mọi người chẳng biết, chẳng hay, 
cứ mãi nhởn nhơ vui thú của ngũ dục, làm như 
không có chuyện gì xãy ra cả. Phật tử chơn thuần 
nên luôn nhớ vậy để lúc nào cũng chuyên cần 
tỉnh tấn tu hành cầu giải thoát. 

Three realms of woe: Tam Đồ Ác Đạo—Three 

lower paths of the six destinatlons—The paths of 

evil deeds—Three evil courses—Three miserable 
worlds—Ba đường dữ—See Three evil paths. 

Three reasons of a bodhisattva”s pity: Tam 

Từ Bi—Tam chủng từ bi. 

I1) AlI beings are like helples Infants: Vô lượng 
định từ— Từ bị vì thương chúng sanh như con 
đỏ. 

2) Buddhas  knowledge of all 
consequences make him feel pity for all 
beings: Thông triệt nhân quả từ—Thông hiểu 
luật nhơn quả của nhà Phật nên thương xót 
chúng sanh. 

3) Buddha”s own nature (without external cause) 
to make him feel pity for all living beinss: 
Bổn tánh từ—Vì Phật tánh tự tâm chứ không 
phải vì những lý do bên ngoài mà thương xót 
chúng sanh. 

Three reasons for Buddhists to seek rebirth 

in the Land of Ultimate Bliss: Ba Nguyên Do 

Niệm Hồng Danh Phật A Di Đà Để Cầu Vãng 

Sanh Cực Lạc——In the realm of the ten directions, 

there are ¡innumerable beautful and purely 

adorned Buddha lands, such as the Pure LapIs 

Lazuli Land mentioned in the Medicine (Healing) 

Buddha Suữra, or the Land of Many Fragrances 

and Sublime Joy found In the Vimalakirti Sutra. 

Why should we restrict ourselves seeking rebirth 


cultivate to seek 


laws and 


4975 


in the Western Pure Land? According to Most 

Venerable Thích Thiền Tâm ¡in The Pure Land 

Buddhism 1n Theory and Practice, there are 

basically three reasons for Buddhists to recite 

Amitabha Buddha”s name to seek rebirth in the 

Land of Ulimate Bliss than in other pure lands of 

the ten directions—Trong mười phương quốc độ, 

có vô số cõi Phật mầu đẹp tính sạch trang 
nghiêm, chẳng hạn như thế giới Tịnh Lưu Ly 
trong Kinh Dược Sư, thế giới Chúng Hương và 

Diệu Hỷ trong Kinh Duy Ma Cật. Nhưng tại sao ta 

không niệm danh hiệu chư Phật để cầu sanh về 

các Tịnh Độ mười phương, lại chỉ phát nguyện 
sanh về Cực Lạc? Theo Hòa Thượng Thích Thiển 

Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, có ba nguyên do 

khiến người tu Phật niệm hồng danh Phật A Di 

Đà để cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc hơn 

là cầu về các cõi Tịnh Độ ở mười phương: 

l) Because of the teachings of Sakyamuni 
Buddha, who exhorted us to seek rebirth in 
the Land of Ulumate Bliss Sakyamuni 
Buddha did not wish to expound at length on 
the other pure lands, lest sentient beings 
develop a mind of discrimination, become 
undecided and have no focal point for theIr 
asptirations. Moreover, thanks to the ideal 
conditions for teaching and transformation In 
the Western Pure Land, not only do sentient 
beings from the Saha World seek rebirth 
there, but sentient beIngs In countless other 
worlds do so as well: Do sự giới thiệu khuyên 
dạy của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
Ngài bảo nên cầu sanh về cõi Cực Lạc. Theo 
lời cổ đức, thì ngoài sự kiện cõi Cực Lạc có 
nhiều duyên nhiệm mầu thích hợp cho việc 
nhiếp hóa chúng sanh căn cơ khác nhau ở các 
cõi uế độ, Đức Bổn Sư không muốn thuyết 
minh nhiều về những cõi Tịnh Độ khác, e sợ 
chúng sanh khởi niệm so sánh phân biệt, mà 
tâm không được quy nhứt. Do việc đủ duyên 
nhiệm mầu để nhiếp hóa, mà không những 
riêng ở tại cõi Ta Bà, các chúng sanh ở vô số 
thế giói trong mười phương đều cầu về Cực 
Lạc. 

2) Because Amitabha Buddha has adorned the 
Western Pure Land with forty-eight lofty 
Vows. These (particularly the 
eipheenh Vow_ of “welcoming and 


VOWS 


escorting”) embrace all sentient beings, from 
Bodhisattvas to common beings full of evil 
transgressions: Do Đức A Di Đà Thế Tôn có 
48 lời thệ rộng lớn trang nghiêm cõi Tịnh Độ, 
nguyện tiếp dẫn từ bậc Bồ Tát, cho đến hàng 
phàm phu nhiều tội ác. 

3) Because sentlent beings in the Saha World 
have great affiniies with Amitabha Buddha 
and the Bodhisattva Avalokitesvara. As proof, 
when Buddhists meet, they usually øreet each 
other with the words “Amitabha Buddha” and 
when faced with accidents or disasters, they 
usually the of 
Avalokitesvara: Do vì chúng sanh ở cõi nầy 
có nhân duyên lớn với Phật A Di Đàvà Bồ 
Tát Quán Thế Âm ở cõi Cực Lạc. Điều minh 
chứng là khi các Phật tử gặp nhau đều chào 
mừng bằng câu “A Di Đà Phật và lúc bị tai 
nạn thường niệm danh hiệu Đức “Quán Thế 
Âm.” 

Three reasons for demonic obstrucfions: Ba 

Lý Do Ma Sự Phát Sanh —According to Most 

Venerable Thích Thiển Tâm ¡in The Thirteen 

Patlarchs of Pureland Buddhism, practicing 

Buddha Recitation also has the element of 


T€CIf© sacred name 


demonIic obstructions, for the three reasons——Theo 

Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Liên Tông 

Thập Tam Tổ, niệm Phật cũng có ma sự vì bởi ba 

nguyên nhân sau đây. 

l) Not having a 
understanding of the Buddha”s teachinss: 
Không thông hiểu vững chắc về giáo lý. 

2) Not encountering a good knowledgeable 
advisor or having virtuous friends: Không gặp 
minh sư hay thiện hữu tri thức. 

3) Not knowing how to practice 
reflection of ones self, or lacking self- 
awareness. This Is the most crucial point 
among the three: Không biết tự xét lấy mình, 
đây là điểm quan yếu nhất trong ba điểm trên 
(see Năm Điểm Phải Biết Tự Xét Lấy Mình 
Của Người Tu Tịnh Độ). 

Three reasons elder Bhikkhus are to be 

blamed: Ba Trường Hợp Đáng Bị Quở Trách 

Của Một Vị Thượng Tọa Tỳ Kheo—“The Elder 

Bhikkhus are to be blamed for three reasons” 

expounded by Venerable Sariputa in the 

Dhammadayada Suta in the Middle Length 


frm foundaton and 


mental 


4976 





Discourses of the Buddha—Này chư hiển giả, các 

Thượng Tọa Tỳ Kheo có ba trường hợp đáng bị 

quở trách —Friends, elder bhikkhus are to be 

blamed for three reasons—Tôn giả Xá Lợi Phất 
thuyết giảng về “Ba Trường Hợp Đáng Bị Quở 

Trách Của Một Vị Thượng Tọa Tỳ Kheo” (Ngài 

Xá Lợi Phất giảng và được Thế Tôn chấp thuận) 

trong kinh Thừa Tự Pháp trong Trung Bộ Kinh: 

l1) The first reason to be blamed for: Trường hợp 
đáng bị quở trách thứ nhất—As disciples of a 
Teacher who lives secluded, they do not train 
in seclusion—Vị Đạo Sư sống viễn ly, các đệ 
tử lại không tùy học viễn ly. 

2) The second reason to be blamed for: Trường 
hợp đáng bị quở trách thứ hai—They do not 
abandon what the Teacher tells them to 
abandon—Những pháp nào vị Đạo Sư dạy 
nên từ bỏ, những pháp ấy họ không từ bỏ. 

3) The third reason to be blamed for: Trường 
hợp đáng bị quở trách thứ ba—They are 
luxurious and careless, leaders 1n backsliding, 
neglectful of seclusion—Những vị nầy sống 
đầy đủ, lười biếng, dẫn đầu về đọa lạc, bỏ rơi 
gánh nặng sống viễn ly. 

Three reasons middle Bhikkhus are to be 

blamed: Ba Trường Hợp Đáng Bị Quở Trách 

Của Một VỊ Trung Tọa Tỳ Kheo—“Three reasons 

middle bhikkhus are to be blamed” expounded by 

Venerable Sariputta in the Dhammadayada Sutta 

1n the Middle Length Discourses of the Buddha—— 

Này chư hiển giả, các Trung Tọa Tỳ Kheo (các vị 

mới thọ Tỳ Kheo) có ba trường hợp đáng bị quở 

trách —Friends, middle bhikkhus are to be blamed 
for three reasons—Tôn giả Xá Lợi Phất đã giảng 
về “Ba Trường Hợp Đáng Bị Quở Trách Của Một 

VỊ Trung Tọa Tỳ Kheo” (các vị mới thọ Tỳ Kheo) 

trong Kinh Thừa Tự Pháp trong Trung Bộ Kinh: 

l1) The first reason to be blamed for: Trường hợp 
đáng bị quở trách thứ nhất —As disciples of 
the Teacher who lives secluded they do not 
train in seclusion—Vị Đạo Sư sống viễn ly, 
các đệ tử lại không tùy học viễn ly. 

2) The second reason to be blamed for: Trường 
hợp đáng bị quở trách thứ hai—They do not 
abandon what the Teacher (tells them to 
abandon—Những pháp nào vị Đạo Sư dạy 
nên từ bỏ, những pháp ấy họ không từ bỏ. 





3) The third reason to be blamed for: Trường 
hợp đáng bị quở trách thứ ba—They are 
luxurious and careless, leaders 1n backsliding. 
Neglectful of seclusion—Họ sống đầy đủ, 
lười biếng, dẫn đầu về đọa lạc, bỏ rơi gánh 
nặng sống viễn ly. 

Three reasons that pracfifioners do not yow 

to have rebirth in the Tushita Heaven: Ba Lý 

Do Hành Giả Niệm Phật Không Nguyện Vãng 

Sanh Về Đâu Suất Thiên —According to Most 

Venerable Thích Thiển Tâm ¡in The Pure Land 

Buddhism in Theory and Practice, there are three 

reasons that practiioners do not vow to have 

rebirth In the Tushita Heaven—Theo Hòa Thượng 

Thích Thiên Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, có 

ba lý do khiến hành giả niệm Phật không nguyện 

vãng sanh về Đâu Suất Thiên. 

1) It is diÑicult to be reborn ¡in the Tushita 
Heaven, as Maitreya Bodhisattva does not 
have the “welcoming and escorting Vow of 
Amitabha Buddha.” Sentient benigs must rely 
solely on their own self-power to achieve 
rebirth there: Khó vãng sanh về Đâu Suất 
Thiên vì Bồ Tát Di Lặc không có nguyện tiếp 
dẫn như Đức Phật A Di Đà, nên chúng sanh 
phải tự nương vào sức của chính mình để 
thành tựu vãng sanh về đây. 

2) Tushia Heaven 1s still part of the World of 
Desire, of which the Shaha World 1s an 
infinitesimal part, not outside of it as 1s the 
Western Pure Land. Thus sentient beings In 
the Tushita subject to 
retrogression: Đâu Suất Thiên vẫn còn là một 
phần của cõi trời Dục Giới nên chúng sanh 
trong cõi nây vẫn còn bị thối chuyển. 

3) Itis difficult to achieve rebirth in the Tushita 
Heaven. It ¡is said that some nine hundred 
years after Sakyamuni Buddha's demise, 

three Indian Patrlarchs 


Heaven remain 


there were who 
cultivated together, Asanga, Vasubandhu, and 
Simhabhadra. These three all had the same 
determination in being born ¡n the Tushita 
Heaven and In desiring to see Maitreya. They 
vow that If one were to die first, and obtain a 
look at Matitreya, he would return and Iinform 
the others. Simhabhadra died, but once he 
had gone he did not return. Later, when 
Vasubandhu was nearing his death, Asanga 


4977 


said to him, “If you see Maitreya, come and 
tell me.” Vasubandhu, but returned only after 
a period of three years. Asanga asked him, 
“Why did ït take you such a long time to 
return?” Vasubandhu said that he had arrived 
there, in the Tushita Heaven, had heard the 
Maitreya Bodhisattva preach but one sermon, 
had circumambulated him... and had come 
back Iimmediately; but days are long there In 
Tushita, and here on earth, three years had 
already elapsed. Asanga asked him again, 
“Where is Simhabhadra now?” Vasubandhu 
repled that because Simhabhadra had 
received such heavenly pleasures, he was 
enjoying the five desires, and so... from that 
time to the present he has never seen 
Maitreya!: Đâu Suất Thiên rất khó vãng 
sanh, như khi xưa 900 năm sau khi Phật nhập 
diệt, ở xứ Thiên Trúc có ba vị Bồ Tát huynh 
đệ với nhau là Vô Trước, Thế Thân và Sư Tử 
Giác, tu môn Nhật Quang Định đồng phát 
nguyện sanh về Đâu Suất nội viện. Ba người 
cùng ước hẹn, ai sanh lên trước phải trở 
xuống báo tin cho hay. Sau đó Sư Tử Giác 
mãn phần trước, trải qua ba năm tuyệt vô âm 
tín. Kế đó Ngài Thế Thân viên tịch rỗi cũng 
bặt tin luôn. Ba năm sau đó vào một buổi 
chiều tối khi Ngài Vô Trước đang ngồi giảng 
kinh, bỗng thấy giữa hư không ánh sáng chói 
lòa, một vị thiên tử áo mão trang nghiêm 
hiện xuống, tự xưng mình là Thế Thân, bảo 
đã được sanh lên Đâu Suất nội viện. Ngài Vô 
Trước hỏi, “Tại sao đến bây giờ mới cho 
hay?” Thế Thân đáp: “Em vừa sanh lên được 
Đức Di Lặc xoa đẳnh thuyết pháp, nghe pháp 
xong đi nhiễu ba vòng rồi xuống đây liễển. 
Bởi thời gian tại Đâu Suất một ngày đêm, ở 
dưới nầy dến bốn trăm năm, nên thành ra làm 
cho anh nhọc lòng chờ đợi.” Vô Trước lại hỏi: 
“Còn Sư Tử Giác ở đâu?” Thế Thân đáp, 
“Trong khi em đi nhiễu, nhìn ra thấy Sư Tử 
Giác lạc vào ngoại viện, đang say mê theo 
thiên nhạc và ngũ dục, nên chẳng bao giờ 
diện kiến được Ngài Di Lặc. ” 
Three reasons why rebirth in the Pure Land 
does not necessarily depend on the weight of 
bad karma: Tam Lý Tâm Duyên Quyết Định— 
According to Masters Chih-I and T”ien-Ju in The 


Pure Land Buddhism, there are three reasons why 
rebirth ¡in the Pure Land does not necessarily 
depend on the weight of bad karma, the amount of 
practice or the duration of cultivation—Theo Trí 
Giả và Thiên Như Đại Sư trong Tịnh Độ Thập 
Nghi Hoặc Vấn Luận, có ba lý do khiến vãng 
sanh Tịnh Độ không tùy thuộc vào ác nghiệp, 
hạnh tu và thời gian tu tập lâu mau. 


]) 


2) 


Because of Mind: Do bởi Tâm—The 
transøressions committed by sentient beings 
sping from deluded, perverse thoupht. 
Recitation of the Buddhaˆs name, on the other 
hand, arises from right thought, that 1s, 
hearing of Amitabha Buddha”s name and true 
virfues. One 1s false and the other 1s true. 
There 1s no possible comparison between 
them! This 1s similar to a house which has 
been boarded up for ten thousand years. If the 
windows are suddenly opened to let the 
sunliepht in, all  darkness Immediately 
dissipates. However, long the period of 
darkness may have been, how can 1t fail to 
disappear? It 1s likewise for sentient beings 
who have committed transøressions for many 
eons but achieve rebirth at the time of death 
throuph ten pure recifations—Là loài hữu tình 
khi tạo tội đều từ nơi vọng niệm điên đảo mà 
sanh, còn lúc niệm Phật lại từ nơi nghe danh 
hiệu công đức chân thật của Phật A Di Đà 
mà khởi; một bên hư một bên thật đâu thể 
sánh nhau! Ví như một gian thạch thất đóng 
kín để tối muôn năm, nếu được người mở ra 
cho ánh sáng mặt trời soi vào, sự tối ấy liền 
mất; đâu phải vì do tối tăm đã lâu mà không 
làm được sáng ư? Người tạo ra tội nhiều kiếp, 
khi lâm chung với tâm thành tựu mười niệm 
vãng sanh cũng lại như vậy. 

Because of Conditions: Do bởi Duyên— 
Transpressions ørow out of dark, Inverted 
thoughts, combined with 1llusory 
cicumsfances and environmen(s. Buddha 
Recifaton, on the conftrary, arises from 
hearing of Amitabha Buddha”s name and pure 
virtues, combined with the aspiration for 
enlightenment. One 1s false and the other 1s 
true. There 1s no possible comparison 
between them! This Is analogous to a person 
struck by a poisoned arrow. The arrow has 


3) 


4978 


penetrated deep ¡inside his body and the 
polson 1s strong, deeply wounding his flesh 
and bones. Still, If at that moment he hears 
the “celestial drum,” the arrow will shoot out 
of his flesh by itself and the poison wIll be 
neutralized. The arrow has not penetrate so 
deep nor 1s the poison so strong that he cannot 
recover† It 1s likewise for sentient beings who 
have committed transgressions for many eons 
but achieve rebirth at the time of death 
throuph ten pure recitations—Là loài hữu tình 
khi tạo tội đều từ nơi vọng niệm tối tăm điên 
đảo, duyên theo cảnh giới hư huyễn mà sanh; 
lúc niệm Phật từ nơi nghe danh hiệu công đức 
chân thật thanh tịnh của Phật A Di Đà duyên 
theo Bồ Để tâm mà khởi. Như thế, một bên 
chân một bên ngụy, đâu thể sánh nhau! Ví 
như có người bị trúng tên độc, tên ghim sâu 
sức độc mạnh, xương thịt nhiễm trọng thương, 
nếu được nghe tiếng trống thần dược, thì tên 
tự bắn ra, độc tiêu tan hết; đâu phải vì do tên 
sâu độc nặng mà không được an lành ư? 
Người tạo tội nhiều kiếp, khi lâm chung có 
duyên thành tựu mười niệm mà được vãng 
sanh cũng lại như vậy. 

Because of Certainty of Salvation: Do Bởi 
Quyết _ Định—When beings 
committed transgressions, they do so either 


senfient 


from the “intervening mental state” or the 
“post menfal state.` These two mental states 
do not apply, however, at the time of death: 
there 1s only one extremely powerful, utterly 
intense thought of recifation, leting go of 
everything before dying. Therefore, rebirth 1s 
achieved. This is analogous to a very large, 
strong cable which even thousands of people 
cannot break. Yet, a chỉd wielding a 
“celestial sword” can cut It in a several pieces 
without difficulty. It is also similar to a huge 
ple of wood, accumulated for thousands of 
years, which, when set on fire by a small 
flame, 1s completely consumed within a short 
time. The same 1s true of someone who has 
practiced the Ten Virtues throughout his life, 
seeking rebirth in the Heavens. If, at the time 
of death, he develops an intense perverse 
thoupht, he 
Iinstead, into the Avici or Never-Ending Hell. 


willÐ immediately descend, 


Although bad karma 1s Intrinsically false and 
1llusory, the overpowering strength of Mind 
and thought can still upset a lifetime of good 
karma and cause the Individual to descend 
onfo the evil paths. How, then, can Buddha 
Recitation, which 1s true, wholesome karma, 
øenerated Intensely at the time of death, fail 
to upset his bad karma, even though that 
karma may have been accumulated from time 
Iimmemorial? Therefore, someone who has 
committed transgressions for many eons, but, 
at the time of death accomplishes ten 
recitatons with a totally earnest Mind, will 
certainly be reborn In the Pure Land. Not to 
achieve rebirth under such circumstances 
would indeed be inconceivable!—Là loài hữu 
tình khi tạo tội đều từ nơi gián tâm hoặc hậu 
tâm; lúc lâm chung niệm Phật lại không có 
hai tâm đó, mà từ nơi một niệm mãnh liệt trì 
danh rồi xả mạng, nên được siêu thoát. Ví 
như sợi dây cực to, cả ngàn người bứt không 
đứt, nếu có đứa bé cầm gươm Thái A mà 
chém, dây liền đứt đoạn. Lại như đống củi rất 
lớn chứa góp từ cả ngàn năm, nếu có người 
dùng một đốm lửa mà đốt, củi liền cháy hết. 
Và như có người trong đời tu mười nghiệp 
lành, ưng được sanh về cõi trời, nhưng khi 
lâm chung kẻ ấy khởi một niệm tà kiến mạnh 
mẽ, liền bị đọa vào A Tỳ địa ngục. Nghiệp ác 
vẫn hư vọng, mà do bởi tâm niệm quyết liệt, 
còn có thể lấn lướt nghiệp lành một đời, 
khiến cho chúng sanh bị đọa vào ác đạo; 
huống chi sự niệm Phật là nghiệp lành chân 
thật, có người khi lâm chung, dùng tâm mãnh 
liệt trì danh, lại không thể lấn áp ác nghiệp từ 
vô thỉ ư? Cho nên người tạo tội nhiều kiếp, 
khi lâm chung tâm mãnh liệt thành tựu mười 
niệm mà không được vãng sanh, quyết không 
có lý do đó! 
Three reasons for reciing Amitabha 
Buddha: Ba Lý Do Hành Giả Niệm Phật 
Nguyện Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc— 
According to Most Venerable Thích Thiền Tâm in 
the Treatise on the Ten Doubfs, question number 
13, Buddhas 
directions. All ripht-minded sentient beings can 
approach and study with them, not necessarily 
Amitabha buddha alone. However, there are three 


there are countless in the ten 


4979 


reasons for reciting Amitabha Buddha—Theo Hòa 
Thượng Thích Thiển Tâm trong Tịnh Độ Thập 
Nghi Hoặc Vấn Luận, câu hỏi số 13, trong mười 
phương có vô số chư Phật, những chúng sanh hữu 
tâm đều có thể thân cận, chứ không riêng gì Đức 
Phật A Di Đà. Tuy nhiên, có ba lý do mà người tu 
nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc: 


Ù 


2) 


Because according to the Longer Amitabha 
Sutra or the Infinite Life Sutra, in his previous 
lifetimes, Amitabha Buddha has made forty- 
eipht profound, all-encompassing vows. The 
general best 
exemplified In the eighteenth and eleventh 
vows: Vì theo Kinh Vô Lượng Thọ thì trong 
nhiều kiếp tu nhân về trước, Đức Phật A Di 
Đà đã phát bốn mươi tám lời thệ nguyện rộng 
sâu. Tiêu biểu cho những lời nguyện nây là 
lời nguyện thứ I8 và II—See Forty-eight 
vows of Amitabha (11) and (18). 

According to the founder of the T”ien-T”ai 
School, the Patriarch Chih-I, the reason why 
we should beg to be reborn In the Western 
Bliss 1s that sentient beings In this world have 
øreat affinities (causes and conditions) with 
Amitabha Buddha. When Sakyamuni Buddha 
was still alive, a ereat many sentient beIngs, 
listenng to His compassionate teaching, 
direced ther Minds toward Amitabha 
Buddha. Since Sakyamuni Buddha entered 
Nrrvana, many Buddhists, whether clergy or 
layman, man or woman, rich or DOOr, UppeT OT 
lower class, familiar with the Dharma or not, 
have recited the name of Amitabha Buddha. 
In the Longer Amitabha Sutra, Sakyamuni 
Buddha stated: “”The the days to come, the 
paths of the sutras will come to extinction. I, 
with compassion and mercy, will purposely 
make this sutra survive for a hundred years. 
Anybody who encounters this sutra wIll, 
according to his wish, surely aftain 
enliphtenment.` The Buddha added further, 
“After this sufra Is no longer existence, the 
Buddha Dharma will entirely disappear from 
the world. Only the words Amitabha-Buddha 
wIll remain to rescue sentient beings. Those 
who disbelieve this and vilify the Buddhaˆs 
words will sink Into the hells and endure all 


tenor of these vows Is 


3935. 


kinds of suffering.'”: Theo Tổ của tông Thiên 


3) 


Thai là ngài Trí Giả, nên niệm Phật cầu vãng 
sanh về Tây Phương Cực Lạc vì chúng sanh 
nơi cõi Ta Bà có nhân duyên với Đức Phật A 
Di Đà. Khi Đức Thế Tôn còn tại thế, rất 
nhiều chúng sanh nghe lời từ huấn của Ngài 
mà quy hướng về Đức Phật A Di Đà. Từ khi 
Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn về sau nầy, 
không luận Tăng tục, nam nữ, giàu nghèo, 
sang hèn, kẻ đã nghe Chánh Pháp hay chưa 
biết gì về Phật giáo vẫn thường xưng niệm 
danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Trong Kinh Vô 
Lượng Thọ, Đức Thế Tôn đã bảo: “ “Trong 
đời tương lai, khi tam tạng giáo điển đã diệt 
hết, ta dùng nguyện lực từ bi, duy lưu kinh 
nầy trụ thế một trăm năm. Những chúng sanh 
nào có duyên được gặp, tùy ý mong cầu thẩy 
đều đắc độ.' Đức Phật lại nói tiếp, “Sau khi 
kinh nầy diệt rồi, Phật pháp hoàn toàn mất 
hẳn trong đời, chỉ còn lưu truyền lại bốn chữ 
A Di Đà Phật để cứu độ chúng sanh; kẻ nào 
không tin mà hủy báng, sẽ bị đọa vào địa 
ngục, chịu đủ các sự khổ.” 

Because the teachings of Sakyamuni Buddha 
1n the saha World those of Amitabha Buddha 
1n the West are In(errelated. Ancients have 
said: “Sakyamuni Buddha manifests himself 
in the Iimpure world and subdues sentient 
beings through such condiions as filth, 
sufering, Impermanence and obstacles, 
creating In them a sense of abhorrence so that 
they wil follow the ripht path. Amitabha 
Buddha, on the other hand, manifests himself 
1n the Pure Land, gathers sentient beings In 
throuph such conditions as purity, happiness, 
permanence and non-retrogøressions, creafing 
1n them the desire to refurn to the source of 
truth. In this way, the two Buddhas employ 
the dual method of “subduing” and “gathering” 
in to propagate the correct Dharma. TheIr 
acfivitles of teaching and transformation are 
thus related. Moreover, while preaching the 
Three Vehicles, Sakyamuni Buddha specially 
added the Pure Land method, so that, through 
the help of Amitabha Buddha, those sentient 
beings who were still left out could be 
rescued. Therefore, in Mahayana Sutras, 
Sakyamun Buddha compassionately 
recommended and consfantly extolled rebirth 


4980 


in the Pure Land.”: Bởi vì giáo thuyết của 
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong cõi Ta Bà 
và giáo thuyết của Đức Phật A Di Đà nơi Tây 
Phương Cực Lạc quan hệ với nhau. Cổ đức 
bảo: “Đức Phật Thích Ca thị hiện nơi cõi uế, 
đem các duyên nhơ ác, khổ não, vô thường, 
chướng nạn mà chiết phục chúng sanh, khiến 
cho họ sanh lòng nhàm chấn mà tu theo 
Chánh Đạo. Đức Phật A Di Đà thì hiện thân 
nơi cõi Tịnh, dùng các duyên trong sạch, an 
vui, lâu dài, không thối chuyển mà nhiếp hóa 
loài hữu tình, khiến họ khởi tâm ưa mến mà 
trở lại nguồn chân. Hai vị Phật đã dùng hai 
môn “Chiết và “Nhiếp” làm cho giáo pháp 
lưu hành, nên sự hóa độ có liên quan với 
nhau. Lại Đức Phật Thích Ca ngoài sự chỉ 
dạy ba thừa để giáo hóa chúng sanh, đặc biệt 
nói thêm môn niệm Phật để nhờ Đức A Di 
Đà tiếp dẫn những kẻ còn chưa được độ. Vì 
thế trong các kinh Đại Thừa, Đức Thế Tôn đã 
ân cần dặn bảo, luôn luôn khen ngợi và 
khuyến khích sự vãng sanh.” 

Three recompenses: Tam Báo. 

l) Immediate result—Hiện báo: Recompeses in 
the present life for deeds done now, or result 
that happens ¡n this present life—Quả báo 
ngay trong kiếp hiện tại, hay quả báo của 
những hành động, lành hay dữ, ngay trong đời 
nầy. 

2) Future result—Sinh báo: Recompenses In the 
next rebirth for deeds now done, or future 
result which will happen ¡n the next life— 
Hành động bây giờ mà đến đời sau mới chịu 
quả báo. 

3) Deffered resul Hậu báo:Recompenses in 
subsequent lives, or result that is deffered for 
some time to come— Hậu báo là quả báo về 
lâu xa sau nầy mới gặt. 

Three refined conceptions: Tam Tế—Ba thứ 

vi tế—§ee Three subtle conceptions. 

Three Refuges: Three fold refuges—Tam Quy 

Y—See Take refuge In the Triple Gem. 

I) To the Buddha I go for refuge (the IŸ!/⁄2XP 
/3*” time) Đệ tử xin quy y Phật. 

2) To the Dharma I go for refuge (the I 
/3*° time) Đệ tử xin quy y Pháp. 

3) To the Sangha [ go for refuge (the I 
time) Đệ tử xin quy y Tăng. 


ST /2\P 


STr2ND /3 RD 


Three refuges and five precepts: Tam Quy 
Ngũ Giới—See Take refuge In the Triple Gem. 
Three regulafion øgarmenfs: Tricivara (skÐ-- 
Three relations of a man”s duty taught in 
Confucian theory: Tam Cương—Ba bổn phận 
của con người được Khổng Tử dạy trong Tứ thư. 
1) King and subject: Quân thần. 
2) Father and son: Phụ tử. 
3) Husband and wife: Phu phụ. 
Three  religions: Giáo —Buddhism, 
Confuclansm and Taolsm—Tam giáo Phật, 
Khổng, Lão. 
Three remainders after death: Three mores— 
Tam Dư—The three affer death remainders, or 
contnued mortal experilences, of sravakas and 
pratyeka-buddha, who mistakenly think they are 
going to final nirvana (Vô dư Niết bàn), but will 
sữill find the following three remainders—Ba thứ 
còn thừa lại khiến chúng sanh tiếp tục luân hồi. 

1) Further passion and illusion: Phiển não dư. 

2) Further karma: Nghiệp dư. 

3) Continued rebith, in realms beyond the 
trailoka (tam giới): Quả dư. 

Threec  results: 

Tecompenses. 

Three rewards of a true disciple: Tam Kiên— 

See Three certaIn things for any true disciple. 

Three roofs: Tam căn. 

1) Three evil roots—Tam Đất thiện căn: They 
usually refer desire, hate, and stupidity— 
Thường chỉ tham, sân, sỉ (Tam Độc). 

2) Three good roots: Tam Thiện Căn. 

3) Three grades of faultessness: Tam Vô Lậu 
Căn —See Three roots for the passionless life. 

Three roofs for the passionless life: Tam Vô 

Lậu Căn——Three roots for the passionless life and 


Tam 


Tam Báo —See Three 


final escape from transmisration (Ño evil deeds, 
no evil words, no evil thoughts). 

Three root precep(s: Ba Thân Thanh Tịnh— 
Thee bodles of pure precepts—Three 
comprehensive precepts or three kinds of pure 
precepts. In Mahayana, three groups of precepfs 
which form the basis of all Bodhisattva practlce— 
Tam thân thanh tịnh. Theo Đại Thừa, đây là ba 
nhóm giới căn bản của một vị Bồ Tát: 

1) Do not do what is evil: Không làm các điều 

ác. 


4981 


2) Do what1s good: Làm các hạnh lành. 

3) Be of benefit to all sentient beings: Luôn làm 
lợi lạc cho chúng sanh. 

Three rsỉ: Tam Tiên—See Two devas and the 

three rsi. 

Three sages or holy ones: Tam Thánh. 

(@) The three divinities in the Flower Ornament 
world—Tam Thánh Hoa Nghiêm—Ba vị 
Thánh trong thế giới Hoa Nghiêm: 

1) Vairocana in the center: Phật Tỳ Lô Giá Na ở 
giữa. 

2) Manjusri on the left: Văn Thù bên trái. 

3) Samantabhadra on the right: Phổ Hiển bên 

phải. 

The three divinities in the Flower Ornament 

Scriptures: Thích Ca Tam Thánh—Ba vị 

Thánh được nói đến trong kinh Hoa Nghiêm. 

1) Sakyamuni Buddha in the center: Phật Thích 
Ca Mâu Ni ở giữa. 

2) Same asin (D) (2). 

3) Same as ¡in () (3). 

(II The three Pure Land divinities in the Pure 
Land Sect. These three divinities are believed 
to welcome the departed Into the Pure Land. 
In some rare Instances, Ksitigarbha 
Bodhisattva takes the place of 
Mahasthamaprapta—Tam Thánh DI Đà —Ba 
vị Thánh trong cõi Tịnh Độ của Đức Phật A 
Di Đà. Người ta tin rằng ba vị Thánh nầy là 
những vị đạo sư tiếp dẫn linh hồn của người 
quá vãng. Trong một vài trường hợp hiếm 
hoi, ta thấy ngài Địa Tạng được thay vào chỗ 
của ngài Đại Thế Chí Bồ Tát: 

1) Amitabha ¡in the center: A Di Đà ở giữa. 

2) Avalokitesvara (Kuan Yin) on the left: Quan 
Âm bên trái. 

3) Mahasthama-prapta on the right: Đại Thế Chí 


qI) 


bên phải. 

V)The three divmities, according to the 
BhaIsaJjya-guru-vaidurya-prabhasa Sutra— 
Tam Thánh Dược Sư: 

1) Bhaisajya-guru-vaidyrya-Buddha ¡in the 


centre: Phật Dược Sư ở giữa. 

2) Surya-prabhasana on the left: Nhật Quang Bồ 
Tát bên trái. 

3) Candra-prabhasana on 
Quang Bồ Tát bên phải. 

Three Sakyamuni”s teachings: Tam giáo. 


the ripht Nguyệt 


l) The Tripftaka doctrine (the orthodox of 
Hinayana): Tạng giáo hay Tam tạng giáo— 
See Tripitaka school, and Five periods and 
eight teachings of the T”1Ien-T”aI. 

2) The ¡intermediate, or ¡interrelated doctrine 
(Hinayana-cum-Mahayana): Thông giáo— 
The second stage 1n the Tien-l”ai four 
periods od teaching, which held the doctrine 
of “Void,” but had not arrived at the doctrine 
of the “Mean.”—Giai đoạn thứ hai trong 
Thiên Thai Hóa Pháp Tứ Giáo, cho rằng vạn 
hữu là “Không,” nhưng chưa đạt được lý 
“Trung Đạo”—See Four periods of teaching. 

3) The differentiated or separated doctrine 
(Early Mahayana as a cult or development, as 
disinct from Hinayana): Biệt giáo—The 
different teaching of the Avatamsaka sect and 
Lotus sect is founded on One Vehicle, the 
Buddha Vehicle. The Lotus school asserfs 
that the Three Vehicles are really the One 
Vehicle, the Hua-Yen school that the One 
Vehicle differs from the Three Vehicles; 
hence the Lotus school 1s called the Unitary, 
while the Hua-Yen the 
Differentiating school—Biệt giáo của trường 
phái Hoa Nghiêm và Liên Hoa dựa vào Nhất 
thừa hay Phật thừa. Liên Hoa Tông quyết 
đoán rằng Tam Thừa kỳ thật chỉ là Nhất 
Thừa, trong khi Hoa Nghiêm Tông lại cho 
rằng Nhất Thừa khác với Tam Thừa, vì thế 
Liên Hoa Tông được gọi là “Đồng Giáo Nhất 
Thừa,” trong khi đó thì Tông Hoa Nghiêm 
được gọi là Biệt Giáo Nhất Thừa. 

Three salutations at each drawing of the 

Buddha?s image: Nhất Bút Tam Lễ—Three 

salufations at each drawing or painting of a picfure 

of the Buddha—Mỗi nét họa hình của Thế Tôn, lễ 
lạy ba lần. 

Three salutaftions at each carving of the 

Buddha?s statue: Nhất Đao Tam Lễ-—In carving 

an statue (image) of Buddha, at each cut thrice to 

pay homage to the Triratna—Mỗi một nhát dao 
chạm trổ hình tượng Phật đều phải lễ bái Tam 

Bảo. 

Three samadhis: The samadhi on the three 

subJects—Tam Tam Muội. 


school 1s 


4982 


l) To empty the mind of the ideas of me and 
mine and suffering, which are unreal: Không 
tam muội—Thẩm định về lẽ không. 

2) To get rid of the Idea of form, or externals: 
Vô tướng tam muội—Thẩm định về lẽ không 
có tướng. 

3) To get rid of all wish or desire: Nguyện tam 
muội—Thẩm định về lẽ không nguyện cầu. 

Three samadhis on the relationship of the 

noumenal and phenomenal: Tam Muội Pháp 

Giới—Ba phương pháp thiển quán về sự liên hệ 

giữa lý và sự trong Kinh Hoa Nghiêm—Three 

meditations, on the relationship of the noumenal 
and phenomenal in the Flower (Ornament 

Scripture (Kinh Hoa Nghiêm). 

l) The universe as law or mind that things or 
phenomena are of the same Buddha-nature, 
or the Absolute: Lý pháp giới. 

2) The Buddha-natuire and the thing, or the 
Absolute and phenomena are not mutually 
exclusive: Lý Sự pháp giới. 

3) Phenomena are not mutually exclusive, but In 
a common harmony as parfs of the whole: Sự 
sự vô ngại pháp giới. 

Three samadhis on the three subjecfs: Tam 

Tam Muội—See Three samadhis. 

Three-Sastra Sect: Tam Luận Tông—The 

Three-Sastra Sect, based on the Madhyamika- 

Sastra—Giáo thuyết Tam Luận Tông dựa theo 

Tam Luận—See S1x schools in China. 

Three seasons of an Indian year: Thiên Trúc 

Tam Thời. 

1) The hot season: Grisma (skÐ—Nhiệt Thì — 
From first month sixteenth day, to fifth month, 
fifteenth—Mùa nóng từ 16 tháng giêng đến 
15 tháng năm. 

2) The rainy season: Varsakala (skt)—Vũ Thì — 
From fifth month, sixteenth, to ninth month, 
fifteenth—Mùa mưa từ 16 tháng năm đến 15 
tháng chín. 

3) The cold season: Hemanta (skt)—Hàn Thì — 
From ninth month sixteenth, to first month 
fifteenth—Mùa lạnh từ 16 tháng chín đến 15 
tháng giêng. 

Three sects of the Hinayana school: Tiểu 

Thừa Tam Tông Three of the eiphteen 

Hinayana schools were transported to China—Ba 


trong số 18 tông phái Tiểu Thừa đã được truyền 

đến Trung quốc. 

1) Kosa: Abhidharma (skt)—Câu Xá Tông. 

2) Satya-siddhi: Thành Thật Tông. 

3) Vinaya school or the school of Harivaman: 
Luật Tông. 

Three self-moderations: Tam Tự Điều —See 

Eight Noble Paths. 

1) Self-discipline or keeping of precepts with— 
Tự trì (giới): 

a)  Right speech: Chánh ngữ. 

b)_ Right action: Chánh nghiệp. 

c)  Right livelihood: Chánh mạng. 

2) Self-puriicaton or pracice of meditaton 
with— Tự tịnh: 

a)  Right mindfulness: Chánh niệm. 

b) Right meditation or samadhi: Chánh định. 

3) Self-control or wisdom with —Tự chế: 

a)_ Right view: Chánh kiến. 

b)  Rightthinking: Chánh tư duy. 

c)_ Right effort: Chánh tinh tấn. 

Three selves: Tam Tự. 

(D 

1) Self-control: Tự chế. 

2) Self-purification: Tự tịnh. 

3) Self-development in the religious life and in 
wisdom: Tự độ. 

qD 

1) Substance: Tự thể. 

2) Form: Tự tánh. 

3) Function: Tự dụng. 

Three sets of commandmentfs: Tam giới 

luật—Ba loại giới luật. 

1) The ten commandments for the novice: Sa di 
giớ—Mười giới Sa DI. 

2) The eipht commandments for the devout 
Buddhist at home: Bát quan trai giới. 

3) The five commandments for the ordinary 
laity: Ngũ giới —Năm giới cho Phật tử tại gia. 

Three shinings of the sun compared to the 

Buddha?s teaching: Tam Chiếu —The Buddha's 

teachings compare to the three shinings of the 

sun; the sun first shining on the hill-tops, then the 

valleys and plains. The Buddha first preached 

(mh Hoa Nghiêm) 

transforming his chief disciples 1nto bodhisattvas; 

second he preached Hinayana sutras to sravaskas 


Avatamsaka  sutra 


4983 


and Pratyeka-buddhas In the Limbini garden; third 
he preached Vaipulya (Phương Đẳng) and 
Nirvana for all the living—So sánh giáo pháp nhà 
Phật với ba ánh chiếu của mặt trời; một là ánh 
mặt trời trên đỉnh đồi, sau đó là ánh chiếu trong 
thung lũng và cuối cùng là ánh chiếu trên vùng 
đồng bằng. Đức Phật thuyết giảng Hoa nghiêm để 
chuyển hóa các đệ tử thành Bồ tát; sau đó Ngài 
giảng Tiểu thừa cho hàng Thanh văn Duyên giác 
trong vườn Lâm Tỳ Ni, và sau cùng Ngài thuyết 
giảng Phương Đẳng và Niết Bàn cho chúng sanh 
mọi loài. 

Three siøns: Tam Ấn—Three signs (usually in 

Hinayana sutras)—Thường tìm thấy trong kinh 

điển Tiểu Thừa. 

l)  Non-permanence: 
Impermanence. 

2) Non-personality: Vô ngã —See No-self. 

3)_ Nirvana: Niết bàn—See Nirvana. 

Three sins of the body: Thân tam—Ba tội nơi 

thân—See Seven sins, and Ten branches of evils. 

Three sins of the miỉnd: Ý Tam—See Ten 

branches of evIls. 

Three skills: Tam Thiện Xảo (Sangiti Sutta in 

the Long Discourses—Kinh Phúng Tụng trong 

Trường Bộ Kinh)—See Three dharmas (XLVH). 

l1) Skils in going forward: Aya-kosallam (p)— 
Tăng ích thiện xảo. 

2) Skills in going down: Apaya-kosallam (p)— 
Tổn ích thiện xảo. 

3) Skils in means to progress: Upaya-kosallam 
(p)—Phương tiện thiện xảo. 

Three smallest thỉngs: Tam cự thiểu hay ba cái 

nhỏ nhất. 

l) An atom—Nguyên tử: An atom ¡is the 
smallest particle of matter—Nguyên tử như 
một đơn vị nhỏ nhất của vật chất. 

2) A letter—Mấẫu tự: A letter ¡is the shortest 
possible name—Mẫu tự là cái tên khả dĩ 
ngắn nhất. 

3) A ksana—Sát Na: A ksana 1s the shortest 
period of time—Sát na là một khoảng thời 
gian ngắn nhất. 

a) The shortest period or measure of time, a 
momeIt, an Instant; in contrast with kalpa, the 
longest period of time: Khoảnh khắc của một 





Vô thường —See 


khoảng thời gian rất ngắn, đối lại với kiếp là 
một khoảng thời gian dài. 

b) Sixty-five (some says 60) ksanas are said to 
pass the clicking of the fingers: 65 (có chỗ nói 
60) sát na tương đương với một cái khảy 
móng tay. 

c©) 90 ksanas are equal to a thought: 90 sát na 
được coi như một niệm. 

d) A ksana ¡is equal to one sevenfy-fifth of a 
second, or 4,500 ksanas are equal to a minute: 
Một sát na tương đương với một phần bẩy 
mươi lăm giây, hay 4.500 sát na tương đương 
với một phút. 

Three sorfs: Three categories, 

kinds—Tam chủng (ba loại). 

Three souls and nỉne spirifs: Ba Hồn Chín 

Vía. 

Three sourees of cultivation: Tam Quỹ. 

1) Compassion píy Từ Bi—See 
Compassion. 

2) Patience: Nhẫn Nhục—See Patience. 

3) The emptiness or unreality of all things: Pháp 
Không—Everything 1s being dependent on 
something else and having no individual 
exiIstence apart from other things; hence the 
1llusory natuire of all thngs as being 
composed of elements and not possessing 
realityTánh không hay sự không thật của 
chư pháp. Mọi vật đều tùy thuộc lẫn nhau, 
chứ không có cá nhân hiện hữu, tách rời khỏi 
vật khác. 

Three sources of felicity: Tam Phước—Tam 

Phúc —See Three fields of blessing. 

Three sources of all passions and delusions: 

Tam Độc—Tam Cấu hay Tam Chướng—See 

Three Poisons. 

Three sources of the rise of the passions or 

ïllusions: Tam Chủng Sinh Ái Dục—See Three 

causes of the rise of the passions or 1llusions. 


clÏasses, Or 


and 


Threec sovereign powers 

others: Tam Luân Hóa Đạo. 

I) Supernatural transformation (thân: physical): 
Thần biến—Do thân nghiệp của Đức Phật 
hiện đủ loại thần biến, khiến chúng sanh khởi 
chánh tín. 

2) Memory or knowledge of all the thoughts of 
all beings (ý: mental): Ký tâm— Dùng ý 


for converting 


4984 


nghiệp của Đức Phật phân biệt được tâm 
hành sai biệt của kẻ khác (thức biệt tha tâm). 

3) Teaching and warninng: Giáo giớ—Dùng 
khẩu nghiệp của Đức Phật để răn dạy chúng 
sanh khiến họ tu hành. 

Three special months of abstinence: Tam 
Nguyệt-The three speclal months of 
abstinence and care for lay Buddhists, the first, 
fiíth, and ninth months—Ba tháng ăn chay đặc 
biệt của Phật tử tại gia, tháng giêng, tháng năm 
và tháng chín (trong ba tháng nầy Phật tử nên trì 
trai giữ giới, giữ gìn lời ăn tiếng nói, cũng như 
hành vi cử chỉ, tránh làm việc ác, nên làm việc 
thiện, và luôn giữ cho tâm ý thanh sạch). 

Three special qualifies (characteristics) of 

the lotus: Ba Phẩm Chất Đặc Biệt Của Hoa Sen. 

l) The petals are made to bear the fruit, in the 
same manner with expedient teachings are 
expounded ¡1n order to reveal the true 
teaching: Cánh hoa mang gương sen (trái) 
giống như pháp phương tiện được giảng giải 
để hiển bày chân lý. 

2) When the lotus flower opens, the fruit is seen 
therein, in the same manner we find the true 
teaching latent in the expedient teachings: 
Khi hoa sen nở, thì gương sen cũng hiện ra 
ngay bên trong, như chân giáo ẩn tàng trong 
giáo pháp phương tiện. 

3) When the fruit 1s ripened, at the same time 
the flower also falls. In the same mamner, 
when the true teaching is established, the 
expedient teachings are no longer nec©sSary: 
Khi gương sen (trái) khô thì cũng là lúc bông 
rụng, ý nói khi chân giáo đã được thiết lập thì 
pháp phương tiện không còn cần thiết nữa. 

Three species of existence: Tam chủng hiện 

hữu—SeeThree kinds of existence. 

Three stages of karma: Tam Thời Nghiệp. 

1) Past karma is the cause for some results 
(effects) reaped In the present life: Nghiệp 
quá khứ tích tụ quả hiện tại. 

2) Present karma 1s the cause for some results 
(effects) reaped in the present life (present 
deeds and their consequences 1n this life): 
Nghiệp hiện tại tích tụ quả hiện tại. 

3) Present karma (deed) 1s the cause for some 
or all results reaped in the next or future 


Trai 


lives. Present deeds and their next life 
Consequences (present deeds 
consequences after next life): Nghiệp hiện tại 
tích tụ quả vị lai. 

Three stains: Tam Cấu Nhiễm—Tam Uế——They 
are so called because they are themselves dirty 
like oil, black, and mud, and because they dirty 
other things—Tự tánh chúng uế nhiễm như dầu, 
lọ, bùn, mà chúng còn vấy bẩn các vật khác, nên 
gọi là cấu uế. 

1) Grecd: Tham. 

2) Hatred: Sân. 

3) Delusion: S1. 

Threc states of consciousness: Tam Thức— 

See Three kinds of perception. 

Three sfates of faith: Tam tín—These three 

sfates of faith are for Buddhist worshippers—Tam 

tín cho Phật tử. 

l1) You must have a faith In an impure body: Bạn 
phải tin ở thân bất tịnh. 

2) You must have a faith in a no-self: Bạn phải 
tin ở vô ngã. 

3) You must have a faith in no permanence: Bạn 
phải tin ở vô thường. 

Three sfafes of mỉnd or consciousness: Tam 

Thức —See Three kinds of perception. 

Three states of mortal existenee: Ba loại hiện 

hữu—Three sfates of mortal existence In the 

trailikya. 

(A) 

l) Qualiles (good, bad, 
Tướng trì hữu. 

2) Phenomenal things: Giả Danh Hữu —One of 
the three kinds of existence, things which 
exist only In name, Ie. all things are 
combinafions things 
empirically named—Một trong tam hữu, mọi 
vật hiện hữu nhờ sự phối hợp của các vật 
khác và chỉ là gọi tên theo lối kinh nghiệm 
(như bốn thứ sắc, thinh, hương, vị, xúc, nhân 
duyên hòa hợp với nhau để thành một cái gì 
đó trong một thời gian hữu hạn rồi tan hoại, 
chẳng hạn như sữa bò, kỳ thật là do bốn thứ 
ấy duyên hợp mà thành, chứ không bao giờ 
có cái tự thể của sữa). 


and 


length, shortness): 


of other and are 


3) The noumenal or Imaginary, understood as 
facts and not as 1llusions: Pháp Hữu —The 


(B 


` 


l) 


2) 


3) 


(C) 
5 


2) 


3) 


4985 


false view of Himmayana that things, or 
elements of which they are made, are real— 
Tà kiến Tiểu Thừa cho rằng vạn hữu, hay 
những yếu tố tạo thành vạn hữu là có thật. 
According to The Connected Discourses of 
the Buddha, Chapter Esanavaggo (Searches), 
there are three kinds of existence—Theo 
Tương Ưng Bộ Kinh, Phẩm Tầm Cầu, có ba 
loại hữu: 

ExIstence 1n the realm of desire: Sense- 
sphere existence—Dục Hữu—Hiện hữu dục 
giới. 

Existence In the realm of form: Form-sphere 
existence—§Sắc Hữu—Hiện hữu sắc giới. 
ExIstence the realm of formlessness 
(immaterial realm): Formless-sphere 
existence—Vô Sắc Hữu—Hiện hữu hay quả 
báo thực tại của vô sắc giới. 


in 


Present existence or the present body and 
mind: Hiện hữu—Bổn Hữu. 

The intermediate state of existence: Anfara- 
bhava (skt—Trung hữu—Thân tâm sau khi 
chết. 

ExIstence In the future state: Đương hữu— 
Thân tâm đời sau. 


Three states of sensation: Tam Thọ. 


q) 
Ù 
2) 
3) 
qI) 


l) 
2) 


3) 


Painful: Suffering——Khổ. 

Pleasurable: Happy——]oyful—Lạc. 

Freedom from both suffering and joyfull: Xả. 
According to The Connected Discourses of 
the Buddha, Chapter Esanavaggo (Searches), 
there are three feelings— Theo Tương Ưng 
Bộ Kinh, Phẩm Tầm Cầu, có ba loại Khổ: 


Suffering: PainfulẴ—Painful feeling—Khổ 
Thọ. 
Happy: Pleasurable—]oyful—Pleasant 


feelinge—Lạc Thọ. 

Neither painful-nor-pleasant feeling: The 
sta€ Of experlencing neiher pain nor 
pleasure—Trung tính—Phi Khổ Phi Lạc 
Thọ—Vô khổ vô lạc. 


Three sfates of vedana (sensations): Tam 
Thọ—See Three states of sensaftions. 
Three sfeps one bow: Tam bộ nhứt bái. 


Three store houses: Tripitaka (skt—Sanzo 


(Jap)—Three 


Baskets—Tam Tạng—See 


Tripitaka. 
Three studies: Tam Học. 


() 


qI) 


An overview of “Three studies”—Tổng quan 
về “Tam học: The path of liberation ineludes 
Virtue, Concentration, and Wisdom, which 
are referred fo In the discourses as the 
“[hreefold Trainng” (Tividha-sikkha) and 
none of them 1s an end in 1(self; each Is a 
means fo an end. One can not function 
independently of the others. As In the case of 
a tripod which falls to the ground If a single 
leg øgIves away, so here one can not function 
without the support of the others. These three 
go fogether supporting each other. Virtue or 
regulated behavior strengthens meditatlon 
and meditaton In turn promotes W¡isdom. 
Wisdom helps one to get rid of the clouded 
View of thinøs, to see life as 1t really 1s, that 1S 
to see life and all things pertaining to life as 
arising and passing away—Đạo lộ giải thoát 
gồm Giới, Định và Tuệ, thường được trong 
Kinh điển như là Tam Học (Tividhasikkha) 
và không có học nào trong Tam học nầy tự 
thân nó là cứu cánh cả; mỗi học chỉ là một 
phương tiện để đi đến cứu cánh. Nghĩa là mỗi 
học không thể được tu tập độc lập với các 
học khác. Như trường hợp một cái giá ba 
chân, nếu một chân gãy thì cả cái giá ấy sẽ 
sập, vì vậy trong Tam Học, học nầy không 
thể làm nhiệm vụ của nó một cách chu toàn 
nếu không có sự hỗ trợ của hai học kia. Tam 
Học thường nương tựa và hỗ trợ lẫn nhau. 
Giới củng cố Định, và Định trở lại thúc đẩy 
Huệ. Trí tuệ giúp hành giả loại trừ tà kiến đối 
với các pháp như chúng thực sự là, đó là thấy 
cuộc sống và tất cả chư pháp liên quan đến 
cuộc sống đều phải chịu sanh, diệt, vô 
thường. 

Threefold Learning according to Prof. Junjiro 
Takakusu in The Essentials of Buddhist 
Philosophy—Tam học theo Giáo Sư ]unjiro 
Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật 
Giáo: Buddhism lays stress on the Threefold 
Learning (siksa) of Hipher Morality, Higpher 
Thought, and Higher Insipght. That 1s to say, 
without hipher morals one cannot get higher 


4986 


thoupht and without higher thoupht one 
cannot attain higher Insight. In other words, 
morality 1s often said to lead to samadhi, and 
samadhi to prajna. Hipher thoupht here 
comprises the results of both analytical 
Invesfigaton and 
Buddhism further Instructs the aspirants, when 
they are qualified, ¡in the Threefold Way 
(marga) of Life-View, Life-Culture and 
Realizaion of Life-Ideal or No-More 
Learning. These are three stages to be passed 
throuph ¡n the study of the Fourfold Truth by 
the application of the Eightfold Noble Path; in 
the second sfage If 1s Investigated more fully 
and actualized by the practice of the Seven 
Branches of Enlightenment, life-culture here 
again means the results of right medifation; 
and In the last stage the Truth is fully realized 
in the Path of No-More-Learning. In other 
words, without a right view of life there will 
be no culture, and without proper culture 
there will be no realization of life—Theo 
Giáo sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu 
Triết Học Phật Giáo: Phật giáo đặt nền tảng 
trên Tam Học (siksa): Giới, Định, Tuệ. Nghĩa 
là nếu không trì giới thì tâm không định, tâm 
không định thì không phát tuệ. Hay nói khác 
đi, do giới mà có định, do định mà có huệ. 
Định ở đây bao gồm những kết quả vừa tư 
biện vừa trực quán. Tiếp đó Đạo Phật còn 
dạy hành giả phải đi vào Tam Đạo là Kiến 
đạo, Tu đạo, và Vô học đạo. Đây là ba giai 
đoạn mà hành giả phải trải qua khi tu tập 
Kiến Đạo với Tứ Diệu Đế bằng cách thực 
hành Bát Chánh Đạo; kế đến, hành giả tu 
tập Tu Đạo với Thất Giác Chi. Tu đạo ở đây 
lại có nghĩa là kết quả của suy tư chân chánh; 
và cuối cùng là thực hiện hoàn toàn bằng Vô 
Học Đạo. Nói cách khác, không thấy được 
đạo thì không tu được đạo và không thực hiện 
được đời sống lý tưởng. 


meditative  ïintuifion. 


(ID Three studies taught by the Buddha that help 


practiioners obtain the passionless life and 
escape from transmigraton—Tam học được 
Đức Phật dạy nhằm giúp hành giả đạt được 
cuộc sống không tham dục và thoát khỏi vòng 
luân hồi sanh tử. 


1) Discipline: Sila (skt & p)—GIới—Learning by 


the commandmenfs or cultivation of precepfts 
means putting a síop to all evil deeds and 
avoiding wrong doinøs. At the same time, one 
should try one”s best to do all good deeds. 
Learning by the 
prohibitions, so as to guard against the evil 
consequences of error by mouth, body or 
miínd. According to Bhikkhu Piyadassi 
Mahathera in The Spectrum of Buddhism, It 1s 
essential for us to discipline ourselves In 
speech and action before we undertake the 
arduous task of trainng our mind through 
meditation. The aim of Buddhism morality 1s 
the control of our verbal and physical action, 
in other words, purity of speech and action. 
Thịs 1s called training In virtue. Three facfors 
of the Noble Eightfold Path form the Buddhsit 
code of conduct. They are ripht speech, right 
action, and right livelihood. If you wish to be 
successful in meditation practice, you should 
try to observe at least the five basic precepts 
of morality, abstinence from killing, stealing, 
1llicit sexual indulgence, speaking falsehood 
and from taking any liquor, Including narcotic 
drugs that  cause 
heedlessness—Trì giới có nghĩa là ngưng 
không làm những việc xấu ác. Đồng thời, làm 
tất cả những việc thiện lành. Trì giới là để 
tránh những hậu quả xấu ác do thân khẩu ý 
gây nên. Theo Phật Giáo Nhìn Toàn Diện 
của Tỳ Kheo Piyadassi Mahathera, trước khi 
gia công thực hành những nhiệm vụ khó khăn 
hơn, như tu tập thiền định, điều chánh yếu là 
chúng ta phải tự khép mình vào khuôn khổ kỷ 
cương, đặt hành động và lời nói trong giới 
luật. Giới luật trong Phật Giáo nhằm điều ngự 
thân nghiệp và khẩu nghiệp, nói cách khác, 
giới luật nhằm giúp lời nói và hành động 
trong sạch. Trong Bát Chánh Đạo, ba chi liên 
hệ tới giới luật là chánh ngữ, chánh nghiệp, 
và chánh mạng. Người muốn hành thiển có 
kết quả thì trước tiên phải trì giữ ngũ giới căn 
bản không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng 
ngữ và uống rượu cũng như những chất cay 
độc làm cho tâm thân buông lung phóng túng, 
không tỉnh giác. 


commandments or 


1nfoxication and 


2) 


3) 


4987 


Meditation: Dhyana (skt)—Định—By Dhyana 
or quiet meditation. According to Bhikkhu 
Piyadassi Mahathera In The Spectrum of 
Buddhism, virtue aids the cultivation of 
concenfration. The first three factors of the 
Noble Eightfold Path, ripht effort, ripht 
mindfulness and right concentration, form the 
concenfration group. This called training In 
concenftration or samadhi-sikkha. Progressing 
in vitue the mediator practices mental 
culture, Seated ¡in cloister cell, or at the foot 
Of a tree, or In the open sky, or in some other 
suitable place, he fixes his mind on a subJect 
of meditation and by unceasing effort washes 
out the Impurities of his mind and gradually 
gains mental absorption by abandoning the 
five hindrances—Thiển định. Theo Tỳ Kheo 
Piyadassi Mahathera trong Phật Giáo Nhìn 
Toàn Diện, giới đức trang nghiêm giúp phát 
triển định tâm. Ba chi cuối cùng của Bát 
Chánh Đạo là chánh tinh tấn, chánh niệm, và 
chánh định, hợp thành nhóm định. Hành giả 
có thể ngồi lại trong một tịnh thất, dưới một 
cội cây hay ngoài trời, hoặc một nơi nào 
thích hợp khác để gom tâm chăm chú vào để 
mục hành thiền, đồng thời không ngừng tỉnh 
tấn gội rữa những bợn nhơ trong tâm và dần 
dẫn triệt tiêu năm triển cái để định tâm vào 
một điểm. 

Wisdom: Prajna (sk—Huệ—Study of 
pínciples and solving of doubts. Also 
according to Bhikkhu Piyadassi Mahathera In 
The Specrum of Buddhsm, hịph 
concenfration 1s the means to the acquisition 
of wisdom or insight. Wisdom consisfs of right 
understanding and right thought, the first two 
factors of the path. This 1s called the training 
in wisdom or panna-sikkha. Wisdom helps us 
get rid of the clouded view of things, and to 
see life as It really 1s, that 1s to see life and 
thmngs pertainng to le as arising and 
passng—Cũng theo Tỳ Kheo Piyadassi 
Mahathera trong Phật Giáo Nhìn Toàn Diện 
thì tâm định ở mức độ cao là phương tiện để 
thành đạt trí tuệ hay tuệ minh sát. Tuệ bao 
gồm chánh kiến và chánh tư duy, tức là hai 
chi đầu trong Bát Chánh Đạo. Trí tuệ giúp 
chúng ta phá tan lớp mây mờ si mê bao phủ 


sự vật và thực chứng thực tướng của vạn 
pháp, thấy đời sống đúng như thật sự, nghĩa 
là thấy rõ sự sanh diệt của vạn hữu. 


Three studies of the non-outflow: Tam Vô 
Lậu Học. 


() 


qI) 


]) 


2) 


An overview of “[hree studies of the non- 
outflow”—Tổng quan về “Tam Vô Lậu Học”: 
Threefold traiming, or three studles or 
endeavors of the non-outflow, or those who 
have passionles le and escape from 
transmigration. If we do not hold the precepts, 
wWw€ can confinue fo commit offenses and 
create more karma; lacking trance pOWer, We 
will not be able to accomplish cultivation of 
the Way; and as a result, we will not only 
have no wisdom, but we also may become 
more dull. Thus, every Buddhist cultivator 
(practiioner) must have these three non- 
outflow studies—Ba phần học của hàng vô 
lậu, hay của hạng người đã dứt được luân hồi 
sanh tử. Nếu chúng ta không trì giới thì chúng 
ta có thể tiếp tục gây tội tạo nghiệp; thiếu 
định lực chúng ta không có khả năng tu đạo; 
và kết quả chẳng những chúng ta không có trí 
huệ, mà chúng ta còn trở nên ngu độn hơn. Vì 
vậy người tu Phật phải có tam vô lậu học 
này—See Three studies. 

The content of “lIhreefold trainng”—Nội 
dung của “Tam Vô Lậu Học”: 

Training in moral discipline: Giới hay trì 
giới —Precepts or training In moral discipline. 
In Buddhism, there 1s no so-called cultivation 
without discipline, and also there 1s no 
Dharma without discipline. Precepts are 
considered as cages fo capture the thieves of 
greed, anger, stupidity, pride, doubt, wrong 
views, killing, stealing, lust, and Iying——Trong 
Phật giáo, không có phép gọi là tu hành nào 
mà không phải trì giới, không có pháp nào 
mà không có giới. Giới như những chiếc lồng 
nhốt những tên trộm tham, sân, si, mạn, nghị, 
tà kiến, sát, đạo, dâm, vọng—See Precepts 
ID. 

Samadhi: Định—Meditaton,  trance, 
training the mind. In the same manner as In 
(1), in Buddhism, there 1s no so-called 
cultivation without concenfration, or training 
the mind—Phép luyện cho tâm được định 


OT 


4988 


nh. Tương tự như “giới,” trong Phật giáo, 
không có phép gọi là tu hành nào mà không 
tu luyện cho tâm định nh —See Meditation 
II). 

3) Wisdom: Huệ The resuling wisdom, or 
training in wisdom. ÏIf you want to get rid of 
grecd, anger, and ignorance, you have no 
choIce but cultivating discipline and samadhi 
so that you can obtain wisdom paramita. With 
wisdom paramifa, you can destroy these 
thieves and terminate all afflicions—Tu tập 
trí tuệ là kết quả của giới và định. Nếu bạn 
muốn đọan trừ tam độc tham lam, sân hận và 
s¡ mê, bạn không có con đường nào khác hơn 
là phải tu giới và định hầu đạt được trí tuệ ba 
la mật. Với trí huệ ba la mật, bạn có thể tiêu 
diệt những tên trộm nầy và chấm dứt khổ đau 
phiền não—See Wisdom (V). 

Three studies (endeavors) of the passionless 

life and escape from transmigration: Tam vô 

lậu học—See Three studies. 

1) Moral discipline: GIới. 

2) Meditation: Định. 

3) Resulting wisdom: Huệ. 

Three subjecfs of idealistic reflecftion: Tam 

Duy Thức Quán—Ba đối tượng trong Duy Thức 

quán. 

I) Ego and things are realiies: Biến Kế Sở 
Chấp Tính— Quán thật tánh của ngã và chư 
pháp. 

2) Things are produced by caused and 
circumstance: Y Tha Khởi Tính —Quán chư 
pháp được sanh ra bởi nhân duyên. 

3) Bhutatathata 1s the only reality: Viên Thành 
Thực Tính—Quán chỉ có Chân như là hiện 
thực. 

Three subjec(s of the meditation that lead 

toward Iliberation (three emancipations): 

Vimokshatraya (skt——Tam Giải Thoát—Ba đối 

tượng quán chiếu dẫn tới giải thoát ——See Three 

objects of medifation that lead toward liberation. 

Three subtle concepfions: Tam Tế. 

l1) The obJective 1llusory world: Iegnorance or the 
unenliphtened condition, considered as ¡in 
pñmal action, the stirring of the perceptIve 
faculty, associated with corpus or substance—— 


Vô minh nghiệp tướng—Vô minh hay tình 
trạng không giác ngộ. 

2) The subjective mind: Ability to percelve 
phenomena——Perceptive faculties, associated 
with funcion—Năng kiến tướng—Có thể 
thấy được mọi hiện tượng. 

3) The external, or phenomenal world: The 
object  perceived, empirical world, 
associated with function—Cảnh giới tướng— 
Thế giới hiện tượng bên ngoài, còn gọi là 
Hiện Tướng hay Hiện Thức. 

Three subfle marks: Tam Tướng Vi Tế— 

According to the Awakening of Fatth, there are 

three subtle marks—Theo Khởi Tín Luận, có ba 

tướng vi tế. 

l1) The mark of karma: Nghiệp tướng. 

2) The mark of Turning: Chuyển tướng. 

3) The mark of manifestation: Hiện tướng. 

Three subversions: Tam Điên Đảo. 

1) Evil thoughts: Tưởng điên đảo. 

2) False views: Kiến điên đảo. 

3) Deluded mind: Tâm điên đảo. 

Three subverters: Tam Điên Đảo—See Three 

SubversIons. 


Or 


Three superior monks and seven wi(nesses 

for a full ordination: Three superior monks and 

a minimum of seven witnesses for ordination 

ceremony—Tam Sư Thất Chứng—See Three 

monks and seven witnesses. 

Three sure thỉings for any true disciple: Tam 

Kiên. 

I1) Infnite body or personaliy: Thân sống vô 
cực. 

2) Endless life: Mạng thọ vô cùng. 

3) Boundless sipritual possessions: Tài sản vô 
tận. 

Three sutras and one sastra: Tam kinh nhất 

luận ——These are three sutras and one sasfras on 

which the Pure Land sect bases 1ts teachings— 

Đây là những kinh và luận mà giáo thuyết của 

trường phái Tịnh Độ dựa vào (Vô Lượng Thọ 

Kinh, Quán Vô Lượng Thọ Kinh, A Di Đà Kinh, 

Thiên Thân Tịnh Độ Luận). 

Three taints: 

affluences. 


Three thỉngs: Tam Pháp—See Three dharma. 


Tam Lậu Hoặc—Sec Three 


4989 


Three things assured to the faithful ïn 
reincarnation: Tam Kiên Pháp—Ba việc bảo 
đảm cho những người tín tâm vào tái sanh (ý nói 
nếu quên đi thân mệnh, vứt bỏ của cải thế tục mà 
tu đạo thì sẽ có được cái thân vô cực, cái mệnh vô 
cùng, và cái tài vô tận). 

1) A good body: Thân tướng hảo—Người tu đạo 
sẽ được cái thân vô cực. 

2) A long life: Trường Thọ—Mệnh vô cùng. 

3) Boundless wealth: Tài sản vô biên —Tài vô 
tận. 

Three thỉngs impossible to a Buddha: Ba 

điều Phật không thể làm được: 

1) He cannot annihilate causality karma: Không 
thể loại trừ quả nghiệp báo cho chúng sanh. 

2) He cannot save unconditionally: Không thể 
cứu rỗi vô điều kiện. 

3) He cannot end the realm of the living: Không 
thể chấm dứt các đường dữ cho chúng sanh. 

Three thỉngs possible to a Buddha: Ba điều 

Phật có thể làm được: 

1) He can have perfect knowledge of all things: 
Khả năng hiểu biết vạn vật. 

2) He can have perfect knowledge about the 
nature of all beings: Khả năng hiểu biết bản 
chất thật của vạn hữu. 

3) He can save countless beings: Khả năng cứu 
độ vô lượng chúng sanh. 

Three things that pracfifioners would 

bitterly reproach themselves: Ba Điều Thống 

Thiết Tự Trách Của Người Tu Pháp Môn Tịnh 

Độ —The Pure Land practiioners should always 

bitterly reproach themselves for three things—Tu 

theo Pháp môn Tịnh Độ, ai ai cũng muốn tu làm 
sao cho niệm niệm nối nhau không dứt. Tuy 
nhiên, vì định lực chưa thành nên niệm đầu không 
chủ, hoặc tri giác cũ khó quên, hoặc vọng tưởng 
nổi dậy, hoặc xúc đối cảnh duyên tự kểm giữ 
không vững, hoặc tâm ủnh rối loạn cố ngăn dẹp 
chẳng kham. Cứ ngồi vào lần chuỗi một lúc là 
tâm niệm đã chạy hết đông sang tây, bất giác nó 
đi xa cách mấy ngàn muôn dậm hồi nào cũng 
không biết. Có khi phải bận lo một việc nào đó 
nên tâm trí cứ vướng vít cả tháng trời chưa hết. 

Dẹp trừ tạp niệm còn chưa xong, huống là gián 

đoạn lúc niệm Phật. Theo Hòa Thượng Thích 

Thiển Tâm trong Tịnh Độ Thập Nghi Hoặc Vấn 


Luận, câu 26, đây là căn bệnh chung của hầu hết 

người tu. Vì thế nếu người tu không thống thiết tự 

trách thì khó mà thành tựu được pháp tu Tịnh Độ 

Vô Gián. Có ba điều thống thiết tự răn—To be a 

Pure Land practitioner, everyone always wanfs to 

cultivate in such a way that thought follows upon 

thought without Interruption. However, having not 
yet achieved one-pointedness of Mind, we cannot 
even rein in the first thought, or else, the previous 
percepton 1s difficult to forget, or deluded 
thoughts arise. We cannot keep our though(s from 
being disturbed by circumstances and conditions. 
Our Minds and feelings are confused and cannot 
be stilled. Each time we sit down to finger the 
rosary for a moment, our thoughts have gone n all 
directions, suddenly travelling millions of miles 
without our knowledge or awareness. At times, 
when we are preoccupIed with some problem, we 
turn 1t over and over our Minds for days and days, 
or even for months. It 1s Impossible for us to rid 
ourselves of such tangled thoughfs, not to mention 
dong away with Interruptlons In recifation. 

According to Most Venerable Thích Thiền Tâm in 

The Treatise on The Ten Doubts, question number 

26, this 1s the common_ disease of almost all Pure 

Land practitioners. If we do not earnestly restrain 

ourselves, It will be difficult to succeed in the 

practice of exclusive, uninterrup(ed cultivation. 

There are three things that practitioners would 

bifterly reproach themselves. 

1) Repaying obligaion—Báo Ân: 
Cultivators have a number of Important 
oblipgations. Let us put aside temporarily the 
debts to the Buddhas and our teachers. Even a 
monk or nun, do you not think that we owe a 


one”s 


profound and heavy debt to our parents for 
giving our lifể and raising us? Having left 
home and all mundane acfivities, studying the 
Dharma far from our home for so many years, 
we were no( aware of the hardships and 
sufferings of our parents. We did not know of 
our parenfs” old age and illness, and so did 
not take proper care of them. When they died, 
we either had no knowledge, or, IÝ we were 
aware of 1t, we probably returned home too 
late. When we were young, In order fO raIse 
and ceducate us, our paren(s, at times, 
committed numerous transeressions. After 


4990 


death, as they descended upon the path of 
suffering, they hoped that we would come to 
their rescue, Just as a person might wait for a 
ølass of water to assuage his thirst, or for the 
pOouring rain to cease. 
haphazard, our Pure Land karma will not 
bring results. Thus, we cannot even save 
ourselves, let alone our parents! In such 
circumstances, we have not only missed the 
opportfumty to take care of their temporal 
needs, we are now remiss In our obligations 
to their souls. We are most unfilial sons 
indeed! The Buddha said: ““Io be unfilial 1s to 
sink Into hell.” Thus, the Mind of Iinterruption, 
of failure to cultivate assiduously, 1s Iindeed 
the karma of hell. Moreoever, we do not 
weave, yet we wear clothing;: we do not 
plough, yet we eat our fill. Living quarters, 
bedding, food, clothing, medicine, etc. are all 
provided by Buddhist followers. The ancIent 
masters have offten admonished: “Buddhist 
followers, out of respect and veneration for 
the Triple Jewel, parcel out part of their 
meager family food budget as a donation to 
monks and nuns. lf the latter are not 


If our cultivation 1s 


blameless In their cultivation, even an Inch of 
cloth or a grain of rice will have to be paid 
back In future lifetimes. To repay the favor of 
our disciples, we should follow the Pure Land 
path assiduously, to rescue ourselves and 
others. If we let even a single Intrusive 
thought arise and fail to persevere, we have 
become enmeshed in Samsara endlessly 
“borrowing” repayinng. That very 
Iintfrusive thought 1s vile karma or the karma 
of animality—Người tu có rất nhiều trọng ân; 
hãy tạm gác qua ân Phật và ân Thầy Tổ. Dù 
là người xuất gia, công ân sanh dưỡng của 
cha mẹ há chẳng nặng sâu hay sao? Dù đã ha 
tục xuất gia, và vì đi học đạo nên phảẩi xa 
cách quê hương nhiều năm, cha mẹ nhọc 
nhằn cực khổ cũng không biết, khi già yếu 
bệnh hoạn lại cũng không hay biết để chăm 
sóc thuốc thang. Đến lúc cha mẹ mãn phần, 
cũng không biết, hoặc có nhận được tin cũng 
về trễ muộn. Khi còn nhỏ, có khi cha mẹ vì 
nuôi nấng thương lo cho con mà gây tội tạo 
nghiệp, nên lúc chết bị đọa vào nẻo khổ, hy 


and 


2) 


vọng chúng ta cứu độ, như khát chờ uống, 
như hạn trông mưa. Nếu chúng ta tu hành 
chễnh mãng tất tịnh nghiệp không thành; đã 
không thành thì tự cứu còn chưa xong, làm 
sao cứu được mẹ cha? Đối với song thân đã 
lỗi về vật chất, mà còn không cứu độ được 
phần tâm linh, tức là phụ nghĩa quên ân, là 
người đại bất hiếu. Theo Phật, tội bất hiếu là 
một đại tội sẽ bị đọa vào địa ngục. Như thế 
tâm niệm gián đoạn không chuyên tu để cứu 
độ mẹ cha cũng chính là nghiệp địa ngục vậy. 
Lại nữa, chúng ta không biết dệt quần áo để 
mặc, không cày để ăn, phòng nhà, chăn gối, 
cơm áo, thuốc thang đều do đàn na tín thí 
cúng dường. Tổ sư từng dạy răng: “Hàng 
thiện nam tín nữ vì sùng kính Tam Bảo, đã 
chia cắt bớt phần của gia đình đem đến cúng 
dường. Nếu người tu đạo hạnh không tròn, thì 
dù tấc vải hạt cơm, kiếp sau cũng phải đển 
trả.” Muốn báo ân đàn na tín thí, chúng ta 
phải lo chuyên tu tịnh nghiệp để độ mình độ 
người. Nếu chúng ta sanh một niệm gián 
đoạn không chuyên, tất đã có phần trong kiếp 
luân hồi vay trả. Và tam niệm nầy chính là 
niệm hạ tiện hoặc súc sanh. 

The Resolute Wil_—Chí Quyết Định: The 
practiioner should be resolute in order to 
achieve results. As monks and nuns, we have 
spent a lifetime practicing Zen but have not 
awakened to 1s meaning. Nor did we master 
the subtleties of the Buddhist Canon when we 
began studying the sutras. Even today, our 
Mind 1s not yet empty and calm; our thoughts 
are stIll in ferment. At times we wanf fO WrIt© 
poetry, at other times we want to draft 
COmmentaries; at fimes we want to expound 
the Dharma, at other 
indulge 1n Zen talks. Our though( are 
scattered among three or four areas. The 
ancient masters have said: "A Mind which 1s 
still prasping 1s precisely the karma of Birth 
and Death. As soon as feelings and thoughfs 
or atfachments arise, we are chained for tens 
of thousands of eons.” 


times we want to 


The reason we have 
not yet achieved right thought 1s precIsely that 
our felings and thoughts are still unfocussed, 
and such perplexed feelings and thoughfs are 
due to lack of decisiveness. Thus, cultivating 


4991 


with an irresolute Mind 1s the beginning of 
rebrrth ¡in the Triple Realm. The Buddha 
reminded his disciples, as stated In the sutras: 
“I vow that [ would rather pour boiling metal 
in my mouth than allow such a mouth ever to 
break the precepts and still partake of the 
food and drink offered by followers. I would 
rather wrap my body 1n a red hot metal net 
than allow such a body to break the precepts 
and stll wear the clothing offered by 
disciples.” We need mention that because the 
precepfs are not respected, the Mind grows 
ever more perturbed, and, because of this 
perturbation, earnest cultivation 1S 
Iinterrupted. Therefore, a sinple thought of 
interrupting Buddha Recifation 1s mụch more 
than merely the causal karma of red hot nets 
and boiling metal Moreover, If the 
practiioner”s determination 1s not strong, he 
cannot fully realize that all mundane dharmas 
are 1llusory, and so he easilly chases after 
dreamlike, empty fame and fortune. When 
the fame and fortune are on his side, he 
ørows deluded and attached. If such fame and 
fortune belong to others, he envelops hatred 
and envy. The ancient masters have said: ““Fo 
be sunk In the pursuit of fame and fortune 1s 
to head for the realms of animals and hungry 
ghosts. To be given to delusive thoughts of 
love and hate is to be condemned to the 
firepit and the boiling cauldron. Thus, a 
thought of interrupting cultivation 1s precIsely 
the karma of hungry ghosts and hell.”——Người 
tu hành phải kiên quyết để đi đến kết quả. 
Một đời tham thiển đã chẳng ngộ thiển, khi 
học giáo lại chẳng tinh về giáo. Cho đến 
ngày nay tâm địa lại chưa lắng yên, niệm đầu 
còn sôi nổi, khi thì muốn làm thơ, lúc muốn 
tả cảnh, khi thì thuyết giáo, lúc lại đàm thiển, 
ý chí ly tán đi ba bốn nẻo. Tổ sư đã bảo: 
“Tâm niệm còn vướng mắc, đó là nghiệp 
luân hồi. Tình tưởng vừa sanh ra, muôn kiếp 
bị ràng buộc.” Sở đĩ chúng ta chưa được 
chánh niệm, là vì còn tình tưởng phân vân, và 
tình tưởng phân vân bởi nơi chưa quyết chí. 
Cho nên người tu mà ý chí chưa nhất quyết, 
đó chính là đầu mối của sự sa đọa vào tam đồ 
ác đạo vậy. Lại nữa, nếu người tu không có ý 


3) 


chí quyết định thì không thể giữ gìn giới căn. 
Do ý niệm phân vân nên không thể thâu 
nhiếp thân và khẩu. Phật dạy: “Thà lấy nước 
đồng sôi mà rót vào miệng, nguyện không để 
miệng phá giới khi đang thọ dụng các thức ăn 
uống của đàn na tín thí. Thà dùng lưới sắt 
nóng quấn thân thể mình, nguyện không để 
thân phá giới khi đang thọ dụng những y phục 
cúng dường của đàn na tín thí.” Huống là các 
giới không trang nghiêm , nên tâm càng vọng 
động; nhân sự vọng động ấy mà phần chuyên 
tu bị gián đoạn. Thế nên một niệm gián đoạn, 
đâu chỉ là nghiệp nhân của lưới sắt hay nước 
đồng sôi? Và nếu người tu ý chí không quyết 
định, tất không nhận rõ tướng đời huyễn giả, 
dễ chạy theo danh lợi hư phù. Khi danh lợi 
thuộc về mình thì sanh lòng mê đắm, khi 
danh lợi thuộc về kẻ khác lại sanh lòng ganh 
ghét hơn thua. Tổ sư xưa thường dạy: “Tham 
đắm danh lợi sẽ đi về đường quỷ hay nẻo súc 
sanh, buông lòng thương ghét đồng vào hầm 
lửa vạc dầu!” Thế nên một niệm gián đoạn 
chính là ngạ quỷ hay hầm lửa vậy. 

Seeking an Auspicious Response—Cầu Sự 
Ứng Nghiệm: Pure Land followers should 
sfrive earnestly for a response. The lives of 
sentient beings are emphemeral and easily 
cut short; the ghost of Impermanence waIfs 
for no one. Our hair 1s already streaked with 
white, our face has grown wrinkled. The 
marks of decay and old age are very clear, 
and death 1s but a short time away. Therefore, 
we should strive to cultivate In earnest, fo 
ensure that some auspicilous and reliable 
sipns of rebirth appear. Thus, in ancient 
China, Elder Master Hui-Yuan of La-Shan 
saw the Buddha rub his crown three times. 
Another Elder Master earnestly recited the 
Buddhas name and ¡Iimmediately saw 
Amitabha Buddha emit rays of lipht and 
display auspIclous marks. In the case of still 
another Elder Master, each tine he uttered 
the Buddha'*s name, the Great Assembly 
would see a Buddha flying out of his mouth. 
This was true for hundreds of thousands of his 
utterances; hundreds of thousands of Buddhas 
escaped from his mouth, like so many rosary 
beads, one after another. Such responses are 


4992 


countless. If you recite Amitabha Buddhaˆs 
name 1n earnest, wi(hout Interruption, It 1s 
very easy fo see Him. Otherwlise, I( 1s Very 
difficult. If you do not see the Buddha, you do 
nof with Him. Without 
affinities, 1t Is certainly difficult to achieve 
rebrrth. lf you are not reborn in the Pure 
Land, sooner or later you will descend Into 
the evil realms. Thus, a single thought of 
I1nferrupting recifation 1s precisely the karma 
of rebirth on the Three Evil Paths. Everyone 
should bear this in mind and ponder it 
carefully! Người tu Tịnh Độ nên cố gắng 
làm sao cho có sự ứng nghiệm. Kiếp người 
mong manh, vô thường chẳng hẹn. Như chúng 
ta nay tóc đã điểm sương, mặt nhăn. Tướng 
suy tàn rõ hiện, kỳ lâm chung còn được mấy 
ngày. Vậy chúng ta nên chuyên tu làm sao 
cho có triệu chứng vãng sanh chắc chắn. 
Như khi xưa Huệ Viễn Pháp Sư ở Lô Sơn, ba 
phen thấy Phật xoa đầu. Lại như Hoài Cảm 
Pháp Sư chí thành xưng danh hiệu Phật, liền 
thấy Đức A Di Đà phóng ánh quang minh, 
hiện ra tướng hảo. Và như Thiếu Khang Pháp 
Sư khi niệm Phật một câu đại chúng liền thấy 
một vị Phật từ nơi miệng ngài bay ra, cho đến 
trăm ngàn câu cũng như thế, tợ hồ các hạt 
chuỗi nối tiếp nhau. Những sự ứng nghiệm 
như thế có đến muôn ngàn. Nếu tâm ta không 
gián đoạn thì thấy Phật rất dễ, như còn gián 
đoạn tất khó thấy Phật. Đã không thấy Phật 
thì cùng với Phật không có duyên, và đã 
không có duyên quyết khó sanh Tịnh Độ. Khi 
không được sanh về Tịnh Độ, tất sớm muộn 
gì cũng bị đọa vào ác đạo. Như thế một niệm 
gián đoạn chính là nghiệp tam đồ, phải nên 
đè răn và suy nghĩ cho kỹ! 
Three things Pure Land pracfitioners 
should always bitterly reproach themselves: 
Ba điều thống thiết tự trách của người tu pháp 
môn Tịnh Độ—See Three things that practitioners 
would bitterly reproach themselves. 
Three things a Tathagata has no need to 
guard against: Ba điều Như Lai không cần gìn 
giữ (Sangiti Sutta in the Long Discourses—Kinh 
Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh)—See Three 
dharmas (XXV]). 


have affinities 


l) A Tathagata 1s perfecly pure In bodily 
conduct. There ¡1s no misdeed of the body 
which He must conceal lest anyone should 
get to hear about 1t: Như Lai thanh tịnh hiện 
hành về thân, Như Lai không có ác hạnh về 
thân mà Như Lai phải gìn giữ. 

2) A Tathagata Is perfectiy pure in speech. 
There 1s no misdeed of the speech: Như Lai 
thanh tịnh hiện hành về miệng. Như Lai 
không có ác hạnh về miệng mà Như Lai phải 
gìn giữ. 

3) A Tathagata Is perfectly pure in thought. 
There ¡is no misdeed of thoupht: Như Lai 
thanh tịnh hiện hành về ý. Như Lai không có 
ác hạnh về ý mà Như Lai phải gìn giữ. 

Three thỉngs that are of the same naturc: 

Tam Vô Sai Biệt—See Three things that are 

without essenfial difference. 

Three thỉngs that are without a nature or 


separate exisfence of their own: Tam Vô Sai 

Biệt Tự Tánh—Tam vô sai biệt vô tánh. 

(A) 

l) Form, appearance or seeming 1s unreal: 
Tướng vô tánh——Hlình tướng không thật. 

2) Everything derved from consttuent 
materials: Sinh vô tánh—Mọi vật đều từ sự 
kết hợp bởi vật chất mà thành (chứ không có 
tự tánh). 

3) The concept or bhutatathata (chân như) 1s 

unreal: Thắng nghĩa vô tánh—Khái niệm về 

chân như cũng không có thật. 

Mind, Buddha and Living beings are the same 

in nature: Tâm, Phật và chúng sanh, tam vô 

sai biệt. 

1) The nature of mind ¡is the same in Buddhas: 
Tâm—Bản tâm của chư Phật và chúng sanh 
đều như nhau. 

2) The nature and enliphtenment of all Buddhas 
is the same: Phật —Bản tánh và sự giác ngộ 
của chư đều như nhau. 

3) The nature and enlightenment of all the living 
beings ¡s the same: Chúng sanh—Bản tánh và 
sự giác ngộ của tất cả chúng sanh đều như 


(B 


` 


nhau. 
Three things that are without essenfial 
difference: Tam Vô Sai Biệt —The three that are 


4993 


Without essenfial difference (the three that are of 

the same nature). 

1) The nature of mind ¡1s the same in Buddhas, 
men, and all the living beings: Tâm vô sai 
biệt. 

2) The nature and enlightenment of all Buddhas 
1s the same: Phật vô sai biệt. 

3) The nature and enlightenment of all living 
beings 1s the same: Chúng sanh vô sai biệt. 

Three thoughts: Tam Tưởng. 

I) Thoughts of love to enemies: Oán tưởng— 
Tưởng đến việc thương xót kẻ thù. 

2) Thoughts of love to family and friends: Thân 
tưởng—Tưởng đến tình thương gia tộc và 
bằng hữu. 

3) Thoughts of love to those who are neither 
enemies nor friends: Trung nhân tưởng— 
Tưởng đến việc thương xót người không phải 
thù mà cũng không phải bạn. 

Three thousand demeanors: Ba Ngàn Oai 

Nghi —Three 

thousand demeanors originate from the Complete 

Bhiksu Precepts. 250 

Pratimoksa Precepts, each precept Is complete 

with all four demeanors of Walking, Standing, 

Lying Down, and Sitting. Thus taking these 250 

demeanors to muliple with 4 to make 1,000. 

These 1,000 demeanors transcend across all three 

perlods of Past, Present, and Future. Thus 1,000 

demeanors multiply 3 to make 3,000 demeanors—— 

Ba ngàn oai nghỉ bắt nguồn từ nơi Cụ Túc Giới Tỳ 

Kheo mà thành. Trong 250 giới cụ túc của Tỳ 

Kheo, mỗi giới đều có đầy đủ bốn oai nghi “Đi, 

Đứng, Nằm, Ngồi.” Như vậy 250 giới nhơn cho 4 

thành 1.000. Một ngàn oai nghi nầy tương ứng với 

ba đời (quá khứ, hiện tại và vị lai, tức là 1.000 

nhơn cho 3 thành ra 3.000 oai nghi—See Four 

kinds of demeanors. 

Three- Thousand-Great 

chiliocosmos: Billion-world  universe—World 

system—Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới—S§ee 

Billion-World Universe. 

Three-Thousand-Great Thousand Worlds: 

Bilion-world universe—World  system—Tam 

Thiên Đại Thiên Thế Giới—See Billion-World 

Universe. 


thousand demeanors—Three 


A  Bhiksu maintains 


Thousand 


Three thousand phenomenal acfivifies and 
three thousand principles: A term used by the 
'T1en-T”aI sect—Sự lý tam thiền. 

Three thousand realms in one mỉnd: Nhất 
Niệm Tam Thiên—lIn one thought to survey or 
embrace the three thousand worlds with all 1ts 
forms of existence. This doctrine forms the 
essence of the Makashikan, a twenty-section work 
1n which T”ien-T”ai Ch¡ih-I of China systematized 
VarIous teachings included In the Lotus Sutra. This 
was his new Interpretation of the Lotus Sutra. Our 
minds revolve ceaselessly in the six worlds of hell 
(anger), hungry spirits (covefousness), animals 
(ignorance), demons (dispute), human beings 
(normality), and heaven (Joy). Thus our sufferings 
confinue endlessly. However, also with that same 
mind, sometimes beinss can raise to the level of 
the four realms of the saints. When we conceive 
the desire to study the ripht way to live, we 
become Sravakas; when we realize things 
inuitvely from our experilence, we become 
Pratyekabuddhas; when we wish to live for the 
benefit of other people and soclety, we become 
Bodhisattvas; when we reach the mental state of 
absolute compassion that we completely forget 
ourselves and maintain such a mental state 
constantly, we become Buddhas. Nichiren 
regarded Chih-I's doctrine of the Three Thousand 
Realms in One Mind as the essence of the 
Buddha's Teachinss. In his work, Essay on the 
Eye-opener, Nichiren extolled this doctrine in the 
following words: “Ủnless man attains buddhahood 
throuph the teaching of the Three Thousand 
Realms in One Mind, his attainng nirvana and 
becoming a buddha wIll be little more than a mere 
name.” And so many time, Nichiren praised this 
doctrine as follows: “he very doctrine of the 
Three Thousand Realms in One Mind of the 
Tendai sect appears to be the way to lead man to 
buddhahood.”—Một niệm bao trùm chúng sanh 
trong cả tam thiên đại thiên thế giới. Học thuyết 
này thành lập tinh yếu của Ma Ha Chỉ Quán, một 
tác phẩm gồm hai mươi quyển trong đó ngài 
Thiên Thai Trí Giả của Trung Hoa đã hệ thống 
hóa các giáo lý khác nhau bao gồm lại trong kinh 
Pháp Hoa. Tâm chúng ta xoay chuyển không 
ngừng trong sáu cõi địa ngục (sân hận), ngạ quỷ 
(tham dục), súc sanh (vô minh), A tu la (tranh 


4994 


chấp), nhân (bình thường), và thiên (hoan hỷ). 

Như thế mà chúng ta tiếp tục chịu khổ đau không 

ngừng nghỉ. Tuy nhiên, cũng cái tâm ấy, có khi 

chúng ta cũng tiến lên bốn cảnh giới của hành 

Thánh giả khi chúng ta có lòng ham muốn tu tập 

cách sống đúng đắn, khi đó chúng ta trở thành 

Thanh Văn; khi mà chúng ta thể hội từ kinh 

nghiệm trực giác của chính mình, chúng ta là 

Duyên Giác; khi chúng ta mong ước sống vì lợi 

ích của con người và xã hội, khi đó chúng ta là Bồ 

Tát; khi mà chúng ta đạt được một trạng thái tâm 

thức của lòng từ bi tuyệt đối khiến mình quên hắn 

mình, khi ấy chúng ta là Phật. Ngài Nhật Liên 

xem học thuyết “Nhất Niệm Tam Thiên” của ngài 

Trí Giả như là tinh yếu của Phật Pháp. Trong tác 

phẩm “Người Mở Mắt”, Nhật Liên đã ca ngợi học 

thuyết Nhất Niệm Tam Thiên như sau: “Nếu con 

người không đạt được Phật quả nhờ học thuyết 

Nhất Niệm Tam Thiên thì sự chứng đắc niết bàn 

hay thành Phật của con người sẽ không bằng một 

cái tên suông.” Ông cũng nhiều lần ca tụng học 

thuyết này như sau: “Chính học thuyết Nhất Niệm 

Tam Thiên của tông Thiên Thai xuất hiện để làm 

con đường đưa con người đến Phật quả.” 

Three ties: Samyoga (skÙ—Tam Kết—See 

Three bonds. 

Three times: Tam Thời (Sangiti Sutta ¡in the 

Long Discourses—Kinh Phúng Tụng trong Trường 

Bộ Kinh). 

l1) Past: Atito addha (p)—Quá khứ. 

2) Future: Anagato addha (p)—VỊ lai. 

3) Present: Paccuppanno addha (p)—Hiện tại. 

**. See Three dharmas (XX). 

Three togethers: Tam Cùng. 

l1) Eattogether: Cùng ăn. 

2) Live together: Cùng ở. 

3) Work together: Cùng làm việc. 

Three tones of all đharmas: Tam Pháp Tánh. 

l1) The tone ofpleasure: Lạc. 

2) The tone of displeasure: Khổ. 

3) The tone of indifference: Không khổ không 
lạc. 

Three tfopics of discussion: Tam Luận Sự 

(Sangiti Sutta in the Long Discourses—Kinh 

Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh)—See Three 

dharmas (L). 


l1) Talk may be of the past (thats how 1t used to 
be): Bàn luận về vấn để quá khứ (sự việc nầy 
xãy ra trong quá khứ). 

2) Talk may be of the future (thats how it will 
be): Bàn luận về vấn để tương lai ((sự việc 
nầy xãy ra trong tương lai). 

3) Talk may be of the present (that 's how 1t 1s 
now): Bàn luận về vấn để hiện tại (sự việc 
này xãy ra trong hiện tạ!). 

Three trainings: Tam tu—See Three ways of 

discipline of a hearer. 

Three translafons of the Avatamsaka 

Sutra: Hoa Nghêm Tam Dịch—Three 

translatons of the Avatamsaka-sutra in China— 

Ba bản dịch của Kinh Hoa Nghiêm bên Trung 

Quốc. 

l1) 60 books translated by Buddhabhadra, who 
arrived in China around 406 A.D., also known 
as the East-Chin Sutra or the old sutra: Bản 
dịch của ngài Phật Đà Bạt Đà đời Đông Tấn, 
khoảng năm 406 sau Tây Lịch, 60 quyển, 
còn gọi là Lục Thập Hoa Nghiêm hay Tấn 
Kinh, hay kinh cũ. 

2) 80 books translated by Siksananda, about 700 
A.D., also known as the Tang Sutra or the 
new sutra: Bản dịch của ngài Thực Xoa Nan 
Đà đời Đường, vào khoảng năm 700 sau Tây 
Lịch, 80 quyển, còn gọi là Bát Thập Hoa 
Nghiêm, Đường Kinh, hay Kinh mới. 

3) 40 books translated by PraJna around 800 
A.D. This translaion also ¡ncluded the 
Dictonary of Classic by Hui-Yuan in 700 
A.D.: Bản dịch của ngài Bát Nhã đời Đường, 
khoảng năm 800 sau Tây Lịch, 40 quyển, còn 
gọi là Tứ Thập Hoa nghiêm. Bản dịch nầy 
bao gồm phân Hoa Nghiêm Âm Nghĩa của 
ngài Huệ Uyển biên soạn năm 700 sau Tây 
Lịch. 

Three treasures: Tam Bảo. 

I) The Buddha: The supremely enlightened 
being——Phật. 

2) The Dharma: The teaching imparted by 
Buddha——Pháp. 

3) The Sangha: The congregation of monks and 
nuns or of genuine Dharma followers: Tăng. 

Three freasures that are mutually related 

and interdependent: Tam Bảo Tương Hệ 


4995 


Tương Tùy —The Three Treasures are mutually 
related and interindependent. One unrealized In 
the Uniled Three Treasures can neither 
comprehend in depth the Iimport of Sakyamuni 
Buddha”s  enlightenment, appreclate the 
Infinite preciousness of his teachings, nor cherish 
as living Images and pictures of Buddhas. Again, 
the Unified Three Treasures would be unknown 
had not it been made manifest by Sakyamuni In 
hs own body and mind and the Way to 1s 
realizaton expounded by him. Lastly, without 
enlightened followers of the Buddhas” Way in our 
own time to Inspire and lead others along this Path 
to Self-realization, the Unifiied Three Treasures 
would be a remote ideal, the saga of Sakyamuni”s 
le desiccated history, and the Buddhas`” words 
lifeless More, each of us 
the Unifñed Three Treasures, the 
foundation of the Three Treasures 1s none other 
than one”s own self—Một người không nhận ra 
Nhất Thể Tam Bảo thì không thể nào hiểu sâu ý 
nghĩa sự giác ngộ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, 
không thể đánh giá sự quý báu vô cùng của 
những lời Ngài dạy, cũng như không thể ấp ủ hình 
ảnh chư Phật như những thực thể sinh động. Lại 
nữa, Nhất Thể Tam Bảo sẽ không được biết đến 
nếu nó không được Phật Thích Ca Mâu Ni thể 
hiện nơi thân tâm Ngài và con đường thể hiện do 
Ngài triển khai cũng vậy. Cuối cùng, không có 
những người giác ngộ theo con đường của Phật 
trong thời đại chúng ta khích lệ và dẫn dắt người 
khác theo con đường Tự Ngộ nây thì Nhất Thể 
Tam Bảo chỉ là một lý tưởng xa xôi. Câu chuyện 
lịch sử cuộc đời Đức Phật Thích Ca sẽ là câu 
chuyện lịch sử khô héo về những lời Phật dạy, 
hoặc sẽ là những chuyện trừu tượng vô hồn. Hơn 
nữa, khi mỗi chúng ta thể hiện Nhất Thể Tam 
Bảo, thì nền móng của Tam Bảo không gì khác 
hơn chính tự tánh của mình. 


nOT 


abstractions. aS 


embodies 


Three treasuries of inexhausfible 
adornmenfs: Tam vô tận trang nghiêm tạng— 
The treasury of the three Inexhaustble 


adornments or glorles of a Buddha, composed of 
body, mouth and mind—Ba tạng vô tận trang 
nghiêm của một vị Phật, gồm có thân, khẩu và ý. 

Three troublemakers and six robbers: Tam 
bành lục tặc——According to Buddhism, there are 
three troublemakers and six robbers or three 


1nternal and six external causes that prevent mosf 
people from reaching enlightenment—Theo Phật 
giáo, có ba kẻ quấy rối và sáu tên giặc cướp, hay 
là ba nguyên nhân từ bên trong và sáu nguyên 
nhân từ bên ngoài ngăn không cho người ta giác 
ngộ (tam bành gồm bản chất con người, sự khư 
khư, kiêu mạn; còn lục tặc gồm sắc, thanh, hương, 
vị, xúc, và các pháp). 

Three truths: Tam Đế Thiên Thai—See T'ien- 

T”a1”s three truths. 

Threc turns of the law-wheel when the 

Buddha preached in the Deer Park: Tam 

Chuyển—Ba lần chuyển Pháp Luân khi Đức Phật 

giảng pháp trong vườn Lộc uyển. 

l) Indicative, postulaton and definiion of the 
Eour Noble Truths: Thị chuyển. 

2) Hortative, suffering should be diagnosed: Cần 
chuyển— Khuyến chuyển— The second, or 
exhorfation turn of the Buddha”s wheel In the 
Deer Park, one of the three turns of the law- 
wheel when the Buddha preached in the deer 
Park. Men must know the meaning and cause 
Of suffering, cut off is accumulation, realize 
that It may be extinguished, and follow the 
eiphfold noble path to of 
enlightenment—Lân chuyển Pháp Luân thứ 
nhì trong ba lần chuyển Pháp Luân của Phật 
trong vườn Lộc Uyển. Con người phải hiểu rõ 
nghĩa và nguyên nhân của khổ đau phiển 
não, phải đoạn tận khổ tập, và phải tu tập 
theo Bát Chánh Đạo để thành Chánh quả. 

3) Evidental overcoming suffering: Chứng 
chuyển. 

Three types of beings who can tread the 

path of the Mahayana: Ba Loại Người Có Thể 

Đi Theo Con Đường Đại Thừa—According to the 

Shrimaladevi-Sutra, three are three types of 

beings who can tread the path of the Mahayana— 

Theo Kinh Thắng Man, có ba loại người có thể 

bước theo nẻo Đại Thừa: 

l1) Those who realize the most profound wisdom 
or Prajna: Những người tự mình hiểu được trí 
năng sâu sắc. 

2) Those who realize wisdom through hearing 
the teaching: Những người hiểu được trí năng 
bằng cách nghe học thuyết. 





atfainment 


3) 


4996 


Those who cannot realize supreme wisdom, 
but have devout faith in the Tathagata: Những 
người tuy không hiểu được trí năng cao nhất, 
nhưng có một niềm tin hoàn toàn vào Đấng 
Như Lai. 


Three fypes of characfers: Tam Tánh. 


l) 
2) 
3) 


Three types of cuffing off: Three excisions of qU 


good: Tốt. 

Bad: Xấu. 

Undefinable (neutral): Trung Tính —Không 
tốt không xấu. 


beguiling delusions or perplexitles—Ba diệt 
đoạn—See Three excisions of beguiling delusion. 
Three types of demons: Tam Chủng Ma. 

(D An overview of “Mara” in Buddhism—Tổng 


quan về “Ma” trong Phật giáo: “Demons” are 
called “mara” in Sanskrit In Chinese, the 
word has connofation of “murderer” because 
demons usually plunder the virtues and 


murder the wisdom-life of  cultivators. 
“Demons” also represent the destructive 
condiions or ¡infiuences that cause 


practitioners to retrogress In the1r cultivation. 
Demons 1nsane, 
making them lose therr ripht thought, develop 
©rroneous views, commit evil karma and end 
up sunk ¡n the lower realms. These acfIvifies 
which develop virtue and wisdom and lead 
sentient beings to Nirvana are called Buddha 
work. Those activiies which destroy good 
TOOfS, causing sentient beings to suffer and 
revolve In the cycle of Birth and Death, are 
called demonic actions. The longer the 
practiioner cultivates, and the hipher his 
level of attainment, the more he discovers 
how wicked, cunning and powerful the 
demons are. According to Most Venerable 
Thích Thiển Tâm in The Pure Land Buddhism 
in Theory and Practice, although there are 
numerous demons, they can be divided Into 
three types: demons of afflictions, external 
demons and celestial demons—“Ma” tiếng 


can render cultivatOrs 


Phạn gọi là mara, Tàu dịch là “sát,” bởi nó 
hay cướp của công đức, giết hại mạng sống 
trí huệ của người tu. “Ma” cũng chỉ cho 
những duyên phá hoại làm hành giả thối thất 
đạo tâm, cuông loạn mất chánh niệm, hoặc 
sanh tà kiến làm điều ác, rồi kết cuộc bị sa 


) 


2) 


đọa. Những việc phát sanh công đức trí huệ, 
đưa loài hữu tình đến niết bàn, gọi là Phật sự. 
Các điều phá hoại căn lành, khiến cho chúng 
sanh chịu khổ đọa trong luân hồi sanh tử, gọi 
là ma sự. Người tu càng lâu, đạo càng cao, 
mới thấy rõ việc ma càng hung hiểm cường 
thạnh. Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm 
trong Niệm Phật Thập Yếu, ma tuy nhiều, 
nhưng cốt yếu chỉ có ba loại: phiển não ma, 
ngoại ma và Thiên ma. 

Three types of dẻemons—Tam chủng ma: 
Demons of Afflictions: Phiển Não Ma—See 
Demons of Afflictions. 

External Demons: Ngoại Ma—External 
demons take the form of varlous spIIS, 
ghosts and deities. Once the cultivator has 
reached a certain level of attainment, he will 
be subJect to demonic disturbances which will 
put him to the test. External demons also 
include demons belonging to externalist cults 
and other false or quasi-Buddhist sects; or 
practitioners who have belonged to cults In 
this or previous lives but have now converted 
to Buddhism, as well as those who are 
themselves Buddhists but who come from 
families formerly active In other faiths and 
culfs, tend to be bothered by external demons. 
This 1s because the cultivatlon methods of 
externalists are withinn the realm of worldly 
afflictions and are tainted with pride, ego 
attachment, power and fame. Therefore, they 
sick together and do not want people 
connected with them 1n some way to follow 
other teachings. External demons may be 
divided 1nto three groups—Ngoại ma là 
những loài ma quỷ thân yêu mị bên ngoài. 
Người tu khi có đôi chút công phu, liên bị nó 
đến thử thách phá khuấy. Ngoại ma còn là 
những ma bàng môn tả đạo. Những vị kiếp 
trước hoặc kiếp nầy đã từng tu theo ngoại 
đạo, sau trở lại quy y Phật pháp; hoặc những 
vị tuy chỉ nương về Tam Bảo, nhưng xưa kia 
ông bà cha mẹ đều theo bàng môn tả đạo, 
thường hay bị ngoại ma phá rối. Bởi lối tu 
của ngoại đạo đều không rời phiền não hữu 
lậu, còn trong vòng tự cao chấp ngã, tham 
đắm quyển danh, nên hàng ngoại đạo hay 
quy tụ bè phái, không muốn cho người có ít 


4997 


nhiều liên hệ với phe mình tu theo đạo khác. 
Loài nây có thể chia thành ba hạng là bố ma, 
ái ma và não ma: 

a)  Terrorlzing 
Terrorizing Demons. 

b) Demons of Lust and Attachment: Ái Ma— 
See Demons of Lust and Attachment. 

c©) Nuisance Demons: Não Ma——See Nuisance 


Demons: Bố  _Ma—See 


Demons. 

3) Celestial Demons: Thiên Ma—See Celestial 
Demons. 

Three types of good spiritual advisors: Tam 
Chủng Thiện Tri Thức—According to Most 
Venerable Thích Thiền Tâm ¡in The Pure Land 
Buddhism In Theory and Practice, in conducting a 
seven-day retreat, one can either practice alone, 
f{O affain purity more easily, or with many other 
cultivators. There are three ftypes of good spiritual 
advisorse—Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm 
trong Niệm Phật Thập Yếu, người đả thất chuyên 
tu (chuyên tu bảy ngày trong thấp), phải có ba bậc 
thiện tri thức: 

l1) Teaching Spirtual Advisor: Giáo Thọ Thiện 
Tri Thức—See Teaching Spiritual Advisor. 

2) Caretakng Sprmual Advisor Ngoại Hộ 
Thiện Tri Thức—See Caretaking Spiritual 
Advisor. 

3) Common Practice Spiritual Advisor: Đồng Tu 
Thiện Tri Thức—See Common Practice 
Sprritual Advisor. 

Three types of happy rebirth: Tam chủng lạc 

sanh—See Three kinds of happy rebirth. 

Three types of meditation on the principles 

of three prongs esfablished by T?ien-T?ai: 

Ba loại quán tưởng về ba nguyên tắc được tông 

Thiên Thai thiết lập—Không Giả Trung—Three 

prongs established by the T”ien-T”ai sect. The 

system of threefold observation 1s based on the 
philosophy of Nagarjuna, who lived ímm south- 
eastern India about the second century A.D.—Ba 
đế mà tông Thiên Thai đã dựng lên Hệ thống 

“Tam Quán" nầy dựa trên triết lý của ngài Long 

Thọ, người đã sống ở Đông Nam Ấn Độ vào thế 

kỷ thứ hai. 

1) Unreality: Không—That things do not exIsf In 
reality. Sunya (universality) annihilates all 
relatives. The “Empty` mode destroys the 
1llusion of sensuous percepftion and constructs 





supreme knowledge (praJna)—Không dĩ pháp 
nhất thiết pháp (không để phá cái hoặc kiến 
tư, nghĩa là phá tất cả các pháp quán sát cái 
tâm chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở 
giữa, tức là không có thật). 'Không" còn là sự 
phá bỏ ảo tưởng của cẩm quan và sự kiến tạo 
tri thức tối thượng (prajna). 

2) Reality: Giả—Things though in 
“derived” or “borrowed” form, consisting of 
elements which are permanent. Particularity 
esfablishes all relativitiles. The “Hypothetical” 
mode does away with the defilement of the 
world and establishes salvatlon from all 
evils—Giả dĩ lập nhất thiết pháp (Giả dùng 
để phá các hoặc trần sa và để lập tất cả các 
pháp quán sát thấy cái tâm đó có đủ các 
pháp, các pháp đều do tâm mà có, tức là giả 
tạm, không bến, vô thường). *Giả' là sự chấm 
dứt những lậu hoặc của trần thế và giải thoát 
khỏi các điều xấu. 

3) Middle: Trung—The “middle” doctrine of the 
Madhyamaka School, which denies both 
pOSItlons In the 1nterests of he transcendental, 
or absolute. The middle path transcends and 
untes all relativitles. The “Medial' mode 
destroys hallucination arising from ignorance 
(avidya) and establishes the enlightened 
mind—Trung đĩ diệu nhất thiết pháp (Trung 
để phá cái hoặc vô minh và thấy được sự 
huyền diệu tất cả các pháp, quán sát thấy cái 
tâm chẳng phải không không, cũng chẳng 
phải giả tạm, vừa là không vừa là giả, tức là 
trung Đạo). “Irung' là sự phá bỏ ảo giác do 
vô minh mà ra và có được một đầu óc giác 
ngộ. 

Three fypes of obstacles: Ba Chướng—See 

Three Hinderers. 

Three ftypes of obsfacles for any Buddhist 

cultivators: Ba chướng ngại của người tu Phật— 

See Three Hinderers. 

Three types of suffering: Ba loại khổ—See 

Three kinds of sufferings. 

Three unhappy gati or ways: Tam Đồ. 

I1) The hell of fires: Hỏa đồ. 

2) The hell of blood where animals devour each 
other: Huyết đồ. 


©XISt 


4998 


3) The hell of swords where leaves and gørasses 
are sharp-edged swords: Đao đồ. 

Three universal characteristics: Tam Pháp 
Tướng —-Three universal characteristics of 
existence. The Buddha the  term 
“characteristic” to refer to facts about the nature 
of existence. The of 
©xistence are impermanence, suffering and not- 
self. When the Buddha stresses that there are 
three characteristics of existence, He means that 
always present in 
existence, and that they help us understand what 
to do with existence to avoid sufferings and 
afflictions. As a result of understanding the three 
characteristics, we learn to develop renunciation, 
or detachment. Once we understand that existence 
1S universally charaterized by Impermanence, 
suffering, and not-self, we would like to attach to 
nothing, that means we eliminate our attachment 
fo exIstence. Once we eliminate our attchment to 
existence, we ve already eliminated one of the 
Øreaf causes of sufferings and afflictions. That 1s 
{O Say IÝ we are not In the nirvana yet, We are 
surely at the gate of it —Tam pháp tướng về sự 
tồn tại. Đức Phật dùng từ “Pháp tướng” hay “đặc 
tính” để nói đến những sự kiện về bản chất của sự 
sống. Ba đặc tính ấy là vô thường, khổ và vô ngã. 
Khi Đức Phật nói có ba đặc tính của sự sống, 
Ngài muốn nói rằng những đặc tính này luôn có 
mặt trong sự sống, và chúng giúp chúng ta hiểu 
phải nên làm gì với sự sống để tránh được khổ 
đau phiền não. Một khi chúng ta hiểu được đặc 
trưng của cuộc sống là vô thường, khổ và vô ngã, 
chúng ta sẽ không muốn luyến chấp vào bất cứ 
thứ gì nữa, có nghĩa là chúng ta đã loại bỏ được 
sự luyến chấp (ràng buộc) về sự sống. Một khi 
chúng ta đã loại bỏ được sự luyến chấp vào sự 
sống, chúng ta đã loại trừ được một trong những 
nguyên nhân chính đưa đến khổ đau phiền não. 
Điều này nói rằng dù chúng ta chưa đến Niết Bàn 
đi nữa thì chúng ta cũng đang ở tại cổng của nó— 
See Impermanence, Suffering, and Not-self. 
Three universal positions or sfages: The three 
sfates expressed by voids, no-marks, and no 
resolves—Tam bình đẳng địa, ba trạng thái được 
diễn tả bởi không, vô tướng và vô nguyện. 

Three universally pure heavens: Ba Biến 
Tịnh Thiên—Where bodies and thinking are the 


uSe€S 
three characteristics 


these characteristics are 


same (the third dhyana heaven—Tam thiển 
thiên)—Nơi chúng sanh chỉ có một thân và một 
tưởng giống nhau—§ee Nine realities. 

Three unreal objects in meditation: Tam Giả 
Quán—The meditation on three unreal obJects— 
Ba cách quán chư pháp là giả tạm: 

l1) Contemplate on unreal dharmas: Quán pháp 


giả. 

2) Contemplate on unreal sensations: Quán thọ 
giả. 

3) Contemplate on unreal names: Quán danh 
giả. 


Three unrealities: Prajnapti (skt)—Tam Giả— 
Ba cái không thật —Three phenomenals—Three 
fallaclous postulates—ln Buddhism, especially in 
the Satyasiddhi-sastra and the Maha-PraJna Sutra, 
everything 1s merely phenomenal, and consists of 
derived elemen(s; nothing therefore has real 
existence, but all is empty and unreal—Trong 
Phật giáo, đặc biệt là trong Thành Thực Luận và 
Kinh Bát Nhã, mọi vật chỉ là hiện tượng, gồm 
những yếu tố cấu thành; không có cái gì có thực 
hữu, chỉ là hư không và không thật: 

1) AII dharmas (things) are unreal: Pháp giả— 
Chư pháp tự tánh vốn là hư giả không thật 
(pháp do nhân duyên mà sinh ra). 

2) Sensations (feelings) are unreal: Thọ giả— 
Thọ nhận vốn không thật (chư pháp đều thọ 
nhận nơi các pháp khác, như thọ nhận tứ đại 
mà thành vô tình chúng sanh, thọ nhận ngũ 
uẩn mà thành hữu tình chúng sanh, tức là thọ 
nhận biệt thể để làm thành tổng thể). 

3) Names are unreal: Danh giả—Cái tên của 
chư pháp đều không thật (Danh nương vào ý 
tưởng mà có chứ không có tự tánh). 

Three unstable things: Tam Bất Kiên Pháp. 

l) The body: Thân. 

2) The length of life: Mạng. 

3) Wealth: Tài. 

Threec unsurpassables Tam Vô Thượng 

(Sangii Sutta in the Long Discourses—Kinh 

Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh)—See Three 

dharmas (XLIH). 


l1) The unsurpassable of VISION: 
Dassananuttariyam (p)—Kiến vô thượng. 
2) The unsurpassable of practice: 


Patipadanuttariyam (p)—Hành vô thượng. 


4999 


3) The unsurpassable of liberation: 
Vimuttanuttariyam (p)—Giải thoát vô thượng. 

Three unwholesome elements: Ba loại giới bất 

thiện (Sangiti Sutta in the Long Discourses—Kinh 

Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh). 

1) Sensuality: Dục giới. 

2) Enmity: Sân giới. 

3) Cruelty: Hại giới. 

**. See Three dharmas (XI). 

Three unwholesome invesfigations: Akusala- 

vitakka (sk)—Tam Bất Thiện Tầm—See Three 

kinds of unwholesome 1nvesfigation. 

Three unwholesome qualities: Ba căn bất 

thiện—According to the Long Discourses of the 

Buddha, Sangiti Sutra, there are three bad 

(unwholesome) roots or qualiles—Theo Kinh 

Trường Bộ, Phúng Tụng Kinh, có ba bất thiện 

căn: 

1) The unwholesome root of Greed or Desire: 
Tham Bất Thiện Căn. 

2) The unwholesome root of Anger or Hatred: 
Sân Bất Thiện Căn. 

3) The unwholesome root of Stupidity, or 
Ignorance, or Delusion: S¡ Bất Thiện Căn. 
Three unwholesome roofs: Three bad roots— 
Tam Bất Thiện Căn (Sangiti Sutta in the Long 
Discourses—Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ 

Kinh). 

I) Unwholesome root of greed: Lobho akusala 
mulam (p)—Tham bất thiện căn. 

2) Unwholesome root of hatred: Doso akusala 
mulam (p)—Sân bất thiện căn. 

3) Unwholesome root of delusion: Moho akusala 
mulam (p)—S¡i bất thiện căn. 

** See Three dharmas (II). 

Three upward paths: Tam Thượng Đạo. 

1) Sravakas: Thanh văn—See Sravakas. 

2) Pratyeka-buddhas: Duyên Giác—See 
Pratyeka-buddhas. 

3) Bodhisattvas: Bồ Tát —See Bodhisattvas. 

Three vehicles: Triyana (skQ Tam Thừa— 

Three vehicles that taught by the Buddha which 

help sentient beings to cross samsara—Ba cỗ xe 

được Đức Phật dạy nhằm giúp chúng sanh vượt 

thoát cõi Ta Bà— The Triyana—Three Yanas. 

(@)  Three vehicles in the Lotus Sutra: Tam Thừa 
trong Kinh Pháp Hoa—According to the 


]) 


2) 


Lotus Sutra, there are three Vehicles, or 
conveyances, or three divisions of Buddhaˆs 
Teachings, which carry living beings across 
mortality (births-and-deaths). 
They are Hearer-Yana, Pratyeka-Buddha- 
Yana, and Bodhisatva-Yana. The word 
“Vehicle” symbolizes Carrying 
transporting sentient beings to enlightenment. 
Three Yanas are only expedient means that 
Buddha had taught based on the capacity of 
his disciples or hearers. In reality, there Is 
only one veheicle, that is the Buddha-vehicle 
or the vehicle that leads to the Buddhahood—— 
Theo Kinh Pháp Hoa, có ba cỗ xe đưa chúng 
sanh vượt thoát Ta Bà để qua bờ giác ngộ là 
Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa, và Bồ 
Tát Thừa. Chữ “Thừa” ở đây tiêu biểu cho 
phương tiện chuyên chở và đưa chúng sanh 
đến giác ngộ. Đây chỉ là những phương tiện 
mà Phật đặt ra để tùy căn cơ mà giáo hóa 
chúng sanh. Kỳ thật chỉ có một thừa duy nhất, 
đó là Phật Thừa hay cỗ xe đưa đến quả vị 
Phật mà thôi: 

Sravakayana (skÐ: Thanh văn Thừa (Tiểu 
thừa-Hinayana)—The Sravakayana OT 
Theravada. Sravaka (hearer or obedient 
disciple), that of enlightened for self (the 
objective 1s personal salvation). Sravaka who 
understands, practices, and relies on the Four 
Noble Truths (philosophies) to become an 
Athat. Some people call Hearer-Yana a 
“Lesser Vehicle” because Hearers cultivate 
to enliphten themselves, not to help others 
enlighten—Nghe pháp rồi tu và tự mình giác 
ngộ. Thanh văn thông hiểu, thực hành, và dựa 
vào một cách đứng đắn pháp Tứ Diệu Đế mà 
tu hành để trở thành một vị A La Hán (Phật 
ví Thanh Văn Thừa như cổ xe dê hay dương 
xa). Có người gọi Thanh Văn Thừa là Tiểu 
Thừa hay cỗ xe nhỏ vì hàng Thanh Văn chỉ tu 
hành tự ngộ, chứ không giúp người khác giác 
ngộ. 

Pratyekabuddhayana (skÐ: Duyên Giác 
Thừa—-Bích Chi Phật thừa (Trung thừa- 
Madhyamayana)—Pratyeka-buddha, that of 
enliphtened for self (the objective 1s personal 
salvaton)  Pratyekabuddha rightly 
undersfands, practces and reles on the 


samS§Sara Of 


and 


who 


3) 


qI) 


Ù 
2) 


5000 


theory of dependent originaion (the 
twelvefold chain of cause and effect) to 
become a Pratyekabuddha. Some people 
call Pratyeka-Buddha a “Lesser Vehicle” 
Pratyeka-buddhas 
enliphten themselves, not to help others 
enlighten—Duyên Giác là vị thông hiểu, thực 
hành và dựa vào một cách đúng đắn thuyết 
quán Thập Nhị Nhân Duyên để tu hành thành 
Bích Chi Phật (Phật ví Duyên Giác Thừa như 
cổ xe nai hay lộc xa). Có người gọi Duyên 
Giác Thừa là Tiểu Thừa vì hàng Duyên Giác 
chỉ tự tu tự ngộ chớ không giúp người giác 
ngộ. 

Bodhisattvayana or Mahayana (skÐ: Bồ Tát 
Thừa—(Đại Thừa—Mahayana)—A 
Bodhisattva, leading after countless ages of 
self-sacrifice In saving others and progressIVe 
enliphtenment to ultmate Buddhahood. A 
Bodhisattva relies on the six paramitas (the 
six accomplishments). Bodhisattva-Yana 1s 
also called Mahayana, which means “Greater 
Vehicle” because Bodhisattvas cultivate first 
to enliphten self, and then enlighten others. 
DespIte this, 1{ 1s Important for sincere 
Buddhists who practice Mahayana Buddhism 
not to look down on those who practice 
Hinayana Buddhism since the ultimate goal 
of every Buddhist 1s to reach enlightenment, 
not to distinguish between Hinayana and 
Mahayana—Một vị Bồ Tát, sau vô lượng 
kiếp hy sinh cứu độ chúng sanh mới tiến vào 
đại giác và quả vị Phật. Một vị Bồ Tát vào 
đời hành đạo theo Lục Ba La Mật (Phật ví Bồ 
Tát Thừa như cổ xe trâu hay ngưu xa). Bồ Tát 
Thừa còn được gọi là Đại Thừa hay cỗ xe lớn 
vì Bồ Tát tu hành trước tiên là tự ngộ, rồi sau 
đó giúp tha nhân giác ngộ. Dù gì đi nữa, thật 
là quan trọng cho Phật tử thuần thành tu tập 
Đại Thừa, nhưng không khi dễ những vị tu 
tập theo Tiểu Thừa vì mục tiêu tối hậu của 
người con Phật là giác ngộ và giải thoát, chứ 
không phải là phân biệt Tiểu hay Đại Thừa. 
Three principle schools of Buddhism—Tam 
thừa trong Phật giáo: 

Hinayana: Tiểu Thừa—See Hinayana. 
Madhyamayana: Trung Thừa—See Middle 
vehicle. 


because cultivate  tO 


3) 


Mahayana: Đại Thừa—See Mahayana. 


(HH Three main vehicles of Tibetan Buddhism, or 


Tantric tradiion—Ba Thừa chính trong Phật 
giáo Tây Tạng, hay truyền thống Mật tông: 
Hinayana: Tiểu Thừa—See Hinayana. 
Mahayana: Đại thừa—See Mahayana. 
Vajrayana: Kim Cang thừa—See Vajrayana. 


Three vehieles are one: Tam Ấn Nhứt. 


l) 


2) 


The three vehicles (Hinayana Tiểu thừa, 
Madhyamayana Trung Thừa, Mahayana Đại 
thừa) are one. The three lead to 
Bodhisattvaship and Buddhahood for all: Tam 
Ấn Nhứt. 

Three vehicles to be the one vehicle: Cai 
Nhiếp Môn— The doctrine which maintains 
the three vehicles to be the one vehicle, In 
confrast with the doctrine which differentiates 
the one vehicle from the three—Giáo lý 
thuyết minh tam thừa là nhất thừa, đối lại với 
“phân tướng môn” hay giáo thuyết giải thích 
sự khác biệt giữa nhứt thừa và tam thừa. 


Three virtues: Tam Đức. 


() 


l) 
2) 
3) 
qI) 


]) 


2) 


3) 


Three Buddha”s virtues or powers—Tam Phật 
Đức: 

Eternal: Thường hằng. 

Joyful: Hỷ lạc. 

Pure: Thanh tịnh. 

According to the Mahayana, there are three 
Buddha”s virtues—Theo Đại Thừa, có ba đức 
của Phật: 

Dharmakaya—The virtue or potency of the 
Buddha”s eternal sipritual body: Pháp thân 
đức Pháp thân Phật là vĩnh hằng. 

Buddha's prjana or wisdom, knowing all 
things In therr reality: Bát nhã đức —Trí huệ 
Phật biết được thực tính của chư pháp. 
Buddha's freedom from all bonds and his 
sovereien liberty: Giải thoát đức —Phật giải 
thoát, không còn vướng mắc nào. 


(HD According to Nirvana Sutra, there are another 


]) 


2) 


three Buddha”s virtues—Theo Kinh Niết Bàn 
có ba đức của Phật: 

The potency of Buddha perfect knowledge: 
Trí đức—Đức toàn giác. 

Buddha”s ability to cut off all illusion and 
perfect of supreme nirvana—The power or 
virtue of bringing to an end all passion and 
1llusion, and enter the perfect nirvana: Đoạn 


5001 


đức—Đức đoạn diệt khổ đau và chứng nhập 
Niết bàn tối thượng. 

3) Buddha”s universal grace and salvation which 
bestows the benefis he has acquired on 
others: Ân đức—Đức phổ cứu chúng sanh. 

qV) 

l) The perfecion of Buddha's causatve or 
karmaic works during his three great kalpas 
of preparation: Nhân viên đức—Qua ba a 
tăng kỳ kiếp, nhân duyên tròn đầy. 

2) The perfection of the fruit or result of 
Buddha*s own character and wisdom: Quả 
viên đức —Toàn thiện quả vị và trí huệ Phật. 

3) The perfecion of Buddha`s grace in the 
salvation of others: Ân viên đức—Toàn thiện 
ân cứu độ chúng sanh. 

(V) 

l1) All-knowing virtues or qualities of a Buddha: 
Trí Đức. 

2) All-pitying virtues ofa Buddha: BI Đức. 

3) Contemplatve virtues of a Buddha: Định 
Đức. 

Three voids: Tam Không—The three voids or 

Immaterialities, or the threefold of svabhava: 

(A) 

l) Empty: Void— Không. 

2) No-appearance: Vô tướng. 

3) No vow: Vô nguyện. 

(B) 

l1) No-self: Ngã không. 

2) All things are empty: Pháp không. 

3) All phenomena are empty or Inmaterial: Câu 
không—Tất cả đều không. 

(C) Three voids in Paramita charity—Tam Không 
trong bố thí Ba La Mật: 

1) Noreceiver: Không thấy người nhận. 

2) No giver: Không thấy người cho. 

3) Allare empty: Tất cả đều không. 

Three voids in Paramita charity: Tam Không 

trong bố thí Ba La Mật—Three voids (C). 

Three vows of the awakening of faith: Tam 

Phát Tâm. 

l1) To perfect bodhi of faith: Tín thành tựu phát 
tâm. 

2) To understand and carry In(o practice this 
wisdom: Giải hành phát tâm. 

3) The realizatlon or proof of or union with 
bodhi: Chứng phát tâm. 


Three ways in which bodhisattvas manifest 
themselves for saving those suffering the 
pain of hell: Tam Chủng Thị Đạo—Ba cách dẫn 
dắt. 

1) Physically, by supernatural powers, change of 
form: Thần biến thị đạo—Dùng thân nghiệp 
dẫn dắt. 

2) Orally, by moral exhortation: Giáo giải thị 
đạo—Dùng khẩu nghiệp (lời nói) mà dẫn dắt. 

3) Mentally, throuph powers or memory and 
enlightenment: Ký thuyết thị đạo—Lúc nào 
cũng ghi nhớ và tìm đủ mọi cách mả giảng 
giải bằng ý nghiệp. 

Three ways of dedications: Tam chủng hồi 
hướng—According to the Tibetan Buddhist 
tradition, there are three øgreat ways of dedicating 
our virtue. We can dedicate In any one of these 
three ways. They are as follows—Theo truyền 
thống Phật giáo Tây Tạng, có ba cách để hồi 
hướng thiện căn của chúng ta. Chúng ta có thể hồi 
hướng bất kỳ một trong ba cách này. Ba cách như 
sau đây: 

l1) Dedicating it to the spread of Dharma In our 
own and others` mental seam—Hồi hướng 
thiện đức để truyền bá Phật Pháp trong dòng 
tâm thức của chính mình và của người khác. 

2) Dedicating It for us to be looked after by a 
spiritual guide in all out future lives—Hồi 
hướng để các bạn được vị hướng đạo tâm linh 
che chở trong những kiếp vị lai. 

3) Dedicaing 1t to achieve peerless 
complete enlightenment—Hồi hướng để đạt 
tối thượng và toàn giác. 

Three ways of disciplne of a hearer: 

Tividhasikkha (p)—Thanh Văn Tam Tu—Triple 

(three) Training, the three inseparable aspects for 

any The Universal 

Characteristics (Existence 1s universally 

characterized by Impermanence, suffering and 

nof-self}—Three ways of discipline of Sravaka—— 

Ba mặt thực hành của Phật giáo không thể thiếu 

trên đường tu tập: 

(A) 

1) No the cternal, seeing 
everything as everchanging and transient: Vô 
thường tu (Practice on the Impermanence): 
Thanh văn tuy biết sự thường trụ của pháp 


and 


cultIvators. three 


realizaton of 


5002 


thân, song chỉ quán tưởng lẽ vô thường của 
vạn pháp. 

2) Joyless, through only contemplating misery 
and not realizing the ultimate nirvana-Joy: Phi 
lạc tu (practice on suffering): Tuy biết Niết 
Bàn tịch diệt là vui sướng, song chỉ quấn 
tưởng lẽ khổ của chư pháp. 

3) Non-ego discipline, seeing only the perishing 

self and not realizing the Iimmortal self: Vô 

ngã tu (practice on non-self): Tuy biết chơn 
ngã là tự tại, nhưng chỉ quán tưởng lẽ không 
của ngũ uẩn mà thôi. 

Three ways to Enlightenment according to the 

Theravadan Buddhism—Tam Tu theo truyền 

thống Phật giáo Nguyên Thủy: 

I1) Keeping the precepts: Sila (skÙ)——Training In 
Moral discipline by avoiding karmically 
unwholesome activities. Cultivating ethical 
conduct—Giới—Huấn luyện đạo đức, từ bỏ 
những hoạt động nghiệp không trong sạch. 

2) Mental discipline: Samadhi (skÐ—Training 
the ˆ mind in  Concentration—Practicing 
concentraion of the mind—Định—Huấn 
luyện tâm linh, thực hiện sự tập trung. 

3) Wisdom: Prajna (skt)—Training in Wisdom, 
the development of prajna through Insight 
into the truth of Buddhism—Always acting 
wisely—Huệ—Huấn luyện trí năng, để phát 
triển sự hiểu biết về chân lý. 

Three ways to Enlightenment: Tam Học—See 

Three ways of discipline of a hearer. 

Three ways to Enlightenment according to 

the Theravadan Buddhism: Tam Tu theo 

truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy—See Three 

ways of discipline of a hearer (B). 

Three weiphty obstrucftions: 

chướng. 

1) Self-importance: Ngã trọng (xem cái ngã của 

mình là quan trọng. 

2) Envy: Tật đố (ganh ghét với người). 

3) Desire: Tham dục (cái gì cũng ham muốn cho 

mình). 

Three wheels: Tam Luân. 

q) 

l1) Buddha's supernatural powers, or powers of 
bodily self-transformation, associated with his 
body: Thần Thông Luân. 


(@ 


` 


Tam trọng 


2) Buddha's discriminatng understanding of 
others, asociated with his mind: Ký Tâm 
Luân. 

3) Buddha”s oral powers of teaching, associated 

with his discourses or speech: Giáo Giới 

Luân. 

The wheel of illusion produces karma, that of 

karma sets rolling that of suffering, which In 

turn sets rolling the wheel of illusion. These 
thee wheels are in constant revolutlon— 


qI) 


Bánh xe phiền não sanh nghiệp, nghiệp sanh 
khổ đau, và khổ đau lại sanh phiển não. Ba 
bánh xe này luân chuyển không ngừng nghỉ: 

1) The wheel of Delusions: Hoặc Luân. 

2) The wheel of Karma: Nghiệp Luân. 

3) The wheel of Suffering: Khổ Luân. 

(HD 

lI) The wheel of Impermanence: Vô Thường 
Luân. 

2) The wheel of Impurity: Bất Tịnh Luân. 

3) The wheel of Distress: Khổ Luân. 

Three wheels of the law: Three Dharma-cakra 

according to the San-Lun Tsung. The San-Lun 

School divided the Buddha”s sacred teaching Into 

three wheels of the law (dharma-cakra)—Tam 

thời Chuyển Pháp theo Tam Luận Tông. Tam 

Luận Tông chia Thánh giáo của Đức Phật ra làm 

ba thời—See Three periods and characteristics Of 

Buddha's teaching: 

1) The root wheel 1s the Avatamsaka (Wreath): 
Căn bản Pháp Luân là Hoa Nghiêm. 

2) The branch wheel Is all Himmayana and 
Mahayana texts: Chi mạt Pháp Luân là các 
kinh điển Tiểu và Đại Thừa. 

3) The wheel that contracts all the branches so 
as to bring them back to the root, 1.e., the 
Lotus: Nhiếp mạt quy bản Pháp Luân là thời 
Pháp Hoa. 

Three wholesome elementfs: Tam Thiện Giới 

(Sangii Sutta in the Long Discourses—Kinh 

Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh). 

1) Renunciation: Ly dục giới. 

2) Non-enmity: Vô sân giới. 

3) Non-cruelty: Vô hại giới. 

Three wholesome roofs: Tam Thiện Căn— 

(Sangii Sutta in the Long Discourses—Kinh 

Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh). 

(@)_ EFor Monks and Nuns—Đối với chư Tăng Ni: 


]) 


2) 


3) 


qI) 


Ù) 


2) 


3) 


5003 


The wholesome roots of non-greed, non- 
hatred, and non-delusion: No selfish desire, 
no 1re, no stupidity—Vô tham, vô sân, vô s1. 
The of almsgiving, 
kindness, and wisdom: Bố thí, từ bi, trí huệ. 
The wholesome roofs of øood deeds, good 
words, good thoughts: Thân lành, khẩu lành, 
ý lành. 

For Ordinary People—Đối với Phật tử tại gia: 
The wholesome root of almsgiving: Bố thí 
thiện căn. 

The wholesome root of mercy: Bi Mẫn thiện 
căn. 


wholesome  roots 


The wholesome root of wisdom: Trí huệ thiện 
căn. 


(ID Three good roots for all moral development— 


Ù 
2) 
3) 


+ 


Tam thiện căn dùng để phát triển giới hạnh: 
Wholesome root of non-greed: Alobho kusala 
(p)—Vô tham thiện căn. 

'Wholesome root of non-hatred: Adoso kusala 
(p)—Vô sân thiện căn. 

Wholesome root of non-delusion: Amoho 
kusala (p)—Vô sĩ thiện căn. 

See Three dharmas (II). 


Three worlds: Tam thế gian. 


q) 


Ù 


2) 


General meanings of “lhree worlds”——Nghĩa 
chung của Tam Thế Gian: 

The world of desire: Dục giớ—Human 
world—Desre world—Passion world— 
Passions—Realm of desire or sensual realm. 
One of the three realms. Living beings within 
this realm still have full of desires—Dục giới 
là một trong tam giới, chúng sanh nơi đó có 
đầy dẫy những thứ ham muốn. 

The world of form: Rupadhatu (skt)—Sắc 
giới —Realm of form, or materlal form, or 
material world. It especially refers to the 
second Trailokya. Living beings within the 
world of form do not have sensual desires; 
however, they still have a physical form and 
appearance. They are still attached to marks 
and appearance, and therefore, they are not 
yet apart from the cycle of birth and death— 
Sắc giới, đệ nhị giới trong tam giới. Chúng 
sanh trong sắc giới không còn những ham 
muốn dục vọng nữa; tuy nhiên, họ vẫn còn có 
hình tướng vật chất, vì vậy mà họ vẫn còn 


3) 


+ 


qI) 


l) 


2) 


chấp trước vào hình tướng, nên chưa thể thoát 
ra khỏi vòng sanh tử luân hồi. 

The formless world: Vô sắc giới—The realm 
of formlessness—Being above the realm of 
form—Realm beyond form—The formless 
realm of pure spirit, where there are no 
bodies, places, things. Living beings of the 
formless realm are without form or shape, yet 
they still have consciousness, and they are 
stlll attached to that consciousness, and 
therefore, they are not yet apart from the 
cycle of birth and death. This is the heavens 
without form, Immafterial, consisting only of 
mmnd ¡1n contemplaton. lís extent 1s 
undefinable In the four empty reglons (Tứ 
không xứ)—Trên cõi sắc giới, nơi chỉ có tinh 
thần thanh tịnh, nơi không còn thân thể, 
không còn cung điện, không còn vật chất. 
Chúng sanh trong cõi này không còn hình 
tướng, nhưng vẫn còn tri thức, và họ vẫn chấp 
trước vào cái tri thức ấy, và vì thế chưa thoát 
được ra khỏi vòng luân hôì sanh tử. Đây là 
cõi trời vô sắc kéo dài không hạn định trong 
tứ không xứ. Cõi nầy không có vật chất của 
sắc pháp, mà chỉ còn thức tâm trụ nơi thiển 
định thâm diệu. 

See Three worlds and six realms of hife. 
Three worlds in The Flower Adornment 
Sutra—Tam thế gian trong Kinh Hoa nghiêm. 
The world of proper enlightenment in which 
the Buddha 1s the Dharma King, who 1s the 
ruler. This also 
Buddhas, Bodhisattvas, and worthy sages 
(who have already awakened to the ultimate 
truth): Chánh giác thế gian—Trong đó Phật là 
Pháp Vương, người ngự trị. Thế gian nầy 
cũng bao gồm Phật giới, Bồ Tát giới, và giới 
của những Hiển Thánh, những người đã 
chứng ngộ chân lý tối thượng. 

The world of utensils which 1s the world of 
things, of utensils, such as mounftaIns, rIV€rs, 
houses, etc. The gods and dragons of the 
eiphtfold division are the rulers of this world. 
The world of countries on which people 
depend for existence: Quốc Độ Thế Gian hay 
Khí thế gian (y báo)—Đây là thế giới của sự 
vật như núi non, sông ngòi, nhà cửa, vân vân. 
Chư thiên long trong Bát bộ Thiên long ngự 


includes the realms of 


5004 


trị trong thế giới nầy. Còn được diễn tả như 
cảnh giới mà chúng sanh dựa vào đó để hiện 
hữu. 

3) The world of living beings coincides with the 
world of proper retribution, that is, our body: 
Chúng sanh thế gian (chánh báo)—Thế giới 
của chúng sanh hay là thế giới của chánh 
báo, nghĩa là thân của chúng ta. 

Three worlds and sỉx realms of existence: Ba 
Nẻo Sáu Đường—See Three worlds and six 
realms of life. 
Three worlds and six realms of life: Ba Nẻo 
Sáu Đường —The Buddha compared sentient 
beings with travelers who blindly travel In the 
darkness and suffering of the three worlds and six 
realms of existence—Đức Phật so sánh chúng 
sanh với những khách lữ hành mù trong đêm tối 
và những khổ đau trong ba nẻo sáu đường: 

(A) Three worlds—Ba nẻo: 

l) The world of passions (sensuous desires): 
Dục giới. 

2) The world of Beauty (form): Sắc giới. 

3) The world of no Beauty (formless): Vô sắc 

gIỚI. 

See Three worlds. 

SIx realms of life: Sáu đường 

1) The realm of Heaven: Thiên. 

2) The realm ofhuman: Nhơn. 

3) The realm of Asura: Angry spirits—A-Tu-La. 

4) The realm of Pretas: Hungry ghosts—Ngạ 
quỷ. 

5) The realm of animal: Súc sanh. 

6) The realm of hell: Địa ngục. 

Three worldly inftimate relations: Tam Thân 

Thế Tục. 

1) Father: Cha. 

2) Mother: Mẹ. 

3) Brothers and sisters: Anh chị em. 

Three yanas: Tam Thừa—See Three vehicles. 

Threshold: Ngưỡng cửa. 

Thrill (v): Làm rung động. 

Thrive (v): Phát sinh—To produce—To grow—— 

To Initiate. 

Throafless vaksa: Ni Kiện Tha Ca—Một loại 

quỷ Dạ Xoa không có cần cổ. 

Throne (n): 

l) Ngai vàng. 


2) Asana (skt): A seat—Tòa (sen). 

Throne (v): Lên ngôi. 

Throne of the Buddha: Tòa Như Lai—The 
palace chamber In which the Buddha was situated. 
Throne öof Indra: Đại Nhân Đà La Tọa The 
throne of Indra, whose throne 1s four-square to the 
unIV€Tse. 

Throne of the King of Jewel-lotuses: Đại Bảo 
Hoa Vương Tọa. 

Through: Qua. 

Through faith or invocation of another”s 
salvation: Tha lực giáo—Short way of the Pure 
Land throuph faith In or invocation of another, I.e. 
Amitabha—Con đường ngắn dẫn tới cõi Tịnh Độ 
nhờ tha lực, bằng cách niệm hồng danh Phật A Di 
Đà—See Two modes of escape from mortality 
(A). 

Through many gøenerafions: Generation after 
generation—Lịch đại (trải qua nhiều thế hệ). 
Throughout the year: Quanh năm. 

Throw (v): Quăng ném. 

Throw belongings of another person: Liệng 
đổ đạt của ai—A Bhiksu or Bhiksuni, out of 
anger, throws the belongings of another person, 
commits an Expression of Regret Offence——VỊ Tỳ 
Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào, vì nóng giận mà 
quăng ném đồ đạt của người khác, là phạm giới 
Ba Dật Đề hay giới Đọa (phải phát lồ sám hối). 
Throw info confusion: Lầm cho điên đảo. 
Throw an eøg at a rock: Lấy trứng chọi đá (dĩ 
noãn đầu thạch)—To do something foolish. 

Th. Stcherbatsky: An eminent Orientalist of 
Russia in the nineteenth century. He had worked 
for many years In the field of Sarvastivada and 
Mahayana. He was a close associate of Sylvain 
Levi and had im 1917 edited the Tibetan text of 
the Kosa and 1(s bhasya with the assistance of E. 
Obermiller, the of the 
“Abhisamayalankara-praJnaparamifa-upadesa- 
sastra” (1929) and the “Uttara Tantra” (1931). In 
1920 he published “Soul Theory of the 
Buddhists,” an English translation of Chapter IX 
of the Kosa. In 1923, he published a learned 
treatise, “Central Conception of Buddhism and the 
Meaning of the World Dharma.” In this masterly 
work he established the fact that the theory of 


editor 


5005 


“§kandha” was an element of ancient Buddhism 
and the pivot of the whole doctrine. In criticism of 
Poussin's Nirvana, he brought out his famous 
work, “The Central Concepton of Buddhist 
Nưrvana,” which was perhaps the last word on this 
most debated topic. His profound study of the 
Kosa, the Madhyamika-karika and the later works 
on Buddhist logic are clearly reflected on this 
work, which gave for the first time a complete and 
consfructive survey of the entre Buddhist 
phiosophy. These preliminary treafises were 
followed by his monumental work, “Buddhist 
Logic,” in two volumes In 1932. It was the first of 
1{s kind, exclusively based on the original works 
of such master minds as Dinnaga, Dharmakirrti, 
and Dharmottfara. In the preface of his first 
volume of Buddhist Logic he observes: “There 1s 
a widely spread prejudice that posifive philosophy 
1s to be found only in Europe. Ït 1s also a preJudice 
that Aristotle*s treatment was final, that having 
had in this field no predecessor, he also had no 
need of a continuator.” The publication of these 
two volumes removed this preJudice against 
Indian logic to a large extent—Một học giả nổi 
tiếng chuyên về Đông Phương Học của Nga vào 
thế kỷ 19. Ông đã làm việc nhiễu năm trong lãnh 
vực Nhất Thiết Hữu Bộ và Đại Thừa như ông 
Poussin. Ông là cộng tác viên thân thiết của 
Sylvain Levi và vào năm 1917, đã cho xuất bản 
bộ Câu Xá Luận bằng tiếng Tây Tạng có phần 
chú thích với sự trợ lực của E. Obermiller, người 
sau này đã cho xuất bản bộ Hiện Quán Trang 
Nghiêm Luận năm 1929 và bộ Mật Chú Tối 
Thượng năm 1931. Năm 1920 ông xuất bản cuốn 
Giáo Thuyết Linh Hồn của Phật Giáo, một bản 
dịch tiếng Anh của chương 7 trong bộ Câu Xá. 
Năm 1923 ông cho in một luận thư uyên thâm 
“Khái Niệm Chủ Yếu của Phật Giáo Và Ý Nghĩa 
của Pháp Giới.” Trong tác phẩm này ông chứng 
minh rằng thuyết “Ngũ Uẩn” là một thành phần 
trong Phật giáo ngày xưa và là nòng cốt của toàn 
bộ giáo lý. Nhằm đả kích cuốn Nirvana của 
Poussin, ông đã cho xuất bản cuốn sách nổi tiếng 
của ông nhan để Khái Niệm Chủ Yếu của Niết 
Bàn trong Phật Giáo, đây có lẽ là tiếng nói sau 
cùng cho vấn để đã được tranh luận nhiều nhất 
này. Những nghiên cứu sâu xa của ông về Câu 
Xá Luận, về Trung Quán Luận Tụng và những 


tác phẩm sau này về Luận Lý Học Phật Giáo đã 
được thể hiện rõ rệt trong cuốn sách này, cuốn 
sách lần đầu tiên có được một cái nhìn tích cực về 
toàn bộ triết lý Phật giáo. Tiếp theo các bản luận 
giải sơ bộ này là một tác phẩm vĩ đại, “Luận Lý 
Học Phật Giáo,” in thành 2 cuốn vào năm 1932. 
Đây là cuốn sách hàng đầu trong lãnh vực này, 
căn cứ chủ yếu vào những tác phẩm đặc sắc của 
những đầu óc bậc thầy như Trần Na, Pháp Xứng, 
và Pháp Thượng. Trong lời tựa cho cuốn sách đầu 
của bộ Luận Lý Học Phật Giáo, ông đã phát biểu: 
“Có một thành kiến phổ biến sâu rộng cho rằng 
triết lý tích cực chỉ có thể tìm thấy ở Âu Châu mà 
thôi. Và cũng có thành kiến cho rằng luận thuyết 
của Aristotle là luận thuyết tối hậu, và bởi vì ông 
này đã không có người đi trước nên ông cũng 
chẳng cần có người đi sau nữa.” Việc xuất bản hai 
cuốn sách này đã xóa sạch thành kiến chống lại 
luận lý học Ấn Độ trên đây. 

Thuan Chan Zen Master: Thiền Sư Thuần 
Chân (?-1101)—A Vietnamese Zen master from 
Cửu Ông, Tế Giang district, North Vietnam. He 
left home and became a disciple of Zen master 
Pháp Bảo at Quang Tịnh Temple, and became the 
Dharma herr of the twelfth generation of the 
Vinitaruci Zen Sect. Later he stayed at Hoa 
Quang Temple to revive and expand Buddhism. 
He passed away in 1101—Thiển sư Việt Nam, 
quê ở Cửu Ông, huyện Tế Giang, Bắc Việt. Ngài 
xuất gia làm đệ tử của Thiển sư Pháp Bảo tại 
chùa Quang Tịnh, và trở thành Pháp tử đời thứ 12 
dòng Thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Về sau, ngài trụ 
tại chùa Hoa Quang để chấn hưng và hoằng hóa 
Phật giáo. Ngài thị tịch năm 1101. 

Thudong: Dhutanga (p)—Khổ hạnh—A Thai 
term for “asceticism,” or ascetic practices, but 
today 1t 1s commonly used to refer to monks who 
leave their monasteries and travel on foot on a 
pIlgrimage. During the period of pilprimage, they 
have to adhere strictly to the vinaya rules; they 
must have only one meal a day, and eat the food 
directly form the alms bowl, and sleep on the 
ground. sually, two or three monks travel 
together, but they must avoid conversatlon as 
much as possible—Từ ngữ Thái chỉ “khổ hạnh,” 
hay tu tập khổ hạnh, nhưng ngày nay từ này 
thường được dùng để chỉ các vị Tăng rời bỏ tự 
viện và hành hương bằng cách đi bộ. Trong thời 


5006 


gian hành hương, họ vẫn phải trì giữ giới luật; họ 
vẫn phải ăn ngày một ngọ, ăn từ bát khất thực, và 
ngủ trên đất. Thường thì hai hay ba vị Tăng cùng 
đi với nhau, nhưng họ phải tránh nói chuyện càng 
nhiều càng tốt. 

Thunati (p): To moan—Than khóc. 

Thunder (v): To rend as thunder—Phích Lôi— 
Sấm sét. 

Thunder of dharma: Pháp Lôi —The thunder 
that awakens man from sfupidity and stimulate the 
gerowth of virtue, the awful voice of buddha- 
truth—Tiếng sấm của pháp, làm thức tĩnh sự u mê 
nơi con người và làm tăng trưởng công đức. 
Thunder fire: Phích Lịch Hỏa—Lửa sấm sét. 
Thunderbolt of Indra: Kim cang chùy. 
Thuong Chieu Zen Center: Thiện Viện 
Thường Chiếu —Name of a newly built Chan 
Institute, located in Phước Thái village, Long 
Thành district, Biên Hòa province. The Ch'an 
Institute was bulilt in 1972 by Most Venerable 
Thích Thanh Từ, and was named after a 
Vietnamese famous Master In the Lý dynasty. 
NÑowadays, the enlarged Cha*n Institute 1s the 
center of other famous Chan Institutes, I.e. Viên 
Chiếu (1974), Linh Chiếu (1974), Huệ Chiếu 
(1975), and Phổ Chiếu (1975)—Tên của một thiền 
viện tân lập, tọa lạc tại xã Phước Thái, huyện 
Long Thành, tỉnh Biên Hòa, Nam Việt Nam. 
Thiển viện được Thiển Sư Thích Thanh Từ sáng 
lập năm 1974, mang tên một danh sư Việt Nam 
thời Lý. Thiển viện hiện nay được mở rộng, là 
trung tâm của các thiền viện nổi tiếng trong vùng 
như Viên Chiếu (1974), Linh Chiếu (1974), Huệ 
Chiếu (1975), và Phổ Chiếu (1975). 

Thuong Chieu Zen Master: Thường Chiếu 
Thiển Sư (?-1203)—A Vietnamese Zen master 
from Phù Ninh, North Vietnam. He was a 
mandarin of the royal court before he left home 
and became a disicple of Zen master Quảng 
Nghiêm at Tịnh Quả Temple. He was the dharma 
herr of the twelíth generation of the Wu-Yun- 
Tung Zen Sect. Later, he went to Ông Mạc 
village and stayed at an old temple for some 
years. He spent the rest of his lifeể to expand 
Buddhism at Lục Tổ Temple in Thiên Đức. He 
passed away in 1203—Thiền sư Việt Nam, quê ở 
Phù Ninh, Bắc Việt. Ngài là một viên quan của 


triều đình, nhưng xuất gia và trở thành đệ tử của 
Thiền sư Quảng Nghiêm tại chùa Tịnh Quả. Ngài 
là pháp tử đời thứ 12 dòng Thiển Vô Ngôn Thông. 
Về sau, ngài đến làng Ông Mạc và trụ tại một 
ngôi chùa cổ. Phần đời còn lại của ngài, ngài dời 
về chùa Lục Tổ trong vùng Thiên Đức để hoằng 
hóa Phật giáo cho đến khi ngài thị tịch vào năm 
1203. 

Thupa (p): A pagoda—Ngôi chùa. 

Thupika (p): A pinnacle—Đỉnh đồi hay núi. 
Thupikata (p): Heaped so as to have a pointed 
top (a)—Chất đống lại với nhau làm thành đỉnh 
nhọn. 

Thurible (n): Bình hương. 

Thurifer (n): Người cầm bình hương. 
Thurification (n): Việc xông hương. 

Thurify (v): Xông hương. 

Thurman, Robert A.E. (1941 - ): American 
scholar of Tibetan Buddhism and prominent 
activist for Tibet-related causes. He recerved his 
Ph.D. from Havard Dniversty in 1972, and 
subsequently traveled to India, where he studied 
with several Tibetan teachers. He was the first 
Westerner to be ordained as a Tibetan Buddhist 
monk, and he has written extensively on Tibetan 
Buddhism and social 1ssues. Thurman 1s the first 
Key Tsong Khapa Chair of Tibetan Buddhist 
Studies at Columbia University—Học giả người 
Mỹ chuyên về Phật giáo Tây Tạng và là nhà hoạt 
động nổi bật cho chính nghĩa có liên quan đến 
Tây Tạng. Ông nhận bằng Tiến Sĩ Triết học tại 
đại học Harvard vào năm 1972, và sau đó ông du 
hành sang Ấn Độ, tại đây ông theo học với vài vị 
thầy Tây Tạng. Ông là người phương Tây đầu 
tiên được thọ giới như là một vị sư Tây Tạng, và 
ông đã viết rất nhiều sách về Phật giáo tây Tạng 
và các vấn đề xã hội. Thurman là vị Chủ Tịch chủ 
yếu đầu tiên về học thuyết Tông Khách Ba của 
việc nghiên cứu Phật Giáo tại viện Đại Học 
Columbia. 

Thus: Tatha (skt—As——In such manner—Like— 
So—Như—The ultimate reality—The 
undifferentated whole of things—Thực Tướng 
không sai biệt của vạn hữu. 

Thus always: Eternally so—Như là như thường. 
Thus Come One: Tathagata (p & skÙ—Đấng 
Thế Tôn—The Thus Come One does not come 


5007 


fom anywhere, nor does he go anywhere. 
Therefore, he 1s called the Tathagata. The title 
“Thus Come One” 1s one of the ten epithets of the 
Buddha. It refers to a Buddhaˆs Dharmakaya. The 
Buddha”s transformation bodies can come and go, 
but his Dharma body does not—Đấng Thế Tôn 
không đến không đi. Nên được gọi là Như Lai. 
Danh hiệu Như Lai, một trong mười danh hiệu 
của Đức Phật, chỉ Pháp thân Phật. Hóa thân của 
Đức Phật có đến có đi, nhưng Pháp thân thì 
không—See Tathagata, and Ten epithets of a 
Buddha. 
Thus-gone: 
Tathagata. 
Thus Have I Heard: Tôi nghe như vầy—Như 
Thị Ngã Văn—-Every sutra begins with this 
phrase: “Thus I have heard,” or “Thus did I hear,” 
imndicating that 1t conftains the words of 
Sakyamuni—Mọi bài kinh đều bắt đầu bằng câu 
“Như Thị Ngã Văn” để chỉ rằng đây là lời nói của 
chính Đức Phật Thích Ca Mâu NI. 

Thusness (n): Pháp tánh—See Suchness. 
Thusness of mỉnd: Cita-tathata (skt—Tâm 
Như—The thusness of mind, or a nonconceptual 
awareness (nirvikalpaka-buddhi)—Tâm như hay 
cái biết không khái niệm. 

Thuti (p): Praise—Lời khen. 

Thuy Nguyet Thong Giac Zen Master: Thiền 
Sư Thủy Nguyệt Thông Giác (1637-1704)—A 
Vietnamese Zen Master from Ngự Thiên village, 
Tiên Hưng district, Sơn Nam province, North 
Vietnam. He left home and became a monk at the 
age of 20. In 1664, he went to China to seek a 
gøood master. He met Zen Master Thượng Đức and 
became the latter”s disciple. He was the Dharma 
heir of the thirty-sixth generation of the T”ao- 
Tung Zen Sect. When he returned home, he went 
to Hạ Long area, Đông Triều district to built a 
temple to expand Buddhism. One day In the 
beginnng of 1704, he went to Thượng Long 
Temple and said to Zen Master Thiện Hữu: “NÑow 
I am old and I have been ¡in the world long 
enouech, lets go to 
Nirvana.” Zen master Thiện Hữu said: “You, 
senor monk, have already completed your 
cultivation, but I have not. Ï must stay here longer 
to save more people.” He returned to Hạ Long 


Tathagata (sk)—Như Lai —See 


the mountan to enter 


Temple and told his disciples that he wanted to go 
wandering on Mount Nhẫm Dương. Tf after seven 
days, he would not return, they should go to 
Mount Nhẫm Dương and follow a fragrant smell 
in the mountain, then they could find him. After 
seven days, his disciples went to Mount Nhẫm 
Dương, followed a strangely fragrant smell, and 
found his body sitting in lotus posture—Thiển sư 
Việt Nam, quê ở quận Ngự Thiên, phủ Tiên 
Hưng, đạo Sơn Nam, Bắc Việt. Ngài xuất gia lúc 
20 tuổi. Sau đó ngài sang Trung Quốc tầm sư học 
đạo và trở thành đệ tử của Thiển sư Thượng Đức. 
Trở về nước, sư trụ tại Hạ Long, thuộc quận Đông 
Triều để hoằng hóa Phật giáo tại Bắc Việt. Một 
ngày vào khoảng đầu năm 1704, sư lên Thượng 
Long gặp sư Thiện Hữu, bảo rằng: “Nay tôi tuổi 
đã cao, và tôi cũng đã trụ thế đủ rồi, tôi muốn 
cùng Thầy lên núi nhập Niết Bàn.” Sư Thiện Hữu 
thưa: “Đạo quả của huynh nay đã chín muồi, còn 
tôi chưa tròn nên cần ở lại độ đời.” Hôm ấy sư trở 
về chùa bảo đồ chúng, nay ta lên chơi núi Nhẫm 
Dương, nếu bẩy ngày mà không thấy ta về. Các 
ông lên ấy tìm chỗ nào có mùi thơm là kiếm được 
ta. Đến bảy ngày sau, đổ chúng không thấy ngài 
về, bèn lên núi tìm. Nghe mùi thơm, đi theo và 
tìm thấy ngài ngồi kiết già thị tịch trong một hang 
núi. 

Thuyen Ton Temple: Chùa Thuyển Tôn— 
Name of an ancient temple in Huế, Central 
Vietnam. The temple 1s located at Ngũ Tây 
hamlet, An Cựu village. This Patriarchal temple 
was opened by Patriarch Liễu Quán. In 1708, ït 
was only a small thatched temple the patrlarch 
temporarily bulilt for his practice of meditation. 
After the Patrlarch's death, his stupa was bulilt 
ripht on the old site of the thatched temple, and In 
1746 the temple was rebuilt at a new site, about 
500 meters to the back. In 1808, the temple was 
rebullt by Most Venerable Đạo Tâm Trung Hậu 
with the assistance of money from a lay woman 
named Lê Thị Ta. Later, the temple was ruined 
with time. Dntil 1937, Most Venerable Trừng 
Thủy Giác Nhiên tried his best to rebuild the 
temple with an overall reconstruction for the main 
hall, the antechamber, the easft-side and west-side 
rooms, øiving the temple the appearance It has 
today—Tên của một ngôi chùa cổ ở Huế, Trung 
Việt. Chùa tọa lạc tại ấp Ngũ Tây, làng An Cựu. 


5008 


Chùa Thuyển Tôn là ngôi Tổ Đình lớn, gắn liên 

với sự khai sáng của Tổ Liễu Quán. Vào năm 

1708, chùa chỉ là một mái thảo am mà Tổ dựng 

lên để tu thiền. Sau khi Tổ viên tịch, ngôi thảo am 

được xây làm tháp mộ của Tổ, và vào năm 1746 

chùa được dựng lên về bên trong khoảng 500 mét. 

Năm 1808, chùa được Hòa Thượng Đạo Tâm 

Trung Hậu trùng tu với sự trợ giúp tiền bạc của tín 

nữ Lê Thị Ta. Sau đó chùa lại bị đổ nát với thời 

gian. Mãi đến năm 1937, Hòa Thượng Trừng 

Thủy Giác Nhiên ra sức đại trùng tu toàn diện, 

gồm chánh điện, tiền đường, đông phòng, tây xá, 

tạo nên qui mô như ngày nay. 

Tibetan Buddhism: Phật Giáo Tây Tạng. 

Œ)Q An overview of “Tibetan Buddhism”: Tổng 
quan về Phật giáo Tây Tạng—Buddhism was 
first brought to Tibet by Indian missionaries 
in the 7” century A.D., but its influence 
waned affer two centuries of political and 
religious turbulence. Reintroduced in the I1” 
century, It has since been at the centre of 
Tibean society and culture. Tibetan 
Buddhism 1s a form of Mahayana, and 
embraces a wide varlety of schools and 
practices. On the other hand, 1s highly 
ritualized and esoteric character Is derived 
from Indian Tantra, a form of “mystical” 
Buddhism which incorporates both Buddhist 
and Hindu ideas. And on the other hand, 1s 
systematic and elaborate monastic culture 
has been ¡nfuenced by the scholarly 
tradiions of India. The development of 
Buddhism In Tibet was greatly influenced by 
two fipures, Padmasambhava and Atisha. A 
wandering fanfric yogl, an ©expertf in magIc 
and a master of the occult, Padmasambhava 
was called in by the king to help lay the 
foundations for the first Tibetan monastery at 
Samye in the 8” century A.D. He managed to 
subdue the local demons who had been 
foiling the project, and to put them ¡in the 
service of Buddhist Dharma. He also 
established the Nyingmapa Order, which 1s 
one of the four principal schools of Tibetan 
Buddhism. As both a great Tantric yogI and 
the  founder of a monastic order, 
Padmasambhava symbolizes the two great 
trends in Tibetan Buddhism and 1s revered to 


this day. The same can be said of Atisha (982- 
1054), who came to Tibet in 1042. Atisha was 
a well-traveled Bengali scholar-monk, known 
throughout India for his erudition. He Insisted 
on monastc discipline, emphasizing the 
1mportance of celibacy In the Sangha, but he 
also brought new understanding to the study 
and practice of the sutras and of Tantra. He 
stressed the cult of the Bodhisattva 
Avalokitesvara and the Importance of 
conventonal Buddhist ethical practices. 
Several other teachers were active In Tibet 
during this period, each Incorporating and 
blending different teachings. Over time 
different schools evolved, famous for their 
rivalry over sprritual and at times, political 
supremacy. This diversity gøave rise to a 
flourishing Buddhist tradition that has always 
been creative. Tibetan have mostly sought to 
Integprate the differen( teachings Into a 
coherent whole, and this has led to a 
proliferaion of commentarles and other 
materlal, which have been well preserved 
alongside the classical sutras. The Tibetan 
version of the Buddhist canon was completed 
by the 14” century and, because Buddhism in 
India had been destroyed at the end of the 
12” century, this has become one of the most 
Imporfant sources of Buddhist scriptures. In 
the 16” century the Geluk Order, popularly 
known as the “Yellow Hats,” gained the 
support of the Mongol rulers of Tibet, 
overcoming both the king and the competing 
Karmapa Order. In the 17” century the 
Mongol insfalled the fifth Dalai Lama (1617- 
1682) as the undisputed master of Tibet, and 
since then complete poliical control over 
Tibet has been ¡n the hands of the religlous 
establishment. Until the middle of the 20” 
century, the Dalai Lamas were based In 
Lhasa, the Tibetan capital, where they ruled 
from the Potala Palace, located on the 
legendary abode of Avalokitesvara. In 1950s 
the Chinese army ¡invaded Tibet, asserting 
China`s territorlal rights. Through colonial 
rule, and especially during the Culture 
Revolution (1966-1972), the Chinese sought 
to wipe out Buddhism ¡in Tibet, destroying 


5009 


around 6,000 monasteriles. Many Tibetans 
have found refugee In India and Western 
countries—Phật giáo được đưa vào Tây Tạng 
đầu tiên bởi những đoàn truyễển giáo Ấn Độ 
vào thế kỷ thứ 7 sau Tây lịch, nhưng 2 thế kỷ 
sau đó ảnh hưởng của nó bị suy giảm do sự 
hỗn loạn chính trị và tôn giáo tại đây. Vào 
thế kỷ thứ 11 nó được phục hồi trở lại và từ 
đó nó trở thành trọng tâm của nền văn hóa và 
xã hội của đất nước Tây Tạng. Phật giáo Tây 
Tạng là một hình thức của trường phái Đại 
Thừa, và bao gồm nhiều tông phái đa dạng 
cũng như cách tu tập khác nhau. Mặt khác, 
những nghỉ lễ và tánh thần bí của của Phật 
giáo Tây tạng được xuất phát từ Mật tông 
Ấn Độ, một hình thức Phật giáo kỳ bí được 
kết hợp bởi tư tưởng Phật giáo và Ấn giáo. 
Và mặt khác nữa, các truyền thống bác học ở 
Ấn Độ đã ảnh hưởng đến truyền thống tu tập 
và hệ thống văn hóa trong tự viện. Sự phát 
triển của đạo Phật ở Tây Tạng chịu ảnh 
hưởng lớn lao bởi hai nhân vật nổi tiếng là 
các ngài Liên Hoa Sanh và A Để Sa. Một du 
sĩ phái Mật tông, một người tinh thông phù 
phép, và vị thầy đầy tính cách thần bí, nhà 
vua Tây Tạng đã thỉnh Liên Hoa Sanh giúp 
đỡ thành lập những cơ sở cho tu viện đầu tiên 
của Tây Tạng ở Samye vào thế kỷ thứ 8. 
Liên Hoa Sanh đã tìm cách hàng phục loài 
ma quỷ địa phương muốn gây cản trở cho để 
án, và cuối cùng đưa chúng vào việc hộ trì 
Phật pháp. Ngài cũng thiết lập giáo hội 
Nyingmapa, là một trong 4 tông phái chính 
của Phật giáo Tây Tạng. Vừa là một du sĩ tài 
ba của Mật tông và người sáng lập ra một 
giáo hội, Liên Hoa Sanh tượng trưng cho 2 
khuynh hướng lớn lao của Phật giáo Tây 
Tạng, và vẫn được tôn sùng cho đến ngày 
nay. Người ta cũng nói đến sự kiện giống như 
vậy về ngài A Để Sa, ngài đến Tây Tạng 
năm 1042. A Để Sa là một du sĩ, và là một 
học giả nổi tiếng của vùng Bengali, khắp xứ 
Ấn Độ, mọi người đều biết đến tài học uyên 
bác của ngài. Ngài triệt để tuân giữ giới luật 
tự viện và đặt nặng sự quan trọng của đời 
sống độc thân trong Tăng già, nhưng ngài 
cũng đem đến sự hiểu biết mới về những 
nghiên cứu về sự thực hành theo kinh điển và 


mật chú. Ngài nhấn mạnh đến sự tôn kính Bồ 
Tát Quán Thế Âm và để cao những tu tập 
đạo đức theo truyền thống Phật giáo. Một số 
vị Thầy khác cũng hoạt động tích cực ở Tây 
Tạng trong thời kỳ này, mỗi vị đều kết hợp 
và hòa nhập những giáo lý khác nhau. Qua 
dòng thời gian các tông phái phát triển, nổi 
tiếng với sự cạnh tranh của họ về lãnh vực 
tâm linh và thỉnh thoảng về quyển lực chánh 
trị tối cao. Tính đa dạng này đã làm khởi lên 
một truyền thống Phật giáo thịnh đạt và luôn 
mang tánh sáng tạo. Hầu như lúc nào người 
Tây Tạng cũng ầm cách hợp nhất các giáo lý 
trở thành một khối trọn vẹn, và điều này dẫn 
đến sự gia tăng nhanh chóng về các bản chú 
giải và các tài liệu khác, những thứ này đã 
được gìn giữ cùng với những giáo điển xưa. 
Sự diễn giải kinh luật của người Tây Tạng 
được hoàn tất vào thế kỷ thứ 14, và do bởi 
Phật giáo bị tiêu diệt tại Ấn Độ vào thế kỷ 
thứ 12, sự kiện này trở thành một trong những 
nguồn quan trọng của các kinh điển Phật 
giáo. Vào thế kỷ thứ 16, tông phái “Mũ 
Vàng” (Geluk) có được sự hỗ trợ cứa các nhà 
cai trị Mông Cổ ở Tây Tạng, chinh phục được 
nhà vua và tông phái kình địch là tông 
Kamapa. Vào thế kỷ thứ 17, người Mông Cổ 
làm lễ tấn phong vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 5 là 
chủ nhân của sự “Bất Khả Tranh Luận” 
(không có sự tranh cãi) của xứ Tây Tạng, và 
kể từ đó quyền chánh trị khắp xứ Tây Tạng 
nằm trong tay của nền tảng tôn giáo. Cho đến 
giữa thế kỷ thứ 20, các vị giáo chủ Đạt Lai 
Lạt Ma đặt cơ sở ở thủ đô Lhasa, thủ đô của 
Tây Tạng, và trú ngụ trong cung điện Potala, 
tọa lạc nơi cư ngụ của Bồ Tát Quán Thế Âm 
theo truyền thuyết. Vào thập niên 1950s quân 
đội Trung Quốc xâm chiếm Tây Tạng. Dưới 
sự cai trị thuộc địa, và đặc biệt là trong cuộc 
Cách mạng Văn Hóa tứ năm 1966 đến năm 
1972, Trung quốc đã xóa bỏ Phật giáo trên 
đất nước Tây Tạng, tiêu hủy khoảng 6.000 tự 
viện. Nhiều người Tây Tạng đã ty nạn tại Ấn 
Độ và các xứ Tây phương. 


ŒI) History development of Tibetan Buddhism—— 


Lịch sử phát triển Phật giáo Tây Tạng: 


(A) During the first dissemination in Tibet— Thời 


kỳ truyền bá Phật giáo đầu tiên tại Tây Tạng: 


5010 


I1) The Pre Sron-btsan-sgam-po period: Thời kỳ 


tiền  Sron-btsan-sgam-po—ln  traditional 
Tibetan histories, the ¡introduction of 


Buddhism to the “Land of Snows” 1s believed 
to have been accomplished by the efforfs of 
varlous Buddhas and Bodhisattvas, among 
them, many assumed human forms 1n order to 
propagae 1t To many Tibetans, the 
oufstanding figure In their history until now 1s 
stull Avalokitesvara Bodhisattva, whom they 
consider as one of their central Buddhas. The 
teachngs of Buddhism, wherever they 
spread, were able to arouse a new historical 
consciousness ¡in the peopleìs minds 1s 
so vividly as in Tibet. 
According to Prof. P.V. Bapat in The Twenty- 
Five Hundred Years of Buddhism, Just as 
Indian history begins to be recorded In writing 
from the days of the great Buddhist emperor, 
Ashoka, Tibetan history, too, begins to be 
wrifften down from the reign of Tibets most 
gIfted ruler, Sron-ctsan-sgam-po (born In 617 
A.D.), who first conceived the 
reducing spoken Tibetan to a system of 
alphabetic writing to facilitate the coming of 
Buddhism from India into his own country. 
Although cultural contacts of Tibet with the 
Buddhist world surrounding her, namely, 
India, Khotan, Mongolia, China, and Burma 
must have been established at least two 
centuries before the time of king Sron; 
however, the king felt isolation and 1nferIorIty 
for the backwardness of his people—Trong 
lịch sử truyền thống Tây Tạng, người ta tin 
rằng sự giới thiệu đạo Phật vào “Xứ Tuyết” 
được thành tựu bởi những nỗ lực của chư Phật 
và chư Bồ Tát, mà trong đó có rất nhiều vị đã 
mang lốt người để hoằng hóa. Với nhiều 
người Tây Tạng, hình ảnh nổi bật nhất trong 
dòng sử Phật giáo của họ là Đức Quán Thế 
Âm Bồ Tát, mà họ coi như một trong những 
vị Phật chính của họ. Có lẽ không nơi nào mà 
đạo Phật được tiếp nhận lại có thể dấy lên 
một ý thức lịch sử mới mẽ và mãnh liệt trong 
lòng người dân như ở Tây Tạng. Theo Giáo 
sư P.V. Bapat trong Hai Ngàn Năm Trăm 
Năm Phật Giáo, giống như lịch sử Ấn Độ bắt 
đầu được ghi bằng chữ viết từ thời vị vua hâm 


nowhere seen 


Idea of 





2) 


a) 


mộ Phật giáo, A Dục, lịch sử Tây Tạng cũng 
bắt đầu được viết ra từ triều đại vị hoàng đế 
tài hoa Sron-btsan-sgam-po (sinh năm 617 
sau Tây Lịch), người đầu tiên có ý tưởng đưa 
ngôn ngữ nói của Tây Tạng vào một hệ thống 
văn viết xử dụng các chữ cái nhằm giúp cho 
Phật giáo từ Ấn Độ dễ dàng đi vào đất nước 
của ông. Tuy nhiên, những tiếp xúc về văn 
hóa giữa Tây Tạng với thế giới Phật giáo 
chung quanh như Ấn Độ, Khotan, Mông Cổ, 
Trung Hoa, Miến Điện, vân vân, có lẽ đã có 
ít ra từ hai thế kỷ trước đó. 

Religious kings of the Yar Lung Dynasty— 
Những vị minh vương Phật tử dưới triều đại 
Yar Lung: 

The first king of the three “religious kings of 
the Yar Lung Dynasty, named Srong bfsan 
sgam po (618-650), seeing the Isolaton and 
drawbacks of Tibet, so right after he ascended 
the throne, the king selected a briliant 
Tibetan of his court, Thon-mi-Sam-bho-ta, 
with sixteen famous scholars, to go down to 
the famous seatfs of learning 1n Southern India 
to study Indian epigraphy, phonetics and 
grammar, and affer having mastered these 
subJects to invent an alphabetic script for the 
Tibetan language, esfablished  its 
grammatical structure. Thon-mi fulfilled the 
task entrusted to him so well that besides 
composing eight ¡independent treafises on 
Tibetan wriing and grammar, he 
prepared the first Tibetan translaton of 
certain Sanskrit Buddhist works, so that he 
came to be recognized for all time as the 
father of Tibetan literature. During his time, 
King Sron-btsan promulgated laws tO 
harmonize with the Ten Virtues prescribed by 
Buddhism. He built the famous temples of 
Ramoche and Jokhang ¡in Lhasa, and the 
grand architecture of the eleven-storeyed 
palace, called the Potala, also preserved to 
this day the remains of an original smaller 
structure. Although Buddhism had come to 
Tibet under such favorable auspices, 1t did not 
take root in a foreign soil as easily or quickly 
as Sron-btsan might have wished, It had to 
wWwage an Incessant and arduous sfrugsle for 
over three cenfuries agaInst indigenous Phon 


and 


also 


5011 


beliefs. It had also to remove old superstitions 
make compromises, adapt 1ts own doctrines to 
the strange customs and traditions which had 
come down from time Immemorial and suffer 
setbacks and banishment until the days of the 
great monk Atisa ¡in the eleventh century, 
when at last Buddhism may be said to have 
become the natonal religion of Tibet. 
Although King Sron-btsan”s two wIves appear 
to have been devout Buddhists (one princess 
from Nepal named Tritsun, and one princess 
from China named Wen-Cheng), when the 
king died he was buried ïn the traditional way 
with Bon priests performing rituals—VỊ vua 
đầu tiên trong ba vị “vua sùng đạo” của triểu 
đại Yar Lung là vị vua trẻ tuổi tên Sron- 
btsan, thấy sự cô lập và thua kém của sự lạc 
hậu của dân tộc mình. Ngay sau khi lên ngôi, 
nhà vua đã chọn một nhân vật xuất sắc trong 
triều tên là Thon-mi-Sam-bho-ta cùng mười 
sáu học giả lỗi lạc khác đi đến miền Nam Ấn 
Độ để nghiên cứu văn học chạm khắc, ngữ 
âm và văn phạm Ấn Độ. Sau khi nắm được 
các vấn để nầy, họ sẽ nghĩ ra cách ghi mẫu tự 
dùng cho tiếng Tây Tạng cùng cấu trúc văn 
phạm của nó. Thon-mi hoàn thành nhiệm vụ 
được giao phó một cách tuyệt vời đến nỗi 
ngoài việc thảo ra tám bản luận văn giá trị về 
cách viết và văn phạm tiếng Tây Tạng, ông 
còn thực hiện một số bản dịch đầu tiên bằng 
tiếng Tây Tạng các tác phẩm Phật giáo từ 
tiếng Phạn (Sanskrit, do đó, cho đến ngày 
nay, ông vẫn được xem như là cha đẻ của văn 
học Tây Tạng. Trong đời mình, Sron-btsan đã 
ban hành các luật lệ cho phù hợp với Thập 
Giới (Ten Virtues) của đạo Phật. Ông cho 
xây các ngôi chùa nổi tiếng Ramoche và 
Jokhang ở Lhasa, và công trình kiến trúc vĩ 
đại là lâu đài 11 tầng có tên là Potala, vẫn 
còn duy trì đến ngày nay những di tích của 
cấu trúc ban đầu. Mặc dù Phật giáo đã đến 
Tây Tạng dưới sự che chở thuận lợi như vậy, 
nhưng nó không mọc rễ được trên vùng đất lạ 
nầy một cách dễ dàng và mau chóng như 
mong muốn của vua Sron-btsan. Đạo nây 
phải bước vào một cuộc chiến không khoan 
nhượng trong khoảng ba thế kỷ với các tín 
ngưỡng Phon của người bản xứ. Đạo Phật 


b) 


phải đánh tan những điều mê tín dị đoan, phải 
có những thỏa hiệp, phải thích nghi giáo lý 
của mình với những cổ tục kỳ lạ đã được lưu 
truyền từ thuở xa xưa trên vùng đất nầy, và 
phải chấp nhận những thất bại, mãi cho đến 
thời kỳ của Đại sư A Để Sa vào thế kỷ thứ 
11, cuối cùng Phật giáo có thể nói là trở 
thành quốc giáo của Tây Tạng. Dù vua Sron- 
btsan có hai người vợ là Phật tử thuần thành, 
một bà tên là Tritsun công chúa xứ Népal, và 
một bà tên là Wen-Cheng công chúa xứ 
Trung Hoa, nhưng sau khi nhà vua băng hà 
ông vẫn được chôn cất theo nghi thức Bon 
(Phon) cổ truyền của Tây Tạng. 

After Sron-btsan, the 
Buddhism as a State religion occurred In the 
reign of his fifth successor, Trisong Detsen 
(Khri-Sron-lde-btsan, 755-797 A.D.), believed 
to be an Incarnaton of Manjusri. King 
Trisong Detsen invited the famous Indian 
scholar-monk Santaraksita to Tibet, but upon 
his arrival, he met with strong opposition from 
adherents of Tibet”s traditional religion (Bon) 
and had to returnn to India Iimmediately; 
however, before leaving he advised the king 
to Invite Padmasambhava, a tantric master 
hs  magical 
encountered 


establishment of 


renowned for DOW€TS. 
Padmasambhava the 
oppositlon as Sanfaraksita did, but he was 
able to defeat them with his powerful spells 
and all of them promised to become dharma- 
protectors. After that the king 
Santaraksita to come back to Tibet to help 
Padmasambhava to propagate Buddhism in 
Tibet. King Khri-Sron-Ide-btsan named his 
younger son Ral-pa-chen (816-838), his own 
Successor, In preference to his elder son, 
Glan-dar-ma. Ral-pa-chen 1s remembered by 
his people as the third great royal protector of 
religion 1n the golden age of Tibetan 
Buddhism. His devotion to Buddhism was so 
extraordinary that he made his young son 
take monastic vows, gøave varlous kinds of 
privilleges and authority to the monks and 
even allowed his long locks of harr to be used 
as a mat for Buddhist abbots sitting around 
him to deliver religious sermons. Ral-pa-chen 
extended the boundaries of his kingdom and 


Ssame 


Invited 


5012 


the first history of Tibet came to be written 
under his patronage. During his time, king 
Relbachen spent a large amountfs of money 
on the consfruction of Buddhist monasteries 
and temples, sponsored Tibetan monks to 
study in India, and brought Indian scholars to 
Tibet. However, the development of 
Buddhism in Tibet suffered a setback when 
King Ral-pa-chen was murdered in 838 A.D. 
by the supporters of his superseded elder 
brother, Glan-dar-ma—Sau thời Sron-bfsan, 
việc nhìn nhận Phật giáo là một quốc giáo chỉ 
xãy ra dưới thời Khri-Sron-ide-btsan (755- 
797), người kế vị thứ năm sau Sron-btsan, mà 
người ta tin là hóa thân của Ngài Văn Thù Sư 
Lợi. Vua Trisong Detsen đã mời học giả 
người Ấn tên Santaraksita qua Tây Tạng, 
nhưng khi đến Tây Tạng thì Santaraksita bị sự 
chống đối dữ dội từ những người gắn bó với 
truyền thống Bon cổ truyền của Tất Tạng, 
buộc ông phải trở về Ấn ngay lập tức, nhưng 
trước khi về ông đã khuyên vua Trisong 
Detsen nên mời Padmasambhava qua xứ này. 
Cũng như Sanfaraksila, Padmasambhava vừa 
đến biên giới Tây Tạng là bị chống đối ngay 
tại biên giới, nhưng ông đã đánh bại bùa 
phép của họ bằng sức mạnh thần chú của 
mình và vì thế mà họ đã hứa từ đó về sau sẽ 
làm hộ pháp. Và sau đó thì Santaraksita cũng 
được thỉnh trở lại Tây Tạng để giúp 
Padmasambhava trong việc hoằng dương 
Phật pháp tại Tây Tạng. Khri-Sron-lde-btsan 
(Trisong Detsen) đã chỉ định con trai nhỏ của 
mình là Ral-pa-chen nối ngôi chứ không phải 
là con trai trưởng, Glan-dar-ma. Người dân 
Tây Tạng còn nhắc đến Ral-pa-chen là một 
ông vua bảo trợ Phật giáo vĩ đại thứ ba trong 
thời hoàng kim của tôn giáo nầy. Ông ta sùng 
đạo đến nổi đã cho con trai út của mình đi tu, 
ban nhiều đặc quyền cho giới tu sĩ, thậm chí 
ông còn cho phép xử dụng mớ tóc dài của 
ông làm gối nệm cho các tu viện trưởng ngồi 
cạnh ông thuyết pháp. Vua Ral-pa-chen mở 
rộng biên giới vương quốc và cuốn lịch sử 
đầu tiên của Tây Tạng được viết dưới sự bảo 
trợ của ông. Trong thời vua Trisong Detsen 
ông đã dùng những món tiền lớn để xây cất 
tịnh xá và chùa chiên, bảo trợ chư Tăng sang 


3) 


Ấn Độ tu học, và rước những học giả Ấn Độ 
sang Tây Tạng giảng dạy. Tuy nhiên, sự phát 
triển của đạo Phật vào lúc nây bỗng bị trở 
ngại vì vua Ral-pa-chen bị sát hại bởi những 
người ủng hộ người anh thất sủng là Gian- 
dar-ma. Cái chết của vua Relbachen đánh 
dấu sự chấm dứt cuộc truyền bá Phật Giáo 
lần thứ nhất tại Tây Tạng. 

Glan-dar-ma, a strong enemy of Buddhism In 
Tibet: Vua Glan-dar-ma, xem Phật giáo Tây 
Tạng như kẻ đại thù —After kiling his 
younger brother (King Relbachen), Glan-dar- 
ma then came to the throne as a strong enemy 
of Buddhism in Tibet. Buddhist Images were 
buried, closed,  reliplous 
ceremonies banned and monks forced to 
return to the life of laymen or banished from 
the country. However, Glan-darma was 
kiled by a priest in 841 A.D. Glan-dar-ma”s 
ruthless suppression of Budhism, which 
resulted ¡im this violent outburst of public 
feeling, marks a decisive period 1n the annals 
of Tibetan politics, Inasmuch as 1t sounded the 
death knell of monarchical rule in Tibet. The 


monasferies 


banished monks returned to central Tibet and 
became more powerful The 
successors of Glan-dar-ma became weaker 
and weaker. Einally, the son of the last king 
of Lhasa Dpal-hkhor-btsan (906-923 A.D.) 
bade farewell to the capital and migrated to 
Western Tibet, where he established himself 
as an independent ruler. He brought the three 
districts of Ladakh, Spurang and Guge under 
his control and later distributed them among 
his three sons. Among the successors of these 
thee royal branches, we find several 
distinguished rulers who patronized learned 
monks, sent Tibetan scholars to Kashmir to 
study the latest development 1n Buddhist 
doctrine, and furthered the translations of 
Iimportant Sanskrit Buddhist texts Into 
Tibetan—Sau khi hạ sát vua Relbachen thì 
Glan-dar-ma lên ngôi và trở thành kẻ thù 
công khai của Phật giáo Tây Tạng. Các tượng 
Phật bị đem chôn, các tu viện bị đóng cửa, 
các lễ nghi tôn giáo bị ngăn cấm và các tu sĩ 
bị buộc phải hoàn tục hay bị trục xuất ra khỏi 
nước. Tuy nhiên, ông nầy bị một tu sĩ giết 


than ever. 


Z) 


5013 


chết vào năm 841. Việc triệt hạ đạo Phật một 
cách tàn nhẫn của Glan-dar-ma đã đánh dấu 
một thời kỳ quyết định trong lịch sử chánh trị 
của Tây Tạng vì nó gióng lên hồi chuông báo 
tử cho nên quân chủ tại đây. Giới Tăng lữ bị 
trục xuất quay trở về Tây Tạng và trở nên 
mạnh mẽ hơn lúc nào hết. Những người kế vị 
của Glan-dar-ma thì ngày càng bạc nhược. 
Cuối cùng, người con trai của vị vua cuối của 
Lhasa là Dpal-hkhor-btsan (906-923) đã từ 
giả kinh đô để đi về miễn Tây, tại đây ông tự 
phong là vị vua độc lập. Ông gom ba quận 
Ladakh, Spurang, và Guge dưới quyển cai trị 
của mình và sau đó chia ba quận nầy cho ba 
người con trai. Trong số những người kế vị ba 
nhánh hoàng gia nầy, người ta thấy có những 
người lỗi lạc, đã bảo trợ cho Phật giáo tại 
miễn Tây bằng cách bảo trợ cho các tu sĩ, cử 
học giả Tây Tạng đến Kashmir nghiên cứu 
những phát triển mới của giáo lý, đẩy mạnh 
việc dịch thuật các văn bản Phạn ra tiếng Tây 
Tạng. 

The period of the great monk Atisa—Thời đại 
Đại sư A Để Sa: One of the most 
disinguished among the princes wWas 
Jnanaprabha. He renounced his throne In 
favour of his younger brother to become a 
monk along with his two sons, and played an 
1mporfant part in persuading the great Acarya 
Atisa to come and live as a teacher of 
Buddhism in Tibet. In the 11” century A.D., 
Atisa may be said to have brought the last 
great spiritual Impetus from India, with the 
result that Buddhism struck deep roots in 
Tibetan soil and thence forward flourished as 
an Indipenous religIous 
philosophical thoupht. The life and work of 
Atisa in Tibet are too important to the Tibetan 
Buddhism (See A Để Sa). In 1042, the arrival 
Of Atisa Is viewed as the beginning of the 
“second disseminaton” of Buddhism ím 
Tibet—Một trong những hoàng tử của vua 
Dpal-hkhor-btsan Trí Quang 
(Inanaprabha) đã nhường ngôi lại cho em trai 
mình để trở thành tu sĩ. Ông đã cùng với hai 
người con trai đã có công rất lớn trong việc 
thuyết phục đại sư A Để Sa đến Tây Tạng. 
Trong thế kỷ thứ 11, có thể nói là A Để Sa đã 


mode of and 


tên là 


3) 


mang từ Ấn Độ sang Tây Tạng một sức đẩy 
tinh thần rất lớn, giúp cho Phật giáo bắt rễ 
sâu xa trên mảnh đất nầy, rồi từ đó phát triển 
thành một nếp nghĩ đại giáo và giáo lý của 
người dân bản xứ. Cuộc sống và công việc 
của A Để Sa tại Tây Tạng thật vô cùng quan 
trọng đối với Phật giáo Tây Tạng. Năm 1042, 
sau khi ngài A Để Sa đến Tây Tạng cũng là 
năm đánh dấu sự truyền bá Phật giáo lần thứ 
hai tại nước này. 

Kadampa (Bkah-gdams-pa) sect: Hệ Phái 
Bkah-gdams-pa—The life and work of Atisa 
in Tibet Very  Imporfant the 
development of Tibetan Buddhism. From the 
time he came to Tibet, Tibetan Buddhism 
developed Into different indigenous schools. 
In relation to these, the earlier heterogenous 
and unreformed type of Buddhism came to be 
called Rnin-ma-pa or the old school with four 
main sub-sects. The followers of this school 
worship Padmasambhava as therr founder and 
Guru, believe ¡n the fulfilment of both the 
divine and the demoniacal, and are generally 
recogrnized as such by therr red caps. Atisa”s 
reformed teachings, based upon the Yogacara 
traditions founded by Maitreya and Asanga, 
led to the establishment of the Bkah-gdams- 
pa school by his Tibetan disciple, Dromdon 
(Hbrom-ston, 1008-1064), who 1s considered 
to be founder of the first order 1n Tibet. lt 
took a synthetic view of the teachings of both 
Hinayana and Mahayana, enforced celibacy 
upon the monks and discouraged magic 
practices. It was on the authoritative basis of 
this doctrine that the great Tibetan reformer, 
Tson-kha-pa, founded in the 14” century A.D. 
the Gelukpa (Dge-lugspa) sect, which 
purfied the Bkah-gdams-pa of much of 1ts 
elaborate riualism and today dominates 
Tibetan Buddhism both temporarly and 
spiritually, through the religious succession of 
the Dalai Lamas, of whom the fourteenth 1s 
now the head of this theocracy—Như trên đã 
nói, cuộc sống và công việc của ngài A Để 
Sa tại Tây Tạng rất quan trọng cho sự phát 
triển Phật giáo tại nước nầy. Từ khi ông đến 
Tây Tạng thì Phật giáo nước nây đã phát 
triển thành nhiều trường phái bản địa khác 


are for 


6) 


5014 


nhau. trong số nầy hình thức Phật giáo hỗn 
tạp và chưa cải cách ban đầu được gọi là 
Rnin-ma-pa hay là trường phái Cũ với bốn 
tiểu phái chính. Các tín đồ của trường phái 
nầy thờ cúng Padmasambhava, xem đây là 
người sáng lập và là đạo sư của họ, họ tin 
tưởng vào sự ứng nghiệm của thần linh ma 
quỷ, họ thường được nhận biết qua chiếc mũ 
màu đỏ. Các giáo lý cải cách của A Để Sa, 
dựa trên truyền thống Du Già do Di Lặc và 
Vô trước sáng lập, dẫn đến sự hình thành của 
trường phái Bkah-gdams-pa bởi người đệ tử 
người Tây Tạng của ông là Dromdon 
(Hbrom-ston, 1008-1064), người được coi như 
là vị sáng lập ra trường phái đầu tiên trên đất 
Tây Tạng. Trường phái nầy có quan điểm 
tổng hợp của cả Tiểu Thừa lẫn Đại Thừa, 
buộc các tu sĩ phải sống độc thân và không 
khuyến chuyện phù phép. Chính trên cơ sở 
của giáo lý nầy mà nhà cải cách vĩ đại của 
Tây Tạng là Tông Khách Ba vào thế kỷ thứ 
14, đã lập nên trường phái Gelukpa (Dge- 
lugs-pa), qua sự gạn lọc những nghi thức cầu 
kỳ của Bkah-gdams-pa và đang chiếm ưu thế 
trong Phật giáo Tây Tạng ngày nay cả về thế 
tục lẫn tâm linh, qua sự kế vị của các vị Đạt 
Lai Lạt Ma (Dalai Lamas). 

The Bkah-rgyud-pa (the oral traditionalism) 
founded ¡n the late eleventh century A.D.: 
Phái Chủ Nghĩa Truyền Thống Bằng Lời — 
Oral lineage or “lineage of the Buddha”s 
word.` Many traditions In Tibetan Buddhism 
follow the tradiion of successive oral 
transmission, and therefore, considered theIr 
own teachinsgs authentic. The Bkah-rgyud-pa 
was founded by the Tibetan Lama Marpa 
(Mar-pa, 1012-1097), a friend of Atisa, and a 
disciple of the Indian Tantrist, Naropa 
(Nadapada, 1016-1100) of  Nalanda 
University. It has some affiniies with the 
Dhyana school, to which most of the Northern 
Buddhists of Japan and China belong at 
present, and among 1s  distinguished 
representatives 1s Mi-la-ras-pa, the great 
hermit poet of Tibet, who was Initiated 1n the 
mysteries of supernatural powers by Mar-pa 
himself. The Bkah-rgyudpa later divided 
1tself into several sub-sects, two of which, 


namely Karma-pa and Hbrug-pa, may be 
specially mentioned. The third Head of the 
Karma-pa, called Ran-byun-rdo-rje, was 
recogmzed at his bíth as the spirtual 
successor of the second Head of the sect, 
called Karma-bak-si, who had died two years 
earlier. Since this incident the practice of 
spiritual succession came into vogue. Thus, in 
the selection of the Dalai Lama, the Panchen 
Lama and others, a recognized Incarnation 
succeeds to the office Instead of a heredifary 
successor or discipline. The Karma-pa 1s 
particularly strong in Sikkim and 1(s followers 
1n Nepal are called the Karmika. The second 
sub-sect, Hbrug-pa, or the Thunderer, spread 
1fs docfrines so vigorously in Bhutan that the 
country adopted 1(s Tibetan name for Ifs own 
people—Dòng Khẩu Truyền hay dòng truyền 
thừa bằng bằng miệng từ thời Đức Phật. 
Nhiều trường phái bên Tây Tạng theo truyền 
thống truyền thừa bằng miệng, và do đó tự 
xem giáo thuyết của mình là chính thống. 
Phái Chủ Nghĩa Truyền Thống Bằng Lời. 
Trường phái chủ nghĩa truyền thống bằng lời 
được thành lập bởi Lạt Ma Mar-pa, người 
Tây Tạng, đạo hữu của A Để Sa và là môn 
đệ của đạo sư Mật tông người Ấn tên Naropa 
thuộc viện Đại học Na Lan Đà. Trường phái 
nầy có nhiều tương đồng với trường phái 
Thiền, trường phái của hầu hết những Phật tử 
ở Nhật Bản và Trung Hoa hiện nay. Trong số 
những người đại diện nổi bật của trường phái 
nầy có Mi-la-ras-pa, nhà thơ ẩn sĩ vĩ đại của 
Tây Tạng, người được chính Mar-pa khai tâm 
về những bí mật của phép thần thông. Bkah- 
rgyud-pa về sau tự phân chia ra làm nhiều 
tiểu phái mà hai trong đó là, Karma-pa và 
Hbrug-pa là đáng nói hơn cả. Vị lãnh đạo thứ 
ba của tiểu phái Karma-pa tên là Ran-byun- 
rdo-rJe, từ lúc sinh ra đã được công nhận là 
người kế thừa cho vị lãnh đạo thứ hai là 
Karma-bak-si đã chết hai năm trước đó. Từ 
khi có sự kiện nây thì tục lệ kế vị tinh thần đã 
trở nên thịnh hành. Như vậy trong việc lựa 
chọn Đạt Lai Lạt Ma, Ban Thiền Lạt Ma và 
những vị khác thì một hiện thân được công 
nhận sẽ là người kế vị để lãnh đạo chứ không 
phải là người nối dõi ông cha hay môn đệ. 


(B) 


5015 


Phái Karma-pa rất mạnh ở Sikkim và những 
tín đổ của phái nầy ở Népal được gọi là 
Karmika. Tiểu phái thứ hai là Thần Sấm 
(Hbrug-pa), truyền bá giáo lý của mình tại 
Bhutan mạnh đến nỗi nước nầy đã dùng cái 
tên Tây Tạng của tiểu phái để gọi dân chúng 
nước họ. 

During the second dissemination in Tibet, two 
other orders appeared: the Sakyapa and the 
Gelukpa. The school of “Grey Earth” or the 
Sa-skya-pa, founded by Gonchok Gyelpo 
(1034-1102), derives 1s name from the colour 
of the soil where Ifs first monastery was built 
in 1071 A.D. on the site of the present Sa- 
skya. The Sa-skya-pa was even more closely 
related with the old Rnin-ma-pa school than 
the Bkah-rgyud-pa and the monks of this sect 
were not celibate either. They soupht a 
synthesis between the old and the new 
the basis of Nagarjuna's 
Madhyamika philosophy and had already 
developed Into a powerful hierachy before 
the rise of the great Tson-kha-pa. Sa-skya 
followers, greatly devoted to learning, proved 
themselves excellent proselytIzers when they 
came into confact with the Mongol emperors 
in the thirteenth century A.D. One of the 
distinguished Sa-skya hierarchs, called 
Hphags-pa, became the spiritual teacher of 
Prince Khubilai of Mongolia, who, on coming 
to the throne as the first Mongol emperor of 
China, conferred the sovereignty of central 
Tibet upon the High Priest of Sa-skya (1270 
A.D.), Sakya Pandita (1182-1251). This was 
the beginning of a new era of theocratic rule 
1n Tibet  Bu-ston (1290-1364 A.D.), a 
renowned commenftator 


Tantism on 


of fundamental 
Buddhist treatises, an authoritative historian, 
and the first collector of all existing Tibetan 
translations of Buddhist works. He arranged 
them systematically Into two comprehensive 
øroups, called the Word of the Buddha (Bkah- 
hygur) in 100 volumes, and the Treatises 
(Bstan-hygur) in 225 volumes. These have 
come down to us as the Tibetan Buddhist 
Canon. Taranatha (1573-?, the Tibetan 
historian and author, also belonged to a sect 
called Jonang, which was an offshoot of the 


Sa-skya-pa. The Yellow Hat, founded by 
Tsong-Khapa, the great reformer, born in the 
province of Amdo In 1358 A.D., the modern 
age of Tibetan Buddhism may be said to have 
begun. With striking powers of organization 
and comprehensive ¡intellipence, he set 
himself the task of removing all deviations 
and superstitious beliefs and establishing a 
strong order of Buddhist monks, based on 
sound learning, discipline and celibacy, which 
came to be recognized as the school of the 
Virtuous (Dge-lugs-pa), popularly described 
as the Yellow Hats. In 1408, he founded not 
far from Lhasa, the Ganden monastery, where 
he worked for some years and died in 1419 
A.D. The Dge-lugs-pa came to be favoured 
by the powerful Mongol chieftans as spiritual 
leaders and later as temporal rulers of Tibet. 
When king of Mongol Altan Khan met with 
the thưd hierarch, Bsod-nams-rgya-mfso 
(1546-1587 A.D.), he became convinced that 
both of them were respectively the teacher 
Hphags-pa and his disciple, emperor Khubilai 
Khan, in their former births and the king 
Iimmediately recognized the former as the 
veritable Talr, i.e., Dalai. Thenceforth, all the 
hierarchs came to be recognized as Dalai 
Lamas. In the seventeenth century, with the 
help of Mongolians the Gelukpa became 
rulers of Tibet The fifh Dalai Lama, 
Ngawang Lobsang Gyatso (1617-1682) 
became the first Dalai Lama to rule Tibet, a 
tradiion that continued until the fourteenth 
Dalai Lama Tenzin Gyatso (1935 - ), fled to 
India in 1959 following the Chinese Invaslon 
and annexation of Tibet. Today Buddhism 1n 
TIbet 1s suffering strict controls of the 
Chinese government, and only outward 
ceremonIes are allowed to continue to aftracf 
touriss who bring foreign currency to the 
øovernment—Trong thời kỳ truyền bá Phật 
pháp lần thứ hai tại Tây Tạng, có hai trường 
phái nổi tiếng được thành lập: trường phái 
Đất Xám và trường phái Mũ Vàng. Trường 
phái Đất Xám (Sa-skya-pa), được dKon 
Mchog Rgyal Po sáng lập, lấy tên từ màu đất 
ở nơi tu viện đầu tiên của trường phái trước 
đây xây dựng vào năm 1071, hiện nay là Sa- 


5016 


skya. Phái Sa-skya-pa lại càng gần gũi với 
trường phái cổ Rnin-ma-pa hơn là Bkah- 
rgyud-pa, các tu sĩ của giáo phái nầy không 
còn độc thân nữa. Giáo phái nầy là sự tổng 
hợp giữa Mật tông cũ và mới, trên cơ sở triết 
lý Trung Luận của ngài Long Thọ và đã phát 
triển thành một hệ phái mạnh mẽ trước khi có 
sự nổi lên của trường phái Tông Khách Ba. 
Những người Sa-skya rất say mê học hỏi và 
đã tổ ra là những nhà hoằng pháp tài ba khi 
họ có địp tiếp xúc với các hoàng đế Mông Cổ 
trong thế kỷ thứ 13. Một trong những đạo sư 
tài giỏi của sa-skya là Hphags-pa đã trở 
thành người bảo trợ tinh thần của hoàng tử 
Khubilai nước Mông Cổ. Ông hoàng nầy lên 
ngôi hoàng đế Trung Hoa, bèn trao chủ 
quyền của miễn trung Tây Tạng cho vị Đại 
Tăng của Sa-skya (1270) tên là Sakya 
Pandita (1182-1251). Đây là sự mở đầu cho 
một kỷ nguyên cai trị bằng thần quyền ở Tây 
Tạng. Bu-ston (1290-1364), một nhà bình giải 
nổi tiếng đối với các luận thư căn bản Phật 
giáo, một sử gia uy tín, một nhà sưu tập các 
bản dịch Tây Tạng về những tác phẩm Phật 
học. Ông sắp xếp các tác phẩm nầy một cách 
có hệ thống thành hai nhóm bao quát gọi là 
“Lời Của Đức Phật” gồm 100 cuốn và Luận 
Thuyết gồm 225 cuốn. Đây là bộ kinh điển 
Phật giáo còn lưu lại cho chúng ta đến ngày 
nay. Taranatha, sinh năm 1573, sử gia và là 
tác giả Tây Tạng, cũng thuộc về một hệ phái 
có tên là Jonang vốn là một chi nhánh của 
phái Sa-skya-pa. Phái Mũ Vàng (The Yellow 
Hats Gelukpa—Dge-lugs-pa), được sáng lập 
bởi Ông Khách Ba (1357-1419), một nhà cải 
cách vĩ đại, sinh năm 1358 tại tỉnh Amdo, có 
thể nói đây là một kỷ nguyên mới của Phật 
giáo Tây Tạng. Với tài tổ chức xuất sắc và trí 
thông minh tuyệt vời, ông đã tự đặt ra cho 
mình nhiệm vụ xóa bỏ tất cả mọi điều lệch 
lạc và mê tín dị đoan, xây dựng một Tăng 
đoàn mạnh mẽ, dựa trên một tri thức vững 
vàng, giới luật và sự độc thân, những người 
nầy đã được mang tên là “Trường Phái Đạo 
Đức” (Dge-lugs-pa), theo cách gọi của dân 
chúng là phái Mũ Vàng. Năm 1408, ông dựng 
lập tu viện Ganden ở một nơi không xa 
Lhasa, ông làm việc tại đây và qua đời năm 


1419. Phái Mũ Vàng (Dge-lugs-pa) được các 
tù trưởng Mông Cổ quý trọng, xem như những 
vị lãnh đạo tinh thần, và sau đó, như là những 
viên chức cầm quyên thế tục tại Tây Tạng. 
Khi vua Mông Cổ là Altan Khan gặp người 
đứng đầu thứ ba của giáo phái nầy là Bsod- 
nams-rgya-mfso (1546-1587) thì nhà vua tin 
chắc rằng cả hai người họ vốn đã từng là đạo 
sư Hphags-pa và đệ tử của ông là hoàng đế 
Khubilai Khan, theo thứ tự trong tiền kiếp, 
nên nhà vua đã lập tức công nhận Bsod- 
nams-rgya-mtso đích thực là vị Đạt Lai. Từ 
đó về sau , tất cả các vị đứng đầu giáo phái 
nầy đều được công nhận là Đạt Lai Lạt Ma. 
Vào thế kỷ thứ 17, với sự trợ giúp của Mông 
Cổ, trường phái Gelukpa trở thành những nhà 
cai trị Tây Tạng về cả thế quyển lẫn tâm 
linh. VỊ Đạt Lai Lạt Ma thứ năm là Ngag 
Dbang Blo Bzang Rgya Mtsho (Ngawang 
Lobsang Gyatso, 1617-1682) trở thành vị Đạt 
Lai Lạt Ma đầu tiên trì vì Tây Tạng, truyền 
thống này tiếp tục đến đời vị Đạt Lai Lạt Ma 
đời thứ 14, Tenzin Gyatso (1935 - ), người đã 
chạy sang ty nạn tại Ấn Độ theo sau cuộc 
xâm lăng và sáp nhập Tây Tạng của Trung 
Hoa vào năm 1959. Ngày nay Phật giáo Tây 
Tạng phải chịu dưới sự kiểm soát gắt gao của 
nhà cầm quyển Trung Cộng, và chỉ có những 
nghi lễ hình thức bên ngoài được cho phép 
tiếp tục để hấp dẫn du khách mang lại ngoại 
tệ cho chính phủ mà thôi. 


Tỉbetan Secret Doctrine: Mật Giáo Tây Tạng. 
Tidasa (p): A deity—Chư Thiên (nói chung). 
Tỉdasa-pura (p): The city of the devas—Thiên 
thành. 

Tỉdasa-sinda (p): The king of the devas—Vua 
Trời. 

Tidiva (p): The celestial abode—Thiên xứ. 

Tidy (v) the appearanee: Sửa sang sắc đẹp. 
Ties: Kết. 


l) 


2) 


Bandha (skt): Attachment—Bind—Bond— 
Phược—Another name for afflicion—Tên 
gọi khác của phiển não—See Afflictions and 
Attachment. 

Samyoga (sk)—Kết—lIn the Nirvana Sutra, 
the Buddha said: “Srota-apanna though has 
cut off£Ð inummerable illusions; however, the 





5017 


three ties are so serious that 1f he 1s able to 
cut off these three ties, he can cut off all other 
ties—Đức Phật đã nói trong Kinh Niết Bàn: 
“Này thiện nam tử, Tu Đà Hoàn tuy có thể 
cắt đứt vô lượng phiền não, nhưng vì ba kết 
rất nặng nên chúng cũng bao hàm tất cả kết 
mà Tu Đà Hoàn đã đoạn.”—See Three ties. 

Tie of desire: Tie of love—Ái kết—Tham 

phược—See Three ties. 

Ties of doubt: Nghi kế—Nghi ngờ chánh lý— 

See Three ties. 

Ties of false views of permanent ego: Kiến 

kết Ngã kiến— The bond of heterodox views, 





which fastens the ¡ndividual to the cham of 
transmisratlon, one of the nine aftachments— 
Phiển não do tà kiến gây ra khiến chúng sanh lăn 
trôi trong luân hồi sanh tử, một trong cửu kết — 
See Three ties. 

Tie of ïilwill: Vyapada (p)—Sân Thân Hệ 
Phược—See Four bandhanas (€). 

Ties in the higher realm: Thượng phần kết— 
The five ties in the higher realm which hold an 
imndividual ¡in the realms of form and 
formlessness—Năm mối kết với cảnh giới đi lên 
của sắc và vô sắc (Ngũ Thuận Thượng Phần 
Kết —See Five ties in the higher realm. 

Tie (v): a knot: Kết—To bound—to tie—To 
knot. 

Tie and knot: Kết Phược——In the bondage of the 
pAassions, or delusion—Tên khác của phiền não, 
dục vọng hay phiển não trói buộc thân tâm—See 
Three ties. 

Tie of love: Tie of desire—Ái kết —See Three 
ties. 

Ties in the lower realm: Hạ phần kết—The 
five ties in the lower realm, which hold the 
individual in the realms of desire—Năm mối kết 
trong cảnh dục giới (Ngũ Thuận Hạ Phần Kết)— 
See Five ties In the lower realm. 

Tie to thỉngs, or the passions: Fasten to things, 
or the passions—Hệ phược. 

Ties of wrong discipline: Giới thủ kết—Hành 
tà giới —See Three ties. 

Tien Chau Temple: Tiên Châu Tự—Name of a 
temple in Vinh Long, South Vietnam, mentioned 
¡in “Đại Nam Nhất Thống Chí.” It is located in An 


Thanh ¡sland. The temple formerly named Di Đà. 
lt is a quiet, secluded and surrounded by the 
Mekong River. The temple was built in the 
nineteenth century and had been restored many 
times. There 1s a pretty big statue of Amitabha 
Buddha ¡in the main hall—Tên một ngôi chùa 
trong tỉnh Vĩnh Long, Nam Việt Nam, chùa đã 
được nhắc đến trong bộ Đại Nam Nhất Thống 
Chí. Chùa tọa lạc trên cù lao An Thành. Tên cũ là 
Di Đà. Cảnh chùa tịch nh và được sông Cửu 
Long bao quanh. Chùa được kiến lập vào thế kỷ 
thứ 19 và đã được trùng tu nhiều lần. Giữa chánh 
điện có một pho tượng A Di Đà khá lớn. 

Tien Giac Hai Tỉnh Zen Master: Thiển Sư 
Tiên Giác Hải Tịnh (1788-1875) —Zen Master 
Tiên Giác Hải Tịnh, a monk from Gia Định, South 
Vietnam. In 1802, his father allowed him to leave 
home to become a disciple of Zen Master Phật Ý 
Linh Nhạc. Later, he received complete precepfs 
with Zen Master Tổ Tông Viên Quang, one of the 
great disciples of Phật Ý. He became the Dharma 
herr of the thirty-seventh generation of the Linn- 
Chih Zen Sect. After Phật Ý Linh Nhạc passed 
way in 1821, he stayed at Từ Ân Temple. In 1825, 
kímng Minh Mạng sent an Imperial Order to 
summon him to the Capital. He stayed at Thiên 
Mụ Temple. He returned to Gia Định ¡in 1847 and 
stayed at Viên Giác temple (used to be Quan Âm 
Viện, founded by Zen Master Hương Đăng in 
1802 in Gia Định) to revive and expand Buddhism 
in the South until he passed away in 1875—Thiển 
sư Tiên Giác Hải Tịnh, quê ở Gia Định, Nam 
Việt. Vào năm 1802, cha ngài cho phép ngài xuất 
gia làm đệ tử của Thiển sư Phật Ý Linh Nhạc. Về 
sau nây ngài thọ cụ túc giới với Thiền sư Tổ Tông 
Viên Quang, một trong những đại đệ tử của ngài 
Phật Ý Linh Nhạc. Sau khi Phật Ý Linh Nhạc thị 
tịch vào năm 182I, ngài trụ tại chùa Từ Ân. Đến 
năm 1825 vua Minh Mạng gửi sắc chỉ triệu hồi 
ngài về kinh đô. Ngài trụ tại chùa Thiên Mụ. Đến 
năm 1847, ngài trở về Gia Định để chấn hưng và 
hoằng hóa Phật giáo tại phương Nam cho đến khi 
ngài thị tịch năm 1875. 

T?ien-En: Thiên Ân—See Thien An. 
Tien-Huang monastery: Thiên Hoàng Tự— 
Where Tao-Wu masfter resided during the Tang 
dynasty—Chùa Thiên Hoàng nơi trụ trì của Sư 
Đạo Ngộ dưới thời nhà Đường. 


5018 


T”ien-Taïi: Thiên Thai Tông. 

() The history of the T'ien-T?ai School: Lịch sử 
tông Thiên Thai—The 
lierally means “Heavenly Platform,” one of 
the major tradilons of Chinese Buddhism. 
Tlen-T”ai 1s the only living Buddhist school 
in China today. T”ien-T”ai 1s the name of a 
mountan ¡in T”aiChou, South China. If 
counted from Nagarjuna, Nagarjuna should 
be the first patriarch, then Hui-Wen the 
second, Hui-Ssu the third, and Chih-I should 
be counted as the fourth patriarch. However, 
according to Chinesểe Buddhist history, 
Chinese Buddhism considered this school to 
be founded by Great Master Chih-Chê (or 
Chih-I). The T”ien-T”ai or Tendai Sect was 
named after the name of the mountain. In 
fact, great Chỉh-I  systematically 
reformulated the school. He lived on the 
mountain and taught his disciples during the 
Chiên and Sui Dynasties. The school was 
generally called the Tlen-T”ai (after the 
name of the mountain), but was properly 
named the Fa-Hua after the tile of the text 
Saddharma-pundarika which the 
doctrinne of the school 1s derived. After the 
me of Chih-[, this school adopted three 
major texts which composed and lectured by 
Chih-I and transcribed by his disciple Kuan- 
Tìng (561-632): I) The Profound Meaning of 
the Lotus Sutra; 2) Textual Commenfaries on 
the Lotus Sutra; and 3) The Great Calming 
and Insipht. lt maintains the identity of the 
Absolute and the world of phenomena, and 
atempts to unlock the secrets of all 
phenomena by means of meditation. lt 
flourished during the Tang dynasty. Ủnder 
the Sung, when the school was decadent, 
arose Ssu-Ming, under whom there came the 
division of HIII or T”1en-T”ai School and the 
School outside, the later following Wu-ên and 
in fine dying out; the former, a more 
profound school, adhered to Ssu-Ming; 1t was 
from this school that the T”len-T”ai doctrine 
spread to Japan—Từ Thiên Thai theo nghĩa 
đen là “Thiên Đài” hay “cái đài trên cõi 
Trời,” một trong những tông phái Phật giáo 
chính của Trung Hoa. Tông Thiên Thai là 


tem Tien-T”ai 


master 


from 





tông phái Phật giáo duy nhất còn tổn tại ngày 
nay tại Trung Quốc. Thiên Thai là tên của 
một hòn núi ở Thai Châu, miền nam Trung 
Hoa. Nếu tính từ thời Ngài Long Thọ, thì 
Long Thọ là sơ tổ, Huệ Văn nhị tổ, rồi Huệ 
Tư tam tổ, và Trí Giả phải được tính là tứ tổ. 
Tuy nhiên, theo lịch sử Phật giáo Trung Quốc 
thì Phật giáo Trung Hoa vẫn xem tông Thiên 
Thai được Đại Sư Trí Giả đời Tùy sáng lập, 
lấy tên núi đặt tên cho tông phái. Kỳ thật, Trí 
Giả Đại Sư là người đã cải cách một cách có 
hệ thống tông phái này. Trí Giả Đại Sư đã trú 
ngụ tại núi Thiên Thai và giảng dạy đồ chúng 
suốt thời nhà Trần và Tùy. Tông phái này 
thường được gọi là Thiên Thai theo tên núi, 
nhưng đúng tên của nó là Pháp Hoa vì tông 
nầy lấy Kinh Pháp Hoa làm bản kinh. Sau 
thời Trí Giả thì tông phái này có ba bộ kinh 
luận chính, do ngài Trí Giả thuyết giáo và đệ 
tử của ngài là Quảng Tịnh sao chép lại: 1) 
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Thâm Ý: 2) Diệu 
Pháp Liên Hoa Kinh Văn Chú; và 3) Ma Ha 
Chỉ Quán. Tông phái chủ trương khai mở 
chân lý vạn pháp bằng thiển quán. Tông cực 
thịnh vào đời nhà Đường. Dưới thời nhà Tống 
khi tông phái nầy suy vi, thì Sư Tứ Minh khởi 
lên trung hưng tông nây và hiển dương chính 
tông của Sơn Gia, trong khi Sơn Ngoại thì có 
Sư Ngộ Ân, nhưng về sau nây phái Sơn 
Ngoại bị mai một, còn phái Sơn Gia với giáo 
thuyết thâm sâu và sự trung hưng của Sư Tứ 
Minh, nên đã lan truyền qua đến Nhật Bản. 
Major early patrlarchs of the Tien-Tai 
school—Những vị sơ tổ chính của tông Thiên 
Thai—See T”len-T”aI ten patrlarchs. 

See Tien-T”ai School in China and T”ien- 
Tai School In Japan. 

Tien-T?ai fve periods and eight teachings: 
Thiên Thai Ngũ Thời Bát Giáo—Five Periods and 
Eight Teachings of the Tien T”ai school —A 
classification of the Buddha”s teachings from the 
standpoint of the T”ien-T”ai sect, made by 1ts 
Chinese founder Chih-I. The school of Celestial 
Platform of which doctrine 1s based on the Lotus 
Sutra and sees Nagarjuna as 1(s first patriarch. 
This sect takes advantage of all expedients to 
practice to attain enlightenment. The classification 
of sutras and the teachings of Buddha into five 


qI) 


+ 


5019 


perlods (or five stages) and eight teachings (four 

doctrines plus four methods of expounding them) 

represents and afempt to systematze the 
teachings of Buddha—Đây là cách xếp loại 
những lời Phật dạy theo quan điểm của phái 

Thiên Thai, do Trí Giả Đại Sư người Trung Quốc 

thiết lập. Phái Thiên Thai, học thuyết dựa vào 

Kính Diệu Pháp Liên Hoa và thừa nhận Ngài 

Long Thọ Bồ tát làm trưởng lão đầu tiên của 

mình. Trường phái nầy lợi dụng tất cả mọi phương 

tiện nhằm đạt tới đại giác. Qua việc phân loại 
tiến trình giảng kinh và học thuyết Phật thành 
năm thời kỳ và Tám Giáo Lý (bốn loại giáo lý 
cộng thêm bốn phương pháp giảng giải) chứng tỏ 
trường phái nây hệ thống hóa sự thuyết giảng của 

Phật: 

Œ@) Eive Periods in which the Avatamsaka period 
lasted for twenty-one days, the Agama period 
for twelve years, the Vaipulya period for 
eipht years, the Prajna period for twenty-two 
years, and the Nïirvana period for eight 
years—Năm Thời Kỳ, trong đó thời Hoa 
Nghiêm kéo dài 2l ngày, thời A Hàm kéo dài 
12 năm, thời Phương Quảng kéo dài 8 năm, 
thời Bát Nhã kéo dài 22 năm, và thời Niết 
Bàn kéo dài § năm: 

l) The Time of the Wreath 1s not yet pure 
Tound`” because 1t includes the Distinct 

Doctrine. The period of the 

Buddhavatamsaka-Sutra, which lasted for 

the Buddha taught 

Iimmediately after his enlightenment. With 

this teaching, the Buddha awoke his disciples 

to the preatness of Buddhism; however, 1t was 
too profound for them to grasp and most of his 
disciples did not understand the principal idea 
of the sutra, that the universe 1s the 
©expression of the Generally 
speaking, the first period was was the Tìme of 

Wreath. The doctrine taught ¡n this perlod 

was what the Buddha had conceived In his 

Great Enliphtenment, 1.e., the elucidation of 

his Enlipghtenment itself. His disciples could 

not understand him at all and they stood as 1Ÿ 
they were “deaf and dumb”: Thời kỳ Hoa 

Nghiêm— Thời Hoa Nghiêm không phải là 

thuần viên vì nó gồm cả biệt giáo. Thời kỳ 

nầy kéo dài ba tuân lễ và Phật đã thuyết 


three weeks and 


absolute. 


2) 


giảng ngay sau khi Ngài đạt được đại giác. 
Với giáo thuyết nầy, Đức Phật muốn đánh 
thức các đệ tử của Ngài, nhưng vì giáo pháp 
quá thậm thâm nên đa phần các đệ tử của 
Ngài đã không hiểu được những lời thuyết 
giảng nây, tức là ý tưởng cho rằng vũ trụ là 
biểu hiện của cái tuyệt đối. Nói chung, giáo 
lý được giảng dạy trong thời kỳ nầy là pháp 
tự chứng của Phật trong sự đại giác của Ngài, 
nghĩa là khai thị về sự giác ngộ của Ngài. 
Thính chúng không thể thấu triệt nổi nên họ 
như câm như điếc. 

The second period, also called the “Time of 
the Deer Park.” The Time of the Deer Park 1s 
only one-sided as It teaches only Hinayanistic 
views. Perceiving that his disciples were not 
yet ready for the teachings of the Avatamsaka 
Sutra, the Buddha next preached the early 
Agamas fo suit the people of the Inferlor 
capactty. His disciples were now able to 
follow his teaching and practiced accordingly 
1n order fo attain the fruilon of arhat or 
saintly position. This period 1s also called the 
Time of Inducement, or a period in which the 
people were atffracted to the higher doctrine. 
In the period of the Agama-Sutra. In this 
period, the Buddha did not teach the complete 
truth, but only what his disciples could 


understand. He presented the truths of 
suffering, emptiness, 1mpermanence, 
egolessness, the four noble truths, the 


eiphtfold noble path and conditioned arising, 
etc., which help free people from the three 
realms and six paths. This phase lasted twelve 
years. The teachings 1n this period 
correspond to the Theravada teachings: Thời 
kỳ A Hàm —Thời kỳ thứ hai còn gọi là thời 
Lộc Uyển. Thời Lộc Uyển chỉ phiến diện vì 
chỉ giảng các kiến giải Tiểu Thừa. Sau khi 
Đức Phật thấy rằng không đệ tử nào của 
Ngài sẵn sàng tiếp nhận và hiểu nổi kinh Hoa 
Nghiêm, Đức Phật bèn giảng các kinh A Hàm 
nguyên thủy để khế hợp với những kẻ căn 
tánh thấp kém. Chúng đệ tử của Ngài bây giờ 
có thể tuân theo lời dạy của Ngài và thực 
hành một cách xứng lý để đạt được quả vị A 
La Hán. Thời kỳ nầy còn được gọi là thời dụ 
dẫn, tức là thời kỳ mà mỗi người được dẫn dụ 


3) 


5020 


để đi đến giáo lý cao hơn. Trong giai đoạn 
nầy, Đức Phật không dạy toàn bộ giáo điển 
nữa, mà Ngài chỉ dạy những gì mà các môn 
đồ có thể hiểu được. Ngài trình bày về khổ, 
không, vô thường, vô ngã, Tứ diệu đế, Bát 
chánh đạo và Thập nhị nhân duyên, vân vân, 
nhằm giúp chúng sanh giải thoát khỏi tam đỗ 
lục đạo. Giai đoạn nầy kéo dài 12 năm. Giáo 
thuyết nầy tương xứng với giáo thuyết của 
Phật giáo Nguyên Thủy. 

The period of the Vaipulya-Sutra or the 
period of the ¡ntroductory Mahayana. The 
Time of Development all four 
doctrines together and sữll 
relative. In this eight-year period, the Buddha 
taught the first level of the Mahayana. During 
this phase the Buddha refuted his disciples” 
attachmernt to the Lesser Vehicle and directed 
toward provisional Mahayana. He 
stressed the superlority of a bodhisattva. He 
clariied the unity of Buddha and sentient 
beings, of absolute and relative. This was the 
tme when the Hinayanistic people were 
converted to the Mahayana doctrine and for 
that purpose the Buddha preached what we 
call “Vaipulya” or developed texts, Maha- 
Vairocana and Vimalakrti Sutữas. As the 
Buddha often rebuked the arhats for their 
wrong or short-siphted views, this period 1s 
called the Time of Rebuke. The Hinayanmists, 
after the Buddha”s reasoning, became aware 
of the short-siphtedness and learned to 
appreclate Mahayana: Thời kỳ Phương 
Quảng hay thời kỳ phôi thai của Phật giáo 
Đại Thừa—Thời Phương Đẳng giảng cùng 
lúc cả bốn giáo thuyết nhưng vẫn còn tương 
đối. Trong giai đoạn kéo dài tám năm nây, 
Đức Phật bác bỏ sự luyến chấp vào Tiểu 
Thừa và hướng dẫn đệ tử đi vào nẻo Đại 
Thừa. Đức Phật bắt đầu thuyết giảng về Đại 
thừa và tính ưu việt của Bồ tát, cũng như làm 
sáng tổ sự thống nhất giữa Phật và người, 
giữa cái tuyệt đối và tương đối. Đây là thời 
kỳ mà những người Tiểu Thừa quy đầu sang 
giáo lý Đại Thừa và vì mục đích nầy mà Đức 
Phật đã giảng các kinh Phương Đẳng, tức 
triển khai, kinh Đại Nhật Như Lai và kinh 
Duy Ma Cật. Vì Phật thường hay khiển trách 


teaches 
therefore 1s 


them 


4) 


5) 


các vị La Hán do tà kiến hay thiên kiến của 
họ, nên thời kỳ nầy còn được gọi là thời “Đàn 
Ha.” Các vị Tiểu Thừa, theo giảng luận của 
Phật, thức tỉnh về những thiên kiến của mình 
và học hỏi để thấy giá trị Đại Thừa. 

The period of Prajnaparamita-Sutra or Lofus- 
Sutra. The Time of Wisdom mainly teaches 
the Round Doctrine and yet 1s linked with the 
Common and Distinct Doctrines. Therefore, 1f 
1S not quite perfect or complete. This phase 
lasted twenty-two years, in which the Buddha 
expounded a hipher level of provisional 
Mahayana refited his  disciples” 
atachment to the disinction between 
Theravada and Mahayana by teaching the 
doctrine non-substantiality or emptiness. He 
taught the teachings of shunyata in the 
Prajnaparamifa-sutra, and all the Ideas of 
distinction and acquisition were mercilessly 
rejec(ed. It is therefore, called the Tome of 
Selection. During this period, the doctrine of 
“Void” was taupht but the “Void” 1tself was 
again negated. In the end everything reverfs 
to the ulũmate Void. So the time of Prajna 
was also called the Time of Exploring and 
Uniuing of the Dharmas, denying all analysis 
and unifying them all in one: Thời kỳ Bát 
Nhã hay Liên Hoa—Thời Bát Nhã chủ yếu 
giảng Viên giáo nhưng còn liên hệ Thông 
giáo và Biệt giáo. Do đó nó chưa hoàn toàn 
viên mãn. Trong 22 năm của thời kỳ nây, 
Đức Phật thuyết giẳng giáo pháp Đại Thừa ở 
cấp cao hơn và bác bỏ sự luyến chấp Tiểu 
Đại của các hàng đệ tử. Đức Phật đã giảng 
về tính hư không trong Kinh Bát Nhã. Trong 
thời kỳ nầy, Đức Phật giảng thuyết kinh Bát 
Nhã và mọi ý niệm biện biệt và chấp thủ đều 
bị quyết liệt loại bỏ. Bởi vậy, nó được gọi là 
thời “Đào Thải.” Suốt trong thời kỳ nầy, giáo 
lý về “không” được giảng dạy, nhưng chính 
“không” lại bị phủ nhận. Do đó, thời Bát Nhã 
cũng được gọi là thời “Hội Nhất Thiết Pháp,” 
nghĩa là bác bổ mọi phân tích và thống nhất 
chúng lại. 

The period of the Mahaparinirvana-Sutra, 
also called the period of the Lotus-Sutra. In 
the last eight years of his life, the Buddha 
taught directly from his own enlightenment, 


and 


5021 


fully revealing the truth. He emphasized the 
absolute Identity of all opposites and the 
temporary and provisional nature of the three 
vehicles of Sravakas, Pratyeka-buddhas and 
Bodhisattvas. Then he taught how to validify 
and merge them Into a single vehicle or 
Ekayana or Buddhayana. This period was 
also called the Time of the Lotus. Here the 
exploring or analyzing and the uniting of the 
doctrines are taught. The view that the three 
Vehicles of Hearers, Self-Enlightened Ones 
and Would-Be Buddhas can obtain saintly 
fruilion was only an exploring, a temporary 
teaching, but the three finally were united 
1nto one Vehicle, or “Uniting.” Thus the fifth 
period 1s especially called the Time of 
“Opening and Meeting.” The object of the 
appearance of the Buddha was to save all 
beings and that object can be accomplished 
only by the Lotus. Therefore, the Lotus 1s the 
ulimate doctrine among all the Buddha's 
teachings and 1s the king of all the sutras. The 
Time of the Lotus alone is purely 'round” and 
superlatively excellent, wherein the purpose 
of the Buddha's advent on earth ¡1s fully and 
completely expressed. The supplementary 
Nivana Sutra summarizes that the Buddha 
had preached during his whole life, 1.e., the 
three Vehicles and the four doctrines were 
dismissed by converting the three Vehicles to 
One Vehicle and combining the four 
doctrines with the one ulũmate Round 
Doctrine. Thus, all teachings of the Buddha 
are absorbed finally Into the Lotus which 1s 
considered by the Tien-Tai to be the 
Supreme Doctrine of all Buddhism: Thời kỳ 
Pháp Hoa và Niết Bàn—Trong tám năm cuối 
đời, Đức Phật thuyết giảng trực tiếp từ những 
kinh nghiệm mà Ngài đã giác ngộ. Ngài đã 
giảng về tính đồng nhứt tuyệt đối giữa các 
mặt đối lập và về sự hạn hẹp của Tam thừa 
(Thanh văn, Duyên giác, Bồ tát) nên Ngài đã 
chỉ dạy cách hòa lẫn nhau thành Nhất thừa 
(một cỗ xe duy nhất): Phật thừa. Thời kỳ nầy 
còn gọi là thời Pháp Hoa. Trong thời kỳ nây, 
sự truy cứu hay phân tích và dung hợp về các 
học thuyết được giảng dạy. Quan điểm về 
Tam thừa Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát 


có thể đạt được Thánh quả chỉ là một giáo 
thuyết “khai mở” tạm thời để cuối cùng cả ba 
đều được “hội” về Phật Thừa. Như thế thời 
thứ năm đặc biệt được gọi là thời “Khai Hội.” 
Nhân duyên xuất hiện ở thế gian của Phật là 
cứu độ tất cả chúng sanh và nhân duyên ấy 
chỉ có thể được hoàn thành bởi Kinh Pháp 
Hoa. Do đó Pháp Hoa là giáo lý rốt ráo trong 
tất cả những giáo lý của Phật, và là vua của 
tất cả các kinh. Thời kỳ Pháp Hoa là thời kỳ 
thuần “Viên” và tối thượng. Vì ở đây nhân 
duyên xuất hiện thế gian của Phật được biểu 
lộ đầy đủ. Kinh phụ thuộc, Niết Bàn, tóm tắt 
những gì Phật đã dạy trong suốt cả cuộc đời 
của Ngài, nghĩa là Tam thừa và Tứ giáo đều 
được xóa bỏ do hội tam thừa về nhất thừa và 
hợp tứ giáo thành viên giáo cứu cánh. Như 
vậy, tất cả giáo lý của Phật sau cùng đều quy 
tụ vào Pháp Hoa mà tông Thiên Thai coi như 
là giáo lý tối thượng của Phật giáo. 


(ŒI) Eight methods—Bát giáo: Eight Doctrines are 


eipht methods or means used by the Buddha 
to teach sentilent beings to cultivate. Eight 
teachinøgs, four of which are methods, and the 
rest four are contents—Tám giáo còn gọi là 
Bát Giáo, tức là tám khoa hay tám phương 
thức giáo hóa của Phật dạy cho chúng sanh tu 
hành. Bát Giáo chia ra làm bốn về phương 
pháp và bốn về nội dung: 


(A) Four methods—Bốn phương pháp: 
l) Instantaneous Doctrine—Đốn giáo: The 


Sudden (Abrupt) Doctrine, ¡in which the 
Buddha preached what he had conceived 
without using any expediency, this 1s the time 
of the Wreath. This sudden method or the 
method of the Buddhavatamsaka-Sutra, which 
1S fo be used with the most talented students 
directly. 
Instantaneous or Sudden Doctrine 1s Dharma 
teachings which wIll lead to a fast awakening 
and enliphtenment such as Zen Buddhism, 
reserved for those at the hiphest level of 
cultivators——Ở đây Đức Phật tuyên thuyết về 
sở chứng của Ngài mà không cần đến phương 
tiện nào cả, đây là thời Hoa Nghiêm. Phương 
pháp đốn giáo nầy được những người thượng 
căn thượng trí áp dụng, vì những người nầy có 
khả năng hiểu được chân lý bằng trực giác. 


who understand the truth 


2) 


3) 


5022 


Đốn giáo là giáo pháp đốn ngộ hay ngộ cấp 
kỳ tức là pháp môn trực chỉ dành cho những 
hành giả thượng căn trong nhà Thiền. 

Tiệm giáo—Gradual or Deliberate Doctrine: 
The Buddha utilized the “Gradual Doctrine” 
to ¡induce people gradually ¡nto deeper 
thinking, using all sorts of measures, this 1S 
the time of the Deer Park, of Development 
and of Wisdom. The Gradual Doctrine 
teaches cultivators to gain enliphtenment 
gradually from lower to higher levels such as 
the Pureland Dharma Door. This gradual 
method or the method of Agama, Vaipulya 
and Parinrvana-sutras This method 1s 
utilized by the majority of people because 1t 
progresses from the elemenfary to more 
complex teachings—Đức Phật dùng “liệm 
Giáo” dẫn dụ mọi người đi lần vào sự tư duy 
sâu thẳm, dùng tất cả mọi phương tiện, đây là 
thời Lộc Uyển, Phương Đẳng và Bát Nhã. 
Phương pháp “Tiệm Giáo” nầy được đại đa 
số áp dụng vì nó đi từ thấp đến cao, từ căn 
bản đến phức tạp như Pháp Môn Tịnh Độ. 
Phương pháp nây bao hàm các thời kỳ A 
Hàm, Phương Quảng và Bát Nhã. 

Esoteric Doctrine—Mật giáo: The Secret 
Teaching. fact, 1t 1s a mystical 
1ndeterminate doctrine. Ït( 1s Indeterminate 
and varied because many a listener Is 
concealed from another by the Buddha's 
supernatural power and each thinks that the 
Buddha 1s teaching him alone. Thus all hear 
separately and varIously. Such indeterminacy 
exIsts from the time of the Wreath to the time 
of Wisdom. The secret method, which was 
used by the Buddha only when addressing to 
one person, in which case the Buddha was 
understood by this only person. Opposite to 
the Common Doctrine, this Dharma 1s passed 
on at a hidden level and has the 
characterisics of the deepest and most 
profound meaningss of Buddhism. This 
doctrine teaches cultivaftors to recite manfras, 
make Buddha seals with hands, etc. If the 
three karmas of the cultivators become one 
with the Buddha, then the cultivators will 
Buddhahood. Meaning If the 
cultivators` Mind, Speech and Body 1s similar 


In 


atfain 


4) 


(B) 


to that of the Buddha, then Buddhahood is 
attained—Trên thực tế, đây là giáo lý bí mật 
bất định, nó không nhất định và biến thiên vì 
thính giả khuất lấp nhau bởi sức thần thông 
của Phật và mỗi người nghĩ rằng Phật chỉ 
giảng cho riêng mình mà thôi. Phương pháp 
bí truyền chỉ được Phật dùng khi nói riêng với 
một người và chỉ có người đó hiểu được. 
Khác với Thông giáo, Mật giáo dạy về nghĩa 
thâm mật của Phật giáo. Phương pháp dạy 
hành giả về cách bắt ấn, trì chú, tam mật 
tương ưng, tức thân thành Phật. Thân khẩu ý 
của hành giả tương ưng với thân khẩu ý của 
Phật. 

Indefinite or Indeterminate Doctrine—Bất 
Định giáo: The Indeterminate Doctrine, non- 
mystical Indeterminate doctrine, in which 
though the students have different levels, 
they still understood his words in different 
ways (all listeners know that all are hearing 
topgether and yet they hear differently and 
understand valously). The Buddha used 
Indefinte Doctrine to teach sentient beings 
with different levels of understanding——Giáo 
lý bất định, không bí mật mà Phật dùng khi 
có mặt nhiều đệ tử khác trình độ nhau, nhưng 
đều hiểu lời Phật giảng. Giáo pháp mà Phật 
tùy theo căn cơ nghi thuyết dạy, chớ không 
nhứt định là phải thuộc riêng về một căn cơ 
nào cả. 

Eour contents—Bốn nội dung: 

Pitaka Doctrine—Tiểu Thừa hay Tạng Giáo: 
The Doctrinne of  Tripiaka 
(Scriptures) or Pitaka (Storage) Doctrine 
includes various Dharma Doors of cultivation 
taught to all in the Tripitaka or "Three 
Storages" (Sutra, Precept Pitaka, 
Upadesa Pitaka or commenfary of Sutữra). 
Agamas or traditions of discourses and all 
Hinayana doctrines, such as those found In 
the Vaibhasika literature, approprlate for 
Sravakas and Pratyeka-buddhas—Tạng giáo 
là các pháp môn tu học có dạy chung trong 
Tam Tạng kinh luật và luận. A Hàm và tất cả 
giáo lý Tiểu Thừa, như được thấy trong văn 
học Tỳ Bà Sa, thích hợp với Thanh văn và 
Duyên giác. 





teaching 


and 


6) 


7) 


5023 


Common Doctrinne—Thông Giáo: The 
Doctrine Common to All or the connecting 
teaching. It is common to the three Vehicles 
and is elementary doctrine of Mahayana. 
While an Inferior Bodhisattva follows the 
same practices as the people of the three 


Vehicles, a superor Bodhisatva will 
penetrate Into “Distinct Doctrine” and 
“Doctrine of Perfection.” This general 


teaching, which 1s for both Himmayana and 
Mahayana. And is meant for Sravakas, 
Pratyeka-buddhas and Bodhisattvas in theIr 
first level of progress. The Common Doctrine 
or Apparent Doctrine refers to the teachings 
used collectively to reach all three levels of 
beimngs Hiph, Intermediate, 
Low—Chung cho tất cả ba thừa và là giáo lý 
sơ cơ của Đại Thừa. Trong khi một vị sơ tâm 
Bồ Tát theo những tu tập như các vị trong tam 
thừa, thì một đại Bồ Tát thâm nhập cảnh giới 
của Biệt Giáo và Viên Giáo. Đây là giáo 
thuyết tổng quát, dành cho cả Tiểu lẫn Đại 
thừa, nhằm chỉ dạy cho Thanh văn, Duyên 
giác và Bồ tát trong giai đoạn phát triển đầu 
tiên. Giáo pháp nây dạy chung cho tất cả ba 
căn cơ thượng trung hạ và cả ba thừa Tiểu 
Trung Đại. 

Specific Doctrine—Biệt Giáo: The Distinct 
Doctrine or special teaching for Mahayana 
Bodhisattvas. The Doctrine of Pitakas and the 
Doctrine Common to all teach the simple one- 
sided “Void” while this doctrine teaches the 
Middle Path, and, therefore, Is distinct and 


sentient and 


separate. Someone says that SpecIfic 
Doctrine 1nclude teachings geared 
speciicaly to cach level of Hiph, 


Intermediate, or Low of the three vehicles 
which include Sravakas or Lesser Vehicle, or 
Pratyeka-Buddhas or Intermediate Vehicle, 
or Mahayana Bodhisatvas or Greater 
Vehicle—Đây là học thuyết thuần nhất Đại 
Thừa và chỉ dành riêng cho Bổ Tát. Tạng 
giáo và Thông giáo chỉ giảng về cái “không” 
phiến diện hay “thiên không,” Biệt giáo 
giảng về Trung Đạo, và do đó nó riêng biệt. 
Có người nói Biệt Giáo là pháp dạy riêng cho 
mỗi căn cơ hoặc Thượng, hoặc Trung, hoặc 
Hạ, cùng ba thừa, hoặc riêng cho Tiểu Thừa 


8) 


Thanh Văn, hoặc riêng cho Trung Thừa 
Duyên Giác, hoặc riêng cho Đại Thừa Bồ 
Tát. 

Perfect Doctrine—Viên giáo: The complete, 
round teaching, or perfect teaching that of the 
Middle-Way. “Round” means perfection, all 
pervadins, all fulfilling, all permeating. The 
Distinct Doctrine teaches an independent and 
separate Middle Path and is simple-separate 
mean, while the Round Doctrine, the most 
complete and penetrating which teaches the 
Middle Path of perfect permeation and 
mutual identification. Therefore, it 1s not a 
separate, one-sided Middle Path, but the 


Middle Path as noumenon, perfectly 
harmonious, theoretically and practically. 
Thus “round” means that one element 


confains all elements, 1.e., the principle of 
“One 1s all and all is one.” The Perfect 
Doctrine 1s also called the ultimate teaching 
of Mahayana Buddhism. It ¡is the most 
complete and penetrating teaching used to 
teach the Maha-Bodhisattvas, or Enlightened 
Beings striving to attain the Ulimate 
Enlightenment of Buddhahood, such as the 
teachings In the Avatamsaka Sutra, which 
were taugh( speciically for the Great 
Strength Dharma Body Maha-Bodhisattvas 
from Ten-Entrances to Ten-Grounds Maha- 
Bodhisattvas—Học thuyết hoàn hảo hay tròn 
đầy, thuyết giảng con đường giữa. Viên có 
nghĩa là toàn thiện, biến mãn, viên mãn, viên 
thông. Biệt giáo giảng về một “trung đạo” 
độc lập và cách biệt, và chỉ một phương tiện 
riêng biệt, còn Viên giáo là giáo pháp tròn 
đầy, giảng về Trung Đạo của viên thông và 
quán triệt. Do đó, nó không phải là một trung 
đạo cách biệt, phiến diện, mà là một trung 
đạo thực thể, hoàn toàn hòa hợp, trên lý 
thuyết cũng như thực tế. Như thế “Viên” có 
nghĩa là một pháp chứa đựng tất cả các pháp, 
nghĩa là “Nhất tức nhất thiết và nhất thiết tức 
nhất.” Viên giáo còn gọi là “Đại Thừa Giáo 
Pháp Tối Thượng Thừa” như giáo pháp trong 
Kinh Hoa Nghiêm chỉ chuyên dạy cho các 
hàng Bố Tát Đại Sĩ Pháp Thân, từ Thập Trụ 
đến Thập Địa Bồ Tát. 


5024 


Tien-T?ai four modes of teaching: Thiên 
Thai Hóa Nghi Tứ Giáo—Bốn giáo pháp được 
định nghĩa bởi tông Thiên Thai—The four modes 
of teaching, defined by the T”Ien-T?aI: 

I)_ Direct Teaching: Đốn Giáo. 

2) Gradual Teaching: Tiệm Giáo. 

3) Esoteric Teaching: Mật Giáo. 

4) Indeñnite Teaching: Bất Định Giáo. 

Tien-T?ai four periods of teaching: Thiên 

Thai Hóa Pháp Tứ Giáo. 

I) The Tripitaka Teaching, or the Pitaka School 
was that of Hinayana: Tạng Giáo—Tạng 
Giáo Tiểu Thừa. 

2) Interrelated Teaching, or intermediate school, 
was the first stage of Mahayana, having In 1t 
elements of all the three vehicles (sravaka, 
pratyekabuddha, bodhisattva).  Its 
developing doctrine linked it with Hinayana 
on the one hand and on the other hand with 
the two further developmenfs of the 
“separate” or “diferentiated” Mahayana 
teaching, and perfect teaching: Thông Giáo— 
Thông Giáo là giai đoạn phát triển đầu tiên 
của Phật Giáo Đại Thừa với đầy đủ Tam 
Thừa (Thanh Văn, Duyên Giác, và Bồ Tát). 
Giáo thuyết triển khai của Thông giáo nối 
liền Thông Giáo với Biệt Giáo và Viên Giáo. 

3) Differentiated Teaching: Biệt Giáo. 

4) Complete, Perfect, or Final Teaching; a name 
for the esofteric sect: Viên Giáo—Tên khác 
của Bí Mật giáo. 

Tien-T?ai Great Master Chỉh-I: Thiên Thai 

Đại Sư—T”ien-T”ai Great Master—Chih-I (Thạch 

Khải) The monk who founded T?ien-T°ai Sect— 

The actual founder of the T”ien-T?ai school, Chih- 

L, his name was Tê-An, and his surname Chiên 

(538-597 AD). He studied under Hui-Ssu of 

Hunan, he was greatly influenced by his teaching: 

the Sutra the 

1nterpretatlon of Mahayanism. In 575 AD, he first 
came to Tien-T”ai and established his school, 
which In turn was the foundation of Important 

Buddhist schools in Korea and Japan—VỊ sư đã 

sáng lập ra tông phái Thiên Thai, ngài tên Đức 

An, họ Trần (538-597 sau Tây Lịch). Ngài theo 

học tu và chịu ảnh hưởng rất lớn với Sư Huệ Tư ở 

Hồ Nam. Ngài thấy được trong Kinh Pháp Hoa 

một lối diễn giảng đúng nghĩa của Đại Thừa 


and 


and found ¡in Lotus real 





Giáo. Vào năm 575 sau Tây Lịch, lần đầu tiên 

ngài đến núi Thiên Thai và sáng lập tông phái 

nầy tại đó. Giáo thuyết của tông phái nầy trở 
thành căn bản cho các trường phái Phật giáo tại 

Đại Hàn và Nhật Bản sau nầy. 

Tien-T?ai Mountain: Thiên Thai Sơn—The 

Tlen-T”ai or Heavenly Terrace mountain, T”aI- 

Chou, South China, the location of the T”ien-T”ai 

sect; 1(s name ïs attributed to the “Three Stairs Six 

Stars” at the foot of Ursa Major, under which 1t 1s 

supposed to be, but more likely because of 1fs 

height and appearance. The monasftery, or øroup 

Of monasteries was founded there by Chih-I, who 

1S known as the T”ien-]I”ai Great Master—NúI 

Thiên Thai, nơi xuất phát của tông phái Thiên 

Thai. Tên Thiên Thai dùng để chỉ chân núi Tiên 

Hà Lĩnh, Thai Châu, miền Nam Trung Hoa, nơi có 

“Tam Đài Lục Tỉnh,” nơi mà Chih-I (Trí Khải) 

hay Đại Sư Thiên Thai đã xây dựng những tự viện 

và sáng lập ra tông phái nầy —See Heavenly 

Terrace Mountain. 

T?ien-T°ai?s Mysticism: Taimitsu (jap)—Thai 

Mật—The mysticism which ¡is handed down by 

the TPien-T°ai School—Thai Mật truyền từ tông 

Thiên Tha—See Two forms of the mystic 

doctrine. 

Tien-T?ai precept(s: Thiên Thai Luật —The 

laws (which are ascribed as the Mahayana perfect 

and Iimmediate moral precep(s) of the T”Ien-T”aI 
sect as given in—Luật của tông Thiên Thai hay 
còn gọi là Đại Thừa Viên Đốn Giới: 

1l) The commandments  which the Buddha 
menftioned ¡n the Lotus Sutra: Luật đã được 
Phật nói tới trong Kinh Pháp Hoa. 

2) The ten primary commandments ¡in the 
Brahmaˆs Net Sutra: Mười Giới trọng. **See 
Mười Giới Trọng Của Chư Bồ Tát Trong 
Kinh Phạm Võng. 

3) Forty-eipht secondary commandments of the 
Brahma'°s net Sutra (Brahmajala): Bốn Mươi 
Tám Giới Khinh (Kinh Phạm Võng). **See 
Forty-eipght Secondary Precepts which the 
Buddha taught all the 
Brahma-Net Suta. 

T?ien-T?ai-Shaku (jap): Sakra-devanam-Indra 

(sk)— Thiên Đế Thích—Sakra, king of the 

devaloka—Trời Đế Thích, vị chúa tế của cung 

trời Đao Lợi cùng họ với Phật Thích Ca. 





bodhisattvas 1n 


5025 


Tien-T?ai School: Thiên Thai Tông—See 
Tlen-T”ai School in China and T”ien-T”ai School 
1n Japan. 

T?ien-T°?ai School in Chỉna: Thiên Thai tông 

Trung Quốc—Chinese Tien-Tai: 

() The history of the T”ien-T?ai School—Lịch sử 
tông Thiên Thai: T”1en-T”ai 1s the only living 
Buddhist school in China today. T”ien-T”a1 1s 
the name of a mountain ¡in T”ai-Chou, South 
China. This school was founded by Great 
Master Chih-Chê (or Chih-I). The T”len-T”ai 
or Tendai Sect was named after the name of 
the mountain. Chih-[ lived on the mountain 
and taught his disciples during the Ch”ên and 
Sui Dynasties. The school founded by him 
was generally called the T”ien-T”ai (after the 
name of the mountain), but was properly 
named the Fa-Hua after the title of the text 
Saddharma-pundarka from which the 
doctrine of the school 1s derived. Ït maintains 
the identity of the Absolute and the world of 
phenomena, and attempts to unlock the 
secrefts of all phenomena by means of 
meditaton. It flourished during the Tang 
dynasty. Ủnder the Sung, when the school 
was decadent, arose Ssu-Ming, under whom 
there came the division of HIII or T”ien-T”a1 
School and the School outside, the later 
following Wu-ên and in time dying out; the 
former, a more profound school, adhered to 
Ssu-Ming; it was from this school that the 
Tlen-T”ai doctrine spread to J]apan—Tông 
Thiên Thai là tông phái Phật giáo duy nhất 
còn tổn tại ngày nay tại Trung Quốc. Thiên 
Thai là tên của một hòn núi ở Thai Châu, 
miễn nam Trung Hoa. Tông Thiên Thai được 
Đại Sư Trí Giả đời Tùy sáng lập, lấy tên núi 
đặt tên cho tông phái. Trí Giả Đại Sư đã trú 
ngụ tại núi Thiên Thai và giảng dạy đồ chúng 
suốt thời nhà Trân và Tùy. Tông phái do ông 
thành lập thường được gọi là Thiên Thai theo 
tên núi, nhưng đúng tên của nó là Pháp Hoa 
vì tông nây lấy Kinh Pháp Hoa làm bản kinh. 
Tông phái chủ trương khai mở chân lý vạn 
pháp bằng thiển quán. Tông cực thịnh vào đời 
nhà Đường. Dưới thời nhà Tống khi tông phái 
nầy suy vi, thì Sư Tứ Minh khởi lên trung 
hưng tông nầy và hiển dương chính tông của 


qI) 


Sơn Gia, trong khi Sơn Ngoại thì có Sư Ngộ 
Ân, nhưng về sau nầy phái Sơn Ngoại bị mai 
một, còn phái Sơn Gia với giáo thuyết thâm 
sâu và sự trung hưng của Sư Tứ Minh, nên đã 
lan truyền qua đến Nhật Bản. 

Philosophy and chief works—Triết lý và kinh 
luận: 


(A) Philosophy-Triết lý: Although these 


(B) 


]) 


2) 


Buddhist schools in China had their origin in 
Indian Buddhism, but the ceaseless study of 
the Buddhist texts by the Chinese schools 
resulted ¡in completely new relipious 
experiences which seem to have ørown out of 
the historical background of China rather than 
of India. Chi-K'ai established a threefold 
system of comprehension which 1s called Chi- 
Kuan, or “Perfect Comprehension.`” This 
system consists of three comprehensions, 
namely, empty, hypothetical, and medial (see 
Không Giá Trung)—Tuy là những bộ phái 
Phật giáo đều có nguồn gốc từ Ấn Độ, nhưng 
sự miệt mài nghiên cứu kinh điển Phật giáo 
của các học giả Trung Hoa đã làm xuất hiện 
những dạng thức tu hành hoàn toàn mới mẽ, 
dường như phát sanh ra từ bối cảnh Trung 
Hoa hơn là Ấn Độ. Ngài Trí Khải lập ra một 
hệ “[am Quán" có tên là Chí Quán hay sự 
quán triệt hoàn toàn. Hệ tam quán nầy gồm 
“Không-Giả-Trung'. 

Tien-T°ai main sutras, sastras and works—— 
Kinh luận và tác phẩm chính của tông Thiên 
Thai: 

Main texts—Kinh luận: The main texts of the 
Tlen-T”ai sect include the The Wonderful 
Dharma of the Lotus Sutra (Saddharma- 
Pundarika-Sutra),the  Mahaprajna-paramita- 
sastra, the Mahanirvana sutra, and the 
Mahaprajnaparamia sutra—Các kinh sách 
chính của tông phái nầy gồm có kinh Diệu 
Pháp Liên Hoa, Đại Trí Độ Luận, kinh Niết 
Bàn, kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa. 
Tien-Tai chief works—Những tác phẩm 
chính của tông Thiên Thai: The three 
principal works of the T”1en-T”ai founder are 
called The Tri-Sutras of the T”1en-T?ai (Thiên 
Thai Tam Bộ), such as the exposition of the 
deeper meaning of the Lotus Sutra (Pháp Hoa 
Huyền Nghĩa), Exposition of is text (Văn 


5026 


Cú), and meditaton which stressed on the 
“inner liphf° (Chỉ Quán)—Ngài Trí Giả đã 
thuyết giảng Tam Bộ: Huyền Nghĩa (nói về 
giáo tướng), Văn Cú (nói về kinh văn), và 
Chỉ Quán (chỉ rõ nhất tâm quán hành). 

Tien-T?ai School in Japan: Thiên Thai tông 

tại Nhật Bản. 

Œ) The history of the Japanese T”ien-T”ai—Lịch 
sử tông Thiên Thai Nhật Bản: The T?ien-T?ai 
(Tendan) sect was founded in Japan in 804 
A.D. by Saicho, who was better known as 
Dengyo-Daishi. He entered the Order young 
and went for further study to China, where he 
received Instructon 1n the Dharma from 
teachers at the famous T”ien-T”ai school. 
According to Prof. Junjiro Takakusu in The 

of Buddhist Phiosophy, he 

received the Tien-l”ai doctrine and the 

Bodhisattva ordination from Tao-Sui, the 

mystc doctrines (mantra) from Shun-Chiao, 

and the Zen meditation from Hsiu-Jan. On his 
return to Japan, he propagated the new 
doctrine in the temple called Enryakuji on 

Mount Hiel. This temple soon grew to be an 

1mportant center of all Buddhist studies and 

practices In Japan—Tông Thiên Thai Nhật 

Bản được Đại sư Tối Trừng (Saicho) sáng lập 

tại Nhật vào năm 804. Ông thường được biết 

nhiều qua tên Dengyo-Daishi. Ông gia nhập 

Tăng đoàn khi còn trẻ và đi đến Trung Hoa 

để nghiên cứu thêm về đạo Phật. Tại đây ông 

được các luận sư của trường phái Thiên Thai 
nổi tiếng truyền dạy Chánh Pháp. Theo Giáo 

Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết 

Học Phật Giáo, thì Tối Trừng được Đạo Toại 

truyền cho học thuyết Thiên Thai và Bồ Tát 

giới, được Thuận Giáo truyền cho học thuyết 

Chân Ngôn tông, và Tu Nhiên truyền cho 

Thiển tông. Sau một năm lưu trú ở Trung 

Hoa, ông trở về Nhật Bản để truyền bá giáo 

lý mới nây tại chùa Enryakuji trên núi Tỷ 

Duệ (Hiei). Ngôi chùa nây chẳng bao lâu đã 

phát triển thành một trung tâm quan trọng cho 

tất cả mọi công cuộc nghiên cứu và tu tập 

Phật giáo tại Nhật. 

The philosophy of the Japanese T”ien-T”aI 

school—Triết lý tông Thiên Thai tại Nhật 

Bản: Even though both Chinese and Japanese 


Essentials 


qI) 


Tien-T”ai secfts base themselves essentially 
on the Mahayana texts, I.e., the Saddharma- 
pundarika, and the T”ien-T”ai°s FIive Periods 
and Eight Doctrines, the Japanese T”len-T”a1 
difers from the Chinese T”ien-T”ai In 1s 
practcal approach. Dengyo Daishi 
Iintroduced a practical method called “intuitlon 
of the mind” (kwanjin)—Dù rằng tông Thiên 
Thai Nhật Bản và Trung Quốc đều căn cứ 
chủ yếu vào kinh sách của Đại Thừa là Kinh 
Diệu Pháp Liên Hoa, và Ngũ thời Bát giáo, 
tông phái nầy khác với Thiên Thai Trung Hoa 
ở đường lối thực hành. Đại sư Tối Trừng đã 
để ra phương pháp hành trì gọi là “Trực giác 
của tâm.” 

(HDThe development of the Tendai sect In 
Japan—Sự phát triển của tông Thiên Thai tại 
Nhật Bản: The educational headquarters on 
Mount Hiei was established by Saicho and 
became the greatest center of Buddhist 
learnng im Japan. Once there were some 
3,000 monasteries to house the studenfs 
thronging all of 
Buddhism, exoteric and esoteric. At present 
there are three branches of the Tendai In 
Japan; namely, Samon, Jimon, and Shinsel, 
the beng an Amita-pietsm. The 
monasteries belonging to the three branches 
number more than 4,000 at the present tIme—— 
Trung tâm giảng huấn trên núi Tỷ Duệ do đại 
sư Tối Trừng thành lập đã trở thành trung tâm 
lớn của nhành Phật học tại Nhật. Một thời đã 
có 3.000 tự viện làm túc xá cho học chúng, 
qui tụ tất cả mọi ngành Phật học hiển và mật. 
Hiện tại có ba chi phái của tông Thiên Thai, 
đó là Sơn Môn (Sammon), Tự Môn (Jinon), 
và Chân Thạnh (Shinsei). Chi phái sau nây là 
Tịnh Độ. Những tự viện thuộc ba chi phái nầy 
hiện thời tính khoảng trên 4.000. 

** See Tlen-Iai five periods 
teachinøs. 

Tiên Tai sect: Flower Sect—Law- 

Flower—Pháp Hoa Tông—See Ten schools of 

Chinese Buddhism, T”ien-T”?ai School in China, 

and T”ien-T”ai School In Japan. 

T?ien-T?ai Shao Kuo Shỉih: Thiên Thai Thiểu 

Quốc Sư—T”ien-T?ai Shao Kuo Shih, a Chekiang 

priest who revived the Tien-T?ai sect by 


also 


there from branches 


last 


and eipht 


Loftus 


5027 


Journeying to Korea, where the only copy of Chih- 
ÏỨs works existed, copied them, and returned to 
revive the T”ien-T”ai school. Ch*en-Shu (960-907 
AD), ruler of Wu-Yueh, whose capital was at 
Hangchow, entitled him Imperial Teacher—Thiên 
Thai Thiểu Quốc Sư là một Tăng sĩ đã phục hưng 
tông phái Thiên Thai bằng cách du hành sang Cao 
Ly để ghi chép lại Thiên Thai Tam Bộ còn giữ 
được nguyên bản của Ngài Trí Giả, rồi trở về xây 
dựng chùa chiền và chấn hưng tông phái. Ngài 
được Tiền Chu (960-997 sau Tây Lịch), lúc bấy 
giờ là vua của nước Ngô Việt mà kinh đô ở Hàng 
Châu phong cho ngài làm Quốc Sư. 

Tien-T?ai ten patriarchs: Thiên Thai Thập 
Tổ—Mười vị Tổ của tông phái Thiên Thai—The 
ten patriarchs of the T”1en-T”ai sect: 

1-9)From I to 9 already mentioned ¡in the nine 
patriarchs of the Tien-T?ai sect: Từ tổ thứ 
nhất đến tổ thứ 9 đã nói trong Thiên Thai 
Cứu Tổ—See Nine patriarchs of the TPien- 
TT” a1 sect. 

The ten patriarch was Tao-Sul He was 
considered a patriarch in Japan, because he 
was the teacher of Dengyo Daishi who 
brought the Tendai system to that counfry In 
the ninth century: Tổ thứ mười của tông phái 
Thiên Thai là ngài Đạo Thúy. Ngài được xem 
là tổ thứ mười tại Nhật Bổn, vì ngài là người 
đã mang giáo pháp Thiên Thai truyền qua 
Nhật vào thế kỷ thứ chín và là thầy của 
Tuyền Giáo Đại Sư (sơ tổ tông Thiên Thai tại 
Nhật). 

T?ien-T?ai three modes of Sakyamuni”s 
teaching: Thiên Thai Tam Giáo—Ba giáo của 
Thiên Thai tông—See Three of 
Sakyamuni”s teaching. 

T?ien-T?ais threefold truth: Tam Đế Thiên 
Thai—See T”len-T”a1”s three truths. 

T?ien-T?ais three truths: Tam Đế Thiên 
Thai—According to Prof. Junjiro Takakusu in The 
Essentials of Buddhist Philosophy, 1Ÿ you suppose 
noumenon to be such an abiding substance, you 
will be misled altogether; therefore, the T”len- 
Tai School forh the threefold truth. 
According to this school the three truths are three 
in one, one In three. The principle 1s one but the 
method of explanation 1s threefold. Each one of 


10 


`=< 


modes 


SefS 


the three has the value of all Theo Giáo Sư 

Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật 

Giáo, nếu bạn giả thuyết thật thể là một bản thể 

trường tổn là bạn hoàn toàn mê hoặc, thế nên 

tông Thiên Thai để ra ba chân lý hay tam đế. 

Theo tông nầy thì cả ba chân lý ấy là ba trong 

một, một trong ba. Nguyên lý thì là một, nhưng 

phương pháp diễn nhập lại là ba. Mỗi một trong 
ba đều có giá trị toàn diện: 

l) The truth of void: Truth of Emptiness— 
Không Đế— Chân lý của của Không—§ee 
Truth of void. 

2) The truth of temporariness: Giả Đế—Chân lý 
của giả tạm —See Truth of temporariness. 

3) The truth of mean: Trung Đế—Chân lý của 
phương tiện—See Truth of mean. 

Tien-T?ai Tsung: Thiên Thai Tông—See 

T1en-T”ai School in China and T”ien-T”ai School 

1n Japan. 

T?ien-Tu: Thiên Đốc —An erroneous form of 

Yin-Tu or India—Một hình thức viết sai của người 

Trung Hoa về chữ Ấn Độ. 

T?ien-Tung (jap): Thiên Đồng Sơn. 

I1) Tien-Tung Shan in Japan: Núi Thiên Đồng 
(Nhật Bản). 

2) A famous group of monasterles 1m the 
mountainn near Ningpo, also called Venus 
planet mountain; this 1s one of the five 
famous mountains of China: Một nhóm tự 
viện nổi tiếng gần núi Thiên Đồng, cũng 
được gọi là núi Thái Bạch; đây là một trong 
năm núi nổi tiếng của Trung Quốc. 





Tiger: Dân (from 3 to 5 am)—See Twelve 
animals. 

Tijokasina (p): Lửa. 

Tijokasina samapati (p): Chú tâm thiển định về 
để mục lửa. 

Tikiccha (p): The art of healinøe——Thuật chữa trị. 
Tikicchaka (p): A physician—Y sĩ. 

Tikhina (p): Pointed—Sharp (a)—Nhọn. 
Tikkha (p): Quick (a)——Cấp kỳ (mau chóng). 
Tila (p): Sesame seed—Hột mè. 

Tiladhaka (skt): Tiladaka or Tilasakya (skÙÙ— 
Đê La Trạch Ca—Đê La Thích Ca—According to 
Erel 1n the Dictionary of Chinese-English 
Buddhist Terms, this 1s a monastery three yodjana 


5028 


west of Nalanda, perhaps the modern village of 
Thelari near Gaya—Theo Eitel trong Trung-Anh 
Phật Học Từ Điển, thì đây là một tự viện khoảng 
ba do tuần về phía Tây của Nalanda, có lẽ bây 
giờ là làng Thelari gần Bồ Đề Đạo Tràng. 
Tilakkaka (p): Sesame paste—Bột mè. 
Tilakkhana (p): Trilaksana (skt Tam Pháp 
Ấn-Three Dharma Seals-Three marks of 


©xistence, or three characterisics of all 
phenomenal existence—See Three Dharma 
Seals. 


Tilamutthi (p): A handful of sesame—Một nắm 

hạt mè. 

Tiloka (p) Triloka (skt): Tam Giới—The three 

worlds or three spheres that constitute samsara 

and within which the cycle of existences of all 
beings In the six modes of existence take place 

(Kamaloka: Dục giới, Rupa-loka: Sắc giới, Arupa- 

loka: Vô sắc giới)—Ba thế giới hay ba lãnh vực 

tạo thành samsara và trong đó diễn ra chu kỳ luân 
hồi của tất cả các sinh linh: 

l) Kamaloka—Dục giới Sphere of desire. 
Beings in this world are dominated by sexual 
and other forms of desires. Kamaloka 
includes the realms of existence of hell 
beimngs (naraka), hungry ghosts (preta), 
animals, A tu la (asura), humans, and six 
classes of devas or gods—Thế giới nầy bị 
ham muốn tính dục hoặc những ham muốn 
khác chi phối. Đây là cõi của địa ngục, ngạ 
quỷ, súc sanh, a tu la, nhơn và lục chủng 
thiên. 

2) Rupaloka—Sắc giới Sphere of desireless 
form or corporeality, also called Rupadhatu. 
Desires for sexualifty and food falls away In 
this sphere, but the capacity of enJoyment 
contnues. This sphere contains the gods 
dwelling ¡in the dhyana heaven— Cõi trời sắc 
giới còn gọi là Rupadhatu. Nơi đó những ham 
muốn tính dục và ăn uống đều không có, 
nhưng khả năng khoái lạc vẫn còn. Trong thế 
giới đó các thần thánh cư ngụ trong các cõi 
trời thiển định. 

3) Arupaloka—The meanings of: The realm of 
formlessnesse—Being above the realm of 
form—Realm beyond form—The formless 
realm of pure spirit, where there are no 
bodles, places, things  lIts extent 1s 





undefinable In the four empty reglons (Tứ 
không xứ) — The heavens form, 
Iimmaterial, consising only of mind ín 
contemplation—Trên cõi sắc giới, nơi chỉ có 
tinh thần thanh tịnh, nơi không còn thân thể, 
không còn cung điện, không còn vật chất. Cõi 
trời vô sắc kéo dài không hạn định trong tứ 
không xứ. Cõi nầy không có vật chất của sắc 
pháp, mà chỉ còn thức tâm trụ nơi thiển định 
thâm diệu. 

Tilopa (988-1069): Indian monk whose name 

derives from his reported occupation of pressing 

sesame seeds to extract their oil. According to 

Kagyupa tradition, he received teachings directly 

from Vajradhara Buddha and later transmitted to 

Naropa, his main student. He was one of the most 

famous masters and the first human teacher In the 

Mahamudra lineage. He unified various Tantric 

systems of Tantic Buddhism 

transmitted these methods to his student, Naropa. 

Later, these teachings were propagated In Tibet, 

especially in the Kagyupa school—Một vị sư 

người Ấn, tên của ông lấy từ việc ông làm nghề 
ép hạt mè để lấy dầu. Theo truyền thống 

Kasyupa, ông thọ nhận giáo pháp trực tiếp từ Đức 

Đại Nhật Như Lai và sau này truyền lại cho 

Naropa, một đại đệ tử của ông. Ông là một trong 

những vị thầy nổi tiếng nhất thuộc truyền thống 

Đại Ấn. Ông tổng hợp các hệ thống “mật chú” 

khác nhau của Phật giáo Ấn Độ và truyền những 

phương pháp này lại cho đệ tử của mình là 

Naropa. Về sau các phương pháp này được truyền 

bá khắp Tây Tạng, đặc biệt là trong trường phái 

Kagyupa. 

Tỉ-Lun School: Địa Luận Tông. 

(@)` History of formation of the Ti-Lun School— 
Lịch sử thành lập Địa Luận Tông—School of 
treatise on the Bhumis, an early Chinese 
Buddhist school based on a commentary by 
Vasubandhu on the Dashabhumika which 
translated Into Chinese in 508. A branch of 
this school became the predecessor of the 
Avatamsaka school (Hua-Yen). According to 
Prof. Junjiro Takakusu 1n the Essentials of 
Buddhist Philosophy, prior to the Avatamsaka 
School there was in China a school named T1- 
Lun which was founded on Vasubandhu”s 
commentary on the Dasa-bhumi-Sutra. The 


without 


Indian and 


qI) 


5029 


text was translated Into Chinese in 508-512 
A.D. by Bodhruci, Ratnamati, 
Buddhasanta, all from India. There appeared 
1n time a split In the Ti-Lun School. Tao- 
Chung, a pupil of Bodhiruci, lived In the 
north district of Lo-Yang and exercised a 
great infiuence on the people, while Hui- 
Kuang, a pupil of Ratnamati, lived in the 
south district of the capital and was equally 
influentfial In his religious activities. The line 
of the former was called “The Branch of 
Northern Path,” and that of the latter “the 
branch of the Southern Path.” —“Phái Địa 
Luận Trung quốc bàn về các xứ sở.” Một 
trường phái sớm của Trung Quốc dựa trên 
Ngài Thế Thân về 
Dashabhumika, được dịch ra tiếng Hoa năm 
508. Một trong những chi nhánh của phái nây 
về sau là trường phái Hoa Nghiêm. Theo 
Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu 
Triết Học Phật Giáo, trước Hoa Nghiêm tông, 
ở Trung Hoa đã có một phái mang tên là Địa 
Luận Tông, y cứ trên bản luận giải của ngài 
Thế Thân về Thập Địa Kinh (Dasa-bhumi 
Sutra). Tác phẩm nầy được phiên dịch sang 
Hán văn trong những năm 508-512 sau Tây 
Lịch do công trình của ngài Bồ Để Lưu Chị, 
Bửu Huệ, và Phật Đà Phiến Đa, tất cả đều từ 
Ấn Độ. Về sau một cuộc phân chia trong Địa 
Luận Tông xãy ra. Đạo Sủng, một môn đệ 
của Bồ Đề Lưu Chi, trú ở phía bắc thành Lạc 
Dương và gây được ảnh hưởng lớn trong quần 
chúng, trong khi Tuệ Quang, đồ đệ của Bửu 
Huệ, trú ở phía nam hoàng thành và cũng có 
ảnh hưởng không kém trong những hoạt động 
tôn giáo của ông. Dòng thứ nhất được gọi là 
“Bắc Đạo Phái” và dòng thứ hai là “Nam 
Đạo Phái.” 

The philosophy of the Ti-Lun School—Triết 
học Địa Luận Tông: The Ti-Lun school 
adopted the phiosophy of the 
Yogachara, particularly the theory of the 
Storehouse (alaya-v1jnana), 
concerning which there were different views 


and 


căn bản luận cứ của 


basic 


COnSCIOusness 


wihin the school. The northern branch, 
represened by Tao-Chung, a student 
Bodhiruchil, took the position that the 


storehouse conscIousness 1s not real. 1t is false 


and separate from suchness (Tathata) and 
Buddha-nature 1s first acquired upon attaining 
Buddhahood; thus it 1s not ¡inborn. The 
southern under Hui-Kuang, a student of 
Ratnamati, saw the storehouse conscIousness 
as real and identical with suchness, and 
Triết học của phái 
Địa Luận lấy lại những ý tưởng chính của 
trường phái Du Già, đặc biệt là lý thuyết về a 
lại da thức (ý thức di truyền), nhưng ngay 
trong trường phái này cũng có những bất 
đồng về lý thuyết này. Địa Luận Bắc Tông, 
do Đạo Thận, môn đệ của Bồ Đề Lưu Chi đại 
diện, cho rằng a lại da thức là không có thật, 
sai lạc, và khác với “chân tánh” và Phật tánh 
chỉ có thể có được bằng cách đạt tới Phật 
tánh, do đó nó không phải là bẩm sanh. Địa 
Luận Nam Tông, do ngài Huệ Quang, môn 
đệ của Bảo Y, trái lại cho rằng a lại da thức 
là có thật và đồng nhất với “chân tánh” và 
coi Phật tánh là bẩm sanh (xu hướng này đã 
đưa đến việc phát triển trường phái Hoa 
Nghiêm). 


Buddha-nature as Inborn 





(HD Branches of the Ti-Lnn School: Chi phái Địa 


Luận Tông—According to Prof. Junjiro 
Takakusu ¡in the Essentials of Buddhist 
Philosophy, af—Ier the time of Bodhirucl, 
Ratnamati, and Buddhasanta, Ti-Lun School 
was đdivided into two branches—Theo Giáo 
Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết 
Học Phật Giáo, sau thời Bồ Đề Lưu Chi, Bửu 
Huệ và Phật Đà Phiến Đa, phái Địa Luận 
chia làm hai phái: 


(A) Northern Path—Bắc Đạo Phái: 


l) 


2) 


3) 


The Northern Path was founded by Tao- 
Chung, a pupil of Bodhiruci: Do Đạo Sủng, 
một đồ đệ của Bồ Đề Lưu Chi, sáng lập. 

Thịs that  Alaya- 
conscIousness 1s unreal (false) and separate 
from Thusness: Trường phái nầy chủ trương A 
Lại Da phi thực và biệt lập với Chân Như. 

At the outset the Northern Path seemed to 
have flourished as the founder Tao-Ch'ung 1s 
said to have had more than ten thousand 
pupils, he himself having been honored as 
one of the six Great Virtuous Men of the 
Chiên Dynasty and later as one of the ten 
Great Virtuous Men of the Sui Dynasty. But 


branch believes 


(B 


c, 


2) 


3) 


` 


5030 


for some reason his successors did not 
succeed so well: Khởi đầu dường như Bắc 
Đạo Phái thịnh hơn, vì nghe Đạo Sủng có hơn 
mười ngàn đồ đệ và chính ông được tán 
dương như là một trong sáu bậc đại Thánh 
của triều nhà Trân, và về sau như là một 
trong mười đại hiển của triều đại nhà Tùy. 
Nhưng vì một vài lý do nào đó mà truyển 
nhân của ông đã không thành công như ông. 
The Southern Path—Nam Đạo Phái: Out of 
this southern branch, the Hua-Yen school 
developed—Một trong những chi phái này là 
tiền thân của tông Hoa nghiêm về sau này. 
The Southern Path as founded by Hui-Kuang, 
a pupil of Ratnamati: Do Tuệ Quang, một đồ 
đệ của Bửu Huệ sáng lập. 

Thịs that  Alaya- 
conscilousness 1s real and identical with 
Thusness: Trường phái nầy chủ trương A Lại 
Da thực hữu và đồng nhất với Chân Như. 

In the Southern Path, Hui-Kuang seemed to 
have been 


school believes 


moe a scholar than a 
propagandist. He was well versed In Sanskrit, 
having studied under Buddhabhadra and 
Ratnamati and understood the points of 
dispute as to the Dasa-bhumi text. He had ten 
able pupils among them Fa-Shang (495-580) 
was the most prominent. The literary actIvIty 
of his pupils also was worthy of admiration. 
However, when Tu-Shun, the 
founder of the Hua-Yen School, made his 
appearance on the scene, the best workers of 
this line were all attracted around him. Or, 
we can say at best the Ti-Lun School was 
finally united with the new rising school of 
the Hua-Yen philosophy: Ở Nam Đạo, Tuệ 
Quang có vẻ là một học giả hơn là một nhà 
truyền giáo. Ông thâm hiểu Phạn ngữ, đã 
từng theo học với Giác Hiền (Buddhabhadra) 
và Bửu Huệ (Ratnamati)và thông hiểu những 
điểm tranh luận chung quanh Kinh Thập Địa. 
Ông có mười đệ tử tài năng, trong số đó, 
Pháp Thượng (495-580) là lỗi lạc nhất. Hoạt 
động văn học của các đổ đệ của ông cũng 
đáng thán phục. Tuy nhiên, khi Đỗ Thuận, 
khai tổ chính thức của tông Hoa Nghiêm xuất 
hiện, thì những vị hoạt động tích cực cho phái 
nầy đều bị thu hút bởi ông ta. Vậy chúng ta 


nominal 


có thể nói rằng Địa Luận tông sau cùng đã 
được hợp nhất với một tông phái hưng khởi, 
đó là triết học Hoa Nghiêm. 
Timber: Kastha (sk)—Wood—Gỗ. 
Time (n): Kala (skt)—Thời giờ —Time is one of 
the  twenfy-four Activity 
Dharmas. The Buddhist teaching about time 1s 
closely related to the doctrine of Iimpermanence. 
According Buddhism, moving 
ceaselessly. It is ungraspable. The concept of the 
speed of time changes 1n different situations, If 1s 
relative to our sfate of mind. Ït passes more 
quickly when we are happy and less quickly when 
we are unhappy and afflictive. Therefore, time 1s 
only our Iindividual ordinary perception of long or 
short, slow or quick. If we are happy every day, a 
period of sixty years can go by so quickly that we 
don't feel it has been a long time at all. On the 
confrary, Iƒ we are unhappy and afflictive, time 
seems fo us extremely slow—Thời gian là một 
trong hai mươi bốn pháp bất tương ưng trong Duy 
Thức Học. Giáo thuyết Phật giáo về thời gian liên 
hệ thật gần với học thuyết về vô thường. Theo 
Phật giáo thì thời gian trôi đi không ngừng nghỉ, 
không ai có thể nắm bắt được thời gian. Khái 
niệm về tốc độ thời gian thay đổi trong những 
hoàn cảnh khác nhau, tùy theo tâm trạng của 
mình. Thời gian trôi qua nhanh hơn khi mình hạnh 
phúc, và có vẻ nó trôi qua chậm hơn khi mình khổ 
đau phiền não. Như vậy thời gian dài ngắn, mau 
chậm chỉ tùy vào sự ý thức thông thường của từng 
cá nhân mà thôi. Nếu chúng ta sống trong hạnh 
phúc thì 60 năm cuộc đời trôi qua thật nhanh. 
Ngược lại, nếu cuộc sống chúng ta đầy khổ đau 
phiền não thì thời gian trôi qua đối với chúng ta 
thật chậm—See Nine elementfs or nine substances 
(B) and Twenty-four Non-interactive ActIvity 
Dharmas. 
Time to be born and tỉme to die: Một thời để 
sanh và một thời để chết (Sanh hữu nhật, tử hữu 
thời). 
Time division of the day: Thời Phân—There 
are several ways of division of time during the 
day—Cách phân chia thời giờ trong ngày. Có 
nhiều cách chia thời giờ trong một ngày: 
l1) Three periods each of day and nipht: Ngày ba 
thời đêm ba thời (theo phép thường pháp). 


Non-interactive 


tO time Is 


501 


2) Eipht periods of day and night, each divided 
into four parts: Ngày bốn thời đêm bốn thời 
(chia giờ theo thế tục). 

Twelve perlods, each Includes two hours and 
under the name of an animal of the I2 animals 
which represent the 24 hours of the day; these 
12 animals also represent the twelve months 
of the year: Ngày sáu thời đêm sáu thời, đặt 
tên theo 12 con giáp; 12 con giáp nầy cũng 
tiêu biểu cho 12 tháng trong năm (theo thuyết 
Thần Thú). 

Thirty hours: Cách chia ngày ra làm 30 giờ. 
SIxty hours: Cách chia ngày ra làm 60 giờ. 


3) 


4) 
5) 
Time-division secf: Thời Tông—A Japanese 
sect, whose members by dividing day and night 
I1nfo six perlods of worship seek Immortality. The 
Shih School in Japan was founded In 1276 by I- 
Bien (1238-1289). He set forth the rule of reciting 
the hymns of Shan-Tao six times every day, hence 
the name “time.” In theory, he derived his idea 
from the Lotus Sutra as dịd Liang-Ran of 
Yuzunembutsu, but ¡1n practice he followed 
Kung-de who Iinvented a popular dance for the 
popularization of the Amita-faith. Thus the school 
has a totally different feature from the other 
schools of Amita-pietism. I-Bien Is said to have 
visited Kumano Shrine in Kñ in 1275 where he 
was Inspired by a holy verse of four lines which 
he believed to have come from the deity of the 
shrine. Each of the first three lines was headed by 
a numeral 6, 10, and 10,000 and the last line by 
'people, altogether making up six hundred 
thousand people. At once he made up his mind to 
save that number of people by a propagation of 
the Amita-faith—Còn gọi là Lục Thời Vãng Sanh 
Tông, tông phái Phật Giáo Nhật Bản lấy ngày 
đêm 6 giờ chuyên tu phép vãng sanh (lấy phép tu 
của ngài Thiện Đạo làm nghiệp nhân vãng sanh). 
Thời Tông được Nhất Biến (1238-1289) sáng lập 
tại Nhật năm 1276. Ông nêu ra nghỉ thức tụng 
niệm của Thiện Đạo, 6 thời trong ngày. Do đó mà 
có tên là Thời Tông. Trên lý thuyết, ông lấy từ 
Kinh Pháp Hoa, cũng như Lương Nhẫn của phái 
Dung Thông Niệm Phật, nhưng khi thực hành ông 
lại theo cách của Ngài Không Dã, là người sáng 
lập ra lối múa ca bình dân để phổ biến tín ngưỡng 
Di Đà. Do đó mà tông nầy có sắc thái hoàn toàn 
khác biệt với các tông khác của Di Đà giáo. Theo 


truyền thuyết thì Nhất Biến có đến miếu Hung 
Dã ở Kỷ Y năm 1275, nơi nầy ông được gợi bởi 
một bài kệ mà ông tin rằng do nơi các thần linh 
trong miếu nầy tạo nên. Mỗi một trong ba câu của 
bài kệ đều bắt đầu bằng số 6, 10, và 10.000 theo 
thứ tự, và câu chót bằng chữ “dân” cộng chung lại 
là 600.000 dân. Tức thì ông lập nguyện phải cứu 
độ cho được một số chúng sanh nhiều như thế, 
bằng cách truyền bá tín ngưỡng nầy. 

Time of eafing the principal meal: Thực 
Thời — The time of eating the principal meal, I.e. 
noon; nothing might be eaten by members of the 
Order after noon—G1ờ ăn bữa chính trong tự viện 
là giờ ngọ. Đây là phép của tam thế chư Phật mà 
chư Tăng Ni phải tuân giữ, quá trưa (sau 1 giờ 
trưa) là không thể ăn được nữa. 

Time is fleeting: Ngày tháng như thoi đưa (Ô phi 
thố tẩu hay ngày tháng qua đi như quạ bay thỏ 
chạy). 

Time for food: Thực thời —There are four tines 
for food—Có bốn thời ăn—§ee Four kinds of 
food. 

Time is infinite: Kiếp số bất khả tận—See Ten 
kimds of Innfinie path of Great Enlightening 
Beings. 

Time medications: Thời Dược Time drugs, 
especially roots used as food ¡n sickness, part of 
the five kinds of drugs (turnip, onion, arrowWTroot, 
radish or carrot, and a root curing poison)—Uống 
thuốc đúng giờ, đặc biệt là những loại rễ cây 
được dùng để chữa bệnh. 

Time is money: Nhất Thốn Quang Âm Nhất 
Thốn Kim—Thời giờ là tiền bạc. 

Time is as precious as øold: Nhất Khắc Thiên 
Kim—Một khắc đáng giá ngàn vàng (thời gian 
quý báu như vàng). 

Times revenge: Báo ứng. 

Tỉme wait(s for no one: Thời gian không chờ 
không đợi một ai—To Buddhists, a day in which 
no meriforious deeds nor meditatlon can be 
achieved 1s a lost day. That ¡1s equivalent with 
goIing towards your own tomb with Ignorance— 
Với Phật tử, một ngày mà không tu tập phước đức 
hay thiển định kể như là một ngày mất trắng. 
Điều này tương đương với việc đi tới nhà mô 
bằng sự vô minh. 








5032 


Time for worship: Thời lễ bái—Có bốn lần 
thượng đường lễ bái trong ngày——There are four 
times a day of going up to worship—See Four 
times a day of going up to worshIp. 

Timeless (a): Vượt thời gian—Vô tận—Vô thủy 

vô chung. 

Timeless message: Thông điệp vượt thời gian. 

Timely or untimely: Đúng thời hay phi thời— 

Their speech may be timely or untimely. This 1s 

one of the five courses of speech that others may 

use when they address you—Một trong năm loại 
ngôn ngữ. Đúng thời hay phi thời. Đây là một 
trong năm loại ngôn ngừ mà các người có thể 
dùng khi nói với các người khác —See Five 

COurses Of speech. 

Timira: 

1) (p): Darkness—Sự tối tăm. 

2) (sk0: Bệnh nhặm mắt —Cataract of the eye 
Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật dạy: “Phàm 
phu chấp cái được tạo ra như một người bị 
nhặm mắt chấp vào cái bóng của chính 
mình. —lIn the Suftra, the 
Buddha taught: “The Ignorant grasp the 
created as a person with bedimmed eyes 
ørasps his own shadow.” 

Timirayitatta (p): Darkness— Sự tối tăm. 

Timisika (p): A very dark night—Một đêm thật 

tối trời. 

Tỉna (p): Grass—Cỏ. 

Tinanta (skQ: Tryanta (sk)—Để Ngạn Đa— 

Described as the singular dual, and plural endings 

1n verbs. 

Tinduka (sk0: Trấn Đầu Ca—Cây Hồng—The 

persimmon. 

Tỉnha (p): Sharp (a)—Nhọn. 

Tin Hoc Zen Master: Tín Học Thiển Sư—Zen 

Master Tín Học (?-I190)—A Vietnamese Zen 

master from Thiên Đức, North Vietnam. He was a 

disciple of Zen Master Thành Giới. When he was 

thirty-two years old, he visited Zen Master Đạo 

Huệ and became the latters one of the mostf 

oufstanding disciples. He was the Dharma heir of 

the tenth generation of Wu-Yun-T”ung Zen Sect. 

He passed away ¡in 1190—Thiển sư Việt Nam, 

quê ở Thiên Đức, Bắc Việt. Ngài là đệ tử của 

Thiển sư Thành Giới. Năm 32 tuổi, ngài viếng 





Lankavatara 


Thiền sư Đạo Huệ và trở thành Pháp tử đời thứ 10 
dòng Thiển Vô Ngôn Thông. Ngài thị tịch năm 
1190. 

Tỉnh Giac Thien Tri Zen Master: Thiền Sư 
Tịnh Giác Thiện Tr—Zen Master Tịnh Giác 
Thiện Tr—A Chinese Zen Master who came to 
Vietnam In around 1702. He went to Linh Phong, 
Phù Cát, Bình Định to build a thatch small temple 
named Dũng Tuyển. In 1733, Lord Nguyễn Phước 
Trú ordered his local officlals to rebuild this 
temple and renamed ¡1t Linh Phong Temple. In 
1741, Lord Nguyễn Phước Khoát sent an Imperial 
Order to summon him to the capital to preach 
Buddha Dharma to the royal family. Later, he 
returned to Linh Phong Temple and passed away 
there in 1785—Thiển sư người gốc Hoa, đến xã 
Linh Phong, quận Phù Cát, tỉnh Bình Định lập am 
Dũng Tuyền tu tập. Đến năm 1733, chúa Nguyễn 
Phước Trú ra lệnh cho quan chức địa phương 
trùng tu chùa và đặt tên lại là Linh Phong Thiền 
Tự. Năm 1741, chúa Nguyễn Phước Khoát cho 
triệu hồi ngài về kinh đô giảng pháp cho hoàng 
gia. Sau đó ngài trở về Linh Phong tự và thị tịch 
tại đây vào năm 1785. 

Tinh Gioi Zen Master: Thiền Sư Tịnh Giới (?- 
1207—A Vietnamese Zen master from Giang 
Mão, North Vietnam. He left home to become a 
monk at the age of 26 after a serious Illness. FIrst, 
he studied Vinaya. Later, he became a disciple of 
Zen master Bảo Giác at Viên Minh Temple. He 
became the Dharma heir of the tenth generation 
of Wu-Yun-]”ung Zen Sect. After his master 
passed away, he returned to his home village to 
rebuild Quảng Thánh Temple and stayed there to 
expand Buddhism untl he passed away 1n 
1207)—Thiển sư Việt Nam, quê ở Giang Mão, 
Bắc Việt. Ngài xuất gia năm 26 tuổi. Lúc đầu 
ngài học Luật. Về sau, ngài trở thành đệ tử của 
Thiển sư Bảo Giác ở chùa Viên Minh. Ngài là 
Pháp tử đời thứ 10 dòng Thiền Vô Ngôn Thông. 
Sau khi Thầy ngài thị tịch, ngài trở về làng trùng 
tu chùa Quảng Thánh và trụ tại đây hoằng hóa 
Phật giáo cho đến khi ngài thị tịch năm 1207. 
Tỉnh Khong Zen Master: Thiền Sư Tịnh 
Không (2-I170)—A Vietnamese Zen master from 
Phúc Xuyên, North Vietnam. First, he came to 
Sùng Phước Temple to receive complete precepfs. 
He was the Dharma herr of the tenth generation of 


5033 


Wu-Yun-T"ung Zen Sect. When he was thirty 
years old, he wandered to the South and stopped 
by Khai Quốc Temple ¡in Thiên Đức and stayed 
there to pracfIce ascetics for several years. Later, 
he went back to Sùng Phước Temple and stayed 
there to expand Buddhism until he passed away in 
1170 —Thiển sư Việt Nam, quê ở Phúc Xuyên, 
Bắc Việt. Đầu tiên ngài tới chùa Sùng Phước thọ 
cụ túc giới. Ngài là Pháp tử đời thứ 10 dòng Thiền 
Vô Ngôn Thông. Đến năm 30 tuổi ngài du phương 
về Nam và ghé lại chùa Khai Quốc ở Thiên Đức 
tu tập khổ hạnh vài năm. Về sau, ngài trở về chùa 
Sùng Phước và trụ tại đây hoằng hóa cho đến khi 
ngài thị tịch vào năm 1170. 

Tỉnh Luc Zen Master: Thiền Sư Tịnh Lực 
(1112-1175)—A Vietnamese Zen master from Cát 
Lăng, Vũ Bình, North Vietnam. He left home and 
became a disciple of Đạo Huệ. He was the 
Dharma herr of the tenth generation of Wu-Yun- 
Tung Zen Sect. First, he always stayed In the 
deep forest to practise ascetics and meditation. 
Later, he went to Mount Vũ Ninh to build a 
thatched small temple named Vương Trì. He 
passed away in 1175—Thiền sư Việt Nam, quê ở 
Cát Lăng, Vũ Bình, Bắc Việt. Ngài xuất gia làm 
đệ tử của Thiền sư Đạo Huệ. Ngài là Pháp tử đời 
thứ 10 dòng Thiển Vô Ngôn Thông. Lúc đầu, ngài 
thường trụ trong rừng sâu tu hành khổ hạnh và 
thiển định. Về sau, ngài lên núi Vũ Ninh cất am 
tu hành. Ngài thị tịch năm 1175. 

Tỉnh Thien Zen Master: Thiển Sư Tịnh Thiền 
(1121-1193) —A Vietnamese Zen master from 
Long Biên, North Vietnam. He was a disciple of 
Zen master Đạo Lâm at Long Vân Temple. He 
the of the seventeenth 
generaton of Vinitaruci Zen Sect. After his 
master passed away, he became a wandering 
monk. Later, he rebuilt Long Hoa Temple and 
sfayed there to expand Buddhism until he passed 
away in 1193, at the age of 73—Thiển sư Việt 
Nam, quê ở Long Biên, Bắc Việt. Ngài là đệ tử 
của Thiển sư Đạo Lâm ở chùa Long Vân. Ngài là 
Pháp tử đời thứ 17 dòng Thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chỉ. 
Sau khi Thầy thị tịch, ngài trở thành du Tăng khất 
sĩ. Về sau, ngài trở về trùng tu chùa Long Vân và 
trụ tại đây hoằng hóa Phật giáo cho đến khi thị 
tịch vào năm 1193, thọ 73 tuổi. 


WaS Dharma heIr 


Tỉnh Tỉnh Zen Master: Thiền Sư Tính Tĩnh— 
Master Tính Tĩnh (1692-1773)—A 
Vietnamese monk from Động Khê. He became a 
disciple of Zen Master Như Hiện at Nguyệt 
Quang Temple. After his master passed away, he 
became the Dharma herr of the thirty-eighth 
generaton of the Linn-Chỉh Zen Sect He 
continued to stay at Nguyệt Quang Temple to 
expand the Buddha Dharma. Besides, he also 
rebuilt Long Động, Phước Quang, and Quỳnh 
Lâm Temples. He passed away In [773, at the age 
of 82—Thiển sư Việt Nam, quê ở Động Khê. Sau 
đó ngài đến chùa Nguyệt Quang xin làm đệ tử 
của Thiên sư Như Hiện. Sau khi thầy ngài thị tịch, 
ngài trở thành Pháp tử đời thứ 3§ dòng Thiền Lâm 
Tế. Ngài tiếp tục ở lại chùa hoằng pháp. Ngoài 
ra, ngài còn trùng tu các ngôi già lam Long Động, 
Phước Quang, và Quỳnh Lâm. Ngài thị tịch năm 
1773, thọ 82 tuổi. 

Tỉnh Tuyen Zen Master: Tính Tuyển Thiển 
Sư—Zen Master Tính Tuyền (1674-1744)—A 
Vietnamese monk from Nam Định. At the age of 
12, he came to Lien Tông Temple to pay homage 
to Thượng Sĩ and to become the latter”s disciple. 
He recerived complete precepts and became the 
Dharma heir of the thirty-ninth generation of the 
Linn-Chih Zen Sect. He stayed there for six years. 
Later, he went to China and stayed there for 
another six years When he came back to 
Vietnam, his master Thượng Sĩ had already 
passed away for three years. He transported all 
the sutras and sacret books of vinaya to Cần An 
Temple for other monks and nuns In the country to 
come to copy. He passed away in 1744, at the aøe 
of 70—Thiễển sư Việt Nam, quê ở Nam Định. Vào 
tuổi 12, ngài đi đến chùa Liên Tông để bái kiến 
Như Trừng Lân Giác Thượng Sĩ và trở thành đệ tử 
của Thượng Sĩ,. Ngài thọ cụ túc giới và trở thành 
Pháp tử đời thứ 39 của dòng Thiền Lâm Tế. Ngài 
ở lại đây sáu năm. Sau đó ngài sang Tàu và cũng 
ở lại đó sáu năm. Khi ngài trở về Việt Nam thì 
Thượng Sĩ đã qua đời được ba năm rồi. Ngài 
mang tất cả những kinh thỉnh được từ bên Tàu về 
chùa Càn An cho chư Tăng Ni trong nước đến sao 
chép . Ngài thị tịch năm 1774, thọ 70 tuổi. 

Tỉny fire: Đám lửa nhỏ—A fire though tiny, but 
1t may be able to destroy a big forest or meadow, 
so not to treat it lightly—Tia lửa tuy nhỏ, nhưng 


Zen 


5034 


có thể đốt cháy núi rừng đồng cỏ lớn, nên không 
thể khinh thường—S§ee Four things that may not 
be treated lightly. 

Tip of a haïr: Đầu sợi lông. 

Tipitaka (p): Tam Tạng Kinh Điển—The three 
Baskets of the Law—Tam tạng kinh. Gồm ba 
tạng: Luật (vinaya) giới điều, (những qui luật mà 
tăng Ni phải hành trì), Kinh (sutta) và Vi diệu 
pháp (Abhidhamma). 

Tippa (p): Sharp (a)—Nhọn. 

Tipusa (p): A pumpkin—Trái bí rợ. 





Tira (p): Shore or river bank—Bờ sông. 
Tiracchana (p): An animal—Súc vật. 

Tirana (p): Decision—Sự quyết định. 

Tirascina (skQ: Animals—Beasts—Súc sanh— 
See Three evil paths. 

Tirascinayoni (skÐ: Animal world—Rebirth as 
an animal—Cảnh giới súc sanh—See Three evil 
paths. 

Tiratana (p): Tam Bảo —The three Jewels or 
Gems of Buddhism (the Buddha, the Dharma, the 
Sangha). 

Tiredness: Boredom——Nỗi buồn chán. 

Tireless supreme knowledge: Tâm không mỏi 
nhọc nhàm chán —Ten kinds of tireless supreme 
knowledge which the Buddha taught in the Flower 
Sutra. Enlightenng Beings 
pOSssess ten tireless minds will attain the tireless 
supreme knowledge of Buddhas—Mười tâm được 
Phật dạy trong Kinh Hoa nghiêm. Những Bồ Tát 
nào có được mười tâm không nhàm mỏi sẽ được 
đại trí vô thượng không mỏi nhàm của Như Lai— 
See Mười Tâm Không Mỏi Nhọc Nhàm Chán 
Của Chư Bồ Tát. 

Tirelessly culftivafte pracfice in all ages: Tu 
không nhàm tirelessly 
cultivate practice 1n all ages Is a wWway of 
generating qualiies of Buddhahood, because 1t 
comprehends the future—Bồ Tát tu hành trong tất 
cả kiếp không nhàm đủ là đạo xuất sanh Phật 
pháp, vì biết đến tột thuở vị lai—See Ten ways of 
generating the qualitles of Buddhahood of Great 
Enlipghtening Beinss. 

Tirelessly practice the deeds of Enlightening 
Beings: Tu hạnh Bồ Tát chẳng mỏi lười — 
Buddhas tirelessly pracice the deeds of 


Adornment who 


chán—Bodhisattvas 


Enliphtening Beings throughout all fufture ages, in 
order to perfect and fulfill all virtues—Chư Phật 
vì muốn viên mãn tất cả công đức nên tột kiếp vị 
lai tu hạnh Bồ Tát chẳng mỏi lười —See Ten 
kinds of supreme qualities of all Buddhas. 

Tireti (p): To decide—Quyết định. 

Tiritaka (p): A garment made of bark—Quần áo 
làm bằng vỏ cây. 

Tirokkara (p): Insult—Sự sỉ nhục. 

Tirracchana (p): Thú Đạo—-Cảnh thú— 
Buddhists believe that animal realm 1s a woeful 
plane Into which beings may be reborn as a result 
of their past evil kammas (karmas). Although the 
animal realm does not Iinvolve as much misery as 
the hells, it is Iincluded ¡in the woeful planes 
because the suffering there greatly exceeds the 
amount of happiness, and it does not provide 
sutable condilons for the perfOrmance of 
meritorious deeds—Phật giáo đổ tin rằng cảnh 
thú là cảnh bất hạnh và chúng sanh bị sanh vào 
cảnh thú vì tạo nghiệp bất thiện trong quá khứ. 
Dù cảnh thú không khổ như địa ngục, nhưng nó 
cũng được xếp vào cảnh bất hạnh vì nơi nầy khổ 
đau nhiều hơn hạnh phúc, và nơi nầy chúng sanh 
không có điều kiện thuận tiện để tạo tác công đức 
thiện nghiệp. 

Tirthaka (skÐ: Triết gia ngoại đạo không thuộc 
Phật giáo—Externalst philosophers The 
philosophers not belong to Buddhism. Tirthaka 1s 
generally found 1n combinaton ¡1n hearer 
(Sravakas) and solitary Buddhas 
(Pratyekabuddhas), to all of whom the ideals of 
Bodhisattvahood are not known—Từ Tirthaka 
thường được thấy dùng kết hợp với Thanh Văn và 
Duyên Giác, là những vị không biết đến lý tưởng 
Bồ Tát—See Tirthika. 

Tirthakara (skÐ: Ngoại đạo—Externalists. 
Tirthika (skÐ: Tithiya (p)—Không phải Phật 
giáo—A SanskrIt term for “non-Buddhist,” which 
refers to non-Buddhist schools. “Iirthika” also 
refers to externalist philosophers, or philosophers 
who do not belong to Buddhism. Tirthika 1s 
generally found 1n combinaton ¡1n hearer 
(Sravakas) and solitary Buddhas 
(Pratyekabuddhas), to all of whom the Ideals of 
Bodhisattvahood are not known. Their theories set 
forth paths leading to hiph status within the cyclic 


5035 


existence, and seldom purport to advance the 
ways OŸ crossing over the river of the cyclic 
existence. Tirthaka 1s generally found ¡n 
combination In hearer (Sravakas) and solitary 
Buddhas (Pratyekabuddhas), to all of whom the 
1deals of Bodhisattvahood are not known—Từ 
Bắc Phạn chỉ “không phải Phật giáo,” tức là 
những trường phái “không phải là Phật giáo.” 
“Tirthika” cũng dùng để chỉ những triết gia ngoại 
đạo không thuộc Phật giáo. Từ Tirthika thường 
được thấy dùng kết hợp với Thanh Văn và Duyên 
Giác, là những vị không biết đến lý tưởng Bồ Tát. 
Giáo thuyết của họ chỉ đặt ra những con đường 
nhằm hướng đến trạng thái cao hơn trong vòng 
luân hồi sanh tử mà ít có chủ đích vượt thoát khỏi 
bờ mé sanh tử này. Thường thì từ Tirthika thường 
được thấy dùng kết hợp với Thanh Văn và Duyên 
Giác, là những vị không biết đến lý tưởng Bồ Tát 
Tirthya (skt: See Tirthakara and Tirthaka. 





Tiryagyoni (sk): Để Lật Xa—Bàng Sinh— 
Domestc animals—Animals—The realm of 
animals—Animality—The animal SD€CI€S, 


animals, especially the six domestic animals, one 
of many forms of birth, rebirth as an animal, born 
as an animals; born to walk on one side, 1.e. belly 
downwards, because of sin in past existence. One 
of the sixth forms of rebirth and one of the three 
Evil Paths (gatI) 1s rebirth as an animal within the 
cyclic existence, along with hungry ghosts and 
hell beings. Beings who are reborn as animals 
suffer at the hands of hunters, trappers, and 
butchers, and by being forced to work as beast of 
burden for farmers and merchants. And more 
miserable, animals` minds are too clouded for 
them to be able to attain liberation—Chủúng loại 
súc sanh, đặc biệt nói về lục súc, một trong nhiều 
hình thức của sanh. Phật gọi súc sanh là bàng 
sanh, là loại chúng sanh lúc đi thì đi ngang và 
bụng hướng về mặt đất, do quả báo của những tội 
lỗi đời quá khứ. Một trong lục thú trong tam đồ ác 
đạo trong vòng luân hồi sanh tử, cùng với ngạ quỷ 
và địa ngục. Nơi mà chúng sanh sanh vào để chịu 
khổ trong tay của thợ săn, đồ tế, hay bị thương 
buôn và nông dân bắt buộc phải làm việc cực 
nhọc. Và khổ hơn nữa là tâm tánh của súc sanh 
mê mờ không có khả năng giải thoát—See Seven 
Sfates Of sentient beIngs. 


Tiryak (skÐ: Tiryagyoni (skt—Tiriyan (p)—Súc 
Sanh—See TiryagyOomI. 

Tỉ-sankhatalakkhanas (p): Tam Tướng Hữu 
Vị —See Three properties of matfter. 

Tisarana (skt & p): Tam Bảo—The Three 
Refuges—The Threefold Refuge; taking refuge in 
Buddha as a teacher, in Dharma as medicine and 
in Sangha as companion on the path, which 
follows the Invocation to the Buddha In Pansil and 
precedes the five-fold vow of Pansil or Pancha- 
Sila—Tam quy y hay là ba nơi về nương Phật, 
Pháp và Tăng. Người thọ Tam quy là tự nhận 
mình là tín đổ Phật giáo và phải ít nhất trì giữ ngũ 
giới, về nương và xem Phật như tôn sư, xem pháp 
như phương thuốc, và nương theo Tăng già như lữ 
hành tiến tu. 

Tỉisro vidyah (skt): Tam Minh—Three kinds of 
knowledge. Tisro means three; vidyah means 
knowledge, learnng,  scholarship, 
philosophy—See Three Insighfs. 

Tỉsya (skÐ: Pusya (sk)—Quỷ—Name of one of 
the twenty eight constellaions—See TWwenty 
eight constellations. 

Tisya-raksita (sk): Đế Thất La Xoa—A 
concubine of Asoka, the rejected lover and enemy 
of Kunala. She 1s said to be Asoka's second 
wife—Một thứ thiếp của vua A Dục, kẻ thù và 
cũng là người bị Kunala phụ tình. 

Titanic demons: Cõi A Tu La—Asuras Realm—— 
Tifanic Demons—Asuras are unruly beings that 
love to fight. Their name means “ugly.” It also 
means “ungodly” because, although some Asuras 
enJoy heavenly blessings, nonetheless, they lack 
authority In the heavens. In fact, Asuras are those 
who like to Dharmas and prefer performing 
offerings; however, they are hot-tempered, perfer 
to ridicule other people; thus born ¡in this realm. 
There are four categorles of Asuras In the Three 
realms of Existence—A-tu-la là những sinh vật 
ngỗ nghịch ưa thích chiến đấu. Tên của chúng có 
nghĩa là “Xấu tệ.” A-tu-la còn có nghĩa là “không 
Thánh Thiện” vì mặc dù có vài loại A-tu-la cũng 
hưởng phước trời, nhưng không có quyền lực nhà 
trời. Kỳ thật, A-tu-la là những người hâm mộ Phật 
pháp và ưa cúng dường, nhưng tánh khí nóng nãy, 
hay ngạo báng nên sanh ra trong đường nầy. 
Trong Tam Giới có bốn loại A-tu-la: 


Sclence, 


5036 


l)  Asuras In the path of ghosts, born from eggs 
and belong to the destiny of ghosts, who use 
their strength to protect Dharma and can with 
spiritual penetrations travel through space: A- 
Tu-La Quỷ Đạo—Loại quỷ A-tu-la, sanh 
bằng trứng trong loài quỷ, dùng sức mạnh của 
mình để hộ trì Chánh Pháp và nhờ thần lực 
chúng có thể du hành vô ngại trong không 
gian. 

2) Asuras In the realm of Animals. They are 
Asuras who belong to the destiny of animail: 
A-Tu-La Súc Sanh Đạo—Loại quỷ A-tu-la 
sanh trong đường súc sanh. 

3) Asuras In the realm of humans. They are 
Asuras born from wombs and belong to the 
destiny of humans: A-Tu-La Nhơn Đạo— 
Loại quỷ A-tu-la sanh trong nhơn đạo. 

4) Asuras In the realm of gods. They are Asura 
Kings who come Into being by transformation 
and belong to the destiny of gods. They 
support Dharma with a penetrating power and 
fearlessness. They strugsle for position with 
the Brahma Lord: Thần A-Tu-La Vương— 
Loại nầy do hóa sanh mà thành trong đường 
Thiên đạo, chúng hổ trợ Phật pháp bằng sức 
thần thông và vô úy. Chúng đấu tranh để đạt 
đến địa vị Phạm Chủ. 

Tithi (p): A lunar day—Ngày âm lịch. 

Titbha (skQ: Địa Trí Bà—A particular hiph 

mountain (1,000 quadrillion)—Một ngọn núi cao 

đặc biệt. 

Titikkha (p): Endurance (a)—Kham nhẫn. 

Title (n): Chức vụ. 

Tỉi-Tsang Bodhisattva: Bồ Tát Địa Tạng—See 

Ksitigarbha 

Tỉ-Tsang Bodhisatva who deals with 


rebirth in the hells: Transformation body of Ti- 
Tsang Bodhisattva who deals with rebirth in the 
hells—Đầu Đà Địa Tạng hay Bồ tát Địa Tạng 
trong địa ngục tay cầm tràng phan hình đầu 
người —See SIx TI-Tsang. 

Tỉ-Tsang Bodhisatva who deals with 
rebirth in the realm of hungry ghosfs: Bảo 
Châu Địa Tạng —Transformatlon body of Ti- 
Tsang Bodhisattva who  deals with rebirth in the 
realm of hungry ghosts. (One of the six 
Bodhisattvas 1n the Ti-Tsang group of the 





Garbhadhatu, each controlling one of the six ways 
Of sentient existence—Bảo Châu Địa Tạng hay vị 
hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng trong cõi ngạ quỷ, 
tay cầm ngọc bảo châu. Một trong sáu vị Bồ tát 
hóa thân của Ngài Địa Tạng trong nhóm Địa 
Tạng của Thai Tạng Giới, mỗi vị kiểm soát một 
trong sáu đường sanh tử—See Six Ti-Tsang. 

Titta (p): Bitter (a)—Đắng. 

Titthiya (p): A heretical teacher (an adherent of 
another religion)—Tà sư ngoại đạo. 

Tỉtfi (p): Satisfaction—Sự thỏa mãn. 

Tjas (sk0: Tejo (p)—Hỏa Đại (Noãn)—Fire or 
heat. Fire element includes both heat and cold, 
and fire element possesses the power of mafuring 
bodies, they are vifalizing energy. Preservation 
and decay are due to this element. After death, 
the element of fire 1s lost and the body gradually 
becomes cold—Lửa (những món gây ra sức nóng 
để làm ấm thân và làm tiêu hóa những thứ ta ăn 
uống vào). Hỏa đại bao gồm cả hơi nóng lạnh, và 
chúng có sức mạnh làm xác thân tăng trưởng, 
chúng là năng lượng sinh khí. Sự bảo tổn và phân 
hủy là do thành phần nầy.Sau khi ta chết, chất lửa 
trong người tắt mất, vì thế nên thân xác dần dần 
lạnh—See Catudhatuvavatthana. 

To (jap): Caitya (skÙ—Tomb——Tower— Tháp. 
To An Mat Hoang Zen Master: Tổ Ấn Mật 
Hoằng—Zen Master Tổ Ấn Mật Hoằng (1735- 
1835)—A Vietnamese monk from Phù Cát, Bình 
Định, Central Vietnam. He left home and became 
a monk at the age of I5. He received complete 
precepts with Most Venerable Phật Ý Linh Nhạc 
at Từ Ân Temple in Tân Khai, Tân Bình, Gia 
Định. He was the Dharma heir of the 36” 
generation of the Linn-Chih Zen Sect. In 1773, he 
stayed at Đại Giác Temple. In 1802, King Gia 
Long ordered his local mandarins to rebuild Đại 
Giác Temple. In I815 King Gia Long sent an 
Imperial Order to summon him to Hue capital to 
preach the Buddha Dharma to the King and the 
royal family. Later, he became a royal-recognized 
monk at Thiên Mụ temple. He passed away at 
Quốc Ân Temple in Huế in 1835, at the age of 
101 Thiền sư Tổ Ấn Mật Hoằng, quê ở Phù 
Cát Bình Định, Trung Việt. Ngài xuất gia vào tuổi 
15. Ngài thọ cụ túc giới với Thiền sư Phật Ý Linh 
Nhạc tại chùa Từ Ân ở Tân Khai, phủ Tân Bình, 








5037 


tỉnh Gia Định. Ngài là Pháp tử đời thứ 36 dòng 
Lâm Tế. Vào năm 1773, ngài trụ trì tại chùa Đại 
Giác. Vào năm 1802, vua Gia Long sai quan địa 
phương trùng tu lại chùa Đại Giác. Đến năm 
1815, vua Gia Long gừi sắc chỉ triệu hổi ngài về 
kinh đô Huế để thuyết giảng cho nhà vua và 
hoàng gia. Sau đó ngài về làm tăng cang chùa 
Thiên Mụ. Ngài thị tịch năm 1835, thọ 101 tuổi. 
Tochi (jap): China—Đông Độ (Đông địa). 
Todalji (jap): Phái Đông Đại Tự (Phật giáo Nhật 
Bản). 

Toda, Josei (1900-1958): Second president of 
Soka Gakkal, who succeeded the founder of the 
Oorganization, Tsunesaburo Makipuchi He 1s 
generally credied with spearheading 
phenomenal early growth, which was largely the 
result of an agsressive method of proselytizing 
called Shakubuku—Vị chủ tịch thứ nhì của tổ 
chức Soka Gakkai, người kế vị người sáng lập là 
ông Tsunesaburo Makiguchi. Ông thường được 
biết tới như là một mũi nhọn xung kích với những 
hiện tượng mới phát triển, có ảnh hưởng lớn với 
phương thức năng nổ xông xáo của phương thức 
mới quy-y gọi là “Shakubuku.” 

Toddle (v): Đi chập chững—To go with short and 
unsteady steps. 

Toes and fingers finely webbed: Fine webbing 
lacing his fingers and toes—Trong kẻ tay kẻ chân 
có da mỏng như lưới giăng—See Thirty-two 
auspIcIous marks. 

Toeizan (jap): Núi Động Duệ (Nhật Bản). 
Toe-nail: Trảo Thượng—According to the 
NÑirvana Suữra, the quantifty of earth one can put 
on a toe-nail, I.e. in proportion to the whole earth 
1n the world, such 1s the rareness of being reborn 
as  a human being, or according to the Nirvana 
Sutra, of attaining Nirvana—Theo Kinh Niết Bàn, 
số lượng đất mà mình có thể nhét vào đầu móng 
chân so với số lượng đất trên toàn thế giới, nó ít 
ồi ví như sự hiếm hoi được tái sanh làm người hay 
được nhập Niết Bàn. 

Tofu: Soybean cake, a kind of soft food made 
from soybean milk—Đậu hủ, một loại thực phẩm 
mềm làm bằng sữa đậu nành. 

Tofukuji (ap): Chùa Đông Phước (Nhật Bản). 
Toganooyama (jap): Núi Mai Vĩ (Nhật Bản). 


1S 


Togcthers Cùng nhau—-There are three 
togethers—Có ba thứ cùng nhau—See Three 
togethers. 

Together like one: Nhất tả. 

Toil (v): Nhọc nhằn. 

Toil all đay: Lầm việc vất vả suốt ngày (cù cù 
chung nhật). 

Toilet sfick: A stick used in India as "toilet 
paper"—Càn thỉ quyết. 

Toilful achievement: Meri—Credi—Công lao. 
To-Impo (jap): Teng-Yin-Feng—Sư Đặng Ấn 
Phong (Phật giáo Nhật Bản). 

Toji (ap): Phái Đông Tự (Chùa Đông-Phật giáo 
Nhật Bản). 

Tokugawa (jap): Triều đại Đức Xuyên của Nhật 
Bản (1603-1866). 

Tokugawa-leyasu (jap): Triều Đức Xuyên Gia 
Khang (Nhật Bản). 

Tokusan-Senkan (jap): Zen master Te-Shan- 
Hsuan-Chien (780-865)—Đức Sơn Tuyên Giám— 
See Te-Shan-Hsuan-Chien. 

Tokusho (jap): Zen master Tien-T?ai-Te- 
Shao—Đức Thiểu Thiền Sư—Zen master Te- 
Shao—Z”en master Te-Shao was born In 881, was 
a disciple and Dharma heir of Fa-Yan-Wen-Y! 
Thiển sư Đức Thiểu sanh năm 881, là đệ tử và 
pháp tử của Thiển sư Vân Ích Pháp Nhãn—See 
Te-Shao Zen Master. 

Tolerance (n): Tánh khoan duneg—Tha thứ—Có 
ba loại nhẫn—There are three forms of ksanti 
(Patience—Endurance—Tolerance)—See Three 
kinds of patience. 

Tolerance of non-birth: Anutpattika-dharma- 
kshanti (skt—Vô Sanh Pháp Nhẫn-—Insight into 
the non-Arising of Dharmas——lInsight Into the non- 
Originatdon of Dharmas—Realizaton of the 
Dharma of non-appearance. Calm rest, as a 
Bodhisattva, in the assurance of no rebirth— 
Tolerance of non-birth (Insipht into the non- 
arising of dharmas—lnsight ¡mo the non- 
oripgination of dharmas—lnsight into the non- 
substantial nature of all phenomenal existence). 
Tolerance that comes from the knowledge that all 
phenomena are unborn—lInsight Into emptiness, 
the non-origination or birthlessness of things or 
beings realzed by Bodhisattvas 





who have 


5038 


affained the eight stages to Buddhahood. When a 
bodhisattva realized this insipht, he has attained 
the staøe of non-retrogression—lInsipht Into the 
of all phenomenal 
existence. Tolerance (insighf) that comes from the 
knowledge that all phenomena are unborn. Insight 
1O empftiness, the non-originaion or 
birthlessness of things or beings realized by 
Bodhisattvas who have attained the eight stages to 
Buddhahood. When a Bodhisattva realized this 
insipht, he has attained the stage of Non- 
retrogression—Nhẫn đạt được qua hiểu biết rằng 
tất cả mọi hiện tượng đều không sanh. Sự hiểu 
biết về tánh không và vô sanh của chư Bồ Tát, 
những vị đã đạt được Bát Địa hay Bất Thối Địa. 
Tolerance of non-birth dharma: 
Anutpattikadharmakshanti (skÙ—Vô Sanh Pháp 
Nhẫn—See Tolerance of non-birth. 

Tolerance for others: Khoan dung với người. 
Tolerantf (a): Khoan dung. 

Toleratfe (v): Bao dung. 

Tolerate thỉngs that are difficult to tolerate: 
Việc khó nhịn mà nhịn được —See Twelve kinds 
of people who have truly good heart and genuine 
gIving. 

Tomb (n): Mồ mã. 

Tombstone (n): Bia mộ. 

Tomi-Shingonshu (jap): Đông Mật Chân Ngôn 
Tông (Phật giáo Nhật Bản). 

Tomitsu (jap): Đông Mật—Phái Đông Mật— 
The mysticism which 1s transmitted ¡in the Toji 
Monastery of the Shingon School. In practice, 
Tomitsu 1s a special school for it seems to be 
muụch more through-going than the Taimitsu, 
while in theory neither side seems to concede In 
any way—Truyển vào Đông Tự từ tông Chân 
Ngôn. Về thực hành hay sự tướng thì Đông Mật là 
tông phái đặc biệt vì nó hình như phổ biến hơn 
Thai Mật, còn về lý thuyết hay giáo tướng thì 
không có gì khác nhau giữa hai phái cả—See 
Two forms of the mystic doctrine. 

Ton Thanh Temple: Chùa Tôn Thạnh—Tôn 
Thạnh Pagoda, name of a temple, located In 
Thanh Đa village, Phước Lộc (now Cần Giuộc) 
district, Long An province, South Vietnam. lt was 
founded and built by Most venerable Viên Ngộ 
(Tăng Ngộ) in 1808. It was called Lan Nhã 


non-substantial  nature 


Pagoda then. Chief of Phước Lộc district, Mr. Võ 
Văn Kiết, recorded in his diary about the casting 
of Ksigarbha Bodhisattva statue at Lan Nhã 
Pagoda as follows: “At first, the casting failed. 
Afterwards, It was said that Master Tăng Ngộ cut 
a finger of his right hand and dropped 1t Into a pot 
used to cook bronze. The finger was mixed with 
the metal, therefore the statue casting became 
successful. Since then, pilgrims from all over the 
country have helped decorate Lan Nhã Pagoda to 
make 1t magnificient splendid. 
However, at present, the pagoda does not appear 
marvellous as 1t used to be. Ôn the right side of 
the gateway stands a stele set up in 1973 to 
memorize the great scholar Nguyễn Đình Chiểu. 
In the Main Haill, there are many statues of 


more and 


Arahats. In the back of the pagoda, there stands 
the stupa of Most Venerable Vien Ngộ—Chùa 
Tôn Thạnh tọa lạc trong xã Thanh Đa, huyện 
Phước Lộc, bây giờ là Cần Giuộc, tỉnh Long An. 
Lúc đầu chùa tên Lan Nhã, được Hòa Thượng 
Viên Ngộ sáng lập và dựng lên năm 1808. Trong 
tập hồi ký của ông Võ Văn Kiết, tri huyện Phước 
Lộc, đã ghi lại: về việc đúc tượng Bồ Tát Địa 
Tạng như sau: “Lần đầu tượng đúc không thành, 
lần sau sư Tăng Ngộ bèn chặt một ngón tay của 
mình mà bỏ vào lò nấu đồng, thịt xương của ngón 
tay hòa lẫn với kim khí. Lần nầy pho tượng được 
viên mãn. Từ đấy khách thập phương góp phần tô 
điểm ngôi già lam Lan Nhã ngày càng trở nên 
tráng lệ hơn. Tuy nhiên, ngôi chùa hiện nay 
không còn được như xưa nữa.” Đường vào chùa 
phía bên phải có tấm bia kỷ niệm ông Nguyễn 
Đình Chiểu được dựng lên năm 1973. Trong 
chánh điện có rất nhiều tượng La Hán. Sân sau 
chùa có tháp thờ Sư Viên Ngộ. 
Tone (n): Tinh thần——Cảm thọ. 
e - Emotional tone: Cảm thọ. 
e _ The tone ofdispleasure: Không thích thú. 
e The tone of indiference: Không khổ không 
lạc. 
e The tone ofpleasure: Thích thú. 
Tone of the Buddha?s voice: Phật âm——There 
are eight tones of a Buddhaˆs volce—Có tám âm 
thanh của Phật—See Eight tones of a Buddha”s 
VOICG. 


5039 


Tones of all đharmas: Pháp Tánh —There are 
three tones of all dharmas—See Three tones of 
all dharmas. 

Tone of đispleasure: Khổ—See Three tones of 
all dharmas. 

Tone of indifference: Không khổ không lạc— 
See Three tones of all dharmas. 

Tone of pleasure: Lạc—See Three tones of all 
dharmas. 

Tong Dien Chan Dung Zen Master: Thiền Sư 
Tông Diễn Chân Dung— Thiền Sư Tông Diễn 
Chân Dung (1640-I7I1)—A Vietnamese Zen 
Master from Phú Quân, Cẩm Giang, North 
Vietnam. He lost his father when he was very 
young. When he was twelve years old, he left 
home and became a monk. Later, he returned to 
his home town to save his mother by allowing her 
to say In the temple to cultivate until the day she 
passed away. He spent most of his life to revive 
and expand Buddhism In North Vietnam—Zen 
Master Tông Diễn Chân Dung—Thiển sư Việt 
Nam, quê ở Phú Quân, Cẩm Giang, Bắc Việt. 
Ngài mồ côi cha từ thời thơ ấu. Năm 12 tuổi, ngài 
xuất gia. Về sau ngài trở về độ bà mẹ già bằng 
cách cho bà mẹ ở chùa công phu tu tập đến khi 
qua đời. Hầu hết cuộc đời ngài, ngài chấn hưng 
và hoằng hóa tại Bắc Việt. Ngài thị tịch năm 
1711. 

Tongdosa (kor): Nhập vào Giác Ngộ—A Korean 
term for “Entry into Awakening.” Name of the 
largest temple in Korea, originally built in 646 
during the reign of Queen Sondok by the monk 
Chajang. It is one of Korea 's “Three Jewels 
Temples,” and represents the Buddha, the others 
are Haeinsa, representing the Dharma, 
Songøwangsa, representing the Samgha. The 
name “Buddha Jewel Temple” 1s probably due to 
the fact that 1t has a relic of the Buddha In 1ts main 
temple. It houses about 220 monks and 200 nuns 
and has 65 buildings in the main complex—Từ 
ngữ Triểu Tiên có nghĩa là “Nhập vào Giác Ngộ.” 
Tên của một ngôi chùa lớn nhất ở Triều Tiên, 
tiên khởi được nhà sư tên Chajang xây dựng vào 
năm 646 dưới thời Nữ Hoàng Sondok. Đây là một 
trong ba “Tam Bảo Tự” của Triều Tiên, hai ngôi 
chùa khác là chùa Haeinsa, tiêu biểu cho Pháp 
Bảo, và chùa Songgwangsa tiêu biểu cho Tăng 


and 


Bảo. Tên Phật Bảo Tự có lẽ do sự kiện trong 
chùa có xá lợi của Đức Phật. Trong chùa có 
khoảng 220 vị Tăng và 200 vị Ni với tổng cộng 65 
tòa nhà trong khu chính. 

T”ong pulgyo (kor): Thâm nhập Phật giáo—A 
Korean term for “interpenetrated Buddhism.” 
Doctrinal concept formulated by Wonhyo (617- 
686), according to which the various teachings of 
diferent Buddhist schools are fundamenfally 
compatible. All are said to flow from the same 
pimordial source, the fundamental nature of 
reality. This was connected to his notlon of 
“harmonizaton of disputes,” 1n which the 
doctrinal debates between different Buddhist 
traditions are viewed as misguided, since all of 
them participate in the sinple, unmanifest reality 
underlying all phenomena. He summarized this 
1dea In the final sentence of his “Essentials of the 
Nirvana-Sutra: “lt should be known that the 
Buddha”s meaning 1s deep and profound, with no 
limitations. Thus, for those who wish to divide the 
meanings 0Ÿ scriptures Into four teachings or limit 
the Buddhaˆs Iintent with five periods, this would 
be like using a snail”s shell to scoop out the ocean 
or frying fo see the heavens through a narrow 
tube.”—Từ ngữ Triều Tiên có nghĩa là “Thâm 
nhập Phật giáo.” Khái niệm giáo pháp này được 
thành hình bởi Wonhyo, theo đó các giáo thuyết 
khác nhau của những trường phái khác nhau trong 
Phật giáo trên căn bàn đều tương hợp với nhau. 
Tất cả đều chảy ra từ một nguồn, đớ là bản chất 
căn bản của thực tướng. Điều này liên hệ với khái 
niệm mà ông đã để ra “Sự hòa hợp của những bất 
hòa,” trong đó những tranh luận của giáo pháp 
giữa những truyền thống Phật giáo khác nhau đều 
được xem như là lạc hướng, vì tất cả đều can dự 
vào chỉ một thực tướng hiển hiện duy nhất làm 
nên tảng cho tất cả mọi hiện tượng. Ông tổng kết 
tư tưởng này trong câu sau cùng của quyển “Sự 
thiết yếu của Kinh Niết Bàn” của ông như sau: 
“Cũng nên biết là ý nghĩa của giáo thuyết của 
Đức Phật thật là thậm thâm, không có bờ mé. Vì 
thế, với những ai mong muốn chia chẻ ý nghĩa 
của kinh điển làm làm bốn hay giới hạn ý định 
của Đức Phật với năm thời kỳ, việc này cũng 
giống như việc lấy vỏ sò mà tát nước đại dương, 
hay việc muốn thấy các cõi trời qua ống hẹp 
vậy.” 


5040 


Tongo (jap): Đốn Ngộ—A Japanese term for 
“sudden teachings,” which refers to the notion that 
awakening must be attained all at once, im a 
sudden flash of realization. This 1s a key tenet of 
the so-called “Southern School of Ch'an” and 1s 
confrasted with “gradual awakening,” in which 
one progresses by s(ages. Tongo Is a fterm only 
associated with the “Southern School” This 
school was founded by the sixth patriarch Hui- 
Neng. 
teachng or practice for awakening for the 
advanced—Từ ngữ Nhật Bản có nghĩa là “Đốn 
Giáo,” chỉ khái niệm về giác ngộ phải được đạt 
thành ngay tức thời, trong một cái chớp tức thời 
của sự chứng ngộ. Đây là giáo pháp chủ yếu của 
cái gọi là “Thiền Nam Tông” và đối ngược lại với 


Immediate awakening or Immediate 


“tiệm ngộ,” trong đó hành giả tiến bộ từng giai 
đoạn. Tongo là một từ ngữ chỉ liên hệ với Thiền 
Nam Tông mà thôi. Trường phái nầy do Lục tổ 
Huệ Năng, tổ thứ sáu của dòng Thiển trung Hoa 
chủ xướng. Đốn ngộ dành cho những bậc thượng 
căn thượng trí. 

Tongue: Jihva (sk—lihvendriya (sktQ—Lưỡi— 
Thiệt căn—This is one of the six senses on which 
one relies or from which knowledge 1s received—— 
Đây là một trong sáu giác quan hay sáu chỗ để 
nhận biết —See Six senses on which one relies, 
Twenty two roots, and Seventy-five dharmas of 
the Abhidharma Kosa (D (A). 

Tongue avoiding tasty flavour: Lưỡi đừng 
nếm vị ngon—See Six robbers. 

Tongue that awakens the undersfanding of 
all sentient beings: Lưỡi làm cho tất cả chúng 
sanh được tỏ ngộ—A tongue that awakens the 
understanding of all sentIent beings, one of the ten 
kinds of tongue of Great Enlightening Beings 
whíh the Buddha taught ¡1n the Flower 
Adornment Sutra. Enlightenng Beings 
accomplish these will acquire the supreme fongue 
of Buddhas, which covers all Buddha lands—Một 
trong mười lưỡi của chư Đại Bồ Tát mà Đức Phật 
đã dạy trong Kinh Hoa Nghiêm. Chư Bồ Tát 
thành tựu những pháp nây thời được lưỡi vô 
thượng trùm khắp tất cả Phật độ của Đức Như 
La—See Ten kinds of tongue of Great 
Enlightening Beings. 


who 


Tongue that causes all to praise the 


Buddhas: Lưỡi làm cho chư Phật hoan hỷ—A 
tongue that causes all to praise the Buddhas, one 
of the ten kinds of tongue of Great Enlightening 
Beings which the Buddha taught In the Flower 
Suữa. Enlightenng Beings 
accomplish these will acquire the supreme tongue 
of Buddhas, which covers all Buddha lands—Một 
trong mười lưỡi của chư Đại Bồ Tát mà Đức Phật 
đã dạy trong Kinh Hoa Nghiêm. Chư Bồ Tát 
thành tựu những pháp nầy thời được lưỡi vô 
thượng trùm khắp tất cả Phật độ của Đức Như 


Adornment who 


La —See Ten kinds of tongue of Great 
Enliphtening Beings. 
Tongue consciousness: Thiệt thức—See 


Tongue perception. 

Tongue-confacf: Thiệt Xúc —According to the 
Sangti Sutta In the Long Discourses of the 
Buddha, this 1s one of the six øgroups of contacfs— 
Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, 
đây là một trong sáu xúc thân—See SIx øroups of 
conftacts. 

Tongue that covers all space: Lưỡi trùm khắp 
hư không—A tongue that covers alÏ space, one of 
the ten kinds of tongue of Great Enlightening 
Beings which the Buddha taught In the Flower 
Adornment Sutra. Enlightenng Beings who 
accomplish these will acquire the supreme tongue 
of Buddhas, which covers all Buddha lands—Một 
trong mười lưỡi của chư Đại Bồ Tát mà Đức Phật 
đã dạy trong Kinh Hoa Nghiêm. Chư Bồ Tát 
thành tựu những pháp nầy thời được lưỡi vô 
thượng trùm khắp tất cả Phật độ của Đức Như 
La —See Ten kinds of tongue of Great 
Enliphtening Beings. 

Tongue that defeafs all demons and false 
teachers, destroys all afflictions of birth and 
death, and fosters arrival at nirvana: Lưỡi 
hàng phục chúng ma ngoại đạo, diệt trừ tử sanh 
phiền não, và làm cho đến Niết bàn—A tongue 
that defeats all demons and false teachers, 
destroys all afflictions of birth and death, and 
fosters arrival at nirvana, one of the ten kinds of 
tongue of Great Enlightening Beings which the 
Buddha taught in the Flower Adornment Sutra. 
Enliphtening Beings who accomplish these will 
acquire the supreme tongue of Buddhas, which 


covers all Buddha lands—Một trong mười lưỡi 
của chư Đại Bồ Tát mà Đức Phật đã dạy trong 
Kinh Hoa Nghiêm. Chư Bồ Tát thành tựu những 
pháp nầy thời được lưỡi vô thượng trùm khắp tất 
cả Phật độ của Đức Như Lai—See Ten kinds of 
tongue of Great Enlightening Beings. 
Tongue cnfrancc: Thiệt Nhập—See 
enfrances. 

Tongue that expounds aids to the Path of 
the Great vehicle: Lưỡi khai xiển Đại thừa trợ 
đạo—A tongue that expounds aids to the Path of 
the Great vehicle, one of the ten kinds of tongue 
of Great Enlightening Beings which the Buddha 
taught ¡in the Sutra. 
Enliphtening Beings who accomplish these will 
acqurre the supreme tongue of Buddhas, which 
covers all Buddha lands—Một trong mười lưỡi 
của chư Đại Bồ Tát mà Đức Phật đã dạy trong 
Kinh Hoa Nghiêm. Chư Bồ Tát thành tựu những 
pháp nầy thời được lưỡi vô thượng trùm khắp tất 
cả Phật độ của Đức Như Lai—See Ten kinds of 
tongue of Great Enlightening Beings. 

Tongue of Great Enlightening Beings: Lưỡi 
của chư Đại Bồ Tát —According to the Flower 
Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds 
of tongue of Great Enliphtenng Beings. 
Enliphtening Beings who accomplish these will 
acquire the supreme tongue of Buddhas, which 
covers all Buddha lands—Theo Kinh Hoa 
Nghiêm, Phẩm 38, có mười lưỡi của chư Đại Bồ 
Tát. Chư Bồ Tát thành tựu những pháp nầy thời 
được lưỡi vô thượng trùm khấp tất cả Phật độ của 
Đức Như LaI—See Ten kinds of tongue of Great 
Enlightening Beings. 

Tongue that illuminates all Buddha-fields: 
Lưỡi chiếu khấp tất cả cõi Phật—A tongue that 
1lluminates all Buddha-fields, one of the ten kinds 
Of tongue of Great Enlightening Beings which the 
Buddha taught In the Flower Adornment Suta. 
Enliphtening Beings who accomplish these will 
acqurre the supreme tongue of Buddhas, which 
covers all Buddha lands—Một trong mười lưỡi 
của chư Đại Bồ Tát mà Đức Phật đã dạy trong 
Kinh Hoa Nghiêm. Chư Bồ Tát thành tựu những 
pháp nầy thời được lưỡi vô thượng trùm khắp tất 
cả Phật độ của Đức Như Lai—See Ten kinds of 
tongue of Great Enlightening Beings. 


SIXx 


Flower Adornment 


Tongue of infinite eloquenee: Lưỡi diễn xướng 
từ biện vô tận—A tongue of infinite eloquence, 
one of the ten kinds of tongue of Great 
Enliphtening Beings which the Buddha taupht in 
the Flower Adornment Sutra. Enlightening Beings 
who accomplish these will acquire the supreme 


tongue of Buddhas, which covers all Buddha 
lands—Một trong mười lưỡi của chư Đại Bồ Tát 





mà Đức Phật đã dạy trong Kinh Hoa Nghiêm. 
Chư Bồ Tát thành tựu những pháp nầy thời được 
lưỡi vô thượng trùm khấp tất cả Phật độ của Đức 
Như Lai—See Ten kinds of tongue of Great 
Enliphtening Beings. 

Tongue long and broad (vasf): Lưỡi rộng dài, 
mềm mỏng, khi le ra đến chân tóc—See Thirty- 
fwo auspIcious marks. 
Tongue  perception: 
Consciousness—Tongue 
perceptlon——Gustatory consciousness—The 
toneue consciousness develops Immediately 
throuph the dominant conditon of the tongue 
when the tongue faculty focuses on a cerfain tasfe. 
At that very moment, we experience and 
distinguish between tastes and desire arlses— 
Thiệt thức phát sinh liền khi thiệt căn tiếp xúc với 
một vị nào đó, lúc ấy chúng ta mới kinh qua phân 
biệt giữa vị nầy với vị khác, cũng từ đó dục vọng 
khởi sinh. 

Tongue that reveals and explains the acts of 
infinite sentient beings: Lưỡi khai thị diễn 
thuyết vô tận hạnh chúng sanh—A tongue that 
reveals and explains the acfs of infinite sentient 
beings, one of the ten kinds of tongue of Great 
Enliphtening Beings which the Buddha taupht in 
the Flower Adornment Sutra. Enlightening Beings 
who accomplish these will acquire the supreme 
tongue of Buddhas, which covers all Buddha 
lands—Một trong mười lưỡi của chư Đại Bồ Tát 
mà Đức Phật đã dạy trong Kinh Hoa Nghiêm. 
Chư Bồ Tát thành tựu những pháp nầy thời được 
lưỡi vô thượng trùm khấp tất cả Phật độ của Đức 
Như Lai—See Ten kinds of tongue of Great 
Enliphtening Beings. 

Tongue that reveals and explains infinite 
doors to truth: Lưỡi khai thị diễn thuyết vô tận 
pháp môn—A tongue that reveals and explains 
Infinite doors to truth, one of the ten kinds of 


Thiệt Thức —Taste 


COnSCIOusness Or 


5042 


tongue of Great Enlightening Beings which the 
Buddha taught in the Flower Adornment Sutra. 
Enliphtening Beings who accomplish these will 
acqurre the supreme tongue of Buddhas, which 
covers all Buddha lands—Một trong mười lưỡi 
của chư Đại Bồ Tát mà Đức Phật đã dạy trong 
Kinh Hoa Nghiêm. Chư Bồ Tát thành tựu những 
pháp nầy thời được lưỡi vô thượng trùm khắp tất 
cả Phật độ của Đức Như Lai—See Ten kinds of 
tongue of Great Enlightening Beings. 

Tongue that sings the praises of the infinite 
virtues of Buddhas: Lưỡi tán thán công đức vô 
tận của chư Phật—A tongue that sings the praises 
of the infinite virtues of Buddhas, one of the ten 
kinds of tongue of Great Enlightening Beings 
which the Buddha taught ¡in the 
Adornment Sutra. Enlightenng Beings 
accomplish these will acquire the supreme tongue 
of Buddhas, which covers all Buddha lands—Một 
trong mười lưỡi của chư Đại Bồ Tát mà Đức Phật 
đã dạy trong Kinh Hoa Nghiêm. Chư Bổ Tát 
thành tựu những pháp nây thời được lưỡi vô 
thượng trùm khắp tất cả Phật độ của Đức Như 
La—See Ten kinds of tongue of Great 
Enliphtening Beinss. 

Tongue 0f a snake: Lưỡi rắn. 

Tongue is in union with the taste tasted: 
Lưỡi phải hòa hợp với vị được nếm, một trong sáu 
sự hòa hợp giữa sáu căn với sáu trần—One of the 
SIX unions of the six sense organs with the six 
obJects of the senses—See Six unions of the sIx 
S€nS€ OTEAIS. 

Tongue unconsumed: Thiệt Bất Lạn—A term 
for Kumarajiva, on his cremation his tongue 1s 
said to have remained unconsumed—Lưỡi không 
cháy mất, một từ dùng cho ngài Cưu Ma La Thập. 
Người ta nói khi hỏa táng, cái lưỡi của ngài không 
bị cháy. 
Tongyo (jap): 
Giáo (giáo lý đốn ngộ) —See Instantaneous 
Doctrine. 

Tonsure (n): Nghi thức thí phát cho Tăng Ni mới 
gia nhập Giáo đoàn. 
Tonzen-Shuøyo  (jap): 
gradual realizaion—Đốn Tiệm Tu Hành—Two 


Flower 
who 


Instantaneous  Doctrine—Đốn 


Instanfaneous and 


views Of realization: 


1l) Sudden or 
Realizaton occurs at the time of practice: 
Đốn ngộ—Ngộ tức thì hoặc ngay lúc thực 
tập. 

2) Gradual 
gradually as a process continuing over a 
period of long line of momenfs: Tiệm ngộ— 
Chứng ngộ từ từ theo tiến trình tu tập. 

Too early monsoon or too la(e monsoon: Sun 
and moon losing their order (eclipses)—Nạn bởi 
mặt trời mặt trăng lỗi độ—See Seven calamities 
(A). 
Toothless øreat creature: Vô Sỉ Đại Trùng—A 
toothless tiger—Một sinh vật to lớn mà không có 
răng, như cọp không răng (chỉ là vô dụng mà 
thô!). 
Top: Đỉnh—Apex—Crown—Summit. 
Top of a cow?s hair: Ngưu Mao Trần—See Go- 
RaJas. 
Topics öŸ diseussion: Luận Sự. 
Topmost place: Đứng đầu. 
Top off the head sins: Đoạn đầu tội—S¡ns that 
involve in adultery, stealing, lying, efc... entail 
Immediate exclusion from the order—Bốn tội 
dâm dục, trộm cắp, sát sanh, và vọng ngữ là 
những tội Ba La Di (parajika), tức là tội chém 
đầu. Tỳ Kheo phạm tội nầy là mất hết tư cách 
trong giáo đoàn, tựa như đã bị chém đầu, không 
thể sống lại được vậy. 


Instantaneous realizatlon— 


realizaton-Realization  occurs 





Torana (sk): Oranmental gateway—Door or 
gate of a Mandala. 

Torch of knowledge: Torch of wisdom—TTí cự 
(ngọn đuốc trí tuệ haysự sáng suốt của trí tuệ 
giống như ngọn đuốc). 

Torch of the truth: Buddhism—Chánh pháp cự 
(đuốc chánh pháp). 

Torch of wisdom: Djanolka (skt—— Tuệ Cự 
(ngọn đuốc trí tuệ). 

Torỉi (jap): Nhà điêu khắc Chỉ Lợi (Phật giáo 
Nhật Bản). 

Torment (v): Dày vò —Hành hạ——To torture. 
Tormenfing of the body: Hành hạ thân xác— 
Extreme tormenting of the body: Hành hạ thân 
xác quá đáng. 

Tormenfing neither himself nor others: A 
certain man who tormenfs neither himself nor 


5043 


others. Thereby he dwells in this lie without 
craving, released, cool, enJoying bliss, becomes as 
Brahma——Loại người không làm khổ mình, không 
siêng năng làm khổ mình; không làm khổ người, 
không siêng năng làm khổ người. Nên ngay cuộc 
sống hiện tại, vị nầy sống ly dục, tịch tịnh, thanh 
lương, an lạc thánh thiện—See Four types of 
persons (A). 

Tormenfing others: Paran-tapo-hot (p)—A 
certain man who torments others or Is gIiven to 
torment others—Loại người làm khổ người khác 
và siêng năng làm khổ người khác—See Four 
types of persons (A). 

Torn robe: Liệt Thường The torn robe, ¡.e. 
King Bimbisara`s dream of Buddhism split Into 
eighteen pieces, like the Hinayana sects—Chiếc 
áo cà sa rách, truyện vua Tần Bà Sa La nằm 
mộng thấy chiếc áo cà sa bị xé làm 18 mảnh, 
điểm cho rằng sau khi Phật nhập diệt, Tiểu Thừa 
sẽ phân làm I8 phái. 

Torpor: Styana (sk)—Thina (skt & p)— 
Middham (p)—Hôn trằm—Thẩn thờ (mờ tối hay 
ngủ gục trong tiến trình tu tập)—Thụy Miên— 


Sloth-—lIdleness——lIdleness (ngầy ngậÐ—— 
Dullness—Sloth—Sunk 1n stupo—To lose 
CONSCIOusness. 

l) When pracicing meditaton, sometimes 


cultivators drift Iinto a dark heavy mental 
state, akin to sleep, this Is the delusive 
obstruction of drowsiness. Drowsiness, or 
sloth as a hindrance to progress to fulfil øood 
deeds—Khi hành thiển, thỉnh thoảng trạng 
thái tâm của hành giả rơi vào một vùng nặng 
nề tối ám (mê mờ) và buồn ngủ, đây là vọng 
chướng hôn trầm. Sự ngủ nghỉ cũng là một 
chướng ngại che lấp mất tâm thức không cho 
chúng ta tiến gần đến thiện pháp được —See 
Two kinds of afflicion (C), Seven 
defilements, Eight entanglements or evils, 
Fifty-one Dharmas Interactive with the Mind, 
and Fifty-two mental states. 

2) Torpor 1s the morbid state of the mental 
factors. lts characteristic 1s unwlieldiness. Ïfs 
functon 1s to smother. Ït is manifested as 
drooping, or as nodding and sleepiness. Sloth 
and torpor always occur In conJunction, and 
are opposed to energy. Torpor 1s identified as 

of the facfOTS OT 


sickness mental 


kayagelanna—Tánh của thụy miên là buồn 
ngủ hay gục gật làm cho tâm trí mờ mịt 
không thể quán tưởng được—See Fourteen 
unwholesome factors. 


Torrent of Anger: Dòng thác Sân Hận—The 
torrent of Anger (hatred). This 1s one of the four 
torrents which sweep off ordinary people In the 
cycle of births and deaths. In order to reach 
liberaton and enlipghtenment, one (wise people) 
must cross over these torrents—Đây là một trong 
bốn dòng thác sanh tử của phàm nhân tục tử. 
Người trí muốn đến bến bờ giác ngộ phẩi vượt 
qua những dòng thác nầy—See Four torrents of 
births and deaths (A). 

Torrent of birth and death: Dòng thác sanh 
tử—The four torrents which sweep off ordinary 
people 1n the cycle of births and deaths. In order 
to reach liberation and enliphtenment, one (wise 
people) must cross over these torrents—Bốn dòng 
thác sanh tử của phàm nhân tục tử. Người trí 
muốn đến bến bờ giác ngộ phải vượt qua những 
dòng thác nầy —§ee Four torrents of births and 
deaths. 

Torrent of desires: Dòng thác Tham Dục—This 
1S one of the four torrents which sweep off 
ordinary people 1n the cycle of births and deaths. 
In order to reach liberatlon and enlipghtenment, 
one (wise people) must 
torrents—Đây là một trong bốn dòng thác sanh tử 
của phàm nhân tục tử. Người trí muốn đến bến bờ 
giác ngộ phải vượt qua những dòng thác nầy— 
See Four torrents of births and deaths (A). 
Torrent of Doubfs: Dòng thác Nghi Hoặc— 
This 1s one of the four torrents which sweep off 
ordinary people 1n the cycle of births and deaths. 
In order to reach liberation and enlipghtenment, 
one (wise people) must 
torrents—Đây là một trong bốn dòng thác sanh tử 
của phàm nhân tục tử. Người trí muốn đến bến bờ 
giác ngộ phải vượt qua những dòng thác nầy— 
See Four torrents of births and deaths (B). 
Torrent of Harming or KiHing other 
senfient beings: Dòng thác Sát Hại chúng 
sanh—This 1s one of the four torrents which 
sweep off ordinary people in the cycle of births 
and deaths. 
enliphtenment, one (wise people) must cross oVer 


Cross Over these 


Cross Over these 


In order to reach liberation and 


5044 


these torrents—Đây là một trong bốn dòng thác 
sanh tử của phàm nhân tục tử. Người trí muốn đến 
bến bờ giác ngộ phải vượt qua những dòng thác 
nây—See Four torrents of births and deaths (C). 
Torrent of Ignorance: Dòng thác Sĩ Mê—This 
1s one of the four torrents which sweep off 
ordinary people in the cycle of births and deaths. 
In order to reach liberation and enlightenment, 
one (wise people) must 
torrents—Đây là một trong bốn dòng thác sanh tử 
của phàm nhân tục tử. Người trí muốn đến bến bờ 
giác ngộ phải vượt qua những dòng thác nầy— 
See Four torrents of births and deaths (A). 
Torrent of Lust: Dòng thác Dâm Dục—This ¡s 
one of the four torrents which sweep off ordinary 
people 1n the cycle of births and deaths. In order 
to reach liberation and enlightenment, one (Wise 
people) must cross over these torrents—Đây là 
một trong bốn dòng thác sanh tử của phàm nhân 
tục tử. Người trí muốn đến bến bờ giác ngộ phải 
vượt qua những dòng thác nầy——See Four torrents 
of births and deaths (C). 

Torrent of Pride: Dòng thác Kiêu Mạn —This is 
one of the four torrents which sweep off ordinary 
people 1n the cycle of births and deaths. In order 
to reach liberation and enlightenment, one (Wise 
people) must cross over these torrents—Đây là 
một trong bốn dòng thác sanh tử của phàm nhân 
tục tử. Người trí muốn đến bến bờ giác ngộ phải 
vượt qua những dòng thác nầy—See Four torrents 
Of births and deaths (B). 

Torrent of Stealing: Dòng thác Đạo Tặc——This 
IS one of the four torrents which sweep off 
ordinary people in the cycle of births and deaths. 
In order to reach liberation and enlightenment, 
one (Wwise people) must cross OVer 
torrents—Đây là một trong bốn dòng thác sanh tử 
của phàm nhân tục tử. Người trí muốn đến bến bờ 
giác ngộ phải vượt qua những dòng thác nầy— 
See Four torrents of births and deaths (C). 
Torrent of Wrong Views: Dòng thác Tà 
Kiến — This is one of the four torrents which 
sweep off ordinary people in the cycle of births 
and deaths. In order to reach liberation and 
enliphtenment, one (wise people) must cross OVer 
these torrents—Đây là một trong bốn dòng thác 
sanh tử của phàm nhân tục tử. Người trí muốn đến 


Cros Over these 


these 


bến bờ giác ngộ phải vượt qua những dòng thác 
nầy—See Four torrents of births and deaths (A). 
Torrential stream of Samsara: Dòng thác 
luân hỗổi—Four currents that carry the thinking 
along. These are the defilements that sweep away 
the wholesome dharmas and cause sentient beings 
to drIft and drown 
Samsara—Bốn dòng suy tưởng, tức những thứ 
phiền não khiến chúng sanh trôi dạc, chìm đắm 
trong dòng thác luân hồi—See Four torrents of 
births and deaths. 


Tortfoise hairs and rabbit horns: One sees 
something where nothing really exists, such as 
seeing atman in a person—Lông rùa sừng thỏ. 
Torture (v): Hành hạ. 
Toryo-Ilku (jap): Zen master Ling-Yu—Trà 
Lăng Úc—Zen master Ling-Yu was a disciple of 
Zen master Yang-Ch”i. He was the author of the 
below poem. According to Zen master D.T. 
Suzuki In the Essays in Zen Buddhism, Book I, 
verses of enliphtenment show how they vary 
from one another and how 1t is Impossible to 
sugsgest any Intelligible explanation of the content 
of enliphtenment by merely comparing them or by 
analyzing them. Some of them are easily 
undersfood, we suppose, as expressive of the 
feeling of a new revelaton; but as to that 
revelation 1fself 1s, it wilÏ require a certain amount 
of personal knowledge to be able to describe 1t 
more intelligently. In any event, all these masfters 
testIfy to the fact that there 1s such a thing in Zen 
as enliphtenment through which one 1s admitted 
1nfo a new world of value. The old way of viewing 
things 1s abandoned and the world acquires a new 
sipnification: 

I have one Jewel shining bright 

Long buried 1t was underneath worldly 

WOTTI©S; 

Thịs morning the dusty veIl 1s off, 

And restored ïs Its lustre, 

Illumining rivers and mounfains and ten 

Thousand things. 
Thiển sư Trà Lăng Úc là một đệ tử của Thiển sư 
Dương Kỳ Phương Hội. Ngài là tác giả của bài 
thơ sau đây mà theo Thiền sư D.T. Suzuki trong 
Thiển Luận, Tập I, những bài thơ về “ngộ” thì 
không bài nào giống bài nào, khó gợi cho ta một 
nhận định xác đáng về nội dung của ngộ bằng các 


in the torrential steam of 


5045 


so sánh hay phân tích, nhưng dầu sao thì qua 
những bài thơ nầy chúng ta cũng thấy biểu lộ một 
phát giác mới; còn phát giác ấy là gì thì ta cần tự 
có ít nhiều thân chứng riêng mới có thể nói rõ hơn 
được. Dầu ở trường hợp nào, tất cả các Thiển sư 
đều chứng chắc rằng trong Thiển có cái gọi là 
'ngộ,` nhờ nó con người du nhập trong một thế 
giới giá trị mới. Kiến giải cũ vứt bỏ là thế gian 
mang một ý nghĩa mới: 

Ta có ngọc quí minh châu 

Bụi đời vùi lấp bấy lâu 

Bụi hết hôm nay sáng lại 

Thế gian chiếu phá làu làu 
Tosa: 
1) (jap): Vùng Thổ Tá (Nhật Bản). 
2) (p): Satisfaction— Sự thỏa mãn. 
Tosapeti (p): To make joyful—Làầm cho hân 
hoan. 
Toshodaiji (jap): Đường Chiêu Để Tự (Nhật 
Bản). 
Tosu-Daido (jap) Zen master Tou-Tzu-Ta- 
Tung—Đại Đồng Thiền Sư—S§ee Ta-Tung Zen 
Master. 
Tosu-Gisei (jap): Đầu Tử—Zen Master Yi-Qing- 
Tou-Tzi—Zen master Yi-Qing-T”ou-Tz1 was born 
in 1032, was the Xao-T”ong Zen school Dharma 
herr, but not the direct student of T”a-Yang— 
Thiển sư Nghĩa Thanh Đầu Tử sanh năm 1032, là 
Pháp tử của trường phái Tào Động, nhưng không 
phải là đệ tử trực tiếp của Thiền Sư Đại Dương— 
See Nghĩa Thanh Thiền Sư. 
Total: Hoàn toàn. 
Tofal destruction period: Samvartathahi 
(sk)——Không kiếp —One of the four kalpas—Một 
trong Tứ Kiếp—See Four kalpas. 
Total extinction: Diệt thọ tưởng định giải thoát 
(Diệt tận định xứ giải thóat Tam muội)—By 
transcending the Sphere of Neither-Perception- 
Nor-Non-Perception, one enters and abides in the 
Cessalon or extinguishng all thoughts 
(perceptions) and feelings 1s a type of liberation 
by means of a state of mind in which there 1s final 
or tofal extinction, nirvana. This is one of the eipht 
types of meditaion for removing varIous 
attachments to forms and desires—Vượt khỏi 
hoàn toàn Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và 
trú Diệt thọ tưởng. Đây là giai đoạn hoàn toàn 





tịch diệt hay Niết Bàn. Đây là một trong tám giải 
thoát, hay tám phép thiển định giải thoát khỏi sắc 
dục. 

Total ignoranee: Sĩ mê hoàn toàn. 

Total unifive fulfillment: Anuttara-samyak- 
sambodhi (skÐ——Supreme perfect 
enlightenment—Vô thượng Bồ đề. 
Totalitarianism: Chủ nghĩa chuyên chế—Chủ 
nghĩa cực quyền. 

Totality (n): Samagriya (skÙ—Hòa hợp tính— 
Toàn bộ—Toàn thể—Một trong hai mươi bốn 
pháp bất tương ưng trong Duy Thức Học—See 
Twenty-four Non-interactive Activity Dharmas. 
Totality of Buddha?s doctrine: Nhất Âm 
Giáo —The teachng whích was 
founded by Kumarajiva and Bodhiruc—Học 
thuyết được sáng lập bởi Cưu Ma La Thập và Bồ 
Đề Lưu Chi. 

Totality of virtue: Cộng Công Đức—Cộng 
Pháp —The totality of truth or virtue, common to 
all sages, is found in the Buddha—Đối lại với Bất 
Cộng Pháp. Các công đức sẵn có của Đức Phật, 
có những công đức mà các bậc Thánh giả và các 
loại chúng sanh khác cũng có. 

Totalization (n): Toàn thể hóa—Hợp nhứt hóa. 
Totally ignorant: Hoàn toàn ngu tối mê muội 
(NÑgu muội vô trì). 

Totemism: Tôn thờ tổ vật—Some primitive men 
considered a specific animal, plant, or nonliving 
things as their ancestor. They worship It to be 
spared harm and to obtain happiness—Một số 
người nguyên thủy xem một con vật, một cái cây 
hay một vật vô tri đặc biệt nào đó như là tổ tiên 
của họ. Họ thờ phụng nó để khỏi bị tai họa và 
được phước lành. 

Totter (v): Đi chập chững—To stagger. 

Touch (n): Phassa (p)—Sparsa (skt)—Contact— 
Feeling—Texture—Xúc—The wood “phassa” 1s 
derived from the verb “phusati” meaning “to 
touch,” however, contact should not be understood 
as the mere physical Iimpact of the obJect on the 
bodily faculty. It 1s, rather, the mental factor by 
which consciousness mentally touches th obJect 
that has appeared, thereby Iniiating the entire 
cognitive event—Theo Vi Diệu Pháp của Tỳ 
Kheo Bồ Để, từ “Phassa” lấy từ động từ 
“phusati,” có nghĩa là xúc chạm; tuy nhiên, không 


one-sound 





5046 


nên hiểu chỉ là sự xúc chạm vật lý suông vào một 

vật thể hay thân. Xúc còn phải được hiểu như là 

một yếu tố tỉnh thầằn—See Twelve conditions of 
cause and effect, and Seventy-five dharmas of the 

Abhidharma Kosa. 

Touch (v) on: Đá động—To mention. 

Touch (n): Sparsa (p & skt)—Xúc (đụng chạm, 

cảm xúc, cảm giác)—Warm touch of love: Sự 

giao tiếp ấm áp của tình thương. 

Touch anything unclean and become 

unclean: Xúc Uế (chạm vào vật bất tịnh và trở 

thành bất tịnh). 

Touch the body of another 

intentionally: Xúc chạm vào thân thể người 

khác một cách cố ý. 

l) A Bhiksu who, when motivated by sexual 
desire, touches the body of a woman or a 
man, commis a Sangha Restoration 
Offense—Vị Tỳ Kheo nào có chủ ý dâm dục 
mà xúc chạm vào thân thể của người khác, 
dù người nữ hay người nam, vị ấy phạm giới 
Tăng thân giải cứu. 

2) A Bhiksuni who 1s motivated by sexual 
desire, knowing that the other person, 
whether male or female, 1s also moftivated by 
sexual desire—VỊ Tỳ Kheo Ni nào có tâm ô 
nhiễm, biết người nam hay người nữ kia cũng 
có tâm ấy: 

a)  Intentionally touches the body of that person, 
breaks the fifh of the eight Degradation 
Offenses. She 1s no longer worthy to remain a 
Bhiksuni participate 1n the 
activities of the Order of Bhiksunis—Cố tình 
đụng chạm vào thân thể của người đó, là 
phạm vào giới thứ năm của tám giới Rơi 
Rụng. 

b)  Allows that person to hold her hand, to take 
hold of her robe, to walk alongside her, to 
stand alongside her, to lean against her while 
they are speaking, and arranges to meet In a 
deserted place with the idea of indulging In 
sexual relations, breaks the sixth of the Eight 
Degradaton Offenses. She ¡1s no longer 
worthy to remain a Bhiksuni and cannot 
participate In the activitiles of the Order of 
Bhiksunis—Chịu để cho người ấy nắm tay, 
nắm áo, cùng đi, cùng đứng, thân tựa vào 





person 


and cannot 





nhau, cùng nói chuyện và hẹn hò ở chỗ vắng 
với ý định làm việc dâm dục là phạm vào 
giới thứ sáu trong tám giới Rơi Rụng. Vị ấy 
không còn xứng đáng làm Tỳ Kheo Ni và 
không thể tham dự vào những sinh hoạt của 
giáo hội nữa. 

Touch cause: Sensation cause—Xúc nhân. 

Touch consciousness: Thân thức—See Seven 

conscIousnesses, and Eight conscIousnesses. 

Touched: Cảm động—Moved—Affected. 

Touching a tangible object with the body: 

See Touching a touch-obJect with the body. 

Touching a touch-object with the body: Thân 

xúc chạm. 

lI) When, on touching a touch-object with the 
body, one Investigates a corresponding object 
productive of pleasure—Khi thân xúc chạm, 
hoan hỷ khởi lên, sự xúc chạm ấy được suy 
tư—See Six pleasurable Investgations, S1x 
unpleasurable Investigatlons, Six Indifferent 
1nvesfigations. 

2) Thân xúc chạm—Here a monk, on touching a 
tangible object with the body, 1s neither 
pleased not displeased, but remains equable, 
mindful and clearly aware. This 1s one of the 
six stable states which the Buddha taught In 
the Sangiti Sutfa in the Long Discourses—Ở 
đây vị Tỳ Kheo, thân xúc chạm, không có 
hoan hỷ, không có ưu phiên, an trú xả, chánh 
niệm, tỉnh giác. Đây là một trong sáu pháp 
hằng trú mà Đức Phật dạy trong Kinh Phúng 
Tụng trong Trường Bộ Kinh—See SIx stable 
stafes. 

Toward a single person: Với bất cứ ai. 

Tower (v): Đạt đến đỉnh. 

Tower of the Nine Holy Grades of Lotus: 

Tháp Cửu Phẩm Liên Hoa. 

Tower of Patriarch Minh Đăng Quang: 

Tháp Tổ Minh Đăng Quang. 

Towering: Đạt đến đỉnh. 

Towering wisdom: Trí tuệ tột đỉnh. 

'Toxic: Poisonous—Wicked—Độc. 

Toya (p): Water—Nước. 

Toyotomi-Hideyoshi (jap): Quan đại thần 

Phong Thần Cát Tú của Nhật Bản (1536-1598). 


5047 


Tra Am Temple: Chùa Trà Am—Name of an 
ancient temple ¡in Huế, Central Vietnam. Trà Am 
temple 1s the place where monk Viên Thành spent 
the end of his life. The temple was built in 1923 
by Venerable Viên Thành. It 1s located at the foot 
of Mount Ngũ Phong, Tứ Tây hamlet, An Cựu 
village. In 1937, the temple was renovated, 
holding the same style but tile roof Instead of 
thatched one—Tên của một ngôi chùa cổ ở Huế, 
Trung Việt. Chùa Trà Am là nơi trụ cuối cùng của 
sư Viên Thành, tại chân núi Ngũ Phong, ấp Tứ 
Tây, làng An Cựu. Chùa được trùng tu và lợp ngói 
thay vì tranh vào năm 1937. 

Trace (v): Theo dấu (m dấu tích). 

Trace of the Buddha: Hóa Tích —The trace or 
of£ the Buddha's transforming 
teaching—Di tích (dấu vết) giáo hóa chúng sanh 
của Đức Phật. 

Traces of deeds of an individual: Biography 
or story Of an individual—Sự tích. 

Trace something to ifs origin: Truy căn (tuy 
tầm căn cơ nguồn cội của cái gì). 

Tracng the causes of unwholesome 
thoughts: Phăng lần những tư tưởng bất thiện— 
Đi ngược dòng tư tưởng, phăng lần lên, tìm hiểu 
do đâu tư tưởng ô nhiễm ấy phát sanh, và như 
vậy, trong tiến trình ngược chiều ấy, hành giả 
quên dần điều xấu. Đây là một trong năm đề nghị 
của Đức Phật nhằm đem lại lợi ích cho hành 
giả—Tracing the cause which led to the arising of 
the unwholesome thoughts and thus forgetting 
them in the retrospective process. This is one of 
the five practical suggestions given by the Buddha 
will be beneficial to all—See Five practical 
Suøgestions given by the Buddha. 

Trade: Do business—Buôn bán trao đổi—See 
Eight things which are unclean to a monk or a nun. 
Traders: Vaisya (skt)—Phệ xá (Tỳ xá)—Thương 
nhân—A business person, the third of the four 
castes In India at the time of the Buddha. Traders, 
born from the flanks of Brahma—Người buôn 
bán, giai cấp thứ ba trong bốn gia cấp ở Ấn Độ 
thời Đức Phật còn tại thế. Tầng lớp thương nhân, 
sanh từ hông sườn của Phạm Thiên Vương—See 
Four classes or castes In India at the time of the 
Buddha. 


evidences 


Trading, or doing business: Buôn bán—To 
trade, or to do business. This 1s one of the eipht 
things that monks and nuns are not allowed to 
possess—Buôn bán trao đổi, một trong tám thứ 
mà chư Tăng Ni không được sở hữu—See Eight 
1mpure things. 

Tradition (n): Truyền thống. 

Traditions of a secf: Customs of a sect—Tông 
Phong—The traditions of a sect. In the Ch”an sect 
1t means the regulations of the founder—Phong 
cách của một tông phái. Môn đồ Thiển tông đặc 
biệt tán dương vị tôn sư của tông phái mình gọi là 
tông phong (phong cách truyển nối của các tổ sư 
thì gọi là Thiển Phong). 

Traditional custom: tập tục truyền thống. 
Traditional veneration of Avalokiftesvara 
Bodhisattva: Lễ Hội Bồ Tát Quán Thế Âm— 
Thịis celebration is usually conducted on the last 
week-end in March of the Lunar Year—LễỄ hội 
này thường được tổ chức vào tuần lễ cuối tháng 
ba âm lịch—See AvaloKitesvara and 
Avalokitesvara Bodhisattva. 

Traditionalism: Chủ nghĩa truyền thống. 
Traditionalist (n): Người theo thuyết truyền 


thống. 
Traditionalistic (a): Thuộc về thuyết truyền 
thống. 


Traditionally: Theo truyền thống. 
Traditionally Buddhist communities: Cộng 
đồng truyền thống Phật giáo. 

Traduce (v): Vu khống. 

Traducer (n): Kẻ vu khống. 

Traducement (n): Sự vu khống. 

Traducian (n): Người theo thuyết di hồn (cho 
rằng ngay cả linh hồn cũng chỉ là di truyền từ cha 
mẹ. Theo nhà Phật thì tâm thức theo nghiệp 
riêng của từng người mà nhập thai và tái sanh). 
Traducianism (n): Thuyết Di Hồn. 
Traducianisf (n): See Traducian. 


Traidhatuka: Tam Giới—The triple world—See 
Triloka. 


Trailokya (skÐ: See Triloka. 

Trailokya Buddha Mahasangha Sahayaka 
Gana: Hội Ái Hữu Phật Giáo Tam Giới—An 
association of Friends of the Buddhist Order of the 


5048 


Three Realms, founded in 1979 by Sanghrakshita, 
the main aim of which 1s to provide Buddhist 
ceducation and tranng for the former 
Untouchables of India who followed B.R. 
Ambedkar In converting to Buddhism. Ït sponsores 
a range of activities, Including day-care cenfers, 
kindergartens, health-care programs for mothers 
and children, and vocational training. It is a branch 
of the Friends of the Western Buddhist Order 
(FWBO), and I1f current trends continue will soon 
constitute the majority of is members—Một tổ 
chức của Hội Ái Hữu Phật Giáo Tam Giới, được 
ngài Sanghrakshita sáng lập vào năm 1979, mục 
đích chính của tổ chức nhằm cung cấp giáo dục 
Phật giáo vào huấn luyện cho những người trước 
đây thuộc giai cấp “Không Thể Đụng Tới” hay 
giai cấp cùng đinh của Ấn Độ sau khi B.R. 
Ambedkar. cải sang đạo Phật. Tổ chức này bảo 
trợ cho một dãy những hoạt động, bao gồm trung 
tâm giữ trẻ, trường mẫu giáo, chương trình chăm 
sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em, và chương 
trình huấn nghệ. Nó là một chi nhánh của Tổ chức 
Ái Hữu Phật Giáo Tây Phương, và nếu chiểu 
hướng hiện tại tiếp tục thì chẳng bao lâu sau tổ 
chức này sẽ biến thành đa số vì số hội viên của 
nó. 

Trailokya-garbha: The womb or storehouse of 
all the transmigrational—Tam giới tạng, hay thai 
tạng giới của tất cả những chúng sanh trong luân 
hồi. 

Trailokyavijaya (sk): Đa SỈ Lộ Ca Minh 
Vương—Hàng Tam Thế——Victor or lord over the 
three realms. The Ming-Wang Defeater of evil in 
the three spheres, one of the Ming-Wang—Tam 
Thế Giáng Minh Vương, một trong những Minh 
Vương trong tam giới. 

Trailokya-vijaya-raja (skt): Giáng Tam thế 
Minh vương—Hàng Tam Thế Minh Vương—The 
Maharaja who subdues all resisters (of desire, 
resentment, and stupidity) in the three realms, 
past, present, and future, represented with black 
face, three eyes, four protruding tecth, and fierce 
laugh. This raja controls and subdues the demons 
in the east—Còn gọi là Nguyệt Yêm Tôn Thắng 
Tam Thế Vương. Vị Minh Vương chinh phục ba 
món độc hại tham, sân, sĩ, trong quá khứ, hiện tại 
và vị lai. Vị Minh Vương nầy ngự trị nơi đông 
phương—See Fifteen bodhisattvas who represent 


the Buddha's dharmakaya, or spirtual body; 
wisdom 1n graciousness and a plerce or angry 
form against evil (TH). 

Train the human mỉnd: Rèn luyện tâm trí. 
Train onself to eliminate hatred, anger and 
selfishness: Tự tập loại trừ những ganh ghét, sân 
hận, và vị kỷ của chính mình. 

Trainer: A learner—V1 hữu học. 

Training: The term “training” ¡in Buddhism 
refers to the stage In which one must undergo 
religIous exercises, while “trained” refers to the 
stage in which one no longer need undergo any 
religlous exercise and Is beyond learning—Từ 
“học” trong Phật giáo chỉ trạng thái một người 
phải trải qua việc tu tập, trong khi “vô học” chỉ 
tình trạng một người không còn phải trải qua việc 
tu tập và khỏi phải học hành. 

Training in higher morality: Adhisila-sikkha 
(p)— Tăng thượng giới học—See Three dharmas 
(XLD. 

Training in higher thought: Adhicitta-sikkha 
(p)— Tăng thượng tâm học —See Three dharmas 
(XLD. 

Training in higher wisdom: Adhipanna-sikkha 
(p)—Tăng thượng tuệ học —See Three dharmas 
(XLD. 

Training the mỉnd in Concentration: Định— 
Practicing concentraton of the mind—Mental 
discipline—Huấn luyện tâm linh, thực hiện sự tập 
trung—Samadhi (skt—See Three ways of 
discipline of a hearer (B). 

Training the monkey mỉnd: Control of the 
min—Kiểm soát tâm—S§ee Self-master and 
Control of the mind. 

Training in Wisdom: Prajna (skQ—Huệ— 
Wisdom——Always acting wIsely—The 
development of prajna through insipht ¡into the 
truth of Buddhism—Huấn luyện trí năng, để phát 
triển sự hiểu biết về chân lý—See Three ways of 
discipline of a hearer (B). 

Traitor (n): Kẻ phản bội. 

Traitorous (a): Phản bội. 

Trample (v): Chà đạp. 

Trance: Samadhindriya (skt)—Định căn—See 
Twenty two roofs. 


5049 


Tran Nhan Tong (1258-1308): Trần Nhân 
Tông—According to the Vietnamese Zen Masfters 
wriften by Zen Master Thích Thanh Từ, he was 
born in 1258 A.D., son of King Trần Thánh Tông. 
When he was young, his father sent him to 
practice Zen with Zen Master Tuệ Trung Thượng 
ST One day he asked his Master about the 
obligation of a Zen practtioner. Tuệ Trung 
responded: “Looking Inward to shine up oneself 1s 
the main duty, not following anything outward.” 
Since then, he thoroughly understood his duty as a 
Zen practiioner and honored Tuệ Trung as his 
master. He became King when he was twenty-one 
years of age. When the Mongolian ¡invaded 
Vietnam ¡in 1283 and 1287, he led his armed 
forces to bravely defeat the Mongolian 
aggressors. When the peace restored, he 
relinqguished the throne to his son In 1293, and 
spent more time to practice Zen with Tuệ Trung 
Thượng Sĩ. However, he still tutored his son, the 
young king Trần Anh Tông. In 1299 he left the 
royal palace to go to Yên Tử Mountain, living and 
practicing as an ascetic monk. Here he organized 
the Sangha and advised them to follow the advice 
of Tuệ Trung Thượng Sĩ to lead therr life of 
cultivation. He was honored as the First Patriarch 
of Trúc Lâm Yên Tử Zen Sect—Theo Thiển Sư 
Việt Nam của Thiển sư Thích Thanh Từ, Ngài 
sanh năm 1258, con Vua Trần Thái Tông. Lúc 
thiếu thời Ngài được vua cha cho theo học thiển 
với Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ. Ngày nọ Ngài hỏi 
Thầy về bổn phận của một người tu thiển. Tuệ 
Trung đáp: “Phản quang tự kỷ bổn phận sự, bất 
tùng tha đắc.” Có nghĩa là hãy soi lại chính mình 
là phận sự gốc, chứ không từ bên ngoài mà được. 
Từ đó Ngài thông suốt và tôn Tuệ Trung Thượng 
Sĩ làm thầy. Năm hai mươi mốt tuổi, Ngài lên 
ngôi Hoàng Đế, hiệu là Trần Nhân Tông. Khi 
quân Mông Cổ xâm lăng nước ta, ngài đích thân 
cầm quân diệt giặc, đến khi thái bình Ngài 
nhường ngôi cho con là Trần Anh Tông, rồi lui về 
thực tập thiển với Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ. 
Tuy nhiên, lúc ấy Ngài vẫn còn làm cố vấn cho 
con là vua Trần Anh Tông. Đến năm 1299, Ngài 
rời bỏ cung điện để đi vào ẩn tu như một nhà tu 
khổ hạnh trong núi Yên Tử. Nơi đây Ngài thành 
lập Tăng đoàn và khuyên họ nên lấy câu dạy của 
Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ mà tu hành. Ngài 


được tôn làm Sơ Tổ của Thiển Phái Trúc Lâm 

Yên Tử. 

Tranguil (a): An—Bình yên—Tự tại—Tĩnh 

lặng—Calm——Peaceful—Serene. 

Tranquil concentration: Tịch Định —Tranquil 

concenfration; contemplation in which disturbing 

1llusion 1s eliminated—Sự định tĩnh tịnh tịch, trong 
đó những ảo tưởng loạn động đều bị tận diệt. 

Trangquil dwelling: Varsa or Varsana (sk)——An 

cư—An Cư Kiết Hạ—A retreat season of monks 

and nuns or a retreat during the three months of 
the Indian raining season. The three months of 
summer retreat every year (from 15” of the Lunar 
fourth month to 15” of the Lunar seventh 
month)—Monsoon-season (Rain) Retreat—The 
period of three months in the monsoon season 

(ndian rainy season). During the rains It was 

difficult to move about without injuring the Insect 

life, so monks and nuns are expected to reside in 
one place and devote themselves to their practice. 

The end of the Rain Retreat coincides with 

theUllambana Festival. lt is an auspicious day for 

monks and nuns, as on that day those who 
attended the Rain Retreat become one year older 
in the Order—An cư vào ba tháng mùa mưa của 
chư Tăng Ni. Mỗi năm vào mùa mưa (từ 15 tháng 
tư đến 15 tháng bảy âm lịch). Vào mùa mưa khó 
mà di chuyển và không muốn làm tổn hại côn 
trùng, nên chư Tăng Ni trụ lại một nơi để dụng 
công tu tập. Khi chấm dứt mùa an cư kiết hạ cũng 
trùng vào dịp lễ Vu Lan Bồn, ngày mà chư Tăng 

Ni tham dự an cư được tăng một tuổi đạo. 

Tranquility (n): Samatha (skQ—Tịch diệt— 

of passion—Calm—Cessatlon— 

Extinction—QulIet—Tranquility. 

1) Samatha (skÐ: Sự tịch tnh—Yên tỉnh— 
Calmness—Absence of passion——Cessation. 

a) Physical organism 1s at rest, in confrast with 
contemplation Is when the mind 1s seeing 
clearly: Khi các cơ quan trong người nghỉ 
ngơi là chỉ, đối lại với “quán” là tâm trí nhìn 
thấu suốt rõ ràng: Khi các cơ quan trong 
người nghỉ ngơi là chỉ, đối lại với “quán” là 
tâm trí nhìn thấu suốt rõ ràng. 

b) One of the seven defintions of dhyana 
described as samatha or samadhi; ¡it 1s defined 
as silencing, or putffing to rest the active mind, 
or auto-hypnosis. The mind 1s centered or the 


Absence 


5050 


mind steadily fixed on one place, or In one 
position. It  differs from “contemplation” 
which observes, examines, sifs evidence. 
Samadhi or samatha has to do with getting rid 
Of đdistraction for moral ends; 1t 1s abstraction, 
rather than contemplation: Yên lặng hay yên 
tỉnh—Một trong bảy định nghĩa của Thiển 
Định, được diễn tỉ như là Xa-Ma-Tha hay 
Tam Ma Địa, có nghĩa là dẹp yên tâm loạn 
động, hay là để cho tâm yên định, dừng ở 
một chỗ. Tâm định chỉ ư nhứt xứ, khác với 
“quán” là xác nghiệm bằng chứng cứ. Chỉ là 
dẹp bổ các vọng niệm, còn quán dùng để 
chứng nghiệm chân lý. 
2) Sànti (p & skt): Tịch tính (sự trầm lặng và 
tỉnh giác của tâm thức)—Calmness. 
3) Prasrabhdi (skÐ): Serenity—Khinh an. 
** See Eight savours (pleasures) of the Buddha”s 
nIrvana. 
Trangquility of body and mỉnd: Ease of body 
and mind— Thanh tịnh thân tâm—See Seven 
Bodhyangas. 
Tranqullity of consciousness: Citapassadhi 
(p Tâm Vắng Lặng—See Fifty-two menfal 
staf©s. 
Trangquility and Happiness: An bình và hạnh 
phúc —According to the Buddha”s doctrine of self- 
reliance In our own cultivation, we oupht to see 
our minds as a kind of private test tube. We can 
all see for ourselves that when greed and anger 
are present In our minds, they lead to disquIet, 
suffering and affliction. By the same token, we 
can all see for ourselves that when greed and 
anger are absent from our minds, it surely results 
in tranquility and happiness—Theo học thuyết tự 
lực của giáo lý nhà Phật trong việc tu tập của 
chính chúng ta, chúng ta phải xử dụng tâm chúng 
ta như một ống thử nghiệm riêng. Tự chúng ta có 
thể thấy khi tham và sân hiện hữu trong tâm 
chúng dẫn đến bất an và khổ đau phiển não. Khi 
chúng ta thấy tham và sân vắng bóng trong tâm 
thì chắc chắn kết quả là an bình và hạnh phúc. 
Tranquility of mental body: Kayapassadhi 
(p)—Tâm Sở Vắng Lặng—See Fifty-two mental 
sfaftes. 
Trangquility of mỉnd: Ekagrata (skt). 


l) Peace of mind: To have an unfroubled 
mind—To regain calmness of mind—Sự nh 
lặng nơi tâm. 

2) Serenity: Tĩnh tâm. 

Trangqullity of thoughfs: Ceto-samatha (p & 

skt)—Tâm chỉ—Niệm yên lặng hay tâm yên 

lặng—Mental quiescence. 

Tran Quoc Temple: Chùa Trấn Quốc—Name 

of the most anclent temples in Vietnam, located 

¡in Hanoi City, North Vietnam. Trấn Quốc ¡is one 

of the oldest temples in Vietnam. It was said that 

the temple was built during the period of Emperor 

Lý Nam Đế from 544 to 548, and previously 

called Khai Quốc Tự. During the period of 

Emperor Lê Thái Tông (1440-1442), it was named 

An Quốc Temple. During the period of Emperor 

Lê Kính Tông (1600-1618), because the dam of 

the Red River was broken in the North closing to 

the pagoda, 1t was moved to Cá Vàng ¡slet (the 

Gold Fish Islet) in the middle of Tây Lake (West 

Lake), Its present place 1s located in Yen Phu 

village, Ba Dinh district, Hanoi city. During the 

period of Emperor Lê Hy Tông (1680-1705), it 
was renamed again as Trấn Quốc Tự. This name 
has ¡ingrained ¡ín people*s subconsciousness. 

Therefore, even though during the reign of Thieu 

Tri (1847), the king visited the temple and 

renamed 1t as Tran Bac Temple, the people have 

stll been calling it Tran Quoc. The temple 1s 
desipned uniquely. Iís three parts the 
vestibule, the Iincense burnt house, and the upper 
temple. There are two corridors surrounding the 
vestibule and the upper temple. Behind the upper 
temple 1s the belfry. The house of patriarchal 
altars and the house of steles are crected 
symmetrically to corridor through the belfry. The 
temple has still conserved fourteen steles of 
which are Expert Nguyễn Xuân Chính 's stele 
built in 1639, and Doctor Phạm Quý Thích in 

1815. There are also some precious statues such 

as the set of the Three Honours (Amitabha 

Buddha, Bodhisattva, 

Mahasthamaprapta Bodhisattva), especlally a 

wooden statue of Sakyamuni Buddha`s Pari- 

nirvana with red lacquer trimmed with gold, and 
more than I6 other statues of Buddhas of all 
sizes—Tên của ngôi chùa cổ nhất Việt Nam, 
chùa tọa lạc trong thành phố Hà Nội, Bắc Việt 


are 


Avalokitesvara and 


5051 


Nam. Tương truyền chùa được xây từ thời vua Lý 
Nam Đế (544-548), lúc ấy chùa có tên là Khai 
Quốc Tự. Đến đời vua Lê Thái Tông (1440-1442), 
chùa được đổi là chùa An Quốc. Đến đời vua Lê 
Kính Tông (1600-1618), vì đê phía Bắc sông 
Hồng Hà bị lở gần chùa nên chùa được dời vào 
hòn đảo Cá Vàng ở giữa Hồ Tây, tức địa điểm 
hiện nay trong làng Yên Phụ, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội. Đời vua Lê Hy Tông (1680- 
1705), chùa được đổi tên là chùa Trấn Quốc. Tên 
Trấn Quốc đã ¡in sâu vào tiểm thức của dân 
chúng. Vì thế mà đến triều Thiệu Tri (1847), khi 
nhà vua đã đến thăm chùa đã đổi tên là Trấn 
Bắc, người dân vẫn gọi là chùa Trấn Quốc. Chùa 
được xây dựng theo lối kiến trúc độc đáo. Ba dãy 
chính gồm tiền đường, nhà hương và thượng điện. 
Hai dãy hành lang bao quanh tiền đường và 
thượng điện. Phía sau thượng điện là gác chuông. 
Nhà thờ tổ và nhà bia được xây đối xứng với hành 
lang qua gác chuông. Chùa hiện còn giữ được I4 
tấm bia, đáng kể là hai tấm bia, một của Trạng 
Nguyên Nguyễn Xuân Chính dựng năm 1639, và 
một của Tiến Sĩ Phạm Quý Thích dựng năm 1815. 
Trong chùa có nhiều pho tượng đẹp như bộ Tam 
Thế (Phật A Di Đà, Bồ Tát Quán Âm, Bồ Tát Đại 
Thế Chí), đặc biệt là tượng Phật Thích Ca nhập 
Niết Bàn bằng gỗ thếp vàng, bộ tượng Tam Thế, 
và hơn 16 tượng Phật đủ cở khác. 
Transcend (v): Excel —Outshine—Trascend— 
Siêu bạt (siêu việt)—Vượt trội hơn (thăng hoa). 
Transcend the afflictive acfivifies of all 
demons: Bodhisattvas attain the powers of the 
enlightened because they transcend the afflictive 
activiies of all demons—Siêu quá tất cả những 
ma phiển não nghiệp nên thành Như Lai lực—See 
Ten kinds of atfanment of powers of the 
enlightened of enliphtening beings. 
Transcend the triple world: Bodhisattvas 
transcend the triple world, yet they always appear 
in all worlds—Siêu quá tam giới, mà thường ở tại 
tất cả thế giới —See Ten Paths Of Emancipation 
Of Great Enlightening Beings. 
Transcendenee (n): Siêu việt. 
l1) See Transcendency. 
2) Siêu việt (One of the eight flavors of 
Nirvana—Một trong tám vị của Niết Bàn— 


See Eight savours (pleasures) of the Buddha”s 


nirvana. 
3) Tu các môn Ba La Mật: Cultivate the ways of 
transcendence, one of the ten kinds of 


cultivaton of Great Enlightening Beings— 

See Ten kinds of culuivaton of Great 

Enliphtening Beings. 
Transcendency (n): Tính siêu việt. 
Transcendent (a): Visesa (p & skt)—Thù thắng. 
Transcendent understanding: Bodhi (skU— 
Budh (skt)—Perfect knowledge——Perfect 
wisdom——llluminated mind—Enlightened mind— 
Bồ đề. 
Transcendent ways: Ba La Mật —They take the 
transcendent ways as a reliance, fully practicing 
them. This 1s one of the ten kinds of reliance of 
Great Enlightening Beings. According to The 
Flower Adornment Sutra, chapter 38 (Detachment 
from the World), the Great Enlightening Being 
Universally Good told Unversal Wisdom that 
Offsprings of Buddha, Great Enlightening Beings 
have ten kinds of reliance which help them be 
able to obtain abodes of the unexcelled great 
knowledge of Buddhas—Chư Bồ Tát dùng Ba-La- 
Mật làm y-chỉ, vì nhờ đó mà tu hành được đầy đủ. 
Đây là một trong mười y chỉ của chư Đại Bồ Tát. 
Theo Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Ly Thế Gian, Bồ 
Tát Phổ Hiền bảo Phổ Huệ rằng chư Bổ Tát có 
mười chỗ y-chỉ giúp chư Bồ Tát đạt được chỗ sở-y 
đại trí vô thượng của Như Lai—See Ten kinds of 
reliance of Great Enlightening Beings. 
Transcendenftal (a & n): Lokotara (p & skt)— 
Siêu nghiệm— Siêu việ—Ưu việt—Khái niệm 
siêu việ—Supermundane. 
Transcendental Buddhism: Phật giáo siêu 
VIỆt. 
Transcendental discipline: Giới Ba La Mật— 
Transcendental discipline means keeping the 
precepts of. Buddhas pure—Gi1ới Ba La Mật có 
nghĩa là giữ giới vì thanh tịnh Phật giớ—See Ten 
kinds of definiive mark of Great Enlightening 
Beings (10). 
Transcendental ego: Chân Ngã ——The real or 
nirvana ego, the transcendental ego, as confrasted 
with the I1llusory or temporal ego. The ego as 
considered real by non-Buddhists—Chân ngã hay 
Niết Bàn ngã của chư Phật, tức là cái ngã siêu 


5052 


việt, đối lại với vọng ngã của phàm phu. Cái ngã 
mà ngoại đạo cho là thực, Phật giáo thì cho là giả 
ngã. 

Transcendental giving: Thí Ba La Mật— 
Transcendental gIving means relinguishing all we 
have—Thí Ba La Mật có nghĩa là xả bỏ tất cả sở 
hữu—See Ten kinds of definiive mark of Great 
Enlightening Beings (10). 

Transcendental knowledge: Trí Ba La Mật— 
Transcendental knowledge means entering Into 
the powers of Buddhas— Trí Ba La Mật có nghĩa 
là nhập Phật lực—See Ten kinds of definitive 
mark of Great Enlightening Beings (10). 
Transcendental meditation: Thiền Ba La 
Mật —Transcendental meditation means focusing 
our minds on one poin—Thiển Ba La Mật có 
nghĩa là chỉ tập trung vào một cảnh—See Ten 
kinds of definiive mark of Great Enlightening 
Beings (10). 

Transcendental perfection: Paramita (skÙ— 
Ba la mật hay Đáo bỉ ngạn (ở bên kia bến bờ của 
thế giới nhị nguyên hay thế giới của phân biệt 
chấp trước)—See Transcendent ways. 
Transcendental rupa: Tánh sắc hay chân sắc— 
Transcendent form within or of the Tathagata- 
garbha—Diệu sắc trong Như Lai Tạng (Thiên 
Thai tông gọi là sắc của tánh Cụ). 
Transcendental spiritual powers: Thần thông 
Ba La Mật—Transcendental spiritual powers 
mean demonstratng all autonomous actlons— 
Thần thông Ba La Mật có nghĩa là thị hiện tất cả 
công dụng tự tạ —See Ten kinds of definitive 
mark of Great Enlightening Beings (10). 
Transcendental teaching: Pháp Ba La Mật— 
Transcendental teaching means penetrating all 
Buddhas' teachings—Pháp Ba La Mật nghĩa là 
vào khắp tất cả Phật pháp —See Ten kinds of 
definitive mark of Great Enlightening Beings (10). 
Transcendental tolerance: Nhẫn nhục Ba La 
Mật —Transcendental tolerance means abiding in 
the tolerance and forbearance characteristic of the 
enlightened—Nhẫn nhục Ba La Mật có nghĩa là 
luôn trụ trong tánh nhẫn nhục của bậc giác ngộ— 
See Ten kinds of definitive mark of Great 
Enlightening Beings (10). 

Transcendental vigor: Tinh tấn Ba La Mật— 
Transcendental  vigor Tegressing 





means not 


whatever we do—Tinh tấn Ba La Mật có nghĩa là 
tất cả chỗ làm chẳng thối chuyển—See Ten kinds 
of definiive mark of Great Enlightening Beings 
(10). 

Transcendental vowing: Nguyện Ba La Mật— 
Transcendental vowing means fulfilling the great 
vows of Universal Good—Nguyện Ba La Mật là 
làm đây đủ Phổ Hiền Hạnh nguyện—See Ten 
kinds of definiive mark of Great Enlightening 
Beings (10). 

Transcendent ways as the sphere of acfion: 
Bodhisattvas fulfill omnisclence—Dùng Ba La 
Mật làm chỗ sở hành, vì đầy đủ nhứt thiết chủng 
trí —See Ten kinds of sphere of action of Great 
Enliphtening Beings. 

Transcendental wisdom: Bát Nhã Ba La 
Mật— Trí huệ thù thắng——Transcendental wisdom 
means observing all things as they truly are—Bát 
Nhã Ba La Mật có nghĩa là quán sát tất cả chư 
pháp như thật—See Ten kinds of definiive mark 
of Great Enlightening Beings (10). 
'Transcendentalism (n): Siêu việt luận. 
Transcendenftalist (n): Người theo siêu nghiệm 
luận. 

Transcendenftality (n): Tính siêu nghiệm. 
Transfer (n&v): Parinamana (skt)—Dedicate— 
Chuyển đưa—Chuyển hoán—Hồi Hướng —See 
Transfer of merit. 

Transfer of knowledge from one øgeneration 
to another: Kỹ năng truyền lại cho đời sau (nói 
về y bát chân truyền)—The turnover of a Monk”s 
robe and bowl to his disciple. 

Transfer of merit: Dedicaton—Dedication of 
merit—Demitting the good to all others—To turn 
towards—Hồi Hướng—Hồi hướng công đức—To 
transfer of merit means turn something from one 
person or thing to another so that the person may 
benefit The goal or direction of 
bodhisattva or Buddha which devotes all merifs to 


from It. 


the salvation of others. This Is one of the most 
outstanding ideas of Mahayana Buddhism—Hôồi 
hướng công đức có nghĩa là hồi hướng việc thiện 
lành của một người hay một vật, đến cho một 
người hay một vật khác để người ấy cũng được lợi 
lạc. Hồi hướng công đức là mục tiêu hay hướng đi 
mà Bồ Tát và Phật đã tận tụy tu hành cứu độ 


5053 


chúng sanh. Đây là một trong những ý niệm đặc 
biệt nhất trong Phật Giáo Đại Thừa. 

Transfer the meri( t0: 
Transferring merit—Hồi hướng công đức. 
Transfer meri(s and virtues universally: Phổ 
giai hồi hướng—See Five stages in a penitential 
service (II) (5), and Ten vows of respect of 
Samantabhadra Bodhisattva. 

Transference apart from appearances: Cứu 
hộ nhất thiết chúng sanh, ly chúng sanh hồi 
hướng—See Ten kinds of dedication. 
Transference of the appearance of True 
Suchness: Chân như tướng hồi hướng—See Ten 
kinds of dedication. 

Transference of confemplating all living 
beinøs equally: Tùy thuận đẳng quán nhất thiết 
chúng hướng—See Ten kinds of 
dedication. 

Transference of øood deeds: Thiện căn hồi 
hướng —See Ten charateristics of the Diamond 
Heart as developed by a Bodhisattva. 
Transference of the identity of all good 
roofs: Tùy thuận bình đẳng thiện căn hồi 
hướng—See Ten kinds of dedication. 
Transference of indestructibility: Bất hoại 
hồi hướng—See Ten kinds of dedication. 
Transference of liberation: Vô phược giải 
thoát hồi hướng—See Ten kinds of dedication. 
Transference of limiflessness of the Dhama 
Realm: Pháp giới vô lượng hổi hướng—See Ten 
kinds of dedication. 

Transference of merifs: Patidana (p)—Hồi 
hướng phước báu —Transference of merit means 
meriforlous gIfts, the Iidea of transferring one”s 
own merit to others for their atfainment of 
Buddhahood. For Instance, by reading and reciting 
the sutra the Buddha”s teachings become deeply 
rooted in one”s mind, which In this way 1s purified. 
From this standpoint, sutra reciting 1s orIginally a 
relipIOus pracflce for one”s own attainment of 
Buddhahood. When we recite the sutras in a 
memorial service for the spIrIfs OŸ our ancesfors, 
we transfer the merits that we should receive to 
that they may 
enlightenment ¡in the spiritual world. For this 
reason, sutra recifting In the memorlal service for 


Patdana (skt— 


sanh hồi 


OUr  anC€SfOrS SO attain 


the spris of the dead 1s called “merit 
transference.” However, merit transference 1s not 
to be performed only for the sake of the dead. In 
accordance with i(s oripinal meaning, 1t should be 
applicable to living people, as well. In fact, such 
transference ¡1s mụch more meaningful for the 
living than for the dead. If we recIte the sutras 
while thinking of the happiness of the whole of 
mankind, we transfer the merits that we should 
receive to the whole of mankind. Once the whole 
of mankind has peace and happiness, we also 
enjoy such peace and happiness. So the merit that 
results from the service returns to the performer 
Of the service because the more often we think 
about the peace and happiness of the whole 
mankind, the more our mind ¡is nurtured with 
peace and happiness. Thus, merit transference 1s 
the donation of merit of the Law, which one 
should regard as one”s most Imporfant treasure, to 
others. This is much more self-sacrificing and 
sacred deed than to give monastery or other 
material offerings to others. Merit transference 1s 
the supreme act of donation—Hồi hướng nghĩa là 
chuyển công đức của chính mình cho người khác 
để họ đạt đến Phật quả. Chẳng hạn, nhờ đọc tụng 
kinh nên giáo lý của Đức Phật bắt rễ thâm sâu 
trong ta, do vậy mà tâm ta được thanh tịnh. Từ 
quan điểm này, việc tụng kinh là việc tu tập để 
chính mình đạt được Phật quả. Khi tụng kinh 
chúng ta tưởng nghĩ đến ông bà tổ tiên, chúng ta 
muốn chuyển công đức mà chúng ta sẽ nhận được 
cho ông bà tổ tiên khiến họ cũng có thể đạt ngộ 
trong tâm thức. Vì vậy việc tụng kinh tưởng niệm 
người quá cố được gọi là “hồi hướng.” Tuy nhiên, 
việc hồi hướng không phải chỉ được thực hiện cho 
riêng người chết. Theo nguyên nghĩa của nó, hồi 
hướng cần được áp dụng cho cả người sống nữa. 
Thật vậy, hồi hướng như thế có ý nghĩa với người 
sống hơn là người chết rất nhiều. Nếu chúng ta 
tụng kinh trong khi chúng ta tưởng nghĩ đến hạnh 
phúc của toàn thể nhân loại, như vậy là chúng ta 
đang hổi hướng công đức mà chúng ta sẽ nhận 
được cho toàn thể nhân loại rồi đó. Một khi toàn 
thể nhân loại được an lạc hạnh phúc, thì chính 
mình cũng là người được thừa hưởng cái an lạc 
hạnh phúc đó nữa, vì càng tưởng nghĩ nhiều đến 
sự an lạc và hạnh phúc của toàn thể nhân loại, 
tâm chúng ta càng được nuôi dưỡng với sự an lạc 


5054 


và hạnh phúc. Như vậy hồi hướng công đức là bố 
thí cho người khác những pháp quan trọng cho đời 
người. Đây là hành động tự hy sinh và thiêng 
liêng hơn nhiễu so với việc cho họ tiền bạc hay 
vật chất. Hồi hướng công đức là hành động bố thí 
tối thượng—See Parinamana, and Ten meritorious 
deeds (HI). 

Transference (n) 0Ÿ merits to the Pure Land: 

Hồi Hướng Tịnh Độ—Transference of merifs to 

the Pure Land—After recitation with an utterly 

sincere mind, practictioner should transfer the 
meris by promising to develop the Bodhicitta 

(Bodhi mind) and earnestly taking refuge ¡in 

Amitabha Buddha and seeking rebirth In the Pure 

Land, then making the I8” vow of Amitabha 

Buddha as follows: Sau khi niệm Phật, hành giả 

phải dùng tâm chí thành hồi hướng. Hành giả có 

thể nguyện phát tâm Bồ đề, một lòng quy mạng 

Đức A Di Đà, và sanh về cõi Tây phương Tịnh 

Độ. Sau đó hành giả dùng tâm chí thành lập lại 

lời nguyện thứ I8 trong Tứ Thập Bát nguyện của 

Đức A Di Đà như sau: 

1) “lfany sentient beings wishing to be reborn in 
my land, recfe my name with utmost 
Sincerity up to ten times, yet doesn”t achieve 
rebirth, I will not become a Buddha.”: “Nếu 
chúng sanh nào muốn về nước ta, hết lòng 
xưng danh cho đến mười lần, như không được 
sanh về, ta thể không thành Phật.” 

2) After repeating the 18” vow of Amitabha, 
practictioner should make a self-vow as 
follow: “I vow to seek the assistance of the 
Buddha's Compassionate pOW€F tO 
transgression and all other obstructions, at the 
same time to develop merifs and virtues. Ï 
will have the ability to know In advance the 
day and time of my passing away, I will then 
be welcome and escored by Amitabha 
Buddha and all saints, to swiftly awaken the 
Buddhahood and rescue all other sentient 
beings.”: Sau khi lập lại lời nguyện của Phật 
xong, hành giả tự phát nguyện: “Con nguyện 
nương nhờ Phật lực, dứt trừ chướng ngại, tội 
diệt phước sanh, lúc lâm chung biết trước 
ngày giờ, cũng như được Phật và Thánh 
chúng tiếp dẫn vãng sanh, thượng phẩm 
thượng sanh, chóng ngộ Phật thừa cứu độ 
chúng sanh muôn loài.” 


Transference of mỉnd: Chuyển di tâm thức. 
Transference of reaching all places: Trí nhất 
thiết xứ hồi hướng—See Ten kinds of dedication. 
Transference of sameness with all Buddhas: 
Đẳng nhất thiết Phật hồi hướng—See Ten kinds 
of dedication. 

Transference of the treasury of 
inexhausfible merit and virtue: Vô tận công 
đức tạng hồi hướng—See Ten kinds of dedication. 
Transferring merit: Patidana (skt)—Transfer 
the merit to—Hôồi hướng công đức. 
Transfiguration (n): Cải biến hình mạo. 
Transfigure (v): Biến hình (để cứu độ chúng 
sanh —Tlo transform, to metamorphose, tO 
transfigure, to change Into, to become, especIally 
the mutatons of Buddhas and Bodhisattvas— 
Bỗng chốc thay hình đổi dạng, đặc biệt là chư 
Phật và chư Bồ Tát. 

Transform (v): Biến hóa. 

1) Nairmanika (skt—Biến đổi, giáo hóa, hướng 


dẫn vào đạo PhậtTo transform— 
Metamorphose—Conversion by Instruction 
1nfo Buddhism—Magic DOWeT of 


transformation. 

2) Nưrmana (skÐ—Tlo become—To change 
Into—To translate—To transmute—To turn 
ino—Chuyển—Biến đổ Thay hình đổi 
dạng—Practice Dharma 1s to transform our 
negative thoughfs Into positive or beneficial 
ones—Tu là chuyển tư tưởng xấu thành tốt— 
Practice Dharma 1s to transform bad karma 
into good karma——Tu là chuyển nghiệp. 

Transform (v) all beingøs: Thành Tựu Chúng 

Sanh—To transform all beings by developing 

therr Buddha-nature and causing them to obtain 

enliehtenment—Chuyển hóa chúng sanh bằng 
cách phát triển Phật tánh nơi họ và khiến họ đạt 
được giác ngộ. 

Transform others: Đạo hóa—Transform others 

through the truth of Buddhism—Chuyển hóa 

người khác bằng chân lý của Đạo Phật. 

Transform (v) other beings: To save—To 

rescue—To convert and transport—To transform 

other beings—Hóa Độ ——Giáo hóa và cứu độ. 

Transform (v) the character by instruction: 

To teach—Khai hóa. 


5055 


Transform from delusion to deliyerancc: 
Convert from evil to good—Hóa chuyển. 
Transform from a female into a male: 
Chuyển nữ thành nam. 

Transform the ïllusion and to enter into 
enlightenment: Chuyển mê khai ngộ. 
Transform by ïnsfrucftion: Teach and 
convert—GIáo hóa—To transform by 
1nstruction—To teach and to convert—To cause 
another to give alms and to observe preceptSs— 
Giáo hóa bằng cách chỉ dạy người bố thí trì giới. 
Transform and liberate all beings according 
to theïr desires: Hóa độ tất cả chúng sanh tùy 
theo sở thích ý muốn của họ—See Ten kinds of 
Buddha-work in all worlds in all times of the 
Buddhas (B) (10). 

Transform others through the truth of 
Buddhism: Use the Truth to convert others— 
Đạo hóa. 

Transform suddenly: Đột Biến. 
Transformable body: Spirtual body—Biến 
dịch thân—See Transformaton body, and Two 
forms of body (B). 

Transformatfion (n): Biến tướng —Sự chuyển 
đổi—Sự thay hình đổi dạng. 

Transformation at the base: Paravrtti (skt)— 
Revolution at substratum——Chuyển y. 
Transformation body: Nrmanakaya (skÙ— 
Hóa Thân—Apparitional body——Buddha 
Nữmanakaya which may take any form at wIll 
To embody——lIncarnaton-body—Hóa Thân (tùy 
thời hiện thân)—See Nirmanakaya, and Ten 
bodies of a Buddha. 

l) The thưd Body is Nưmanakaya, usually 
“Hua-Shên,” 
of Transformation,” or 





translated  as which means 
“Body simply 
“Assumed Body.” The Dharmakaya 1s too 
exalted a body for ordinary mortals to come 
fo any conscIous confact with. As If transcends 
all forms of limitation, It cannot become an 
object of sense or Intellect. We ordinary 
mortals can perceive and have communion 
with this body only through 1ts transformed 
forms. And we perceive them only according 
fo our capacifies, moral and spiritual. They do 
not appear fo us in the same form. We thus 


2) 


read in the Saddharma-Pundarika Sutra that 
the Bodhisatva Avalokitesvara transforms 
so many different 
according to the kind of beings 
salvation he has In view at the moment. The 
Kshiigarbha Sutra that 
Kshitigarbha Bodhisattva takes upon himself 
a Variety of forms In order to respond to the 
requiremenfs of different sentient beings: Cái 
thân thứ ba là Hóa Thân, nghĩa là “thân biến 
” hay đơn giản là cái thân được mang lấy. 
Trong khi Pháp Thân là cái thân quá cao vời 
đối với những chúng sanh bình thường, khiến 
những chúng sanh nầy khó có thể tiếp xúc 
tâm linh được với nó, vì nó vượt khỏi mọi 
hình thức giới hạn nên nó không thể trở thành 
một đối tượng của giác quan. Những phàm 
nhân phải chịu sinh tử như chúng ta đây chỉ 
có thể nhận thức và thông hội với cái thân 
tuyệt đối này nhờ vào những hình tướng biến 
hóa của nó mà thôi. Và chúng ta nhận thức 
những hình tướng nây theo khả năng của 
chúng ta về tâm linh, trí tuệ. Những hình 
tướng nầy xuất hiện với chúng ta không theo 
cùng một hình thức như nhau. Do đó mà 
chúng ta thấy trong Kinh Pháp Hoa rằng Bồ 
Tát Quán Thế Âm hóa hiện thành rất nhiễu 
hình tướng khác nhau tùy theo loại chúng 
sanh mà Ngài thấy cần cứu độ. Kinh Địa 
Tạng cũng ghi rằng Bồ Tát Địa Tạng mang 
nhiều hình tướng khác nhau để đáp ứng 
những nhu cầu của chúng sanh. 

The concepton of the Nirmanakaya 1s 
sipnificant, seeing that this world of relatIvity 
stands contrasted with the absolute value of 
Suchness which can be reached only by 
means of the knowledge of Suchness or 
Tathatajnana. The essence of Buddhahood 1s 
the Dharmakaya, but as long as the Buddha 
remains such, there Is no hope for the 
salvation of a world of particulars. Thus the 
Buddha has to abandon his original abode, 
and must take upon himself such forms as are 
conceivable and acceptable to the Inhabitants 
of this world: Quan niệm về Hóa Thân là 
quan trọng, vì cái thế giới tương đối nầy đối 
lập với giá trị tuyệt đối của Như Như là giá 
trị vốn chỉ đạt được tới bằng cái trí như như. 


himself Into forms 


whose 


also mentions 


hóa 


5056 


Bản thể của Phật tính là Pháp Thân, nhưng 
hễ chừng nào Đức Phật vẫn ở trong bản thể 
của Ngài thì cái thế giới của những đặc thù 
vẫn không có hy vọng được cứu độ. Vì thế 
Đức Phật phải từ bỏ trú xứ nguyên bổn của 
Ngài và mang lấy hình tướng mà các cư dân 
của trái đất nầy có thể nhận thức và chấp 
nhận được. 
Transformation body and manifested body: 
Hóa Ứng Thân—See Transformation body. 
Transformation body of — Tỉ-Isang 
Bodhisatfva who deals with rebirth in the 
realm of animals: Bảo Ấn Địa Tạng hay vị hóa 
thân của Bồ tát Địa tạng trong cõi súc sanh, duỗi 
tay kết bảo ấn Như Ý—See Six Ti-Tsangs. 
Transformation body of — Tỉ-Isang 
Bodhisatfva who deals with rebirth in the 
realm of Asuras: Trì Địa Tạng hay vị hóa thân 
của Bồ tát Địa Tạng trong cõi A Tu La, hai tay 
thường nâng quả đất (biểu tượng của sự nâng 
đỡ)—See SIx TI-Tsangs. 
Transformation body of — Tỉ-Isang 
Bodhisattva who deals with the realm of 
devas: Nhật Quang Địa Tạng hay vị hóa thân của 
Bồ Tát Địa Tạng trong cõi trời, dùng ánh sáng soi 
rọi khiến cõi nhân thiên trừ được phiền não—See 
SIx TI-Tsangs. 
Transformation body of  Tỉ-Isang 
Bodhisattva who deals with rebirth in the 
realm of human beingøs: Trừ Cái Chướng Địa 
Tạng hay vị hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng trong 
cõi người, trừ tám món khổ che lấp nhân loại— 
See Six Ti-Tsangs. 
Tranformation body ïn Triratna forms: Hóa 
Tướng Tam Bảo—Nirmanakaya Buddha ¡in the 
Triratna forms. In Hinayana, these are the human 
16-foot Buddha, his dharma as revealed in the 
four axioms and twelve nidanas, and his sanpha, 
or disciples, such as arhats and pratyeka- 
buddhas—Hóa tướng Tam Bảo theo Tiểu Thừa là 
thân Phật I6 bộ, pháp Phật, thập nhị nhân duyên, 
Tăng già, và các đệ tử của Ngài như A La Hán và 
Duyên Giác. 
Transformation 
Anpapaduka. 


bormn: Hóa sanh—See 


Transformatfion-born asuras: Hóa Sanh A Tu 
La—One of the four kinds of Asura. The others 
are womb-born, egg-born, and water-born asuras. 
There are Asura kings who uphold the world with 
a penetrating power and fearlessness. They fight 
for positlon with the Brahma Lord, the god Sakra, 
and the four heavenly kings. These Asuras come 
into being by transformation and belong to the 
destiny of gods—Một trong bốn loại A Tu La. 
Những loại A Tu La khác là thai sanh, noản sanh 
và thủy sanh. Hóa sanh A Tu La là thứ A Tu La 
vương gìn giữ thế giới, sức mạnh không kinh sợ, 
hay tranh quyền với Phạm Vương, Trời Đế Thích 
và Tứ Thiên Vương. A Tu La đó do biến hóa sinh 
ra, thuộc về cõi Trời —See Asura and Four kinds 
Of Asura. 
Transformation-buddha: Nirmanabuddha 
(sk)—Hóa Phật—Đức Phật biến hóa. 
Transformafon of a Buddha or 
Bodhisattva: Phật Bồ Tát Hóa Sanh—The 
transformation of a Buddha or Bodhisattva, In any 
form at will, without gesfation, or intermediary 
conditions—Phật và Bồ tát có thể hóa sanh tùy ý, 
không ngăn ngại, không điều kiện. 
Transformafion by Buddha-truth: Pháp 
hóa—Transformed by Buddhist education 
(teaching ¡in or by it—Chuyển hóa bằng Phật 
pháp (sự giáo hóa của chánh pháp). 
Transformation form: Hóa Tướng—The 
transformation body 1n which the Buddha or 
Bodhisattva converts the livine—Tướng hóa hiện 
của Phật và Bổ Tát được các Ngài dùng để hóa 
độ chúng sanh. 
Transformafion  into: (skÙ——To 
change——To transform—To alter—To be changed 
or transformed into—Sự biến đổi— Thay đổi— 
Chuyển hóa. 
Transformafion-land: Hóa Thổ— The realm 
where the Buddha save sentient beings—Cõi 
nước nơi Phật hóa độ chúng sanh. 
1) The Pure Land of Amitabha Buddha: Cõi Cực 
Lạc của Phật A Di Đà. 
2) The Saha World of Sakyamum Buddha: Cõi 
Ta Bà của Phật Thích Ca. 
Transformafion of potenfial enlightenment: 
Chuyển hóa tiểm năng giác ngộ. 


Parinam 


5057 


Transformafion and practice: Two lines of 

teaching—Hóa hành. 

Transformation realm: Hóa độ. 

1) One ofthe three kinds of lands or realms; ït 1S 
any land or realm whose Inhabitants are 
subJect to reincarnation: Một trong ba loại 
quốc độ; đây là cõi nước của những người 
còn phải luân chuyển trong luân hồi sanh tử. 

2) Any land which a Buddha is converting, or 
one In which the transformed body of a 
Buddha. These lands are of two kinds: Cõi 
nước an trụ của biến hóa thân Phật, gồm hai 
loại. 

a) Pure like Tusita heaven: Thanh tịnh như cõi 
trời Đâu Suất. 

b)  Vile or unclean like this world: Ô trược như 
cối Sa Bà. 

3) Tien-T”?ai defines the transformation realm 
of Amitabha as the Pure Land of the West: 
Tông Thiên Thai thì cho rằng đó là cõi Tây 
Phương Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà. 

4) Other schools speak of the transformation 
realm as the realm on which depends the 
nirmanakaya: Các tông phái khác thì cho 
rằng đó vừa là hóa độ mà cũng là báo độ. 

Transformafion ïn the shape of a branch: 

Mạt Hóa. 

1) Buddha transformed Into (palm) branches or 
leaves: Phật hóa thân làm nhành hay lá kè: 
Phật hóa thân làm nhành hay lá kè. 

2) The transformation of the Buddha ¡ín the 
shape of the sutra: Sự hóa thân của Phật trong 
hình thái kinh điển. 

Transformatftion of the world is free: Sự 

chuyển hóa thế giới là tự tại —See Ten theories 

that independently cause the manifestation of the 

1deal world (B). 

Transformational bỉrth: Aupapadaka or 

Aupapaduka (skÙ—Hóa sinh—Birth from (by) 

transformation—Direct metamorphosis—FEthereal 

birth—-One of the four forms of bírth. Direct 
metamorphosIs or birth by transformation, without 
parenfage. Any form of existence by which 
required form 1s attained in an instant ¡in full 
maturity. By this birth bodhisattvas residing in 

Tusita can appear on earth any time at will to save 

beinsgs (the dhyani-buddhas and bodhisattvas are 


also of such miraculous oripin) Form of 
metamorphic birth, as with moths, asuras, hungry 
ghosts, and inhabiftants of hells, and the Pure 
Lands, or first newly evolved world. One of the 
four forms of bĩrth, which is by transforming, 
without parenfage, atfained 1n an instant ¡n full 
maturity—Một trong bốn hình thức sanh. Hóa sinh 
trực tiếp hay không dựa vào đâu bỗng nhiên mà 
sinh ra, không có cha mẹ. Bằng cách hóa sanh 
nầy, chư Bồ Tát từ cung trời Đâu Suất có thể xuất 
hiện trên trần thế bất cứ lúc nào tùy ý để cứu độ 
chúng sanh (chư Phật và chư Bồ Tát đều bắt 
nguồn từ sự hóa sanh kỳ diệu như vậy). Những 
hình thức hóa sanh như mối, A Tu La, Ngạ quỷ, 
chúng sanh địa ngục, cả chúng sanh trên Tịnh Độ, 
hay là thế giới mới khởi đầu (con người kiếp sơ). 
Đây là một trong bốn hình thức sanh sản của 
chúng sanh, không có cha mẹ, mà lớn lên tức thì. 
Transformed: Được chuyển biến. 
Transformed bodies: Biến Dịch Thân—Bodies 
that are transformed in a Pure Land—Thân biến 
dịch sinh tử là chánh báo của bậc Thánh nhân 
Tam Thừa, được hưởng thụ nơi cõi Tịnh Độ. 
Transformed from a female into a male: 
Được chuyển từ nữ sang nam. 

Transformed into human shape: Hóa Nhân— 
Chư Thiên hay Phật hiện thành hình ngườ—A 
deva or Buddha transformed into human shape. 
Transforming: Parinamin (skt)—Đang chuyển 
hóa—Changing—Altering. 

Transforming being: Chúng sanh sanh bằng 
cách hóa sanh. 

Transforming character of meditaftion: 
Thiên Hóa (tánh chất chuyển hóa của Thiền). 
Transforming the Food True Words: Biến 
Thực Chân Ngôn (chú Biến Thực). 
Transforming the mỉnd: Chuyển hóa tâm—In 
Buddhism, cultivating 1s simply transforming the 
mind, If 1s to say that we use some kind of Inner 
discipline to transform the heart. In our dally life, 
we usually experlence two contrary states of mind 
(that have direct bearing on human mind): 
happIness and suffering. Even though we don”t 
want to further discuss about the consciousness In 
this subtile, we all recognize that besides our 
concrete body we still have another part that 
domimates the body. We all agree that the 


5058 


experiences of suffering and happiness do not 
Originate or s(em from the body Itself, they 
originate from an ¡inner abstract place which 
Buddhism calls “mind”. According to Buddhism, 
powerful menftal experlences under the forms of 
thoughts and emotions are so strong that they have 
the capability to dominate all physical levels of 
experience. This 1s the key point in Buddhism, for 
from this point of view, we recognize that 
cultivatng 1s transforming the mind, and 
transforming the mind means cultivating. And 
from this very viewpoint, we agree that our sfate 
of mind, ¡ncluding our atfifudes, thoughts and 
emotions, plays a crucial role in our eXperlences 
of happiness and suffering. In transforming the 
mind, Buddhists should remember that there”s no 
discipline can be used to force our mind. It must 
be done on the basis of volunfary acceptance. 
However, this voluntary acceptance or voluntary 
follow a sptritual discipline happens only after we 
ourselves have recognized that certain attitudes, 
thoughts, emotions and ways of life are beneficial 
fo us and to others. And the spiritual path 1s the 
only way that will help us transform our minds. 
However, to be able to transform our minds we 
must understand the way our attitudes, thoughts 
and emotlon work. We must understand the 
differences between “wholesome” and 
“unwholesome”. In Buddhism, speaking 1s in no 
way cultivating, cultivating means practicing with 
our own energy and sincerity. If we say In order to 
reduce greed, hatred, Ignorance, pride, doubt, 
wrong views, killing, stealing, lying, efc., we musf 
have the mind of loving-kindness, compassion, 
Joy, and renunciation. This 1s only an empty word. 
lt is not enough to recognIze that this 1s what 1S 
requrred to obtain a wholesome mind. Ït is not 
enough simply to wish that we should have more 
loving-kindness, more compassion, more Joy Or 
more renunciaton. Ôn the contrary, Buddhists 
must make an on going effort, again and again, to 
cultivate the positive aspects within us. The key 
for transforming the mind 1s a sustained effort and 
sincerity. To be able to step on the way of 
transforming the mind, Buddhists have no other 
cholce but observing the rules and contemplating 
the way to examine how attitudes, thoughts and 
emotions arise In us throuph Introspection. These 


will give us the real wisdom that can help us 
understand clearly what we should do and what 
we should not do with the wholesome and the 
Ths 1s the way Of 
transforming of the mind of a Buddhist—Trong 
đạo Phật, tu chỉ là chuyển hóa tâm, nghĩa là dùng 
một thứ kỷ luật nội tại để chuyển đổi tâm. Trong 
cuộc sống hằng ngày, thường thì con người chúng 
ta luôn kinh qua hai trạng thái đối nghịch nhau (có 
ảnh hưởng trực tiếp đến tâm con người): hạnh 
phúc và khổ đau. Dù chúng ta không muốn bàn 
luận xa để phân biệt về một cái thức trong tiểu để 
này, ai trong chúng ta cũng phải thừa nhận rằng 
ngoài cái cơ thể hiển hiện chúng ta còn một phần 
khác thống trị cả phần cơ thể ấy. Ai trong chúng 
ta cũng phải đồng ý rằng kinh nghiệm về khổ đau 
và hạnh phúc không đơn thuần xảy ra nơi thân thể 
chúng ta, mà nó bắt nguồn từ một chỗ trừu tượng 
bên trong mà đạo Phật gọi nó là “tâm”. Theo đạo 
Phật, những sinh hoạt tinh thần mạnh mẽ dưới 
hình thức tình cảm và tư tưởng, mạnh mẽ đến nỗi 
chúng có khả năng thống trị luôn cả kinh nghiệm 
về thể xác. Đây là điểm then chốt trong đạo Phật, 
vì từ quan điểm này chúng ta mới thừa nhận rằng 
tu chính là chuyển hóa tâm, và chuyển hóa tâm 
chính là tu. Và từ chính quan điểm này chúng ta 
thừa nhận rằng chính trạng thái tâm, bao gồm thái 
độ, tư tưởng và tình cảm, đóng vai trò quyết định 
cho những kinh nghiệm về hạnh phúc và đau khổ 
của chúng ta. Trong vần để chuyển hóa tâm, 
người Phật tử nên nhớ rằng không có một thứ kỷ 
luật nào có thể được dùng để ép buộc tâm mình 
phải theo. Nó phải được hành sử trên căn bản tự 
nguyện chấp nhận chuyển hóa. Tuy nhiên, sự tự 
nguyện chấp nhận này chỉ xảy ra sau khi chúng ta 
đã nhận diện và thấy rõ thái độ, tư tưởng hoặc 
tình cảm hay lối sống nào là có lợi ích cho mình 
và cho người. Và chỉ có con đường tâm linh mà 
mình quyết định theo đuổi mới có thể giúp cho 
chúng ta chuyển hóa tâm mình mà thôi. Tuy 
nhiên, để có khả năng chuyển hóa tâm mình, 
chúng ta phải hiểu thái độ, tư tưởng và tình cảm 
chúng ta làm việc như thế nào. Chúng ta phải 
hiểu rõ sự khác biệt giữa thiện và bất thiện. 
Trong đạo Phật, nói không phải là tu, mà thực 
hành bằng tất cả năng lực và sự thành khẩn của 
chính mình mới là tu. Nếu chúng ta nói để giảm 
thiểu những năng lực bất thiện như tham, sân, si, 


unwholesome. real 


5059 


mạn, nghị, tà kiến, sát, đạo, dâm, vọng, chúng ta 
phải có tấm lòng từ, bi, hỷ, xả, vân vân, thì đó chỉ 
là lời nói trống rỗng. Chỉ nói rằng đây là thứ cần 
cho một cái tâm thiện là chưa đủ, hay chỉ mong 
ước mình từ bi hơn, thương yêu hơn hay hỷ xả hơn 
thôi cũng chưa đủ. Ngược lại, người Phật tử phải 
cố gắng liên tục để tu tập những tánh thiện bên 
trong mình. Chìa khóa của việc chuyển hóa tâm 
là sự cố gắng và thành khẩn liên tục. Để có thể 
bước lên con đường chuyển hóa tâm mình, người 
Phật tử không có sự lựa chọn nào khác hơn là 
phải tu tập giới luật và tự quán sát lấy mình xem 
coi những thái độ, tư tưởng và tình cảm phát khởi 
ra sao trong tâm mình. Những tu tập này sẽ cho 
chúng ta trí tuệ chân thật có thể giúp chúng ta 
biết rõ ràng phải làm cái gì thiện và không làm 
cái gì bất thiện. Đó là cách chuyển hóa tâm chân 
chính nhất của người Phật tử. 

Transforming teaching and work of a 
Buddha in one life tỉme: Đại hóa. 

Transgress (v): Vượt quá hạn—To go beyond 
the limit. 

Transgress a law: Go beyond the limit of the 
law—Break a moral law or rule—Phá giới. 
Transgression (n): Law-breakinse—Wrong- 
doinge—Sự phạm tội—Sự vượt quá giới hạn. 
Transgression sỉn by action: Tác Phạm— 
Transgression sin by action, actIve sin, Or pOSIfIV 
in doïng evil such as killing, stealing, etc—Phạm 
tội bằng hành động (hay phạm những giới mà 
mình đã thụ) như sát sanh, trộm cắp, vân vân thì 
gọi là “tác phạm.” 

Trangression speech: Nonsense speech—Nói 
lời phi lý—See Five kinds of false speech. 
Transgressor (n): Người phạm lỗi. 

Transient thoughfs: Vitathavitakka (p)—False 
or misleading thoughts—Vọng Niệm—If we are 
able to disregard when false thougphts arise, they 
will naturally vanish—Khi vọng tưởng khởi mà 
chúng ta bất chấp được thì tự nhiên chúng sẽ biến 
mất. 

Transignification (n): Biến đổi ý nghĩa. 
Transitorily (adv): Một cách nhất thời. 
Transitoriness (n): Sự nhất thời. 

Transitory (a): Chuyển tiếp—Nhất thời. 


Translate from Sanskrit: Phiên Phạn—Dịch từ 
Phạn ngữ. 
Translate the scripfures: Phiên Kinh—Dịch 
Kinh (từ Phạn ngữ). 
Translate one°s words into action: Chuyển lời 
nói thành hành động. 
Translating and publishing Council: Hội 
đồng phiên dịch và ấn hành. 
Translafting and publishing the Tripitaka: 
Phiên dịch và ấn hành Tam Tạng kinh điển. 
Translation of sutras: Phiên dịch kinh sách— 
There are five kinds of terms which Hsuan-Tsang 
đid not translate but transliterated—Có năm loại 
từ ngữ chẳng phiên dịch được do Ngài Huyền 
Trang đời Đường quy định—See Five kinds of 
terms that cannot be translated. 
Translaion of  Pitaka Kinh Tạng —A 
collection of translations of writings. The canon, 
of which there are cafalogues varying in number 
of contents—Phần phiên dịch kinh điển ghi lại 
những lời dạy của Phật, có nhiều con số ghi lại 
khác nhau về kinh điển. 

I) By Liang-Wu-TiI of 5,400 chuan or books: 
Vua Lương Vũ Đế cho tổng tập kinh điển 
Phật giáo tại vườn Hoa Lâm, gồm 5.400 
quyển. 

2) The Kai-Yuan catalogue contained 5,048 
chuan or books: Theo Khai Nguyên Thích 
Giáo Lục, gồm 5.048 quyển. 

3) The oldest existing canon 1s believed to be 
the Korean with 6,467 chuan or books: Bản 
cổ nhất của Triều Tiên còn ghi lại là 6.467 
quyển. 

4) The Sung canon has 5,714 chuan or books: 
Bản đời nhà Tống gồm 5.714 quyển. 

53) The South Sung has 5,665 chuan or books: 
Bản đời nhà Nam Tống gồm 5.665 quyển. 

6) The Yuan canon has 5,397 chuan or books: 
Bản đời nhà Nguyên Mông gồm 5.397 quyển. 

7) The Ming has 6,771 chuan or books: Bản đời 
nhà Minh gồm 6.771 quyển. 

8) The Ts'ing has 8,460 chuan or books. The 
Ts”ing dynasty reprinted the Ming canon with 
supplement; and a new and much enlarged 
ediion has recently been published ¡n 

Sanghai and Tokyo: Bản đời nhà Thanh gồm 

§.460 quyển. Nhà Thanh đã cho ¡n lại tạng 


5060 


kinh đời nhà Minh với khổ lớn hơn nhiều và 
có phần bổ túc. Bộ nầy mới đây được in lại 
tại Thượng Hải và Đông Kinh. 

9) The Japanese canon, based on those of the 
South Sung, has 5,665 chuan or books: Bản 
của Nhật Bản dựa vào đời Nam Tống, gồm 
5.665 quyển. 

Transmigrate (v): Đầu thai. 

Transmipration (n): Samsara (p & skt—Luân 

hồi (lưu chuyển trong vòng luân hồi sanh tử)— 

Flowing back again—Flowing and returning— 

Reincarnation—Reincarnation goIng 

around as the wheel turns around. The sfate of 

transmisratlon or samsara, where beings repeat 
cycles of birth and death according to the law of 
karma. What happens to us after death? Buddhism 
teaches that we remain for some time 1n the state 


meanS 


Of intermediate existence In this world after death, 
and when this time 1s over, in accordance with the 
karma that we have accumulated In our previous 
le, we are reborn in another appropriate world. 
Buddhism also divides this other world into the 
following realms: hell, hungry ghosts, animals, 
demons, human beings, heavens, sravakas, 
pratyeka-buddhas, bodhisattvas, and buddhas. If 
we die 1n an unenliphtened state, our minds 
(consciousnesses) will return to the former state Of 
Ignorance, and we will be reborn In the six worlds 
of illusion and suffering, and will again reach old 
age and death through the stages mentioned 
above. And we will repeat this round over and 
over fo an ¡ndefinte time. This perpetual 
repetton of bíth and death 1s  called 
“Transmigration.” But 1ƒ we purIfy our minds by 
hearing the Buddhaˆs teachings and practicing the 
Bodhisattva-way, the sfat€ of Ignorance 1s 
annihilated and our minds can be reborn In a 
better world. So, whether the world is Samsara or 
NÑữrvana depends entirely on our state of mind. If 
our mind ¡is enliphtened, then this world 1s 
Nưvana; I1f our mind ¡1s unenliphtened, then this 
world 1s Samsara. Thus the Buddha taupht: “For 
those who strive to cultivate, samsara 1s Nirvana, 
Nưrvana 1s samsara.”—Luân là bánh xe hay cái 
vòng, hồi là trở lại; luân hồi là cái vòng quanh 
quẩn cứ xoay vần. Luân hồi sanh tử trong đó 
chúng sanh cứ lập đi lập lại sanh tử tử sanh tùy 
theo nghiệp lực của mình. Điều gì xảy ra cho 


chúng ta sau khi chết? Phật giáo dạy rằng sau khi 
chết thì trong một khoảng thời gian nào đó chúng 
ta vẫn ở trạng thái hiện hữu trung gian (thân trung 
ấm) trong cõi đời này, và khi hết thời gian này, 
tùy theo nghiệp mà chúng ta đã từng kết tập trong 
đời trước, chúng ta sẽ tái sanh vào một cõi thích 
ứng. Phật giáo cũng chia các cõi khác này thành 
những cảnh giới sau đây: địa ngục, ngạ quỷ, súc 
sanh, a tu la, nhân, thiên, thanh văn, duyên giác, 
bồ tát, và Phật. Nếu chúng ta chết trong một trạng 
thái chưa giác ngộ thì tâm thức chúng ta sẽ trở lại 
trạng thái vô minh, sẽ tái sanh trong lục đạo của 
ảo tưởng và khổ đau, và cuối cùng sẽ đi đến già 
chết qua mười giai đoạn nói trên. Và chúng ta sẽ 
lặp đi lặp lại cái vòng này cho đến tận cùng của 
thời gian. Sự lặp đi lặp lại này của sanh tử được 
gọi là “Luân Hồi. Nhưng nếu chúng ta làm thanh 
tịnh tâm thức bằng cách nghe Phật pháp và tu Bồ 
Tát đạo thì trạng thái vô minh sẽ bị triệt tiêu và 
tâm thức chúng ta sẽ có thể tái sinh vào một cõi 
tốt đẹp hơn. Vì vậy, thế giới nầy là Ta bà hay 
Niết bàn là hoàn toàn tùy thuộc vào trạng thái 
tâm. Nếu tâm giác ngộ thì thế giới nầy là Niết 
bàn. Nếu tâm mê mờ thì lập tức thế giới nầy biến 
thành Ta Bà. Vì vậy Đức Phật dạy: “Với những ai 
biết tu thì ta bà là Niết Bàn, và Niết Bàn là ta 
bà.” 

Transmigration  after  transmigrafion: 

Rebirth after rebirth—Thế thế sinh sinh (hết sinh 

tử rôì sinh tử), 

Transmigration and Nirvana: Lậu vô lậu 

(sanh tử và Niết Bàn)—Hữu lậu pháp và vô lậu 

pháp hay chư pháp trong tam giới và Thánh đạo 

trong Tam thừa và Niết Bàn. 

Transmission: 

1) Chuyển sang—Chuyền sang—Truyền bá. 

2) Truyền thừa—Passing down 
begøing bowl In succession from one 
patriarch to the next—Truyềển y bát liên tục 
từ vị tổ này đến vị tổ khác. 

Transmission of the Buddha mỉnd: Truyền 

Phật tâm—See Transmission of the mind. 

Transmission of the Heart-Seal of the 

Buddha: Truyền (Phật) Tâm Ấn— Transmission 

of the Heart-Seal of the Buddha Seal of mind)— 

There 1s no truth to transmit; however, a master 

can seal his pupilˆs achievement of enlightenment 


robe and 


5061 


by testing and approving 1t as true—Không có sự 
thật về chuyện truyền thừa nầy; tuy nhiên, một vị 
thây có thể ấn chứng về sự thành tựu giác ngộ 
bằng chứng nghiệm khả năng của đệ tử mình. 
Transmission of the lamp: Truyền đăng— 
Records of those who have passed on the lamp of 
Buddhist Truth—To transmit the light—To pass 
on the lamp of truth—See Transmission of the 
Heart-Seal of the Buddha. 

Transmission of the mỉnd: Truyền tâm— 
Truyền Tâm——Mind-to-mind transmission, mental 
transmission, or to pass from mind to mind, from a 
Zen master to his disciples by personal confact 
without using the words. To transmit the mind of 
Buddha as in the Intuitional sehool—Tâm truyền 
tâm từ một vị Thầy Thiển qua sự tiếp xúc cá 
nhân, chứ không qua văn tự, như cách truyền Phật 
Tâm trong nhà Thiển—§ee Transmit the Buddha 
Seal of mind. 

Transmisson by word of mouth: Direct 
information—Trực truyền. 

Transmit the Buddha Seal of mỉnd: Truyền 
Phật Tâm Ấn— Transmission of the Heart-Seal of 
the Buddha Seal of mind. There 1s no truth to 
transmit; however, a master can seal his pupil”s 
achievement of enlightenment by testng and 
approving it as tue—Không có sự thật về chuyện 
truyền thừa nầy; tuy nhiên, một vị thầy có thể ấn 
chứng về sự thành tựu giác ngộ bằng chứng 
nghiệm khả năng của đệ tử mình. 

Transmit the Buddha-truth: Truyền pháp— 
To transmit or spread abroad the Buddha-truth. A 
term used by the esoteric sect, fo succeed to the 
dharma, or methods, of the master—Từ Mật giáo 
dùng để chỉ pháp của đệ tử nối nghiệp thầy. 
Transmit the commandmenfs: Truyền Giới— 
Transmit the precepts, to grant them as at 
ordination—Truyển giới trong “Giới Đàn” cho 
chư Tăng Ñi mới vào tu ngũ giới hay bát quan trai 
gIỚI. 

Transmit and instrucf: Spread the teaching— 
Truyền đạo. 

Transmit the light: Truyền Đăng—The 
transmission of the Lamp——To pass on the lamp of 
truth—Pháp có thể phá tan sự mờ tối nên được ví 
với cây đèn truyển ánh sáng—See Transmit from 
mind to mind. 


Transmi( and maintain: Maintain what has 
been transmitted—Truyễn trì —Trì giữ những giới 
luật đã được trao truyền. 

Transmit from mỉnd to mỉnd: Pass from mind 
to mind—Truyền Tâm—The transmission of the 
mind—Mind-to-mind transmission, 
transmission, or to pass from mind to mind, from a 
Zen master to his discIples by personal conftact 
without using the words. To transmit the mind of 
Buddha as In the Intuitional school. As a matter of 
fact, there Is no truth to transmit; however, a 
master can seal his pupils achievement of 
enliphtenment by testing and approving I( as 
true—Tâm truyền tâm từ một vị Thầy Thiển qua 
sự tiếp xúc cá nhân, chứ không qua văn tự, như 
cách truyền Phật Tâm trong nhà Thiển. Kỳ thật, 
không có sự thật về chuyện truyền thừa nầy; tuy 
nhiên, một vị thầy có thể ấn chứng về sự thành 
tựu giác ngộ bằng chứng nghiệm khả năng của đệ 
tử mình. 

Transmit precepts: Truyền giới—Transmit 
commandments—A Bhiksu or Bhiksuni who has 
not completed at least ten to twelve Rains' 
Retreats and transmits the Bhiksu or Bhiksuni 
Precepts to the novice, commits an Expression of 
Regret Offense—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni 
nào chưa đủ ít nhất từ mười đến mười hai mùa an 
cư kiết hạ mà truyền giới Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo 
Ni là phạm giới Ba Dật Đề, phải phát lồ sám hối. 
Transmitted directfly from the teacher: Sư 
truyền (truyền thẳng từ vị thầy). 

Transmitted from generafion to another: 
Gia truyền. 
Transmute  (v): 
Alter—Transform—Biến. 


mental 


Nưrmana  (skÙ—Change— 
Transparent (a): Trong suốt. 
Transubstanfialism (n): 
chuyển bản thể. 
Transubstanfiate (v): Chuyển bản thể (từ bản 
thể này sang bản thể khác). 

Transubstanfiation (n): Sự chuyển bản thể— 
Externalists believe that there exists a so-called 
“Almiphty Creator” who can transubsfantiate 
human beings—Ngoại đạo cho rằng có cái gọi là 
“đấng toàn năng” có thể chuyển được bản thể của 
con người từ bản thể này sang bản thể khác. 


Nim tín vào sự 


5062 


Tran Thai Tong (1218-1277): Trần Thái 
Tông—He was born In 1218, was enthroned as the 
first king of the Trần Dynasty. He grew up in the 
Buddhist culture. As the child-king, he was deeply 
sorrow when he witnessed his uncle as well as his 
chief political advIsor, Trần Thủ Độ, conducted a 
total massacre towards all poliical opponents, 
including the king”s in-law, In order to consolidate 
the new dynasty. When he was twenty years old, 
his uncle, Thủ Độ, once again ordered him to 
degrade Lý Chiêu Hoàng because she could not 
conceIve, to remarry his sister-in-law Thuận 
Thiên who was marrying and pregnant with his 
elder brother Trần Liễu. He was so disappointed. 
On night in 1238, he fled the palace to the Hoa 
Yên temple on Mount Yên Tử. Zen Master Viên 
Chứng, the abbot of the temple, asked the king of 
what he was looking for by saying: “As an old 
monk living too long In this wild mounftain, Ï am 
bony and skinny, my life 1s simple and my mind 1s 
peaceful as a piece of cloud floating with the 
wind. And Your MaJesty, as a king deserting the 
throne and coming to this poor temple In the 
wilderness, what Is your expectation?” The king 
replied: “As young age, my both parents were 
passed away. Im now so lonely of being above of 
the people, without places for refuge. Also 
thinking of the past that no kingdom remains as 
long as expected. Ứd like to come here and 
practice to become a Buddha rather than anything 
else.” With compassion, the master advised: 
“There 1s no Buddha ïn this mountain. Buddha 1s 
only existed in one”s mind.” If the mind 1s calm 
and free of bondage, wisdom will display, and that 
1s the true Buddha. Whe Your MaJesty realizes If, 
you re a Buddha Immediately. Don”t waste your 
time and energy of looking for 1t from the outside 
world.” The next day, Thủ Độ and his entourage 
came up and requested that the MaJesty return to 
the throne. The king again turned to the master for 
advise. The master replied: “Generally, being a 
Sovereign, one must consider people”s wishes as 
his, as well people”s mind as his. Now the people 
request Your MaJesty return, you can't repsond 
negatively. My only wish that Your MaJesty 
confinue to study the Buddha teaching.” The King 
had no choice but returned to his throne. In 1257, 
the king led his armed forces to fight against and 


defeated the invasive Mongolian. After the war, 
he realized that tens of thousands of lives of the 
enemy had been annihilated, thus he consistently 
practiced “Repentance six times a day.” He also 
wrote a “Guide to Six Times of Repentance” with 
all rituals for everyone to practice. In 1258, the 
king stepped down and relinguished the throne to 
his son Thánh Tông. In the Book of Emptiness, 
the king explained why one should observe five 
precepts and cultivaton of repentance. He 
emphasized the Importance of repentance In His 
Book of Emptiness as 
conveniently on the road or along the river, one 
needs utiliZze a wagon or a boat. To effectively 
cleanse the body and mind, one must exercise 
repenfance. As said the sutra, “Ihough a dress be 
dirty for hundreds of years, If cleansed, it would 
be clean within one day. Similarly, 1Ý one suffers a 
bad karma accumulated over a hundred or 
thousand lifetimes, with earnest repentance one 
could clear up within an hour or a day.” He passed 
away in 1277—Ông sanh năm 1218, là vị vua đầu 
đời nhà Trần. Ông lớn lên trong truyền thống văn 
hóa Phật Giáo. Lúc còn là ấu chúa, tâm ông vô 
cùng sâu thảm vì đã từng chứng kiến cảnh Quân 
Sư Trần Thủ Độ, để cúng cố chế độ mới, đã thẳng 
tay tàn sát không gớm tay những đối thủ chính trị, 
kể cả những người bà con bên phía vợ của vua 
(nhà họ Lý). Vào năm hai mươi tuổi, một lần nữa 
Trần Thủ Độ bắt ép ông phế bỏ Lý Chiêu Hoàng 
vì bà nầy không sanh đẻ được, rồi bắt ông lấy chị 
dâu (vợ của Trần Liễu). Một ngày năm 1238, ông 
rời bỏ cung điện để đến chùa Hoa Yên trên núi 
Yên Tử xin tu. Thiền Sư Viên Chứng, đang trụ trì 
tại đây bèn nói: “Lão Tăng ở lâu nơi sơn đã, chỉ 
còn da bọc xương, cuộc sống giản đơn và tâm hồn 
tự tại như chòm mây nổi. Còn Bệ Hạ là một đấng 
quân vương, chẳng hay Ngài bỏ ngôi nhân chủ, 
đến tệ am nơi hoang dã nầy để làm gì?” Vua đáp: 
“Trẫm còn thơ ấu đã vội mất song thân, bơ vơ 
đứng trên sĩ dân, không chỗ nương tựa. Lại nghĩ 
sự nghiệp các bậc đế vương đời trước thịnh suy 
không thường, cho nên Trẫm đến núi nầy chỉ cầu 
làm Phật, chớ không cầu gì khác.” Vì lòng từ bi 
mà Thầy nói: “Nếu tâm mình tỉnh lặng, không bị 
dính mắc, thì tức khắc thành Phật, không nhọc tìm 
cầu bên ngoài. Ngày hôm sau, Thủ Độ và đoàn 
tùy tùng đến thỉnh nhà vua hồi cung. Vua lại quay 


follows: “To move 


5063 


sang Thiển Sư Viên Chứng khẩn khoản khuyên 
lơn. Sư đáp: “Phàm làm đấng quân vương, phải 
lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn của mình; 
lấy tâm của thiên hạ làm tâm của mình. Nay 
thiên hạ muốn đón Bệ Hạ trở về, bệ hạ không về 
sao được? Ta chỉ mong sao Bệ hạ đừng quên lãng 
việc nghiên cứu kinh điển.” Vua không còn cách 
nào khác hơn là quay về tiếp tục trị dân. Năm 
1257, khi quân Mông Cổ xâm lăng nước ta lần thứ 
nhất, đích thân nhà vua thân chinh đẹp giặc. Tuy 
nhiên, sau khi đuổi xong quân Mông Cổ, ông 
nhận thấy hàng vạn người đã bị sát hại, ông bèn 
tu tập sám hối lục thời (mỗi ngày sáu thời sám 
hối). Ông cũng viết nên quyển “Nghi Thức Lục 
Thời Sám Hối” cho người tu tập. Đến năm 1258, 
ông nhường ngôi lại cho con là vua Thánh Tông. 
Trong Khóa Hư Lục, vua Trần Thái Tông đã dạy 
rằng mọi người đều phải nên hành trì ngũ giới và 
sám hối tội chướng. Trong Khóa Hư Lục, ông đã 
viết: “Muốn di chuyển thoải mái trên đường bộ 
hay đường sông, người ta phải dùng toa xe hay 
thuyển đò. Muốn rửa sạch thân tâm, người ta phải 
luôn tu hành sám hối như Kinh đã dạy, dù mặc áo 
dơ đến cả trăm năm, mà chỉ cần giặt một ngày là 
áo sạch. Cũng như vậy, dù người ta chịu khổ vì ác 
nghiệp chồng chất hàng trăm ngàn kiếp, chỉ với 
một lần thực dạ sám hối, tội chướng có thể được 
rửa sạch trong một giờ hay một ngày.” Ông mất 
năm 1277. 

Tran Thanh Tong (1240-1290): Trần Thánh 
Tông—He was born in 1240 A.D., son of the first 
King of the Tran Dynasty, King Trần Thái Tông. 
He studied Zen with Zen Master Đại Đăng, who 
was the National Teacher under his father. King 
Thánh Tông penetrated the essence of Zen 
doctrine and enlightened while he was still a king. 
He needed not travel to a remote area on a 
mountain or In the jungle to practice Zen. In the 
King s Book of Records, he said: “After thirty 
years of breaking tiles and drilling tortoise, being 
perspired for many instance of Zen practicing; 
once penefrated and realized the original face, the 
two nosfrils im the past suddenly lost one.” 
Throuph this, we see that the king as well as some 
other Zen practitioners in the past, had tried all 
possible ways including breaking tiles and drilling 
turfle shells in order to seek the Buddha nature. 
However, after the penetration of the Way, only 


one nostril was left. Regarding the medifation, 
King Thánh Tông said ¡in his King's Book of 
Records: “he manifestation of the true mind 1s 
always calm and quIet. Ít 1s not øoing or coming; 
not Increasing or diminsihing. lt fits everywhere 
no matter how large or small. It 
everyone, friend or foe. lt mipht move on as fast 
as a pIece of cloud, or stand still as solid as a wall. 
lt can be as light as a feather, or as heavy as a 
chunk of rock. It may display 1tself completely, or 
conceal 1tself without leaving a trace. To the king, 
apparently, the practice of meditation does not 
Iinterfere with any activifies In daily life. To the 
confrary, It helps people accomplish their duties 
and fulfill their lives in a much better way—Ngài 
sanh năm 1240, con vua Thái Tổ nhà Trần là Trần 
Thái Tông. Lên ngôi vua năm 1258. Ngài theo 
học Thiển với Đại Đăng, vị Quốc Sư dưới thời 
vua cha của ngài. Vua Thánh Tông là người đã 
thông đạt và giác ngộ lý thiển ngay từ khi ngài 
còn là quân vương, chứ ngài không tìm nơi non 
cao rừng vắng, mà ngự tại triều đình vẫn ngộ đạo. 
Trong Thánh Đăng Lục, ngài đã nói: “Sau ba 
mươi năm đập ngói, dùi rùa, đổ mồ hôi xót con 
mắt để tập thiển; một khi thấu vỡ gương mặt thật, 
mới biết lỗ mũi xưa nay mất hết một bên.” Qua 
đó chúng ta thấy Vua Thánh Tông cũng như nhiều 
vị Thiển sư khác, sau ba mươi năm với đủ cách tu 
tập, kể cả việc đập ngói hay vùi mai rùa để cố 
tìm ra Phật tánh, nhưng khi chứng ngộ, ngài mới 
thấy mình đã mất đi một bên mũi. Vua Thánh 
Tông nói về Thiển như sau: “Thiển là dụng của 
chân tâm tỉnh tỉnh lặng lặng, không đi không đến, 
không thêm không bớt, dù lớn hay dù nhỏ, nó 
thích hợp với mọi nơi, mọi người, dù bạn hay dù 
thù. Thiển có thể động như mây, nh như tường 
bích; nó có thể nhẹ như lông, hay nặng như đá; nó 
có thể phơi bày lồ lộ hay ẩn kín không dấu vết. 
Quả thật, theo vua Thánh Tông, thì tu thiển không 
trở ngại mọi công tác ở thế gian, như vậy có ai 
mà không tu được. Đây là một bằng chứng Thiền 
Học đời Trần rất tích cực. 

Trap and fñsh: Thuyên Ngư—A difficult 
passage 1n a book and 1fs Interpretaton—Kinh 
văn năng thuyên ví như cái nơm, nghĩa lý sở 
thuyên ví như con cá. 

Trapousha (sk0: Đế lê phú bà—See Trapusa 
and Bhallika. 


satisfles 


5064 


Trapped in : Bị mắc bẫy (trong). 

Trapper: Người gài bẫy. 

Trapusa and Bhallika: Đề Vị Ba Lợi—The 
two merchants who offered Sakyamumi barley and 
honey after his enlightenment—Đế Lê Phú Ta và 
Qua Ly VỊ, tên hai người lái buôn đã dâng lên 
Đức Phật lúa mạch và mật sau khi Ngài giác ngộ 
(hai ông đã được Đức Phật ban cho móng tay và 
tóc để đưa về dựng tháp thờ). 

Travel (v): Du hành. 

Travel to all Buddha-lands, coming and 
goỉing without impediment: Du hành các cõi 
Phật, qua lại vô ngại—See Ten kinds of Buddha- 
work in all worlds in all tmes of the Buddhas (A). 
Travel the path of right insight: Bodhisattvas 
travel the path of right Insight, get rid of all false 
views—Thực hành đạo Chánh kiến, xa la tất cả 
tà kiến—See Ten kinds of path of Great 
Enlightening Beings (8). 

Travel by projecftion to the realms of all 
senfient beings to enlighten them all by 
appropriate means: Hóa hiện qua đến tất cả 
chúng sanh giới, đều phương tiện khai ngộ—See 
Ten spheres of Great Enlightening Beings.Travel 
by projection to the realms of all sentient 
beingøs to enlighten them all by appropriate 
means: Hóa hiện qua đến tất cả chúng sanh giới, 
đều phương tiện khai ngộ—See Ten spheres of 
Great Enlightening Beings. 

Travel to all worlds, remaining unhindered: 
Du hành đến tất cả thế giới, vô chướng ngại trụ— 
See Ten ways In whíich Buddhas remain 
unhindered. 

Traveler (n): Khách Lữ Hành —-The Buddha 
compared sentient beings as travelers In the 
darkness and suffering of the three worlds (ba 
nẻo: world of desire, world of form, world of 
formless) and six realms (sáu đường: Heaven, 
Asura, Human, Animal, Hungry ghost, Hell) of 
existence—Đức Phật ví chúng sanh như những kẻ 
lữ hành trong bóng tối và khổ đau trong ba nẻo 
sáu đường. 

Traya (skQ: Triple—Threefold—Consising of 
three. 

Trayastrimsas (sk0: Tavatimsa (p)—Đao Lợi 
Thiên (Hỷ Kiến Thiên)—Đát Lợi Da Đát Lợi Xa 





Thiên—Đa La Dạ Đăng Lăng Xá Thiên—A 
Sanskrit term for “Heaven of the Thirty-Three 
Gods.” It is said that this is the second of the 
desire-heavens, the heaven of Indra, on the 
sumnmit of Meru. I( 1s the Svarga of Hindu 
mytholosy, situated at the top of Meru with thirty- 
two deva-cities, eipht on each side; a central city 
1s Sudarsana, or Amaravati, where Indra, with 
1,000 heads and eyes and four arms, lives In his 
palace called Vaijayanta, and revels 1n 
numberless sensual pleasures together with his 
wife Saci and with 119,000 concubines. There he 
the monthly reports of 
Maharajas as to the good and evil in the world.” 
The average lifespan of gods In this heaven 1s 
30,000,000 years. I( ¡1s said that Sakyamuni 
Buddha has visited there for three months during 
the seventh year after his awakening 1n order to 
preach the Abhidharma to his mother. This 1s the 
second level heaven of six heavens of desire, also 
called Heaven of Thirty-Three. The palace of 
Trayastrimsa Heaven, one of the ancient gods of 
India, the god of the sky who fights the demons 
with his vijra, or thunderbolt. He 1s Inferior to the 
Trimurtl, Brahma, Visnu, and Siva, having taken 
the place of Varuna, or sky. Buddhism adopted 
him as is defender, though, like all the gods, he 1s 
considered inferior to a Buddha or any who have 
attained bodhi. His wife 1s Indrani. According to 
Bhikkhu Bodhi in Abhidhamma, Tavatimsa IS SO 
named because, according to legend, a group of 
thirty-three noble-minded men who dedicated 
their lives to the welfare of others were reborn 
here as the presiding deify and this thirty-fwo 
assistants. The chief of this realm 1s Sakka, also 
known as Indra, who resides in the Vejayanta 
Palace In the realm”s capital city, Sudassana—Từ 
Bắc Phạn chỉ “Cõi trời Ba Mươi Ba Tầng, một 
trong sáu cõi trời dục giới. Người ta nói đây là cõi 
trời dục giới thứ hai, trên cõi Diêm Phù Đề. Theo 
thân thoại Ấn Độ Giáo, thì cõi trời nầy nằm bên 
trên núi Tu Di, có 32 Thiên thành, mỗi bên có 
tám thành; thành trung tâm gọi là Hỷ Kiến Thành 
nơi trú ngụ của vua trời Đế Thích ngàn đầu ngàn 
mắt bốn tay, cung điện của ông gọi là Bì Xa, nơi 
cư ngụ của bà vợ Sac¡ và 119.000 tỳ thiếp. Hằng 
tháng Tứ Thiên vương phải báo cáo với ông 
những thiện ác cõi thế gian.” Thọ mạng của chư 


TC€IV€S the  four 


5065 


thiên trên cõi trời này là 30 triệu năm. Người ta 
nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã viếng mẹ của 
Ngài ba tháng nơi cung trời này trong năm thứ 
bẩy sau khi Ngài thành đạo để thuyết giảng Vi 
Diệu Pháp cho mẹ. Đây là cõi trời thứ hai trong 
sáu cõi trời dục giới, còn gọi là Ba Mươi Ba Tầng 
Trời. Một trong những cổ thần Ấn Độ, thần trời là 
vị thần đã chiến đấu với ma quân bằng kim cang 
chùy. Trời Đao Lợi dưới trời Trimurti, trời Phạm 
thiên, trời Visnu và Siva. Phật giáo nhận trời Đao 
Lợi như vị thần hộ pháp, tuy nhiên, vị trời nầy vẫn 
kém hơn Phật hay bất cứ ai đã đạt được giác ngộ. 
Theo Tỳ Kheo Bồ Đề trong Vi Diệu Pháp, vì 
truyền thuyết có ba mươi ba vị do Sakka lãnh đạo, 
tự hiến đời mình cho lợi ích của người khác, nên 
cả ba mươi ba vị đều được sanh vào cõi nầy và 
ngự trị trong cung Vejayanta kinh đô 
Sudassana. 

Trayastrimsha Heaven: The second level 
heaven of six heavens of Desire, or heavens of 
the thirty-three devas—Cung Trời Đao Lợi—Cõi 
trời thứ hai trong sáu cõi trời Dục giới—See 
Trayastrimsas. 

Trayastrimsha Heaven?s King: Cakra-deva- 
Indra (skt)—Vua Trời Đao Lợi—He 1s considered 
the God Almighty In Christianity. He 1s the ruler 
of the second level of heaven, first level heaven 
and earth—Được coi như là Đấng Tối Cao trong 
Cơ Đốc. Ông trị vì cung trời thứ nhì, thứ nhất và 
Ta bà thế giớ—§ee Trayastrimsas. 

Trayo dhatavah (skU: Tam giớ—The triple 
world—The three worlds. 

Treacherous (a): Gian tà —Bội bạc. 
Treacherous thieves: Nhuyễn Tặc—Fame and 
gan, which inJure the aspiration of the religious 
man—Danh lợi là tên giặc phá hoại công đức của 
người tu đạo. 

Tread (v): Bước lên—Buddha showed us the 
Path to Liberation; however, to reach NÑirvana, we 
must tread the path ourselves. 

Tread the Path: Thực hành con đường. 
Treasure (n): Châu báu —Kho báu —See Seven 
treasures. 

Treasure Assembly Bodhisatfva: Chúng Bảo 
Vương—See Twenty five Bodhisattvas 
protect all who call Amitabha. 

Treasure of Buddha-teaching: Như Lai Tạng. 


tại 


who 


Treasure of faith: Tín Tài Tín Tạng—The 
treasury of faith which confains all meris—Kho 
báu niềm tin chứa tất cả công đức —See Seven 
Treasures of Enliphtened Beings. 

Treasure up gold, silver and ivory: Tích trử 
vàng bạc ngọc ngà —See Eight things which are 
unclean to a monk or a nun. 


Treasure-house: Kho báu. 
Treasure of learning: Suta (p)—Văn Tài—See 
Seven Treasures of Enlightened Beings. 
Treasure of men: Nhân bảo (Buddha). 
Treasure of merits: Kho bảo công đức. 
Treasure of merit and virtue: Công đức tạng. 
Treasure of moral dread: Ottappa (p)—Quý 
Tà —See Seven Treasures of Enlightened 
Beings. 
Treasure of moral shame: Hiữi (p)—Tàm 
Tà —See Seven Treasures of Enlightened 
Beingss. 
Treasure of moralifty: Giới Tài—See Seven 
Treasures of Enliphtened Beings. 
Treasure of renunciation: Caga (p)—Thí 
Tà —See Seven Treasures of Enlightened 
Beings. 
Treasure of various states of concenfration: 
Các môn tam muội—See Ten inexhaustible 
{reasures. 
Treasuring up gold, silver and ïvory: Tích trử 
vàng bạc ngọc ngà —See Eight things which are 
unclean to a monk or a nun. 
Treasuring up ivory and ornamen(fs: Cất giữ 
những thứ đồ khắc chạm trang sức—This is one of 
the eight things unclean to a monk or a nun—Đây 
là một trong tám thứ uế hạnh của chư Tăng Ñi— 
See Eight things which are unclean to a monk or a 
nun. 
Treasuring up money, gold and jewels: Cất 
giữ tiền bạc, vàng và châu báu —This is one of 
the eight things unclean to a monk or a nun—Đây 
là một trong tám thứ uế hạnh của chư Tăng Ñi— 
See Eight things which are unclean to a monk or a 
nun. 
Treasury: 
1) Kosa (skt—Cask—Box—Câu xá (chiếc hộp, 
kho báu). 


5066 


2) Treasure: Ngân khố—Tạng (kho tàng). 
Treasury of the Dharma-realm: Phật Pháp 
Giới Tạng Thân A Di Đà —Amitabha Buddha, 
Whose Body Is The Treasury Of The Dharma 
Realm. 

Treasury of faith: Tín Tạng —The treasury of 
faith which contains all meritsKho báu niềm tin 
chứa tất cả công đức. 

Treasury of Great Brightness: Đại Quang 
Minh Tàng. 

Treasury of great knowledge: Trí tạng quảng 
đại —According to the Flower Adornment Sutra, 
Chapter 27, there are ten kinds of treasury of 
gøreat knowledge possessed by Enlightening 
Beings when they first attain the concentration of 
knowledge of the adornments of Buddhas—Theo 
Kính Hoa Nghiêm, Phẩm 27, có mười môn trí 
tạng quảng đại mà chư Bồ Tát đạt được khi có 
liễu tri nhứt thiết thế giới Phật trang nghiêm Tam 
muội—See len kinds of treasury of great 
knowledge possessed by Enliphtening Beings. 
Treasury of Happiness and Accumulation 
of Mani Jewels Buddha: Phật Hoan Hỷ Tạng 
Ma Ni Bảo Tích. 

Treasury of Kindness Buddha: Phật Từ Tạng. 
Treasury of knowledge: Trí Tạng—The 
treasury of Buddha-wisdom—Trí tuệ quảng đại 
của Phật, bao hàm hết thảy chư pháp. 

Treasury of Knowledge of the True 
Dharma: Shobogenzo (jap)—Kho Tàng Kiến 
Thức Diệu Pháp—A major work of Dogen Master 
(1200-1253), a voluminous treatise that discusses 
all aspects of Buddhist le and practice, from 
detalls concerning personal 
hygiene—Một tác phẩm của Thiền sư Đạo 
Nguyên (1200-1253), đây là một bộ luận nhiều 
tập bàn luận về mọi khía cạnh trong đời sống 
Phật giáo và sự tu tập, từ thiển tập đến chỉ tiết về 
vệ sinh cá nhân. 

Treasury of all phenomena: Pháp Giới Tạng— 
The treasury or storehouse or source of all 
phenomena or truth—Pháp giới tạng là nơi trữ 
chứa mọi hiện tượng hay chân lý. 

Treasury of precious things: Bảo Tạng—The 
wonderful religIon of the Buddha. 


meditation to 


l) The treasury of preclous things: Kho chứa 
châu báu tích lũy. 

2) The wonderful religion of Buddha: Diệu pháp 
của Phật có thể cứu giúp chúng sanh thoát 
khỏi các khổ ách. 

Treasury of profound wisdom: Treasury of 

the mysteries wisdom—Bí mật tạng. 

Treasury of all righ( laws: The source or 

treasury of all right laws and virtutes— Chánh 

Pháp Tạng hay pháp giới tạng—See Five Stores 

of the one Buddha-nature. 

Treasury of scripfures: Tripitaka (skÙ— 

Collections of all sutras, vinayas and sastras— 

Tạng kinh (sưu tập kinh, luật và luận). 

Treasury of universal light atmosphere: Phổ 

Quang Minh Tạng phong luân—See Ten types of 

characteristics of manifestation ofa Buddha (8). 

Treasury of the wonderful law: Diệu Pháp 

Tạng. 

Treat everyone with respecf: Reverence to all 

Bodhisattvas with the same devotlon as to all 

Buddhas (ie. without discrimination between 

Bodhisattvas and Buddhas—Bình đẳng đối với 

chúng sanh khiêm nhường không ngại, đối với Bồ 

Tát xem như Phật —See Eight perfections. 

Treat ingratitude as worn-out shoes to be 

discarded: Consider merits or services to others 

as ragøed slippers—Coi thi ân như đôi đép bỏ— 

See Ten Non-Seeking Practices. 

Treat liphtly: Xem thường —According to the 

Agama Sutra, there are four things that may not 

be treated lightly——Theo Kinh A Hàm, có bốn thứ 

chẳng thể khinh thường —See Four things that 
may not be treated lightly. 

Treat (v) someone well: Đối xử tử tế với ai. 

Treatise (n): Sastra—Sutra—Kinh điển. 

Treatdse on Awakening of  Eaith: 

Sraddhotpada-sastra (skt—Đại Thừa Khởi Tín 

Luận—Awakening of Faith, one of the earliest 

remaining Mahayana texts In East Asian coufries 

and 1s attributed to Asvaghosa, but extant only In 

Chinese. Two translations have been made, one 

by Paramartha ¡in 554 A.D., another by 

Siksananda, around 700 A.D. The first text 1s 

more generally accepted, as Chih-I, the fourth 

patrliatch of Tien-T”ai 


was Paramarth”s 


5067 


amanuensis, and Fa”Isang made the standard 
commentary on 1t, though he had assisted 
Siksananda ¡1n his translaton. It gives the 
fundamental principles of Mahayana, claims that 
all sentient beings are primordially awakened, 
and this basic nature 1s referred to as “Buddha- 
nature” However, 1t is prevented form manifesting 
due to Ignorance (avidya), and once this 1s 
removed one naturally actualizes 
potental of Buddha-nature. The work was 
translated Iinto English by Teitaro Suzuki in 1900, 
also by T. Richard—Khởi Tín Luận, tên gọi tắt 
của sách Đại Thừa Khởi Tín Luận tại các xứ 
Đông Á, do ngài Mã Minh Bồ Tát biên soạn, 
nhưng hiện chỉ còn lại bản văn bằng Hoa ngữ mà 
thôi. Có hai bản dịch sang Hoa ngữ, thứ nhất là 
bản dịch của ngài Chân Đế vào năm 554 sau Tây 
Lịch, bản thứ hai do ngài Thực Xoa Nan Đà dịch 
vào năm 700 sau Tây Lịch. Bản thứ nhất có lẽ 
được đại chúng chấp nhận hơn vì Đại sư Trí Giả, 
vị tổ thứ tư của tông Thiên Thai cũng là vị thơ ký 
cho ngài Chân Đế, và sau được ngài Pháp Tạng 
biên soạn lời bình giải tiêu chuẩn, mặc dầu sau 
nầy chính ông đã giúp cho ngài Thực Xoa Nan Đà 
dịch bản thứ nhì. Đại Thừa Khởi Tín Luận là tác 
phẩm nói về cực lý của Đại Thừa, giúp cho người 
đọc nghe khởi lên trong lòng niềm tin chân chính 
đối với giáo pháp Đại Thừa, rằng tất cả chúng 
sanh đều có tánh giác nguyên thủy, và bản chất 
căn bản nầy được coi như là Phật tánh. Tuy nhiên, 
nó bị che mờ bởi vô minh, và một khi vô minh 
được tháo gỡ thì tự nhiên người ta sẽ chứng 
nghiệm được tiềm năng căn bản của Phật tánh 
này. Bộ sách nầy đã được ngài Teitaro Suzuki 
dịch sang Anh ngữ vào năm 1900. 

Treafise on Buddhist Philosophy: Luận về 
Triết Học Phật Giáo. 

Treafse of Collecfion of Mahayana- 
Abhidharma: Writen by master An-Hui 
(Sthiramati)—Luận Đại Thừa Vi Diệu Pháp (được 
soạn bởi ngài An Huệ)—See Sthiramati. 

Treatise on the Discriminating between the 
middle and the extremes: Madhyanta- 
vibhanga-sastra (skt——Biện trung biện luận. 
Treafisềẳề on the Explanafion of the ten 
grounds: Dasbhumivibhasa-sastra (skt—Thập 
Địa Tỳ Ba Sa Luận—A philosophical treatise by 


the basic 


Katyayaniputa, translated ¡no Chinese by 
Sanghabhuti around 383 A.D. According to Prof. 
Junjiro Takakusu in the Essentials of Buddhist 
Philosophy, probably in the second century A.D., 
whether before or after the Buddhist Council of 
King Kaniska”s reign, we cannot tell, a great and 
minute commentary named Vibhasa Sastra was 
compiled on Katyayaniputra's work. The word 
“Vibhasa” 
Various opInions, and this tifle indicates that many 
opiInions of the time were gathered and criticized 
in detaill and that some optional ones were 
selected and recorded. The main object of the 
Vibhasa commentary was to transmit the correct 
expositon of the Abhidharma School which has 
since then come to be called the Vaibhasika 
School—Bộ Kinh Luận do Thi Đà Bàn Ni soạn, 
được ngài Tăng Già Bạt Trừng dịch sang Hoa ngữ 
vào khoảng năm 383 sau Tây Lịch. Theo Giáo Sư 
Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật 
Giáo, có lẽ vào thế kỷ thứ II sau Tây Lịch, trước 
hay sau cuộc kiết tập kinh điển của triều đại Ca 
Sắc Nị Ca, chúng ta không thể nói được, một sớ 
giải vĩ đại và chi li mệnh danh Tỳ Bà Sa Luận 
(Aibhasa-sastra) được tập thành dựa trên tác 
phẩm của Ca Đa Diễn Ni Tử. Từ ngữ “Vibhasa” 
có nghĩa là “Quảng diễn,” hay những “DỊ kiến,” 
và tiêu để nây tỏ ra rằng nhiều quan điểm của 
thời ấy được tập hợp và phê bình chi tiết, và một 
vài quan điểm riêng tư được tuyển chọn và ghi 
chép lại. Mục đích chánh của luận Tỳ Bà Sa là 
lưu truyền lời trần thuật chính xác của trường phái 
A Tỳ Đàm, từ đó trường phái nầy mới được gọi là 
phái Phân Biệt Thuyết (Vaibhasika). 

Treatise on logic: Nyaya-pravesa (sk—Nhân 
Minh Nhập Chánh Lý Luận—A treatise on logic 
composed by Sankarasvamin, 
Dignaga, translated Into Chinese by Hsuan-Tsang 
in one book, on which there are numerous 
commentaries and works—Thuyết minh về lý 
luận (chân năng lập, chân năng phá, chân hiện 
lượng, chân tỷ lượng, tự năng lập, tự năng phá, tự 
hiện lượng, tự tỷ lượng) do đệ tử của Trần Na là 
Thương Yết La soạn, Trần Huyền Trang đời 
Đường dịch sang Hoa Ngữ, một quyển bao gồm 
những lời bình. 

Treatise on the Hundred Verses: Sata-sastra 
(sk Bách Luận (hai quyển)—Sata-sastra by 


means an exteme annotaton or 





folower of 


5068 


Devabodhisattva, two books—See Four famous 
Sasfras. 


Treatise on the Madhyamika: Madhayamika- 
sastra (skÐ—Trung Quán Luận—The first and 
pñnciple work of the three main works of the 
Middle School, composed by Nagarjuna. 
Fortunately the SanskriIt text of 1t has been 
preserved. It was translated Into Chinese by 
Kumarajiva. Ït 1s a treatise of 400 verses in which 
Nagarjuna Cerfain wrong views of 
Mahayana or of general philosophers, thereby 
rejecting all realisic and pluralistc ideas, and 
indirectly establishing his monistc doctrine. The 
Madhyamaka system 1s neither scepticism nor 
agnosfticism. Ït is an open 1nvifation fo every one 
to see Reality face to face. According to the 
Survey of Buddhism, Sangharakshita`s summary 
of£ the Madhyamaka system as 
“Buddhism may be compared to a tree. Buddhaˆs 
transcendental realization 1s the root. The basic 
Buddhism 1s the trunk, the distnctive Mahayana 
doctrines the branches, 
subschools of the Mahayana the flowers. NÑow the 
function of flowers, however beautiful, 1s to 
produce fruit. Philosophy, to be more than barren 
speculation, must find 1fs reason and 1fs fulfilment 
in a way of life; thought should lead to action. 
Doctrine gives birth to method. The Bodhisattva 
1deal 1s the perfectly ripened fruit of the whole 
vast tree of Buddhism. Just as the fruit encloses 
the seeds, so within the Bodhisattva lIdeal are 


refutes 


follows: 


and the schools and 


recombined all the different and sometimes 
seemingly divergent elements of Mahayana.” 
According to Jaidev Singh in An Introduction To 
Madhyamaka Philosophy, we have seen the main 
features of Madhyamaka Philosophy. It is both 
philosophy and mysticism. By is dialectic, 1S 
critical probe info all the categories of thoupht, 1 
relentlessly exposes the pretensions of Reason to 
know Truth. The hour of Reasons despalr, 
however, becomes the hour of truth. The seeker 
now turns to meditatlon on the varlous forms of 
“Sunyata,` and the practice of “PraJnaparamitas. 
By moral and yogic practices, he 1s prepared to 
receive the Truth. In the final stage of Prajna, the 
wheels of Imagination are stopped, the discursive 
mind 1s stilled, and in that silence Reality stoops 
to kiss the eye of the aspiranf; he receives the 


accolade of prajna and becomes the knighterrant 
of Truth. I( is an experlence of a different 
dimension, spaceless, timeless, which 1s beyond 
the province of thought and speech. Hence 1t 
cannot be expressed in any human language— 
Trung Quán Luận (tên tác phẩm của Bồ Tát Long 
Thọ, tổ thứ 14 của dòng Thiên Ấn Độ). Đây là bộ 
luận thứ nhất và cũng là bộ luận chính trong ba bộ 
luận chính của Tam Tông Luận. Bộ Trung Quán 
Luận do Ngài Long Thọ biên soạn, may mắn 
nguyên bản tiếng Phạn vẫn còn tổn tại. Bản Hán 
văn do Ngài Cưu Ma La Thập dịch. Tác phẩm nây 
gồm 400 bài tụng, trong đó Ngài Long Thọ đã bác 
bổ một số những kiến giải sai lầm của phái Đại 
Thừa hay của các triết gia thời bấy giờ, từ đó ông 
bác bỏ tất cả những quan niệm duy thức và đa 
nguyên để gián tiếp thiết lập học thuyết “Nhất 
Nguyên” của mình. Triết học Trung Quán không 
phải là chủ thuyết hoài nghi mà cũng không phải 
là một chủ thuyết bất khả tri luận. Nó là một lời 
mời gọi công khai đối với bất cứ ai muốn trực 
diện với thực tại. Theo Nghiên Cứu về Phật Giáo, 
ngài Tăng Hộ đã nói về lý tưởng Bồ Tát trong 
Trung Quán như sau: “Phật Giáo có thể ví như 
một cái cây. Sự giác ngộ siêu việt của Đức Phật 
là rễ của nó. Phật Giáo cơ bản là cái thân cây, 
các học thuyết Đại Thừa là nhánh của nó, còn các 
phái và chi của Đại Thừa là hoa của nó. Bây giờ, 
dù hoa có đẹp đến thế nào thì chức năng của nó 
là kết thành quả. Triết học, để trở thành điều gì 
cao hơn là sự suy luận vô bổ, phải tìm động cơ và 
sự thành tựu của nó trong một lối sống; tư tưởng 
cần phải dẫn tới hành động. Học thuyết nầy sinh 
ra phương pháp. Lý tưởng Bồ Tát là trái cây hoàn 
mỹ chín mùi trên cây đại thụ của Phật Giáo. 
Cũng như trái cây bao bọc hạt giống, vì vậy bên 
trong lý tưởng Bồ Tát là sự kết hợp của tất cả 
những thành tố khác nhau, và đôi khi dường như 
chia rẽ của Đại Thừa.” Theo Jaidev Singh trong 
Đại Cương Triết Học Trung Quán, chúng ta thấy 
rằng những nét chính yếu của triết học Trung 
Quán vừa là triết học vừa là thuyết thân bí. Bằng 
cách xử dụng biện chứng pháp và chiếu rọi sự 
phê bình vào tất cả những phạm trù tư tưởng , nó 
đã thẳng tay vạch trần những khoa trương hư trá 
của lý trí để nhận thức Chân Lý. Bây giờ người 
tầm đạo quay sang với thiển định theo những 
hình thức khác nhau của “Không Tánh,” và thực 


5069 


hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nhờ thực hành tính 
thần đức hạnh Du Già, người tầm đạo theo Trung 
Quán dọn đường để tiếp nhận Chân Lý. Tại giai 
đoạn sau cùng của Bát Nhã, những bánh xe tưởng 
tượng bị chận đứng, tâm trí vọng động lắng đọng 
tịch tịnh lại, và, trong sự tịch tịnh đó, Thực Tại cúi 
hôn lên đôi mắt của người tầm đạo; kẻ đó đón 
nhận sự tán dương của Bát Nhã và trở thành hiệp 
sĩ phiêu du của Chân Lý. Đây là kinh nghiệm 
thuộc về một chiều khác, một chiều vô không 
gian, vô thời gian, nó siêu việt lên trên lãnh vực 
của tư tưởng và ngôn ngữ. Cho nên nó không thể 
diễn đạt được bằng bất cứ ngôn ngữ nào của nhân 
loại. 

Treaties on the Mahaparinirvana Sutra: Đại 
Bát Niết Bàn Hậu Phần Kinh—Treaties on the 
Mahaparinirvana Sutra, two books, translated Into 
Chinese by Jnanabhadra under the T”ang dynasty, 
the sutra explained about the passing away of the 
Buddha and the divisions of his relics—Hậu Phần 
Niết Bàn Kinh, gồm hai quyển, được ngài Nhạ Na 
Bạt Đà La dịch vào đời nhà Đường, nói về sự 
nhập diệt của Phật và sự phân chia xá lợi. 
Treatise of the Middle School: Luận Trung 
Quán—See Treatise on the Madhyamika. 
Treatise on the Middle View of the Great 


Vehicle: Wrirten by master An-Hui 
(Sthramati)—Đại Thừa Trung Quán Luận (được 
ngài An Huệ biên soạn)—See SthiramatI. 
Treafisềẳ on the original nature of man: 
Nguyên Nhân Luận—A the 
fundamental nature of man, by Tsung-MI, the 
fifthpatriarch of the Hua-Yen school, explaining 
is doctrine, in one book—Tên đầy đủ là Hoa 
Nghiêm Nhân Luận, sách xét về bản tánh căn 
bản của con người, do ngài Khê Phong Tông Mật, 
tổ thứ năm của tông Hoa Nghiêm biên soạn. 
Treatise on Sanskrit grammar: Vyakarana 
(sk)—Ký Luận—Bộ luận về ngữ pháp tiếng 
Phạn. 

Treafiseề on the Transcendental Wisdom: 
Mahaprajnaparamita-padesa-sastra (skt)—Đại Trí 
Độ Luận—Maha-Prajnaparamita Sastra 1s a sastra 
(Commentary) on the Prajna paramita sutra. Ít 1s a 
famous philosophical Mahayana work. As the 
San-Lun School 1s much Inclined to be negafivistic 
1dealism, there arose the more positive school, 


treafise on 


called Shih-Lun or Four-Treatise School, which 
adds a fourth text by Nagarjuna, namely, the 
Prajnaparamita-Sastra. This sastra 1s composed of 
100 books ascribed to Magarjuna on the greater 
Prajna-paramia sutra, in which we see that 
Nagarjuna established his monistc view mụuch 
more affirmatively than 1m any other text. In 
Nagarhunaˆs commenfary the 
Mahaprajnaparamita there 1s an annoftation of the 
fundamental principles: All conditioned things are 
1mpermanent (sarva-sanskara-anityam); all 
elements are selfless (sarva-dharma-anatman); 
and Nirvana 1s quiescence (nirvana-santam), In 
which It is said that these “three law-seals” (signs 
of Buddhism) can be extended to four by adding 
another, all 1s suffering (sarva-duhkham), or can 
be abridged to one “true sfate” seal. The 
state`" may be translated as “noumenon.`” This 
school Interprets the “true sfate” as “no stafe” or 
“no truth,` but it does not mean that It 1s false; “no 


on 


“true 


truth' or “no state” here means that 1t 1s not a truth 
or a sfate established by argument or concerved 
by thought but that 1t transcends all speech and 
thoupht. Again, T”ien-T”ai Interprets i{ as “one 
truth'` (eka-satya), but “one” here 1s not a 
numerical “one;” The 
principle of the T”1en-T”ai doctrine cenfers on this 
true state of all elements. However, all texts from 
SanLun and Shñh-Lun are being from 
Nagarjunas hand, the general trend of 
metaphysical areument Is much the same. The 
sastra was translated Iinto Chinese by Kumarajiva 
1n around 397-415 A.D.—Đại Trí Độ Luận là luận 
về Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đây là một tác 
phẩm triết học nổi tiếng của Phật Giáo Đại Thừa. 
Vì phái Tam Luận quá thiên trọng về duy tâm 
luận phủ định, nên thời bấy giờ nảy lên một 
trường phái tích cực là Tứ Luận Tông, bằng cách 
thêm vào một tác phẩm thứ tư của Ngài Long 
Thọ, đó là bộ Đại Trí Độ Luận. Bộ luận nầy gồm 
100 quyển do ngài Long Thọ Bồ Tát soạn, giải 
thích về Đại phẩm Bát Nhã Kinh, trong đó Ngài 
Long Thọ thiết lập quan điểm “Nhất Nguyên” của 
mình một cách xác quyết hơn trong bất cứ tác 
phẩm nào khác. Trong luận thích nầy ngài Long 
Thọ chú thích về Đại Bát Nhã Kinh, có một chú 
giải về những nguyên lý căn bản nây: tất cả các 
sự thể bị chi phối bởi điều kiện vô thường(sarva- 


It means “absolute.” 


5070 


samskara-anitya hay chư hành vô thường); mọi 
yếu tố đều không có tự ngã (sarva-dharma- 
anatman hay chư pháp vô ngã), và Niết Bàn là sự 
vắng lặng (nirvana-santam hay Niết Bàn tịch 
nh). Tam pháp ấn hay ba dấu hiệu của pháp có 
thể được quảng diễn thành bốn bằng cách thêm 
vào một dấu hiệu khác: tất cả đều lệ thuộc khổ 
đau (sarva-duhkkam) hay thật tướng ấn. Có thể 
dịch chữ “thật tướng ấn' là 'bản thể” (noumenon). 
Tông Thiên Thai giải thích “thật tướng” như là “vô 
tướng" hay “vô thật,'` nhưng không có nghĩa là mê 
vọng; vô tướng hay vô thật ở đây có nghĩa là 
không có một trạng thái hay tướng nào được thiết 
lập bằng luận chứng hay được truy nhận bởi tư 
tưởng; nó siêu việt cả ngôn thuyết và tâm tưởng. 
Lại nữa, Thiên Thai giải thích nó như là “nhất đế” 
(eka-satya), nhưng “nhất” ở đây không phải là 
nhất của danh số, nó chỉ cho “tuyệt đối.` Nguyên 
lý của học thuyết Thiên Thai quy tụ trên thật 
tướng đó của vạn pháp. Tuy nhiên, vì cả Tam 
Luận và Tứ Luận đều từ tay Ngài Long Thọ mà 
ra cả nên khuynh hướng tổng quát của những luận 
chứng siêu hình trong hai phái nầy cũng gần 
giống nhau. Kinh được ngài Cưu Ma La Thập dịch 
sang Hoa ngữ vào khoảng những năm 397-415 
sau Tây Lịch. 

Treatise of the twenty verses: Vimsatikakarika 
(skÐ—Nhi Thập Tụng Luận. 

Tree (n): Cây. 

Tree of enlightenment: Giác Thụ—The tree of 
knowledge, or enlightenment, the pippala under 
which the buddha attained enliphtenment, also 
called Bodhidruna—Đức Phật đắc đạo dưới gốc 
cây Tất Ba La, nên cây đó được gọi là cây Bồ 
Đề—See Bodhi-tree. 

Tree among men: Nhân Trung Thụ—The 
Buddha, a tree among men. The Buddha who 
provided the bodhi tree as a shelter for men— 
Phật là một tàng cây lớn (cây Bồ Đề) cho nhân 
loại. 

Tree or original fecility: Bodhi tree—Nguyên 
cát thụ (cây gốc của hạnh phúc). 

Trees of the Pure Land: Jewel-trees—Bảo thụ. 
Trees in rows: Hành Thụ—Hàng Thụ—A forest 
with avenues of trees—Rừng cây thành hàng 
thành lối. 








Tree spiri(: Tree ghos—When trees become 
large and old, they are known to be dwellings for 
ghosts and spirits—Thần Mộc. 

Tree-fop: Ngọn cây. 

Trees turn white: Lâm Biến—The trees of the 
wood turned white when the Buddha died—Khi 
Đức Phật nhập Niết Bàn, sắc cây trong rừng Ta 
La biến thành màu trắng. 

Tree whose wood can exorcise evil spirits: 
Mộc Hoạn Tử—Vô Hoạn Tử—A tree whose 
seeds are used as rosary beads. It is said to be the 
arista, which means unharmed, secure; it is the 
name of the soap-berry and other shrubs—Một 
loại cây có khả năng tránh được tà quỷ. Hạt của 
nó có thể dùng làm tràng hạt. Cây còn mang ý 
nghĩa bất hại hay an toàn. Nó còn là tên của một 
loại trái dâu dùng làm xà bông. 

Tremble (v): Run sợ. 

Trend: Trào lưu. 

Trend of Buddhist thought: Trào lưu tư tưởng 
Phật giáo. 

Trespass (n & v): Quá bước—Vượt qua. 
Trespasser (n): Người xâm nhập. 

Trỉ (skÐ: Traya (skt)—Three—Tam (ba). 

Triad (n): Bộ ba. 

Trial (a & n): Thẩm vấn—Xử án. 

Trỉ Zen Master: Trí Thiền Sư—A Vietnamese 
zen master from Phong Châu, North Vietnam. He 
was a descendant of King Lê Đại Hành. His 
grandfather named Lê Thuận Tông, a high official 
in the royal court during the Lý Dynasty. He 
passed the Doctorate Degree in Philosophy and 
Was assipned as a royal official with the rank of 
“Cung Hầu Thư Gia.” At the age of 27, he left 
home and became a disciple of Zen master GIới 
Không. After becoming the dharma heir of the 
sixteenth generation of the Vinitaruci Zen Sect, 
he went to Mount Từ Sơn and stayed In the deep 
Jungle to practice ascetics and medifation for six 
years. Then he went to the mountain foot to build 
a small temple named Phù Môn and stayed there 
to preach Buddha Dharma until he passed away. Ït 
should be noted that both Tô Hiến Thành and Ngô 
Hòa Nghĩa were his lay disciples—Thiển sư Việt 
Nam, quê ở Phong Châu, Bắc Việt. Ngài là dòng 
dõi của vua Lê Đại Hành. Ông nội ngài là Lê 


5071 


Thuận Tông, là một quan chức lớn của triều Lý. 
Ngài thi đậu Tiến Sĩ và được bổ làm Cung Hầu 
Thư Gia trong triều. Năm 27 tuổi, ngài xuất gia 
làm đệ tử của Thiển sư Giới Không. Sau khi trở 
thành pháp tử đời thứ 16 của dòng Thiển Tỳ Ni 
Đa Lưu Chi, ngài đi đến núi Từ Sơn và trụ trong 
rừng sâu để tu tập khổ hạnh và thiển định trong 
sáu năm liền. Sau đó ngài xuống chân núi cất am 
Phù Môn giảng pháp cho đến khi ngài thị tịch. Cả 
hai ông Tô Hiến Thành và Ngô Hòa Nghĩa dễu là 
đệ tử tại gia của ngài. 

Tri Bao Zen Master: Trí Bảo Thiển Sư (?- 
1190)—A Vietnamese Zen master from Ô Diên, 
North Vietnam. He left home to become a monk 
at Thanh Tước Temple on Mount Du Hý ¡n 
Thường Lạc. He was the Dharma heir of the tenth 
generation of Wu-Yun-T”ung Zen Sect. Later, he 
focused ¡n cultivating merits by building bridges, 
fixing roads In rural areas. He passed away In 
1190 —Thiển sư Việt Nam, quê ở Ô Diên, Bắc 
Việt. Ngài xuất gia tại chùa Thanh Tước trên núi 
Du Hý ở Thường Lạc. Ngài là pháp tử đời thứ 10 
dòng Thiền Vô Ngôn Thông. Về sau, ngài chuyên 
tu phước bằng cách bắc cầu bồi lộ ở những vùng 
thôn dã. Ngài thị tịch năm 1190. 

Tri Bat Zen Master: Trì Bát Thiển Sư (1049- 
1I17)—A Vietnamese Zen master from Luy Lâu, 
North Vietnam. He favored Buddhism when he 
was very young. At the age of 20, he left home, 
became a disciple and received complete precepfs 
with Zen Master Sùng Phạm at Pháp Vân Temple. 
He became the Dharma herr of the Vinitaruci Zen 
Sec(. After the latters death, he became a 
wandering monk In search of the truth. Later, he 
stayed at Tổ Phong Temple on Mount Thạch 
Thất. Lý Thường Kiệt was one of his most 
outstanding lay disciples. He spent most of his life 
to revive and expand Buddhism In North Vietnam. 
He passed away in I117—Thiển sư Việt Nam, 
quê ở Luy Lâu. Ngài thích Phật giáo từ khi còn 
nhỏ. Lúc 20 tuổi, ngài xuất gia và trở thành đệ tử, 
và thọ giới cụ túc với Thiển sư Sùng Phạm tại 
chùa Pháp Vân. Ngài trở thành Pháp tử đời thứ I2 
dòng Thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Sau khi Thầy thị 
tịch, ngài trở thành du Tăng khất sĩ để tầm cầu 
chân lý. Về sau, ngài trụ tại chùa Tổ Phong trên 
núi Thạch Thất. Lý Thường Kiệt là một trong 
những đệ tử tại gia nổi tiếng của ngài. Hầu hết 


cuộc đời ngài, ngài chấn hưng và hoằng hóa Phật 
giáo tại Bắc Việt. Ngài thị tịch năm 1117. 

Tribe (n): Bộ lạc —Chi tộc. 

Tribhava (skt): Tibhava (p)—Threefold world— 
Tam giới (dục giới, sắc giới và vô sắc giới— 





sensuous world, fine material world and 
1mmaterial world)}—See Trailokya. 
Tribhavacittamatra (skÐ: Tribhavasva- 


cittamatram (skt)—Tam giới duy tâm (ba cõi đều 
do tâm tạo)—Tam Giới Duy Nhất Tâm—The 
threefold existence 1s nothing but the mind—The 
triple world 1s but one mind—The triple world 1s 
Just Mind. In the Lankavatara Sutra, the Buddha 
taught: “The Bodhisattva-mahasattvas sees that 
the triple world 1s no more than the creation of the 
ciffa, manas, and mano-vijnana, that it 1s brought 
forth by falsely discriminating one°s own mind, 
that there are no signs of an external world where 
the principle of multiplicity rules, and finally that 
the triple world 1s just one”s own mind.”—Tam 
giới duy thị tự tâm hay tam giới duy chỉ do tâm 
nầy. Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật dạy: “Vị Bồ 
tát Ma ha Tát thấy rằng thế giới chỉ là sự sáng tạo 
của tâm, mạt na và ý thức; rằng thế giới được sinh 
tạo do phân biệt sai lầm bởi cái tâm của chính 
mình; rằng không có những tướng trạng hay dấu 
hiệu nào của một thế giới bên ngoài mà trong đó 
nguyên lý đa phức điều động; và cuối cùng rằng 
ba cõi chỉ là cái tâm của chính mình. 
Tribulation (n): Upayasa (skt Gian truân— 
Khổ nạn—Hoạn nạn. 

Tribunal (n): Tòa án binh. 

Trice a day meditation: Tam Thời Tọa Thiền. 
I1) The first period at 10 AM: Nhứt thời. 

2) The second period at 4 PM: Nhị thời. 

3) The third period at 8 PM: Tam thời. 
Trichivara (skt): The robe of a Buddhist monk or 
nun, which 1s pieced together from pieces of old 
cloth or rags, but always kept clean as a sign of 
poverty and purity—Áo Cà Sa của Tăng Ni, được 
may bằng nhiều mảnh vải cũ vá víu lại với nhau 
nhưng lúc nào cũng giữ cho sạch để tỏ dấu hiệu 
thanh bẫn. 

Trichotomic (a): Gồm ba thành phần. 
Trichotomous (a): See Trichotomic. 
Trichotomy (n): Tam phân luận (quan điểm thần 
học cho rằng con người gồm ba thành phần, xác, 


5072 


hồn và linh. Theo quan điểm Phật giáo, mỗi con 

người có hai phần chính là xác thân hay tứ đại và 

tâm thức. Phật giáo không tin ở linh hồn trường 
cửu). 

Tricksters: Những kẻ lường gạt—-See Six 

dangers when one keeps bad company. 

Triennial (a): Kéo dài ba năm—Cố sự cứ ba 

năm một lần xãy ra. 

Triennially (adv): Ba năm một lần. 

Trigamist (n): Người phạm tội tam hôn (ba vợ 

hay ba chồng một lần). 

Trigamous (a): Mắc tội tam hôn. 

Trigamy (n): Tình trạng tam hôn. 

Trí Hai Master: Hòa Thượng Trí Hải—Name of 

Most Venerable Trí Hải who supervised the 

reconstruction of Quốc Ân temple in 1805 through 

the contribution of Princess Long Thành, an elder 
sister of king Gia Long, who offered 300 ounces 

Tên của Hòa Thượng Trí Hải, người đã 

đôn đốc trùng tu chùa Quốc Ân vào năm 1805 với 

sự đóng góp 300 lạng bạc của Công Chúa Long 

Thành, chị vua Gia Long. 

Trikayas (skt): Tam thân Phật. 

(D An overview of “Trikaya”—Tổng quan về 
Tam Thân Phật: A Sanskrit term for “three 
bodies.” According to Mahayana doctrine, 
Buddhas have three bodies: 1) Dharmakaya, 
or body of the great order, or true body of the 
Buddha. This is the true nature of the Buddha, 
which 1s Identical with transcendenrtal reality, 
the essence of the universe. The dharmakaya 
1s the unify of the Buddha with every thing 
existing. It represents the law or dharma, the 
teachng expounded by the Buddha 
(Sakyamuni); 2) Sambhogakaya, or body of 
delipht, the body of buddhas who in a 
“buddha-paradise” enJoy the truth that they 
embody. This 1s also the result of previous 
good actions; and 3) . Nrmanakaya, or body 
of transformation, or emanation body, the 
earthly body in which Buddhas appear to men 
in order to fulfill the buddhas” resolve to 
guide all beings to advance to Buddhahood 
(Iiberation). The nirmanakaya 1s embodied In 
the carthy Buddhas and Bodhisattvas 
proJected the though the 
meditation of the sambhogakayaas a result of 


Of silver 





1nto world 


their compassion. The three bodies are not 
one and yet not different. It 1s because the 
levels of understanding of human beIngs are 
different. Some see the dharma body, sữill 
others see the reward body, and still others 
see the response body. For example, some 
look at a pearl as a substance which 1s round 
and perfect, others see the pure lipht emitting 
by the pearl, still others see the pearl 
reflected withn ¡1self Apart from the 
substance of the pearl and the light, there 1s 
no pure light emitting, nor reflection Inside 
the pearl. Thus the three are one—Từ Bắc 
Phạn chỉ “tam thân.” theo giáo thuyết Đại 
thừa, chư Phật có ba thân: I) Pháp thân hay 
bản tánh thật của Phật, hay chân thân của 
Phật, đồng nhất với hiện thực siêu việt, với 
thực chất của vũ trụ. Sự đồng nhất của Phật 
với tất cả các hình thức tổn tại. Đây cũng là 
biểu hiện của luật mà Phật đã giảng dạy, 
hoặc là học thuyết do chính Phật Thích Ca 
thuyết giảng; 2) Ứng thân hay Báo Thân hay 
thân hưởng thụ. Thân thể Phật, thân thể của 
hưởng thụ chân lý nơi “Thiên đường Phật.” 
Đây cũng chính là kết quả của những hành 
động thiện lành trước kia; và 3) Hóa thân hay 
thân được Phật dùng để hiện lên với con 
người, nhằm thực hiên ý muốn đưa tất cả 
chúng sanh lên Phật. Đây cũng chính là hiện 
thân của chư Phật và chư Bồ Tát trần thế. Ba 
thân Phật không phải là một mà cũng không 
khác. Vì trình độ của chúng sanh có khác nên 
họ thấy Phật dưới ba hình thức khác nhau. Có 
người nhìn thấy pháp thân của Phật, lại có 
người nhìn thấy báo thân, lại có người khác 
nhìn thấy hóa thân của Ngài. Lấy thí dụ của 
một viên ngọc, có người thấy thể chất của 
viên ngọc tròn đầy, có người thấy ánh sáng 
tinh khiết chiếu ra từ viên ngọc, lại có người 
thấy ngọc tự chiếu bên trong ngọc, vân vân. 
Kỳ thật, không có phẩm chất của ngọc và ánh 
sáng sẽ không có ánh sáng phản chiếu. Cả ba 
thứ này tạo nên vẻ hấp dẫn của viên ngọc— 
See three bodies of the Buddha. 

(ŒI) Trikaya in Mahayana—Tam Thân Phật theo 
Phật giáo Đại thừa: 

l) Dharmakaya-Pháp thân: The Prajna- 
paramita Sutra maintains the conception that 


2) 


3) 


5073 


the Dharmakaya 1s produced by Dharmas. 
Thus, the Dharma body 1s the principle and 
nature of fundamental enlightenment. Body 
of the great order. The true nature of the 
Buddha, with 
transcendental reality, the essence of the 
universe. The dharmakaya 1s the unity of the 
Buddha with cvery thíng existing. lt 
represents the law or dharma, the teaching 
expounded by the Buddha (Sakyamunl). 
There Is still another another explanation that 
the dharmakaya 1s the Dharma body of 
Vairocana Buddha, which translates as “All 
Pervasive Light.”—Kinh Bát Nhã Ba La Mật 
Đa duy trì khái niệm rằng Pháp thân là do 
pháp tao thành. Vì vậy Pháp thân là nguyên 
lý và tánh chất căn bản của sự giác ngộ. Bản 
tánh thật của Phật, đồng nhất với hiện thực 
siêu việt, với thực chất của vũ trụ. Sự đồng 
nhất của Phật với tất cả các hình thức tổn tại. 
Đây cũng là biểu hiện của luật mà Phật đã 
giảng dạy, hoặc là học thuyết do chính Phật 
Thích Ca thuyết giảng. Còn một lối giải thích 
cho rằng pháp thân chính là “Tối Thắng 
Quang Phật” của Đức Tỳ Lô Giá Na. 
Sambhogakaya—Ứng thân hay Báo Thân: 
The reward body 1s Perfect Wisdom, or Initial 
enliphtenment. This 1s the body of delipht, the 
body of buddhas who In a “buddha-paradise” 
enjoy the truth that they embody. This 1s also 
the result of previous good actions. The 
reward body 1s considered as the body of 
Ñisyanda Buddha, which means “Fulfilliment 
of Purity.”—Báo thân là thân của trí tuệ viên 
mãn hay là thân của sự khởi đầu giác ngộ. 
Đây là thân hưởng thụ. Thân thể Phật, thân 
thể của hưởng thụ chân lý nơi “Thiên đường 
Phật.” Đây cũng chính là kết quả của những 
hành động thiện lành trước kia. Báo thân còn 
được xem là là thân của Ngài Sở Lưu Phật, 
có nghĩa là “Thành Tịnh Phật.” 
Nirmanakaya—Hóa thân: The transformation 
body is a compassionat€ appearance In 
response to living beings Body of 
transformation, the earthly body in which 
Buddhas appear to men In order to fulfill the 
buddhas` resolve to guide all beings to 
advance to Buddhahood (liberation). The 


which 1S 1dentical 


nirmanakaya 1s embodied ¡in the earthly 
Buddhas and Bodhisattvas proJected Into the 
world through the meditation of the 
sambhogakaya  as a theIr 
compassion. The transformation body 1s also 
known as the body of Sakyamuni Buddha, 
which translates “Still and Silent.”——Hóa thân 
là sự thể hiện lòng bi mẫn với chúng sanh 
mọi loài. Thân được Phật dùng để hiện lên 
với con người, nhằm thực hiên ý muốn đưa 
tất cả chúng sanh lên Phật. Đây cũng chính là 
hiện thân của chư Phật và chư Bồ Tát trần 
thế. Hóa thân còn được biết là thân của Đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni, có nghĩa là “lịch 
Tịnh Phật.” 


result of 


(II) Trikaya in Zen—Tam Thân Phật trong Thiên: 


l) 


2) 


3) 


In Zen the three bodies of Buddhas are three 
level of reality——Trong nhà Thiền, ba thể của 
Phật chỉ ba trình độ về sự thực chứng: 
Dharmakaya: The cosmic conscIousness, the 
unifled existence that beyond all 
concepfs Ý thức vũ trụ, một khái niệm thoát 
ra ngoài tánh duy lý. 


Sambhogakaya: The experlence of the 
ecstasy of enlightenment—Thể nghiệm xuất 
thần do đại giác đem lại. 

Nưmanakaya: Buddha-body 1s radiant, 
personfied by Sakyamuni Buddha—Thân 
Phật sáng chói, do Phật Thích Ca hiện thân. 


lies 





(V)Trikaya in Vijrayana—Tam Thân Phật trong 


Km Cang thừa: According to Tantric 
Buddhism, the samsaric way of handling our 
world, in terms of the three levels of samsaric 
perception: body, emotfions, 
mindlessness. There 1s a definie tantric 
levels of perception, which 1s known as the 
principle of the three kayas, or the trikaya. 
Kaya 1s a Sanskrit word that simply means 
“body.” There is a correspondence between 
the three levels. In the language of tantra, the 
level of body corresponds to the kaya or body 
of manifestation, the nirmanakaya. The level 
of emotions corresponds to the body of 
complete Joy, the sambhogakaya, and the 
level of 1penorance 
corresponds to total space, the dharmakaya. 
There 1s no tension or contradiction between 
the samsaric and the tantric descrIptions. 


and 


bewilderment or 


5074 


Rather the tantric principle of the three kayas 
shows how we could relate to the levels of 
body, emofions, that 
already exist within our state of being. In 
studying tantra, we relate with all three kayas 
simultaneously by relating to the vajra 
master, who embodies all three. The three 
kayas are not abstract principles, but we can 
relate to them experientially, personally, 
spiritually, and transcendently, all at the same 
time. As we develop to the level of the 
teachers body, the level of nirmanakaya, 
then beøn to experlence the 
sambhogakaya. At that level emotions are 
transmuted and are workable. Beyond that, 
we also begin to tune In to the dharmakaya, 
which 1s open, all pervading space. lf we are 
gØoIng fO study fanfra, I( IS necessary fO 
understand the trikaya principle of being and 
manifesting. In tantric practice the first step 
the of body, the 
nirmanakaya. Then we see that the five 
Buddha the 
sambhogakaya or the level of emotions. 
Beyond that 1t is necessary to transcend both 
the bodily and the emotional level, which 1s 
the dharmakaya, high above. Ït 1s necessary 
to understand the Iimportance of relating with 
the body, or earthly existence, and relating 
with the vajra master, the great teacher who 
©xIsts on earth. In some sense such a teacher 
1S a magician, a conjurer: he has achieved 
total space, conquered the level of emotions, 
and he actually exists In an earthly body— 
Theo Mật tông Phật giáo, khía cạnh của thế 
giới được nhìn qua 3 bình diện của thế tục: 
hình tướng, cảm xúc và hững hờ. Có những 
mức độ nhận thức rõ ràng theo Mật giáo về 
các bình diện này, đó là nguyên lý của 3 
thân, hay là “tam thân.” Kaya là tiếng Bắc 
Phạn có nghĩa là “thân.” Giữa ba thân và ba 
bình diện của nhận thức có một sự tương ứng 
với nhau. Trong ngôn ngữ của Mật giáo, bình 
diện của hình tướng tương ứng với hóa thân 
hay thân của sự biến hiện; bình điện cảm xúc 
tương ứng với báo thân, thân của sự an lạc vô 
biên; và bình diện hững hờ với Pháp thân, 
hay thân của vô biên pháp giới. Giữa sự trình 


and bewilderment 


W© 


1S tO rTeallze level 


familes are related with 


l) 


bày của Mật giáo và sự trình bày của thế 
gian không có một sự căng thẳng chống trái 
nào. Hơn nữa, giáo lý Mật giáo về ba thân 
cho chúng ta thấy chúng ta có thể làm việc 
trực tiếp với ba bình diện hình tướng, cảm 
xúc và vô minh qua sự tương ứng với ba thân 
đều có đủ đầy trong mỗi chúng ta. Trong quá 
trình học hỏi Mật giáo, chúng ta phải làm 
việc đồng thời một lúc với ba thân qua sự liên 
hệ của chúng với vị Kim Cang đạo sư, người 
biểu tượng của ba thân. Ba thân không phải 
là một nguyên lý trừu tượng, mà chúng ta có 
thể làm việc trực tiếp với chúng bằng sự cảm 
nhận, tâm linh và siêu việt. Khi chúng ta đã 
thành tựu bình diện hình tướng một vị thầy, 
bình diện của hóa thân, chúng ta sẽ thành tự 
báo thân. Trên bình diện này những cảm xúc 
sẽ được biến đổi và trở thành để tài của tu 
tập. Hơn nữa, chúng ta bắt đầu chuẩn bị cho 
Pháp thân, thân của một không gian rộng mở 
và xuyên suốt mọi vật. Khi chúng ta sắp sửa 
học Mật giáo, điều cần thiết là phải hiểu 
nguyên lý về “tam thân” của hiện tượng và 
hiện thực. Trong truyền thống Mật giáo, bước 
đầu tiên là đối mặt với hóa thân, bình diện 
của hình tướng. Sau đó chúng ta phải nhận ra 
sự liên quan giữa năm gia đình Phật (see EIive 
Buddha Families) với hóa thân hay với bình 
điện của cảm xúc. Hơn nữa, sự vượt qua bình 
diện của hình tướng và cảm xúc cũng rất là 
cần thiết, vì đó là Pháp thân cao tột. Phải 
thấy rõ tầm quan trọng của sự liên hệ giữa 
hình tướng hay thế giới hiện hữu, và sự liên 
hệ với vị đạo sư Kim Cang, vị thầy vĩ đại, 
đang sống trên quả đất này. Trong một ý 
nghĩa nào đó vị đạo sư Kim Cang là nhà phù 
thủy, một nhà ảo thuật: ông ta đã thành tựu 
cái không gian vô biên, vượt qua bình diện 
của cảm xúc và sống bằng một xác thân hoàn 
toàn xương thịt. 

Dharmakaya: Dharmakaya stands for the 
strenegth of fundamental truth of emptiness, 
the all-pervading Supreme realIty, 
enliphtenment 1ífself and embodied as 
Samantabhadra—Biểu hiện cho sức mạnh 
của tánh không thâm nhập và bao trùm tất cả, 
được hiện thân của Ngài Phổ Hiền. 


5075 


2) Sambhogakaya: Sambhogakaya represents 
the qualiies of the dharmakaya—Biểu hiện 
những phẩm chất của “thể luật.” Đây chính là 
pháp hiện trên thân Phật. 

3) Nmanakaya: The nữrmanakaya 1s the 
1ntentional embodiment of the dharmakaya In 
human form. In the Mahayana, Nirmanakaya 
means the historical Buddha Sakyamunl. In 
the Vajrayana, nimanakaya means any 
person who possesses the spirtual 
capabilitiles of a teacher who has previously 
died—Sự hiện thân có ý thức của thể luật 
dưới hình thức con người. Trong Đại thừa, 
hiện thân nầy là Đức Phật lịch sử, thì trong 
Kim Cang thừa, hiện thân nầy là bất cứ ai 
thừa hưởng phẩm chất tâm linh của một vị 
thầy đã khuất. 

Trikona (skt: Nhất Thiết Phật Tâm Ấn— The 
sien on a Buddha°s breast (on Vairocana)—The 
sign of omniscience——The sign of Buddha-mind (a 
triangle of flames above a white lotus, pure white 
color representing wisdom, pointing downwards to 
indicate power over or burn up all passions, 
Opposition, temptations)—Dấu hiệu trên ngực 
Như Lai (Phật Tỳ Lô Giá Na). Dấu hiệu về tâm 
(tam giác lửa trên bông sen trắng, màu trắng tỉnh 
biểu tượng cho trí huệ, đỉnh tam giác chỉ xuống 
chỉ sức mạnh đốt cháy dục vọng và cám dỗ). 
Trilaksana (skt): Tilakkhana (p)—Tam pháp 
ấn-Three Dharma SealsCThree marks of 
©xistence, or three characterisics of all 
phenomenal existence—Three characferistics of 
existence that the Buddha declared are common 
to all phenomena, or the three marks that refers to 
1mpermanence (amtya), suffering or 
unsatisfactoriness (duhkha) and egolessness or 
anatman—Ba dấu hiệu mà Đức Phật đã tuyên bố 
chung cho vạn hữu, hay ba dấu hiệu phân biệt (ba 
dấu hiệu của hiện hữu): vô thường, khổ và vô 
ngã—See Three Dharma Seals. 

I1) The characteristics of Impermanence: Anitya 
(skt——-Anicca (p)—Ephemeral— 
lmpermanence—Vô Thường—Anitya 1s the 
sfate of not being permanent, of lasting or 
exiIstng only for a short time, of changing 
continually. Physical changes operating from 
the state of formation, to that of development, 
decay and disintepralon are exact 


manifestatons of the law of transformation. 
AlI things In the universe, from the small 
grain of sand, the human body, to the big one 
such as the earth, moon and sun are governed 
by the above law, and as such, must come 
throuph these four periods. This process of 
changes character1zes 1mpermanence. 
Everything ïn this world 1s subJect to change 
and perish; nothing remains constant for even 
a single ksatna or short moment. Everything, 
every phenomenon passes through a period of 
birth, mafturIty, transformation, and 
destruction. The Diamond Sutra taught: “Just 
examine the various conditioned dharma, It 1s 
no different than a bubble or dewdrop; 
observe and everythng 1s 
Iimpermanent, bírths and deaths are like 
lightnng flashes.” Contemplaton on the 
1mpermanence of things will help us prevent 
from being Iimprisoned by the things of the 
world. Sincere Buddhists should always be 
awakened and realize: “Nothing in this world 
lasts forever.” In the end, everything 1s a part 
of the cycle of “EFormation, Existence, 
Decadence, and Emptiness.” If there 1s birth, 
naturally, there will be existence for a cerfain 
amount of time, then decay will come, and, in 
the end, return to đirt and sand. Because we 
are awakened to these conditions of life, we 
begn realzing the  theory of 
“Impermanence” the Buddha taught ¡in the 
Sufras 1s accurate. No matter how much glory, 
wealth, or success was achieved 1n the past, 
1n the end, these accomplishments are not any 
diferent than a beautiful dream. Sincere 
Buddhists should know how to adapt and 
make best of their situations, able cleverly to 
tolerate and endure varlous conditions and 
circumstances of life, then they may be able 
(O transform misfortunes, failures, and 
suferings ¡into blessings and happiness. 
Everything ¡in líe, If 1íf' has form 
characteristics, then, ¡inevifably, one day 1t 
will be destroyed. A human life is the same 
way, I1f there Is life, there must be death. 
Even though we say a hundred years, 1t 
passes by In a flash, like lightning streaking 
across the sky, like a flower”s blossom, like 


realize 


5076 


the image of the moon at the bottom of lake, 
like a short breath, what is really eternal? 
Even our dear bodies, we are unable to 
maintain 1s youth, health, and vitality forever 
because 1t must endure inevitable sufferings, 
deterioration, old age, sickness, and death. 
Everything In life is Iimpermanent, artificial, 
dream-like, and transient like a bubble in 
water. Affer the sunshine, there 1s rain; after 
rain there 1s cessation; after health there 1s 
sickness; after happiness there Is sadness; 
after being together there 1s being apart; after 
success there 1s failure; after rise there ¡s fall. 
Along the long river some sfretch are straight, 
others curve; somefimes 1t is quite peaceful, 
other times turbulent and chaotIc. Sincere 
Buddhists should always the 
1mpermanence of all things, should always try 
to cultivate, should always turnn your 
misforfunes and setbacks as well as obstacles 
Into advantageous situations; should always 
awaken, abandon Ignorance to see the lipht of 
enliphtenment, and become more determined 
to solidify your mind to make firm progress 
on your cultivated path—Vô thường nghĩa là 
không thường, không mãi mãi ở yên trong 
một trạng thái nhất định mà luôn thay hình 
đổi dạng. Đi từ trạng thái hình thành, cao to, 
thấp nhỏ, tan rã, vân vân, đạo Phật gọi đây là 
những giai đoạn thay đối đó là thành trụ hoại 
không. Tất cả sự vật trong vũ trụ, từ nhỏ như 
hạt cát, thân con người, đến lớn như trái đất, 
mặt trăng, mặt trời đều nằm trong định luật 
vô thường. Mọi vật trên đời nầy đều phải 
thay đổi và hoại diệt; không vật gì thường 
hằng dù chỉ trong phút giây, hay sát na ngắn 
ngủi. Mọi vật, mọi hiện tượng đều phải qua 
giai đoạn sanh, trụ, dị, diệt. Kinh Kim Cang 
dạy: “Nhứt thiết hữu vi pháp, như mộng, 
huyễn, bào, ảnh, như lộ diệc như điện, ưng 
tác như thị quán.” Nghĩa là hãy xem các pháp 
hữu vi, nào khác chi bóng bọt, điểm Sương, 
quán xem tất cả vô thường, sanh sanh diệt 
diệt như tuồng chớp chăng.” Quán chiếu được 
sự vô thường của vạn hữu sẽ giúp chúng ta 
không bị trói buộc bởi sự vật của thế gian. 
Phật tử chơn thuần nên luôn thức tỉnh rằng: 
“Muôn vật ở đời vốn không bển vững.” 


remember 


2) 


Chung quy cũng nằm trong bốn lẽ “Thành, 
Trụ, Hoại, Không” mà thôi. Hễ có sanh ra, 
tức nhiên là có trụ nơi đời một thời gian nào 
đó, kế đến bị hư hoại đi vào kết cuộc quy về 
nơi cát bụi. Do tỉnh ngộ như vậy, chúng ta 
mới thấy thuyết “vô thường” mà Đức Phật đã 
từng tuyên dạy trong kinh điển là đúng. Bao 
nhiêu công danh, phú quý, thành đạt trong 
quá khứ, rốt rồi những thứ nầy có khác nào 
một giấc mơ hoa. Phật tử chơn thuần phải 
biết quyền biến, tùy duyên, an nhẫn thì rất có 
thể các nghịch cảnh, khổ não được chuyển 
biến thành thuận cảnh. Mọi vật trên đời nầy 
nếu đã có mang cái tướng hữu vi, ắt có ngày 
hoại diệt. Đời người cũng thế, hễ có sanh là 
có tử, tuy nói trăm năm, nhưng so với vũ trụ 
thì có khác nào ánh điển chớp, hay thoáng 
tựa sương tan, như hoa hiện trong gương, như 
trăng lồng đáy nước, như hơi thở mong manh, 
chứ nào có bền lâu? Tấm thân yêu quý nhứt 
nầy của chúng ta mà chúng ta còn không thể 
giữ cho trẻ trung, mạnh khỏe mãi được, mà 
phải bị đến cái thời chịu các mối khổ sanh, 
già, bệnh, chết. Thế mới biết tất cả sự vật 
trên đời nầy đều là vô thường, giả tạm, như 
mộng, như huyễn, như bọt nước mà thôi. Hết 
nắng lại mưa, hết mưa trời tạnh, hết mạnh rồi 
đau, hết vui rồi buôn, hết hợp rồi tan, hết 
vinh rồi nhục, hết lên xe rồi xuống ngựa, 
sông dài lúc phẳng lặng, lúc lên thác xuống 
ghềnh. Phật tử chơn thuần nên luôn biết lẽ vô 
thường, phải luôn cố gắng tu tập, phải cố 
gắng biến các nghịch cảnh rủi ro cũng như 
các điều trở ngại cho mình và cho người 
thành những hoàn cảnh thuận lợi; phải luôn 
thức tỉnh, bỏ mê theo ngộ mà lập tâm thêm 
vững mạnh trên bước đường tu. 

Characteristic of suffering: Duhkha (skt)— 
Đậu Khư—Nạp Khư—Nhạ Khư—Khổ— 
Bitterness—Unhappiness—Suffering—— 
Pain—DIstress—MIsery——DIfficulty. The 
Buddha teaches that suffering 1s everywhere, 
suffering 1s already enclosed In the cause, 
suffering from the effect, suffering throughout 
time, suffering pervades space, and suffering 
governs both philistine and saint—Trạng thái 
khổ não bức bách thân tâm (tâm duyên vào 
đối tượng vừa ý thì cảm thấy vui, duyên vào 


a) 


b) 


C) 


) 


©) 


5077 


đối tượng không vừa ý thì cảm thấy khổ). 
Đức Phật dạy khổ nằm trong nhân, khổ nằm 
trong quả, khổ bao trùm cả thời gian, khổ bao 
trùm cả không gian, và khổ chi phối cả phàm 
lẫn Thánh, nghĩa là khổ ở khắp nơi nơi. 
Suffering 1s already enclosed In the cause—— 
Khổ nằm trong nhân: It ¡s said that the 
Bodhisattva fears the 
philisine fears the effect. In fact, human 
beings do not care about the cause when 
doing what they want. They only fear when 
they have to suffer from their wrong-doings— 
Bồ Tát sợ nhân chúng sanh sợ quả, nghĩa là 
chúng sanh vì mê mờ nên chỉ khi nào quả khổ 
tới mới lo sợ, khi đang gây nhân khổ thì lại 
không nhận thấy, mà vẫn cứ thắn nhiên như 
không, nhiều khi lại cho là vui sướng. 
Suffering from the effec—Khổ nằm trong 
quả: We always reap what we have sown. 
Thịs 1s a natural law, but some people do not 
know If; instead they blame God or deitles for 
their misfortune—Gây nhân nào gặt quả nấy, 
đó là định luật tự nhiên, thế nhưng trên đời có 
ít người công nhận như vậy, ngược lại còn 
than trời trách đất cho những bất hạnh của họ. 
Suffering throughout time——Khổ bao trùm cả 
thời gian: Humankind has suffered from time 
1mmemorial ti now, because suffering never 
ceases; 1t 1s part of the law of causality—Từ 
vô thỉ đến nay, cái khổ của chúng sanh chưa 
bao giờ dứt, đây là một phân của định luật 
nhân quả luân hồi (cứ nhân tạo quả, rồi trong 
quả có nhân, cứ thế mãi không bao giờ ngừng 
nghỉ). 

Suffering throughout space—Khổ bao trùm 
cả không gian: Suffering goes together with 
1ønorance. Since ignorance 1s everywhere, In 
this world as well as in the Innumerable other 
worlds, sufering also follows i—Ở đâu có vô 
minhthì ở đó có khổ. Vô minh không những 
chỉ bao trùm trong thế giới nầy mà nó còn 
trùm khắp vô lượng thế giới. 

Suffering governs both philistne and sain— 
Khổ chi phối cả phàm lẫn Thánh: Those 
people who are damned In Hell, in the realm 
of the sftarved ghosts, the animals, and Asura 
undergo all kinds of suffering. Human beings 
driven by greed, anger, and Ignorance are 


the cause while 


3) 


a) 


condemned to suffer. Deities, when their bliss 
1S OVer, suffer from their decay body. All 
saints of Hinayana school, except the Arhats, 
including the Stream Enterer, the (Once- 
Returner, the Non-Returner who are still 
Infatuated with their so-called attainment, are 
subJect to the suffering from the cycle of birth 
and death. Only the Bodhisatfvas are exempt 
from suffering since they volunfarilly engage 
themselves in the cycle in order fo save 
people with their six Noble Paramita Saving 
Devices—Chúng sanh ở địa ngục, ngạ quỷ, 
súc sanh, A tu la phải khổ sở vô cùng. Loài 
người bị tham sân sĩ chi phối cũng bị lặn ngụp 
trong biển khổ. Chư Thiên cũng không tránh 
được khổ vì ngũ suy tướng hiện. Cho đến các 
hàng Thánh Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na 
Hàm, Thanh Văn, Duyên Giác, vân vân, vì 
còn mê pháp, nên không tránh khỏi nỗi khổ 
biến dịch sinh tử. Xem thế nỗi khổ lớn lao vô 
cùng. Riêng chỉ các vị Bồ Tát nhờ lòng đại 
bi, thường ra vào sinh tử, lấy pháp lục độ để 
cứu độ chúng sanh, mà vẫn ở trong Niết Bàn 
tự tại. 

Characterisic of Egolessness: Anatma or 
Narratmyam (skt—Vô Ngã —Egolessness, 
no-self, not self, non-ego, or the emptiness of 
a self—Thuyết Vô Ngã có hai đặc tánh chính 
là pháp vô ngã và nhân vô ngã —The 
doctrine of main 
things 
selflessness of 


no-self  has two 


characteristics: selflessness Of 
(dharma-nairatmya) 
person (pudgalanairatmya). 

Not-se]f, No-self, Egolessness, Non- 
Personalty, Non-self, or Non-ego— 
Determinism means the theory of being 
determined by fate, nature, or god. Buddhism 
believes 1n the absence of a permanent, 
unchaging self or soul—Non-existence of a 
permanent self. According to the Vimalakirti 
Sutra, the body consists of the five elements 
or skandhas, which together represent body 
and mind, and there 1s no such so-called 
“self.” Elements exIst only by means of union 
of. condItIons. 
unchangeable substance in them. When these 
come apart, so-called “body” Iimmediately 
disappears. Since the form which 1s created 


and 


There ¡1s no eternal and 


b) 


5078 


by the four elements 1s empty and without 
self, then the human body, created by the 
unification of the five skandhas, must also be 
empty and without self. Human body 1s In a 
transforming process from second fo second. 
In Theravada, no-self is only applied to the 
person; in the Mahayana, all things are 
regarded as without essence: Thuyết tất định 
chỉ cho lý thuyết có sự quyết định của “định 
mệnh, hay Thiên mệnh, hay thượng đế. Phật 
giáo chủ trương sự vắng mặt của một bản ngã 
thường hằng bất biến. Theo Kinh Duy Ma 
Cật, vô ngã có nghĩa là sự hiểu biết chơn 
chánh rằng thân gồm ngũ uẩn chứ không có 
cái gọi là “bản ngã trường tổn.” Tứ đại chỉ 
hiện hữu bởi những duyên hợp. Không có vật 
chất trường tổn bất biến trong thân nầy. Khi 
tứ đại hết duyên tan rã thì thân nầy lập tức 
biến mất. Vì vật chất do tứ đại cấu thành, 
trống rỗng, không có thực chất, nên con người 
do ngũ uẩn kết hợp, cũng không có tự ngã 
vĩnh cữu. Con người thay đổi từng giây từng 
phút. Theo giáo lý Tiểu Thừa thì “Vô Ngã” 
chỉ áp dụng cho loài người, nhưng trong Phật 
giáo Đại Thừa thì vạn hữu đều vô ngã. 

According to Prof. Junjiro Takakusu in The 
of Buddhit Philosophy, the 
Buddha regarded this world as a world of 
hardship, and taught the ways to cope with 1t. 
Then what are the reasons which make 1t a 
world of hardship? The first reason, as gIiven 
by the Buddha ¡s that all things are selfless or 
egoless, which means that no things, men, 
animals and Iinanimate objects , both living 
and not living, have what we may call thelr 
oripinal self or real being. Let us consider 
man. ÀA man does not have a core or a soul 


Essentials 


which he can consider to be his true self. A 
man exists, but he cannot grasp his real being, 
he cannot discover his own core, because the 
©existence of a man ¡is nothimng but an 
“existence depending 
causations.” Everything that exists Is there 
because of causations; 1t will disappear when 
the effects of the causation cease: Theo Giáo 
Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết 
Học Phật giáo, Đức Phật xem thế giới nầy là 
thế giới của khổ đau, và Ngài đã dạy những 


0n a serles Of 


c) 


q) 


phương pháp đối trị nó. Vậy cái gì đã làm thế 
giới nầy trở thành khổ đau? Lý do đầu tiên 
như Đức Phật đã dạy, là các pháp đều vô 
ngã, nghĩa là vạn vật, hữu tình hay vô tình, 
tất cả đều không có cái mà chúng ta có thể 
gọi là bản ngã hay thực thể. Chúng ta thử 
khảo sát con người. Một người không thể 
xem tinh thần hay hồn của y là một thực ngã. 
Y hiện hữu nhưng không thể nào nắm được 
cái thực thể của y, không thể tìm thấy được 
tỉnh thần của y, bởi vì sự hiện hữu của con 
người không gì ngoài cái “hiện hữu tùy thuộc 
vào một chuỗi nhân duyên." Mọi vật hiện 
hữu đều là vì nhân duyên, và nó sẽ tan biến 
khi những tác dụng của chuỗi nhân duyên ấy 
chấm dứt. 

The waves on the waters surface certainly 
exist, but can it be said that a wave has Ifs 
own self? Waves exiIst only while there Is 
wind or current. Each wave has I1ts own 
characteristics according to the combination 
Of causations, the intensity of the winds and 
currents and their directions, etc. But when 
the effects of the causations cease, the waves 
are no more. Similarly, there cannot be a self 
which stands ¡independent of causations: 
Những làn sóng trên mặt nước quả là hiện 
hữu, nhưng có thể gọi mỗi làn sóng đều có tự 
ngã hay không? Sóng chỉ hiện hữu khi có gió 
lay động. Mỗi làn sóng đều có riêng đặc tính 
tùy theo sự phối hợp của những nhân duyên, 
cường độ của gió và những chuyển động, 
phương hướng của gió, vân vân. Nhưng khi 
những tác dụng của những nhân duyên đó 
chấm dứt, sóng sẽ không còn nữa. Cũng vậy, 
không thể nào có cái ngã biệt lập với nhân 
duyên được. 

As long as a man is an existent depending on 
a Serles Of causations, 1t is unreasonable for 
him to try to hold on to himself and to regard 
all things around him from the self-centered 
poInt of view. All men ought to deny therr 
own selves and endeavor to help each other 
and to look for co-existence, because no man 
can ever be truly independent: Khi con người 
còn là một hiện hữu tùy thuộc một chuỗi 
nhân duyên thì , nếu y cố gắng trì giữ lấy 
chính mình và nhìn mọi vật quanh mình từ 


©) 


8) 


5079 


quan điểm độc tôn ngã là một điều thật vô lý. 
Mọi người phải từ bổ cái ngã của mình, cố 
gắng giúp đỡ kẻ khác và phải nhận thức cái 
hiện hữu cộng đồng, vì không thể nào con 
người hoàn toàn hiện hữu độc lập được. 

Tf all things owe their existence fo a serles of 
causations, their existence Is a conditional 
one; there 1s no one thing In the universe that 
1S permanent or independent. Therefore, the 
Buddha'›s theory that selflessness 1s the 
nature of all things mnevitably leads to the 
next theory that all things are Impermanent 
(anitya): Nếu mọi vật đều hiện hữu tùy thuộc 
vào một chuỗi những nhân duyên thì cái hiện 
hữu đó cũng chỉ là tùy thuộc điểu kiện mà 
thôi; không có một vật chất nào trong vũ trụ 
nầy có thể trường tổn hay tự tại. Do đó Đức 
Phật dạy rằng vô ngã là yếu tính của vạn vật, 
và từ đó, đưa đến một lý thuyết nữa là vạn 
vật đều vô thường, là điều không thể tránh. 
Men ïn general seem to be giving all of theIr 
energy fo preserving theIr own existence and 
theIr possessions. But in truth it 1s Impossible 
to discover the core of their own existence, 
nor is 1t possible to preserve 1t forever. Even 
for one moment nothing can stay unchanged. 
NÑot only 1s If Insecure In relation to space but 
1£ 1S aÏSO 1nsecure 1n relation to time. If it were 
possible 
spaceless and timeless, that would be a world 
of true freedom, ¡.e., Nirvana: Hầu hết mọi 
người đều dốc hết năng lực vào việc gìn giữ 
sự hiện hữu của mình và những tư hữu của 
họ. Nhưng thực ra, không thể nào tìm được 
trung tâm hiện hữu của nó, cũng không thể 
nào giữ nó đời đời được. Không vật nào là 
không biến chuyển, ngay cả trong một sát na. 
Không những nó bất ổn trong tương quan với 
không gian, mà nó cũng bất ổn trong tương 
quan với thời gian nữa. Nếu ta có thể tìm 
được một thế giới không có không gian và 
thời gian, thế giới đó mới thật là thế giới tự 
do chân thật, tức là Niết Bàn. 

If, as the modern phySIcisfs asserf, space IS 
curved and time ¡is relative, this world of 
space and time ¡is our enclosed abode from 
which there 1s no escape; we are tied down In 
the cycles of cause and effect: Nếu như 


tO điscover a world which 1s 


h) 


1) 


những nhà vật lý hiện đại xác nhận, không 
gian là một trong những số lượng biến đổi và 
thời gian là tương đối thì thế giới của không 
gian thời gian nầy là cái ngục tù mà chúng ta 
không thể nào thoát ra được, tức là chúng ta 
đã bị trói buộc trong vòng nhân quả rồi vậy. 
As long as men cannot discover a world 
which 1s not limited by time and space, men 
must be creatures of suffering. To assert that 
such a sfate, unlimited ¡in time and space, 1s 
attanable by man is the message of 
Buddhism: Khi nào con người chưa tìm được 
cái thế giới không bị hạn cuộc bởi thời gian 
và không gian, con người vẫn phải là một tạo 
vật khổ đau. Xác nhận rằng con người có thể 
đạt được cảnh giới đó, cảnh giới không bị hạn 
cuộc bởi thời gian và không gian là sứ mệnh 
của Phật Giáo. 

Of course, there 1s no such thing as a limitless 
time. Even modern physical sclence does not 
recogmze infinfty ¡n Space. 
However, the Buddha brought forward his 
ideal, Nirrvana (extinction), following his 
theories of selflessness and Impermanence. 
Nirvana means extinction of life and death, 
extinction of worldly desire, and extinction of 
space and time conditions. This, In the last 
analysis, means unfolding a world of perfect 
freedom. Selflessness (no substance) and 
1mpermanence (no duration) are the real state 
Of Our existence; (negatively 
extinction; positively perfection) 1s our ideal, 
that 1s, perfect freedom, quiescence: Lẽ dĩ 
nhiên không có gì có thể được xem như là 
không gian vô hạn và thời gian vô cùng. 
Ngay cả vật lý học ngày nay cũng nhìn nhận 
cái vô tận của thời gian và không gian. Tuy 
nhiên, Đức Phật đã xướng thuyết về lý tưởng 
Niết Bàn hay tịch diệt, theo nguyên tắc vô 
thường và vô ngã. Niết Bàn có nghĩa là hủy 
diệt sinh tử, hủy diệt thế giới dục vọng, hủy 
diệt những điều kiện thời gian và không gian. 
Sau hết, Niết Bàn có nghĩa là cảnh giới của 
giải thoát viên mãn. Vô ngã hay không có sự 
bất biến, vô thường hay không có sự trường 
tồn là trạng huống thật sự của sự hiện hữu 
của chúng ta. Niết Bàn theo nghĩa tiêu cực là 
hủy diệt, nhưng theo nghĩa tích cực là tròn 


time and 


Nirvana 


5080 


đầy, là lý tưởng của chúng ta, ấy là sự giải 
thoát trọn vẹn. 

Triloka (skt: Tiloka (p)—Three realms—Ba 

cõ—A Sanskrit term for “three worlds within 

cyclic existence,” in which sentient beings are 
reborn. According to The Long Discourses of the 

Buddha, Sangiti Sutra, the realms of births and 

deaths divided into three realms of existence—Từ 

Bắc Phạn để chỉ “ba cõi trong vòng luân hồi sanh 

tử” trong đó chúng sanh tái sanh vào. Theo 

Trường Bộ, Kinh Phúng Tụng, cõi luân hồi sanh 

tử được chia làm ba: 

l) The realm of passions (kama-dhatu), or the 
realm of (sensuous) desire of sex and food. It 
ineludes the six heavens with six classes of 
øods, the human world, hungry ghosts, demi- 
ghosts, animals, and hells. All beings In this 
realm possess Íive aggregøates or panca- 
skandha. It 1s so named because desire 1s the 
predominant emotion there: Dục giới, hay 
cảnh giới tham sắc dục và thực dục. Gồm sáu 
CÕI trời, cõi người và địa ngục. Chúng sanh 
trong cõi dục giới nầy đều có ngũ uẩn tạo 
thành thân thể vật chất (thế giới vật chất bao 
trùm từ lục đạo đến các cõi trời đều thuộc 
dục giới nầy). Sở dĩ cõi này có tên dục giới vì 
sự ham muốn nổi bật trong cảnh giới này— 
See Skandha. 

2) The realm of Beauty (rupa-dhatu), or the 
realm of form or matter. It is above the lust 
world. lt 1s represented In the Brahamlokas 
(tứ thiển thiên). The realm of the lesser 
deifies and rebirth In this realm 1s a result of 
successfully attainng meditative 
(dhyana): Sắc giới, hay cảnh giới bên trên 
Dục giới gồm Tứ Thiền Thiên. Đây là cõi 
của thiên thần bậc thấp (Chúng sanh trong cõi 
nầy không có dâm dục và thực dục, chỉ có 
thân thân thể vật chất tốt đẹp thù thắng, cõi 
nước cung điện nguy nga. Tóm lại trong cõi 
nầy tham dục vật chất không ngừng tự thạnh, 
nhưng chưa giải thoát hết các mối phiền trược 
của vật chất vi tế. Y cứ theo tinh thần tu 
dưỡng cao cấp, cõi nây chia làm tứ thiển 
thiên) và tái sanh vào cõi trời này là do kết 
quả thành công của thiển định—See Four 
dhyana heavens. 


Sfates 


3) The realm of no Beauty (non-form), or the 
formless or Immaterial realm (arupa-dhatu) of 
pure sprri. There are no bodies, palaces, 
things. Where the mind dwells in mystic 
contemplation. Ïts extent Is indefinable In the 
four “empty” regions of spaces: Vô sắc giới, 
hay cảnh giới vô sắc, không còn thân thể, 
cung điện, đổ vật. Nơi đó tâm an trụ trong 
thiển định thâm diệu. Cảnh giới nầy trải dài 
đến Tứ Không Xứ. Đây là cõi của thiên thần 
bậc cao (cảnh giới nầy cao hơn cảnh sắc giới, 
chúng sanh không còn bị vật chất ràng buộc, 
đương thể thuần là tinh thần độc lập, chúng 
sanh trong cõi nầy thường trụ trong thâm 
định, không có cảnh giới xứ sở. Y theo thắng 
liệt của thiển định, cõi nây là cõi tứ không 
xứ)—See Four formless Heavens. 

Trim eyebrows: Tỉa chân mày—A Bhiksuni 

should not trim, pluck, or darken her eyebrows—— 

Vị Tỳ Kheo Ni không nên cắt tỉa, nhổ bỏ hay tô 

đậm chân mày. 

Trimsika (skt: 30 stanzas of Yogacara 

doctrine—Duy Thức Tam Thập Tụng (30 bài tụng 

về Duy Thức). 

Trimsika Sastra (skÐ: Duy Thức Tam Thập 

Tụng Luận —The composed by 

Vasubandhu on the thirty stanzas of the Teaching 

of Consciousness—Bộ Luận được Ngài Thế Thân 

soạn về 30 câu kệ của giáo lý Duy Thức. 

Trnastaraka-vinaya (skt): Như Thảo Phú Địa— 

See Seven rules given in the Vinaya for settling 

disputes among monks and nuns. 

Tripersonal (a): Có ba ngôi vị (theo Thiên chúa 

giáo có con, cha và thánh thần). 

Tripitaka (skÐ: Tipitaka (p)—Tam Tạng Kinh 

Điển (Kinh, Luật, Luận)—The whole of Buddhist 

canon—Three sets of Sacred Buddhist Books. 

(D_ An overview of Tripitaka: Tổng quan về Tam 
Tạng Kinh Điển—-The Theravada canon 
writen In Pali and the Mahayana canon 
wri(ten 1n Sanskrit. Three storehouses, or 
three baskets or collecion of 
Buddhist scriptures, consisting of three parts: 
The Vinaya-pitaka, Sutra pItaka, 
Abhidharma-pitaka—Tam tạng Kinh điển của 
Phật giáo Nguyên Thủy viết lại bằng chữ Pali 
và Kinh điển Đại Thừa được viết bằng chữ 


Sasftra ˆ WaS 


canon of 


qI) 


50681 


Bắc Phạn. Tam tạng Kinh điển Phật gồm: 
Kinh, Luật và Luận. Kinh Tạng (Sutra-pitaka) 
là một tập hợp những thuyết giảng về Đức 
Phật và các đệ tử của Ngài. 

The meanings of Tripitake: Nghĩa của Tam 
Tạng Kinh Điển—Tripitaka is a Sanskrit term 
meaning literally “three baskets.” It refers to 
the Buddhist canon, which ¡is divided Into 
three par(s: sutras, vinaya, and sastras. The 
sutras contain all the Buddha's as well as 
some of his great diciples” lecftures and 
teachings. The vinaya contains the precepts 
taught by the Buddha. And the sastras contain 
all discussions essays on 1ssues related to the 
Từ “Tripitaka” là một thuật ngữ Bắc 
Phạn có nghĩa là “ba cái giỏ.” Từ này chỉ 
kinh điển Phật giáo, được chia làm ba phần: 
kinh, luật và luận. Kinh là những bài thuyết 
giảng hay giáo thuyết của Đức Phật và những 
đại đệ tử của Ngài. Luật bao gồm những giới 
luật được Đức Phật tuyên dạy. Và luận là 
những bàn luận hay những bài bài luận về 
những vấn đề liên hệ đến kinh điển. 


Sufras 





(II Details on Tripitaka—Chi tiết về Tam Tạng 


l) 


Kinh Điển: 

(A) Sutra Pitaka (skt——Kïnh Tạng: 
The Sura Piaka consists chiefly of 
Instuctve discourses delivered by the 


Buddha to both the Sangha and the laity on 
VâATIOUS 
expounded by great disciples such as the 
Venerable Sariputra, Moggallana, 
Ananda, are Iincorporated and are accorded as 
much venerafion as the word of the Buddha 
himself, since they were approved by him. 
Most of the sermons were ¡intended mainly 
for the benefit of Bhikkhus, and they deal 
with the holy life and with the exposition of 
the doctrine. There 
discourses which deal with both the material 
and the moral progress of his lay-followers. 
The Sigalaka Sutra, for example, 
mainly with the duties of a layman. There are 
also a few Interesting talks given to children. 
The Sutra Pitaka may be compared to books 
Of pr€escriptions, since the discourses were 
expounded on diverse occasions to suit the 
temperamenfs of various persons. There may 


OCcasions. A few  discourses 


and 


are several other 


deals 


2) 


a) 


be seemingly contradictory sfatements, but 
they should not be misconstrued, as they were 
uttered by the Buddha to suit a particular 
DUTpOS€; 1nstance, to the 
quesfion he would maintain silence, when the 
inguirer was merely foolishly Inquisitive, or 
give a detailed reply when he knew the 
inguirer to be an earnest seeker after the 
truth—Kinh Tạng đại để gồm những bài pháp 
có tính cách khuyên dạy mà Đức Phật giảng 
cho cả hai, bậc xuất gia và hàng cư sĩ, trong 
nhiều cơ hội khác nhau. Một vài bài giẳng 
của các vị đại đệ tử như các ngài Xá Lợi 
Phất, Mục Kiền Liên và A Na Đà cũng được 
ghép vào Tạng Kinh và cũng được tôn trọng 
như chính lời Đức Phật vì đã được Đức Phật 
chấp nhận. Phần lớn các bài pháp nầy nhắm 
vào lợi ích của chư Tỳ Kheo và để cập đến 
đời sống cao thượng của bậc xuất gia. Nhiều 
bài khác liên quan đến sự tiến bộ vật chất và 
tỉnh thần đạo đức của người cư sĩ. Kinh Thi 
Ca La Việt chẳng hạn, dạy về bổn phận của 
người tại gia. Ngoài ra, còn có những bài 
giảng lý thú dành cho trẻ em. Tạng Kinh 
giống như một bộ sách ghi lại nhiều quy tắc 
để theo đó mà thực hành, vì đó là các bài 
pháp do Đức Phật giảng ở nhiều trường hợp 
khác nhau cho nhiều người có căn cơ, trình độ 
và hoàn cảnh khác nhau. Ở mỗi trường hợp 
Đức Phật có một lối giải thích để người thính 
pháp được lãnh hội dễ dàng. Thoáng nghe 
qua hình như mâu thuẫn, nhưng chúng ta phải 
nhận định đúng Phật ngôn theo mỗi trường 
hợp riêng biệt mà Đức Phật dạy điều ấy. Tỷ 
như trả lời câu hỏi về cái “Ta,” có khi Đức 
Phật giữ im lặng, có khi Ngài giải thích dông 
dài. Nếu người vấn đạo chỉ muốn biết để 
thỏa mãn tánh tọc mạch thì Ngài chỉ lặng 
thinh không trả lời. Nhưng với người cố tâm 
tìm hiểu chơn lý thì Ngài giảng dạy rành 
mạch và đây đủ. 

The Sutra Pitaka consists of five volumes—— 
Tạng Kinh gồm năm bộ: 

Names of the sutras caled by the 
Theravada—Tên những kinh gọi theo Phật 
Giáo Nguyên Thủy: 


for self-same 


) 


ñ) 


ii) 


1V) 


v) 


b) 


1) 
1) 
11) 
1V) 
v) 
3) 


5082 





Digha-Nikaya  (p): 
Collecion of Long 
những bài pháp dài. 
Majjhma Nikaya (p): Trung A Hàm— 
Collecion of Middle-Length Discourses— 
Ghi chép những bài pháp dài bậc trung—See 
Majjhima Nikaya. 

Samyuta Nikaya (p): Tạp A Hàm 
Collecion of Kindred Sayings—Ghi chép 
những câu kinh tương tự nhau—See 
Samyuktagama and Samyuktapitaka. 
Anguttara NÑikaya (p): Tăng Nhứt A Hàm— 
Collecion of Gradual sayings—Ghi chép 
những bài pháp sắp xếp theo số—§ee 
Ekottara-agama and Ekottarikagamas. 
Khuddaka Nikaya (p): Tiểu A Hàm —Smaller 
Collection—Ghi chép những bài kệ ngắn— 
See Khuddaka-Nikaya. 

Names of the sutras caled by the 
Mahayana——Tên kinh gọi theo Phật Giáo Đại 
Thừa: 

Trường Bộ Kinh: See (a) (). 

Trung Bộ Kinh: See (a) (1). 

Tương Ưng Bộ Kinh: See (a) (1i). 

Tăng Chi Bộ Kinh: See (a) (v). 

Tiểu Bộ Kinh: See (a) (v). 

History of translation of sutras in China, Japan 
and Vietnam—Lịch sử phiên dịch kinh điển 
tại các nước Trung Hoa, Nhật Bản và Việt 
Nam: The first basket Is composed of the 
discourses of the Buddha and his disciples. 
The second basket contains accounts of the 
origins of the Buddhist Sangha as well as the 
rules of discipline regulating the lives of 
The thưd part 1s a 
compendiun of Buddhist psychology and 
philiosophy. Chinese  first 
completed by the royal order of Liang-Wu-Ti 
of 5,400 volumes. Then the K”ai-Yuan 
cafalogue confained 5,048 chuan or books. 
During the Sung Dynasty, another canon was 
completed with 5,714 volumes. The South 
Sung has 5,665 chuan or books. The another 
canon was completed by the royal order of 
the Yuan Dynasty of 5,397 volumes. Under 
the Ming Dynasty 
completed with 6,771 volumes. The Ts”ing 
has 8,460 chuan or books for the Ts'ing 


Trường A Hàm 
1SCourses—GhI chép 





monks and  nuns. 


canon WaS§ 


another canon was 


(B) 
l) 


dynasty reprined the Ming canon with 
supplement; and a new and much enlarged 
ediion has recently been published ¡n 
Sanghai and Tokyo. The oldest existing canon 
1s believed to be the Korean with 6,467 
volumes. The Japanese canon, based on those 
of the South Sung, has 5,665 chuan or books. 
Before nineteenth century, there was no need 
for Vietnam to translate the Tripitaka for 1t 
had the same written language with China. 
Untl the end of the twenticth century, 
Vietnamese monks and nuns, both in Vietnam 
and abroad, started to translate the Tripitaka 
into Vietnamese—Bộ kinh điển đầu tiên của 
Trung quốc được soạn do lệnh của vua Lương 
Võ Đế với 5.400 cuốn. Sau đó là bộ Khai 
Nguyên Thích Giáo Lục, gồm 5.048 quyển. 
Dưới thời nhà Tống, nhà vua cho soạn bộ 
Tống Tạng gồm 5.714 cuốn. Bản đời nhà 
Nam Tống gồm 5.665 quyển. Thời nhà Minh, 
bộ Minh Tạng được soạn với 6.771 cuốn. Bản 
đời nhà Thanh gồm 8.460 quyển, vì nhà 
Thanh đã cho In lại tạng kinh đời nhà Minh 
với khổ lớn hơn nhiều và có phần bổ túc. Bộ 
nầy mới đây được ¡n lại tại Thượng Hải và 
Đông Kinh. Người ta tin rằng bộ kinh điển 
lâu đời nhất còn lưu lại được là bộ kinh điển 
của Hàn quốc với 6.467 cuốn. Bản của Nhật 
Bản dựa vào đời Nam Tống, gồm 5.665 
quyển. Trước thế kỷ thứ 19, Việt Nam không 
cần phải phiên dịch kinh điển vì có cùng chữ 
viết với Trung Quốc. Mãi đến cuối thế kỷ thứ 
20, chư Tăng Ni Việt Nam trong và ngoài 
nước bắt đầu phiên dịch bộ Tam Tạng sang 
Việt ngữ. 

Vinaya (skt)—Precepts—Luật Tạng: 
According to Most Venerable Narada in The 
Buddha and His Teaching, the Vinaya Pitaka, 
which 1s regarded as the sheet anchor of the 
Holy Order, deals mainly with the rules and 
regulatons of the Order of Bhikkhus and 
Bhikkhunis. For nearly twenty years after the 
enliphtenment of the Buddha, no definite 
rules were laid down for the control and 
discipline of the Sangha. Subsequently as 
OCcasion arose, the Buddha promulgated rules 
for the future discipline of the Sangha. 
Besdes the history of the gradual 


2) 


1) 

1) 
11) 
1V) 


v) 


(C) 


5083 


development of the Sasana from 1s very 
inception, a brief account of the life and 
ministry of the Buddha, and details of the 
thee councils are some other additional 
relevant contents of the Vinaya Pitaka. 
Vinaya Pitaka mentions In details (fully 
describes) reasons for the promulgation of 
rules, their various Iimplications, and specIfic 
Vinaya ceremonles of the Sangha. In 
summary, Vinaya Pitaka reveals useful 
information about anclent history, Indian 
customs, ancient arts and sciences—Luật 
Tạng (Vinaya-pitaka) gồm những văn bản nói 
về sự ra đời của Sangha và các qui tắc kỷ 
luật chi phối sinh hoạt tu tập của Tăng Ni và 
hai chúng tại gia. Theo Hòa Thượng Narada 
trong Đức Phật và Phật Pháp, Luật Tạng 
được xem là cái neo vững chắc để bảo tổn 
con thuyền Giáo Hội trong những cơn phong 
ba bão táp của lịch sử. Phần lớn Luật Tạng 
để cập đến giới luật và nghi lễ trong đời sống 
xuất gia của các vị Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni. 
Ngót hai mươi năm sau khi thành đạo, Đức 
Phật không có ban hành giới luật nhứt định 
để kiểm soát và khép chư Tăng vào kỷ 
cương. VỀ sau, mỗi khi có trường hợp xãy 
đến, Đức Phật đặt ra những điều răn thích 
hợp. Luật Tạng nêu rõ đầy đủ lý do tại sao 
và trường hợp nào mà Đức Phật đặt ra một 
giới, và mô tả rành mạch các nghi thức hành 
lễ sám hối của chư Tăng. Ngoài ra, lịch trình 
phát triển đạo giáo từ thuở ban sơ, sơ lược đời 
sống và chức nhiệm của Đức Phật, và những 
chi tiết về ba lần kết tập Tam Tạng Kinh 
Điển cũng được để cập trong Luật Tạng. Tóm 
lại, đây là những tài liệu hữu ích về lịch sử 
thời thượng cổ, về các cổ tục ở Ấn Độ, về 
kiến thức và trình độ thẩm mỹ thời bấy giờ. 
The Vinaya Pitaka consists of five books— 
Luật Tạng gồm năm quyển: 

Parajika (skÐ: Major offences—Tội Nặng. 
Pacittiya (skÐ: Minor offences—Tội Nhẹ. 
Mahavagøga (skÐ: Great Section—Phân lớn. 
Cullavagga (skt): Lesser Section—Phần nhỏ. 
Parivara (skÐ: Epitome of the Vinaya—GIới 
luật toát yếu. 

Abhidharma or sastra (skt)—Abhidhamma 
Pitaka (p)—Commentaries—Luận Tạng: The 


Abhidhamma Pitaka 1s the most Imporfant and 
most Interesting of the three, confaining as 1t 
does the profound philosophy of the Buddhaˆs 
teaching In contrast to the simpler discourses 
1n the Sutta Pitaka. Abhidhamma, the higher 
doctrine of the Buddha, expounds the 
qumntessence of his profound teachings. 
According to some scholars, Abhidhamma 1s 
not a teaching of the Buddha, but 1s later 
elaboration of scholastc monks. Tradition, 
however, atftributes the nucleus of the 
Abhidhamma to the Buddha himself. The 
Matika or Matrices of the Abhidhamma such 
(kusala dhamma), 
unwholesome states (akusala dhamma), and 
indeterminate sífates (abhyakata dhamma), 
etc., which have been elaborated In the six 
books, except the Kathavatthu, 
expounded by the Buddha. 
Sariputfa was assigned the honour of having 
explained all these topics In detail. Whoever 
the great author or authors may have been, 1t 
has to be admitted that the Abhidhamma must 
be the product of an ¡intellectual genius 
comparable only to the Buddha. This 1s 
evident from the Infricate and subtle Patthana 
in detail the 
varlous causal relations. To the wise truth- 
seekers, Abhidhamma 1s an Indispensable 
gide and an intellectual treat. Here is found 
food for thought for original thinkers and for 
earnest students who wish to develop wIsdom 
and lead an ideal Buddhist life. Abhidhamma 
1s not a subject of fleeting Interest designed 
for the  superficial Modern 
psychology, limifed as 1 1s, comes within the 
scope of Abhidhamma Inasmuch as 1t deals 
with mind, thoughts, thought-processes, and 
mental properties; but it does not admit of a 
psyche or a soul. It teaches a psychology 
without a psyche. Consclousness (CItta) 1S 
defined. Thoughts are analyzed and classified 
chiefly from an ethical standpoint. All mental 
properties (cetasika) are enumerated. The 
composition of each type of conscIousness 1s 
set forth in detail. How thougphts arise 1s 
minutely described. Bhavanga and Javana 
thoughtmoments. Irrelevent problems that 


as wholesome sfates 


W©FT€ 
Venerable 


Pakarana which describes 


reader. 


5084 


Interest students and scholars, but have no 
relation to one”s deliverance, are deliberately 
set aside. Abhidhamma does not attempt to 
gIive a systematized knowledge of mind and 
matfer. Ït Investigates these fwo compOosIfe 
factors of the so-called being, to help the 
understanding of things as they truly are. Mrs. 
Rhys Davids wrote about Abhidhamma as 
follows: “Abhidhamma deals with what we 
find within us, around us, and of what we 
asprre to find.” It is generally admiftted by 
most exponents of the Dhamma that a 
knowledge of the Abhidhamma 1s essential to 
comprehend fully the teachings of the 
Buddha, as 1t represents the key that opens 
the door of reality. While the Sutta Pitaka 
conftans the conventional teaching, the 
Abhidhamma Pitaka contains the ulimate 
teaching—Luận Tạng (Abhidharma-pitaka) 
gồm những triết học và tâm lý học trong Phật 
giáo. Theo Hòa Thượng Narada trong Đức 
Phật và Phật Pháp, Luận Tạng thâm diệu và 
quan trọng nhất trong toàn thể giáo pháp, vì 
đây là phần triết lý cao siêu, so với Kinh tạng 
giản dị hơn. Đây là tính hoa của Phật giáo. 
Đối với một vài học giả, Luận Tạng không 
phải do Đức Phật mà do các nhà sư uyên bác 
khởi thảo về sau nây. Tuy nhiên, đúng theo 
truyền thống thì chính Đức Phật đã dạy phần 
chánh yếu của Luận Tạng. Những đoạn gọi 
là Matika hay Nồng Cốt Nguyên Thủy của 
giáo lý cao thượng nây như thiện pháp, bất 
thiện pháp, và bất định pháp, trong sáu tập 
của Luận Tạng (trừ tập nói về những điểm 
tranh luận) đều do Đức Phật dạy. Ngài Xá 
Lợi Phất được danh dự lãnh trọng trách giảng 
rộng và giải thích sâu vào chỉ tiết. Dầu tác 
giả, hay các tác giả là ai, chắc chắn Luận 
Tạng là công trình sáng tác của một bộ óc kỳ 
tài chỉ có thể so sánh với một vị Phật. Và 
điểm nầy càng nổi bậc hiển nhiên trong tập 
Patthana Pakarana, vừa phức tạp vừa tế nhị, 
diễn tả mối tương quan của luật nhân quả với 
đầy đủ chi tiết. Đối với bậc thiện tri thức 
muốn tìm chân lý, Luận Tạng là bộ sách chỉ 
đạo khẩn yếu, vừa là một bộ khải luận vô 
giá. Ở đây có đủ thức ăn tỉnh thân cho học 
giả muốn mở mang trí tuệ và sống đời lý 


tưởng của người Phật tử. Luận Tạng không 
phải là loại sách để đọc qua cầu vui hay giải 
trí. Khoa tâm lý học hiện đại, còn hạn định, 
vẫn nằm trong phạm vi của Vi Diệu Pháp khi 
để cập đến tâm, tư tưởng, tiến trình tư tưởng, 
các trạng thái tâm. Nhưng Luận Tạng không 
chấp nhận có một linh hồn, hiểu như một thực 
thể trường tổn bất biến. Như vậy Vi Diệu 
Pháp dạy một thứ tâm lý trong đó không có 
linh hồn. Trong Vi Diệu Pháp, tâm hay tâm 
vương được định nghĩa rõ ràng. Tư tưởng 
được phân tích và sắp xếp đại để thành từng 
loại về phương diện luân lý. Tất cả những 
trạng thái tâm hay tâm sở đều được lược kê 
cẩn thận. Thành phần cấu hợp của mỗi loại 
tâm được kể ra từng chi tiết. Tư tưởng phát 
sanh như thế nào cũng được mô tả tỉ mi. 
Riêng những chập tư tưởng bhavanga và 
javana, chỉ được đề cập và giải thích trong Vĩ 
Diệu Pháp. Trong Vi Diệu Pháp, những vấn 
để không liên quan đến giải thoát đều bị gác 
hẳn qua một bên. Vi Diệu Pháp không nhằm 
tạo lập một hệ thống tư tưởng về tâm và vật 
chất, mà chỉ quan sát hai yếu tố cấu tạo nên 
cái được gọi là chúng sanh để giúp hiểu biết 
sự vật đúng theo thực tướng. Bà Rhys Davids 
đã viết: “Vi Diệu Pháp để cập đến cái gì ở 
bên trong ta, cái gì ở chung quanh ta, và cái 
gì ta khao khát thành đạt.” Tạng Kinh chứa 
những giáo lý thông thường, còn Luận Tạng 
chứa đựng những giáo lý cùng tột. Hầu hết 
các học giả Phật giáo đều cho rằng muốn 
thông hiểu Giáo lý của Đức Phật phải có kiến 
thức về Luận Tạng vì đó là chìa khóa để mở 
cửa vào “thực tế.” 
Tripitaka Dharma Master: Tam Tạng Pháp 
Sư—An honorific tife used to refer to a master 
who 1s fluent In sutras, precepts and sastras 
(explanation of sutras), or a teacher of the law or 
a master who 1s fluent In sutras, precepts and 
expounding of sutras—Một tôn hiệu chỉ một vị 
Thầy làu thông Kinh Luật Luận. 
Tripitaka at a glance: Đại Tạng Nhất Lãm— 
The summary of tripitaka In 10 books written by 
Ch'en-Shih of the Ming dynasty—Mười quyển 
tóm tắt về Đại Tạng Kinh của cư sĩ Trần Thực 
viết dưới thời đại nhà Minh. 


5085 


Tripitaka of the “Great Kindness and 
Grace” Monastery: Đại Từ Ân Tự Tam 
Tạng—Một danh hiệu của Trần Huyền Trang—A 
tile of Hsuan-Tsang. 

Tripitaka or Hinayana teaching: Tam Tạng 
Giáo —The Tripitaka or Hinayana teaching for 
Sravakas and Pratyekabuddhas, the Bodhisattva 
doctrine being subordinate; 1t also included the 
pïimitive sunya doctrine as developed In the 
Satyasiddhi sastra—Tam Tạng Giáo hay Tam 
Tạng kinh điển cho Thanh Văn, Duyên Giác và 
Bồ Tát—See Eight Tien-T?ai classifications of 
Sakyamunis teaching (A). 

Tripitaka school: Tạng Giáo —The Pitaka, i.e. 
Tripitaka School, one of the four divisions of the 
Tien-Tail. I( Is the Hinayana school of the 
Sravaka and Pratyeka-buddha types, based on the 
Trpiaka and 1ts four dogmas, with the 
Bodhisattva doctrine as an unimportant side 1ssue. 
It is also divided into four others—Tạng giáo, một 
trong Thiên Thai Tứ Giáo (Tạng, Thông, Biệt, 
Viên). Đây là một tông phái theo Tiểu Thừa của 
hai chúng Thanh Văn và Duyên Giác, coi giáo 
pháp Bồ Tát là chuyện bên lễ không quan trọng, 
mà chỉ lo tu cho bản thân mình. Tạng giáo lại 
được chia làm bốn phần: 

l) The reality of things: Hữu. 

2) The unreality of things: Không. 

3) Both the reality and the unreality of things: 


Diệc Hữu Diệc Không. 

4) Neither the reality nor the unreality of things: 
Phi Hữu Phi Không. 

** See Eiph( Tien-l”ail classificatlons of 


Sakyamuni”s teaching, and Five Periods and 
Eight Teachings of the T”Ien T”a1 school. 
Tripitaka teaching: Tạng Giáo—See Tripitaka 

school. 

Triple (a): Có ba phần. 

Triple gate: Threefold gate——Cổng tam quan. 
Triple Gems: Triple Jewel—Three treasures— 
Tam Bảo—See Triratna. 

Triple Jewel: Triple Gems—Three treasures— 
See Tam Bảo and Triratna as the treasury. 

Triple platform ordination: Tam Sư Thất 
Chứng—See Three superior monks and seven 
witnesses for a full ordination. 


Triple power verse: Tam lực kệ—Verse on the 

three powers—Kệ nói về ba sức mạnh. 

l) Personal power: The power of one°s own 
virtie—Ngã công đức lực hay năng lực tu 
hành của tự thân hay tự duyên. 

2) Tathagata power: The aiding power of the 
Tathagata—Như lai gia trì lực hay sự gia trì 
của Đức Như Lai hay tha duyên. 

3) Power of Buddha-nature within: The power of 
the the spiritual realm (one can go anywhere 
1n the land of the living)—Pháp giới lực hay 
Phật tính sẵn có trong tự tâm hay nội nhân. 

Triple realm: Threefold world—Triple world— 

Three realms (World of desire—World of form—— 

World of formless)—Tam giới (see three realms). 

Triple  training: Tu—See Three 

1nseparable aspecfs for any cultIvators. 


Triple truth of harmony: Viên Dung Tam 
Đế—The three dogmas of the T”ien-T”ai Perfect 
School, as combined, as one and the same, as a 
unity. The principle each phenomenon expresses 
1s the triple truth of harmony, as void, as 
temporary and as mean, 1.e., noumenon originally 
Immanent, perfectly Immanent, Immanency in 
principle and iImmanency 1n nature—Sự viên dung 
của tam đế trong giáo thuyết của tông Thiên Thai. 
Nguyên lý mà mỗi hiện tượng tự biểu lộ là ba 
chân lý trong một hòa điệu, tức Không Giả và 
Trung, nghĩa là, thật thể vốn nội tại, hoàn toàn 
nội tại, nội tại trong lý tánh và nội tại trong bản 
tánh—See Threefold truth of the T”1en-T”a1. 
l) The universadl (không) apart the 
particular (giả) is an abstraction: Không Đế. 
2) The particular aprt from the universal 1s 
unreal. The universal realizes 1ts true nafure 
1n the particular, and the particular derIv€s IfS 
meaning from the universal: Giả Đế. 
3) The middle path unites these tfwo aspects of 
one reality: Trung đế. 
Triple world: Tam giới (see three realms)—The 
words  “triple been variously 
I1nferpreted since ancient times, but according to 
the usual interpretation, the triple world means 
the  three worlds of unenliphtened people, 
including both visible and 
divided into three parts: the world of desire, the 
world of form, and the formless world. The world 


Tam 


from 


word” have 


Invisible realms, 


5086 


of desire means the world whose Iinhabitants have 
the five desires for property, sex, eafing and 
drinking, fame, and sleep. The world of form 
indicates the Idea of a world whose exIstence 1s 
1magined In one”s mind 1n terms of specific shapes 
and forms, namely, all things we ordinarily think 
about. The formless world Is one whose 
inhabitants have no physical form. This 1s the 
world of pure mind, which we can attain when we 
concentrate upon a particular object in meditation 
or through other religlous practices. Only the 
Tathagata can see the sfate of the triple world as 1t 
really is—Từ Tam giới được hiểu theo nhiều cách 
kể từ thời xa xưa, nhưng theo cách hiểu thông 
thường, ba cõi nghĩa là 3 cảnh giới của những 
người chưa chứng ngộ, bao gồm cả thế giới hữu 
hình và thế giới vô hình, được chia làm 3 phần: 
dục giới, sắc giới, và vô sắc giới. Dục giới nghĩa 
là thế giới của những cư dân có ngũ dục hay năm 
thứ ham muốn về tài, sắc, danh, thực, thùy. Sắc 
giới chỉ thế giới mà sự hiện hữu của nó được 
tưởng tượng ra trong ý thức của người ta theo hình 
tướng riêng biệt, tức là tất cả sự vật mà chúng ta 
vẫn thường nghĩ đến. Cõi vô sắc là cõi mà cư dân 
không có hình thể vật lý. Đây là thế giới của ý 
thức mà thôi trong đó chúng ta có thể đạt được 
khi tập trung vào một đối tượng đặc biệt trong 
thiển định hay qua các thực hành khác có tính 
cách tôn giáo. Chỉ có Đức Như Lai mới có thể 
thấy đúng như thực trạng của ba cõi mà thôi. 

Triple worlds as a burning house: Tam Giới 
Như Hỏa Trạch —The three realms of Desire, 
Form and Formless realms scorching sentient 
beings, such sufferings are limifless. In the Lotus 
Sutra, the Buddha taught: “The three worlds are 
unsafe, much like a house on fire. Suffering 1s all 
pervasive, truly deserving to be terrified and 
frightened.” Sentient beings In the three worlds, 
especially those 1n the Saha World, are hampered 
constantly by afflictions and sufferinsgs. Living 
crowded in the suffering conditions of this Saha 
World 1s similar to living 1n a house on fire, full of 
dangers, life can end at any moment. Even so, 
everyone 1s completely oblivious and unaware, 
but continues to live leisurely, chasing after the 
fñive desires, as 1Ÿ nothing was happening. Sincere 
Buddhists should always remember this and 
should always diligently 





culivate to seek 


liberation—Dục giới, sắc giới và vô sắc giới đang 
thiêu đốt chúng sanh với những khổ đau không kể 
xiết. Tam giới giống như nhà lửa đang hừng hực 
cháy. Kinh Pháp Hoa dạy: “Ba cõi không an, 
dường như nhà lửa, sự khổ dẫy đầy, đáng nên sợ 
hãi.” Chúng sanh trong ba cõi, đặc biệt là chúng 
sanh trong cõi Ta Bà nầy, luôn bị những sự khổ 
não và phiền muộn bức bách. Sống chen chúc 
nhau trong đó như ở giữa một căn nhà đang bốc 
cháy, dẫy đầy hiểm họa, chẳng biết còn mất lúc 
nào. Ấy thế mà mọi người chẳng biết, chẳng hay, 
cứ mãi nhởn nhơ vui thú của ngũ dục, làm như 
không có chuyện gì xãy ra cả. Phật tử chơn thuần 
nên luôn nhớ vậy để lúc nào cũng chuyên cần 
tinh tấn tu hành cầu giải thoát. 

Triple world is but one mỉnd: Svacitta- 

matram-traidhatukam (sk—Tam Giới Duy Nhứt 

Tâm—See Tribhavacittamatra. 

Triple world is no more than one?s own 

mỉnd: Svacitta-matram-traiđhatukam (skt)—Tam 

Giới Duy Nhứt Tâm—See Tribhavacittamatra. 

Triratna (skt: Tisarana or Tiratana (p)—Tam 

Bảo-Three Precious (Ones—Triple Jewel— 

Triple Gem (Buddha, Dharma, Sangha). 

(D_ An overview of Triratna—Tổng quan về Tam 
Bảo: According to Buddhism, 
Sakyamuni Buddha 1s the first person of the 
Trinity, his Law the second, and the Order the 
thíd, all three by some are accounfed as 


while 


manifestaaions of the AllLBuddha. The 
foundaton of Buddhism is the Three 
Treasures, without trust in whiích and 


reverence for there can be no Buddhist 
religlous lifể. There are three kinds of 
Triratna (three Treasures)—Theo Phật giáo, 
Phật Thích Ca là ngôi thứ Nhất của Tam Bảo, 
thì pháp của Ngài là ngôi Hai, và Tăng đoàn 
là ngôi Ba. Tất cả ba ngôi nây được coi như 
là sự thị hiện của chư Phật. Nền móng trong 
Phật Giáo là Tam Bảo. Không tin, không tôn 
kính Tam Bảo thì không thể nào có được nếp 
sống Phật giáo. 

The meanings of Triratnaa—Nghĩa của Tam 
Bảo: A Sanskrit term for “three jewels,” or 
“threefold refuge,” taking 
refuge in Buddha as a teacher, in Dharma as 
medicine and In Sangha as companion on the 
path, which follows the Iinvocation to the 


qI) 


which means 


5087 


Buddha in Pansil and precedes the five-fold 
vow of Pansil or Pancha-Sila. To Buddhists, 
the Buddha 1s an object of veneration and the 
most safe source of refuse because he has 
found the path to liberation and taupht 1t to 
others. The dharma, his teaching, 1s also a 
safe source of refuge because 1t outlines the 
path and means for us to cross the shore of 
birth and death. The Samgha (Sangha) 1s also 
another safe source of refuge because 1t 
comprises of people who have dedicated theIr 
lives to the cultivation of the Buddha-dharma 
with the vow: “Above to seek bodhi, below to 
save (transform) beings.”—Từ Bắc Phạn chỉ 
“tam bảo,” hay “tam quy y” có nghĩa là về 
nương ở ba nơi Phật, Pháp và Tăng. Người 
thọ Tam quy là tự nhận mình là tín đổ Phật 
giáo và phải ít nhất trì giữ ngũ giới, về nương 
và xem Phật như tôn sư, xem pháp như 
phương thuốc, và nương theo Tăng già như lữ 
hành tiến tu. Với người Phật tử, Đức Phật là 
đối tượng tôn kính bậc nhất và nơi về nương 
an toàn nhất vì chính Ngài đã tìm ra con 
đường đưa đến giải thoát và đã giảng dạy con 
đường ấy cho người khác. Giáo pháp của 
Ngài cũng là nơi về nương an toàn vì chính 
giáo pháp ấy vạch ra cho chúng ta một cuộc 
hành trình vượt thoát bến bờ sanh tử. Cuối 
cùng là Tăng già cũng là một nơi về nương 
an toàn vì nó bao gồm những người đã hiến 
trọn đời mình cho Phật pháp để “thượng cầu 
Phật đạo, hạ hóa chúng sanh.” 


(HI)Content of Triratna—Nội dung về Tam Bảo: 


l) 


2) 


3) 


Triratna (Buddha, Dharma, and Sangha) as 
the treasury of all virtue and merit : Tam Bảo 
(Phật, Pháp, Tăng) là kho tàng của công đức 
và phước đức. 

Tripitaka as the treasury of all virtue and 
merit: Tam tạng kinh điển (kinh, luật, luận) là 
kho tàng của tất cả công đức và phước đức. 
Three saints (sravakas, prateyka-buddhas, 
and bodhisattvas) as the treasury of all virtue 
and merit: Tam Thánh Thanh Văn, Duyên 
Giác và Bồ Tát cũng là kho tàng của tất cả 
mọi công đức và phước đức. 


V)Other definitions of Trratna—Những định 


nghĩa khác về Tam Bảo: 


(A) The Unified or one-body Three Treasures— 


l) 


2) 


3) 


(B 


]) 


2) 


3) 


` 


Nhất Thể Tam Bảo: 

The Vairocana Buddha, representing the 
realizaton of the world of Emptiness, of 
Buddha-nature, of uncondiioned Equality: 
Phật Tỳ Lô Giá Na—Sự biểu thị sự thể hiện 
của thế giới Tánh Không, của Phật tánh, của 
tánh Bình Đẳng Vô Ngại. 

The Dharma that is the law of beginningless 
and endles becoming to whích all 
phenomena are subject according to causes 
and conditions: Pháp—Pháp từ vô thỉ vô 
chung mà tất cả mọi hiện tượng theo nhân 
duyên tùy thuộc vào đó. 

The harmonious fusion of the preceding two, 
which consftitutes total reality as experienced 
by the enlightened: Sự hòa hợp giữa Phật Tỳ 
Lô Giá Na và Pháp (hai yếu tố trên) tạo 
thành toàn bộ thực tại như những bậc giác 
ngộ kinh nghiệm. 

The Manifested Three Treasures—Hiện Tiền 
Tam Bảo: 

The historic Buddha Sakyamuni, who through 
his perfect enlightenment realized 1n himself 
the truth of the Unified Three Treasures: Đức 
Phật Lịch Sử Thích Ca Mâu Ni—Người đã 
thể hiện nơi chính mình sự thật của Nhất Thể 
Tam Bảo qua sự thành tựu viên mãn của 
Ngài. 

The Dharma, which comprises the spoken 
words and sermons of Sakyamuni Buddha 
wherein he elucidated the significance of the 
Unified Three Treasures and the way to 1s 
realization: Pháp—Bao gồm những lời dạy và 
những bài thuyết pháp của Phật Thích Ca 
Mâu Ni trong ấy đã giải rõ ý nghĩa của Nhất 
Thể Tam Bảo và con đường đi đến thể hiện 
được nó. 

Sakyamuni Buddha”s Disciples, including the 
Iimmediate discples of the Buddha 
Sakyamuni and other followers of his day 
who heard, believed, and made real in their 
own bodies the Ủnifiied Three Treasures that 
he taught: Những môn đệ trực tiếp của Đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni—Bao gồm luôn cả 
những đệ tử trong thời Ngài còn tại thế, đã 
nghe, tin, và thực hiện nơi bản thân họ Nhất 
Thể Tam Bảo mà Ngài đã chỉ dạy. 


5088 


(C) The Abiding Three Treasures—Thọ Trì Tam 
Bảo: 

I) The Buddha: Phật bảo—The Supremely 
Enlightened Being. The Iconography of 
Buddhas which have come down to us—Sự 
thờ cúng hình tượng chư Phật như đã được 
truyền đến chúng ta. 

2) The Pháp bảo The teaching 
1mparted by the Buddha. All written sermons 
and discourses of Buddhas (that 1s, fully 
enliphtened beings) as found ¡n the sutras and 
other Buddhist texts still extan—Bao gồm 
những bài giảng, bài thuyết pháp của chư 
Phật (tức là những đấng giác ngộ viên mãn) 
như đã thấy trong các kinh điển và bản văn 
Phật giáo khác vẫn được phát triển. 

3) The Sangha: Tăng bảo—The congregation of 
monks and nuns or genuine Dharma 
followers. Sangha consists of contemporary 
disciples who practice and realize the saving 
truth of the Unifiied Three Treasures that was 
first revealed by Sakyamuni Buddha—Bao 
gồm các môn đệ đương thời tu tập và thể 
hiện chân lý cứu độ của Nhất Thể Tam Bảo 
đầu tiên được Phật Thích Ca Mâu Ni khai thị. 

Triratna with iís own nature: Tự Tánh Tam 

Bảo —Tự Tâm Tam Bảo——The Triratna, each with 

1ts own characteristic (Buddha being wisdom). 

l1) The Buddha being wisdom: Phật Huệ. 

2) The Law correctness: Chánh Pháp. 

3) The Order Purity: Tịnh Tăng. 

Triratna as the treasury: Tam Bảo Tạng 

'Trisarana (skt) Tisarana (p): See Tisanara. 

Trishna (skQ: Ái Dục. 

(D An overview of Trishna—Tổng quan về ái 
dục: Thirst for sentient existence or will-to- 
live, sensual desires, sensual pleasures, or 
even craving for non-existence, etc. Together 
with ignorance (avidya) and deeds (karma), 
will-to-live (trishna) 1s the Iinner agent of the 
world-creation. The aggregaftes are produced 
by the will-to-live. Thus In every Buddhist 
text, the Buddha always emphasizes that the 
will-to-live 1s mother and Ignorance 1s father. 
According to Buddhism, desire or craving 
arises throuph the contact between a sense 
Organ and Ifs corresponding obJect. Desire or 
craving 1s the cause of attachment, suffering 


Dharma: 








and binds sentient beings to the cycle of 
©existence. According to the Buddha, craving 
or thirst 1s the root of all kinds of problems, 
since 1t mnevifably loss, 
disappointment, and suffering—Ái hay khao 
khát ham muốn sống, ham muốn dục vọng, 
ham muốn khoái lạc, và ngay cả ham muốn 
không tổn tại. Cùng với vô minh và nghiệp 
hay các hành động, ái là nhân nội tại của sự 
sáng tạo thế giới, vì thế nên trong các kinh 
điển Phật giáo, Đức Phật đều nhấn mạnh 
rằng sự tham ái là mẹ và vô minh là cha. 
Chính từ khát ái mà sanh ra ngũ uẩn hay các 
uẩn được sanh ra bởi ý muốn sống. Theo Phật 
giáo, ái dục phát sinh khi giác quan tiếp xúc 
với đối tượng. Ái dục chính là nguyên nhân 
của sự đau khổ và gắn chặt các sinh linh với 
chu kỳ luân hồi sinh tử. Theo Đức Phật, khát 
ái là căn cội của mọi vấn để vì nó đưa đến sự 
mất mát, thất vọng và đau khổ không thể nào 
tránh được. 

There are several kinds of craving or desIre— 

Có nhiều loại ái dục: 

1) Sensual desire: Ham muốn cảm tính. 

2) Craving for existence: Ham muốn tôn tại. 

3) Craving for self-annihilation: Ham muốn tự 
hủy diỆt. 

4) Craving for form such as sound, odor, tasfe, 
touch and mental impression, etc.: Ham muốn 
các hình thức như âm thanh, mùi vị, và những 
cảm xúc, efc. 

53) Craving for fine-material existence: Ham 
muốn vật thể tinh tế. 

6) Craving for formless existence: Ham muốn 
phi vật thể. 

Trisiksa (skt&p): Tam Tu—See Three ways of 

discipline of a hearer (B). 

Trisong Detsen (740-798): Regarded by the 

Tibetan Buddhist tradiion as the second of the 

three “religious kings” of the Yar Lung dynasty 

who worked so hard to establish Buddhism in 

Tibet He 1s said to have been a physical 

emanaton of ManJjusri and ¡1s credied with 

1nviting the Indian scholar monk Santaraksita and 
the tantric master Padmasambhava to Tibet. The 
three established the first monastery 1n Tibet 
called Samye—Được truyền thống Phật giáo Tây 
Tạng xem như là vị vua thứ nhì trong ba vị vua 


leads to 


qI) 


5089 


của tôn giáo dưới triều đại Yar-Lung, người đã 
làm việc cật lực để thành lập Phật giáo Tây Tạng. 
Người ta nói ông là hiện thân của Đức Văn Thù 
Sư Lợi Bồ Tát, và là người đã thỉnh hai nhà sư Ấn 
Độ là Santaraksita và Liên Hoa Sanh tới Tây 
Tạng. Tại đây cả ba cùng thiết lập tu viện đầu 
tiên gọi là Samye. 

Trisvabhava (skt): Three natures—Tam chủng 
tánh—The doctrine of of the 
Yogacara School. Everything that can be the 
object of cognition, can be classified under these 
three natures—Học thuyết tam tánh của trường 
phái Du Già. Mọi vật có thể nhận thức được theo 
cách hiện hữu thực sự của chúng đều có thể được 


““Trisvabhava” 


phân loại theo ba tánh này —See 
Svabhavalakshana-traya. 
1) Paratantra-svabhava (skÐ: Dependent 


nature—Bản tánh lệ thuộc—See Dependent 


nature. 
2) Parikalpita-svabhava (skt): Imagined 
natire-Bản tánh tưởng tượng—See 


Imagined nature. 

3) Parinispanna-svabhava (skÐ: Perfected or 
absolute nature—Bản tánh hoàn hảo—See 
Absolute nature. 

Tritantra (skÐ: Ba thứ tiếp diễn—A Sanskrit 

term for “lriple continuum.” One of the central 

of the Sakyapa of Tibetan 

Buddhism, which encapsulates (bao bọc trong) the 

three primary stages of the path to buddhahood: l) 

the appearance of phenomena as Impure eTrror. 

This refers to the perceptions of ordinary beinss, 

which are based on afflicted mentfal states and 

lead to suffering. because ordinary beings are 
subJect to the operatlons of Karma, this IS also 
referred as the “karmic appearance;” 2) the 
appearance of experilence 1n meditation. This 
aspect refers to people who engage in such 

Mahayana practices as training In compassion 

(karuna) and love (matfri) or the “six perfections” 

(paramifas), etc; and 3) pure appearance, or the 

atfainment of Bodhi. This also refers to buddhas, 

who have perfected compassion and wisdom 

(prajna), and thus perceive reality as 1t 1s. Thelr 

pure vision recognizes that all of the phenomena 

of cyclic existence (samsara) and nirvana are the 
display of prmordially undefiled standpoint of 
ultimate reality there is really no liberation to be 


nofions order 


attained, no buddhas, and no sentient beings. The 
Lamdre (path of resulÐ tradiion of Sakyapa 
asserts that all three are fundamenfally the same 
and that their only difference lies in how they are 
perceived. The central trainng of this level 1s 
cultivaton of calming (samatha) and higher 
insight (vipasyana)—Từ ngữ Bắc Phạn có nghĩa là 
“Ba thứ tiếp diễn.” Đây là một trong những khái 
niệm trung tâm của trường phái Sakyapa của Phật 
giáo Tây Tạng, được bọc trong ba giai đoạn chính 
yếu của con đường đi đến Phật quả: 1) sự xuất 
hiện của các hiện tượng như là bất tịnh, chỉ cho 
các nhận thức của phàm phu, dựa trên những tâm 
thái não phiền và dẫn đến khổ đau, vì tất cả 
chúng sanh đều phải chịu sự chi phối của nghiệp 
quả; 2) sự xuất hiện của kinh nghiệm thiển định, 
những vị tham dự vào tu tập Đại Thừa và huấn 
luyện lòng bi mẫn và thương yêu hay lục độ Ba 
La Mật; 3) sự xuất hiện thanh tịnh, hay đi đến 
thành tựu giác ngộ Bồ Đề. Điều này cũng chỉ cho 
chư Phật, các bậc đã toàn thiện từ bi và trí tuệ, và 
do đó nhận thức tánh như thực của vạn hữu. Thanh 
tịnh nhãn của các ngài công nhận rằng mọi hiện tượng 
trong vòng sanh tử và niết bàn đều đứng trên quan 
điểm bất nhiễm của chân lý tối thượng rằng không hể 
có giải thoát để mà thành tựu, cũng không có chư Phật, 
mà cũng không có chúng sanh. Lamdre hay “con đường 
và kết quả” của trường phái Sakyapa xác nhận rằng cả 
ba đều như nhau trên căn bản, và sự khác biệt duy nhất 
là do chỗ người ta nhận biết nó như thế nào mà thôi. 
Chủ yếu của việc tu tập này là nhằm định tâm và quán 
sát. 

Tri(heism (n): Thuyết tam thần (Thiên chúa 
giáo, cha, con và thánh thần). 

Tritheist (n): Người theo thuyết tam thần. 
Tritheistical (a): Thuộc về thuyết tam thần. 
Tritheite (n): See Tritheist. 

Triumph (n & v): Chiến thắng——Khải hoàn. 
Triumphal (a): Chiến thắng——Khải hoàn. 
Triumphalism (n): Chủ nghĩa tự tôn hay thái độ 
tự tôn (Giáo hội Thiên chúa giáo cho rằng mình 
đã được Thiên chúa mặc khải đầy đủ nên có 
quyền phê phán con người). 

Triumphant (a): See Triumphal. 

Triumphant arch: Khải Hoàn Môn. 
Triumphant of desires: Jina (skt—Kỳ na 
(chiến thắng dục vọng). 

Triumphant return: Khải hoàn. 


5090 


Trivial fame or profit: Danh lợi nhỏ nhoi 
(không đáng kể). 
Triyavabhasa (sk0: Tam Nhãn—A Sanskrit 
term for “Iriple vision.” This 1s a doctrine that 1s 
fundamental to the tantric system of the Sakyapa 
order of Tibetan Buddhism. Three components 
are: l) basis (adhara—skÐ, the two truths: 
conventional truths and ultimate truths; 2) path of 
cultivation (marga—skt), which consists of the 
cultivation of methods, which Involves training In 
compassion and wisdom, which focuses 
medifation on emptiness; and 3) result (phala— 
skÐ, the attainment of the pure vision, which 1s the 
way In which Buddhas perceive reality of all 
thngs. They are said to be fundamenfally 
undifferentiable, as all discriminations are merely 
creations of mind. However, they are only divided 
for the purpose of making 1t easier for Buddhist 
practice conceptually graspable for ordinary 
beings—Từ Bắc Phạn có nghĩa là “Tam Nhãn.” 
Đây là giáo pháp căn bản trong Mật giáo của 
trường phái Sakyapa của Phật giáo Tây tạng. Tam 
nhãn gồm: 1) căn bản nhị đế, tục đế và chân đế— 
See Nhị Đế; 2) con đường tu tập, gồm những 
phương thức tu tập liên hệ tới từ bị, trí tuệ, tập 
trung vào thiển định không tánh; 3) Kết quả hay 
sự thành tựu tịnh nhãn, đó là con đường mà chư 
Phật nhận thức về chân tướng của vạn hữu. Người 
ta nói con đường này cơ bản không có biện biệt, 
vì tất cả những biện biệt đều do tâm tạo tác. Tuy 
nhiên, nếu có sự phân chia cũng chỉ cốt để cho 
phàm phu nắm bắt được khái niệm dễ dàng hơn 
trong việc tu tập Phật pháp. 

Trividhadvara (s): Tam nghiệp. 

Triyana (skÐ: Tam Thừa—See Three vehicles. 

Trna (skt): Đát Sát Na. 

I) A length of time consistng of 120 ksana, or 
moments, or a “wink.”: Một khoảng thời gian 
gồm 120 sát na, hay một khoảnh khắc, một 
cái nháy mắt. 

2) The time for twenty thoughts: Một khoảng 
thời gian của 20 niệm. 

Trouble: 

l) Dao Động—According to The Connected 
Discourses of the Buddha, Chapter 


on 


Esanavaggo (Searches), there are three kinds 
of trouble—Theo Tương Ưng Bộ Kinh, Phẩm 
Tầm Cầu, có ba Dao Động—See Three kinds 
Of trouble. 
2) Phiển: Annoyance—Perplexity—To bother— 
To annoy—To disturb—To trouble. 
Trouble of delusion: Sĩ Dao Động—See Three 
kinds of troubles. 
Trouble of hatred: Sân Dao Động—See Three 
kinds of troubles. 
Trouble of lust: Tham Dao Động—See Three 
kinds of troubles. 
Trouble with men is that everyone wanfs to 
be a teacher: Trở ngại với con người là ai cũng 
muốn làm thầy người khác (Nhân chi hoạn tại 
hiếu vi nhân sư). 
Trouble someone greafly: Disturb someone 
greatly—Gây xáo trộn mạnh cho aI. 
Trouble of the world: Passions—Worldly 
bondage——Tục lụy (trần lao). 
Troubled:  Áy  náy —-Anxious—Restless— 
Uneasy——Disquiet—UnguIet. 
Troublers: Lao Kết The passions, those which 
hold one in bondage——Trần lao và kiết sử đều là 
những tên khác của phiền não. 
Trouble-maker: Kẻ gây rố—According to the 
Suữra In Forty-Iwo Sections, Chapter 6, the 
Buddha said: “When an evil person hears about 
virtue and ¡ntentionally or voluntarily comes to 
cause trouble, you should restrain yourself and 
should not become angry or upbraid him. Then, 
the one who has come to do evil will do evil to 
himself”—Theo Kính Tứ Thập Nhị Chương, 
Chương 6, Đức Phật dạy: “Người ác nghe nói ai 
làm điều thiện thì đến để phá hoại. Khi gặp người 
như vậy, các ông phải tự chủ, đừng có tức giận 
trách móc. Bởi vì kẻ mang điều ác đến thì họ sẽ 
lãnh thọ điều ác đó.” 
Troublesome companions: Lao Lữ—The 
passions—Người đồng hành gây nhiều trở ngại, ý 
nói dục vọng (lúc nào cũng ở bên mình và gây trở 
ngại cho chính mình). 
Troublesome wife: Vadhakabhariya (p)—Loại 
vợ gây phiển chuốc não cho chồng—This is one 
of the seven kinds of wives the Buddha taught in 
the Anguttara Nikaya Sutra. A troublesome wIfe 


5091 


who 1s wicked In mind, ¡lI-disposed, pitiless, fond 
of other men, neglecting husband, prostitute, and 
bent on harassinge—Đây là một trong bảy loại vợ 
mà Đức Phật đã nói đến trong Kinh Tăng Nhất A 
Hàm. Kẻ ấy không có lòng trắc ẩn, tâm hồn đôi 
bại, không ngó ngàng chăm sóc chồng, không nhã 
nhặn ôn hòa. Kẻ ấy thường hay khêu gợi và làm 
chuyện trắc nết—See Seven types of wives. 
Trsna (sk)—Tanha (p): Craving—Love— 
Thurst—ECraving composes of 
craving for senualify, craving for existence, and 
craving for non-existence. This 1s the eiphth in the 
twelvefold chain of dependent origination—Ái 
dục bao gồm dục ái, hữu ái, vô hữu ái (ước muốn 
về nhục dục, về hiện hữu và về không hiện hữu). 
Đây là mắc xích thứ tám trong Thập Nhị Nhân 
Duyên—See Twelve condiions of cause and 
effect. 

Truc Lam Temple: Trúc Lâm Tự —Name of a 
famous temple ¡in Huế, Central Vietnam. The 
temple was built in 1903 by Nun Diệu Trường. In 
1931, the temple was rebuilt on a large scale. In 
the cause of reinforcing Vietnamese Buddhism, 
Trúc Lâm temple played a starting role. Many 
famous monks and nuns were from Trúc Lâm, I.e., 
Most Venerable Mật Khế, the first lecturer of An 
Nam Buddhist Association, Most Venerable Mật 
Thể, the author of Vietnam Buddhist History, Nun 
Diệu Không, who helped organizing the Nun 
Order in Vietnam—Tên của một chùa nổi tiếng ở 
Huế, Trung Việt. Chùa do Tỳ Kheo Ni Diệu 
Trường xây dựng năm 1903. Chùa được trùng tu 
toàn diện năm 1931. Trong sự nghiệp chấn hưng 
Phật giáo, chùa Trúc Lâm đã góp vai trò phát 
khởi Phật giáo Việt Nam. Nhiều danh Tăng và Ni 
đã xuất thân từ chùa Trúc Lâm như Hòa Thượng 
Mật Khế, là giảng sư đầu tiên của Hội An Nam 
Phật Học, Hòa Thượng Mật Thể, tác giả của 
quyển Việt Nam Phật Giáo Sử Lược, và Sư Bà 
Diệu Không, người có công trong việc chấn hưng 
Ni Bộ. 

Truc Lâm Zen Sect: Trúc Lâm Thiền Phái—A 
Vietnamese “Bamboo Grove Zen 
school.” This 1s one of the earliest Ch°an schools 
in Vietnam. It was founded by King Trần Nhân 
Tông, the third king of the Trân dynasty (1226- 
1400). It originated from Lin-Chi tradition from 
China, and probably the first distinctively 





Desire—Lust 





term for 


Vietnamese Zen tradiion. However, 1t only 
survived as a distinguishable lineage until the 
death of its third patriarch, Huyền Quang. In 
recent decades, Zen master Thích Thanh Từ has 
tried to revive the school. He built a big Zen 
Center Lâm Yên Tử Zen 
Monastery” in Dalat, South central Vietnam. And 
1n recent years, he traveled to Mount Truc Lam in 
North Vietnam, with the forefront efforts to 
restore the original “Truc Lam Yen Tu” Temple— 
Từ ngữ Việt Nam chỉ “Thiển Phái Trúc Lâm Yên 
Tử.” Đây là một trong những thiền phái tiên khởi 
của Việt Nam, được vua Trần Nhân Tông, vị vua 
thứ ba dưới thời nhà Trần sáng lập. Thiển phái 
này khởi nguồn từ Thiền phái Lâm Tế từ Trung 
Hoa, và có lẽ đây là thiển phái riêng biệt đầu tiên 
của Thiền Tông Việt Nam. Tuy nhiên, thiển phái 
này chỉ tổn tại được đến đời vị tổ thứ ba là ngài 
Huyền Quang. Trong những thập niên gần đây, 
thiển sư Thích Thanh Từ đã cố gắng phục hưng lại 
trường phái này. Ông đã xây Thiển Viện Trúc 
Lâm Yên Tử ở Đà Lạt, miễn trung Việt Nam. và 
trong những năm gần đây ông đã du hành ra miền 
Bắc, đến tận Núi Trúc Lâm với những nỗ lực 
hàng đầu là phục hưng lại ngôi chùa nguyên thủy 
mang tên Trúc Lâm Yên Tử—See Tran Nhan 


named “Trúc 





Tong. 
True (a): Tattva (skÙ—-Chân—-Thật sự— 
Actual—Genuine—Real——Real nafure— 


Reality—Truth—Như Thực —See Eight minds and 

Eight ways of developing the Bodhi Mind. 

True aspectf: Real appearance—Chân tướng. 

True being: See True nature. 

True body: Body of an enlightened being—Own 

selfF—Chân thân. 

True Buddha-nirvana: Chân Tịch The true 

Buddha-nirvana as contrasted with that of the 

Hinayana—Niết bàn của Đức Phật, đối lại với 

niết bàn của hàng nhị thừa. 

True Buddha son: Chân Phật tử—The one who 

has attained the first stage of bodhisattvahood. 

True Buddhist: Phật tử chân chánh. 

l1) A true Buddhist a Buddhist who really wishes 
to cultivate to liberate himself and others: 
Phật tử chân chánh là người thật sự muốn tu 
hành để giải thoát cho mình và cho người. 


5092 


2) According to the Differentiated Teaching of 
the TPien-T”?ai Sect, a true Buddha son is the 
one who has atftained the fÍirst staøe of 
Bodhisattvahood, where he knows thoroughly 
the unreality of theego and phenomena 
Theo Thiên Thai Biệt Giáo, chân Phật tử là 
Bồ Tát sơ địa (đã chứng đắc chân như ngã 
pháp nhị không). 





True cause: Reality as cause—Main cause or 
direct cause, as compared to a contfributory 
cause—Chân nhân (nguyên nhân thật sự)—Chính 
nhân—Nhân chính, so với nhân phụ. 

True character of man: Bhutacitta (skt—Chân 

tâm— True mind—Sincere——True-hearted——True 

disposiion of man—Real mind—True to one”s 
nature—See True Mind. 

True and complete enlightenment: Chân viên 

giác—The perception of ultimate truth or the 

perfect Nirvana of the Buddha— Trực giác về 
chân lý tối hậu hay Niết Bàn toàn hảo của Đức 

Phật. 

True consciousness: Chân Thức. 

1) Buddha-wisdom, Iinnocent mind ¡in all which is 
independent of birth and death, one of the 
three states of minf or consciousness 
mentioned 1n the Lankavatara Sutra: Chân 
Thức hay trí huệ Phật, tâm vượt thoát khỏi 
luân hồi sanh tử, là một trong ba thức được 
nói đến trong Kinh Lăng Già. 

2) According to the Awakening of Faith, the real 
knowledge 1s a knowledge which is free from 
1llusion, the sixth vijnana—See Bát Thức (6): 
Theo Khởi Tín Luận, chân thức là tâm thức 
ha bỏ vọng niệm, là tịnh tâm hay thức thứ sáu 
(ý thức). 

True disposifion of man: Bhutacita (skÙ— 

Chân mind—Sincere—True- 

hearted—True character of man —Real mind— 

True to one”s nature—See True Mind. 


tâm——True 


True ego: Nirvana ego—Transcendental ego— 
Chân ngã— Thật ngã, đối lại với huyễn tạm ngã 
(as contrasted with the 1llusory, phenomenal or 
temporal ego). 

True empfiness Wonderful 
Emptiness—Chân không—True emptiness 1s not 
empty; 1t gIves rise to Wonderful Existence. 
Wonderful Existence does not exIsts; lt does not 


©XIstence—— 


obstruct True Emptiness—From the void which 

seeminegly confains nothing, absolutely everything 

descends. 

lI) Wonderful existence: True emptiness 1s not 
empt(y; It gives rise to wonderful existence. 
Wonderful existence does not exists; It does 
not obstruct True Emptiness. From the void 
which seemingly conftains nothing, absolutely 
everything descends—Chân không không có 
nghĩa là trống rỗng, mà có nghĩa là cái không 
mà không phải là không; chân không làm 
khởi lên diệu hữu: Emptiness. 

2) The absolute void, completely vacuity, said to 
be the nirvana of the Hinayana: Người ta nói 
chân không là Niết Bàn của Tiểu Thừa (chân 
không tức niết bàn diệt đế, chẳng phải giả 
nên gọi là chân, la bỏ hành tướng nên gọi là 
không). 

3) According to the Awakening of Faith, Only- 
Consciousness, and The Flower Adornment 
Sutra, empfiness means the essence of the 
bhutatathata: Không Chân Như—Theo Khởi 
Tín Luận, Duy Thức Học, và Kinh Hoa 
nghiêm, chân không là lý tính chân như. 

4) The void or immaterial as reality, as essential 
or substantial, the noft-void void, the ultimate 
reality, the hipghest Mahayana concept of true 
voidness, or of ultimate reality: Phi Không 
Chi Không—Đối với hữu trong phi hữu là 
diệu hữu, nói không trong phi không là chân 
không. 

True end of salvation: Chân thật cứu cánh giải 

thoát. 

True and efernal: Chân thường —The eternal 

reality of Buddha-truth—Pháp chân thực thường 

trụ mà Đức Như Lai sở đắc. 

True existence: Parinispanna-laksana (skt)— 

Characer of Ultimate Reality— Chân Hữu 

Tánh—See Parinispanna-laksana. 

True eyes: Thực Nhãn—An eye able to discern 

reality, i.e. the Buddha-eye—Mắt có thể thấy 

được chân lý, như Phật nhãn—See Five kinds of 
©y€S OF VISIOn. 

'True face: Chân diện mục. 

I) Original face or Buddha-nature—Bản lai 
chân diện mục hay Phật tánh. 








5093 


2) True physiognomy (features): Reality—True 
features—Chân diện mục. 

True and false: Real and unreal—Chân giả— 

Chân ngụy—Chánh tà —Chân Vọng—All things 

have two characteristics: true and false, or real 

and unreal—Tất cả chư pháp đều có hai tính chân 
và vọng. 

1)  That which arises in Buddha-truth, medifation 

true, of 
unenlipghtenmernt 1s unfrue: Pháp tùy theo tịnh 
duyên tam học (Phật Pháp) thì gọi là chân, 
pháp tùy theo nhiễm duyên vô minh (không 
giác ngộ) mà khởi lên thì gọi là vọng. 

2) The essental bhutatathata ¡is the real, 
phenomena as the unreal: Chân như chân 
thực (bất sinh bất diệt) thì gọi là chân pháp, 
Các pháp do nhân duyên sinh ra thì gọi là 
hiện tượng hay là vọng pháp. 

True and false mỉnd: Chân Vọng Nhị Tâm— 

Chân tâm và vọng tâm. 

1) The true bhutatathata mind defined as the 
ninth Amalavijnana: Chân Tâm hay chân như 
tâm. 

2) The false or Illusion mind as represented by 
the eight vijnanas: Vọng Tâm tiêu biểu bởi 
tám thức. 

True features: Reality—True 

physlognomy——Chân diện mục. 

True øood and beautfiful: Chân thiện mỹ. 

True happiness: Mahamangala (sk—Chân 

hạnh phúc. 

True-hearted: Bhutacita (skQ—Chân tâm— 

True mind—Sincere—True character oŸ man— 

True disposition of man—Real mind—True to 

one”s nature—See True Mind. 

True and honest man: Chánh nhân quân tử. 

True knowledge: Tattva-jnana or Viveka (sk)—— 

Intuiuve wisdom—Knowledge of truth—Chân 

Trí. 

1) Wisdom or Knowledge of absolute (ultimate) 
truth: Trí chân thật —Trí Bát Nhã. 

2) Knowledge of the no-thing, 
1mmaterial or absolute: Vô Trí. 

3) Sage wisdom, or wisdom of the sage: Thánh 
Trí —Trí duyên theo chân như thực tướng. 


and wisdom Is Influences 


face—True 


1e. Of the 


4) Intuitive wisdom means knowledge of things 
as they are: Chân trí là trí thấy sự vật như 
thực. 

53) Knowledge of absolute truth whiích 1s 


confrasted to skiful knowledge. True 
knowledge has the abilty to analyze and 
classfy things according to themr real 


properties: Trí hiểu biết về chân lý tuyệt đối, 
ngược lại với phương tiện trí. Chân trí có khả 
năng phân tích và phân loại vạn pháp theo 
thực tính của chúng. 

True knowledge of the Mahayana: In ¡ts 

concept of mental reality, with 

Hinayana concepts of material reality—Chân vô 

lậu trí. 

True law: Saddharma (skt)—Fine-dharma— 

Diệu Pháp. 

True liberation: Chân giải thoát —True release. 

l) Release from all the hindrances of passion 
and attainment of the Buddhaˆs Nirvana: Giải 
thoát khỏi mọi chướng ngại của tham dục và 
đạt được Niết Bàn Phật. 

2) Release from all afflictions to attain the 
Buddha”s nirvana, which 1s not a permanent 
sfate of absence from the needs of the living, 
but 1s spiritual, omnisclent, and liberating: Sự 
giải thoát thật sự là sự thoát khỏi mọi phiển 
não để đạt tới Niết Bàn của Phật (dứt bỏ trói 
buộc gọi là giải, an nhiên tự tại gọi là thoát). 
Niết bàn của Phật có đầy đủ pháp thân, bát 
nhã và giải thoát, mà không thiếu vắng đại bi 
mẫn chúng. 

True light of the Buddha: Phật quang—See 
Two kinds of light (B). 
True man: Honest man—Chính nhân (người 
chính trực). 
True mark of the Bhutatathata: Chân Như 
Thực Tướng——The essential characterIstic or mark 
(laksana) of the Bhutatathata, i.e. reality. The 
bhutatathata from the point of view of the void, 
attributeless absolute; the real-nature Is 
bhutatathata from the point of 
phenomena—Chân như và thực tướng là đồng 
thể, nhưng tên gọi khác nhau. Đối với nghĩa nhất 
như của không đế thì gọi là chân như; còn đối với 
nghĩa diệu hữu của giả đế thì gọi là thực tướng. 


In cOntrast 


Of view 


5094 


True man of no rank: Vô vị chân nhân —The 
true man of no rank 1s a Lin-Chỉ”s term for the 
“self”” His teaching 1s almost exclusively around 
this Man or Person, who 1s sometimes called “the 
Way-man.” He can be said to be the first Zen 
master In the history of Zen thought in China who 
emphatically asserts the presence of this Man in 
every phase of our human life-activity. He 1s 
never tired of having his followers come to the 
realization of the Man or the real Self. The real 
Self 1s a kind of metaphysical self in opposition to 
the psychological or ethical self which belongs 1n 
a finite world of relativiy. Lin-Chỉs Man 1s 
defined as “of no rank” or “independent of,” or 
“with no clothes on,” all of which makes us think 
of the “metaphysical” SelfF—Vô vị chân nhân là 
từ ngữ của Lâm Tế để chỉ cái “Ngã.” Giáo lý của 
ông hầu như chuyên biệt quanh cái “người này.” 
Người mà đôi khi chúng ta gọi là “Đạo Nhân.” Có 
thể nói ông là vị Thiền sư đầu tiên trong lịch sử tư 
tưởng Trung Hoa hùng hồn xác nhận sự hiện diện 
của “Người này” trong mọi giai đoạn sinh hoạt 
nhân sinh của chúng ta. Ông không bao giờ chán 
nản trong việc chỉ dạy các đệ tử phải nhận cho ra 
cái “Người này” hay cái “Chân Ngã.” Chân Ngã 
là một thứ ngã siêu hình đối nghịch với cái ngã 
tâm lý hay đức lý thuộc về một thế giới tương đối 
hữu hạn. “Vô vị chân nhân” của Lâm tế được 
định nghĩa là “vô y: hay “không thuộc vào” hay 
“không mang y phục,” tất cả những cái ấy khiến 
chúng ta nghĩ đến cái Ngã “siêu hình.” 

True mantra: Mind-spell—Tâm chú. 

True mỉnd: Bhutacita (skt—Chân tâm—Real 
mind—Sincere—True character of man—True 
disposition of man—True-hearted—True to one”s 
nature—True mind ¡1s a common true stafe 
encompassing both the 
unconditioned.” According to the Treatise on the 
Awakening of Faith, the true mind has tfwo 
aspects: essence and marks. The aspect of 
essence ¡1s called the door of True Thusness, the 
aspect of marks ¡is called the door of Birth and 
Death. True Thusness 1s inseparable from Birth 
and Death. Birth and Death are True Thusness. 
This 1s why Patriarch Asvaghosha called True 
Thusness the "trut“-like Emptiness Treasury” 
and Bith and Death the “truth-like Non- 
Emptiness treasury.” True Thusness and Birth and 


the condiioned and 


Death have the same truth-like nature. For 
1nstance, the øreat ocean, we cannot accept sea 
water but not waves. lÝ we were to do so, we 
would be wrong about the manifestations of the 
ocean and fail to undersfand truly what the ocean 
1s. Therefore, when we abandon phenomena, 
noumenon camnot stand by Ifself; when we reject 
marks, essence cannot remain stable. In the 
Diamond Sutra, the Buddha stated: “Who sees Me 
by form, who seeks Me In sound, perverted are 
his footsteps upon the way, for he cannot perceIve 
the Tathagatha” However, the Buddha 
1mmediately told Subhuti: “Subhuti, do not think 
the opposite either that when the Tathagatha 
atfaned Supreme Enlightenment it was not by 
means of his possesslon of the thirty-two marks of 
physical excellence. Do not think that. Should you 
think that, then when you begin the practice of 
seeking to affain supreme enliphtenment you 
would think that all systems of phenomena and all 
conceptions about phenomena are to be cut off 
and rejected, thus falling Into nihilism. Do not 
think that. And why? Because when a discIple 
practices seeking tO Supreme 
enliphtenmernt, he should neither grasp after such 
arbitrary conceptions of phenomena nor reject 
them. First, the Buddha taught that we should not 
follow sounds, forms and marks In seeking the 
Way. But ripght after that, He reminded that at the 
same time, we should not abandon sounds, forms 
and marks, nor should we destroy all dharmas. 
Thus we can see that the Way belongs neither to 
forms, nor to emptiness. Clinging to either aspect 
is misguided—Chân tâm là một thực thể chung 
gồm hai phần hữu vi và vô vi. Theo Đại Thừa 
Khởi Tín Luận, chân tâm có hai phần: tánh và 
tướng. Phân Tánh gọi là chân như môn, phần 
Tướng gọi là sanh diệt môn. Chân như không rời 
sanh diệt, sanh diệt tức là chân như. Bởi thế Mã 
Minh Bồ Tát gọi phần chân như là tạng Như thật 
không, phần sanh diệt là tạng như thật bất không. 
Cả hai đồng chung một thể tánh như thật. Ví như 
mặt biển to rộng, không thể chỉ chấp nhận phần 
nước mà bỏ đi phần sóng bọt; vì chấp như thế tức 
đã sai lạc với hiện tượng của biển, mà cũng chẳng 
biết biển là gì? Cho nên bỏ sự tức lý không thành, 
bác tướng thì tánh không đứng vững. Theo Kinh 
Kim Cang, Đức Phật bảo: “Kẻ nào dùng sắc 


atfain 


5095 


tướng âm thanh thấy và tìm cầu ta, là kẻ hành tà 
đạo.” Nhưng liền theo đó Ngài lại bảo: “Tu Bồ 
Để! Ông đừng nghĩ rằng Như Lai không dùng 
tướng cụ túc đắc quả A Nậu Đa La Tam Miệu 
Tam Bồ Đề. Tu Bồ Để! Nếu ông suy nghĩ phát 
tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề là nói 
các pháp đoạn diệt. Đừng nghĩ như thế! Tại sao? 
Vì phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, 
đối với các pháp không nói tướng đoạn diệt.” 
Trước tiên Đức Phật dạy đừng theo âm thanh sắc 
tướng mà tìm đạo, nhưng liền sau đó Ngài lại 
nhắc nhở “cũng đừng rời bỏ âm thanh sắc tướng 
hoặc diệt hết các pháp để phát tâm cầu đạo. Như 
thế ta thấy đạo chẳng thuộc về sắc, mà cũng 
chẳng thuộc về không. Tìm chấp một bên là sai 
lâm—See Eight minds. 

True mỉnd and true nature: Chân tâm chân 

tánh—See True natfure. 

True nature: Fundamenfal of each ¡individual, 

1.e. the Buddha-nature—Chân Tánh. 

1) Tatbhava, Bhutabhava, or Vastu (sk—Bản 
chất thật—Bản tâm chân thật Thể tánh 
chân thật—Fundamental of each individual— 
Buddha-nature—True being. 

a)  True nature or true being: Thể tánh chân thật. 

b) The true nature; the fundamental nature of 
each ¡individual, i.e. the Budha-nature: Chân 
như Phật tính hay tâm thể thanh tịnh trong 
sáng nơi mỗi người (không hư vọng là chân, 
không biến đổi là tính). 

2) AIlso called True Nature or Buddha Nature. 
The enlightened mind free from all ¡llusion. 
The mind as the agent of knowledge, or 
enliphtenment. In the Thirteen Patriarchs of 
Pureland Buddhism, the Tenth Patriarch 
Ching-She confirmed: “Mind, Buddha, and 
Sentent Beings, all three are not any 
different. Sentient beings are Buddhas yet to 
be attained, while Amitabha Is Buddha who 
has attained. Enlightened Nature is one and 
not two. Even thouph we are delusional, 
blind, Ignorant, but 
Enlightened Nature has never been disturbed. 
Thus, once seeing the light, all will return to 
the inherent enlightenment nature.”: Còn gọi 
là Chân tánh hay Phật tánh. Giác tánh là tánh 
giác ngộ sẵn có ở mỗi người, hiểu rõ để dứt 
bỏ mọi thứ mê muội giả dối. Trong Liên Tâm 


and ©€Ve€n sSO OUF 


Thập Tam Tổ, Đại Sư Hành Sách đã khẳng 
định: “âm, Phật, và Chúng sanh không sai 
khác. Chúng sanh là Phật chưa thành; A Di 
Đà là Phật đã thành. Giác tánh đồng một chớ 
không hai. Chúng sanh tuy điên đảo mê lầm, 
song Giác Tánh chưa từng mất; chúng sanh 
tuy nhiều kiếp luân hồi, song Giác Tánh chưa 
từng động. Chính thế mà Đại Sư dạy rằng 
một niệm hồi quang thì đồng về nơi bản đắc.” 
3) Chân Tâm (Như Lai Tạng Tâm): Chân tâm là 
một trạng thái thật bao hàm cả hữu vi lẫn vô 
vi—True mind—True nature—The original, 
simple, pure, natural mind of all creatures— 
The Buddha-mind (tâm Phật)—The mind of 
the Buddha—Buddha nature (Phật tánh)— 
Womb of the Tathagata (Như Lai tạng)— 
Dharma realm (pháp giới) —Dharma nature 
(pháp tánh) —True mark (Thật tướng)— 
Nirvana (Niết bàn)—-Dharma body (Pháp 
thân) —True (chơn tâm) —Alaya 
consciousness of the Tathagata (A Lại Da 
thức)—Prajan (Bát nhã) —Original face (Bản 
lai diện mục)—Self-nature (tự tánh)—True 
natue (bản tánh)—True emptiness (chân 
không). 
4) True 
encompassing both the conditioned and the 
unconditioned. All of the above expressions 
refer to that “lrue nature.—Chân tâm là 
một thực thể chung gồm hai phần hữu vi và 
vô vi. Tất cả những danh từ vừa kể trên đều 
có nghĩa là “Chân Tâm.” 
True nature of things: Vastu-dharma (skt— 
Chân tánh của sự vật. 
True nature of Zen: Bản chất thật của Thiển— 
Chân Tánh Thiền: 
*A special transmission oufside the 
SCTIpfuT€S; 
NÑo dependence upon words and letters; 
Direct pointing at the mind of men; 
Seeing Into one”s nature and the 
attainment of Buddhahood. 
*Giáo ngoại biệt truyền, 
Bất lập văn tự, 
Trực chỉ nhân tâm, 
Kiến tánh thành Phật. 
True to one?s nature: Bhutacita (skÙ—Chân 
tâm— True mind—Sincere—True-hearted—True 


mind 


mnd Is a common true sfafe 


5096 


disposition of man—Real mind—True character 

of man—See True Mind. 

True personality: Mahatma (skt—Chân ngã— 

Đại Ngã. 

l) The great self: The true personality—Đại 
ngã—Thực chất thật của con người —Nguyên 
tắc cao nhất con người. 

2) Nirvana self: Niết Bàn tự tại. 

3) The great ego: Cái ta lớn. 

4) The Buddha: The highest principle in man— 
A name of honor which should be reserved 
for those of highest spiritual attainmentĐức 
Phật, một danh hiệu dành cho những bậc đã 
đạt đến trạng thái tâm linh cao nhứt. 

True physiognomy: Reality—True face—True 

features—Chân diện mục. 

True principle: Chân Lý —The true principle— 

Truth—Suchness—True emptiness—The 

pñnciple—The principle of truth—The absolute 

apart from phenomena——Wonderful existence. 

(The meanings of “True Principle”—Nghĩa của 

“Chân Lý”: 

l) True principle means true teachinsgs. The 
truth 1s the destructive cause of pain. In 
Mahayana, true teachings primarily refer to 
those of Lotus and Avatamsaka Sutras. 
Expedlent teachings ¡include all other 
teachings: Chân lý là lẽ tự nhiên, không chối 
cãi được. Chân lý chính là nguyên nhân diệt 
trừ khổ đau. Trong Phật Giáo Đại Thừa, chân 
lý được nói trong Kinh Liên Hoa và Hoa 
Nghiêm. 

2) Những lời Phật dạy về “Chân Lý”—The 
Buddha”s teachings on “True Principle” 

a) In the untruth the foolish see the truth, while 
the truth 1s seen as the untruth. Those who 
harbor such wrong thoughts never realize the 
truth: Hão huyền mà tưởng là chơn thật, chơn 
thật lại thấy là phi chơn, cứ tư duy một cách 
tà vạy, người như thế không thể nào đạt đến 
chơn thật (Dharmapada I I). 

b) What Is truth regarded as truth, what 1s 
untruth regarded as untruth. Those who 
harbor such ripght thoughts realize the truth 
(Dharmapada 12): Chơn thật nghĩ là chơn 
thật, phi chơn biết là phi chơn, cứ tư duy một 
cách đúng đắn, người như thế mới thật chứng 
được chơn thật. 


true 


True and pure: Chân tịnh. 

True and pure teaching: Chân tịnh giáo—The 

true and pure teaching of the Mahayana, in 

contrast to the Hinayana—Giáo pháp chân thực 
và thanh tịnh của Đại Thừa, đối lại với hàng nhị 
thừa. 

True reality is not the phenomena: Chân như 

không phải là sự—See Ten doors of connection 

between noumena or substance and phenomena. 

True religion: Absolute Buddha-truth—Real 

way——True way——Thực đạo (Chánh Đạo). 

True secf: Chân Tông. 

l1) The true sect or teaching, a term applied by 
each sect to is own teaching: Điều mà các tín 
đồ dùng để gọi tông mà mình tôn theo. 

2) The teaching which makes clear the truth of 
the butatathata: Tông chỉ làm sáng tỏ cái thực 
lý của chân như pháp tướng. 

3) The True Sect, or Shin Sect of Japan, founded 
by Shinan im 1224 A.D., known as the 
Hongwanji sec—Chân Tông hay Tịnh Độ 
Tông của ngài Chân Loan sáng lập tại Nhật 
Bản vào năm 1224. 

a)  Celibacy of prlests 1s not required: Không đòi 
hỏi Tăng Ni sống độc thân. 

b) Amida 1s the especial obJect of trust: Phật A 
Di Đà là vị Tôn Chủ của tông phái. 

c) The followers hope or wish to be reborn in his 
Pure Land: Cõi Tịnh Độ của Ngài 
nguyện vãng sanh của tín đồ. 

True and single-minded devofion towards 

the Buddha: A person devoted with all his heart 

and soul to the teaching and guidance of Buddha 
and no one else. 

True sons: Chân Tử —Mahayanists—Người theo 

Đại Thừa—See Three kinds of Buddhist 

followers. 

True state: Thật thể——See Noumenon. 

True statement of a fundamenfal principle: 

Truth—Thật đế—Lý chân thực hay là chân pháp. 

True substance is the phenomena: Chân lý 

chính là sự—See Ten doors of connection 

between noumena or substance and phenomena. 

True suchness: Dharma-natre—Pháp tánh 

(see Suchness). 


là cõi 


5097 


True sufras: Chân kinh—-Thực Kinh—As 
confrasted to the relative or temporary sufras, a 
term of the Lotus school —Thực kinh đối lại với 
quyển kinh (theo Kinh Trung A Hàm: “Con người 
coi luyến ái là món ăn, luyến ái coi vô minh là 
món ăn, vô minh coi ngũ cái là món ăn, bất tín coi 
ác pháp là món ăn, biển cả coi sông lớn là món 
ăn, sông lớn coi sông nhỏ là món ăn, khe suối, ao 
đầm coi giọt mưa là món ăn). 

True Teachings: Saddhamma (p)—Saddharma 

(skÐ——True vehicle—Chân giáo. 

(A) Chánh Pháp: Right doctrine means true 
teaching, the Buddha”s teachings, the right 
method which 1s offten used as for the Noble 
Eightfold Path. In Mahayana, true teachings 
prmarily refer to those of the Lotus and 
Avatamsaka Sutras While Expedient 
teachmngs ¡include all other practical 
teachings—Chánh Pháp là giáo lý chân 
chánh, là lời dạy của Phật, là phương pháp 
đúng, thường được dùng để chỉ Bát Chánh 
Đạo. Trong Phật giáo Đại Thừa, Chánh Pháp 
thường dùng để chỉ những kinh Pháp Hoa và 
Hoa Nghiêm. Trong khi Pháp phương tiện 
gồm những lời dạy thực tiển khác —See 
Correct dharma. 

(B) Chân Tông. 

l) The true sect or teaching, a term applied by 
each sect to is own teaching: Điều mà các tín 
đồ dùng để gọi tông mà mình tôn theo. 

2) The teaching which makes clear the truth of 
the butatathata: Tông chỉ làm sáng tỏ cái thực 
lý của chân như pháp tướng. 

3) The True Sect, or Shin Sect of Japan, founded 
by Shinan 1n 1224 A.D., known as the 
Hongwanji sect: Chân Tông hay Tịnh Độ 
Tông của ngài Chân Loan sáng lập tại Nhật 
Bản vào năm 1224. 

4) Celibacy of priesfs 1s not required: Không đòi 
hỏi Tăng Ni sống độc thân. 

5) Amida is the especial object of trust: Phật A 
Di Đà là vị Tôn Chủ của tông phái. 

6) The followers hope or wish to be reborn In his 
Pure Land: Cõi Tịnh Độ của Ngài là cõi 
nguyện vãng sanh của tín đồ. 

True Thusness: See True Suchness. 

True Thusness Dharma: Xứng Pháp Hạnh— 

The practice being in accord with the Dharma. 


This practice 1s applied in both the Pure Land and 
the Zen secs—Hạnh nây được áp dụng cho cả 
Tịnh Độ lẫn Thiền Tông. 

1) True Thusness Dharma for the Pure Land. 
Practitioners" mind should always focus on 
the words “Amitabha Buddha.”: Tịnh Độ 
Xứng Pháp —Tâm của hành giả Tịnh Độ phải 
luôn tập trung vào lục tự Di Đà. 

2) True Thusness Dharma for the Zen—Zen 
cultivators" mind should always be In accord 
with the Thusness, whether they are walking, 
standing, reclining, or sitting, without leaving 
the “Mindfulness.”: Thiển Tông Xứng Pháp— 
Tâm của hành giả nhà Thiền lúc nào cũng 
như tâm Phật, từ đi, đứng, nằm, ngồi, không 
rời chánh niệm. Hành giả dù chỉ rời chánh 
niệm một chốc, thì chốc ấy người nầy chẳng 
khác một thây ma. 

True Thusness samadhi: Chân Như Tam 
Muội—Nhứt Tướng Tam Muội—The meditation 
in which all phenomena are eliminated and the 
Bhutatathata or absolute 1s realized. A 
samadhi in which hate and love, accepting and 
rejecting are repressed, and in which the mind 
reaches an undivided state, being anchored In 
calm and qulet. A samadhi for realizing that the 
nature of all Buddhas ¡s the same—Thiển định 
quán lý chân như vô tướng, trong đó mọi hiện 
tượng đều tận diệt và chân như hiển lộ. 


state Of 





True or unfrue: Chân thật hay không chân 
thật —This is one of the five courses of speech 
that others may use when they address you—Đây 
là một trong năm loại ngôn ngừ mà các người có 
thể dùng khi nói với các người khác—See Five 
COurses of speech. 

True value: Chân giá trị. 

True Vehicle: True teaching or doctrine—Chân 
thừa. 

True void: Chân Không—See True emptiness. 
True void ïs the mysferious existence: Truly 
vold—Truly immaterial, yet transcendenfally 
exisinge—Chân Không Diệu Hữu—See 
'Wonderful existence. 

Truc void is wonderful existence: Chân 
Không Diệu Hữu—The true void—The true void 
Is the mys(erlously existing—Truly void, or 
Iimmaterial yet transcendentally existng—True 


5098 


emptiness—Wonderful existence—Nature means 
noumenon or essence; mark mean characteristics, 
forms or physiognomy. Marks and nature are 
confrasted, ¡in the same way noumenon 1s 
confrasted with phenomenon. True mark of all 
phenomena 1s like space; always existing but 
really empty; althouph empty, really existing. 
When we look at the open space right in front of 
uS, W© Say If`S empfy space, but In fact, it has aIr 
and numerous particles of dust In 1t. Nowadays 
people find In it other substance such as oxygen, 
nirosen, and  possibly 
Furthermore, physicists have found cosmIc rays, 
radio rays and many other things which only 
SclenfIsts can understand. This will tell us that the 
true void 1s the mysfteriously existing. This means 
that this this open space 1s far from empty——Tánh 
có nghĩa là tinh thần hay tỉnh yếu; dấu hiệu có 
nghĩa là tướng. Tánh và tướng đối nghịch nhau, 
giống như tinh thần đối chọi với hiện tượng. Thật 
tánh của thế giới hiện tượng là chân không, 
thường hữu mà hư vô; tuy hư vô nhưng thường 
hữu (cái không chẳng phải là không, cái hữu 
chẳng phải là hữu mà phàm phu suy nghĩ). Khi 
nhìn ra khoảng không trước mặt, chúng ta cho 
rằng nó là trống không, nhưng kỳ thật trong đó có 
không khí và vô số bụi trần. Ngày nay người ta 
tìm thấy trong khoảng không ấy những chất khác 
như dưỡng khí, đạm khí, và có thể có vô số vi 
khuẩn nữa. Hơn thế nữa, các nhà vật lý đã tìm 
thấy các tia vũ trụ, tia sóng âm thanh và nhiều thứ 
khác mà chỉ có các khoa học gia mới hiểu nổi. 
Điều này cho chúng ta thấy khoảng chân không 
này diệu hữu. Điểu này còn cho chúng ta thấy 
khoảng không gian này không phải là trống 
không. 


numerous bacteria. 


True way: Way of Truth—Way of reality—Chân 
đạo— Thực đạo The true religion, absolute 
Buddha-truth—Con đường chân đạo, hay chân lý 
của Phật pháp. 

True way of developing the Bodhi Mind: 
Chân Phát Bồ Để Tâm—One of the eight ways of 
developng the Bodhi Mind. Truec way of 
developing the Bodhi Mind 1s is one of the four 
Improper ways of cultivaton for Buddhists. 
Aiming with each thought to seek Buddhahood 
“above” senfient beings 
without fearing the long, arduous Bodhi path or 


and save “below,” 


being discouraged by sentient beings who are 
difficult to save, with a mind as firm as the resolve 
to ascend a mountain to 1fs peak. These cultIvafors 
who, thoupht after thoupht, above pray for 
Buddhahood; mind affer mind, below rescue 
sentient beinøs; hearing to become Buddha will 
take forever, do not become fearful and wish to 
regress. Such development of the Bodhi Mind 1s 
called “true.”—Một trong tám cách phát tâm Bồ 
Đề. Cách phát tâm Bồ Đề chân thật là một trong 
bốn cách phát tâm đúng đắn cho người tu Phật. 
Mỗi niệm đều trên vì cầu Phật đạo, dưới vì độ 
chúng sanh, nhìn đường Bồ Đề dài xa mà không 
khiếp, thấy loài hữu tình khó độ nhưng chẳng sờn. 
Tâm bên vững như lên núi quyết đến đỉnh, như 
leo tháp quyết đến chót. Những bậc nầy, niệm 
niệm trên cầu Phật dạo, tâm tâm dưới độ chúng 
sanh. Nghe thành Phật dù lâu xa chẳng sợ, chẳng 
lui. Phát tâm như thế gọi là CHÂN—See Eight 
ways of developing the Bodhi Mind. 

True way to know Buddha: Thật sự thấy 
Phật —The true way to know Buddha 1s to realize 
Enlightenment—Thấy pháp hay chứng ngộ Bồ Đề 
là thật sự thấy Phật. 


True wisdom:  Buddha-illuminaton—Chân 
Minh. 
l) Chân Minh: True knowledge OT 


enliphtenment (in regard to reality 1n contrast 
with appearance)—Trí tuệ bát nhã hay trí huệ 
của sự giác ngộ chân lý đối lại với hình tướng 
bên ngoài. 

2) Chánh trí: True wisdom or Insight 1s wisdom 
that sees all things as they really are. Wisdom 
that views thinøs as they are Implies, and sees 
the transient, unsatsfactory and no-self- 
nature of all condiioned and component 
things. Owing to the comprehending things as 
they really are, and realizing the true nature 
of the five agøregates of clinging, practitioner 
will be able to experilence the bliss of 
Nibbana—Chánh trí là trí thấy các pháp như 
chúng thật sự là, thấy tính chất vô thường, 
khổ và vô ngã của chư pháp hữu vi. Nhờ biết 
các pháp như chúng thật sự là như vậy, nhận 
chân được thực chất của ngủ uẩn chấp thủ, 
hành giả có thể chứng nghiệm hạnh phúc của 
Niết Bàn. 


5099 


that which conceals 

wisdom: Người càng khôn lại càng làm như mình 

ngu vậy (Đại trí nhược ngụ). 

True words: Dharani (skt)—Words of Truth— 

Words of  Tathagata—Buddha-truth—Buddha 

mantra—Dharan—Sacred formulae—Spells— 

Esoteric words—Chân ngôn—Mật ngữ—Mạn Đồ 

La—Đà La Ni Chú Minh—Thâần Chú. 

l1) True words, especially as expressing the truth 
of the bhutatathata; the words of Tathagata 
are frue and consistent: Chân Ngữ—Lời 
thuyết lý chân như nhứt thực hay lời nói của 
Như Lai là chân thật và đúng mãi. 

2) Dharan or mantra (skt—Buddha-truth— 
Words of Tathagata—Words of truth. 

3) Reliable words: Lời nói đáng tin cậy. 

4) Words correspond to reality: Lời nói tương 
ứng với chân lý. 

5)_ Bsoteric spell: Mật Hiệu (mật danh của Đức 
Tỳ Lô Giá Na) — The esoteric name of 
Vairocana. 

6) Precept, true words, right discourse, words of 
truth, or the words of Tathagata, Buddha- 
truth. One of the three mystic things of the 
Tathagata: Ngữ mật trong tam mật của Đức 
Như Lai , chỉ riêng thuyết pháp của pháp thân 
Phật (còn gọi là bí mật hiệu, mật ngôn, mật 
ngữ, chú minh). 

7) The term ¡is used for mantra and dharanl, 
indicating magical formulae, spells, charms, 
esoteric words: Chân ngôn còn để chỉ Đà La 
Ni hay Tổng Trì hay Mật Chú. 

8) Buddhas and Bodhisatvas have each an 
esoteric sound represented by a Sanskri 
letter, the prImary Vairocana letter, the alpha 
of all sounds being “a” which 1s also styled 
the True Word that saves the world: Chư Phật 
và chư Bồ Tát đều có mật âm tiêu biểu bởi 
Phạn ngữ, tiên khởi với âm “a” hay “Chân 
Ngôn Cứu Thế Giả” của Đức Đại Nhật Như 
Lai. 

True word of assurance of Vairocana: Nhất 

Thiết Pháp Giới Quyết Định Trí Ấn— The symbol 

through which all may attain the sure Buddha- 

wisdom—Chân ngôn bảo chứng của Phật Tỳ Lô 

Giá Na, một biểu tượng qua đó mọi chúng sanh 

đều có thể đạt được trí huệ chắc chắn của Phật. 


Truec wisdom is 





“True word” that responds everywhere: 
Nhất Thiết Xứ Vô Bất Tương Ưng Chân Ngôn— 
Chân ngôn tương ưng khắp nơi nơi. 

True Word School: Chân Ngôn Tông——Mật 
Tông—See Mantrayana. 
True word sect: Chân 
Tông—See Mantrayana. 
Truec Words of Seven Buddhas for 
Eradicating Offences: Thất Phật Diệt Tội Chân 
Ngôn, một trong Thập Chú—See Ten Smaill 
Mantras. 

Truly enlightened one: Sambuddha (skt)——The 
truly enlightened one or Correct enlightenment— 
Tam Phật Đà. 

Truly immaterial: True void ¡is the mysteriously 
existine—Truly void, yet  transcendenfally 
exIsting——Chân không diệu hữu. 

Truly void: Chân không diệu hữu. 

Trumpet (n): Một loại kèn loa. 

Trungpa Rinpoche, Chogyam (1940-1987): 
Reincarnate lama of the Kagyupa order of 
Tibetan Buddhism, recognized in 194I as the 
eleventh Drungpa. He fled Tibet ¡in 1959 
following the Chinese Invasion, and in 1963 he 
was awarded a fellowship to study at Oxford. In 
19732 he traveled to America, where he 
esfablished the Vajradhatu Foundaton (1973), 
which later grew to be one of the largest Buddhist 
Organizations In the country. In 1974 he founded 
the Nalanda Foundation, and in 1976 passed on 
the leadership of the organization to his “Vajra 
Regent” Osel Tanzin (Thomas Rich). He was the 
author of a number of popular books, including 
“Cuting Through Spimitual Materialism,” and 
“Sambhala: Sacred Path of the Warrior.”—VỊ Lạt 
Ma tái sanh trong trường phái Kagyupa của Phật 
giáo Tây Tạng, được công nhận năm 1941 như là 
vị Drungpa đời thứ 11. Ngài đào ty khỏi Tây Tạng 
vào năm 1959 theo sau cuộc xâm lăng Tây tạng 
của Trung quốc, và năm 1963 ngài được tặng học 
bổng tại trường Đại Học Oxford. Năm 1973 ngài 
du hành đến Mỹ châu, tại đây ngài thiết lập Hiệp 
Hội Vajradhatu (1973), sau này hội lớn mạnh và 
trở thành một trong những tổ chức Phật giáo lớn 
nhất tại Mỹ. Năm 1974 ngài sáng lập Hiệp Hội 
Na Lan Đà, và năm 1976 ngài nhường vai trò lãnh 
đạo lại cho Osel Tanzin (Thomas Rich). Ngài là 


Ngôn Tông —Mật 


5100 


tác giả của một số sách rất phổ cập, bao gồm các 
quyển “Cutting Through Spiritual Materialism,” 
và “Sambhala: Sacred Path of the Warrlor.” 

Trung Tam Monasftery: Tịnh Xá Trung Tâm—— 
Name of Central Vihara, located in Bình Thạnh 
district, Saigon City, South Vietnam. The 
monastery belongs to the Vietnamese Sangha 
Bhiksu Buddh¡ist Sect (Vietnamese Medicant Sect 
was founded by Patriarch Minh Đăng Quang). It 
was builtin Aprl 1966 by Most Venerable Thích 
Giác Nhiên In an area of 5,490 square meters. lt 
has been rebuilding and expanding by Venerable 
Thích Giác Toàn. In the Main Hall, there is an 
octagonal Dharma stupa where the statue of 
Sakyamuni Buddha 1s worshipped. Surrounding 
the walls of the stupa are eight bas-reliefs, 2.20 
meters wide and 4.50 meter long for each. The 
bas-rellefs, carved by Sculptor Minh Dung, 
described the life of Sakyamuni Buddha. The 
Central Vihara 1s used as the Main Office of the 
Sect. Sakyamuni Buddha 
sfatue 1s worshipped ïn the stupa. lí 1s a four-sided 
stupa, 6 meter high, 4 meters wide each side. The 
tower I(self 1s 4.4. meters high with each side 2.25 
meters wide. The spire was built with thirteen 
Sforles representing thirteen periods of Human 
Beings` evolution (six laymen, four sages and 
three Buddhas) The stupa 
Sandalwood surrounded by a lotus bas-relief. On 
the upper part, there are twenty bas-reliefs 
1llustraing the life of Sakyamuni Buddha. The 
Buddha stupa was created by Mr. Thiện Ngộ and 
his group of crafftsmen from Long An School of 
Fine Art—Tịnh Xá Trung Tâm, thuộc Hệ Phái 
Khất Sĩ Việt Nam, tọa lạc trong quận Bình Thạnh, 
thành phố Sài Gòn, Nam Việt Nam. Hệ phái Khất 
Sĩ Việt Nam do Tổ Sư Minh Đăng Quang sáng 
lập. Tịnh Xá được Hòa Thượng Thích Giác Nhiên 
xây vào tháng tư năm 1966, trên một khuôn viên 
rộng 5.490 thước vuông. Hiện tại tịnh xá đang 
được Thượng Tọa Thích Giác Toàn trùng tu và 
mở rộng. Chánh điện có xây Pháp Tháp hình bát 
giác, bên trong tôn trí tượng Phật Thích Ca, bên 
trong tám vách có 8 bức phù điêu, mỗi bức cao 
2/2 mét, dài 4,5 mét, giới thiệu cuộc đời Đức 
Phật do điêu khắc gia Minh Dung thực hiện. Tịnh 
xá là trụ sở chính của Hệ phái Khất Sĩ Việt Nam. 
Bên trong tháp có tôn tượng Đức Thích Ca Mâu 


Vietnam Medicant 


was made of 


Ni Phật. Tháp cao 6 mét, hình vuông mỗi cạnh 4 
mét. Trên đỉnh tháp là 13 tầng tháp nhỏ tiêu biểu 
cho 13 nấc tiến hóa của chúng sanh (lục phàm, tứ 
Thánh, tam Tôn). Tháp được làm bằng gỗ đàn 
hương, chung quanh có hình sen chạm nổi do ông 
Thiện Ngộ và nhóm thợ trường Mỹ Nghệ Long 
An thực hiện. 

Trung Thuy Giac Nhien: Trừng Thủy Giác 
Nhiên—Name of a famous monk In recent 
Vietnamese Buddhist history. He was a discIple of 
Most Venerable Tâm Tịnh. In 1937, he was a 
royal-recognized monk at Thánh Duyên temple, 
at the same time, he was appointed as headmonk 
of Thuyển Tôn temple. He tried his best to 
reconstruct the temple, giving 1t the shape 1t has 
today. For more than 40 years at Thuyền Tôn, 
Most Venerable Trừng Thủy Giác Nhiên had 
made a lot of contributions, 1.e., enliehtening a lot 
of the staf monks, resforing 
discipline and order In the temple, reconstructing 
the temple, and contributing to the development 
of Buddhism. In 1973, he took over the position of 
Supeme Monk of The UDnied Buddhist 
Organizaton of Vietnam. He passed away In 
1979, at the age of 102. His stupa was erected In 
the garden of the temple—Tên của một vị Tăng 
nổi tiếng trong lịch sử Phật giáo Việt Nam cận 
đại. Ngài là đệ tử của Hòa Thượng Tâm Tịnh. 
Năm 1937, khi đang giữ chức tăng cang chùa 
Thánh Duyên, đã được kiêm trụ trì chùa Thuyền 
Tôn. Ngài đã ra sức trùng tu và kiến thiết chùa 
Thuyển Tôn như qui mô ngày nay. Hơn 40 năm 
trú trì tại chùa Thuyển Tôn, ngài đã tiếp độ Tăng 
chúng, chấn chỉnh thanh quy, trùng tu tự viện, và 
góp phần chấn hưng Phật giáo Việt Nam. Từ năm 
1973, ngài giữ chức Tăng Thống Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Thống Nhất. Đến năm 1979, ngài 
thị tịch, thọ 102 tuổi. Tháp mộ của ngài được kiến 
lập trong khuôn viên chùa Thuyền Tôn. 

Truong Nguyen Zen Master: Trường Nguyên 
Thiển Sư (1110-1165 —A Vietnamese Zen 
master from Tiên Du, North Vietnam. He was a 
disciple of Zen master Đạo Huệ. He was the 
Dharma herr of the tenth generation of Wu-Yun- 
Tung Zen Sect. Later, he went to deep forests to 
practice meditation. He passed away in 1165, at 
the age of 56—Thiển sư Việt Nam, quê ở Tiên 
Du, Bắc Việt. Ngài là đệ tử của Thiền sư Đạo 


of members 


5101 


Huệ. Ngài là pháp tử đời thứ 10 dòng Thiển Vô 
Ngôn Thông. VỀ sau ngài đi vào rừng sâu tu 
thiền. Ngài thị tịch năm 1165, thọ 56 tuổi. 
Truong Tho Temple: Chùa Trường Thọ— 
Name of an ancient pagoda located in Gò Vấp 
district, Saigon City, South Vietnam. The pagoda 
was built in the eighteenth century. Ïts present 
structure results from the rebuilding In the late 
nineteenth century. The pagoda has conserved a 
lot of treasures like the Boards entitled “Royal 
Recognized Pháp Vũ Pagoda” In the Gia Long 
reign and “Royal Recognized Trường Thọ 
Pagoda” in the Tự Đức reign. There are a lot of 
ancIent sfatues and bells. The ancient sfatue of 
Amitabha Buddha, made of Jacktree wood, I.8 
meters hiph without the base, 1s worshipped in the 
Main Haill. There are also statues of eiphteen 
Athats, and the statue of the Ten-King of Hells on 
both sides of the Main Haill. The great bell is I.1 
meters in height, 0.62 meter in diameter, on which 
are carved the words “Gia Định Citadel, Tân Bình 
subprovince, Bình Dương district, Bình Trị village, 
Hòa Mỹ hamlet Vĩnh Tường Pagoda 
posthumously conferred” and “Mậu Thìn year, the 
ninth month, the twenty sixth—Tên một ngôi chùa 
cổ tọa lạc trong quận Gò Vấp, thành phố Sài Gòn, 
Nam Việt Nam. Chùa được xây vào thế kỷ thứ 
19. Kiến trúc hiện tại của chùa là mô hình trùng 
tu vào cuối thế kỷ thứ 19. Chùa hiện còn giữ được 
nhiều di vật cổ như “Sắc Tứ Pháp Vũ Tự” của vua 
Gia Long ban, “Sắc Tứ Trường Thọ Tự” của vua 
Tự Đức ban, cùng các tượng cổ và chuông cổ. 
Trong Chánh điện có tượng Phật A Di Đà, làm 
bằng gỗ mít, cao một mét tám không kể đế. Hai 
bên Chánh điện có tượng của 18 vị La Hán và 
tượng của Thập Điện Diêm Vương. Đại hổng 
chung của chùa cao một thước mốt, đường kính 62 
phân, có khắc chữ “thành Gia Định, phủ Tân 
Bình, huyện Bình Dương, tổng Bình Trị, thôn Hòa 
Mỹ, truy phong chùa Vĩnh Tường” và “năm Mậu 
Thìn, ngày 26 tháng chín”. 

Trust (n & v): Tin tưởng—Tín cẩn. 

Trust in the law, not in men: Y pháp bất y 
nhân. 

Trust someone: Believe someone—Tin tưởng 
a1. 


Trust in someone else: Dependent on someone 

or something else—Dependent or trusting on 

another, not on selfF—Y tha (tin tưởng hay nương 
tựa người khác). 

Trust in Triratna: Qui Y—See Nine suitable 

Sfages In reliø1Ous S€TVIC€S. 

Trust in truth, not in words: Y nghĩa bất y 

ngữ. 

Trusting and calling on the Buddha: Tha Lực 

Niệm Phật —Tin tưởng và niệm hồng danh Phật 

để được vãng sanh Tịnh Độ, đặc biệt là Phật A Di 

Đà——To trust to and to call on the Buddhaˆs name 

for rebirth in the Pure Land, especially Amitabha. 

Trustworthy: Thân tín. 

Truth (n): Satya or Tattva (skÐ —Reality— 

True——Real——Real nature—Chân lý-——Thật đế. 

(D The meanings of “lrue Principle”—Nghĩa 

của “Chân Lý”: Suchness—True emptiness— 

The true principle—The principle of truth— 

The apart from phenomena— 

Wonderful existence—True teachings. The 

truth is the destructive cause of pain—Chân 

lý là lẽ tự nhiên, không chối cãi được. Chân 
lý chính là nguyên nhân diệt trừ khổ đau. 

Other meanings of “Irue Principle”——Những 

nghĩa khác của “Chân Lý”: 

l) Formail truth: Chân lý mô thức (đúng theo 
hình thức). 

2) Logical truth: Chân lý luận lý. 

3) Material truth: Chân lý chất thể. 

4) Transcendent truth: Chân lý siêu viỆt. 

5) Transcendental truth: Chân lý siêu nghiệm. 

6) Truth as reliance: Bodhisattvas take all truths 
as a reliance, as they ulimately end ¡1m 
emancripation. This 1s one of the ten kinds of 
reliance of Great Enlipghtening Beings. 
According to The Flower Adornment Sutra, 
chapter 38 (Detachment from the World), the 
Great Enlightening Being Universally Good 
told Ủnversal Wisdom that Offsprings of 
Buddha, Great Enlightening Beings have ten 
kinds of reliance which help them be able to 
obtan abodes of the unexcelled great 
knowledge of Buddhas—Chư Bồ Tát dùng 
nhứt thiết pháp làm y-chỉ, vì nhờ đó mà được 
xuất ly rốt ráo. Đây là một trong mười y chỉ 
của chư Đại Bồ Tát. Theo Kinh Hoa Nghiêm, 


absolute 


qI) 


5102 


phẩm Ly Thế Gian, Bồ Tát Phổ Hiển bảo 
Phổ Huệ rằng chư Bồ Tát có mười chỗ y-chỉ 
giúp chư Bồ Tát đạt được chỗ sở-y đại trí vô 
thượng của Như Lai—See Ten kinds of 
reliance of Great Enlightening Beings. 

(HD Categories of truths—Các loại chân lý: 

l) There are two Truths: Two forms of 
statement—Nhị Đế—Có hai loại chân lý— 
See two Truths. 

2) Tam Đế Thiên Thai: According to Prof. 
Junjro Takakusu ¡in The Essentials of 
Buddhist Phiosophy, IÍf you suppose 
noumenon to be such an abiding substance, 
you wIll be misled altogether; therefore, the 
Tien-Tai School sets forth the threefold 
truth. According to this school the three truths 
are three In one, one In three. The princIple 1s 
one but the method of explanaton 1s 
threefold. Each one of the three has the value 
of all —Theo Giáo Sư ]unjiro Takakusu trong 
Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, nếu bạn giả 
thuyết thật thể là một bản thể trường tôn là 
bạn hoàn toàn mê hoặc, thế nên tông Thiên 
Thai để ra ba chân lý hay tam đế. Theo tông 
nầy thì cả ba chân lý ấy là ba trong một, một 
trong ba. Nguyên lý thì là một, nhưng phương 
pháp diễn nhập lại là ba. Mỗi một trong ba 
đều có giá trị toàn diện—See Threefold truth. 

3) Tám chân lý: Satya (skÐ —The eight truths 
(postulates or judgments)—Bát Đế——Tám sự 
thật—See Eight truths. 

4) Nine truths or postulates: Cửu Đế—Chín chân 
lý—See Nine Truths or posfulates. 

(V)Relative truth-Absolute truth: Chân Lý Tương 
Đối-Chân Lý Tuyệt Đối —According to 
relative truth all things exist, but in absolute 
truth nothing 1s; in absolute truth one sees that 
all things are devoid of self-nature; however, 
1n relative truth, a perception where there 1s 
no self-nature—Theo chân lý tương đối thì tất 
cả các sự vật đều hiện hữu, nhưng trong chân 
lý tuyệt đối thì không có gì hiện hữu cả; trong 
chân lý tuyệt đối, người ta thấy rằng tất cả 
các sự vật đều không có tự tính, nhưng trong 
chân lý tương đối có một sự nhận thức chỗ 
nào không có tự tính. 


(V) The Buddhas  teachngs on “True 
Principle”—Những lời Phật dạy về “Chân 
Lý”: 


1) In the unfruth the foolish see the truth, while 
the truth is seen as the untruth. Those who 
harbor such wrong thoughts never realize the 
truth (Dharmapada 11): Hão huyển mà tưởng 
là chơn thật, chơn thật lại thấy là phi chơn, cứ 
tư duy một cách tà vạy, người như thế không 
thể nào đạt đến chơn thật. 

2) What Is truth regarded as truth, what 1s 
untuth regarded as untruth. Those who 
harbor such ripht thoughts realize the truth 
(Dharmapada I2): Chơn thật nghĩ là chơn 
thật, phi chơn biết là phi chơn, cứ tư duy một 
cách đúng đắn, người như thế mới thật chứng 
được chơn thật. 

Truths are beyond explanation: Biết tất cả 
pháp lìa ngôn thuyết mà có thể vì người nói vô 
biên pháp môn—See Ten kinds of unimpeded 
function relating to phenomena and principles. 
Truth can only be fully comprehended by 
insight: Chân lý chỉ có thể hiểu được tường tận 
bằng trí tuệ. 
Truth of the causes of suffering: Samudhaya- 
satya (sk)——Tập Đế, một trong Tứ Diệu Đế—See 
Four Noble Truths. 
Truth of the cessation of suffering: Nirodha- 
satya (sk)—Diệt Đế—Chân lý diệt khổ—Cứu 
cánh diệt khổ là Niết bàn tịnh tịch (nếu chịu hạ 
lòng tham xuống rồi bỏ nó đi, hay trục nó ra khỏi 
mình thì gọi là diệt)——The truth of the cessation of 
sufering (s cessatlon)—The truth of 
dissolution—Extinction of sufferinge—There 1s an 
end to suffering, and this sfate of no suffering 1s 
called NÑirvana—See Four Noble Truths. 

Truth and convenftion: Chân Tục (chân giả). 

l) Another phenomenon 
noumenon. The true view and the ordinary: 
Tên khác của “Sự Lý” (sự lý do nhân duyên 
sinh ra gọi là “tục,” lý tánh bất sinh bất diệt 
gọi là “chân”). 

2) Realiy and appearance: Chân lý và hình 
tướng bên ngoài (chân là không hay tuyệt 
đối, tục là giả hay tương đối). 

Truth đdharani: Nghĩa Đà La Ni—Truth dharani, 

the power of bodhisattvas to retain all truth they 


name for and 


5103 


hears—Năng lực tổng trì không để mất chân thực 
nghĩa của Như Lai, đây là hạnh tu của Bồ Tát là 
giữ được tất cả những gì mà các ngài nghe. 

Truth does not give safisfacftion to the 
emofion and intellect: Chân lý không thỏa mãn 
cảm xúc và trí năng. 

Truth of the end of suffering: Diệt đế. 

Truth is independent of words: Lý Tại Tuyệt 
Ngôn—Truth 1s in eliminating words; it does not 
require words to express It—Chân lý triệt tiêu văn 
tự; chân lý độc lập với văn tự, hay nói cách khác, 
văn tự không diễn tả được chân lý. 

Truth of mean: Trung Đế—Chân lý của phương 
tiện—According to Prof. Junjiro Takakusu In The 
Essentials of Buddhist Philosophy, this 1s one of 
the three truths of the T”ien-T”ai School, the other 
two are the truth of void and the truth of 
temporariness. According to this school the three 
truths are three in one, one In three. The principle 
1s one but the method of explanation 1s threefold. 
Each one of the three has the value of all. Things 
are only mean or middle. The same will be the 
case when we argue by means of the middle truth. 
The middle does not mean that 1t 1s between the 
non-existence and temporary existence. In fact, 1 
1s over and above the two; nor it is Identical with 
the two, because the true state means that the 
middle is the very sfate of being void and 
temporary——Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong 
Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, đây là một trong 
tam đế của tông Thiên Thai, hai chân lý kia là 
Không đế và Giả đế. Theo tông nầy thì cả ba 
chân lý ấy là ba trong một, một trong ba. Nguyên 
lý thì là một, nhưng phương pháp diễn nhập lại là 
ba. Mỗi một trong ba đều có giá trị toàn diện. Sự 
thể chỉ là phương tiện, hay quảng giữa. Giống như 
biện luận trên Không Đế, khi một là Trung thì tất 
cả là Trung. Trung không có nghĩa là ở giữa hai 
cái phi hữu và giả hữu, mà nó ở trên, nó vượt qua 
cả hai. Thực ra nó là cả hai bởi vì thực tướng có 
nghĩa Trung chính là không tướng và giả tướng— 
See Truth of void, Truth of temporariness, and 
T1en-T”a1”s three truths. 

Truth of Nirvana: Tịch diệt chân đế. 

Truth of the PATH that leads to the 
cessafion of suffering: Marga-satya (skÙ—Đạo 
Đế_——Chân lý về con đường diệt khổ, ấy là thực 


hành Bát Thánh đạo. Đức Phật đã dạy rằng: “Bất 
cứ ai chấp nhận Tứ Diệu Đế và chịu hành trì Bát 
Chánh Đạo, người ấy sẽ hết khổ và chấm dứt 
luân hồi sanh tử.”—The truth of the PATH that 
leads to the cessation of suffering (the way of 
cure)—The truth of the ripht way—The way of 
suụch extinction—To practice the Eight-fold Noble 
Truths—Buddha taught: “Whoever accepts the 
four dogmas, and practises the Eiphfold Noble 
Path will put an end to births and deaths—See 
Four Noble Truths. 

Truth of the path that leads to the end of 
suffering: Đạo đế. 

Truth-plof: Bodhimandala (sk)—Magical circle, 
place of cenliphtenment—Đạo tràng—See 
Bodhimandala. 

Truth in reality: Chân Đế—See Ultimate truth. 
Truth Seal: Pháp Ấn—According to the Flower 
Adornment Sutra, Chapter 27, there are ten kinds 
of truth seal—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 27, 
có mười Pháp Ấn—See Ten kinds of truth seal. 
Truth of suffering: Duhkha-satya (sk)—Khổ 
Đế hay sự thật về khổ—See Four Noble Truths. 
Truth of temporariness: Giả Đế—Chân lý của 
giả tạm—According to Prof. Junjiro Takakusu in 
The Essentials of Buddhist Philosophy, this 1s one 
of the three truths of the T”ien-T”?ai School, the 
other two are the truth of void and the truth of 
means. According to this school the three truths 
are three In one, one In three. The principle 1s one 
but the method of explanation 1s threefold. Each 
one of the three has the value of all. Although 
thngs are present at the moment, they have 
temporary existence. The same wIll be the case 
when we argue by means of the temporary truth— 
Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu 
Triết Học Phật Giáo, đây là một trong tam đế của 
tông Thiên Thai, hai chân lý kia là Không đế và 
Trung đế. Theo tông nầy thì cả ba chân lý ấy là 
ba trong một, một trong ba. Nguyên lý thì là một, 
nhưng phương pháp diễn nhập lại là ba. Mỗi một 
trong ba đều có giá trị toàn diện. Dù sự thể có 
hiện hữu thì cũng chỉ là giả tạm. Giống như khi 
biện luận về Không Đế, khi một là Giả thì tất cả 
là Giả—See See Truth of void, Truth of mean, 
and T”len-T”a1”s three truths. 


5104 


Truth of void: Không Đế Chân lý của 
Không—According to Prof. Junjiro Takakusu In 
The Essentials of Buddhist Philosophy, this 1s one 
of the three truths of the T”ien-T”ai School, the 
other two are the truth of temporariness and the 
truth of mean. According to this school the three 
truths are three 1n one, one 1n three. The principle 
1s one but the method of explanation ¡s threefold. 
Each one of the three has the value of all. All 
things have no reality and, therefore, are void. 
Therefore, when our argument ¡is based on the 
void, we deny the existence of both the temporary 
and the middle, since we consider the void as 
transcending all. Thus, the three will all be void. 
And, when one ¡s void, all will be void (When one 
1s void, all will be void; when one 1s temporary, 
all 1s temporary; when one 1s middle, all will be 
middle). They are also called the identical void, 
1dentical temporary and identical middle. It 1s also 
said to be the perfectly harmonious triple truth or 
the absolute triple truth. We should not consider 
the three truths as separate because the three 
penetrate one another and are found perfectly 
harmonized and united together. A thing is void 
but is also temporarlly existent. Ï( 1s temporary 
because 1t 1s void, and the fact that everything 1s 
void and at the same time temporary 1s the middle 
truth- Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong 
Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, đây là một trong 
tam đế của tông Thiên Thai, hai chân lý kia là 
Giả đế và Trung đế. Theo tông nây thì cả ba chân 
lý ấy là ba trong một, một trong ba. Nguyên lý thì 
là một, nhưng phương pháp diễn nhập lại là ba. 
Mỗi một trong ba đều có giá trị toàn diện. Mọi sự 
thể đều không có hiện thực tính và do đó, tất cả 
đều không. Vì vậy, khi luận chứng của chúng ta y 
cứ trên “Không,” chúng ta coi “Không” như là 
siêu việt tất cả ba. Như vậy, cả thảy đều là 
“Không.” Và khi một là không thì cả thảy đều là 
“Không.” (Nhất không nhất thiết không, nhất giả 
nhất thiết giả, nhất trung nhất thiết trung). Chúng 
còn được gọi là “Tức không, tức giả, và tức 
trung,” hay Viên Dung Tam Đế, ba chân lý đúng 
hợp tròn đầy, hay là tuyệt đối tam đế, ba chân lý 
tuyệt đối. Chúng ta không nên coi ba chân lý nầy 
như là cách biệt nhau, bởi vì cả ba thâm nhập lẫn 
nhau và cũng tìm thấy sự dung hòa và hợp nhất 
hoàn toàn. Một sự thể là không nhưng cũng là giả 


hữu. Nó là giả bởi vi nó không, và rồi, một sự là 
không, đồng thời là giả cho nên cũng là trung— 
See Truth of temporariness, Truth of mean, T”1en- 
Tais three truths, and Threefold truth of the 
Tien-T”ai (1). 

Truth-wisdom: Prajna (skt Chân minh— 
Buddha-illumination—Chân thật minh. 

Truth willl always remain: Chân lý không 
bao giờ thay đổi 

Truth without words: Lý tại ngôn tuyệt (chân 
lý không lời)—Truth 1s independent of words. lt 
does not require words to express I1 —Chân lý độc 
lập với ngôn tự. Nó không đồi hỏi phải dùng ngôn 
tự để diễn tả nó. 

Truth-word: Mantra (skÐ—Shingon (jap)— 
Chơn ngôn. 

Truthful (a): Chân thật —Trung thật. 
Truthfulness: Như thị —Chân lý tính. 

Try (v): Cố gắng—Nỗ lực—To strive—To 
endeavor——TOo exert. 

Try to convince: Talk—Explain—Preach— 
Discourse—Giảng thuyết. 

Try to evade: Cố tránh. 

Try to get up: Gượng dậy —To raise oneself 
after a fall. 

Try to please someone: Lấy lòng ai. 

Try to fïnd solitude: Tha thiết sống an tịnh— 
Here a monk who tries to find solitude, and wants 
to persist in this—Ở đây vị Tỳ Kheo tha thiết sống 
an tịnh và khát vọng sống an tịnh trong tương 
la —See Seven grounds for commendations. 
T”sai-Li Society: Tại Lý Giáo—The T”sai-Li 
secret socIety, an offshoot of the White Lily 
Society, was founded ¡in Shan-Tung at the 
beginning of the Ch”ing dynasty; the tifle :in the 
LI” mdicating that the society associated ifself 
with all religions, Confuclansim, Taoism, and 
Buddhism; Its followers set up no image, burnt no 
Incense, neither smoke nor drank, and were 
vegetarian—Tại Lý Giáo, thoát thai từ Bạch Liên 
Xã, được thành lập tại tỉnh Sơn Đông vào đầu đời 
nhà Thanh; danh hiệu “Lý” tự nó liên hợp ba tôn 
giáo lại với nhau, Khổng, Lão và Phật; tín đồ của 
tông phái nầy không thờ hình tượng, không đốt 
nhang, không hút thuốc, không uống rượu, và là 
những người trường chay. 


5105 


Tsan-Ning: Tán Ninh—Tsan-Ning, surname 
Kao, a learned Sung monk of the tenth century, 
author of many works, e.g. the Biographies of 
Noted Monks—Sa môn Tán Ninh, họ Cao, đời 
Tống vào thế kỷ thứ mười, ông là tác giả của 
nhiều tác phẩm, như bộ Tống Cao Tăng Truyện. 
Ts?ao-Ch?i: Tào Khê—Ts'ao-Chỉi, 
south-east of Shao-Chou, Kuang-T”ung province, 
which gave ifs name to Hui-Neng—Biệt hiệu của 
Lục Tổ Huệ Năng. Tào Khê là tên một con suối 
nằm về hướng đông nam phủ Thiều Châu, tỉnh 
Quảng Đông (thời nhà Lương có vị sư nước Thiên 
Trúc từ Tây Phương tới bơi thuyền của Tào Khê, 
ngửi thấy mùi hương lạ bèn nói: “Trên thượng 
nguồn ắt có thắng cảnh. Đoạn đi tìm, rồi mở núi 
dựng bia nói rằng, một trăm bảy mươi năm sau sẽ 
xuất hiện môt vị Vô Thượng Pháp Sư thuyết pháp 
ở đây. Nay chính là chùa Nam Hoa của Lục Tổ 
Huệ Năng)—See Hui Neng. 

Ts?ao Shan: Tào Sơn—Ts°ao-Shan in Kiang-Su, 
where the Ts°ao-Tung sect, a branch of Ch'an 
school, was founded by Tung-Shan; Ts°ao-Shan 
was the name of the second patrlarch of this 
sect—Tào Sơn hay núi Tào, biệt hiệu của Bản 
Tịch Thiển Sư, nhị tổ Tào Động, và cũng là học 
trò của Động Sơn Lương Giới thuộc tông Tào 
Động. 


a sSfream 


Ts?ao-Tung tfsung: Tào Động Tông—Chinese 
Ch'an tradiion founded by Tung-Shan Liang- 
Chieh (807-869) and his student Ts°ao-Shan Pen- 
Chi (540-901). The name of the school derives 
from the first Chinese characters of their names. Ĩt 
was one of the “five houses” of Ch?an. One of 
several dominant Zen sects in Vietnam. Other Zen 
secfs Include Vinitarucl, Wu-Yun-T”ung, Linn- 
Chih, and Shao-T”ang, etc. There are several 
theories as to the origin of the name Ts”ao-Tung. 
One 1s that 1t stems from the first character 1n the 
names of two masters in China, Ts°ao-Shan Pên- 
Chi, and Tung-Shan Liang-Chich. Another theory 
1s that Ts”ao refers to the Sixth Patriarch and the 
Ch”an school was founded by Hui-Neng, the sixth 
patriarceh—Truyền thống Thiền tông Trung Hoa 
được ngài Động Sơn Lương Giới cùng đệ tử của 
ngài là Tào Sơn Bổn Tịch sáng lập. Tên của tông 
phái lấy từ hai chữ đầu của hai vị Thiển sư này. 
Đây là một trong những phái Thiền có tầm cổ ở 
Việt Nam. Những phái khác là Tỳ Ni Đa Lưu Chị, 


Vô Ngôn Thông, Lâm Tế, Thảo Đường, vân vân. 

Có nhiều thuyết nói về nguồn gốc của phái Tào 

Động. Một thuyết cho rằng nó xuất phát từ chữ 

đầu trong tên của hai Thiển sư Trung Quốc là Tào 

Sơn Bổn Tịch và Động Sơn Lương Giới. Một 

thuyết khác cho rằng đây là trường phái Thiền 

được Lục Tổ Huệ Năng khai sáng tại Tào Khê— 

See Zen school. 

Tsarpa Sakyapa: One of the two main branches 

of Sakyapa order of Tibetan Buddhism, the other 

being Ngorpa. Its headquarters Is Nelandra 

Monastery, built by the Vajrayogin master 

Tsarchen Losel Gyatso (1502-1556) In the area of 

Penyul in Ủ province—Một trong hai hệ phái 

chính của trường phái Sakyapa của Phật giáo Tây 

Tạng, hệ phái khác là Ngorpa. Trụ sở chính được 

đặt tại Tu Viện Nalandra, được xây dựng bởi đạo 

sư Tsarchen Losel Gyatso trong khu vực Penyul 

thuộc tỉnh U. 

Tsaukuta (skt: Tào Cự Tra—An ancient 

kingdom 1n north-west India, near Ghuznee——Tên 

một vương quốc cổ nằm về phía tây bắc Ấn Độ, 
gần Ghuznee. 

Tsitigarbha (skÐ: Địa Tạng Bồ Tát (hiện làm 

Vô Năng Thắng Minh Vương)—Seec Eight 

diamond-kings. 

Tsitigarbha Bodhisatfva (skQ: This ¡is one of 

the eipht diamond-kings, or bodhisattvas as 

guardians of Vairocana (Đại Nhựt Như Lai)—ĐỊa 

Tạng Bồ Tát (hiện làm Vô Năng Thắng Minh 

Vương). Đây là một trong tám Kim Cang vương 

hay Kim Cang Hộ Bồ tát cho Phật Tỳ Lô Giá 

NÑa—See eight diamond-kings. 

Tsog Offerings: Cúng dường Thiên nữ— 

Offerings to Goddess on the 10” and 25” lunar 

calendar, according to the Tibetan tradition— 

Cúng dường Thiên nữ vào những ngày 10 và 25 

âm lịch theo truyền thống Tây Tạng. 

1l) Pure clouds of outer, 
offerings, and fields of vision pervade the 
reaches of space, earth and sky, spreading out 
1nconcervably. Ín  essence wisdom- 
knowledge, In aspect Inner offerings and 
varlous offerings objecfs; as enjoyments of 
the six senses they function to øgenerate the 
specladl wisdom-knowledge of bliss and 
voidness (emptiness)—Mây thanh tịnh của sự 





Inner and  secret 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


5106 


cúng dường bên ngoài, bên trong và bí mật, 
những đối tượng kết gần chúng ta lại và trong 
phạm trù quán tưởng, tràn ngập tận cùng 
không gian, đất và trời. Trải rộng tột cùng rốt 
ráo bất khả tư nghì. Tinh túy đó chính là Kim 
Cang Bồ Để Giác Ngộ, thể hiện trong sự 
cúng dường bên trong và các phẩm vật cúng 
dường. Cốt để phát sinh tối thượng Kim Cang 
Bồ Đề Giác Ngộ của tánh Không và hỷ lạc. 
Đó cũng là niềm hỷ lạc mà lục căn an trụ. 
E-ma-ho! In the grand place of wisdom- 
knowledge, all realms are vajra-fields, and all 
sfuctures majestic vajra-palaces. Oceans of 
clouds of Samantabhadra offerings blaze 
forth -E-ma-ho! Trong niềm giác ngộ kim 
cang, và mọi nhà thành điện kim cang huy 
hoàng. Biển mây thanh tịnh cúng dường Phổ 
Hiền Bồ Tát cuồn cuộn dâng đến. 

AlI desired wealth 1s endowed with glory, all 
beings are actual viras and virinis, there 1s not 
even a word “impurity” or “flaw”); It 1s but 
infinitely pure—Mọi vật đều thấm nhuần hào 
quang đại nguyện. Mọi hữu tình hóa thành 
chư Thiên Vira. Cả chữ “bất tịnh” hoặc “tội 


Ẩ 


lỗi” cũng không còn nữa. Tất cả là thanh tịnh 
vô biên. 

HUM! Within Dharmakaya, all 
fabrications stilled, above a turbulent wind 
and blazing fire, a tripod of three human 
heads. AH within a proper human skullcup, 
OM cach substance brillantly shines. Above 
them are OM AH HUM—HUM! Trong trạng 
thái của pháp thân mà tất cả vọng tưởng đều 
lặng yên trên đỉnh ngọn gió xoáy và lửa 
hồng, trên kiểng ba chân với ba sọ người. 
AH, trong đúng chiếc sọ người, OM, các 
thành phần sáng ngời xuất hiện từng thức 
một. Trên tất cả các thức là ba chủng tự OM 
AH HUM. 
Each sparkles 
moves, fire blazes, the substances melt and 
boil. Vapor rises up—Mỗi chủng tự chói sáng 
với màu sắc rực rỡ, gió xoáy càng mạnh, lửa 
bốc hồng, và các thức chảy tan ra. Từ sự sôi 
sục bốc ra các luông khói dây đặc. 

From the three letters hosts of lipht rays 
radiate out in the ten directions, drawing back 
the three vajras and nectar which dissolve 


mental 


wih briliant color, wind 


7) 


8) 


9) 


into the respective letters. They melt 1nto 
necfar and blend with the essences, purified, 
transformed and ¡ncreased. E-ma-ho, 1t 
becomes an ocean gleaming with everything 
delightful OM AH HUM——Từ ba chủng tự, 
chiếu ra ánh sáng tỏa rạng khắp mười 
phương. Mang trở về ba Kim Cang với Cam 
Lộ. Hòa tan từng cái một vào trong ba chủng 
tự, rồi lại chảy tan thành nước Cam Lộ trộn 
đều vào các thức thanh tịnh hóa, chuyển hóa 
và tăng trưởng. E-ma-ho trở thành biển óng 
ánh huy hoàng của tất cả những gì có thể ước 
nguyện. OM AH HUM. 
Compassionate-natured lineage 
Guru, assembly of Yidams and Deities, Three 
Jewels of Refuge, Viras, Dakinis, hosts of 
protectors and guardinas. Ï request you to 
come to this offering site—Hỡi dòng chư Tổ, 
chư Phật và chư Thiên, Ta Bảo Quy-Y, Vira, 
Thiên Nữ, Hộ Pháp và chư Thiên hộ trì Phật 
pháp, chúng con xin thỉnh nguyện nơi người, 
là nguồn tánh từ bi. Xin thị hiện trên đàn lễ 
cúng dường này. 

Admist an ocean of clouds of outer, inner and 
secret offerings, on a beautiful throne made 
of Jewels, firmly place your radiant feet, 
Supreme Siddha, and grant me every desired 
attainment—Xin người hãy đặt đôi chân vững 
chãi tỏa rạng hào quang lên ngai châu báu 
đẹp huy hoàng. Giữa biển mây cúng dường 
bên ngoài, bên trong và bí mật. Xin ban cho 
chúng con, những chúng sanh hữu tình đi tìm 
Giác Ngộ tối thượng thành đạt nguyện ước 
dõng mãnh đắc Phật quả vô thượng Bồ Đề. 
Ho! Blessed by samadhi, mantra and mudra, 
this ocean of offering feast of uncontaminated 
necfar, we offer to please you hosts of root 
and lineage Gurus contented by enJjoying an 
abundance of everything desirable. E-ma-ho, 
please let fall a great rain of blessings—Ho! 
Biển cúng dường Tsog đầy Cam Lộ thanh 
tịnh đã được hộ trì bởi thiển định, chú nguyện 
và ấn kiết, chúng con dâng lên để cúng 
dường hoan hỷ Đức Bổn Sư truyền tiếp nhân 
của dòng chư Tổ, chư Đạo Sư. OM AH HUM, 
chúng con hoan hỷ trong hộ trì của chư Phật 
đầy huy hoàng mong ước. E-ma-ho, xin rải 
xuống trận mưa chú nguyện hộ trì. 


root and 


5107 


10) Ho! Blessed by samadhi, mantra and mudra, 


II 


12 


13 


` 


` 


` 


this ocean of offering feast of uncontaminated 
nectfar, we offer to please you hosts of 
yidams, deities and your refinues. Contented 
by enjJoying an abundance of everything 
desirable. E-ma-hol Please let fall a great 
rain of attainmentse—Ho! Biển cúng dường 
Tsog đầy Cam Lộ thanh tịnh đã được hộ trì 
bởi thiển định, chú nguyện và ấn kiết, chúng 
con dâng lên để cúng dường hoan hỷ Đức 
Bổn Sư, là tiếp nhân của chư Phật, cùng 
Thánh chúng thị giả. OM AH HUM. Chúng 
con hoan hỷ trong hộ trì của chư Phật đầy huy 
hoàng mong ước. E-ma-ho, xin rải xuống 
trận mưa Giác Ngộ dũng mãnh. 

Ho! Blessed by samadhi, mantra and mudra, 
this ocean of offering feast of uncontaminated 
necfar, we offer to please you hosts of 
preclous Jewels of Refuge. Contented by 
enjoyng an abundance of everything 
desirable. E-ma-hol Please let fall a great 
rain of true Dharma—Ho! Biển cúng dường 
Tsog đầy Cam Lộ thanh tịnh đã được hộ trì 
bởi thiển định, chú nguyện và ấn kiết, chúng 
con dâng lên để cúng dường hoan hỷ Đức 
Bổn Sư, là tiếp nhân của Tam Bảo Quy-Y, 
nơi chúng đệ tử quay về nương tựa. OM AH 
HUM. Chúng con hoan hỷ trong hộ trì của 
chư Phật đầy huy hoàng mong ước. E-ma-ho, 
xin rải xuống trận mưa Pháp lớn nhiệm mầu. 
Ho! Blessed by samadhi, mantra and mudra, 
this ocean of offering feast of uncontaminated 
necfar, we offer to please you hosts of dakinis 
and Dharma protectors  Contented by 
enjoyng an abundance of everything 
desirable. E-ma-hol Please let fall a great 
rain of enlightened activities—Ho! Biển cúng 
dường Tsog đầy Cam Lộ thanh tịnh đã được 
hộ trì bởi thiển định, chú nguyện và ấn kiết, 
chúng con dâng lên để cúng dường hoan hỷ 
Đức Bổn Sư, là tiếp nhân của Thiên nữ và 
chư Hộ Pháp. OM AH HUM. Chúng con hoan 
hỷ trong hộ trì của chư Phật đây huy hoàng 
mong ước. E-ma-ho, xin rải xuống trận mưa 
giới hạnh cao quí. 

Ho! Blessed by samadhi, mantra and mudra, 
this ocean of offering feast of uncontaminated 
necfar, we offer to please you hosts of mother 


sentient beings. Contented by enjoying an 
abundance of everything desirable. E-ma-ho! 
May all deceptive appearances and suffering 
be quelled—Ho! Biển cúng dường Tsog đầy 
Cam Lộ thanh tịnh đã được hộ trì bởi thiền 
định, chú nguyện và ấn kiết, chúng con dâng 
lên để cúng dường hoan hỷ Đức Bổn Sư, là 
tiếp nhân của muôn chúng sinh đã từng là mẹ 
từ bi của chúng con. OM AH HUM. Chúng 
con hoan hỷ trong hộ trì của chư Phật đầy huy 
hoàng mong ước. E-ma-ho, xin ngừng tất cả 
khổ đau đến từ vô minh sai lầm. 

14) E-ma-ho, the great ritual feast, path of the 
three times Sugatas, 1s the source of all 
atfainment. Understanding this Great Hero, 
abandoning supersfifious conceptions, always 
delipht in the ritual feast—E-ma-ho. Đây là 
đại viên cúng dường Tsog. Hỡi người là bậc 
tôn quý theo chân của chư Phật trong ba đời, 
nhận chân người là nguồn Giác Ngộ dũng 
mãnh. Hỡi bậc Đại Hùng Đại Trí Dũng Vira, 
người đã tự giải thoát khỏi mọi tà kiên si mê, 
chúng con xin người tiếp tục thọ hưởng đại 
viên cúng dường Tsog, A-la-la-ho. 

OM I visualize myself as a Guru-Yidam 1n 

nature Iinseparable from the three vajras. AH 

This uncontaminated wisdom nectar. HUM 

without moving from bodhicitta. Ï enjoy to 

satisfy the deitles within my body—OM, đệ 
tử quán tưởng mình là Đức Phật Bổn Sư với 
tự tánh không ha ba Kim Cang. AH, nước 

Cam Lộ này thanh tịnh đầy vị Kim Cang Giác 

Ngộ. HUM, không la trạng thái Bồ Đề Tâm. 

Con hành lễ để hoan hỷ chư Phật trong lòng 

chúng con. 

Tsog Offerings Song: A song to move the 

Dakims` Hearts—Bài ca xúc động tâm chư Thiên 

Nữ (Thường được dùng để tán tụng trong nghỉ 

thức cúng dường Tsog của Phật Giáo Mật Tông— 

Usually used to praise In Tsog Offerings of 

Tibetan Buddhism). 

l) HUM. All you Tathagatas, heroes and 
yogims, viras, dakas and dakinis, we make 
request to you all. Heruka who enJoys great 
bliss, come to the bliss intoxicated lady, and 
with enjoyment, according to the rite, enter 
ino the union of ¡innate bliss. Host of 
1immaculate dakimis, look upon us with love, 


15 


` 


2) 


3) 


5108 


and øgrant us all brave and strong 
enlightenments—HUM. Chúng con khấn 
nguyện Đức Bổn Sư, đấng Như Lai Đáo Bỉ 
Ngạn, đấng Đại Hùng, Du Già Nữ, cùng chư 
Vira, Yoginis, chư Thiên Nam và Nữ, chúng 
con thỉnh cầu chư vị Heruka trong Đại Hỷ 
Lạc đến với chư Phật mẫu Hỷ Lạc, và hoan 
hỷ theo các nghi thức, nhập vào Hỷ Lạc hòa 
hợp nội tại. A-la-la-la-la-ho a-i-a-ah a-ra-lI- 
ho. Người là muôn vàn hóa thân tịnh khiết 
của chư Thiên Nữ, nhìn chúng đệ tử bằng con 
mắt tình thương, ban cho chúng sanh giác ngộ 
dũng mãnh. 

HUM. All you Tathagatas, 
yoginms, viras, dakas and dakinis, we make 
request to you all. As the mind sftirs with great 
bliss, and the body moves In dance, may the 
bliss enJoying the mudra”s lotus be offered to 
the hosts of yoginis. Host of Immaculate 
dakims, look upon us with love, and granft us 
all brave and strong enlightenments—HUM. 
Chúng con khấn nguyện Đức Bổn Sư, đấng 
Như Lai, Đáo Bỉ Ngạn, đấng Đại Hùng, Du 
Già Nữ, cùng chư Vira, Yoginis, chư Thiên 
Nam và Nữ, qua các chuyển biến tâm thức 
Đại Hỷ Lạc, qua các vũ điệu chuyển động 
của thân, phát sinh Đại Hỷ Lạc trong hoa sen 
của chư Phật mẫu Hỷ Lạc. Chúng con kính 
dâng Đại Hỷ Lạc này lên muôn vàn hóa thân 
Phật mẫu Yoginis. A-la-la-la-la-ho a-i-a-ah a- 


heroes and 


ra-li-ho. Người là muôn vàn hóa thân tịnh 
khiết của chư Thiên Nữ, nhìn chúng đệ tử 
bằng con mắt tình thương, ban cho chúng sanh 
giác ngộ dũng mãnh. 

HUM. All you Tathagatas, 
yoginms, viras, dakas and dakinis, we make 
request to you all. Lady dancing in charming, 
peaceful manner, most joyful Lord and dakini 
host, abide before me and bless me, bestow 
innate great bliss Host of 
1immaculate dakimis, look upon us with love, 
and øgrant us all Strong 
enlightenments—HUM. Chúng con khấn 
nguyện Đức Bổn Sư, đấng Như Lai, Đáo Bỉ 
Ngạn, đấng Đại Hùng, Du Già Nữ, cùng chư 
Vira, Yoginis, chư Thiên Nam và Nữ, chư 
Phật mẫu Yoginis trong vũ điệu nhiệm mẫu, 
các chuyển động dịu dàng, là đấng Hộ Pháp 


heroes and 


upon me. 


brave and 


4) 


5) 


cực kỳ hoan hỷ. Và muôn vàn hóa thân của 
chư Thiên Nữ, thị hiện trước chúng đệ tử và 
hộ trì ban phép lành ban cho chúng con niềm 
Đại Hỷ Lạc nội tại. A-la-la-la-la-ho a-i-a-ah 
a-ra-li-ho. Người là muôn vàn hóa thân tịnh 
khiết của chư Thiên Nữ, nhìn chúng đệ tử 
bằng con mắt tình thương, ban cho chúng sanh 
giác ngộ dũng mãnh. 

HUM. All you Tathagatas, 
yogims, viras, dakas and dakinis, we make 
request to you all. You possessing liberating 
great bliss dont for great 
asceticism which cannot liberate In one 
Great bliss abides the 
supreme lotus. Host of Iimmaculate dakims, 
look upon us with love, and grant us all brave 
and song enlightenments—HUM. Chúng 
con khấn nguyện Đức Bổn Sư, đấng Như Lai, 
Đáo Bỉ Ngạn, đấng Đại Hùng, Du Già Nữ, 
cùng chư Vira, Yoginis, chư Thiên Nam và 
Nữ. Đại Hỷ Lạc có đầy đủ công năng giải 
thoát. Đại Hỷ Lạc không thể thiếu cho giải 
thoát giác ngộ ngay trong đời này. Dâu đã 
qua nhiều tu tập khổ hạnh, niềm Đại Hỷ Lạc 
vẫn tổn tại trong các trung tâm hoa sen tối 
thượng. A-la-la-la-la-ho a-i-a-ah a-ra-li-ho. 
Người là muôn vàn hóa thân tịnh khiết của 
chư Thiên Nữ, nhìn chúng đệ tử bằng con mắt 
tình thương, ban cho chúng sanh giác ngộ 
dũng mãnh. 

HUM. All you Tathagatas, 
yogims, viras, dakas and dakinis, we make 
request to you all. Supreme yogini, by the 
bliss of your lotus which, like a lotus born in 
mud, is desire-born but unstained by 1fs faults; 
quickly free me from samsara”s bonds. Host 
of Iimmaculate dakinis, look upon us with 
love, and grant us all brave and strong 
enlightenments—HUM. Chúng con khấn 
nguyện Đức Bổn Sư, đấng Như Lai, Đáo Bỉ 
Ngạn, đấng Đại Hùng, Du Già Nữ, cùng chư 
Vira, Yoginis, chư Thiên Nam và Nữ. Như 
hoa sen mọc từ bùn, Đại Hỷ Lạc dù sanh ra 
từ dục vọng vẫn không ô nhiễm vì dục vọng. 
Hỡi đấng tối thượng Phật mẫu Yoginis, nhờ 
Đại Hỷ Lạc trong hoa sen của người. Xin 
nguyện cho sợi dây trói buộc của Ta Bà Luân 
Hồi mau chóng tháo gỡ. A-la-la-la-la-ho a-i- 


heroes and 


abandon it 


lifetime. within 


heroes and 


6) 


7) 


16 


`< 


5109 


a-ah a-ra-li-ho. Người là muôn vàn hóa thân 
tịnh khiết của chư Thiên Nữ, nhìn chúng đệ tử 
bằng con mắt tình thương, ban cho chúng sanh 
giác ngộ dũng mãnh. 

HUM. All you Tathagatas, 
yogins, viras, dakas and dakinis, we make 
request to you all. Just as bees gather from all 
sides to extract the honey-essence from every 
flower, may I be fulfilled tasting the nectar 
held by the mature lotus of six qualitiles. Host 
of Iimmaculate dakinis, look upon us with 
love, and grant us all brave and strong 
enlightenments—HUM. Chúng con khấn 
nguyện Đức Bổn Sư, đấng Như Lai, Đáo Bỉ 
Ngạn, đấng Đại Hùng, Du Già Nữ, cùng chư 
Vira, Yoginis, chư Thiên Nam và Nữ. Như 
con ong đến hút mật từ nhụy hoa, xin nguyện 
cho chúng con an vui như thế nhờ uống được 
nước Cam Lộ của đóa hoa sen hoàn thiện có 
đầy đủ sáu đức hạnh. A-la-la-la-la-ho a-i-a- 
ah a-ra-li-ho. Người là muôn vàn hóa thân 
tịnh khiết của chư Thiên Nữ, nhìn chúng đệ tử 
bằng con mắt tình thương, ban cho chúng sanh 
giác ngộ dũng mãnh. 

HUM, Iimpure false appearances are purified 
in emptiness AH, thís sublime nectar 
by wisdom-knowledge. OM, 
becomes a vast ocean of all desired things— 
HUM. Các tà kiến si hoặc đã được giải trừ 
trong vòm cầu của Tánh Không. AH, nước 
Cam Lộ nhiệm mầu sinh ra từ Kim Cang Giác 
Ngộ. OM, hóa thành biển lớn của tất cả thức 
ước muốn. OM AH HUM (three times). 

Ho! Blessed by samadhi, mantra and mudra, 
this Of remaing tsog of 
unconfaminated nectar, we offer to please 
you hosís of oath-bound realm protecfors. 
Contented by enjoying an abundance of 
everything desirable. E-ma-ho may yOgIC 
activiles be accomplished properly—Ho! 
Biển thực vật cúng dường Tsog còn dư lại 
đầy Cam Lộ thanh tịnh đã được hộ trì bởi 
thiển định, chú nguyện và ấn chú. Chúng con 
dâng lên để cúng dường hoan hỷ Đức Bổn Sư 
truyền tiếp nhân của chư Đại Nguyện Hộ 
Pháp của các cảnh giới. OM AH HUM, 
chúng con hoan hỷ trong hộ trì của chư Phật 
đầy huy hoàng mong ước. E-ma-ho, xin hoàn 


heroes and 


achieved 


Ocean 


8) 


9) 


10 


`=< 


11) 


12) 


thành các giới hạnh của pháp môn Du Già 
như đã thệ nguyện (mang thực vật Tsog cúng 
cô hồn ngạ quỷ ra sau nhà). 

Ho! Remaining guests and your refinues 
accept this ocean of remaining tsog, let the 
precIous teachings spread and 1ts upholders, 
patrons and helpers, and especially we yogIs, 
all gain health, long life and power, glory, 
fame, good fortune and full attainment of 
every desirable thing—Ho! Do cúng dường 
biển vật thực Tsog còn lại cho các khách còn 
lại chung với ác tùy tùng, xin nguyện Giáo 
Pháp tôn quí được hoằng hóa, xin các thiện tri 
thức bảo tổn đạo pháp. Lễ cúng dường bảo 
hộ cùng các hàng tùy tùng, và nhất là chúng 
ta, hành giả Du Già, xin nguyện chúng ta giải 
trừ mọi bệnh tật, được thọ mạng lâu dài, 
thành công, may mắn, tài vật dồi dào và đạt 
đầy đủ mọi thứ ước muốn. 

Bestow on us accomplishment of actions such 
as pacification, increase and so forth. Oath- 
bound Protectors, protect us; help us obtain all 
accomplishments—XiIn ban cho chúng con 
hành trì dũng mãnh, đạt nhiều quả vị như an 
lạc, tỉnh tấn tăng thượng tu học và vân vân. 
Hỡi đấng Hộ Pháp Đại Nguyện, xin hộ trì 
chúng con! Xin giúp chúng con đạt tất cả 
Phật quả uy dũng. 

Eliminate untimely death, sickness, demons 
and interfering spirits. Let there be no bad 
dreams, ill omens or calamity—Xin tránh cho 
chúng con hoạnh tử (sự chết bất ngờ), bệnh 
tật, quỷ tà hoặc là các hồn ma quấy nhiễu. 
Giúp chúng con ngủ yên không ác mộng, 
không gặp các điểm dữ hoặc tai họa. 

Let the world be happy, crops be good, 
harvesfs Increase and Dharma flourish. Let all 
happiness and goodness arise and all wishes 
1n our minds be fulfilled—Xin ban cho chúng 
con hạnh phúc thế gian, mùa màng thu họạh 
nhiều tốt đẹp. Xin cho Phật Pháp nở rộ, mọi 
điều lành và hỷ lạc phát sinh, và xin cho tất 
cả các ước nguyện trong tâm thức chúng con 
được thành tựu. 

By the force of this bountiful giving may I 
become a self-made Buddha for the sake of 
beings and by my generosity may I liberate 
the multtudes of beings not liberated by 


5110 


previous Buddhas—Và nhờ oai lục bố thí 
rộng lớn, xin cho con hóa thành Đức Phật Tự 
Giác để mang đến lợi ích mọi chúng sanh. Và 
nhờ hạnh bố thí, đệ tử xin nguyện giải thoát 
vô lượng chúng sanh vẫn còn luân hổi qua 
các thời chư Phật quá khứ. 
Tsomo, Karma Lekshe (1944 - ): American 
born nun ordained in the Tibetan tradition, who 
Of ye€ars 
communities 1n India. She 1s one of the founders 
of Sakyadhita and has been a leading advocate 
and activist regarding womens ¡issues In 
Buddhism. She has been at the forefront of efforts 
(©O establish the full Bhiksun 
tradition in which 1t does not exis—Tỳ Kheo NÑi 
người Mỹ được thọ giới với truyền thống Tây 
Tạng, người đã sống nhiều năm trong cộng đồng 
Phật giáo Tây Tạng ở Ấn Độ. Bà là một trong 
những vị đã thành lập phong trào “Những Thích 
Nữ Của Đức Phật” và là nhà hoạt động dẫn đầu 
trong những vấn để phụ nữ trong Phật giáo. Bà đã 
có những nỗ lực hàng đầu trong việc thành lập 
giới đàn Ni trong các truyền thống không có giáo 
đoàn NI. 
Tsong Khapa (1357-1419): Sumatikirti (skÙ— 
Tông Khách Ba—One of the most famous Tibetan 
monks. He was born in the Tsong Kha Valley. He 
lef( home and stayed with the fourth Gyelwa 
Karmapa Rolpe Dorje at the age of three. At the 
age of seven he received the novice vows and 
was given the name Lobsang Gragspa. For most 
of his lie he traveled all over the country, 
studying with teachers from various traditions, 
focusing on both the philosophical traditions that 
Tibet Iinherited from India and on tantric literature 
and practice. He was the reformer of the Tibetan 
church, founder of the Yellow Sect or the Gelukpa 
order of Tibetan Buddhism. According to the New 
Record of the Western Lands, Sumatikiri was 
born In 1417 in Hsin-Ning, Kan-Su. His sect was 
founded on sfrict discipline, as opposed to the lax 
practices of the Red Sect. He 1s considered to be 
incarnation of. Manjusri; say Of 
Amitabha. He ¡s renowned throughout the Tibetan 
cultural region as of of I1ts most eminent scholars, 
famous meditators, and outstanding philosophers. 
His writen works fill twelve volumes of the 
Tibetan Canon.—Một trong những nhà sư nổi 


lved for a number in Tibetan 


ordination 1n 


an others 


tiếng nhất của Tây Tạng. Ông sanh ra tại vùng 
thung lũng Tsong Kha. Ông xuất gia với Karmapa 
đời thứ tư là Gyelwa Karmapa Rolpe Dorje (1340- 
1383) vào lúc mới có ba tuổi. Vào lúc 7 tuổi ông 
thọ giới Sa Di, và lấy Pháp danh là Lobsang 
Gragspa. Hầu hết cuộc đời ông chu du khắp xứ 
Tây Tạng, học hỏi với nhiều thầy và nhiều truyền 
thống khác nhau, tập trung vào những truyền 
thống triết lý được truyền lại cho Tây Tạng từ Ấn 
Độ cũng như kinh điển và thực tập mật chú. Ông 
chính là người cải cách hệ thống Chùa bên Tây 
Tạng, vị sáng lập ra tông phái áo vàng (Hoàng 
Giáo) hay trường phái Gelukpa của Phật giáo Tây 
Tạng. Theo Tây Vực Tân Ký thì Tông Khách Ba 
sanh năm 1417 tại Tân Ninh, tỉnh Cam Túc, tông 
phái của ông được thành lập dựa trên sự tỉnh 
chuyên giữ giới, để đối lại với sự biếng nhác của 
Hồng Giáo (phái áo đỏ). Người ta cho rằng Tông 
Khách Ba là hậu thân của Văn Thù; người khác 
lại cho rằng ông là hậu thân của Đức Phật A Di 
Đà. Ông nổi tiếng về văn hóa toàn vùng Tây 
Tạng như là một học giả tài ba, một thiển sư 
chứng đắc và một triết gia lỗi lạc. Những tác 
phẩm do ông viết ra trải đầy trong 12 tạng kinh 
của Tây Tạng. 

Tsu-Hsuan: Tử Tuyền—A famous learned monk 
Tzu-Hsuan, of the Sung dynasty whose style was 
Ch'ang-Shui, the name of his district; he had a 
large following. At first he specialized on the 
Suramgama; later he adopted the teaching of 
Hsien-Shou of the Hua-Yen school —Một danh 
Tăng uyên bác đời Tống, hiệu là Trường Thủy, là 
tên của quận hạt cố hương; ông có rất nhiều đệ 
tử. Lúc đầu thì ông chuyên tu Thủ Lăng Nghiêm, 
sau đó ông chấp nhận tu theo Ngài Hiền Thủ của 
trường phái Hoa Nghiêm. 

Tsu-Hsin Hui T?ang: Thiển sư Tổ Tâm Hối 
Đường —Zen master Hui-T”ang-Tsu-Hsin (1025- 
1100). 
*. Zen master Tsu-Hsin-Hui-T”ang-Huang-Lung 
was born In 1025 in Kuang-T”ung province. 
After he was blind at the age of nineteen, his 
parents vowed to let him to leave home and 
to Join the order. His eyes were back to 
normal again. After studying for three years 
with his first Zen teacher, Wen-Yueh in Yun- 
Feng, he left Yun-Yueh. Master Wen-Yueh 
advised him to go to see Zen master Hui-Nan 





5111 


at Huang-Bo. Tsu-Hsin then went to study 
under Hui-Nan; however, he returned to Yun- 
Feng after four years without gaining any 
clarity. Tsu-Hsin-Hui-Tang discovered that 
Wen-Yueh had passed away, so he stayed 
with Shih-Shuang—Thiển sư Tố Tâm Hối 
Đường sanh năm 1025 tại tỉnh Quảng Đông. 
Năm mười chín tuổi sư bị mù, cha mẹ nguyện 
cho sư xuất gia, liền đó mắt sư sáng lại. Sau 
khi tòng học ba năm với vị thầy thiển đầu 
tiên của sư là thiển sư Vân Duyệt ở Vân 
Phong, sư bèn từ giả thiển sư Vân Duyệt ra 
đi. Sư Vân Duyệt bảo sư nên đến nương với 
Sư Huệ Nam ở Hoàng Bá. Sư đến Hoàng Bá 
ở bốn năm, nhưng không kết quả, sư lại trở 
về Vân Phong; tuy nhiên lúc ấy sư Vân 
Duyệt đã thị tịch, nên sư tìm đến với sư 
Thạch Sương. 

One day he was reading A Lamp Record, 
when he came upon the passage, “A monk 
asked Zen master T”o-Fu, “What Is T”o-EFu”s 
bamboo grove?” T”o-Fu replied, “One stalk, 
two sfalk slanted.” The monk said, “I don”t 
understand.` T?o-Fu then said, “Three stalks, 
four stalks crooked.” Upon reading these 
words Tsu-Hsin-Hui-T”ang experienced great 
awakening and finally grasped the teaching of 
his previous two teachers. Tsu-Hsin returned 
to see Huang-Bo. When he arrived there and 
prepared to set out his sifting cushion, Huang- 
Bo said “Youve already entered my 
room.”Tsu-Hsin Jjumped up and said, “The 
øreat matter being thus, why does the masfter 
teach koans to the disciples and study the 
hundred cases of the koan collections?” 
Huang-Bo said, “If I did not teach you to 
study In this manner, and you were left to 
reach the place of no-mind by your own 
efforts and your own confirmation, then I 
would be sinking you.—Một hôm sư đọc 
Truyền Đăng Thực Lục đến đoạn “Tăng hỏi 
Thiển sư Đa Phước: Thế nào là một vườn tre 
của Đa Phước? Đa Phước đáp: Một cây hai 
cây nghiêng. Tăng thưa: Chẳng hiểu. Đa 
Phước nói: Ba cây bốn cây cong.” Khi ấy sư 
liền giác ngộ hiểu rõ được hai thầy. Sư liền đi 
thẳng đến Hoàng Bá. Vừa mới trải tọa cụ, 
Huệ Nam cười nói: Ngươi vào thất của ta. Sư 


cũng thích thú vui mừng thưa: Việc lớn xưa 
nay như thế, Hòa Thượng cần gì dạy người 
khán thoại đầu và rán hết sức vạch tìm ra ý 
nghĩa ? Huệ Nam đáp: Nếu chẳng dạy ông 
tầm cứu như thế, đến chỗ không dụng tâm tự 
thấy tự nhận, là ta đã chôn vùi ngươi vậy.” 

One day Huang-Shan-Ku, a Confucian poet 
and a mandarin, came to Hui-T”ang to be 
1nitiated Into Zen. Hui-T”ang said: “There 1s a 
passage In the text you are so thoroughly 
famiiar with which fully describes the 
teaching of Zen. Did not Confucius declare: 
“Do you think I am holding back something 
from you, O my disciples? Indeed, I have held 
nothng back from you?” Huang-Shan-Ku 
tried to answer, but Hui-T”ang Iimmediately 
made him keep silence by saying: “No! No!” 
The mandarin felt trouble in mind, and did not 
know how to express himself. Some time 
later they were having a walk 1mm the 
mountain. The wild laurel was In full bloom 
and the aIr was redolent. Hui-T”ang asked: 
“Do you smell it?” Huang-Shan-Ku said: 
“Ves!? Hui-T”ang said: “Ihere, I have kept 
nothing back from you!” This suggestion from 
the master at once led to the opening of 
Huang-Shan-Ku's mind. Is it not evident now 
that enliphtenment 1s not a thing to be 
Iimposed upon another, but that It 1s self- 
ørowing from within? Though nothing 1s kept 
away from us, It 1s through enlightenment that 
we become cognizant of the fact, being 
convinced that we are all sufficient unto 
ourselves—Một hôm quan Thái Sử Hoàng 
Sơn Cốc là một nhà nho, một nhà thơ, đến gõ 
cửa sư xin học Thiền. Sư nói: “Có một đoạn 
sách Nho ắt ngài đã nằm lòng dạy đúng như 
Thiển dạy. Ngài nhớ lại coi có phải Thánh 
Khổng nói “Ông nghĩ rằng tôi có điều dấu 
ông. Nầy các ông ơi, thật tôi không dấu diếm 
điều gì hết." Nhà Nho toan đáp, nhưng sư một 
mực nói: “Không! Không!” khiến cho quan 
Thái sử không mở miệng được, bối rối cả tâm 
thần, nhưng không biết thưa thốt gì. Sau đó 
hai người có dịp đi chơi núi. Gặp mùa hoa 
quế rừng nở rộ, hương thơm ngát cả một 
vùng. Sư hỏi: “Ngài có ngửi thấy mùi hương 
không?” Quan Thái sử đáp: “Vâng.” Sư tiếp: 


5112 


“Đó, tôi có dấu gì ngài đâu?” Câu nói tức thì 
mở tâm quan Thái sử. Thật hiển nhiên “ngộ” 
há phải từ bên ngoài đến, hay do người khác 
cưỡng ép vào ta đâu, mà chính tự nó mọc lên 
ở trong ta? Dâu vị thầy không có dấu gì ta 
hết, nhưng ta phải ngộ mới thấy được, và tin 
quyết rằng không øì thiếu hết trong chính ta. 

* One tine, he entered the haÏll to read this 
verse—Một lân sư thượng đường đọc kệ: 

“Tích nhơn khứ thời thị kim nhật 

NÑot going, 

NÑot leaving, 

Thoughts of South Mountain and Mount 
Tien-T”a1, 

The silly white cloud with no fixed place, 
Blown back and forth by the wind. 

Kim nhật y nhiên nhơn bất lai 

Kim ký bất lai tích bất vãng 

Bạch vân lưu thủy phong bổi hồi. 

(Người xưa ra đi ngày nay thực, 

Ngày nay như cũ người chẳng về, 

Nay đã chẳng về xưa chẳng đến, 

Mây trắng nước trôi gió quẩn quanh. 
Thích Thanh Từ dịch). 

* Tsu-Hsin died in 1100. His remains were 
interred on the east side of the “Universal 
Enlightenment Stupa.” The master received 
the posthumous tile “Zen Master Precious 
Enlightenment.”—Sư thị tịch năm 1100. Cốt 
của sư được đưa vào phía đông của “Phổ 
Giác Tháp.” Ngài được vua ban hiệu “Bảo 
Giác” Thiển Sư. 

Ts°ui-Yen: Thiền Sư Thúy Nham—Thiển sư 

Trung Hoa—Chinese Zen master—At the end of 

one Tsu-Yen made the 

following remark: “Since the beginning of this 
summer retreat, I have talked much; see If my 
eyebrows are still there.” This refers to the 
tradition that when a man makes false statemenfs 
concerning the Dharma of Buddhism he will lose 
all the hair on his face. As Ts°ui-Yen gave many 
sermons during the summer retreat for the 
edification of his pupils, while no amount of talk 
can ever explain what the truth 1s, his eyebrows 
and beard mipht perhaps by this tine have 
disappeared altogether. This 1s a way of emphasIs 
of no connection between Zen and Sutras—Nhân 
ngày hạ mạt, Thúy Nham nói với Tăng chúng: 


summer retfreat, 


“Từ đầu mùa an cư đến nay, tôi vì chư huynh đệ 
nói khá nhiều. Coi thử lông mi của tôi còn 
không?” Sư muốn nhắc lại truyền thuyết cho rằng 
người nào giảng sai giáo pháp của Phật sẽ rụng 
hết lông mày. Trong suốt mùa an cư kiết hạ, tuy 
Thúy Nham giảng nói nhiều cho chư huynh đệ 
nhưng không một lời nói năng nào giải thích được 
đạo pháp là øì, vậy có lẽ lông mi của sư đã rụng 
hết rồi. Đây là một lối nhấn mạnh Thiển không 
ăn nhập gì với kinh điển vậy. 

Tsu-Yin-Chu-Ne Zen Master: Thiền Sư Tổ 
Ấn Cư Nạp—Zen master Tsu-Yin-Chu-Ne— 
Chinese Zen master, who lived In the middle part 
of the eleventh century, was a great scholar 
versed In the Avatamsaka Sutra and other schools 
of Buddhist philosophy, and even elderly scholars 
were willing to study under him. Evidently he did 
not know anything of Zen. One day he had a 
Visitor who was acquainted with the doings of Zen 
in the south. He said that the entire Buddhist 
world of China was then taken up by the teaching 
of Bodhidharma, and that of Ma-Tsu, one of his 
ablest descendants, who appeared to fulfill the 
prophecy of Prajnatala, had exercised great 
imnfuence over the Buddhist scholars 1n the 
country, so that even men of learning and 
understanding who were renowned throughout the 
province of Shu, such as Liang and Chien, either 
gave up their own pupils or burned their library of 
the commenftaries, in order to master the teaching 
of Zen. Chu-NÑe was very much Iimpressed with 
the report of his Zen friend. Advised strongly by 
him to go out into the world and see the state of 
affairs by himself, Chu-Ne left his native province 
and wandered about some years In Ching and She 
but without seeing and result. He then moved 
further west and stayed in Hsiang-Chou for ten 
years under Tung-Shan Yung. One day he was 
reading a treatise on the Avatamsaka Sutra and 
was deeply Impressed by the following passage, 
which opened finally his mind to the truth of Zen: 
“Mount Sumeru towers In the great ocean 
atfainng the alttude of 84,000 yojanas, and 1s 
summit Is not to be scaled by means of hands and 
legs. This 1llustrates that the mounftain of 84,000 
human woes Is rising from the great ocean of 
passlons. When beings the 
conscIousness in which they cherish no thoughts 


atfain state Of 


5113 


of relativity and from which all strivings vanish, 
even when confronting this world of multiplicities, 
their passions will naturally be drained off. All the 
worldly woes now turn into the mountain of all- 
knowledge and the passions info the ocean of all- 
knowledge. On the contrary, when the mind 1s 
filled with thoughts and reflections of relatIvity, 
there are attachments. Then the greater grow 
worldly and the deeper the passions, and a man 1s 
barred from reaching the summit of knowledge 
which makes up the essence of Buddhahood.” 
Chu-Ne then observed: “According to Shih- 
Kuang, “not a cue to get hold of,” and according to 
Ma-Tsu, “ipgnorance since the beginningless past 
has melted away today.'”” These are Iindeed no 
lies— Thiền sư Trung Hoa, sống giữa khoảng thế 
kỷ thứ II, là một học giả lớn, tính thông kinh 
Pháp Hoa và những tông phái khác của triết học 
Phật giáo; thậm chí những bậc trưởng lão cũng 
muốn học hỏi với sư. Sư có vẻ không hay biết gì 
về Thiển. Một hôm có một người khách có tiếp 
xúc với các hoạt động của Thiển ở phương Nam. 
Người ấy bảo rằng toàn thể thế giới Phật giáo của 
Trung Hoa đều được thâu tóm vào pháp môn của 
Đạt Ma và Mã Tổ, một trong những hậu duệ tài 
ba nhất của Đạt Ma, hình như thỏa mãn một sấm 
ngôn của Bát Nhã Đa La và có ảnh hưởng lớn đối 
với các học giả Phật giáo của xứ nầy, đến nỗi cả 
những người có học và hiểu , nổi danh khắp các 
vùng đất như Thục như Lượng Công và Giám 
Công, họ đã từ bỏ môn đệ hay đốt cháy kho sách 
luận giải của mình để chứng đạt pháp môn Thiên. 
Cư Nạp rất xúc động về tường thuật của ông bạn 
Thiển này. Người ấy khuyên sư hãy bước ra với 
đời và tự mình chứng kiến mọi việc. Cư Nạp từ 
giả quê quán và du hành khoảng vài năm ở Kinh 
và Sở, nhưng không thấy có kết quả nào. Sau đó 
sư tiếp tục dời bước về Tây và ngụ tại Tương 
Châu, trải qua mười năm với Thiển sư Động Sơn. 
Một hôm, sư đang đọc một bản luận giải về kinh 
Hoa Nghiêm và xúc động sâu xa về đoạn văn sau 
đây, nhờ thế mà sư tỏ ngộ đạo lý của Thiên: “Núi 
Tu Di nổi lên giữa biển cả cao 84.000 do tuần, 
đỉnh của nó không phải là chỗ vin tay đặt chân 
mà lên được. Đây chỉ cho ngọn núi của 84.000 
trần lao nổi lên từ đại dương của phiển não. Khi 
chúng sinh đạt đến chỗ vô tư vô vi đối với hết 
thảy các pháp, phiền não sẽ khô cạn. Trần lao giờ 


đây chuyển thành ngọn núi Nhất Thiết Trí, và 
phiền não trở thành biển Nhất Thiết Trí. Trái lại, 
nếu khởi tâm tư lự tức có những vướng víu. Rồi ra 
phiền não càng thêm sâu, đường lên đỉnh núi của 
Phật Trí bị ngăn chặn lại.” Cư Nạp bèn nhận xét: 
“Thạch Cũng nói rằng “không có chỗ ra tay,` và 
Mã Tổ “vô minh từ quá khứ vô thủy nay đã tiêu 
tan hết thảy.'” Đây thực không phải là lời nói hư 
dối. 

Tsung: Tông phái—Chinese term that can refer 
to a doctrine or thesis, as well as to a system of 
doctfrines and practices. In the second sense, such 
system generally have a coherent set of teachings 
and practices and trace themselves back to a 
particular founder or patrlarch whose tradition has 
been passed on through a series of successors who 
consider themselves to belong to that particular 
lineage. In other words, to form a sect 1s to found 
a school which 1s based on the principles that will 
be passed on throuph later generations, as the 
twenty sec(s of Hinayana, the thirteen sects of 
China, and fourteen sects of Japan. Those arising 
from an individual imnterpretation of the general 
teaching of Buddhism. Those based on a peculiar 
I1nferpretatlion of one of the recogn1zed sects, as 
the Jodo-Shinshu founded by Shiran-shonin—Nói 
cách khác, thành lập tông phái là thành lập một 
dòng riêng, sư đệ truyền nối, như Phật Giáo Tiểu 
Thừa Ấn Độ có 20 bộ, Phật giáo trung Hoa có 13 
bộ, Phật giáo Nhật Bản có 14 bộ. Một người theo 
kiến giải của mình mà bình luận, phê phán tông 
chỉ của các tông khác. Căn cứ theo giáo thuyết 
đặc biệt của mình hay của các tông phái đã được 
thừa nhận mà phán định, như Ngài Hoằng Pháp ở 
Nhật Bản. 

Tsung mỉ (780-841): Tông Mật —Tsung-Mi was 
born and raised in a Confucianist family. In 807, 
he intended to take the civil examinations for a 
career as a civil service mandarin. However, he 
met a Zen master who so Iimpressed him that he 
became a monk. First, he studied the teaching of 
Zen, but after he had read a commentary on the 
Buddha-vatamsak-sutra, he became a student of 
Ch'eng-Kuan, and an Iimportant representative of 
the Hua-Yen school. Soon thereafter, he began his 
teaching career, in which he concenfrated on 
expounding this sutra. His repufation was so øreaft 
that he was Invited to the Imperial court several 


5114 


times and was honored with the tile “Master of 
the Purple Robe.” He was the fifh and last 
patiarch of Chinese Hua-Yen tradition, who 
developed and ¡ncorporated some of Hua-Yen”s 
doctrine to Ch'an meditaton. His best known 
work 1s “The Original Nature of Humans, which 1s 
sữill studied today in Japan. The Hua-Yen school 
did not long survive after his death, however, 
largely due to the anti-Buddhist persecutions that 
began ¡in 845—Tông Mật sanh trưởng trong một 
gia đình theo Khổng giáo. Năm 807, ông đang 
chuẩn bị đi thi để làm quan của triều đình thì gặp 
một vị thây thiển. Vị thiển sư này gây cho ông 
một ấn tượng mạnh mẽ đến nỗi ông quyết định đi 
tu làm Tăng. Ông bắt đâu học thiển, nhưng sau 
khi đọc một quyển bình giải về về Kinh 
Buddhavatamsaka, ông trở thành đệ tử của ngài 
Trừng Quán, một trong những đại biểu chính của 
trường phái Hoa Nghiêm. Ít lâu sau ông bắt đầu 
thuyết giảng, đặc biệt ông tập trung vào việc giải 
thích kinh Buddhavatamsaka. Tiếng tăm của ông 
lớn đến độ hoàng đế đã nhiều lần thỉnh ông vào 
triều và phong cho ông danh hiệu “Tử Y Sư.” Ông 
là vị tổ thứ năm và cũng là vị tổ sau cùng của 
tông Hoa Nghiêm, người đã phát triển sự phối 
hợp Thiền vào giáo pháp Hoa Nghiêm. Tác phẩm 
nổi tiếng nhất của ngài là quyển “Nguyên Nhân 
Luận,” mà ngày nay người ta vẫn còn theo học tại 
Nhật Bản. Tuy nhiên, tông Hoa Nghiêm không 
tổn tại sau khi ngài thị tịch, phần lớn là do sự 
ngược đãi chống lại Phật giáo bắt đầu từ năm 
845. 

Tsung-Sheng: Tông Thắng Tsung-Sheng, a 
disciple of Patriarch Bodhidharma. Tsung Sheng 
thought highly of his intelligence. He disobeyed 
the Patriarch and went to compete and debate 
with Prince Di-Ch”len of that country. As a result, 
he lost the debate and felt so ashamed that he 
wanted to commit suicide by jumping off a chi. 
Lucklly, he was comforted and saved by a 
Dharma-Guardian—Một vị đệ tử của Tổ Bồ Đề 
Đạt Ma, ỷ mình thông minh, cải lời Tổ dạy, đi 
đấu lý và biện luận với con vua trong nước thời 
đó là Thái Tử Dị Kiến, rốt cuộc bị thẩm bại nhục 
nhã, buồn muốn nhảy xuống núi tự tận, may nhờ 
có Thiên Long Hộ Pháp xuất hiện cứu vớt. 
Tsung-Yueh-T?ou-Shuai: Tùng Duyệt Đẩu 
Suất—See Tzong-Yueh Tou-Shuai. 


Tsurpu Gompa (tub): Seat of the Karma 
Kagyupa order of Tibetan Buddhism, located in 
the upper Tolung Valley northwest of Lhasa. The 
monastery was badly damaged during the Cultural 
Revolution, but much of it has been rebuIlt. 
Tsurumi (jap): A place near Yokohama ¡in 
Japan—Xứ Nhạn Kiến, gần Yokohama (Hoành 
Tân-Nhật Bản). 

Tu (p): However—Tuy nhiên. 

Tu An Temple in China: Từ Ân Tự—Name of 
a temple in Lo-Yang—Tên ngôi chùa ở Lạc 
Dương (một trong 16 ngôi chùa do hoàng hậu Vân 
Đức xây dựng khi vua Đường Cao Tông còn là 
Thái tử. Chùa nằm về phía đông nam huyện 
Trường An, tỉnh Thiểm Tây, và phía bắc Khúc 
Giang. Chùa được xây trên nền chùa Vô Lượng 
đời nhà Tùy, phía nam trông ra Hoàng Cừ, tùng 
trúc xum xuê, phía tây là ngọn tháp Phù Đồ cao 7 
tầng (300 thước), về sau nầy gọi là tháp Đại 
Nhạn. Chùa được Ngài Huyền Trang xây để dịch 
kinh. Chính nơi đây Ngài Huyền Trang đã dịch 
trên 40 bộ kinh gồm hơn 400 quyển. Đệ tử của 
Ngài Huyễển Trang là Khuy Cơ cũng trụ trì tại 
chùa nây và lập nên Từ Ân Tông. Chùa hiện nay 
vẫn còn, nằm về phía nam của thành phố Tây An 
chừng 2 dậm). 

Tu An Temple in Saigon: Từ Ân Tự—Name of 
a famous pagoda located in the Eleventh district, 
Saigon City, South Vietnam. It was built in 1957. 
In 1967 Most Venerable Hoàng Tu, belonging to 
the Tào Động Sect, had the pagoda restored with 
three floors In an area of 1,500 square meters. In 
the Main Hall, there ¡is an ancient statue of 
Avalokitesvara Bodhisattva, made of bronze, 1.5 
meters high—Tên của một ngôi chùa nổi tiếng 
tọa lạc trong quận I1, thành phố Sài Gòn, Nam 
Việt Nam. Chùa được xây năm 1957. Vào năm 
1967, Hòa Thượng Hoàng Tu, thuộc phái Thiển 
Tào Động, trùng tu chùa với kiến trúc ba tầng 
trên một diện tích 1.500 mét vuông. Trong Chánh 
điện có thờ tôn tượng của Đức Quán Thế Âm Bồ 
Tát, tượng bằng đồng, cao 1 thước rưỡi. 

Tu An Sac Tu Temple: Từ Ân Sắc Tứ Tự— 
Name of an ancient temple, located in Tân Bình 
district, Saigon City, South Vietnam. The temple 
was bulilt by Patriarch Phật Ý in Tân Lộc hamlet, 
Minh Hương village, Tân Bình district. In 1752, 


5115 


the Patriarch turned it ino Từ Ân Temple. During 
the warime against Tây Sơn, Lord Nguyễn 
Vương stayed at this temple, and the Queen 
stayed at Khải Tường temple where Prince Đởm, 
the so called King Minh Mạng, was born in 1791. 
In 1802, it was rebuilt. In 1822, King Minh Mạng 
offered it a board entiled “Royal Recognized Từ 
Ân Pagoda.” In late nineteenth century, it was 
rebuilt in Phú Lâm, located by Ông Buông canal, 
the present location—Tên của một ngôi chùa cổ 
tọa lạc trong quận Tân Bình, thành phố Sài Gòn, 
Nam Việt Nam. Chùa được Tổ Phật Ý xây trước 
năm 1752 tại thôn Tân Lộc, xã Minh Hương, quận 
Tân Bình. Đến năm 1752, tổ biến nơi đây thành 
Từ Ân Tự. Trong lúc chiến tranh với quân Tây 
Sơn, Chúa Nguyễn Ánh đã lưu trú tại đây, trong 
khi Hoàng Hậu thì ở chùa Tường Khải, Diên 
Hoàng Tử Đởm, tức vua Minh Mạng sau nây, đã 
được hạ sanh tại đây năm I791. Năm 1802, chùa 
được xây dựng lại. Năm 1822 vua Minh Mạng ban 
tặng bản sắc “Sắc Tứ Từ Ân Tự.” Vào cuối thế kỷ 
thứ 19, chùa được dời về cất lại tại Phú Lâm, bên 
cạnh rạch Ông Buông, tức vị trí hiện nay. 

Tu Dam Temple: Chùa Từ Đàm —Name of an 
old temple in Central Vietnam. At first, the temple 
with the name of Ấn Tôn, was only a thatched 
small temple, built by Most Venerable Minh 
Hoằng Tử Dung ¡n about 1690. In 1703, Lord 
Nguyễn Phước Tần officially recognized the 
temple with the name Ấn Tôn. In 1841, king 
Thiệu Trị changed the name of the temple to Từ 
Đàm. In 1961, the temple was reconsfructed In a 
large scale. Its ørounds were enlarged, the main 
hall, the worship house dedicated to the founder 
of the temple, the headmonk”s residence, and 
houses for staffFÐ were also rebuilt—Tên của một 
ngôi chùa cổ ở Trung Việt. Từ thuở khai sơn chùa 
có tên là Ấn Tôn, chỉ là một am tranh do Hòa 
Thượng Minh Hoằng Tử Dung xây vào khoảng 
năm 1690. Năm 1703, chúa Nguyễn Phước Tần 
chính thức công nhận tên chùa Ấn Tôn. Năm 
1814, Hòa Thượng Đạo Trung Viên Minh, trụ trì 
chùa đã khởi công trùng tu. Ngài Đạo Trung Viên 
Minh đồng thời còn là trụ trì chùa Thiên Mụ. 
Năm 1841, vua Thiệu Trị đổi tên chùa là Từ 
Đàm. Năm 1961, chùa được trùng tu đại qui mô, 
mở rộng chu vi nhà chùa; chánh điện, nhà Tổ, 
phòng trụ trì, và Tăng xá đều được trùng tu. 


Tu Dung Minh Hoang Zen Master: Thiền Sư 
Tử Dung Minh Hoằng—Zen Master Tử Dung 
Minh Hoằng—A Chinese monk from Kuang- 
Tung. He was the Dharma herr of the thirty-fourth 
generation of the Linn-Chih Zen Sect. In 1665, he 
followed Most Venerable Nguyên Thiểu to arrive 
1n Vietnam and stayed in Thuận Hóa. Sometime 
later, maybe In 1690, he built a thatched house in 
a desolate area in deep forest on HIIl Long Sơn. In 
1703, Lord Nguyễn Phước Châu officially 
recognized the temple with the Ấn Tông. Later, 
king Thiệu Trị gave an edict for the temple name 
to change to Từ Đàm. He transmitted his Dharma 
to Zen Master Liễu Quán. His whereabout and 
when he passed away were unknown—Thiển sư 
Trung Hoa, quê ở Quảng Đông. Ngài là Pháp tử 
đời thứ 34 dòng Thiển Lâm Tế. Năm 1665, ngài 
theo Thiền sư Nguyên Thiều sang Việt Nam và 
trụ tại Thuận Hóa. Sau đó ít lâu, vào khoảng năm 
1690, ngài đã dựng nên một ngôi thảo am tên Ấn 
Tôn giữa vùng đồi núi cây cối um tùm, cảnh sắc 
tiêu sơ trên ngọn đổi Long Sơn để tu tập. Năm 
1703, chúa Nguyễn Phước Châu đã ban cho chùa 
biển ngạch sắc tứ Ân Tông Tự, về sau chùa nầy 
được vua Thiệu Trị đổi tên thành chùa Từ Đàm. 
Ngài truyền pháp cho Tổ Liễu Quán. Ngài thị tịch 
ở đâu và hồi nào không ai biết. 

Tu Hieu Temple: Chùa Từ Hiếu —Name of an 
ancient temple in Huế, Central Vietnam. The 
building of this temple was closely linked with 
Most Venerable Tánh Thiên Nhất Định's 
acfivities In the middle of the nineteenth century. 
In 1848, the eunuchs of the throne committed 
themselves to rebuilt the temple, enlarging the 
structure with a three-part main hall with two 
side-rooms which ¡is dedicated to statues of the 
Buddhas of the Past, Present and Future, sftatue of 
Bodhisattva, the 
guardian spiris Long Thiên and that of Quan 
Thánh. In the back was Thống Hối Đường worship 
with altars of dead eunuchs, among which there 
was the altar of General Lê Văn Duyệt. In 1865, 
eunuchs carried out more reconstructions. In 1894, 
Most Venerable Cương Kỷ rebuilt the temple with 
the aid of king Thành Thái. In 1931, a half-moon 
form lake was built 
gate. In 1962, the overall sight of the temple was 
ameliorated. In 1971 the three-entrance gate and 





Avalokitesvara sftatues of 


behind the three-entrance 


5116 


staff houses were rebuilt. Từ Hiếu ¡is a famous 
patriarchal temple. Formerly here was an archive 
and a publishing house for canon and documents 
of Buddhist laws of the clergy in Huế. Its sights 
are romantic with the evergreen pines and the 
small glass-clear brook 1n front. The atmosphere 
around 1s pleasantly quiet thanks to the long 
distance between the temple and the noIsy city. 
Also relics of the old days can be found about the 
place. Before the temple 1s the old site of the 
thatched temple Tường Vân, now burial place of 
Tùng Thiện Vương Miên Thẩm, the poet who 
attached himself to An Dưỡng worship house 
when he was living, and chose this site for his 
tomb after his death. In the back of the temple 1s 
the cemetcry for the eunuchs with the stele 
1nscribed by the scholar Cao Xuân Dục. To the 
west Is the tomb of lady Chiêu Nghi, a secondary 
wife of Lord Võ Vương Nguyễn Phước Hoạt, with 
the famous stele written by a member of the 
Royal Academy—Tên của một ngôi chùa cổ tại 
Huế, Trung Việt. Sự xây dựng chùa gắn liền với 
hành trạng của Hòa Thượng Tánh Thiên Nhất 
Định vào khoảng giữa thế kỷ thứ 19. Năm 1848, 
các vị thái giám và cung giám trong đại nội đã 
phát tâm tái thiết chùa, mở rộng qui mô chánh 
điện gồm ba gian hai chái, tôn trí tượng Phật Tam 
Thế, tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, tượng Long 
Thiên Hộ pháp và tượng Quan Thánh. Phía sau 
xây Thống Hội đường thờ các hương linh các thái 
giám và cung giám quá cố, trong đó có án thờ Tả 
quân Lê Văn Duyệt. Năm 1865, các vị cung giám 
lại tiếp tục trùng tu. Năm 1894, Hòa Thượng 
Cương Kỷ lại tiếp tục trùng tu với sự giúp đổ của 
vua Thành Thái, các thái giám và quan lại. Năm 
1931, xây hồ bán nguyệt ở phía trong cổng tam 
quan. Năm 1962 chỉnh trang toàn cảnh. Năm 1971 
tu bố cổng tam quan và Tăng xá. Chùa Từ Hiếu 
là một tổ đình nổi tiếng. Ngày xưa là một trong 
những nơi tàng bản, ấn hành kinh luật của sơn 
môn Huế. Nơi đây cảnh sắc hữu tình, với đổi 
thông bốn mùa xanh rì , dòng khe trong vắt, lại xa 
phố phường nên càng thanh tịnh. Chung quanh 
chùa lại còn những vết tích xưa. Phía trước chùa 
là nền cũ thảo am Tường Vân, làm khu lăng mộ 
của nhà thơ Tùng Thiện Vương Miên Thẩm, khi 
sống đã gắn bó với An Dưỡng Am, khi mất lại lấy 
nơi nầy làm vĩnh trạch. Phía sau chùa là khu 


nghĩa địa của các thái giám, có bia văn của học sĩ 
Cao Xuân Dục. Phía tây chùa là lăng mộ bà 
Chiêu Nghi phu nhân, một ái phi của chúa Võ 
Vương Nguyễn Phước Hoạt với ngôi bia danh 
tiếng của quan hàn lâm đương thời. 

Tu Lam Great Master: Đại Sư Từ Lâm—Most 
Venerable Từ Lâm was a Chinese wandering 
monk who came to Thuận Hóa on the occasion 
when Patriarch Nguyên Thiều returned to Kuang- 
Chou to seek celebrated Chinese monks for the 
ten-monk commiftee for a regulation-affirming 
ceremony at Thiên Mụ temple. He passed away 
in the early eighteenth century. His stupa was 
erected in the garden of Từ Lâm temple—Hòa 
Thượng Từ Lâm là một du Tăng Trung Hoa đã 
đến Thuận Hóa trong đợt Tổ Nguyên Thiểu sang 
Quảng Đông mời các danh Tăng về Thuận Hóa 
sung vào ban thập sư truyền giới tại giới đàn chùa 
Thiên Mụ. Ngài thị tịch vào đầu thế kỷ thứ 18, 
tháp mộ của ngài được xây ngay trong sân chùa 
Từ Lâm. 

Tu Lam Temple: Chùa Từ Lâm—Name of an 
ancient temple in Huế, Central Vietnam. The 
temple is located on hill Quảng Tế, southwest of 
Phú Xuân Capital, now northwest of the Altar to 
Heaven of the Nguyễn Kings. When Patriarch 
Liễu Quán stayed there, Từ Lâm was still a 
thatched temple. During the reign of Lord Nguyễn 
Phước Hoạt, a disciple of Patriarch Liễu Quán, 
great master Tế Ngữ, enlarged the structure of Từ 
Lâm temple. However, from 1775 until the 
beginning of 1800s, Từ Lâm was devastated by 
war. In the early years of king Thiệu Trị, Most 
Venerable Đạo Thành rebuilt the entire temple. 
During the reign og king Khải Định, Từ Lâm was 
transferred to a son of Tùng Thiện Vương, and his 
children and grandchildren continued to take care 
of the temple until 1970, the temple became 
ruined. In the I980s, Venerable Phước Huệ was 
asked to rebuilt the temple—Tên của một ngôi cổ 
tự ở Huế, Trung Việt. Chùa tọa lạc trên đổi 
Quảng Tế, phía tây nam phủ Phú Xuân, nay là 
phía tây bắc Đàn Nam Giao. Chùa do Hòa 
Thượng Từ Lâm khai sơn vào cuối thế kỷ thứ 17. 
Dưới thời Tổ Liễu Quán, chùa vẫn còn là một 
thảo am. Duới thời chúa Nguyễn Phước Hoạt, đệ 
tử tổ Liễu Quán là đại sư Tế Ngữ đã mở rộng quy 
mô chùa Từ Lâm. Nhưng từ năm 1775 đến đầu 


5117 


những năm 1800, chùa Từ Lâm trở nên điêu tàn 
vì chiến tranh. Đầu thời vua Thiệu Trị, Hòa 
Thượng Đạo Thành đã trùng tu chùa. Dưới thời 
vua Khải Định, chùa Từ Lâm được chuyển 
nhượng cho một người con của Tùng Thiện Vương 
và con cháu tiếp tục quản lý ngôi chùa cho đến 
năm 1970 thì chùa trở nên hoang phế. Cuối thập 
niên 80, thầy Phước Huệ đảm nhận việc trùng tu 
ngôi cổ tự nầy. 

Tu Nghiem Temple: Từ Nghiêm Tự—Name of 
a famous pagoda located in the tenth district, 
Salgon City, South Vietnam. At first, It was a 
small thatched pagoda headed by Venerable Đạt 
Từ. In 1955, the number of nuns developed 
strongly so the Venerable offered the pagoda to 
them and returned to Ấn Quang pagoda to practfIse 
Dharma. On the sixth and seventh of October In 
1956, the South Vietnam Buddhist Sangha 
AssocTlatlon held a Congress to establish the South 
Vietnam Nun Association and chose Từ Nghiêm 
Pagoda as 1s office. In addition to Diệu Đức, and 
Hồng Ân Pagodas from Huế, and Dược Sư Pagoda 
from Saigon City. Từ Nghiêm Pagoda 1s one of 
Buddhist Studies for nuns. It was rebuilt im 1959 
and completed in 1962. Since 1964, Từ Nghiêm 
Pagoda has been a place for the offlce of 
Mahayana Nuns° Department—Tên của một ngôi 
chùa nổi tiếng nằm trong quận 10, thành phố Sài 
Gòn, Nam Việt Nam. Từ trước chùa chỉ là một 
ngôi am nhỏ lợp tranh do Thượng Tọa Đạt Từ trụ 
trì. Đến năm 1955, Ni chúng phát triển mạnh nên 
Thượng Tọa đã nhường hẳn ngôi chùa nầy cho Ni 
và ngài trở về chùa Ấn Quang tu hành. Vào hai 
ngày 6 và 7 tháng I0 năm 1956, Giáo Hội Tăng 
Già Việt Nam đã tổ chức đại hội thành lập Ni Bộ 
Nam Việt, trụ sở đặt tại chùa Từ Nghiêm. Chùa 
còn là một trong những Phật Học Viện của Ni Bộ 
bên cạnh các chùa Diệu Đức và chùa Hồng Ân ở 
Huế, và chùa Dược Sư ở Sài Gòn. Chùa được 
trùng tu năm 1959 và hoàn tất năm 1962. Từ năm 
1964, chùa là trụ sở của Ni Bộ Bắc Tông. 

Tuc Lu Zen Master: Túc Lự Thiền Sư—A 
Vietnamese Zen master from North Vietnam. He 
was a disciple of Zen master Thông Thiển, and 
became the dharma heir of the fourteenth 
generation of the Wu-Yun-T”ung Zen Sect. Later, 
he stayed at Thông Thánh Temple to teach Zen. 


His whereabout and when he passed away were 
unknown. 

Tuccha (p): Empty (a)—Trống rỗng. 

Tuecci, Giuseppe (1894-1984): Pioneering Italian 
scholar of Buddhism, who published a number of 
ground-breaking studies of Tibetan religion, 
history, art, and culture. He was one of the first 
Western scholars to travel extensively in Tibet 
and surrounding areas, and his publicatlons are 
often notable for both their content and the 
authors adventures during the course of his 
research—Học giả Phật giáo tiên phong người Ý, 
người đã xuất bản một số sách mở đầu cho việc 
nghiên cứu tôn giáo, lịch sử và văn hóa của Tây 
Tạng. Ông là một trong những học giả Tây 
phương đầu tiên du hành một cách rộng rãi trên 
khắp Tây Tạng và các vùng phụ cận, và những 
sách xuất bản của ông thường nổi tiếng về cả nội 
dung lẫn sự phiêu lưu mạo hiểm của ông trong khi 
làm nghiên cứu. 

Tudati (p): To instigate—Xui dục. 

Tuesday (n): Thứ ba. 

Tue Trung Thuong Sỉ Zen Master: Tuệ 
Trung Thượng Sĩ Trần Tung (1230-1297)—His 
real name was Trần Tung, he was born In 1230, 
the eldest son of Trần Liễu. He was a nephew of 
King Trần Thái Tông. He was intelligent and 
well-behaved when he was very young. During 
the war tine with the Mongolian, he had been a 
general twice, leading his troops against the 
invasive Mongolian army to the victory. During 
the peace time, he retired to Van Nien hamlet, the 
land rewarded by the king. He practiced 
medifaton under the Instruction of Zen Master 
Tiêu Dao and was enlightened. He led a simple 
life, not engaging In any competition for political 
power. He lived freely in his world and did not 
have any idea of clinging to anything. To him, no 
øreed Involved, no sins committed. Thus, laity and 
monks from all over came to study Zen with him. 
King Trần Thánh Tông honored him with the 
respected tile “Tuệ Trung Thượng Sĩ” (a highest 
1ntellect who always lives within his wisdom). The 
king also sent his young prince Trần Khâm (later 
became King Trần Nhân Tông) to come to study 
Zen with him. 

Tuhỉna (p): Dew—Giọt sương. 


5118 


Tukhara (skt: Đô Hóa La—Đỗ Hóa La—The 
present Badakchan which Arab geographers still 
call Tokharestan. According to Eitel in Chinese- 
English Buddhist Terms, Tukhara, the Yueh-Chih 
country, a topographical term desipnatng a 
country of (tukhara), 
corresponding to the present Badakchan which 
Arab geographers still call Tokharestan. An 
ethnographical term used by the Greeks to 
designate the Tocharoi or Indo-Scythians, and 
likewise by Chinese writers applied to the Tochar1 
Tartars who driven on by the Huns (180 B.C.) 
conquered Trans-Oxania, destroyed the Bactrian 
kingdom mn 126 B.C., and finally conquered the 
PunJab, Cashmere, and the greater part of India. 
Their greatest king was Kanichka—Nước Hữu 
Chi, bây giờ là Badakchan mà các nhà địa lý Ả 
Rập vẫn còn gọi là Đỗ Hóa La (Tokharestan). 
Theo Eitel trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, 
Đô Hóa La còn gọi là nước Nguyệt Chi, gọi theo 
từ địa lý học thì đây là xứ sở của băng tuyết, vùng 
mà bây giờ gọi là Badakchan, và các nhà địa lý Ả 
Rập vẫn còn gọi là Tokharestan. Theo nhân 
chủng thì đây vùng của dân tộc Tocharoi hay 
Indo-Scythians (người Trung Quốc gọi là Tocharoi 
Tartars), bị người Hung Nô đuổi chạy về phương 
nam, chiếm vùng Trans-oxania, tiêu diệt vương 
quốc Đại Hạ vào năm 126 trước Tây Lịch, và cuối 
cùng chiếm vùng Punjab, Cashmere, và phần lớn 
lãnh thổ Ấn Độ. Vị vua nổi tiếng của xứ nầy là 
Kanichka. 

TuÌla (p): A scales (balance)—Cái cân. 

Tuleti (p): To weigh—Cân. 

Tulya (p): Equal (a)—bằng nhau. 

'Tumula (p): Great (a)—Vĩ đại. 

Tuneful: Tiếng du dương. 

Tunga (p): Hight—Prominent (a)—Cao. 

Tung Feng An Zhu: Động Phong Am Chủ—A 
Chinese Zen Master in the ninh century, a 
diseiple and Dharma successor of Lin-Chi T- 
Hsuan. He had an example 1n Pi-Yen-Lu, number 
85. Like a majorty of Lin-Chỉs 
successors, he lived as a hermit—Thiển sư Trung 
Hoa vào thế kỷ thứ 9, đệ tử và Pháp tử của Thiển 
sư Lâm Tế Nghĩa Huyễn. Ông có một thí dụ trong 
Bích Nham Lục, thí dụ số 85. Cũng như những 


lceƒ and frost and 


dharma 





người kế vị Pháp khác trong tông Lâm Tế, Động 
Phong Am Chủ sống đời ẩn sĩ. 

Tun-Huang: Đôn Hoàng—The city in Kansu in 
Central Asian oasis (northwestern China), where 
the ancilent northern and southern routes 
converged. There are fortifications about 13 miles 
from East to West, and 7 miles from North to 
South. At the time when Fa-Hsien started his 
pHigrimm to the West, in his records, Fa-Hsilen 
reported: “Tun-Huang has many wicked spirIts 
and hot winds. When people meet them, none can 
escape alive. No birds fly above, no animals roam 
below. The tract lies limitless as far as the eyes 
can reach. If one wished to cross 1t, one 1s at a Ïoss 
to detect any landmark, and only skeletons of 
those who have perished serve to mark the way.” 
Near Tun- Huang 1s the largest complex of Cave- 
temples of thousand Buddhas. Cave-temples of 
the thousand Buddhas; where a monk ¡in 1900 
A.D., sweeping away the collected sand, broke 
throuph a partition and found a room full of sutras, 
together with block prints and paintings ranging 1n 
date from the beginning of the 5” to the end of the 
10” century, but they were neglected for 
centuries. These cave-temples were first visited 
by Sír Aurel Stein in 1907 and by Paul Pelliot in 
1908 and they found thousands of Buddha statues, 
scriptures (both Buddhist and Laoist), and wall 
paintings. To date 492 Intact caves have been 
found, which contain thousands of manuscrIpfs, 
many of which were transported to Europe In the 
early part of the twentieth century, 2,400 statues 
and 45,000 square meters of wall prinings—Đôn 
Hoàng, tên một thành phố trong thành Cam Túc 
(Kansu) trong những vùng ốc đảo miễn Trung Á 
(về phía tây bắc Trung Hoa), nơi mà các con 
đường Bắc Nam thời xưa gặp nhau. Đôn Hoàng 
gồm những thành lũy dài khoảng 13 dặm từ Đông 
sang Tây, 7 dặm Bắc Nam. Vào thời Ngài Pháp 
Hiển khởi đầu cuộc Tây du (khoảng năm 399 sau 
Tây lịch), trong nhật ký, Pháp Hiển đã ghi lại như 
sau: “Sa mạc Đôn Hoàng có nhiều ác ma và gió 
nóng, gặp phải thì không ai toàn mạng. Trên trời 
không có chim bay, dưới đất không có thú chạy. 
Sa mạc trải dài vô tận, muốn vượt qua không biết 
lấy gì làm dấu ngoại trừ những bộ xương người đã 
chết rục trên đường.” Gần đó có một dãy Vạn 
Phật Động. Vạn Phật Động hay Đôn Hoàng 


5119 


Thạch Thất, còn gọi là Đôn Hoàng Thạch Quật, 
hay Hang Động Đôn Hoàng (nằm về phía đông 
nam huyện Đôn Hoàng thuộc tỉnh Cam Túc, có 
ngọn núi Minh Sa, dưới chân núi có chùa Tam 
Giới, quanh chùa có hàng ngàn hang động. Trước 
kia gọi là động Nghìn Phật vì xung quanh vách đá 
đều có chạm trổ hình tượng Phật). Người ta tin 
rằng Vạn Phật Động có từ trước thế kỷ thứ 4, 
nhưng bị lãng quên trong nhiều thế kỷ. Vào năm 
1900 có một vị Tăng quét dọn cát bụi trong chùa, 
từ chỗ tường vở tình cờ nhìn thấy một căn phòng 
trong đó chứa đầy kinh sách. Khi mở sách ra thấy 
những sách nầy được chép từ thế kỷ thứ năm đến 
thế kỷ thứ 10 (trong khoảng triều đại nhà Đường. 
Có lẽ vào thời Tây Hạ loạn lạc nên người ta đem 
cất sách vào đây). Một người Anh Sir Aurel Stein 
là người đầu tiên đã thăm viếng lại những hang 
động này và đã mang một số sách nầy ra ngoài 
vào năm 1907. Năm sau 1908, ông Paul Pelliot đã 
tìm thấy trong thêm trong hang động có nhiều 
kinh sách Phật và Lão giáo khác. Cho đến ngày 
hôm nay, có trên 492 hang động đã được tìm ra 
bao gồm hàng ngàn kinh sách, phần nhiều đã 
được đưa sang Âu Châu vào đầu thế kỷ thứ 20. 
Ngoài ra còn có trên 2.400 tượng Phật và khoảng 
45.000 thước vuông tranh vẽ trên tường. 
Tun-Huang Cave-Temples: Đôn Hoàng Thạch 
Thất—See Tun-Huang. 

Tunnakamma (p): Needle-work (tailoring)— 
Nghề may quần áo. 

Tung-Shan Liang-Chieh (807-869): Động Sơn 
Lương Giới —Famous Chinese master of TS”ao- 
Tung Zen tradition. He was born in 807 A.D. He 
was the first Patriarch of the T”ao-Tung Sect and 
formulator of the Five Degrees. Tung-Shan came 
to see Hui-chao of Shu-Shan, and the latter asked: 
“You re already master of a monastery, and what 
do you want here?” Tung-Shan said: “[ am 
distressed with a doubt and do not know what to 
do, hence my coming here.” The master called 
out: “O Liang-Chịch!” which was Tung-Shan”s 
real name, and Liang Chich replied at once, “Yes, 
sir.” Hui-Chao asked: “What is that?” Chieh failed 
to answer, and Hui-Chao gave this Judgment, 
“Fine Buddha no doubt, and what a pity he has no 
flames.” According to the Transmision of the 
Lamps, as he has no flames, his Ignorance 1s not 
1lluminating. When he becomes conscIous of the 


fact, there Is enlightenment. He was one of the 
most influential Ch'an masters of the Tang 
dynasty, and together with Ts°ao-Shan-Pen-Chi 
(840-901) is credited with founding the Ts”ao- 
Tsung tradition, which derives 1ts name from the 
first characters of their names. He 1s also best- 
known for developing a fivefold classification 
scheme of levels of spiritual attainment. He died 
¡in 869 A.D—Thiển Sư Trung Hoa nổi tiếng của 
tông Tào Động. Ông sanh năm 807 sau Tây Lịch, 
là tổ thứ nhất của phái Tào Động Trung Quốc và 
người đã thiết định Năm Vị hay Ngũ Sơn Tào 
Động. Động Sơn đến với Thư Sơn Huệ Siêu. Huệ 
Siêu hỏi: “Ông đã trụ tại một phương, nay đến 
đây làm gì?” Động Sơn nói: “Tôi bị đày vò bởi 
một mối ngờ, không biết phải làm sao nên đến 
đây.” Huệ Siêu gọi lớn: “Lương Giới! (tên thật 
của Động Sơn)” Động Sơn cất tiếng: “Dạ!” Huệ 
Siêu hỏi: “Cái gì thế?” Động Sơn không biết trả 
lời ra sao, và Huệ Siêu nói ngay: “Phật đẹp quá, 
chỉ hiểm không có lửa sáng!” Theo Truyền Đăng 
Lục, vì không có lửa sáng nên sự vô trí không 
được thắp sáng, khi biết được điều nầy, sẽ có sự 
thắp sáng. Ông là một trong những thiển sư có 
ảnh hưởng nhất dưới thời nhà Đường, và đã cùng 
với Tào Sơn Bổn Tịch sáng lập ra tông Tào Động, 
mà tên của tông phái này lấy hai chữ đầu của hai 
vị Thiển sư trên. Ông cũng nổi tiếng vì đã khai 
triển “Động Sơn Ngũ Vị” hay năm mức độ chứng 
đắc tâm linh. Ông tịch năm 869 sau Tây Lịch. 

* Liang-]ie first went to see Zen master Nan- 
Xuan-Pu-Yuan. At that time the congregation 
was preparing a feast for the following day In 
honour of Nan-Xuan”s late master, Ma-Tzu. 

asked the congregøation: 

“Tomorrow we will have Ma-Tzu”s feast, but 


Nan-Xuan 


wiIll Ma-Tzu come or not?” The monks were 
unable to answer. Liang-]ie then stepped 
forward and said: “If he has a companion, he 
will come.” When Nan-Xuan heard this, he 
approved and said: “Though this child 1s 
young, he has a gem worthy of polishing.” 
Liang-]ie “Master,  don't 
something good into something bad.”—Sư du 
phương, trước yến kiến Thiển sư Nam Tuyền 
Phổ Nguyện. Gặp ngày ky trai Mã Tổ, Nam 
Tuyển hỏi chúng: “Cúng trai Mã Tổ có đến 
hay chăng?” Cả chúng đều không đáp được. 


said: crush 


5120 


Sư bước ra thưa: “Đợi có bạn liền đến.” Nam 
Tuyển bảo: “Chú nhỏ nầy tuy là hậu sanh rất 
dễ dũa gọt.” Sư thưa: “Hòa thượng chớ đè 
nén kẻ lành để nó trở thành nghịch tặc.” 

Next, Liang-]ie studied with Kui-Shan. One 
day he said: “Iˆve heard that National teacher 
Hui-Zhong taugph(t that Inanimate beings 
expound Dharma. I don't understand this 
clearly.” Kui-Shan said: “Do you remember 
what he said or not?” Liang-]ie said: “] 
remember.” Kui-Shan said: “Please repeat 
1” Liang-Jile said: “A monk asked the 
National Teacher, “What 1s the mind of the 
anclent Buddhas?'” The National Teacher 
responded, “A wall tile.` The monk said, “A 
wall tile? Isn't a wall tile mmanimate?” The 
Natonal Teacher said, “Yes. The monk 
asked, “And 1t can expound the Dharma?ˆ The 
Natonal Teacher said, “lt expounds 1t 
brilliantly, without letup.” The monk said, 
“Why can't I hear 1?” The National Teacher 
said, “You yourself may not hear 1t. But that 
doesn”t mean others can”t hear 1t.` The monk 
said, “Who are the people who can hear 1t? 
The National teacher said, “AlI the holy ones 
can hear it. The monk said, “Can the master 
hear it or not?* The National teacher said, “l 
cannot hear 1t. If I could hear it I would be the 
equal of the saints. Then you could not hear 
me expound the Dharma.` The monk said, 
“AII beings cant understand that sort of 
speech.” The Natonal Teacher said, 'I 
expound Dharma for the sake of beings, not 
for the sake of the saints.` The monk said, 
“After beings hear it, then what?” The 
National teacher said, “[hen they are not 
sentlent beings.”—Later Liang-Jie went to 
see Yun-Yan and related to the master the 
story about the National Teache and asked 
Yun-Yan: “Who can hear inanimate things 
expound Dharma?” Yun-Yan asked him: 
“What 1s Inanimate can hear 1t?” Liang-]ie 
asked: “Can the master hear It or not?” Yun- 
Yan said: “Tf I could hear 1t, then you could 
not hear me expound Dharma.” Liang-]ie 
said: “Why couldnt I hear you?” Yun-Yan 
held up his whisk and said: “Can you still hear 
me or not?” Liang-]ie said: “[ cant hear 


you.” Yun-Yan said: “When I expound 
Dharma you can't hear me. So how could you 
hear it when inanimate things proclaim 1t?” 
Liang-Jie said: “hat scripture teaches about 
Inanimate things expounding Dharma?” Yun- 
Yan said: “Haven't you seen that in the 
Amitabha Sutra it says, “The lakes and rIvers, 
the birds, the forests, they all chant Buddha, 
they all chant Dharma'?” Upon hearing this, 
Liang-]ie experlenced a great Insigpht. He 
then wrote a verse: 

“How incredible! 

How Incredible! 

Inanimate things proclaiming Dharma 1s 

1nconceivable. 

lt canˆt be known !f the ears try to hear 1, 

But when the eyes hear 1t, then it may be 

known.” 
Kế đến sư tham vấn với thiển sư Qui Sơn. Sư 
thưa: “Được nghe Quốc Sư Huệ Trung nói 
'vô tình thuyết pháp" con chưa thấu hiểu chỗ 
vi diệu ấy?” Qui Sơn bảo: “Có nhớ những gì 
Quốc Sư nói chăng?” Sư thưa: “Con nhớ.” Qui 
Sơn nói: “Vậy thì lập lại xem sao!” Sư nói: 
“Có một vị Tăng hỏi Quốc Sư, “Thế nào là 
tâm của chư Phật? Quốc Sư trả lời, 'Một 
miếng ngói tường.` Sư hỏi, “Một miếng ngói 
tường? Có phải miếng ngói tường là vô tình 
hay không?” Qui Sơn đáp, “Đúng vậy.` VỊ 
Tăng hỏi tiếp, 'Như vậy nó có thể thuyết 
pháp không? Quốc Sư đáp, 'Miếng ngói ấy 
thuyết pháp một cách rõ ràng không vấp 
váp.` VỊ Tăng hỏi, “Tại sao con lại không 
nghe được? Quốc sư bảo, “Tự ngươi không 
nghe được, nhưng không có nghĩa là người 
khác không nghe được.” Vị Tăng lại hỏi, 
“Như vậy ai nghe được?” Quốc Sư đáp, “Các 
bậc Thánh nhân nghe được.” VỊ Tăng lại nói, 
“Vậy Thầy có nghe được không? Quốc Sư 
đáp, “Ta không nghe được. Nếu ta nghe được 
thì ta đã đồng là Thánh rồi còn gì! Làm gì 
ngươi có thể nghe ta thuyết pháp.` Vị Tăng 
hỏi, “Như vậy tất cả chúng sanh không thể 
hiểu được những lời thuyết nẩy.` Quốc Sư 
nói, “Ta vì phàm phu mà thuyết pháp, chớ 
không vì Thánh mà thuyết. Vị Tăng nói, 
“Như vậy sau khi nghe được rồi thì sao?” 


5121 


Quốc Sư đáp, “Sau khi chúng sanh đã nghe 

hiểu rồi thì họ đâu còn là phàm phu nữa.: 

Later he wrote the second verse: 

““There Is a way to the gateless øate, 
everybody can come, 

Once you arrive there, youll know how 

wonderful It 1s. 

If your mind 1s clear of idle weeds, 

'Your body wIll automatically emit 

halo.” 

Sau đó sư làm thêm bài kệ thứ nhì: 

“Không môn hữu lộ nhân giai đáo, 

Đao giả phương tri chỉ thú trường. 

Tâm địa nhược vô nhàn thảo mộc, 

Tự nhiên thân thượng phóng hào quang.” 
Tung Shan asked Yun-Yan: “Are there other 
practices I haven” completed ?” Yun-Yan 
said: “What were you doing before you came 
here?” T?ung-Shan said: “[ wasnt practicing 
the Noble Truths.” Yun-Yan said: “Were you 
Joyous In this nonpractice?” T”ung-Shan said: 
“It was not without Joy. Ifs like sweeping 
excrement Into a pile and then picking up a 
preclous Jjewel from within It”—Động Sơn 
hỏi Vân Nham: “Con còn dư tập chưa hết.” 
Vân Nham hỏi: “Ngươi từng làm gì?” Sư 
thưa: “Thánh Đế cũng chẳng làm.” Vân 
Nham hỏi: “Được hoan hỷ chưa?” Sư thưa: 
“Hoan hỷ thì chẳng không, như trong đống 
rác lượm được hòn ngọc sáng.” 

As Tung-Shan prepared to leave Yun-Yan, 
Yun-Yan said: “Where are you going?” 
TPung-Shan said: “Although Ứm leaving the 
master, I don”t know where ÏlI end up.” Yun- 
Yan said: “Yowre not going to Hu-Nan?” 
Tung-Shan said: “No, Ứm not” Yun-Yan 
said: “Are you returning home?” T”ung-Shan 
said: “No.” Yun-Yan said: “Sooner or later 
you”ll return.” T”ung-Shan said: “When the 
master has an abode, then FÏ]] return.” Yun- 
Yan said: “Tf you leave, 1t will be difficult to 
see one another again.” T”ung-Shan said: “Tt 
1S difficult to not see one another.” Just when 


TPung-Shan was about to depart, he said: “lf * 


1n the future someone happens to ask whether 
I can describe the master”s truth or not, how 
should I answer them?” After a long pause, 
Yun-Yan said: “Just this 1s 1t” T”ung-Shan 


siphed. Then Yun-Yan said: “Worthy Liang, 
now you have taken on this great affalr, you 
must consider 1t carefully.” T”ung-Shan 
continued to experlence doubt. Later as he 
crossed a stream he saw his reflection 1n the 
water and was awakened to Yun-Yan's 
meaning. He then composed this verse: 
“Avoid seeking elsewhere, for that 's far from 
the self. 
Now I travel alone, everywhere I meet 1t. 
Now IẺs exactly me, now m not 1t. 
lt must thus be understood to merge with 
thusness.” 
Sư từ biệt Vân Nham để đi nơi khác. Vân 
Nham hỏi: “Đi nơi nào?” Sư thưa: “Tuy ha 
Hòa Thượng mà chưa định chỗ ở?” Vân 
Nham hỏi: “Phải đi Hỗ Nam chăng?” Sư thưa: 
“Không.” Vân Nham hỏi: “Phải đi về quê 
chăng?” Sư thưa: “Không.” Vân Nham hỏi: 
“Bao lâu trở lại?” Sư thưa: “Đợi Hòa Thượng 
có chỗ thì trở lại.” Vân Nham bảo: “Từ đây 
một phen đi khó được thấy nhau.” Sư thưa: 
“Khó được chẳng thấy nhau.” Sắp đi, sư lại 
thưa: “Sau khi Hòa Thượng trăm tuổi, chợt có 
người hỏi “Tả được hình dáng của thầy 
chăng?'ˆ Con phải đáp làm sao?” Vân Nham 
lặng thinh hồi lâu, bảo: “Chỉ cái ấy.” Sư trầm 
ngâm giây lâu. Vân Nham bảo: “Xà lê Lương 
Giới thừa đương việc lớn phải xét kỹ. Sư vẫn 
còn hồ nghi. Sau sư nhơn qua suối nhìn thấy 
bóng, đại ngộ ý chỉ trước, liền làm một bài 
kệ: 

“Thiết ky tùng tha mích, điều điều dữ ngã 

SƠ 

Ngã kim độc tự vãng, xứ xứ đắc phùng cừ. 

Cừ kim chánh thị ngã, ngã kim bất thị cừ 

Ưng tu nhậm ma hội,Phương đắc khế như 

như.” 

(Rất ky tìm nơi khác, xa xôi bỏ lắng ta 

Ta nay riêng tự đến, chỗ chỗ đều gặp va 

Và nay chính là ta, ta nay chẳng phải va 

Phải nên biết như thế, mới mong hợp như 

như). 
Tung-Shan hosted a feast of commemoration 
on the anniversary of Yun-Yan's death. A 
monk asked: “When you were at Yun-Yan's 
place, what teaching did he give you?” T”ung- 
Shan said: “Although I was there, I didn't 


5122 


receive any teaching.” The monk asked: “But 
you are holding a commemorative feast for 
the late teacher. Doesn't that show you 
approve his teaching?” TPung-Shan said: 
“Half approve. Half not approve.” The monk 
said: “Why don”t you completely approve of 
1?” Tung-Shan said: “Ilf I completely 
approved, then I would be disloyal to my late 
teacher.”—Một hôm nhân ngày thiết trai 
cúng ky Vân Nham, có vị Tăng hỏi: “Hòa 
Thượng ở chỗ Tiên Sư được chỉ dạy gì?” Sư 
đáp: “Tuy ở trong ấy mà chẳng nhờ Tiên Sư 
chỉ dạy.” Tăng hỏi: “Đã chẳng nhờ chỉ dạy, 
lại thiết trai cúng dường làm øì, như vậy là đã 
chấp nhận giáo chỉ của Vân Nham rồi vậy?” 
Sư bảo: “Tuy nhiên như thế, đâu dám trái lại 
tiên Sư.” Tăng hỏi: “Hòa Thượng trước yết 
kiến Nam Tuyền tìm được manh mối, vì sao 
lại thiết trai cúng dường Vân Nham?” Sư đáp: 
Ta chỉ trọng Tiên Sư đạo đức, cũng chẳng vì 
Phật pháp.. 
Tung-Shan became I1ll. He Instructed a 
novice monk to go and speak to T”ung-Shan”s 
Dharma herr, Zen master Yun-Zhu. T”ung- 
Shan told the novice: “If he asks whether Ïm 
resting comfortably, you are to tell him that 
the lineage of Yun-Yan 1s ending. When you 
say this you must stand far away from 
himbecause Ïm afraid he”s going to hit you.” 
The novce monk dịd as T?ung-Shan 
1nstructed him and went and spoke to Yun- 
zhu. Before he could finish speaking Yun-Zhu 
hít hìm. The novice monk said nothing 
further. A monk asked: “When the masfer 1s 
not well, is there still someone who 1s well or 
nof?" '”“ung-Shan said: "There 1s.” The 
monk asked: “Can the one who”s not 1ll still 
see the master or not?” T”ung-Shan said: “J 
can still see him.” The monk asked: “What 
does the master see?” T?ung-Shan said: 
“When I observe him, I don”t see any 1llness.” 
TPung-Shan then said to the monk: “When 
you leave the skin bag, you Inhabit, where 
will you go and see me again?” The monk 
didnt answer. TPung-Shan the recited a 
V€TS€: 

“Studenfs as numerous as sands in the 

Gangs but more are awakened. 


They err by searching for the path in 
another person”s mouth. 
If you wish to forget form and not leave 
any traces, 
Wholehartedly stive to walk 1m 
emptiness.” 
Sư bệnh, sai sa di báo tin Vân Cư hay. Sư dặn 
Sa di: “Nếu Vân Cư hỏi Hòa Thượng an vui 
chăng?” Ngươi chỉ nói xong phải đứng xa, e y 
đánh ngươi. Sa di lãnh mệnh đi báo tin, nói 
chưa dứt lời đã bị Vân Cư đánh một gậy. Có 
vị Tăng hỏi: “Hòa Thượng bệnh lại có cái 
chẳng bệnh chăng?” Sư đáp: “Có.” Tăng 
thưa: “Cái chẳng bệnh lại thấy Hòa Thượng 
chăng?” Sư bảo: “Lão Tăng xem y có phần.” 
Tăng thưa: “Khi lão Tăng xem chẳng thấy có 
bệnh.” Sư lại hỏi Tăng: “Lầa cái thân hình rỉ 
chảy nây, ngươi đến chỗ nào cùng ta thấy 
nhau?” Tăng không đáp được. Sư bèn làm bài 
kệ: 
“Học giả hằng sa vô nhất ngộ 
Quá tại tầm tha thiệt đầu lộ 
Dục đắc vong hình dẫn tung tích 
Nỗ lực ân cần không lý bộ.” 
(Kẻ học hằng sa ngộ mấy người 
Lỗi tại tầm y trên đầu lưỡi 
Muốn được quên thân bặt dấu vết 
Nỗ lực trong không bước ấy ngươi). 
Tung-Shan then had his attendants help him 
shave his head, bathe and get dressed. He 
then had the bell rung to summon the monks 
so that he could bịd them farewell. He 
appeared to have passed away and the monks 
began walling piteously without letup. 
Suddenly T”ung-Shan opened his eyes and 
sad to them: “Homeless monks arent 
attached to things. That 1s their authentic 
practice. Why lament an arduous life and 
pItful death?” T”ung-Shan then Insftructed the 
temple director to organize a “delusion 
banquet.” The monks adoration for T”ung- 
Shan was unending. Seven days later the food 
was prepared. ug-Shan had a final meal 
with the congregaton. He then said: 
"D“nt£make a big deal about 1t. When Ï pass 
away, dont go carrying on about 1t.” Tung- 
Shan then returned to his room, and sitting 
upright, passed away. It was the third month 


5123 


1n 869. He was sixty-three years of age, he”d 
been an ordained monk for forty-two y€ars. 
TPung-Shan received the posthumous name 
“Enlightened Source.”—Sư sai cạo tóc tắm 
gội xong, đắp y bảo chúng đánh chuông, giã 
từ chúng ngôi yên mà tịch. Đại chúng khóc 
lóc mãi không dứt. Sư chợt mở mắt bảo: 
“Người xuất gia tâm chẳng dính mắc nơi vật, 
là tu hành chân chánh. Sống nhọc thích chết, 
thương xót có lợi ích gì?” Sư bảo chủ sự sắm 
trai ngu si để cúng dường. Chúng vẫn luyến 
mến quá, kéo dài đến ngày thứ bảy. Khi thọ 
trai, sư cũng tùng chúng thọ. Thọ trai xong, sư 
bảo chúng: “Tăng Già không việc, sắp đến 
giờ ra đi, chớ làm ôn náo.” Sư vào trượng thất 
ngồi yên mà tịch. Bấy giờ là tháng ba năm 
869, đời nhà Đường. Sư thọ 63 tuổi, 42 tuổi 
hạ. Vua phong sắc là “Ngộ Bổn Thiển Sư.” 
Tuong Long Temple: Chùa Tường Long— 
Name of a famous ancient stupa, located on 
Mount Ngọc Sơn in Vạn Sơn quarter, Đồ Sơn 
town, about 13 miles from Hải Phòng City. During 
the Ly dynasty, Tường Long was first built as a 
famous stupa. According to “Đại Nam Nhất 
Thống Chí,” the stupa was built in 1058 and had 
nine sforeys. In february 1058, the King arrived at 
Ba Lộ to pay a visit to the stupa. In 1059, the King 
named 1t Tường Long (means it had been seen by 
the King). It was rebuilt in 1258, then destroyed In 
the fifteenth century during the Ming”s Invasion. 
After the independence, King Lê Thái Tổ ordered 
to rebuild it. Then the stupa was In ruin again. In 
1804, the local government under the Nguyễn 
dynasty took all the bricks out of the ruined walls 
of Tường Long stupa to build Trấn Hải Dương 
citadel. It was rebuilt again in 1990 as a temple 
with the same design as Tường Long stupa—Tên 
của một ngôi tháp cổ, tọa lạc trên núi Ngọc Sơn, 
phường Vạn Sơn, thị xã Đồ Sơn, cách thành phố 
Hải Phòng chừng 13 dậm. Dưới thời nhà Lý, lần 
đầu tiên Tường Long được xây như một ngôi tháp 
nổi tiếng. Theo Đại Nam Nhất Thống Chí, tháp 
được xây vào năm 1058 và có chín tầng. Vào 
tháng hai năm 1058, vua ngự ra Ba Lộ để thăm 
viếng tháp. Vào năm 1059, vua đặt tên tháp là 
Tường Long (có nghĩa là đã được vua nhìn tận 
mắt). Vào năm 1258, Tường Long được trùng tu, 
sau đó bị tàn phá dưới thời nhà Minh đô hộ. Sau 


khi đất nước độc lập, vua Lê Thái Tổ ra lệnh xây 
lại tháp Tường Long, nhưng sau đó lại bị tàn phá. 
Năm 1804, chánh quyền địa phương dưới thời nhà 
Nguyễn lấy gạch từ những bức tường đổ nát của 
tháp Tường Long để xây thành Trấn Hải Dương. 
Mãi đến năm 1990 Tường Long mới được xây cất 
lại như một ngôi chùa, nhưng kiến trúc vẫn giữ 
giống như tháp Tường Long trước kia. 

Tuong Quang Chieu Khoan Zen Master: 
Thiền Sư Tường Quang Chiếu Khoan (1741- 
1830)—A Vietnamese Zen master from HanolI. At 
young age, he left home and became a disciple of 
Most Venerable Kim Liên at Vân Trai Temple in 
Everyday, he 
practcing. He considered the six paramitas as 
cultivation standards for monks and nuns. He 
always encouraged monks and nuns to practice 
dharma preaching and almsgiving to save senfienf 
beings. He spent most of his life to expand the 
Buddha Dharma in North Vietnam. He passed 
away in 1830, at the age of 70—Thiển sư Tường 
Quang, người Việt Nam, quê ở Hà Nội. Lúc thiếu 
thời, ngài xuất gia với Hòa Thượng Kim Liên ở 
chùa Vân Trai. Ngày ngày ngài dụng công tu 
hành khổ hạnh. Ngài lấy Lục độ làm tiêu chuẩn 
tu hành cho chư Tăng Ni. Ngài khuyến tấn Tăng 
Ni giảng kinh nói pháp và bố thí độ đời. Hầu hết 
cuộc đời ngài hoằng pháp tại miền Bắc Việt 
Nam. Nsài thị tịch năm 1830, thọ 70 tuổi. 

Tuong Van Temple: Chùa Tường Vân—Name 
of an ancient temple ¡n Huế, Central Vietnam. 
Originally, Tường Vân was the name of a 
thatched worship house In the neighboring hilly 
region in front of Từ Hiếu temple. It was built in 
1850 by Zen master Tánh Khoát Huệ Cảnh for his 
old-age retirement. The famous poet Tùng Thiện 
Vương Miên Thẩm often came here to have talks 
with the host monk. During the same period of 
time, there had been Từ Quang temple on the site 
where now Tường Vân temple situated, headed 
by Most Venerable Nhất Chơn. In 1881, the senior 
monk moved his thatched temple 1n the mountain 
to Từ Quang temple and unified them Into a 
combined temple with the name Tường Vân. The 
new temple was solid with walls and tiled roofs 
thanks to the contributions from a large number of 
lay Buddhists. In 1891, the temple was rebullt 
again. The latest reconstructon took place ¡in 


Hanoi. focused on ascetic 


5124 


1972. Though modern construcfion materials were 
used, the ancient look of the temple still remains. 
The sfructure consists of five houses located In the 
shape of the Chinese character “Khẩu.”—Tên của 
một ngôi chùa cổ ở Huế, Trung Việt. Nguyên 
thủy, Tường Vân là tên của một ngôi thảo am ở 
vùng núi trước chùa Từ Hiếu do Hòa Thượng 
Tánh Khoát hiệu Huệ Cảnh tạo dựng làm nơi hư 
dưỡng vào năm 1850. Nơi đây nhà thơ Tùng 
Thiện Vương Miên Thẩm thường lui tới cùng sư 
đàm đạo. Cũng trong thời gian nầy, trên vị trí 
chùa Tường Vân ngày nay, đã có chùa Từ Quang 
do Hòa Thượng Nhất Chơn trụ trì. Đến năm 1881, 
đại sư đã dời thảo am Tường Vân về hợp nhất với 
chùa Từ Quang, lấy tên là chùa Tường Vân, xây 
tường, lợp ngói, với sự tín cúng của đông đảo đàn 
na tín thí. Năm 1891, chùa được trùng tu lần nữa. 
Lần trùng tu mới đây nhất là vào năm 1972, dù 
được kiến thiết bằng vật liệu mới nhưng chùa vẫn 
giữ được nét cổ kính. Qui mô chùa gồm năm dãy 
nhà kết cấu theo hình chữ khẩu. 

Tupden yatfso (1876-1933): The thirteenth 
Dalai Lama, wo was born Into a peasant family 
and officially recognzed 1n I87§ as a 
reincarnation of. Trinle Gyatso, the twelfth Dalai 
Lama who died In 1875. His relgn was a time of 
Increasing turmoil for Tibet, mainly due to 
external forces. The first of these was a British 
expedition led by Colonel Francis Younhusband, 
which entered Tibet with the Intention of opening 
1t to trade. Affer encountering resistance from 
poorly armed Tibetans, the of the 
expedition opened fire, killing scores of Tibetans. 
After this altercation (cuộc cãi vả) they marched 
unopposed to Lhasa, where they forced the 
øovernmernt to sign a trade treaty. This hipghlipghted 
the military weakness of Tibet and prompted the 
Dalai Lama to attempt to modern1ze TIbef's army 
and to Institute a number of other reforms. These 
were, however, scuttled (chạy vội vã) by the 
monasteries and the aristocracy after he died, 
because they feared that reforms might threaten 
their power. China was ¡n the throes (quần quại) 
of civil war, and he warned In a prophetic 
statement that Tibets huge neighbor stood poised 
(treo lơ lững) to engulf (nhận chìm) it, which 
would lead to immense suffering. The fulfillment 
of the prophecy came In the 1950s, when the 


soldiers 


People”s Liberaton Army ¡invaded and annexed 
Tibet, leading to an estimated I.2 million deaths 
1n the following decades. 
Tu Quang Pagoda: Chùa Từ Quang—Name of 
an anclent pagoda in South Central Vietnam. 
Local people call it Da Trang Pagoda. The pagoda 
1S located on a white stone mountain In Cau 
Luong hamlet, An Dan village, Tuy An district, 
Phu Yen province. It was built by king Canh Thinh 
1n 1797 and has been undergone ten patrlarchs—— 
Tên một ngôi chùa cổ ở miền Nam Trung Việt. 
Dân địa phương gọi là chùa Đá Trắng. Chùa tọa 
lạc trên một ngọn núi đá trắng thuộc thôn Cầu 
Lương, xã An Dân, quận Tuy Án, tỉnh Phú Yên. 
Chùa được vua Cảnh Thịnh xây dựng năm 1797 
và đã trải qua 10 đời tổ. 
Turaga (p): A horse—Con ngựa. 
Turbid kalpa: Kalpa-kasaya (sk)—Kiếp Độc— 
Impure aeon, when the age of life 1s decreasing 
and all kinds of decrease afflict men——Kiếp trược, 
khi mà tuổi thọ của con người giảm thiểu và mọi 
thứ giảm thiểu khác làm cho con người phiền 
não—See Five kinds of turbidity. 
Turbid water of 
delusion—Si thủy. 
Turbidity: Asubham or Samkilesa (p)—Mala or 
Samklesa (skt——lImpurity—Trược—Sự bất tịnh 
(không thuần tịnh hay không trong sạch)— 
Defilement—Uncleanness—Nhiễm trược—There 
are five kysaya perlods of turbidity, Impurity or 
chaos. 
l1) There are five kysaya perlods of turbidity, 
Impurity or chaos—See Five kinds of 
turbidIty. 
2) See Seven defilements. 
Turbidity of affliction: Phiển Não Trược— 
Affliction turbidity—See Five kinds of turbidity. 
Turbidity of life: Mạng Trược—See Eive kinds 
of turbidity. 
Turbidity of physical body: Mạng Trược—See 
Five kinds of turbidity. 
Turbidity of senfient beings: Chúng Sanh 
Trược—Lliving beings turbidity—See Five kinds 
of turbidity. 
Turbidty of view: Kiến Trược—View 
turbidity—See Five kinds of turbidity. 


ipgnorance: Water of 


5125 


Turbidity of the vital principle: Mệnh Độc— 
Decay of the vifal principle, reducing the length of 
life, one of the five turbidities—Mệnh trược, một 
trong ngũ trược—See Five kinds of turbidity. 
Turbidity of wrong views: Poison of wrong 
views—Kiến độc hay kiến trược—See Eive kinds 
of turbidity. 

Turita (p): Speedy (a)—Nhanh. 

Turiya (p): Musical instrument——Nhạc cụ. 

Turn (v): Quay lại. 

Turn about: Đổi hướng. 

Turn to ïn adoration: Quy Ngưỡng—Kính 
ngưỡng và tin tưởng vào—To turn to ¡in 
expecfancy, put trust In. 

Turn afflictions into bodhi: Biến phiền não 
thành bồ để —The worst situation ¡is to lose a 
loved one; however, 1Ÿ we understand that disease 
and death are common lot of all sentlent beings, 
we wWIll realize the truth of Iimpermanence. We 
already turn afflictions to bodhI. 

Turn apponents into “fields of flowers”: 
Consider opponenfs as our good relatlonships—— 
Lấy người chống đối làm nơi giao du—See Ten 
Non-Seeking Practices. 

Turn around and around: Quay cuông—To be 
1n a whirl. 

Turn the awakening wheel of the Teaching: 
Chuyển khai ngộ pháp luân, vì có thể làm đại vô 
úy sư tử hống—See Ten kinds of Buddha-work in 
all worlds in all times of the Buddhas (B) (6). 
Turn back: Parantinavrit (sk)—Chuyển đổi— 
To change——To exchange. 

Turn the back on Buddha-truth: Bối Chính— 
Quay lưng ngoảnh mặt với Phật Pháp. 

Turn one”s back on the precepts: Trái phạm 
giới luật. 

Turn back and reflect ourselves: Phản quang 
tự kỷ—Hồi quang tự kỷ—Hồi quang biến chiếu — 
To turn the spotlight to ourselves. 

Turn bad friends into helpful associates: 
Treat ungrateful people as our helpful aids—Lấy 
kẻ tệ bạc làm người giúp đỡ —See Ten non- 
Seeking Practices. 

Turn one”s back on the transmigration life: 
Bối Niệm—To back the 
transmiegraton lifeể and abide quietly In the 


turnn one”s on 


nirvana-mind—Chán ghét sanh tử, muốn sống yên 
ổn nơi Niết Bàn. 

Turn one?s back on the world: Bế môn bất 
vấn thiên hạ sự (đóng cửa, không ngó ngàng gì 
đến chuyện của thiên hạ). 

Turn from cause to effec(: Hồi Nhân Hướng 
Quả——Chuyển từ nhân đến quả. 

Turn demons into Dharma friends: Lấy ma 
quân làm bạn đạo—See Ten non-Seeking 
Practices. 

Turn the Dharma-Cakra: Chuyển Pháp 
Luân—To explain, preach or teach the Truth 
(Buddha)—Teach the religion of Buddha—Turn 
the wheel of dharma. 

Turn the Dharma Wheel: Chuyển Pháp 
Luân-The Dharma Wheel symbolizes the 
Buddha's Teaching. The eight spokes of the 
wheel represent the Noble Eightfold Path. 
Nowadays, the Wheel 1s 
1nternationally as the symbol of Buddhism—Pháp 
Luân tượng trưng cho giáo lý của Đức Phật. Tám 
cây căm của bánh xe tượng trưng cho Bát Thánh 
Đạo. Ngày nay, Pháp Luân được quốc tế dùng 
làm biểu tượng của đạo Phật. 

Turn diffiecult events into peace and joy: Lấy 
khó khăn làm thích thú—See Ten non-Seeking 
Practices. 

Turn to and enter: Quy Nhập—Quay lại để đi 
vào đường đạo —To turn to and enter, e.g. a 
religion. 

Turn frugality into power and wealth: Take 
frugality as our honour—Lấy sự xả lợi làm vinh 
hoa—See Ten non-Seeking Practices. 


Dharma used 


Turn the head to: Alter one”s course (route)— 
Change one°s direction—Chuyển hướng. 

Turn one”s heart toward: Quy tâm (hướng tâm 
về). 

Turn from Hinayana to Mahayana: Hồi Tiểu 
hướng Đại. 

Turn the immeasurable wheel of the 
Teaching: Chuyển vô lượng pháp luân—Cause 
all worldlings to know—Vì làm cho tất cả thế 
gian đều biết rõ—See Ten kinds of Buddha-work 
1n all worlds in all times of the Buddhas (B) (6). 
Turn injustice and wrong into conditions 
for progress along the Way: Consider injustice 


53126 


Or false accusations as Oour virtuous gate to 
enlightenment—Lấy oan ức làm cửa ngõ đạo 
hạnh—See Ten non-Seeking Practices. 

Turn the irreversible wheel of the 
Teaching: Chuyển bất thối Pháp luân—Cause 
the Enlightening Beings not to backslide—Chư 
Phật chuyển bất thối Pháp luân, vì làm cho chư 
Bồ Tát chẳng thối chuyển—See Ten kinds of 
Buddha-work In all worlds in all times of the 
Buddhas (B) (6). 

Turn the light inwards on oneself: Hồi Quang 
Phản Chiếu—Hồi quang biến chiếu—To concern 
oneself with one”s own duty—Phản quang tự kỷ 
hay tự soi lại lấy mình. 

Turn the mỉnd from evil to øgood: Hồi Tâm 
Sám Hối—To repent—Chuyển tâm từ xấu ác trở 
vể lương hảo. 

Turn the mỉnd towards Mahayana: Hỏi 
Đại—To turn the heart towards Mahayana—Hối 
cải mà quay về với Đại Thừa. 





Turn misery info luck: Chuyển họa thành 

phúc. 

Turnn misfortune and calamity ïinto 

liberation: Lấy hoạn nạn làm giải thoát—§ee 

Ten non-Seeking Practices. 

Turn obstacles into freedom and ease: Lấy 

khúc mắc làm thú vị See Ten non-Seeking 

Practices. 

Turn over: Turn upside down—Đảo ngược. 

Turn over of a monk”s robe and bowl to hỉs 

disciple: Y bát chân truyền— The transfer of 

knowledge from one generation to another. 

Turn from oneself to another: Hồi tự hướng 

tha. 

Turn opponents into “fields of flowers”: 

Lấy người chống đối làm nơi giao du—See Ten 

non-Seeking Practices. 

Turn pale: Trở nên xanh xao. 

Turn from phenomenon to noumenon: Quy 

Tính. 

l1) To turn from the world of phenomena to that 
Of eternal reality: Thu nhiếp sự tướng hữu vi 
để trở về với thực tướng chân như. 

2) To devote oneself to the spiritual rather than 
the material: Từ bỏ đời sống vật chất để trở 


về đới sống tâm linh (vốn là bổn tính của vạn 
hữu). 
Turn the pracfice of chanfing the sutra into 
a way 0f earning money: Biến sự hộ niệm 
thành cách kiếm tiển—A Bhiksu or Bhiksuni who 
turns the practice of chanting the sutra Into a way 
Of earning money by quoting a price which should 
be paid to him or her for performing a ceremony 
or a funeral service, commits a Sangha 
Restoraton Offence——VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo 
Ni nào biến sự hộ niệm thành phương thức kiếm 
tiền cho riêng mình như đưa ra giá cả cần phải trả 
cho một buổi lễ hay một đám tang, là phạm tội 
Tăng Tàn. 
Turn from practfice to theory: Hồi sự hướng 
lý. 
Turn to and rely on: Quy y—See Take refuge 
1n the Triple gem. 
Turn to reverence: Quy Kính— Trở về quy 
mệnh và kỉnh lễ Đức Như Lai—Put one's trust in 
and worship the Buddha. 
Turn from self-benefit to benefiting others: 
Hồi Tiểu Hướng Đại—Chuyển từ tự lợi đến lợi 
tha. 
Turn from small to great: Hồi tâm hướng đại. 
Turn the spotlight to oneself: Phản quang tự 
kỷ. 
Turn suffering and disease in(o good 
medicine: Lấy bịnh khổ làm thuốc thần—See 
Ten non-Seeking Practices. 
Turn together (in one direcfion): Tam 
Miệu —See Samyak-sambuddha. 
Turn the unimpeded pure wheel of 
teaching: Chuyển pháp luân vô ngại thanh tịnh— 
See Ten kinds of way of adornment of Great 
Enlightening Beings (10). 
Turn the unobsírucfted whecel of the 
Teaching, being equal to space: Chuyển vô 
ngại pháp luân, vì đồng với hư không—S§ee Ten 
kinds of Buddha-work 1n all worlds in all times of 
the Buddhas (B) (6). 
Turn a wheel: Cakravart (skt—Revolve a 
wheel—Chuyển luân. 
Turn the wheel of đharma: Turn the dharma- 
cakra—Teach the religion of Buddha—Chuyển 
pháp luân. 


5127 


Turn the wheel of Teaching of all Buddhas: 
Chuyển đồng nhứt pháp luân với tất cả chư 
Phật Which ¡is the same one of all Buddhas 
because all Buddha teachings are not mutually 
opposed or contradictory—Chuyển tất cả Phật 
đồng nhứt pháp luân, vì tất cả Phật pháp chẳng 
trái nhau—See Ten kinds of Buddha-work In all 
worlds in all trmes of the Buddhas (B) (6). 

Turn the wheel of Teaching of non- 
af(achment: See that all things are neither 
existent nor nonexistent—Chuyển vô trước pháp 
luân, vì quán tất cả pháp chẳng có chẳng không— 
See Ten kinds of Buddha-work in all worlds in all 
times of the Buddhas (B) (6). 

Turn the wheel of Teaching revealing all 
knowledge: Pervading all things ¡in all times— 
Chuyển khai thị nhứt thiết trí pháp luân, vì cùng 
khắp tất cả tam thế—See Ten kinds of Buddha- 
work ¡in all worlds in all trmes of the Buddhas (B) 
(6). 

Turn the wheel of treasury of knowledge of 
all truths: Cause to open the door of the treasury 
of truth and remove the obstacle of obscurIty—— 
Chuyển nhứt thiết pháp trí tạng pháp luân, vì 
khai cửa pháp tạng trừ ám chướng—See Ten 
kinds of Buddha-work 1n all worlds in all times of 
the Buddhas (B) (6). 

Turn the wheel of true teaching: Chuyển 
Chánh Pháp Luân—Bodhisattvas enjoy turning 
the wheel of true teaching, destroying all 
misleading doctrines, one of the ten kinds of 
enjoyment of Enlightening Beings. Enliphtening 
Beings who abide by these can attain the supreme 
enjoyment of truth of all Buddhas—Chư Bồ Tát 
thích chuyển chánh pháp luân, vì dẹp trừ tất cả 
pháp dị đạo—See Ten kinds of enjoyment. 

Turn the whites of the eyes upon someone: 
Bạch nhãn tương khán (nhìn ai một cách khinh 
miệt)—To look upon someone with disdain. 

Turn the world-iluminating wheel of 
Teaching: Chuyển chiếu thế pháp luân—Cause 
all sentient beings to purify 
reality—Vì làm cho tất cả chúng sanh được tịnh 
pháp nhãn—See Ten kinds of Buddha-work in all 
worlds in all trmes of the Buddhas (B) (6). 


ther vision of 


Turn from the worldly to the unworldly: Hồi 
Thế Hướng Xuất Thế——To turn from this world to 
what 1s beyond this world. 

(A) turning about: Sự phản tỉnh. 

Turning from the evil world: Tránh xa thế 

giới ác độc—See Seven men(al atftudes In 

penitential meditation or worshIp. 

Turning sentient beings? mỉnd: Điều tâm của 

chúng sanh—See Ten kinds of Buddha-work In all 

worlds in all times of the Buddhas (B) (1). 

Turning of the wheel: Chuyển luân—The three 

turns of the law-wheel when the Buddha preached 

in the Deer Park—Ba lần chuyển Pháp Luân khi 

Đức Phật giảng pháp trong vườn Lộc uyển—S§ee 

Three turns of the law-wheel when the Buddha 

preached In the Deer Park. 

Turning the wheel of the đharma: Chuyển 

bánh xe pháp——Chuyển Pháp Luân—See Three 

turns of the law-wheel when the Buddha preached 
1n the Deer Park. 

Turning the Wheel of Truth: Chuyển Pháp 

Luân. 

Turning word: Nhất Chuyển Ngữ—A word 

when spoken and heard just at the right time and 

place, has the power fo serve as a turning poinf in 
one's life——Một chữ làm chuyển đổi. 

Turnover the monk”s robe and bowl to hỉs 

disciple: Y bát chân truyền (kỹ năng truyễn lại 

cho đời sau)—The transfer of knowledge from 
one generafion to another. 

Turtle and jackal: Quy Tàng Lục—The parable 

of the tortoise and the jackal, the tortoise hiding 

IS SIX vulnerable parts, symbolizing the six 

senses, the Jackal wailing and starving to death— 

Chuyện ví dụ về con rùa dấu sáu chi trong mai 

khi thấy cáo vì sợ cáo vô lấy ăn thịt, trong khi con 

cáo thấy rùa bèn rú lên, nên cuối cùng rùa thụt 
vào mai, cáo không ăn được nên phải chết đói. 

Turuska olibanum (skt): Đỗ Lỗ. 

1) Indian incense: Một loại nhang thơm của Ấn 
Độ. 

2) Gum used for Iincense. lt 1s said to resemble 
peach resin and grow In Atali of Central Asia. 
lts gum flow out on to the sands: Một loại 
nhựa dùng làm nhang thơm. Người ta nói cây 
của nó giống như cây đào, mọc trong vùng 


53128 


Atali, Trung Á, nhựa của nó chảy đầy trên 
cát. 


Tushita (skt): Đâu Suất Tri Túc Thiên—The 


Heaven-world in 


whích the Buddha-to-be, 


Maitreya waits for his coming—Trời Đâu Suất, 
cõi trời mà từ đó Ngài Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật 
sẽ giáng trần—See Tushita Heaven and Seven 
Heavens ïn the Form Realm (A). 

Tushita Heaven: Tushita-devas (sk—Đô Sử 
Đa—Đâu Suất Thiên—Tri Túc Thiên. 


q) 


qI) 


5 


An overview of “Tushia Heaven"—Tổng 
quan về Đâu Suất Thiên: A Sanskrit term for 
“Joyous realm,” one of the major Buddhist 
heavens. The fourth devaloka in the six 
passlon-realms (dục giới), or desire realms, 
the Delighful Realm, the abode of 
Bodhisattvas in their last existence before 
attainng Buddhahood. This 
between the Yama and Nirmanarati heavens. 


heaven  Is 


This heaven consists of an inner and an outer 
court. lís Inner department 1s the Pure Land of 
Mattreya who, like Sakyamuni and all 
Buddhas, 1s reborn there before descending 
to earth as the next Buddha; his life there is 
4,000 Tusita years, or (each day there is equal 
to 400 earth-years) 584 million such years—— 
Từ Bắc Phạn chỉ “cõi trời hỷ lạc,” một trong 
những cõi trời chính trong Phật giáo. Cõi trời 
dục giới thứ tư, nơi cư ngụ của chư Bồ Tát 
trước khi đạt thành quả vị Phật. Cung trời nây 
nằm giữa cõi trời Dạ Ma và Lạc Biến Hóa 
Thiên. Cõi trời Đâu Suất chia làm hai phân, 
nội viện và ngoại viện. Nội viện của cõi trời 
nầy có cõi Tịnh Độ của Đức Di Lặc, cũng 
giống như Đức Thích Ca và chư Phật, đều 
phải sanh về cõi trời nầy trước khi làm Phật. 
Thọ mệnh của chư Phật tại cung trời Đâu 
Suất là 4.000 năm trên cõi trời nầy (một ngày 
trên trời Đâu Suất tương đương với 400 năm 
địa giới), nghĩa là tương đương với 584 triệu 
năm. 

The meanings of Tushita Heaven—Nghĩa của 
Đâu Suất Thiên: 

The fourth Devaloka, Maitreya's heaven of 
full knowledge, where all Bodhisattvas are 
reborn before rebirth as Buddhas: Còn gọi là 
Đâu Sắt Đa, Đâu Sử Đa, Đổ Sử Đa, tên gọi 
cũ của Đâu Suất Thiên. Tầng trời Đâu Suất, 


2) 


3) 


4) 


5) 


cõi trời Tri Túc hay cõi Tịnh Độ của Đức Di 
Lặc, nơi mà chư Bồ Tát tái sanh vào trước khi 
sanh vào cõi Phật. 

Contented, satisied, gratified. Heaven of 
Satisfaction: Diệu túc, hỷ túc: Còn gọi là 
Thượng túc hay tri túc. 

Name of the Tusia heaven, the fourth 
devaloka In the six passion-realms (dục giới), 
or desire realms, the Delightful Realm, the 
abode of Bodhisattvas In thetr last existence 
before attaininng Buddhahood. This heaven 1s 
between the Yama and Niưrmanarati heavens. 
Thịs heaven consisfs of an inner and an oufter 
court. Its Inner department is the Pure Land of 
Maitreya who, like Sakyamuni and all 
Buddhas, 1s reborn there before descending 
to earth as the next Buddha; his life there ¡1s 
4,000 Tusifa years, or (each day there 1s equal 
to 400 earth-years) 584 million such years: 
Còn gọi là Đâu Suất Đà, Đâu Suất Đóa, hay 
Đâu Thuật, tức là cung trời Đâu Suất, cõi trời 
dục giới thứ tư, nơi cư ngụ của chư Bồ Tát 
trước khi đạt thành quả vị Phật. Cung trời nầy 
nằm giữa cõi trời Dạ Ma và Lạc Biến Hóa 
Thiên. Cõi trời Đâu Suất chia làm hai phần, 
nội viện và ngoại viện. Nội viện của cõi trời 
nầy có cõi Tịnh Độ của Đức Di Lặc, cũng 
giống như Đức Thích Ca và chư Phật, đều 
phải sanh về cõi trời nầy trước khi làm Phật. 
Thọ mệnh của chư Phật tại cung trời Đâu 
Suất là 4.000 năm trên cõi trời nầy (một ngày 
trên trời Đâu Suất tương đương với 400 năm 
địa giới), nghĩa là tương đương với 584 triệu 
năm. 

The fourth of the six heavens In the world of 
senses (sense-desires) or the Heaven of 
Delight for happy dwellers—Đâu Suất— 
Tầng trời thứ tư trong sáu tầng trời dục giới 
hay trời hỷ lạc. 

Tushita Heaven 1s still part of the World of 
Desire, thus sentient beings In the Tushita 
Heaven remain subJect to retrogression: Đâu 
Suất Thiên vẫn còn là một phần của cõi trời 
Dục Giới nên chúng sanh trong cõi nầy vẫn 
còn bị thối chuyển—Tushita Heaven ¡is still 
part of the World of Desire, of which the 
Shaha World ¡1s an infiniesimal part, not 
oufside of 1t as 1s the Western Pure Land. 


6) 


3129 


Thus sentient beings In the Tushia Heaven lI) Even though we may cultivate the Ten 


remain subject to retrogression—See Three 
reasons that practitioners do not vow to have 
rebirth in the Tushita Heaven. 

Reborn In the Tusita Heaven. This 1s one of 
the eipht happy conditions in which one may 
be reborn so that one can keep the five 
commandments and the ten good ways and 
bestows alms—Đây là một trong tám điều 
kiện tái sanh hạnh phúc khi chúng ta trì giữ 
ngũ giới và thập thiệncũng như bố thí—§ee 
Eight happy conditions in which one may be 
reborn. 


(ID Tushita Heaven and Maitreya Bodhisattva— 


Đâu Suất Thiên và Ngài Di Lặc Bồ Tát: 
Maitreya One-LIfe 
Bodhisattva who 1s now in the Tusita Heaven. 


Bodhisaava 1s a 


He will become a Buddha in the future and 
succeed Sakyamumi Buddha. Someone thinks 
that they should cultivate the loftier aspects of 
the Ten Virtues and seek to be reborn in the 
Tusita Heaven, to see Maitreya Bodhisattva 
in person. When the time comes for Him to 
descend to earth and become a Buddha, they 
wil follow Him and certanly achieve 
Sagehood In the course of His three teaching 
assembliles. According to Masters Chih-I and 
T1en-Ju in The Pure Land Buddhism, seeking 
rebith in the Tusta Heaven could be 
considered equivalent to hearing the Dharma 
and seeing the Buddha. Ït seems very similar 
to seeking rebirth in the Western Pure Land. 
However, upon close scrutiny, there are many 
great differences between the two. Let us cife 
two points for the sake of discussion—DI Lặc 
Bồ Tát là bậc Nhất Sanh Bổ Xứ. hiện ở cung 
trời Đâu Suất; Ngài sẽ thành Phật trong tương 
lai và kế vị Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Có 
người muốn tu Tịnh Độ cầu về cung trời Đâu 
Suất, đợi đến khi Bồ Tát giáng thế thành 
Phật, sẽ theo Ngài mà hạ sanh, rồi trong ba 
hội Long Hoa sẽ được chứng quả Thánh. 
Theo hai đại sư Trí Giả và Thiên Như trong 
Tịnh Độ Thập Nghi Hoặc Vấn Luận, cầu về 
Đâu Suất cũng có thể gọi là nghe đạo, thấy 
Phật, gần giống như cầu về Tây Phương. 
Nhưng xét kỹ lại trong ấy có sự hơn kém rất 
xa. Xin kể ra hai việc để luận: 


2) 


Virtues, It is not certain that we will achieve 
rebirth in the Tusita Heaven. As stated In the 
sutras: “The practitioner must cultivate the 
varilous samadhi and enter deeply Into right 
concenfration to obtain rebirth In the Inner 
Court of the Tusita Heaven.” From that we 
can deduce that Maitreya Bodhisattva lacks 
the expedient of “welcoming and escorting.” 
This cannot be compared to the power of 
Amitabha Buddha's Original Vow and His 
power of light, which can gather in and rescue 
all sentient beings who concentrate on Him. 
Moreover, when Sakyamun Buddha 
explained the meaning of the “welcoming and 
escortine” expedient In his exposition of the 
nine grades of rebirth, he earnesfly enJoined 
sentient beinss to seek rebirth in the Western 
Pure Land. This expedient 1s very simple. 
The practitioner need only recite the name of 
Amftabha Buddha and, thanks to the 
congruence of sentinent and response, he 
will Iimmediately achieve rebirth. This 1s 
analogous to an enlistment campalgn: those 
who wish to joimn the army may do so 
1mmediately, as their desire parallels the goal 
of the state: Dù chúng ta có tu thập thiện, 
chưa chắc đã được sanh về Đâu Suất. Kinh Di 
Lặc Thượng Sanh nói: “Hành giả phải tu các 
môn tam muội đi sâu vào chánh định, mới 
được sanh lên Nội Viện Thiên Cung Đâu 
Suất.” Xét qua phương diện ấy, ta thấy Di 
Lặc Bồ Tát không có phương tiện tiếp dẫn, 
đâu bằng sức bổn nguyện cùng sức quang 
minh của Đức A Di Đà, có năng lực nhiếp thủ 
và tế độ những chúng sanh niệm Phật. Lại 
khi Đức Phật Thích Ca nói về nghĩa phương 
tiện tiếp dẫn trong cửu phẩm giáo môn, Ngài 
đã ân cần khuyên chúng sanh nên về Cực 
Lạc. Phương tiện nầy rất giản dị, hành giả chỉ 
cần niệm Phật A Di Đà, cơ cảm hợp nhau, 
liền được vãng sanh. Như ở thế gian chiêu 
mộ người, nếu kẻ nào muốn gia nhập thì cơ 
hội hợp nhau, liền thành sự việc. 

The Tusita Heaven 1s, after all, still within the 
Realm of Desire to which our Saha World 
belongs. Therefore, those who retrogress are 
legion. In that Heaven, the birds, rIvers, 


53130 


forests, trees, wind, ects. Do not preach the 
Dharma and thus cannot help sentient beings 
destroy afflictions, focus on the Triple Jewel 
nor develop the Bodhi Mind. Moreover, In 
that realm, there are goddesses who kindle 
the five desires in the Minds of celestial 
beings, to the point where few of them escape 
distraction and Infatuaton. How can this be 
compared to the Western Pure Land, where 
the trees and birds proclaim the wonderful 
Dharma and the wind sings of enlightenment, 
destroying the afflictions of sentient beings 
reimnforceng the Bodh Mind of 
practitioners? Moreover, In the Pure Land of 
Amitabha Buddha, there are no seducftive 
beinsgs or beings self- 
enliphtenment alone. There are only pure 


and 


concerned with 


vessels of the Mahayana way. Therefore, 
afflictions and evil karma cannot arise. Under 
these circumstances, how can cultivators fail 
to achieve the s(aøe of non-retrogression 
swiftly? We have only drawn a few poiInfts of 
comparison, yet the differences between the 
Pure Land and the Tusita Heaven are already 
obvious. How can there be any further doubt 
or hesitaton? Moreover, to be reborn In the 
Pure Land 1s to be assured of atfaining the 
Tolerance of Non-Birth, with no possible 
retrogression to the Triple World nor bondage 
to the karma of Birth and Death: Đâu Suất 
Thiên Cung đầu sao cũng ở trong Dục giới, 
nên kẻ thối vị rất nhiều. Nơi ấy chim, nước, 
rừng, cây gió, âm nhạc không phát ra tiếng 
pháp, có thể khiến chúng sanh phục diệt 
phiền não nhớ nghĩ Tam Bảo, phát lòng Bồ 
Đề. Trái lại còn có nữ nhân gây tăng thượng 
duyên cho tâm trước nhiễm ngũ dục của hành 
giả. Mà vẻ xinh đẹp của các thiên nữ ấy lại 
vi diệu tuyệt vời, làm cho chư Thiên đắm mê, 
ít có vị nào tránh khỏi. Sao bằng cõi Cực Lạc 
cây chim tuyên diệu pháp, gió nhạc diễn Bồ 
Đề, chúng sanh nghe rồi phiền não đều tiêu 
tan, đạo tâm tăng tiến? Cõi Tịnh Độ của Phật 
A Di Đà không có người nữ và kẻ phát tâm 
nhị thừa, chỉ thuần là những pháp lũ đại thừa 
thanh tịnh, phiền não ác nghiệp không thể 
phát khởi; như thế làm sao hành giả không 
mau chứng quả vị vô sanh? Chỉ so sánh qua 


vài điều mà sự hơn kém đã hiển nhiên, còn 
chi phải nghi ngờ do dự? Hơn nữa, một khi đã 
vãng sanh Tịnh Độ, quyết sẽ chứng quả vô 
sanh pháp nhẫn, không một kẻ nào thối đọa 
trở lại Tam Giới, bị nghiệp sanh tử buộc ràng. 
Tushita Heaven is a difficult place to 
achieve rebirth: Đâu Suất Thiên rất khó vãng 
sanh—See Three reasons that practitioners do not 
vow to have rebrrth in the Tushita Heaven. 
Tushita prince: Đâu Suất Thiên Tử—The 
Tusita prince, 1.e. Sakyamuni, whose light while 
he was in Tusita shone into hell and saved all Its 
occupants. Thus he 1s also called Prince of 
Hades—Còn gọi là Địa Ngục Thiên Tử. Đức Phật 
Thích Ca khi còn là một vị Bồ Tát đã từ cung trời 
Đâu Suất phóng hào quang chiếu thẳng vào khắp 
mười phương, khiến chúng sanh trong cõi Địa 
Ngục khởi căn lành, nhờ đó mà thoát khỏi cảnh 
địa ngục. 
Tu-Shun (557-640): Đỗ Thuận Đế Tâm——First 
patriarch of the Hua-Yen school in China, the 
tradition?s most influential thinker, which was 
founded in China by Ti-Hsin-Tu-Shun. When Tu- 
Shun, 
School, appeared on the scene, the best workers 
of the Ti-Lun School were all attracted around 
him. Since then, the Ti-Lun School was united 
with the Hua-Yen School. According to Prof. 
Junjiro Takakusu in the Essentials of Buddhist 
Philosophy, the Hua-Yen School, having absorbed 
the Ti-Lun School, opened a flourishing period of 
Chinese Buddhism. The foundation-stone of the 
Hua-Yen doctrine was laid once and for all by the 
famous Tu-Shun. His Buddha name was Fa-Shun, 
but his family name was Tu, people generally 
called him Tu-Shun. He was famous as a miracle 
worker, and Emperor Tang T”ai-Tsung of Tang 
I1nvited him to his palace and gave him the title of 
“the Venerable Imperial Heart.” He was believed 
to be an incarnation of Majusri. T?u-Shun died in 
640 A.D.—Ngài Đế Tâm Đỗ Thuận bên Trung 
Hoa làm thủy tổ của tông Hoa Nghiêm, một tông 
phái có ảnh hưởng lớn nhất ở Trung Quốc. Sau 
khi chính thức khai sáng tông Hoa Nghiêm, thì tất 
cả đồ đệ của Địa Luận Tông Nam Đạo Phái thầy 
đều bị thu hút quanh ngài. Từ đó Địa Luận tông 
được coi như kết hợp với Hoa Nghiêm Tông. 
Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu 


the nominal founder of the Hua-Yen 


53131 


Triết Học Phật Giáo, Hoa Nghiêm tông, sau khi 

đã tiếp nhận Địa Luận Tông, khai sáng một thời 

kỳ phổn thịnh cho Phật Giáo Trung Hoa. Cơ sở 

của học thuyết đã được thiết lập ngay từ đó bởi 

nhà tài danh Đỗ Thuận. Pháp danh ông là Pháp 

Thuận, nhưng vì gia đình ông họ Đỗ nên ông được 

gọi là Đỗ Thuận. Ông nổi tiếng như là một thuật 

sĩ và vua Đường Thái Tôn đã từng cho vời ông 

vào cung và phong ông tước hiệu “Tam Đế Tôn 

Giả.” Người ta tin rằng ông là hóa thân của Ngài 

Văn Thù sư Lợi Bồ Tát. Ngài thị tịch năm 640— 

See Hua-Yen Sect. 

Tusara (skt): Đâu Sa—Sương mai—Frost. 

Tusita (skt & p): Hỷ Túc Thiên (Đâu Suất 

Thiên)—See Tushita Heaven. 

Tusita prince: Đâu Suất Thiên Tử—See Tushita 

prince. 

Tussana (p): Satisfaction—Sự hài lòng. 

Tussati (p): To be glad or satisfied—Lấy làm hài 

lòng hay hoan hỷ. 

Tusum Khyenpa (1110-1193): Founder of the 

Karma Kagyupa order; he was later recognized as 

the first Gyelwa Karmapa (one of the major 

reincarnate lamas of Tibetan Buddhism)——VỊ sáng 

lập của trường phái Karma Kagyupa; sau này 

ngài được công nhận như là vị Gyelwa Karmapa 

đầu tiên, một trong những lạt ma tái sanh chính 

của Phật giáo Tây Tạng. 

Tutaka (skÐ: Đô Tra Ca—Còn gọi là Đốt Tra 

Ca. 

l) loyful sound, 
uncertain: Sự vui mừng. 

2) Name of a bïird in India: Tên của một loài 
chim ở Ấn Độ. 

Tutor (n): 

1) Người dạy kèm. 

2) Người quản thủ kinh điển trong tự viện. 

Tuttha (p): Satisfied (a)—Thỏa mãn. 

Tutthi (p): Pleasure (n)—Sự hân hoan. 

Tuyen Linh Temple: Tuyên Linh Tự—Name of 

a famous ancient pagoda located in Tân Quới 

Đông B hamlet, Minh Đức village, Mỏ cầy 

district, Bến Tre province, South Vietnam. The 

pagoda was built in 1861 with the name of Tiên 

Linh Tự. In 1907, Head of the pagoda, Most 

Venerable Như Trí (his worldly name was Lê 

Khánh Hòa) renamed It Tuyên Linh Tự. He was 


unted  voice; derivation 


the founder of the “Movement of Improving 
Buddhism” in the 1920s. He also had Pháp Âm 
Magazine published and established the Buddhist 
schools for Monks and Nuns` Training of which 
the Buddhist School of Tuyên Linh Pagoda was 
first opened. There are two wooden boards on 
which one can read the name of the Buddhist 
laymen wrien in Chinese characters. These 
confributors donated lands and maps on the 
occasion of rebuilding the pagoda organized by 
Patriarch Khánh Hòa ¡in 1941 Tên một ngôi 
chùa cổ nổi tiếng, tọa lạc trong ấp Tân Quới 
Đông B, xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến 
Tre, Nam Việt Nam. Chùa được xây dựng vào 
năm 1861 với tên Tiên Linh Tự. Năm 1907, Hòa 
Thượng Như Trí (tục danh Lê Khánh Hòa) về trụ 
trì và đổi tên chùa thành Tuyên Linh Tự vào năm 
1924. Hòa Thượng Như Trí là người đầu tiên chủ 
xướng “Phong Trào Chấn Hưng Phật Giáo” từ 
thập niên 1920, ngài cho xuất bản tạp chí Pháp 
Âm, lập các trường Phật học để đào tạo Tăng Nị, 
trong đó chùa Tuyên Linh ra đời trước nhất. Trong 
chùa có hai tấm bảng gỗ khắc tên bằng chữ Hán 
những thí chủ đã cúng đất và địa đồ lập chùa 
trong đợt trùng tu do Tổ Khánh Hòa tổ chức năm 
1941. 

Twelve (a & n): Số mười hai. 

Twelve animals: Mười Hai Con Giáp —Thập 
Nhị Thú —The twelve animals which represent 
the twelve months of the year, which also 
represent the 24 hours of the day——Mười hai con 
giáp tiêu biểu cho 12 tháng trong năm, cũng tiêu 
biểu cho 24 giờ trong ngày: 

1) Rat(from II to I midnight): Tý. 

2) Buffalo (from I to 3 a.m.): Sửu. 

3) Tiger (from 3 to 5 a.m.): Dần. 

4) Cat (from 5 to 7 a.m.): Mẹo. 

53) Dragon (from 7 to 9 a.m.): Thìn. 

6) Serpent (from 9 to II a.m.): Ty. 

7) Horse (from II a.m. to I p.m.): Ngọ. 

8) Goat (from [ p.m. to 3 p.m.): Mùi. 

9) Monkey (from 3 p.m. to 5 p.m.): Thân. 

10) Cock (from 5 p.m. to 7 p.m.): Dậu. 

11) Dog (from 7 p.m. to 9 p.m.): Tuất. 

12) Pig (from 9 p.m. to II p.m.): Hợi. 

Twelve animals which represent the twelve 
months of the year, which also represent the 


53132 


24 hours of the day: Thập Nhị Thú—See 

Twelve animals. 

Twelve ascefic practices: Thập Nhị khổ hạnh— 

See Twelve kinds of ascetic practices (dhuta). 

Twelve aspecfs of the Bhutatathata: Thập 

Nhị Chân Như—Mười hai chân như. 

1) Void: Immaterial—Chân như. 

2) Dharma-realm: As the medium of all things— 
Pháp giới. 

3) Dharma-nature: As the nature of all things— 
Pháp tánh. 

4) Realiy contra the unreality of phenomena: 
Bất hư vọng tánh. 

5) Immutability mortality 
phenomenal variation: Bất biến dịch tánh. 

6)_ Universal: Undifferentiated—Bình đẳng tánh. 

7) Immortal: Apart from bíth and death— 
Creation and desftruction—Ly sanh tánh. 

8) Eternal: Nature ever sure—Pháp định. 

9) The abode of all things: Pháp tru (chỗ trụ của 
chư pháp). 

10) The bound of all reality: Thực tế (chỗ chân 
thật của chư pháp). 

11) Immortality: The void——The realm of space—— 
Hư không giới. 

12) The realm beyond thought of expression: Bất 
tư nghì giới. 

Twelve caftegories of living beings: Thập Nhị 

Loại Chúng Sanh-—lIn the Surangama Sutra, book 

Seven, the Buddha reminded Ananda about the 

twelve categorles of living beings—Trong Kinh 

Thủ Lăng Nghiêm, quyển Bảy, Đức Phật đã nhắc 

ngài A Nan về mười hai loại chúng sanh. 

l) Born through egg: Noãn sanh (trứng sanh)— 
Through a continuous process of falseness, 
the upside-down state of movemenf occurs In 
this world. lt unites with energy to become 
eiphty-four thousand kinds of 
thoughts that either fly or sink. From this 
there come Into being the egg kalalas which 
multiply throughout the lands in the form of 
fish, birds, amphibians, and reptiles, so that 
their kinds abound—Bởi nhân thế giới hư 
vọng luân hồi, động điên đảo, hòa hợp với 
khí thành tám vạn bốn nghìn loài bay, bơi 
loạn tưởng. Như vậy nên có loài từ trứng sinh, 
lưu chuyển trong các quốc độ, như loài cá, 
chim, rùa, rắn, đầy dẫy trong thế giới. 


contra and 


random 


2) Born through womb: Thai sinh —Through a 
confinuous process of defilement, the upside- 
down state of desire occurs In this world. It 
unites with stimulation to become eighty-four 
thousand kinds of random thoughts that are 
either upright or perverse. From this there 
come Inío being the womb arbudas, which 
multiply throughout the world in the form of 
humans, animals, dragons, and Immortals 
until their kinds abound—Bởi nhân thế giới 
tạp nhiễm luân hồi, dục điên đảo, hòa hợp 
thành tám vạn bốn nghìn loài hoành thụ, loạn 
tưởng. Như vậy nên có loài từ thai sinh, như 
người, vật, tiên, rồng, đầy dẫy khắp thế giới. 

3) Born through moisture: Thấp sinh—Through 
a confinuous process of attachment, the 
upside-down state of inclination occurs In this 
world. I( unites with warmth to become 
eiphty-four thousand kinds of 
thoughts that are vacillating and inverted. 
From this there come ¡nto being through 
moisture the appearance of peshis, which 
multiply throughout the lands in the form of 
I1nsecfs and crawling 1nvertebrates, until theIr 
kinds abound—Bởi nhân thế giới chấp trước 
luân hồi, thù điên đảo, hòa hợp khí nóng 
thành tám vạn bốn nghìn loài phiên phúc loạn 
tưởng. Như vậy nên có loài từ chỗ ẩm thấp 
sinh, như các loài trùng, sâu bọ, vân vân, lưu 
chuyển đầy dẫy quốc độ. 

4) Born through transformaton: Hóa sinh— 
Through a continuous process of change, the 
upside-down state of borrowing occurs In this 
world. It unies with contact to become 
eiphty-four thousand kinds of 
thoughts of new and old. From this there 
come ¡1nto being through transformation the 
appearance of ghanas, which multiply 
throughout the the 
metamorphic flying and crawling creafures, 
until their kinds abound—Bởi nhân thế giới 
biến dịch luân hồi, giả điên đảo, hòa hợp xúc 
thành tám vạn bốn nghìn loạn tưởng tân cố. 
Như vậy có loài tự biến hóa sinh, như loài 
thay vỏ, thoát xác bay đi, lưu chuyển đây dẫy 
quốc độ. 

5) Born through form: Sắc tướng sanh—Through 
a confinuous process of restraint, the upside- 


random 


random 


lands in form of 


6) 


?) 


8) 


5133 


down sfate of  obstruction occurs in this 
world. It unites with attachment to become 
eiphty-four thousand kinds of 
thoughts of refinement and brilliance. From 
this there come Into being the ghanas of 
appearance that possess form, which multiply 
throughout the lands In the form of auspIcIous 
and InauspIcious essences, until their kinds 
abound—Bởi nhân thế giới lưu ngại luân hồi, 
chướng điên đảo, hòa hợp chấp trước thành 
tám vạn bốn nghìn tinh diệu loạn tưởng, như 
vậy nên có loài sắc tướng sanh, như loài tinh 
minh, xấu tốt, lưu chuyển đây dẫy trong quốc 
độ. 

Formless beings: Vô tướng 
Through a confinuous process of annihilation 
and dispersion, the upside-down state of 
delusion occurs In this world. Ít unites with 
darkness to become eighfy-four thousand 
kinds of random thoughts of obscurify and 
hiding. From this there come into being the 
ghanas of formless beings, which multiply 
throughout the lands as those that are empty, 
dispersed, annihilated, and submerged until 
their kinds abound—Bởi nhân thế giới tiêu 
tản luân hổi, hoặc điên đảo, hòa hợp u ám 
thành tám vạn bốn nghìn âm ẩn loạn tưởng. 
Như vậy nên có loài vô sắc sinh, như loài 
không tẩn tiêu trầm lưu chuyển đầy dẫy 
trong quốc độ. 

Beings with thought: Tưởng tướng sanh— 
Through a continuous process of 1llusory 
1magininss, the upside-down state of shadows 
Occurs In this world. It unites with memory to 
become eighty-four thousand kinds of random 
thoughts that are hidden and bound up. From 
this there come Into being the ghanas of those 
with thought, which multiply throughout the 
lands in the form of spirifs, ghosfs, and werrd 
essences, until their kinds abound—Bởi nhân 
thế giới vọng tưởng luân hồi, ảnh điên đảo, 
hòa hợp với 'nhớ' thành tám vạn bốn nghìn 
tiểm kiết loạn tưởng. Như vậy nên có loài 
tưởng tướng sanh, như là quỷ thân, tinh linh, 
lưu chuyển đây dẫy trong quốc độ. 

Beings without thought: Vô tưởng sanh— 
Through a continuous process of dullness and 
slowness, the upside-down state of stupidity 


random 


sắc sanh— 


9) 


10) 


11) 


Occurs In this world. It unites with obstinancy 
to become eiphty-four thousand kinds of 
random thoughts that are dry and attenuated. 
From this there come Into being the ghanas of 
thoupht, which multiply 
throuphout the lands as their essence and 
spirit change Into earth, wood, metal, or 
stone, until their kinds abound—Bởi nhân thế 
giới ngu độn luân hổi, si điên đảo, hòa hợp 
ngu ngoan, thành tám vạn bốn nghìn khô 
khan loạn tưởng. Như vậy nên có loài vô 
tưởng sinh, như loài tinh thân hóa ra thảo mộc 
kim thạch, lưu chuyển đây dẫy quốc độ. 
Beings not totally endowed with form: Chẳng 
phải tướng sinh—-Through a 
COnfinuous process Of parasitic Interaction, 
the upside-down state of simulation occurs In 
ths world. It unies with defillement to 
become eighty-four thousand kinds of random 
thoughts of according and relying. From this 
there come into being those not totally 
endowed with form, who become ghanas of 
form which multiply throughout the lands 
untl their kinds aboud, in such ways as 
jellyfish that use shrimp for eyes—Bởi nhân 
thế giới tương đãi luân hồi, ngụy điên đảo, 
hòa hợp nhiễm thành tám vạn bốn nghìn 
nhân y loạn tưởng. Như vậy nên có các loài 
chẳng phải có sắc tướng sinh, như loài thủy 
mẫu, lưu chuyển đây dẫy quốc độ. 

Beings not totally lacking form: Chẳng phải 
vô sắc sinh—Through a continuous process of 
mutual enticement, an upside-down state of 
the nature occurs in this world. It unites with 
mantras to become eighty-four thousand kinds 
of random thouphts of beckoninng and 
summoning. From this there come into being 
those not totally lacking form, who take 
phanas which are formless and multiply 
throughout the lands, until their kinds abound, 
the hiden beings 
1ncanfations. 

Beings not totally endowed with thoupht: 
Chẳng phẩi có tưởng sinh Through a 
confinuous process of false unity, the upside- 
down stafe transgression occurs In this world. 
lt unites with unlike formatlons to become 
eiphty-four thousand kinds of 


those  without 


có sắc 


aS of mantras and 


random 


12 


`~ 


53134 


thoughts of reciprocal Iinterchange. From this 
come Inío being those not totally endowed 
wih thought whích become ghanas 
possessing thought and which multiply 
throughout the lands until therr kinds aboud In 
such forms as the varata, which turns a 
đifferent creature ¡into ifs own species—Bởi 
nhân thế giới hợp vọng luân hổi, vỏng điên 
đảo, hòa hợp với các chất khác thành tám 
vạn bốn nghìn hổi hỗ loạn tưởng. Như vậy 
nên có các loài chẳng phải có tưởng sinh, như 
loài bồ lao, lưu chuyễn đầy dẫy quốc độ. 

Beings not totally lacking thought: Chẳng 
phải không tưởng sinh—Through a continuous 
process of empty and harm, the upside-down 
state of killing occurs In this world. ÏIt unites 
with monsfrosiies to become eighty-four 
thousand kinds thouphts of 
devouring one”s father and mother. From this 


of random 


there come into being those not totally 
lackimg thought, who take ghanas with no 
thought and multiply throughout the lands, 
until their kinds abound in such forms as the 
dirt owl, which hatches 1fs young from clods 
and dirt, and which Iincubates a poIsonous 
fruit to create 1ís young. In each case, the 
young thereupon eat the parents—Bởi nhân 
thế giới oán hại luân hồi, sát điên đảo, hòa 
hợp quái thành tám vạn bốn nghìn loài tưởng 
ăn thịt cha mẹ. Như vậy nên có các loài 
chẳng phải không tưởng, mà vô tưởng, như 
loài thổ cưu và chim phá cảnh, lưu chuyển 
đầy dẫy quốc độ. 


Twelve condifons of cause and effect: 


NÑidana 
Patichcha-samuppada 


(skÐ——Pratitya-samutpada 
(p Thập Nhị 


(sk)— 
Nhân 


Duyên—See Twelve links of cause and effect. 


Twelve divisions 


of Mahayana Sufras 


(canon): The twelve kinds of Buddhist scriptures 
distnguished according to different styles of 
exposition—Thập nhị Đại Thừa kinh. 


l) 


2) 


Sutra: Tu-đa-la—The Buddha”s expositlon In 
prose (sutra—Khế kinh—Bổn pháp—Kinh 
trường hàng. 

Geya: Kỳ-dạ—Verses which repeat the Ideas 
already expressed in prose—Ứng tụng— 
Trùng tụng. 


3) 


4) 


5) 


6) 
T) 


8) 


9) 


10 


`=< 


II 


`~ 


12 


` 


Vyakarana: Hòa-ca-la-na—Prophecies by the 
Buddha regarding his discIples” attainment of 
Buddhahood—Kinh Thọ Ký. 

Idvritaka: Y-đế-mục-đa-già—Narratives of 
past lives of the Buddha”s disciples—Kinh 
Bổn Sự. 

Gatha: Già-đà—Verses confaining ideas not 
expressed In prose—Kinh Phúng tụng —Cô 
khởi tụng. 

NÑidana: Narratives of the past which explain 
a person”s present state—Kinh Nhơn Duyên. 
Jataka: Xà-đà-già—Narratives of past lives 
of the Buddha—Kinh Bổn Sanh. 
Abdhuta-dharma: A-phù-đà-đạt.ma—— 
Accouns of miracles performed by the 
Buddha or a deva—Kinh Vị Tầng Hữu 
Thuyết Nhơn Duyên. 

Avadana: A-ba-đà-na—An exposition of the 
dharma through allegories—Kinh Thí Dụ. 
Upadesa: Uu-bà-để-xá—Discussions of 
doctrine—Kinh Luận nghị Thuyết về Lý 
luận. 

Udana: U-đà-na—An exposilon of the 
Dharmaby the Buddha without awalting 
quesfions or requests from his disciples— 
Kinh Vô Vấn Tự Thuyết. 


Vaipulya: Tỳ-Phậtlược—An extensive 
exposition of principles of truth—Kinh 
Phương Quảng. 


Twelye entrances: Thập Nhị Nhập. 


() 


l) 


2) 


qI) 


The twelve entrances (entrles—places)— 
Mười hai thứ can thiệp vào nhau, như sáu căn 
nhập với sáu trần (nhãn nhập với sắc, gọi là 
nhãn nhập, sắc nhập với nhãn kêu là sắc 
nhập, hai thứ nhập lại gọi là thấy; nhĩ nhập 
với thanh gọi là nhĩ nhập, thanh nhập với nhĩ 
gọi là thanh nhập, hai thứ nhập lại gọi là 
nghe; vân vân. Sáu căn nhập với sáu trần gọi 
là thập nhị nhập): 

Lục Căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) —Six 
Sense-organs (eye, ear, nose, tongue, body, 
and mind). 

SIx obJects which are corresponding to the six 
Senses (forms, sounds, scents, tastes, feXfures, 
and mental objects): Lục Cảnh —Lục Cảnh 
(Sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp). 

According to the Surangama Sutra, book 
Three, the Buddha explained to Ananda why 


5135 


he said that the twelve places were basically 
the wonderful nature of true suchness, the 
treasury of the Thus Come One—Theo Kinh 
Thủ Lăng Nghiêm, quyển Ba, Đức Phật giải 
thích cho ông A Nan biết tại sao bản tánh của 
Thập Nhị Xứ là Như Lai Tạng Diệu Chân 
Như tính như sau. 





1-2)The place of the eye and form: Cakshu- 


a) 


b) 


C) 


rupayatana (sk)—Nhãn sắc Xứ —Ananda! 
Look again at the trees In the Jeta Grove and 
the fountains and pools. What do you think? 
Do these things come I1nto being because the 
forms are produced and thus the eyes see, or 
because the eyes produce the characferisfIcs 
of form?—Ông A Nan! Ông xem rừng Kỳ Đà 
và các suối ao. Ý ông nghĩ sao? Vì là sắc 
tướng sinh ra mắt thấy, hay là mắt sinh ra sắc 
tướng? 

Ananda! Tf the organ of sight were to produce 
the characteristics of form, then the nature of 
form would be obliterated when you see 
emptiness, which 1s not form. Ônce 1t was 
obliterated, everything that 1s manifest would 
disappear. Since the characteristics of form 
would then be absent, who would be able to 
undersfand the nature of emptiness. The same 
is true of emptiness: Ông A Nan! Nếu nhãn 
căn sinh các sắc tướng, vậy khi nhìn hư 
không, không phải là sắc tướng, cái tính sinh 
sắc tướng phải tiêu diệt, tiêu rồi thì rõ ràng là 
hết thẩy các sắc tướng đều không. Sắc tướng 
đều không, lấy gì so sánh mà biết hư không? 
Đối với hư không, lại cũng như vậy. 

Lại nếu sắc trần sinh ra cái thấy. Khi nhìn hư 
không, không phải là sắc, cái thấy phải tiêu 
mất. Cái thấy đã mất thì mọi thứ đều không, 
lấy chi mà rõ là không hay là sắc?: Hf, 
moreover, the defiling obJects of form were 
to produce the eye”s seeing, then seeing 
would perish upon looking at emptiness, 
which Is not form, and once 1t perished, 
everything would disappear. Then who would 
be able to understand emptiness and form? 
Therefore, you should know that neither 
seeing nor form nor emptiness has a location, 
and thus the two places of “form and seeIng” 
are empty and false. Their origin Is not In 
causes and conditions, nor do their natures 


arise spontaneously: Vậy ông nên biết, cái 
thấy với sắc không, đều không có xứ sở. Hai 
xứ 'thấy và sắc' đều là hư vọng, vốn chẳng 
phải tính nhân duyên hay tính tự nhiên. 


3-4) The place of the ear and sound: Srotra-sabda 


a) 


b) 


(skÐ—Nhĩ Thanh Xứ —-Ananda! Listen again 
to the drum being beaten in the Jeta Grove 
when the food 1s ready. The assembly gathers 
as the bell 1s struck. The sounds of the bell 
and 
succession. What do you think? Do these 
things come I1nto existence because the sound 
comes to the reglon of the ear, or because the 
ear goes to the place of the sound?—Ông A 
Nan! Ông lại nghe trong vườn Kỳ Đà, lúc 
thức ăn dọn rồi thì đánh trống, lúc nhóm 
chúng thì đánh chuông. Tiếng chuông, tiếng 
trống trước sau nối nhau. Ý ông nghĩ sao? 
Như thế là tiếng đến bên tai, hay tai đến chỗ 
tiếng? 

Again, Ananda, suppose that the sound comes 
to the region of the ear. Similarly, when Ï go 
to beg for food In the city of ShravastIi, Ï am 
no longer in the Jeta Grove. If the sound 
definitely øoes to the region of Ananda”s ear, 
then neither Maudgalyayana nor Kasyapa 
would hear it, and even less the twelve 
hundred and fifty Sramanas who, upon 
hearing the sound of the bell, come to the 
dining hall at the same time: Ông A Nan! 
Nếu là tiếng đến bên tai, ví dụ tôi đi khất 
thực trong thành Thất La Phiệt, ở rừng Kỳ Đà 
chắc là không có tôi nữa; tiếng đã đến tai ông 
A Nan, lẽ ra ông Mục Liên, ông Ca Diếp 
không thể cùng nghe một lần, huống chỉ trong 
nầy có đến một nghìn hai trăm năm mươi vị 
Sa Môn đều nghe tiếng chuông cùng một lúc, 
cùng đến chỗ ăn cơm. 

Again, suppose that the ear goes to the reglon 
of the sound. Similarly, when Ï return to the 
Jeta Grove, Ï am no longer In the city of 
Sravast. When you hear the sound of the 
drum, your ear wIll already have gone to the 
place where the drum 1s beaten. Thus, when 
the bell peals, you will not hear the sound, 
even the less that of the elephants, horses, 
cows, sheep, and all the other various sounds 
around you: Nếu là tai đến bên tiếng, ví dụ 


the drum follow one another ¡n 


C) 


đ) 


5136 


tôi đã trở về trong rừng Kỳ Đà rồi, ở thành 
Thất La Phiệt không có tôi nữa; nay ông nghe 
tiếng trống, tai ông đã đi đến chỗ đánh trống, 
thì khi tiếng chuông phát ra, lẽ ra ông không 
thể cùng nghe một lần. Thế mà ông lại nghe 
được bao tiếng khác trong rừng nầy, nào các 
tiếng voi, ngựa, trâu, dê. 

If there 1s no coming or going, there will be 
no hearing either: Còn như nếu không đi qua 
đi lại, sẽ không có sự nghe. 

Therefore, you should know that neither 
hearing nor sound a location, and thus the two 
places of “hearing and sound” are empty and 
false. Their orlgin Is not In causes and 
conditions, do their 
spontaneously: Vậy ông nên biết, cái nghe 
cùng cái tiếng, đều không có xứ sở. Hai xứ 
'nghe và tiếng” đều hư vọng, vốn chẳng phải 
tính nhân duyên hay tính tự nhiên. 


nOT ñAafUr€S afrise 


5-6) The place of nose and smell: Ghrana-gandha 


a) 


(sk)—Tỷ Hương Xứ —Moreover, Ananda, 
you smell the chandana ¡n this censer. You 
snmff the burning Iincense burning. When one 
particle of this Incense 1s lit, it can be smelled 
simultaneously through forty miles around the 
city of Sravasti. What do you think? Is this 
fragrance produced from the chandana wood? 
ls it produced In your nose? Or does 1t arise 
from the censer, or within emptiness?—Ông 
A Nan! Ông lại ngửi hương Chiên đàn trong 
lư nầy. Hương đó chỉ đốt một ít, cả thành 
Thất La Phiệt trong vòng bốn mươi dặm đều 
ngửi thấy. Ý ông nghĩ sao? Mùi thơm đó ở gỗ 
chiên đàn ra, ở mũi ông ra, hay ở lư hương 
ra?: 

Agam, Anandal Suppose this fragrance 1s 
produced from your nose. What 1s said to be 
produced from the nose should come forth 
from the nose. Your nose 1s not chandana, so 
how can the nose have the fraprance of 
When you say you 
fragrance, 1t should enter your nose. For the 
nose fo emit fragrance 1s not the meaning of 
smelling: Ông A Nan! Nếu ở mũi ông ra, gọi 
là mũi sinh mùi, thì mùi phải từ mũi ra. Song 
mũi không phải là Chiên đàn, vì sao trong 
mũi lại có mùi chiên đàn? Đã gọi là ngửi 


chandana? smell 


b) 


q) 


mùi, mùi thơm phải từ ngoài vào mũi, chứ ở 
trong mũi bay ra mùi thơm, không gọi là ngửi. 
Suppose 1t 1s produced from within emptiness. 
The nature of emptiness is everlasting and 
unchanging, and so the fragrance should be 
eternally present. What need should there to 
be to rely on burning the dry wood In the 
censer?: Nếu ở hư không ra, tính hư không có 
mãi, mùi thơm cũng phải có mãi, sao lại phải 
đốt gỗ chiên đàn khô trong lư mới có? 
Suppose 1t is produced from the wood. Now, 
the nature of this incense 1s such that It ø1ves 
off smoke when 1t 1s burned. If the nose 
smells 1t, it should be filled with smoke. The 
smoke rises Into the air, and before it has 
reached the distance, how ¡1s It that the 
fragrance 1s already being smelled at a 
distance of forty miles?: Nếu ở gỗ ra, mùi 
thơm do gỗ đốt thành khói, khói bay tới mũi 
mới ngửi thấy. Sao khói kia bay lên hư không 
chưa được bao xa mà trong vòng bốn mươi 
dặm đã ngửi thấy cả? 

Therefore, you should know that neither the 
fraprance nor the nose's smelling has a 
location, and so the two places of smelling 
and fraprance are empty and false. TheIr 
OrigIn 1s not In causes and conditions, nor do 
their natures arise sponftaneously: Vậy ông 
nên biết, ngửi và mùi hương, đều không có 
xứ sở. Hai xứ 'ngửi và mùi hương' đều hư 
vọng, vốn chẳng phải tính nhân duyên hay 
tính tự nhiên. 


7-8) The place of the tongue and taste: Jihva-rasa 


(sk)—Thiệt VỊ Xứ—Ananda! 
everyday you take your bowl along with the 
rest of the assembly, and among what you 
receive may be things of supreme flavor, such 
as curds, butter milk, and clarified butter. 
What do you think? Are 
produced from emptiness, do they come forth 
from the tongue, or are they produced from 
the food?—Ông A Nan! Ông thường hai buổi 
ở trong chúng cầm bình bát đi khất thực, có 
khi gặp món ăn ngon. Ông nghĩ sao? Vị đó 
sinh từ hư không, từ lưỡi, hay từ món ăn? 

Again, Ananda, suppose that the flavors came 
from your tongue; now there 1s only one 
tongue in your mouth. When that tongue had 


Twice 


these flavors 


b) 


C) 


) 


3137 


already become the flavor of curds, then 1t 
would not change 1 it encountered some dark 
rock-candy. Suppose 1t did not change, that 
would not be what 1s called knowing tasfes. 
Suppose 1t did change, the tongue 1s not many 
substances, and how could one tongue know 
so many tastes?: Ông A Nan! Nếu vị đó sinh 
từ lưỡi ông, trong miệng ông chỉ có một lưỡi, 
lưỡi đã thành vị ngon rồi, gặp món hắc thạch 
mật, lẽ ra không dời đổi được. Nếu không dời 
đổi, không gọi là biết vị. Còn nếu dời đổi 
được, lưỡi không phải có nhiều như thế, làm 
sao lại biết nhiều vị? 

Suppose 1t were produced from the food. The 
food does not have consciousness; how could 
1t know tastes? Moreover, If the food Itself 
were fo recognize them, that would be the 
Ssame as someone else eating. Then what 
connecton would that have with what 1s 
called your recognition of tastes?: Nếu sinh từ 
món ăn, món ăn không có tính biết, sao biết 
vị mình. Nếu tự biết, cũng như người khác ăn, 
có quan hệ gì tới ông mà nói rằng ông biết 
vị? 

Suppose I( were produced In emptiness. 
When you eat emptiness, what flavor does 1t 
have? Suppose that emptiness had the flavor 
salt. Then since your tongue was salfy, your 
face would also be salty, and likewIse 
everyone In the world would be like fish in 
the sea. Since you would be constantly 
infuenced by salt, you would never know 
tastelessness. If you did not recognize 
tastelessness, you would not know anything at 
all. How could that be what 1s called taste?: 
Nếu sinh từ hư không, ông thử nếm hư không, 
xem là vị gì? Nếu là vị mặn, hư không đã làm 
mặn lưỡi ông, cũng làm mặn mặt ông, vậy 
người ở thế gian nầy giống như cá biển, quen 
với mặn, không biết nhạt. Nếu không biết 
nhạt, lại cũng không biết mặn. Như thế là 
không biết gì, sao gọi là vị? 

Therefore, you should know that neither 
flavors nor the tongue”s tasting has a location; 
and, so the two places of tasting and flavor 
are empty and false. Their origin Is not In 
causes and conditions, nor do their natures 
arise spontaneously: Vậy ông nên biết, nếm 


và vị đều không có xứ sở. Hai xứ 'nếm và vị” 
đều hư vọng, vốn chẳng phải tính nhân duyên 
hay tính tự nhiên. 


9-10)The place of the body and touches: Kaya- 


b) 


c) 


q) 


©) 


sparshtavya (sk0Anandal  Early every 
morning you rub your head with your hand. 
What do you think? When there 1s a sensation 
of the rubbing, where does the ability In the 
hands or 1s 1t in the head?: —Thân Xúc Xứ— 
Ông A Nan! Ông thường buổi sáng lấy tay 
xoa đầu. Ý ông nghĩ sao? Cái biết có xoa như 
vậy, ở đâu ra? Ở tay hay ở đầu? 

If it were In the hands, then the head would 
have no knowledge of it, and how could that 
be what is called touch?: Nếu ở tay, chắc đầu 
không biết, sao lại thành ra xúc? 

If it were In the head, then the hands would 
be useless, and how could that be what 1s 
called touch?: Nếu ở đâu, chắc tay không cần 
đến, sao gọi là xúc? 

If each had it, then you, Ananda, would have 
two bodies: Nếu ở cả hai nơi, chắc ông A Nan 
phải có hai thân. 

lf they were two substances, to which would 
the touch belong? The one which was 
capable of touch would not be the one that 
was touched. The one that was touched would 
not be the one that was capable of touch. Nor 
should it be that the touch came Into being 
between you and emptiness: Nếu một xúc 
sinh ra cái biết ở đầu và ở tay, hai thứ đó 
phải cùng một thể. Nếu cùng một thể, cái 
nghĩa xúc lại không còn. Nếu là hai thể, cái 
xúc ở bên nào? Ở bên năng không có sở, ở 
bên sở không có năng. Chẳng lẽ hư không 
làm xúc cho ông). 

Therefore, you should know that neither the 
Sensation of touch nor the body has a location, 
and so the two places of the body and touch 
are empty and false. TheIr origin 1s not In 
causes and conditions, nor do their natures 
arise sponfaneously: Vậy ông nên biết, cái 
biết khi sờ mó, đụng chạm và thân, đều 
không có xứ sở. Hai xứ “xúc và thân đều hư 
vọng, vốn chẳng phải tính nhân duyên hay 
tính tự nhiên. 


11-12)The place of mind and dharmas: Ý Pháp 


Xứ: Mano-dharma (skt)—Ananda! Your mind 


a) 


b) 


53138 


1s always conditoned by three qualities, 
good, bad, and indeterminate, which produce 
patterns of dharmas. Anandal Are these 
dharmas produced by the mind, or do they 
have a special place apart from the mind?— 
Ông A Nan! Ông thường trong ý duyên với ba 
tính thiện, ác, và vô ký, sinh ra các phép tắc. 
Các phép đó do tâm sinh ra, hay là rời tâm, 
riêng có nơi chỗ? 

Ananda! Tf they were the mind, the dharmas 
would not be 1s defiling objects. Since they 
would not be conditions of the mind, how 
could you say that they had a location?: Ông 
A Nan! Nếu do tâm, các pháp không phải là 
trần, không phải là cái sở duyên của tâm, sao 
thành xứ được? 

Suppose they were to have a special place 
apart from the mind, then would the dharmas 
themselves be able to know? If they were to 
have a sense of knowing, they would be 
called a mind: Nếu rời tâm, riêng có nơi chỗ, 
thì cái tự tính của pháp là có biết hay không 
biết? Nếu có biết phải gọi là tâm. 

lf they were something other than you, they 
would be someone else”s mind, since they are 
not defiling objects: Nếu nó khác với ông, và 
không phải là trần, thì nó đồng với tâm lượng 
của người khác. 

If they were the same as you, they would be 
your own mind. But how can you have two 
minds? (But how could your mind stand apart 
from you?): Nếu nó tức là ông và cũng tức là 
tâm, sao ở ông lại có hai tâm? (nhưng làm 
sao tâm ông có thể tách rời khỏi ông). 
Suppose they were to have no sense of 
knowing; yet these defiling obJects are not 
forms, sounds, smells, or tastes; they are 
neither cold nor warmth, nor the characterIstic 
of emptiness. Where would they be located? 
We have establshed that they are 
represented in neither form nor emptiness; 
nor 1s 1t likely that they exist somewhere In 
the human realm beyond emptiness, for If 
they did the mind could not be aware of them. 
Whence, then, would they raise?: Còn nếu 
không biết, thì cái pháp trần ấy đã chẳng phải 
là sắc, thanh, hương, vị, ly, hợp, lạnh và nóng, 
và tướng hư không, vậy nó ở đâu? Nay nơi 


sắc không kia, đều không thể chỉ cái gì là 
pháp trần, không lẽ ở nhân gian lại có những 
cái ngoài vòng hư không. Nếu nó chẳng phải 
là cái sở duyên của tâm, từ đâu lập ra có xứ? 

c) Therefore, you should know that neither 
dharmas nor the mind has a location, and, so 
the two places of mind and dharmas are 
empty and false. TheIr origin is not In causes 
and conditions, nor do their nafures arise 
spontaneously: Vậy nên biết pháp và tâm 
đều không có xứ sở. Hai xứ 'ý và pháp' đều 
hư vọng, vốn chẳng phải tính nhân duyên hay 
tính tự nhiên. 

Twelve entries: Dvadasayatanani (skt—luni- 

Nyu (jap) Thập Nhị Nhập—See Twelve 

entrances. 

Twelve Hundred and Fifty Bhikshus: Một 

ngàn hai trăm năm chục vị Tỳ Kheo. 

(A) An overview of the twelve hundred and fifty 
Bhikshus who always accompanied the 
Buddha after He turned the Wheel of 
Dharma—Đại cương về 1.250 Tỳ Kheo luôn 
theo Phật sau khi Ngài chuyển Pháp Luân: In 
the Amitabha Sutra, there were twelve 
hundred and fifty Bhikshus gathered around 
the Buddha to listen to his preaching. The 
twelve hundred and fifty Bhikshus composed 
of the three brothers Kashyapa together with 
therr disciples with the total of one thousand, 
Sariputra and Maudgalyayana together with 
therr disciples with the total of two hundred, 
and Yasha with fifty. These were all people 
who had become the Buddha's disciples 
shortly after his enlipghtenment. They felt 
deep gratitude for the Buddha”s benevolence 
and followed Him everywhere—Trong Kinh 
A Di Đà, có 1.250 vị Tỳ Kheo vân tập về 
nghe Phật tự thuyết về kinh này. Trong số 
1.250 vị này có ba anh em ông Ca Diếp với 
học trò của ba ông cộng lại là 1.000 vị. Ông 
Xá Lợi Phất và Mục Kiển Liên với học trò 
của hai ông là 200 vị. Ông Gia Sá Tử có 50 
vị. đều là những người được Đức Phật độ 
thoát khi Ngài vừa đắc đạo. Vì cảm thâm ân 
của Phật nên các vị này thường hay theo Phật 
đi khắp nơi nơi. 


53139 


(B) Names of some Great Beings of these twelve 


5 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


hundred fifty bhiksus—Tên của vài vị Đại Sĩ 
trong nhóm 1.250 vị Tỳ Kheo này: 

Elder Saripura—Trưởng Lão Xá Lợi Phất: 
Venerable Sariputra was the foremost In 
wisdom——Trưởng lão Xá Lợi Phất là bậc Đại 
Đức có trí tuệ đệ nhất. 

Venerable Mahamaudgalyayana—Đại Đức 


Mục Kiển Liên: Venerable 
Mahamaudgalyayana was foremost In 


supernatural powers—Đại Đức Mục Kiển 
Liên là bậc có phép thần thông đệ nhất. 
Venerable Mahakashyapa—Đại Đức Đại Ca 
Diếp: Venerable Mahakashyapa's body 
shone with a golden light: he transmitted the 
Buddha's Mind Seal and became the first 
patriarch of the Zen tradition in India. He was 
foremost among the Buddha's  monastic 
đisciples in ascetic practices—Thân của Ngài 
Đại Đức Đại Ca Diếp có ánh sáng vàng, được 
Phật truyền tâm ấn cho làm đệ nhất tổ Thiển 
tông Ấn Độ. Trong số các đệ tử của Đức 
Phật, Ngài là bậc khổ hạnh đệ nhất. 
Venerable Mahakatyayana—Đại Đức Ma Ha 
Ca Chiên Diên: Venerable Mahakatyayana 
was of a Brahmanical lineage, and was 
foremost in debate—Đại Đức Ma Ha Ca 
Chiên Diên thuộc dòng giỏi Bà La Môn, là 
bậc có tài nghị luận đệ nhất. 

Venerable Mahakausthila—Đại Đức Ma Ha 
Câu Hi La: Venerable Mahakausthila was 
foremost In question-and-answer dialogue— 
Đại Đức Ma Ha Câu Hi La là bậc có tài đệ 
nhất trong việc trả lời các câu hỏi về Phật 
Pháp. 

Venerable Revata—Đại Đức Ly Bà 
Venerable Revata was the foremost 
remaining free of error and confusion—Đại 
Đức Ly Bà Đa, là bậc đệ nhất không điên 
đảo và rối loạn. 

Venerable Suddhipanthaka—Đại Đức Châu 
Lợi Bàn Đà Già: Venerable Suddhipanthaka 
had been dull by nature that he could not 
remember two words “broom” and “sweep”, 
but through contemplating the changIng color 
on a leaf, his eloquence became limitless and 
he was the foremost In upholding the truth of 
Real Mark—Đại Đức Châu Lợi Bàn Đà Già, 


Đa: 
1n 


8) 


9) 


10 


II 


12 


`=< 


~ 


` 


là người bản chất đần độn đến nỗi không nhớ 
được hai chữ “chổi” và “tảo”, nhưng thờ quán 
thấy được sự đổi màu trên chiếc lá mà trở 
thành người có tài đệ nhất về biện luận và 
bậc nhớ nghĩa đệ nhất. 

Nanda—Đại Đức Nan Đà: 
Venerable Nanda, was the Buddha's own 
younger halfbrother (same father but 
different mother). He was foremost in formal 
comportment—Đại Đức Nan Đà, em một cha 
khác mẹ của Phật. Ngài là bậc có uy nghi 
dung mạo đệ nhất. 

Ananda—Đại Đức A  Nan: 
Venerable Ananda was the Buddhaˆs cousin, 
the Buddha's  personal 
attendant. He was the most learned and 
always the Buddha's  spoken 
teaching to memory—Đại Đức A Nan, em 
con chú của Phật, làm thị giả cho Phật. Ngài 
là bậc đệ nhất đa văn (nghe nhiều nhớ dai). 
Venerable Rahula—Đại Đức La Hầu La: 
Venerable Rahula was the Buddha”s son and 


Venerable 


Venerable 


and served  as 


committed 


heir from the time when the Buddha was a 
royal prince, and he was the foremost in 
tantric cultivation—Đại Đức La Hầu La, là 
con của Phật. Ngài có đạo hạnh bí mật đệ 
nhất. 

Venerable Gavampat——Đại Đức Kiểu Phạm 
Ba Đề: Venerable Gavampati had evil speech 
1n past lives, and was effected by the karmic 
retribution for this by having a volce like a 
snorting ox. He was foremost 1n receiving the 
offerings of the gods—Đại Đức Kiểu Phạm 
Ba Đề, vì có tội ác khẩu từ nhiều kiếp trước 
nên phải chịu quả báo, có giọng nói khịt khịt 
như bò thở. Ngài là bậc đệ nhất cúng dường 
cho chư Thiên. 

Venerable Pindola-bharadvaja—Đại Đức 
Tân Đầu Lô Phả La Đọa: Venerable Pindola- 
bharadvaja broke the rule against displayIng 
spiritual powers and was told to remain In this 
world for a long time. He was foremost as a 
field of blessings for sentient beings—Đại 
Đức Tân Đầu Lô Phả La Đọa, vì phá luật phô 
diễn thần thông nên người ta nói là ông sẽ bị 
đọa tại trần thế này một thời gian rất dài. 
Ông là đệ nhất ruộng phước cho loài người. 


5140 


13) Venerable Kalodayin—Đại Đức Ca Lưu Đà 
DI: Venerable was the Buddha”s emissary 
and he was foremost in spreading the 
teachinge—Đại Đức Ca Lưu Đà Di, là sứ giả 
của Phật. Ngài là bậc đệ nhất giáo hóa được 
nhiều người. 

Venerable Mahakapphina—Đại Đức Ma Ha 
Kiếp Tân Na: Venerable Mahakapphina was 
the foremost in knowledge and astromony—— 
Đại Đức Ma Ha Kiếp Tân Na, là bậc đệ nhứt 
về chiêm tỉnh (xem tỉnh tú). 

Venerable Vakula—Đại Đức Bạc Câu La: 
Venerable Vakula was the longest lived of 
Buddha”s monastic disciples—Đại Đức Bạc 
Câu La là bậc đệ nhất thọ mệnh (sống lâu) 
trong hàng đệ tử của Phật. 

Venerable Aniruddha—Đại Đức A Nậu Lâu 
Đà: Venerable Aniruddha was another of 


14 


` 


15 


` 


16 


` 


Buddhaˆs cousin and he was foremost In the 
magical ability of his celestial eyes—Đại 
Đức A Nậu Lâu Đà, cũng là em con chú của 
Phật. Ngài là bậc đệ nhất thiên nhãn thông. 

Twelve kinds of ascetic pracfices (dhuta): 

Thập Nhị Hạnh Đầu Đà—Ascetic practices help 

practiioners purify the body and mind and free 

from the desire of food, clothing and shelter— 

Hạnh tu đầu đà nhằm giúp hành giả thanh tịnh 

thân tâm và giải thoát khỏi tham dục về ăn uống, 

áo quần, nơi ở. 

(@)_ According to the early Buddhist theory, there 
are twelve kinds of dhuta relating to release 
from ties to clothing, food, and dwelling— 
Theo Phật giáo buổi nguyên sơ, có 12 phép tu 
đầu đà quan hệ đến quần áo, thực phẩm, và 
nơi Ở. 

l1) Garments of cast-off rags: Mặc áo nạp y hay 
phấn tảo y, thứ áo khâu lại bằng những mảnh 
vải mà người ta đã vứt đi. 

2) To wear only three garments: Chỉ có tam y 
hay ba loại áo Tăng Già Lê, Uất Đa La, và 
An Đà Hội. 

3) Eat only food begged: Chỉ ăn đô khất thực, 
chứ không nhận đồ ăn của người khác mời. 

4) Eat only breakfast and the main noon meal: 
Chỉ ăn sáng và bữa ngọ là chính (không ăn 
sau giờ ngọ, nghĩa là sau 1 giờ chiều). 


5) No food between them (breakfast and the 
noon meal): Nhất tọa thực, nghĩa là chỉ ăn 
đúng buổi chứ không ăn vặt. 

6) Eat with limited amount, only eat what you 
have In the begging bowl without asking for 
more: Tiết Lượng Thực—Ăn uống tiết độ, chỉ 
được ăn cơm và thức ăn đựng trong bát khất 
thực của mình, hết thì thôi, chứ không lấy 
thêm. 

7) Dwelling as a hermit A Lan Nhã Xứ hay 
Viễn Ly Xứ, tức là ở nơi đồng không mông 
quạnh xa hẳn nơi dân cư. 

8) Dwelling among tombs: Trủng Gian Tọa—Ở 
nơi mô mã nghĩa địa. 

9) Dwelling under a tree: Thụ Hạ Tọa—Ở dưới 
sốc cây. 

10) Dwelling under the open sky: Lộ Địa Tọa—Ở 
nơi trống trải không cần có thứ gì che mát. 

11) Dwelling anywhere: Tùy tọa—Chỗ nào cũng 
có thể ở được. 

12) Siting and not lying down: Thường tọa bất 
ngọa—Thường ngồi chứ không nằm. 

qI The Buddha recommended these 
ascetic practices In the Flower Adornment 
Sutra for practiioners of the way——Mười hai 
khổ hạnh mà Đức Phật đã để nghị trong kinh 
Hoa Nghiêm cho những người tu đạo: 

1)  Wearing rag robes: Mặc áo vá đùm. 

2) Wearing only three robes: Chỉ có ba bộ y. 

3) Always begging for one”s food: Chỉ khất thực 


twelve 


độ thân. 
4) Begging in succession: Khất thực không lựa 
chọn. 


5) Eating only once in the middle of the day: Chỉ 
ăn ngày một ngọ. 

6) Reducing the measure of what one eats: Biết 
ăn uống tiết độ. 

7) Not drinking juice af(ernoon: Không uống 
sinh tố (nước ép rau quả) sau buổi trưa. 

8) Dwelling In aranya (still and quiet place): Trụ 
nơi yên tỉnh. 

9) Dwelling at the foot of a tree: Sống dưới cội 


cây. 
10) Dwelling under the open sky: Sống nơi trống 
trãi. 


11) Dwelling ¡in a graveyard: Sống nơi nghĩa 
trang. 


5141 


12) Ribs not touching the mat (not lying down to 
sleep): Chỉ ngồi chứ không nằm. 

Twelve kinds of Buddhist  scriptures: 

Tripiaka (skÐÙ—Twelve divisions of Mahayana 

Sutras (canon)—Thập Nhị Đại Thừa Kinh—See 

Twelve sutras. 

Twelve kinds of  Immaterial-Sphere 

Consciousness: Mười Hai Tâm Vô Sắc Giớ— 

See typesễ of Immaterial-Sphere 

CONSCIOusness. 

Twelve kinds of life and death: Thập Nhị 

Chúng Sanh Tử—Mười hai loại sanh tử. 

l) Final separation from mortality of the arhat, 
with no remains of 1(s causing return: Arhat 
(sk)Ù——A La Hán—Vô Dư Tư—See Arhat. 

2) Eimal death and no rebirth: Anagamin (skt— 
ANa Hàm—Độ Ư Tử—See Anagamin. 

3) Once-returner: Hữu Dư Tử Tư Đà Hàm— 
See Sakradagamm. 

4) Stream-enterer or seven advancing rebirths of 
the Srota-apanna: Học Độ Tử—Tu Đà 
Huờn—Dự Lưu hay Thất Lai—See Srota- 
apanna. 

53) Rebirths as human beings with eight ksanti or 
powers of patience endurance: Vô Số Tử— 
Hạng người với bát nhẫn trí. 

6) Rebirths as human beings 
development powers: Hoan Hỷ Tử Hạng 
người chịu tu tập Nhất Thiền. 

7) Rebirths as evil human beings: Số Số Tử— 
Hạng người ác giới. 

8) Rebirths as ordinary human beings: Hối Tử. 

9) Rebirths as extremely solitary and miserable 
human beings: Hoạnh Tử Hạng người cô 
độc cùng khổ. 

10) Rebirths as animals: Phược Khổ Tử—Súc 
sanh. 

11) Rebirths in the hells: Thiêu Lạn Tử —Sanh tử 
trong địa ngục. 

12) The births-cum-deaths of hungry ghosts: Cơ 
Khát Tử. 

Twelve kinds of living beings: Thập Nhị Loại 

Chúng Sanh—See Twelve categorles of living 

beings. 

Twelve kinds of people who have truly øgood 

heart and genuine giving: Thập Nhị Chân Thật 


Twelve 


with mental 


Hảo Tâm Bố Thí Nhân—Mười hai hạng người 

chân thật hảo tâm bố thí. 

1) Benefit others without asking for anything in 
return: Làm việc lợi ích cho người mà chẳng 
cần trả ơn. 

2) Help others without wishing for something in 
return: Làm việc giúp đỡ cho người mà chẳng 
cần quả báo. 

3) Make offerings to others without wishing for 
compensaftion, not even to be thanked: Cúng 
dường cho người mà chẳng cần sự báo ơn. 

4) Lower themselves, or less emphasis on self- 
Importance, so others” wishes will be fully 
realized: Tự nhún nhường để làm cho lòng 
muốn của kẻ khác được đầy đủ. 

5) Let go of things that are difficult to let go: 
Việc khó bỏ xả mà bỏ xả được. 

6) Tolerate things that are difficult to tolerate: 
Việc khó nhịn mà nhịn được. 

7) Able to accomplish thinøs that are difficult to 
accomplish: Việc khó làm mà làm được. 

8) Able to rescue when 1t 1s difficult to rescue: 
Việc khó cứu mà cứu được. 

9) Do not discrimminate between relatives or 
strangers, but mainfain an equal and fair mind 
in helping others as well as carrying out 
conducts that are proper to the truths: Chẳng 
luận thân sơ, cũng vẫn cứ một lòng lấy cái 
tâm bình đẳng như nhau ra mà cứu giúp và 
làm đúng như sự thật. 
If able to speak of goodness, then they should 
be able to “make good” what they say. This 
means speech and action are consistent with 
one another: Hễ miệng nói tốt là thực hành 
được ngay lời nói tốt ấy, có nghĩa là ngôn 
hành tương ưng. 

Kínd and gentle souls who offen carry out 

wholesome conducts without boasting to 

everyone: Tâm hiển thường làm các việc tốt 
mà miệng chẳng khoe khoang. 

Their only Intent is simply to help others. 

Otherwise, they do not hope for fame, praIse, 

notoriety or for self-benefits: Ý nghĩ chỉ đơn 

thuần là muốn giúp đỡ cho người mà thôi, 
chớ chẳng cần danh vọng, khen tặng, hay lợi 
ích chi cho mình. 


10 


`=< 


II 


~ 


12 


` 


5142 


Twelvye kinds of rebirth: Thập Nhị Phẩm Sanh 
Tử— Thập Nhị Chủng Sanh Tử—See Twelve 
kinds of life and death. 

Twelve links of cause and effect: Thập nhị 


nhơn 


duyên—Twelve links of Dependent 


Origination. 
(Œ) An overview of the Twelve Conditions of 


]) 


2) 


Cause-and-Effec—Đại cương về Thập Nhị 
Nhân Duyên: 

The Law of Dependent Origination 1s one of 
the most Important teachings of the Buddha. 
This Law emphas1zes an Important principle 
that all phenomena In the universe are 
relative, conditioned states and do not arise 
independently of supportive conditions—Luật 
Duyên Khởi là một trong những giáo pháp 
quan trọng nhất của Đức Phật. Luật nầy nhấn 
mạnh đến một nguyên lý quan trọng về vạn 
pháp trong vũ trụ là tương đối, hữu vi và 
không độc lập với những duyên phụ khác (cái 
nầy sanh thì cái kia sanh; cái nầy diệt thì cái 
kia diệt). 

The causative Influences for being reborn as 
a human beings The Buddha taupht: 
“Because of a concatenation of causal chains 
bĩrth, disappearance.” 
Buddhism holds that nothing was created 
singly or ¡ndividually. AII things in the 
UnIVe€FTS€, mater and mind, arOS€ 
simultaneously, all things in it depending 
upon one another, the Iinfuence of each 
mutually permeating and thereby making a 
universal symphony of harmonious totality. If 
one item were lacking, the universe would 
not be complete; without the resf, one Ifem 
cannot be. When the whole cosmos arrives af 
a harmony of perfection, 1t is called the 
“Universe One and True,) 
Store.” In this ideal universe all beings will be 
in perfect harmony, each finding no 
obstruction In the existence and activity of 
another——Những nhân ảnh hưởng đến việc tái 
sanh trở lại cõi người. Đức Phật dạy: “Do sự 
nối kết của các chuỗi nhân duyên mà có sự 
sinh, có sự diệt. Đạo Phật chủ trương rằng 
không có cái được tạo độc nhất và riêng rẻ. 
Vạn hữu trong vũ trụ, tâm và vật, khởi lên 
đồng thời; vạn hữu trong vũ trụ nương tựa lẫn 


there Is there 1s 


or the “Lotus 


3) 


nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, và do đó tạo ra 
một bản đại hòa tấu vũ trụ của toàn thể điệu. 
Nếu thiếu một, vũ trụ sẽ không toàn vẹn; nếu 
không có tất cả, cái một cũng không. Khi 
toàn thể vũ trụ tiến tới một bản hòa âm toàn 
hảo, nó được gọi là nhất chân pháp giới, vũ 
trụ của cái “Một” hay cái “Thực,” hay “Liên 
Hoa Tạng.” Trong vũ trụ lý tưởng đó, vạn 
hữu sẽ tổn tại trong hòa điệu toàn diện, mỗi 
hữu không chướng ngại hiện hữu và hoạt 
động của các hữu khác. 

The twelve causes or twelve links of 
dependent  origination that all 
phenomena in this world consfantly change, 
appearing and disappearing, and that all 
changes are based on an established rule. 
Thouph all things change, 
Iimmutable. It 1s known as the Law of the 
Twelve Causes because the rule ¡1s divided 
I1nto tfwelve stages. However, If Is easler for 
us fo understand this law by limiting 1t to man 
than by trying to apply 1t at once to all 
phenomena. The Buddha preached the Law 
of the Twelve Causes In detail to Ananda In 
the Dirghagama Sutra. This law rules the 
growth of the human body as well as the 
changes in man”s mind. The former is called 
the “oufter causatlon” and the latter the “inner 
causation.” lt explains the process through 
which a human being Is born, ørows, aøes, 
and dies In the lipht of the three temporal 
Sfates of existence, the past, present, and 
future. And In connection with this, 1t shows 
changes the 
fundamental method of purifying It and of 
removing 1llusion from 1t (see Twelve links of 
cause and effect)—Thập nhị nhân duyên dạy 
rằng tất cả các hiện tượng trong đời này luôn 
luôn biến đổi, xuất hiện và biến mất, và dạy 


teaches 


this rule 1s 


how  mans mind and 


rằng mọi biến đổi đều căn cứ trên một 
nguyên tắc đã được thiết lập. Dù tất cả mọi 
sự vật biến đối, nguyên tắc này vẫn cố định. 
Nó được gọi là 12 nhân duyên vì nó được 
chia làm 12 giai đoạn. Tuy nhiên, bằng cách 
chỉ hạn chế luật này vào con người thì chúng 
ta sẽ dễ hiểu hơn là cùng một lúc áp dụng nó 
vào tất cả các hiện tượng. Đức Phật giảng 
luật 12 nhân duyên một cách chỉ tiết cho ngài 


qI) 


5 


5143 


A Nan trong kinh Trường A Hàm. Luật này 
quy định sự phát triển về thân thể của con 
người cũng như những biến đổi trong tâm con 
người. Sự phát triển về thân được gọi là 
những “nguyên nhân bên ngoài” hay ngoại 
duyên, những biến đổi về tâm được gọi là 
“nhân duyên bên trong” hay nội duyên. Luật 
giải thích quá trình sanh ra, lớn lên, già, chết 
của một người dưới ánh sáng của ba giai 
đoạn hiện hữu quá khứ, hiện tại và vị lai. Và 
liên hệ với việc này, luật 12 nhân duyên chỉ 
ra phương pháp căn bản để thanh tịnh tâm và 
gỡ bỏ những ảo tưởng ra khỏi tâm. 

The meanings of Nidana—Ý nghĩa của Thập 
Nhị Nhân Duyên: 

A Sanskrit term for “dependent origination.” 
Thịs 1s a commonly accepted term for twelve 
NÑidanas. All things In the phenomanal world 
are broupht Into being by the combination of 
Various causes and conditions (twelve links of 
Dependent Origination), they are relative and 
wihout substanialty or self-entity. 
According to the Majjhima Nikaya Sutra, the 
Buddha taught: “Depending on the oil and 
wick does the lipht of the lamp bumn; 1t 1s 
neither 1n the one, nor in the other, nor 
anything In 1(self; phenomena are, likewIse, 
nothing In themselves. All things are unreal; 
they are deceptons; Nirvana Is the only 
truth.” Buddhism does not g1ve Importance to 
the idea of the Root-Principle or the Flirst 
Cause as other systems of philosophy often 
do; nor does It discuss the idea of cosmology . 
Naturally such a branch of philosophy as 
theology did not have grounds to develop in 
Buddhism. One should not expect any 
discusson of theology from a Buddhist 
philosopher. As for the problem of creation, 
Budhism 1s ready to accept any theory that 
sclence may advance, for Buddhism does not 
recogn1ze any conflict between religion and 
sclence. According to Buddhism, human 
beings and all living things are self-created or 
self-creating The universe is not 
homocenfric; 1t is a co-creation of all beings. 
Buddhism does not believe that all things 
came from one cause, but holds that 
everything 1s Iinevifably created out of more 


than two causes. The creations or becomings 
of the antecedent causes continue In time- 
Series, pasf, present and future, like a chain. 
This chann 1s divided 1nto twelve divisions and 
1s called the Twelve Divisioned Cycle of 
Causaion and Becomings. Since 
divisions are Interdependent, the process IS 
called Dependent Production or Chain of 
causation. The formula of this theory Is as 
follows: From the existence of this, that 
becomes; from the happening of this, that 
happens. From the non-existence of this, that 
does not become; from the non-happening of 
this, that does not happen.” In short, every 
condiioned phenomenon 1s a dependent 
arising because 1í comes ¡into being 1n 
dependence upon cause and conditions, 
abides because of causes and conditions, and 
disintegraftes 
conditions—Phạn ngữ  “Pratitya-samutpada” 
có nghĩa là “Lý Nhân Duyên.” Mọi vật trong 
thế giới hiện hữu đều do sự phối hợp của 
nhiều nhân duyên khác nhau (12 nhân 
duyên). Theo Kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy: 
“Tùy thuộc vào dầu và tim đèn mà ngọn lửa 
của đèn bùng cháy; nó không phải sinh ra từ 
trong cái này cũng không phải từ trong cái 
khác, và cũng không có một nguyên động lực 
nào trong chính nó; hiện tượng giới cũng vậy, 
nó không hể có cái gì thường tại trong chính 
nó. Tất cả hiện hữu là không thực có; chúng 
là giả danh; chỉ có Niết Bàn là chân lý tuyệt 
đối.” Phật giáo không coi trọng ý niệm về 
nguyên lý căn nhân hay nguyên nhân đệ nhất 
như ta thường thấy trong các hệ thống triết 
học khác; và cũng không bàn đến ý niệm về 
vũ trụ luận. Tất nhiên, triết học về Thần học 
không thể nào phát triển trong Phật giáo. 
Đừng ai mong có cuộc thảo luận về Thần học 
nơi một triết gia Phật giáo. Đối với vấn để 
sáng thế, đạo Phật có thể chấp nhận bất cứ 
học thuyết nào mà khoa học có thể tiến hành, 
vì đạo Phật không thừa nhận có một xung đột 
nào giữa tôn giáo và khoa học. Theo đạo 
Phật, nhân loại và các loài hữu tình đều tự 
tạo, hoặc chủ động hoặc thụ động. Vũ trụ 
không phải là quy tâm độc nhất; nó là môi 
trường cọng sinh của vạn hữu. Phật giáo 


these 


because of. causes and 


2) 


5144 


không tin rằng vạn hữu đến từ một nguyên 
nhân độc nhất, nhưng cho rằng mọi vật nhất 
định phải được tạo thành ít nhất là hai nguyên 
nhân. Những sáng hóa hay biến thành của 
các nguyên nhân đi trước nối tiếp trong liên 
tục thời gian, quá khứ, hiện tại và vị lai, như 
một chuỗi dây xích. Chuỗi xích nầy được chia 
thành I2 bộ phận, gọi là I2 khoen nhân 
duyên vì mỗi bộ phận liên quan nhau với 
công thức như sau “Cái nầy có nên cái kia có; 
cái nầy sinh nên cái kia sinh. Cái nây không 
nên cái kia không; cái nầy diệt nên cái kia 
diệt.” Nói tóm lại, mọi hiện tượng hữu vi đều 
hiện hữu nhờ vào nhân duyên, tổn tại nhờ 
vào nhân duyên, và cũng vì nhân duyên mà 
hoại diệt. 

In the Buddhist view, nothing 1n the world can 
exist alone; 1t must depend on others to 
maintain its presence. With regard to sentient 
being, especially human life, it is composed 
of twelve links in the chain of Dependent 
Origination from the past to the present and 
future. To understand the mechanism of birth, 
death, this world, 
Buddhists should read and try to grasp the 
method of breaking this chain of Dependent 
Origination. The cause 1s the primary force 
that produces an effect. The condition 1s 
something Indispensable to the production of 
effect. For Instance, If we grow beans, we 
will harvest beans, but first we must have 
bean seeds and sow them ¡n the soil. With 
sunlieght, rain, watering, fertilizers and care, 
the seed will grow, become a plant and 
finally produce beans. The seed 1s the cause; 
the soi, sunlipht and water are the 
conditions. Cause combined with conditions 
give effect. In Buddhist view, a unique cause 
produce anythig. It should be 
combined with some conditions to create 
effect. Therefore, we can conclude that all 
living beings and things In the universe are 
1nterrelated In order to come i1nto being. This 
1s a “must.” The twelve nidanas 1s the twelve 
links of Dependent Origination—The twelve 
links in the chain of existence. Conditioned 
arising or ¡interdependent arising. All 
psychological and physical phenomena 


and reincarnaton ¡n 


cannof 


3) 


consttuing ¡individdual existence are 
interdependent and mutually condition each 
other. This ¡1s the twelve-link chain which 
entansgles sentient beings In samsara: Theo 
đạo Phật, mọi sự mọi vật trong vũ trụ không 
thể đứng riêng một mình mà có được; trái lại 
phải nương nhờ nhau mà thành. Riêng về loài 
hữu tình như con người thì do mười hai nhân 
duyên nương nhau mà thành một chuỗi sinh 
tử vô hạn, nối tiếp từ quá khứ đến hiện tại và 
vị lai. Muốn hiểu rõ guồng máy của của sự 
sinh tử luân hồi của kiếp người trong bể khổ 
trần gian, Phật tử nên thông đạt thuyết “Thập 
Nhị Nhân Duyên” và phải tìm hiểu phương 
pháp để diệt trừ cái vòng lẩn quẩn sinh tử 
luân hồi ấy. Nhân là công năng sinh trưởng 
tất cả sự vật, duyên là sự trợ giúp cho công 
năng được thực hiện. Cũng như gieo đậu được 
đậu, nhưng trước hết chúng ta phải có hạt đậu 
giống, gieo xuống đất, rồi nhờ ánh sáng mặt 
trời, mưa, tưới, bón phân, nhân công chăm 
sóc mới có sự nẩy mầm thành cây đậu, trái 
đậu. Hạt giống là nhân; đất, ánh sáng, nước, 
vân vân là duyên. Do nhân có duyên trợ giúp 
nên có quả. Theo Phật giáo, quả không bao 
giờ do một nhân duy nhất mà thành; nhiều 
nhân và nhiều duyên mới thành một quả. Vì 
vậy chúng ta có thể kết luận vạn vật trong vũ 
trụ nương nhau mà phát sanh, đây là định luật 
tất yếu. Thập Nhị Nhân Duyên là mười hai 
mắt xích trong vòng sanh tử. Nhân duyên sinh 
sản trong lệ thuộc. Tất cả các hiện tượng thể 
chất và tâm thần tạo thành sự sống của chúng 
sanh đều có những liên hệ phụ thuộc lẫn 
nhau. Đây là mười hai ràng buộc sinh linh 
vào luân hồi sinh tử. 

Twenty centurles ago, the Buddha said: 
“Humanity and the world are the cause and 
conditions to be linked and to become.” His 
words have denied the prsence of a Creator 
or God. They give us a sclentfic and 
objecive outook of the present world, 
related to the law of Conditioning. lt means 
that everything 1s dependent upon conditions 
to come I1nto being or survive. In other words, 
there 1s nothing that can be self-creating and 
self-existing, Iindependent from others. All 
sentient beings, objects, elementfs, efc., In this 


53145 


world are determined by the 
conditioning, under the form of formation, 
stabilization, deterioration, and annihilation. 
Man 1s a small cosmos. He comes Into being 
not by himself but by the activation of the law 
of transformation. The meaning of the 
Twelve Conditions of Cause-and-Effect are 
extremely deep and profound. They are 
1mportant doors for culfivators fo step 1nto the 
realm of enlightenment, liberation from the 
cycle of birth, death, bondage, sufferings, and 
afflicions from the three worlds and six 
paths, and to attain Pratyeka-Buddhahood—— 
Hai mươi lăm thế kỷ về trước Đức Phật đã 
nói rằng: “Chúng sanh và thế giới là do nhân 
duyên kết hợp mà thành.” Câu nói ấy đã phủ 
nhận cái gọi là “Đấng Tạo Hóa” hay 
“Thượng Đế” sáng tạo ra muôn vật. Câu nói 
ấy đặt ra một cái nhìn khoa học và khách 
quan về thế giới thực tại hay “Duyên Khởi 
Luận.” Duyên khởi nghĩa là sự nương tựa hỗ 
tương lẫn nhau mà sinh thành và tổn tại. 
Không có cái gì có thể tự mình sinh ra mình 
và tự tổn tại độc lập với những sự vật khác. 
Tất cả mọi sự mọi vật trên thế giới nầy đều 
phải tuân theo định luật “Duyên Khởi” mà 
Thành, Trụ, Hoại và Không. Con người là 
một tiểu vũ trụ cũng không phải tự nhiên mà 
có, mà là do nghiệp lực kết hợp các duyên 
mà thành, và cũng nằm trong định luật 
“Thành Trụ Hoại Không.” Mười hai nhân 
duyên nây nghĩa lý rất thâm diệu. Đây là 
những cửa ngỏ quan trọng để cho chúng sanh 
bước vào Thánh quả, thoát khỏi sanh tử, trói 
buộc, và khổ não trong ba cõi sáu đường, để 
chứng thành quả vị Duyên Giác Thừa. 


(HA brief content of the “Twelve Links”— Tóm 


Ù 
a) 


lược nội dung của Thập Nhị Nhân Duyên: 
Ignorance: Vô minh—Stupidity. 
Avidya means Ignorance, 
unenliphtenment.  Avidya 
misunderstanding, being dull-witted Ignorant, 
not conforming to the truth, not bright, 
dubious, blind, dark: Vô minh có nghĩa là ngu 
đốt, hay hiểu sai lầm, không sáng, mê muội, 
không đúng như thật, mờ ám. Ngoài ra, vô 
minh còn có nghĩa là hoặc, mê tối, mù quáng 
tối tăm. 


stupidlty, or 


also  means 


c) 


2) 


3) 


) 


law of b) Avidya also means being dull-wifted ignorant 


not knowing the four noble truths, not 
knowing sufferings, the causes of sufferings, 
the mental state after severing sufferings, and 
the way to sufferings. Through 
Ipnorance are conditioned volitional actions: 
Vô minh còn có nghĩa là không hiểu được tứ 
diệu đế, không hiểu được thực chất và 
nguyên nhân khổ đau cuộc đời, không biết 
được diệt khổ, không biết được con đường 
diệt khổ. Từ vô minh sanh ra hành. 

lgnorance the Illusory 
phenomena of this world for realities: Sự ngu 
dốt lầm nhận những hiện tượng huyễn hóa 
trên đời nầy mà cho rằng chúng là có thật. 


S€VeT 


which mistakes 


Acton: Hành —Voliion actions—Activity— 
Moving—Actlon—Activity—Conceptlon— 
Disposition—Volitional actlons—Karma 
formation——Impulse—Moral conduct—Acting 
fom ignorance would result in bad or 
favorable karma which 1s conductive to 
reincarnation or liberation. Through volitional 
actions 1s conditioned consciousness—Hành 
có nghĩa là hành vi, hoạt động do vô minh 
phiền não nổi lên làm cho thân, khẩu, ý tạo 
tác các nghiệp lành dữ, tức là sẽ tự thắt vào 
vòng luân hồi sanh tử, hay tiến dần đến giải 
thoát. Từ hành sanh ra thức. 

Consciousness: Vijnana (skt)——Thức— 
ViJnana means consciousness. If not liberated 
vet, after death, the body decays, but the 
subJecfs knowledge commonly called soul 
follows 1s reincarnation course In accordance 
with the three karmas of body, speech and 
mind. Only when his knowledge gains the 
sfatus of purificaton, then he would be 
liberated Through 
COnsciousness are condiioned name and 
form——Thần thức là phần tinh thần. Nếu chưa 
được giải thoát thì sau khi chết, thân xác tiêu 
tan, nhưng do thân khẩu ý tạo những nghiệp 
lành dữ, ý thức ấy sẽ đi theo tiến trình luân 
hổi mà đi vào bụng mẹ. Chỉ khi nào tam 
nghiệp đồng thanh tịnh thì người ấy được giải 
thoát. Từ ý thức ấy sanh ra một cái tên hay 
danh sắc. 

Name and form: Namarupa (skt—Danh 


fom  reincarnation. 


sắấc—Name and form-lIndividualty of 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10 


`=< 


5146 


things—Mind and matter—After birth, thanks 
to his consciousness, the subject recogn1zes 
that he now has a name and a form (body). 
Through name and form are conditioned the 
SIX senses-organs—Sau khi sanh ra, nhờ vào 
ý thức mà chúng sanh ấy biết rằng nó có tên 
và thân thể, từ đó có ý thức về giác quan. 

SIX senses-organs: Sadayatana (skÐ—Lục 
nhập—S1x entrances—The six sense organs 
(eye—form, ©ar—sound, IIOS€—scent, 
tongue—taste, body——Texture, mind—mental 
obJect—SIx facultles—He 1s now has five 
senses and mind to get In touch with 
respective counterparfs. Throuph the six 
Senses-organs 1s conditioned confact—Sáu cơ 
quan bao gồm ngũ quan và tâm, nơi tiếp xúc 
với đối tượng bên ngoài. 

Contact: Sparsa (skÙ——Xúc—Contact— 
Touch—Feeling——Texture——Conftact 
develops affter the six senses-organs are 
Through 
feeling—Sự tiếp xúc với thế giới bên ngoài, 
từ đó sanh ra cảm giác. 

Feelings: Vedana (sk—Thọ—Perceptlon— 
ReceIving—Perceiving—Contact— 
Sensaton—Contfact provokes all kinds of 
feelings, feelings of Joy, sadness, pleasure or 
pam. Through feeling 
cravine—Những cảm giác vui, buồn, sướng 
khổ. Qua cảm giác đưa tới sự ham muốn. 
Desire: Trsna (skÙ——Ái—Craving— 
Attachment—Love—Thirst 
Cravinng—From the feelng of joy and 
pleasure, the subject tends to prolong 1t as 
posstble. Throuph craving 
conditioned clinging—Ham muốn vui sướng 
kéo dài. Từ ham muốn đưa đến trói buộc. 
Laying hold of: Upadana (skÐ—Clinging— 
Thủ—Laying hold of —Grasping—Clinging to 
exIstence—He becomes attached to what he 
likes Through clinging 
conditioned the process of becoming—Chấp 
thủ vào những thứ mà mình ham thích. 
Owning: Bhava (skt)—HữỮu—Possessing— 
Becomineg——Being—FExIstence——EXIsting— 
Becoming and re-becoming—Driven by his 
desires, the subJect tries to take in possession 
of what he wants such as money, houses, 


made. conftact 1s conditioned 


IS condifioned 


Desire 





much  as 


or desires. 1S 


II 


12 


~ 


` 


fame, honor, etc. Through the process of 
becoming 1s conditoned birh Từ những 
tham dục mà chấp hữu, cố gắng làm chủ 
những gì mình muốn như tiền bạc, nhà cửa, 
danh vọng, vân vân. Qua chấp hữu mà “sanh” 
theo liền. 

Birth: Jati (skt)—Sinh—Birth or rebirth—The 
final outcome of karma—Craving, clinging 
and becoming make up the present causes 
which will accompany the subject in his birth. 
Through birth are conditioned decay, sorrow 
and death—Kết quả cuối cùng của nghiệp, 
chấp thủ và hữu là những nhân đưa đến tái 
sanh. Tái sanh là điều kiện của khổ đau và 





chết chóc. 

Old age, illness and death: Lão, bịnh, tử— 
Because of ipnorance, the mind ¡is moved. 
Thịs Moving 1s the second link. If the mind 1s 
moved, 1t everything. So 
everything else comes Into being due to that 
imtual Moving. Subsequent to this Moving, 
the third link of. Consciousness arises. Qwing 
to the consciousness wrong views arise, that”S 
the fourth link. Because of the wrong views, 
arising the fifth link of Form and Name. 
Form (visible), Name (invisible) combine 
themselves together to form everything else 
and of course there arises the Six Roofs or S1x 
Senses. When the six senses come In(o 
contact with the Internal and external, the 
sixth link of Contact arises. After the arising 
of Contact, Perception or Feeling 1s brought 
forth. When happiness, unhappiness, anger, 
love, Jealousy, etc are all perceived, the 
eiphth link of attachment arises. When we 
attached to our perceptions, we have a 
tendency to grasp on whatever we have. Its 
very difficult to detach ourselves from them, 
the ninth link of Grasping arises. We always 
ørasp our feelings very stronsly and never let 
go what we grasp in hands, the tenth link of 
Owning or Possessing arises to bind us tightly 
with the samsara. Subsequent to Owning, 
there will arise Birth (the eleventh link), Old 
Age, Illness and Death (the twelfth link}—Vì 
vô minh mà tâm nầy vọng động. Vọng động 
là mắc xích thứ hai. Nếu tâm vọng động, mọi 
thứ vọng động từ từ sinh khởi là Hành. Do 


wilFÐ move 


5147 


Hành mà có Tâm Thức, mắc xích thứ ba. Do 
Thức mà có Cảnh, là mắc xích thứ tư. Do 
cảnh mà khởi lên mắc xích thứ năm là Danh 
Sắc. Danh sắc hợp nhau lại để thành lập mọi 
thứ khác và dĩ nhiên trong thân chúng sanh 
khởi lên sáu căn. Khi sáu căn nầy tiếp xúc 
với nội và ngoại trần thì mắc xích thứ sáu là 
Xúc khởi dậy. Sau Xúc là mắc xích thứ bảy 
Cảm Thọ. Khi những vui, buồn, thương, giận, 
ganh ghét, vân vân đã được cảm thọ thì mắc 
xích thứ tám là Ái sẽ khởi sinh. Khi luyến ái 
chúng ta có khuynh hướng giữ hay Thủ những 
thứ mình có, mắc xích thứ chín đang trỗi dậy. 
Chúng ta luôn luôn nắm giữ sở hữu chứ 
không chịu buông bỏ, mắc xích thứ mười 
đang cột chặt chúng ta vào luân hồi sanh tử. 
Do Hữu mà có Sanh (mắc xích thứ mười 
một), Lão, Bịnh, Tử (là mắc xích thứ mười 
ha!). 


(V)The Buddha”s teachings on process of the 


]) 


2) 


3) 


4) 


Nidana—Lời Phật dạy về tiến trình của Thập 
Nhị Nhân Duyên: 

Dependent on Ignorance arises Conditioning 
ACctivitles (ipnorance ØIV€s rise to acfIon$). 
lgnorance (stupidity or darkness) develops 
Into varlous crazy, chaotic, and delusional 
conducts and practices: Tùy nơi Vô Minh mà 
phát sanh Hành —Từ nơi vô minh mà phát 
sanh ra các hành động điên đảo mê lầm. 
Dependent on Conditioning Activitiles arises 
Relinking Consciousness (Actlons gø1ve rIse to 
conscIousness). Ïlmproper 
actions of body, speech, and mind gIve rise fo 
a consciousness filled with discriminations of 
ripht, wrong, etc.: Tùy nơi Hành mà phát sanh 
Thức—Do nơi các hành động của thân khẩu 
ý hành xử sai quấy mà sanh ra cái thức tánh 
phân biệt phải quấy, vân vân. 

Dependent on Relinking Conciousness arises 
Mind and Matter (consciousness gøIves rise to 
form name). Ït 1s to say, conscIlousness (false 
discriminations) leads to having a physical 
body or form-name: Tùy nơi Thức phát sanh 
Danh Sắc—Do nơi thức phân biệt sai quấy 
mà cảm thọ thành thân tứ đại hay danh sắc. 
Dependent on Mind and Matter arises the S1x 
Spheres of Sense (form name g1ves ris€ fO SIX 
entrances). It 1s to say, the physical body 


and delusional 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


gives bírnth to the six entrances of sight, 
hearing, scent, taste, body, and mind: Tùy nơi 
Danh Sắc phát sanh Lục Căn——Do nơi thân tứ 
đại mà sanh ra sáu căn, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, và ý. 

Dependent on the Six Spheres of Sense arises 
Contact (SIX entances gIve rise to 
I1nferactIon$). Ít Is fO say sIX enfrances gIve 
TIse fO Interactions, or the Impure six faculties 
will breed attachments and wanting to 
connect with the six elements of form, sound, 
fragrance, flavor, touch, and dharma, such as 
sexual Inũimacles between a man and a 
woman: Tùy nơi Lục Căn phát sanh Xúc: Do 
nơi lục căn bất tịnh mà sanh ra các sự xúc 
cảm và va chạm với lục trần, sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, và pháp, như là sự xúc chạm 
thân mật giữa người nam và người nữ. 
Dependent Contact Feeling 
(Interaction gives rise fo reception), which 
means attachments and with 
these elements breed yearninøs to receIve 
them, such as sipht yearn for beautiful forms, 
taste yearn for great delicacIes, etc.: Tùy nơi 
Xúc phát sanh Thọ: Từ nơi những cảm xúc 
trên mà sanh ra các sự thọ lãnh hay thọ dụng, 
như ham muốn sắc đẹp, ham muốn ăn ngon, 
vân vân. 

Dependent Feeling Craving 
(reception gives rise to love). Ït Is fo say, 
having received and accepted such pleasures 
ØIves rIse to love, fondness, etc.: Tùy nơi Thọ 
phát sanh Ái: Thọ duyên ái, tức là do từ nơi 
các sự thọ nhận kia mà cảm ra những sự yêu 
ái, say mê, vân vân. 

Dependent on Craving arises Grasping (love 
Ø1V€S riS€ fO DOSS€SSIiveness). Ït 1s to say, love 
Ø1V€S rIse fo covetousness, fixation, unwilling 
to let go: Tùy nơi Ái phát sanh Thủ: Ái duyên 
thủ,tức là từ nơi yêu ái mà sanh ra sự chấp 
chặt, giữ lấy không chịu buông bỏ. 
Dependent on Grasping arises Becoming 
(poSSesSIVeness øIves rise fo exisfence). Ít Is 
to say, from being possessIve øIves rIse fo the 
Of privafte by 
discriminating what is “mine” and what 1s not 
“mine,` or everything 1s mine and nothing 1s 
yours, etc.: Tùy nơi Thủ phát sanh Hữu: Thủ 


on ArISe©S 


1nteractions 


AriSe©S 


on 


characteristic ©XxIstence 


10) 


11) 


12) 


(V) Eradicatlon of lgnorance: 


5148 


duyên hữu, tức là do từ nơi cái chấp giữ kia 
mà sanh cái tánh tư hữu, nghĩa là cái của ta, 
và cái không phải của ta, hay tất cả là của ta, 
chớ không phải của ngươi, vân vân. 
Dependent Becoming Birth 
(existence øIves rise to bìrth). Ït 1s to say, 
having the concept of private existence ø1ves 
rise to rebirth, which 1s to change lives, and 
continue drowning In the cycle of birth and 
death in the three worlds and six realms as a 
sentilent being: Tùy nơi Hữu có Sanh: Hữu 
duyên sanh, tức là do nơi tư hữu ấy mà phải 
trầm luân vào vòng luân hồi sanh tử, tức là 
đầu thai, chuyển kiếp, trôi lăn trong ba cõi 
sáu đường như một chúng sanh. 

Dependent on Birth arises Old Age and 
Sorrow (bírth gives rise fo old age and 
sufferingøs). Ït Is to say, 1f there is birth, then 
to be a physical body of 
1mpermanence, and naturally, there 1s also 
old age and sufferings: Tùy nơi Sanh có Già 
Yếu Khổ Đau: Sanh duyên lão, tức là hễ có 
sanh là có thân tứ đại, và dĩ nhiên là có già 
yếu khổ đau. 

Dependent on Old Age and Sorrow arises 
Death (old age and sufferings gIve rise to 
death). It 1s to say, 1f there are old age and 
sufferings, there Is eventualy death: Tùy nơi 
Già yếu Khổ Đau mà lại Tử: Lão duyên tử, 
tức là hễ có già yếu khổ đau là cuối cùng có 
chết. 


on ArIS€S 


there has 


Tận diệt Vô 
Minh—To eradicate Ignorance, we must øo 
back to the past and observe the first step of 
the conditioning process and study how the 
twelve links operate In the past, present and 
future. However, as ordinary people, our 
level of understanding and practicing dharmas 
1S Sữll low; therefore, we cannot apply the 
first method of eradicating Ignorance at the 
lke Bodhisatvas and Becoming- 
Buddhas, but we can do 1t by eradicating 
desire, clinging, and becoming. Therefore, we 
must keep from amnifesting any strong 
desire, covefousness for acquisition. Without 
suụch a desire, we will be freed from clinging. 
lf we are not attached to anything, we will be 
liberated from the cycle of birth and death— 


TOOf 


Muối diệt trừ vô minh chúng ta phải quán sát 
trạng thái sinh khởi trong quá khứ xa xưa và 
sự luân lưu của 12 nhân duyên trong ba đời 
quá khứ, hiện tại và vị lai. Tuy nhiên, phàm 
phu chúng ta căn cơ thấp kém không thể làm 
những điều vừa kể trên được để trực tiếp diệt 
trừ vô minh gốc rễ như các vị Bồ Tát Đại 
Thừa, hay những vị Phật tương lai, nhưng 
chúng ta có thể diệt trừ vô minh ngọn là “Ái, 
Thủ, và Hữu.” Vì thế, chúng ta phải cố gắng 
thực hiện sao cho không phát sinh tâm tham 
ái. Không tham ái mới không thủ hay không 
tìm cầu. Không tìm cầu nên không có hữu 
hay thọ quả sinh tử về sau nầy. 


(VI)The Buddha conclusion about Nidana: Lời kết 


1) 


2) 


3) 


luận của Đức Phật về Vô Minh—TIf a seed 
does not germinate, a shoot will not rise, and 
1 a shoot does not rise, then there will be no 
plant. And 1f there is no plant, there won”t be 
any leaves and branches—Hễ vô minh không 
sanh thì các hành trực thuộc khác cũng không 
có. Ví như hạt giống mà không có mộng thì 
chổi không sanh. Chổi đã không sanh thì 
không có thân cây; thân cây đã không thì 
không có nhánh lá hoa quả chỉ cả. 

The cessaton of Ipnorance leads to the 
cessaton of Condiioning Activities (when 
lgnorance 1s  extinguished, 
extinguished). Ït is to say, 1ƒ iynorance ceases 
then all the false and mistaken conductfs and 
practices will not transpireTận diệt Vô Minh 
dẫn đến chấm dứt Hành: Do cái vô minh kia 
diệt, các hành động sai lầm cũng không do 
đâu mà có được. 

The cessatlon of Conditioning Activities leads 
to the cessatlon of relinking-ConscIousness 
(when Action 1s extinguished, ConscIousness 
1S ©exfinguished). It Is to say, 1ƒ the Improper 
and delusional actions of body, speech, and 
mind no longer exist, then the varilous 
consciousnesses filled with discriminatlons 
will also cease: Chấm dứt Hành dẫn đến 
chấm dứt Thức: Do các hành động sai quấy 
của thân khẩu ý không còn, thì thức tánh 
phân biệt cũng không sao sanh khởi được. 
The cessaion of  Relinking-Consciousness 
leads to the cessation of Mind and Matter 
(when consciousness 1s extinguished, form 


Action 1s 


4) 


5) 


6) 


7) 


5149 


name 1s extinguished). I( is to say, If the 8) The cessaion of Craving leads to 


consclousnes of false and mistaken 
discriminatons of ripht and wrong 1s no 
longer born, then there wIll not be a body of 
form name (there ¡is no reincarnatlon or 
rebirth): Chấm dứt Thức dẫn đến chấm dứt 
Danh Sắc: Một khi cái thức phân biệt phải 
quấy không sanh thời không có thân danh 
sắc. 

The cessation of Mind and Matter leads to the 
cessation of the Six Spheres of Sense (when 
form name 1s extinguished, the six entrances 
are extinguished). lt is to say, 1f the body of 
form-name does not exist, then the six 
entrances of sight, hearing, smell, taste, body, 
and mind cannot exist: Chấm dứt Danh Sắc 
dẫn đến chấm dứt Lục Căn: Khi không có 
thân danh sắc thì lục căn cũng không thành. 
The cessation of the Six Spheres of Sense 
leads to the cessation of Contact (when the 
SIX ©enfrances are extinguished, Interacfions 
are extinguished). In other words, If the 
Iimpure body of six facultles does not exist, 
then the matter of lusts, attachments, and 
1ntimacies between men and women, and the 
desires for the six elements of form, sound, 
fragrance, flavor, touch, and dharma wIll also 
cease: Chấm dứt Lục Căn dẫn đến chấm dứt 
Xúc: Khi thân lục căn bất tịnh không có, thời 
sự tiếp giao giữa nam nữ cũng như cẩm xúc 
với lục trần cũng không có. 

The cessaton of Contact the 
cessaton of Feeling (when Interaction Is 
extinguished, reception 1s extinguished). In 
other words, If there are no interactions and 
no connections, then there is no acceptance 
and reception: Chấm dứt Xúc dẫn đến chấm 
dứt Thọ: Khi sự tiếp xúc với nhau không có, 
thì sự thọ lãnh cũng không có. 

The cessaton of Feeling leads to the 
cessaton of Craving (when reception Is 
extinguished, love 1s extinguished). In other 
words, IŸ accepfance and reception do not 
occur, then there 1s no love, fondness, or 
yearning, etc.: Chấm dứt Thọ dẫn đến chấm 
dứt Ái: Khi sự thọ dụng không có thì không 
có yêu ái, thương mến, và ham mong, vân 
vân. 


leads to 


9) 


10) 


11) 


12) 


Twelve 


the 
cessaion of Graspng (when love 1s 
extinguished, possessivenes is extinguished). 
That 1s to say, 1ƒ love and fondness do not 
rise, then there Is no covetousness, fixation, 
or the unwillingness to let go, etc.: Chấm dứt 
Ái dẫn đến chấm dứt Thủ: Do sự yêu ái 
không sanh thời sự chiếm hữu hay chấp giữ 
cũng không do đâu mà sanh khởi được. 

The cessaton of Grasping leads to the 
cessation of Becoming (when possessIveness 
1S exfInguished, existence 1s extinguished). In 
other words, I1f the characteristic of prIvate 
existence and the possessive nature do not 
exiIst, then there 1s no separation of what 
belongs to me, and what belongs to others: 
Chấm dứt Thủ dẫn đến chấm dứt Hữu: Do sự 
chấp giữ không còn, thời cũng không có cái 
của ta hay của người. 

The cessaton of Becoming leads to the 
cessaion of Biíth (when existence 1s 
extinguished, rebirth ¡is extinguished). Thịs 
means, If the ideas of whats mine and what”s 
yOurs cease, then there 1s no more rebirth and 
reincarnation: Chấm dứt Hữu dẫn đến chấm 
đứt Sanh: Do cái của ta hay của người không 
còn, thời không còn tái sanh nữa. 

The cessation of Birth leads to the cessation 
of Old Age, Sickness and Sorrow (when birth 
1S exfInguished, old age, sickness, and sorrow 
are also extInguished). In other words, 1f there 
1s no birth, which means there 1s no physical 
body of impermanence, then there is no old 
age, sickness, and pain: Chấm dứt Sanh dẫn 
đến chấm dứt Già Cả Bệnh Hoạn Khổ Đau: 
Khi sanh diệt, nghĩa là không có thân tứ đại, 
thời già cả, bệnh hoạn, khổ đau cũng không 
còn. 

The cessation of Birth also leads to the 
cessaion of Old Age, Death, Sorrow, 
Lamentation, Pain, Grief, and Despair: Chấm 
dứt sanh còn dẫn tới chấm dứt Lão, Tử, Sầu 
Muộn, Ta Thán, Đau Khổ, Phiểền Não, và 
Thất Vọng. 
links of 


chaïn dependent 


origination: Thập nhị nhân duyên—See Twelve 
links of cause and effect. 


53150 


Twelve links of karmic causality: Twelve 
links of “Cause and Effecf——Thập Nhị Duyên 
Khởi—See Twelve links of cause and effect. 
Twelve means ø0f sensation: Thập Nhị Nhập— 
Mười hai nhập xứ —See Twelve entrances, and 
Eighty-one divisions In the Maha-Prajna-Paramita 
Sutra. 

Twelve months of a year: Thập Nhị Nguyệt— 

See Twelve Months of a Year in India. 

Twelve Months of a Year in India: Thập Nhị 

Nguyệt —Mười hai tháng trong năm ở Ấn Độ. 

l) Caitra: Between the months of March and 
April (16 of I* Chinese moon to 15” of 2" )_— 
Giữa khoảng tháng ba và tháng tư dương lịch 
(từ 16 tháng giêng đến 15 tháng hai âm lịch). 

2) Vaisakha: Between the months of April and 
May (16" of 2"° Chinese moon to 15” of 3°). 
The second month of spring—Giữa khoảng 
tháng tư và tháng năm dương lịch (từ I6 tháng 
hai đến 15 tháng ba âm lịch). Đây cũng là 
tháng thứ hai của mùa xuân. 

3) Jyaistha: Between the months of May and 
June (16° of 3” Chinese moon to 15” of 
4") _—Giữa khoảng tháng năm và tháng sáu 
dương lịch (từ 16 tháng ba đến 15” tháng tư 
âm lịch). 

4)_ Asadha: An Sa Đổ—Át Xã Gia—Át Sa Trà— 
Between the months of June and July (or 16” 
of 4” Chinese moon to 15° of 5°” )—Giữa 
khoảng tháng sáu và tháng bảy dương lịch (từ 
16” tháng tư đến 15” tháng 5” âm lịch). 

53) Sravana: Between the months of July and 
August (16° of 5° Chinese moon to 15” of 
6”)_—Giữa tháng bảy và tháng tám dương 
lịch (từ 16 tháng năm đến 15” tháng hai âm 
lịch). 

6) Prausthapada or Bhadrapada: Between the 
months of August and September (16° of 6" 
Chinese moon to 15” of 7*)_—Bạt Nại La Bà 
Nã Giữa khoảng tháng tám và tháng chín 
dương lịch (từ 16” tháng sáu đến 15” tháng 
bảy âm lịch). 

7) Asvina or Asvayuja: Between the months of 
September and October (16° of 7” Chinese 
moon to 15” of 8”) _—Giữa khoảng tháng chín 
và tháng mười dương lịch (Từ 16” tháng bẩy 
đến 15 tháng tám âm lịch). 


8) Karttika: Between the months of October and 
November (16” of 8° Chinese moon to 15° 
9*)_— Giữa khoảng tháng mười và tháng mười 
một dương lịch (từ 16° tháng tám đến 15° 
tháng 9), 

9) Margasra or Agrahayana: the 

months of November and December (16? of 

9* Chinese moon to 15? of 10”) —Giữa 

khoảng tháng mười một và tháng mười hai 

dương lịch (từ 16” tháng 9” đến 15” tháng 

10). 

Pausa or Talsa: 

December and January (16” of 10” Chinese 

moon to 15” of II”) Giữa khoảng tháng 

mười hai và tháng giêng dương lịch (từ 16*° 

tháng 10” đến 15” tháng 11”). 

Magha: Between the months of January and 

February (16° of 11" Chinese moon to 15” of 

12")— Giữa khoảng tháng giêng và tháng hai 

dương lịch (từ 16” tháng II” đến 15” tháng 

1251, 

Phalguna: Between the months of February 

and March (16” of 12” Chinese moon to 15° 

of I*) Giữa khoảng tháng hai và tháng ba 
dương lịch (từ 16” tháng 12” đến 15” tháng 

19. 

Twelve nidanas: Thập Nhị Nhân Duyên—Mười 

hai nhân duyên—See Twelve enfrances, and 

Eighty-one divisions in the Maha-Prajna-Paramita 

Sutra. 

Twelve Path Factftors: Mười hai chỉ đạo— 

According to Bhikkhu Bodhi in Abhidhamma, 

there are twelve path factors—Theo Tỳ Kheo Bồ 

Đề trong Vi Diệu Pháp, có 12 chỉ đạo: 

(A) Eight Paths which lead to the blissful states of 
existence—Tám chi đạo dẫn đến trạng thái 


Between 





10 Between the months of 


`=< 


II 


`~ 


12 


` 


an lạc: 
1) Right View: Chánh kiến. 
2) Right Intention: Chánh tư duy. 
3) Right Speech: Chánh ngữ. 
4) Right Acton: Chánh nghiệp. 
5) Right Livelihood: Chánh mạng. 
6)_ Right Effort: Chánh tinh tấn. 
7) Right Mindfulness: Chánh niệm. 
8) Right Concentration: Chánh định. 
(B) Four Paths lead to the woeful states——Bốn chi 
đạo dẫn đến trạng thái đau khổ: 
9) Wrong View: Tà kiến. 


3151 


10) Wrong Intention: Tà tư duy. 

11) Wrong Effort: Tà tinh tấn. 

12) Wrong concentration: Tà nhất điểm tâm. 

Twelve places: Juni-Sho (jap)—Thập Nhị Xứ— 

Thập Nhị Nhập—See Twelve entrances. 

Twelve sense bases: According to Bhikkhu 

Bodhi in Abhidhamma, there are twelve sense 

bases—Theo Tỳ Khưu Bổ Để trong Vi Diệu 

Pháp, có mười hai xứ: 

(A) 

l) The eye base: Nhãn. 

2) The ear base: Nhĩ. 

3) The nose base: Tỹ. 

4) The tongue base: ThiỆt. 

53) The body base: Thân. 

6) The mind base: Ý. 

(B) 

7) The visible form base: Sắc trần. 

§)_ The sound base: Thinh trần. 

9) The smell base: Hương trần. 

10) The taste base: Vị trần. 

11) The tangible base: Xúc trần. 

12) The mental-object base: Pháp trần. 

Twelve spirits connected with the Master of 

Healing: Thập Nhị Thần Minh Vương——Mười hai 

vị thần liên hệ với Đức Dược Sư. 

I1)  Kumbhrra: Cung Tỳ La Đại Tướng. 

2) Vajra: Phạt Chiết La Đại Tướng. 

3) Mihrra: Mê Xí La Đại Tướng. 

4)_ Andira: An Để (Lễ) La Đại Tướng. 

5)_ Anila: Át Nể (Lễ) La Đại Tướng. 

6)_ Sandila: San Để La Đại Tướng. 

7) Indra: Nhân Đà (Đạt) La Đại Tướng. 

8) Pajra: Ba Di La Đại Tướng. 

9) Mahoraga: Ma Hổ La Đại Tướng. 

10) Kinnara: Chân Đạt La Đại Tướng. 

11) Catura: Chiên Đổ La Đại Tướng. 

12) Vikarala: Tỳ Yết La (Bì Kiết La) Đại Tướng. 

Twelve sufras: Which are classifications of the 

Buddha”s teachings—Thập Nhị Bộ Kinh. 

l) Large volumes of the Buddha teachings: 
Sutra (sk)—Khế Kinh—Sutra is also often 
used ¡in general to refer to all Buddha 
Teachings—Những bộ kinh lớn ghi lại những 
lời Phật dạy hay toàn bộ Phật Pháp. 

2) Teachings in which the Buddha repeats his 
verbal teaching in poetry: Geya (skÐ—Kỳ 





3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10) 


11) 


Dạ—Giáo thuyết mà Đức Phật lặp lại lời 
thuyết giảng của Ngài bằng thi thơ. 

Doctrine confaining Buddha gIving 
prophecles of attaining Buddhahood for his 
disciples: Vyakarana (sk—Thọ Ký—Những 
lời Đức Phật thọ ký cho các đệ tử của Ngài. 
Doctine for chanting such as Amitabha 
Buddha Sutra: Gatha (skt)—Phúng Tụng. 
Sutras the Buddha taught without anyone 
asking a question, such as the Amitabha 
Buddha Sutra, etc: Vedana (skt—Tự 
Thuyết Những kinh mà Đức Phật tự thuyết, 
chứ không cần phải đợi ai hỏi. 

Sutras in which the Buddha relied on a 
condition or circumstance to teach, such as 
the Avatamsaka Sutra: Nidana (skt)—Nhơn 
Duyên—Những kinh điển mà Đức Phật dựa 
vào điều kiện hay hoàn cảnh bên ngoài để 
giáo thuyết như Kinh Hoa Nghiêm. 

Sutras where the Buddha uses an example to 
teach the Dharma: Avadana (skÐ—Thí Dụ—— 
Kinh điển Đức Phật dùng những thí dụ để 
giáo thuyết. 

Teachings where the Buddha speaks of the 
actons or the Dharma Past Buddhas taupht: 
Iturtaka (sk)—Bổn Sự—Kinh điển nói về 
giáo thuyết và bổn hạnh của các Đức Phật 
thời quá khứ. 

Teachings øIving accounts of the pracfices of 
Sakyamuni Buddha while he was sull a 
Bodhisattva cultivating to attain Buddhahood: 
Jataka (sk)—Bổn Sanh —Kinh điển nói về 
Đức Phật Thích Ca trong những đời quá khứ 
khi Ngài còn là Bồ Tát. 

Varlous Mahayana Sutras which are 
encompassing all Dharmas from lowest to 
hiphest level, such as the Dharma Flower 
Sutra, Avatamsaka Sutra, Maha-Nirvana 
Sutra, etc.: Vaipulya (skt)—Phương Quảng— 
Những kinh điển Đại Thừa từ thấp đến cao 
như Kinh Pháp Hoa, Hoa Nghiêm và Đại Bát 
Niết Bàn, vân vân. 

Suras which teach various extremely 
extraordinary spiritual penetrations beyond 
the scope of the unenlightened sentient 
beings: Adbhutahdharma (skÙ—Vj¡ Tầng 
Hữu—Kinh điển nói về những thần thông 





3152 


siêu việt, ngoài sức tưởng tượng của phàm 
phu. 

12) Commenfarles and explanatons of the 
Buddha's teachings: Upadesa (skt)—Luận 
Nghị Những luận nghị về kinh điển Phật 
pháp. 

Twelve sutras (which are classifications of 

the Buddha?s teachinøs): Thập Nhị Bộ Kinh— 

See Twelve sufras. 

Twelve types of Immaterial-Sphere 

consciousness: According to Bhikkhu Bodhi ¡in 

Abhidhamma, types of 

Immaterial-Sphere minds—Theo Ngài Tỳ Khưu 

Bồ Đề trong Vi Diệu Pháp, có mười hai tâm thuộc 

Vô Sắc Giới: 

(A) Four types of Immaterial-Sphere Wholesome 
minds—Có bốn loại Tâm Thiện Vô Sắc giới: 

1) Wholesome consciousness pertfaining to the 
base of infinite space: Tâm Thiên Thiện trong 
Không Vô Biên Xứ. 

2) Wholesome consciousness perfaining to the 
base of infinite consciousness: Tâm Thiển 
Thiện trong Thức Vô Biên Xứ. 

3) Wholesome conscilousness perfaining to the 
base of nothingness: Tâm Thiền Thiện trong 
Vô Sở Hữu Xứ. 

4) Wholesome consciousness perfaining to the 

of neither-perceptfIon-nor-non- 

perception: Tâm Thiển Thiện trong Phi 

Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. 

Four types of Immaterial-Sphere Resultant 

consciousness—Bốn loại Tâm Quả thuộc Vô 

Sắc Giới: 

5) Resultant consciousness perfainng to the 
base of infinite space: Tâm Thiền Quả trong 
Không Vô Biên Xứ. 

6) Resultant consciousness perfainng to the 
base of infinite consciousness: Tâm Thiển 
Quả trong Thức Vô Biên Xứ. 

7) Resultant consciousness pertaining to the 
base of nothingness: Tâm Thiển Quả trong 
Vô Sở Hữu Xứ. 

8) Resultant consciousness pertainng to the 
base of neiher perception-nor-non- 
perception: Tâm Thiển Quả trong Phi Tưởng 
Phi Phi Tưởng Xứ. 


there are twelve 


base 


(B 


` 


(C) Four types of Immaterial-Sphere Functional 
Consciousness—Bốn loại Tầm Hành thuộc 
Vô Sắc Giới: 

9) Functional consciousness pertaining to the 
base of inñnite space: Tâm Thiển Hành trong 
Không Vô Biên Xứ. 

10) Functional consciousness pertaining to the 
base of infinite consciousness: Tâm Thiển 
Hành trong Thức Vô Biên Xứ. 

11) Functional conscilousness pertaining to the 
base of nothingness: Tâm Thiển Hành trong 
Vô Sở Hữu Xứ. 

12) Functional consciousness pertaining to the 
base of neither perception-nor-non- 
perception: Tâm Thiển Hành trong Phi Tưởng 
Phi Phi Tưởng Xứ. 

Twelve Unwholesome Minds: According to 

Bhikkhu Bodhi in Abhidhamma, there are twelve 

kinds of unwholesome minds—Theo Tỳ Khưu Bồ 

Đề trong Vi Diệu Pháp, có mười hai tâm bất 

thiện: 

(A) Eight types of unwholesome minds which are 
accompanied by greed—Tám tâm Bất Thiện 
bắt nguồn từ căn tham: 

l) Mind unprompted, accompanled by joy, 
associated with wrong view: Tâm không bị 
xúi dục, đồng phát sanh cùng thọ hỷ và liên 
hợp với tà kiến. 

2) Mind prompted, accompanied by joy and 
assoclated with wrong view: Tâm bị xúi dục, 
đồng phát sanh cùng thọ hỷ và liên hợp với tà 
kiến. 

3) Mind unprompted, accompanled by joy, 
dissociated from wrong view: Tâm không bị 
xúi dục, đồng phát sanh cùng thọ hỷ, dù 
không liên hệ với tà kiến. 

4) Mind prompted, accompaned by joy, 
dissociated from wrong view: Tâm bị xúi dục, 
đồng phát sanh cùng thọ hỷ, và không liên 
hợp với tà kiến. 

3) Mind unprompted, accompaned by 
©€quanimify, associated Ífrom wrong view: 
Tâm không bị xúi dục, đồng phát sanh cùng 
thọ Xả, liên hợp với tà kiến. 

6) Mind prompted, accompanied by equanimity, 
associated with wrong view: Tâm bị xúi dục, 
đồng phát sanh với thọ Xả, liên hợp với tà 
kiến. 


53153 


7) Mind unprompted, 
equanimify, dissociated from wrong view: 
Tâm không bị xúi dục, đồng phát sanh cùng 
thọ Xả, và không liên hợp với tà kiến. 

8) Mind prompted, accompanied by equanimity, 

dissociated from wrong view: Tâm bị xúi dục, 

đồng phát sanh cùng thọ Xả, và không liên 
hợp với tà kiến. 

There are two kinds of unwholesome minds 

rooted ¡in hatred—Có hai loại tâm bất thiện 

bắt nguồn từ căn Sân: 

9) Mind unprompted, by 

displeasure, associated with aversion: Tâm 

không bị xúi dục, đồng phát sanh cùng thọ 

Ưu, và có liên hợp với ác ý. 

Mind prompted, accompanied by displeasure, 

associated with aversion: Tâm bị xúi dục, 

đồng phát sanh cùng thọ Ưu, có liên hợp với 

ác ý. 

(C) Two kinds of unwolesome minds rooted In 
Delusion—Hai loại tâm bất thiện bắt nguồn 
từ căn Sĩ: 

11) Mind accompanied with equanimty and 
associated with doubt: Tâm đồng phát sanh 
cùng thọ Xả và liên hợp với hoài nghi. 

12) Mind accompanied by 
associated with restlessness: Tâm đồng phát 
sanh cùng thọ Xả và liên hợp với phóng dật. 

Twelve Vows of Avalokitesvara 

Bodhisattva: Mười Hai Lời Nguyện Của Đức 

Quán Thế Âm Bồ Tát. 

1) Namo, the Greatly Enlightened, well known 
for greaft spiritual freedom, the 
Avalokitesvara Tathagata”s vow of Immense 
propagation: Nam Mô hiệu Viên Thông, danh 
Tự Tại, Quán Âm Như Lai quảng phát hoằng 
thệ nguyện—Ngài được xưng tặng là “hiểu 
biết đầy đủ,” “thong dong hoàn toàn.” Ngài 
đem phép tu hành mà khuyến độ khắp cùng 
chúng sanh. 

2) Namo, single-minded in liberation, 
Avalokitesvara Tathagata's vow to offten 
dwell in Southern Ocean: Nam Mô nhứt niệm 
tâm vô quái ngại, Quán Âm Như Lai thường 
cư Nam Hải nguyện—Ở trong một niệm tâm 
được tự tại vô ngại, Ngài thường ở bể phương 
Nam để cứu độ chúng sanh. 


accompanied 


(B 


` 


accompanied 


10 


`=< 


equanimity and 


by 3) Namo, 


4) 


5) 


6) 


+) 


8) 


the dweller of Saha World, the 
Underworld, Avalokitesvara Tathagata”s vow 
to follow the prayer sounds of sentient beings 
to alleviate pains and sufferings: Nam Mô Ta 
Bà U Minh giới Quán Âm Như Lai tầm thanh 
cứu khổ nguyện: Ngài luôn ở cõi Ta Bà và 
cõi U Minh để cứu độ kẻ nào kêu cứu tới 
Ngài. 

Namo, the destroyer of evil spirits and 
demons, Avalokitesvara Tathagata's vow to 
eliminate dangers: Nam Mô hàng tà ma, trừ 
yêu quái Quan Âm Như Lai năng trừ nguy 
hiểm nguyện: Ngài có khà năng trừ khử loài 
tà ma yêu quái, và đủ sức cứu người gặp 
nguy hiểm. 

Namo, the holy water bottle and willow 
branch, Avalokitesvara Tathagata`s vow to 
provide comfort and purificatlon of sentient 
beings" minds with sweet holy water: Nam 
Mô thanh tịnh bình thùy dương liễu, Quán 
Âm Như Lai cam lộ sái tâm nguyện—Ngài 
lấy nhành dương liễu dịu dàng nhúng vào 
nước ngọt mát trong cái bình thanh tịnh để 
rưới tất cả lửa lòng cùa chúng sanh. 
Namo, the greatly compassionate 
forgivng Avalokitesvara Tathagata's vow 
offten to carry out conducts with complete 
farness and equality: Nam Mô Đại Từ Bi 
năng Hỷ Xả, Quán Âm Như Lai thường hành 
bình đẳng nguyện—Thương xót người đói và 
sẵn lòng tha thứ, Ngài không phân biệt kẻ 
oán người thân, tất cả Ngài đều coi như nhau. 
Namo, 1n all tinmes without abandonment, 
Avalokitesvara Tathagata's vow to try to 
eliminate the three realm: Nam Mô trú dạ 
tuân vô tổn hại, Quán Âm Như Lai thệ diệt 
tam đồ nguyện—Đêm ngày đi khắp đó đây 
để cứu giúp chúng sanh ra khỏi các sự tổn 
hại, Ngài nguyện cứu vớt chúng sanh ra khỏi 
ba đường ác địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. 
Namo, Potala Mountain, essential to worshIp, 
Avalokitesvara Tathagatas vow to break 
from the bondage of shackles and chains to 
find liberation: Nam Mô vọng Nam nham cầu 
lễ bái, Quán Âm Như Lai, già tỏa giải thoát 
nguyện—Nết ai quay về núi hướng Nam mà 
hết lòng cầu nguyện thì dầu có bị gông cùm 
xiểng xích cũng được thoát khỏi. 


and 


3154 


9) Namo, the creator of the dharma-vessel 
traveling the of  sufferings, 
Avalokitesvara Tathagafta`s vow to rescue 
and aid all sentient beings: Nam Mô tạo pháp 
thuyền du khổ hãi, Quán Âm Như Lai độ tận 
chúng sanh nguyện—Dùng phép tu hành để 
làm chiếc thuyển, Ngài đi củng khắp trong 
biển khổ để độ hết chúng sanh. 

Namo, the holder of flags and parasols, 
Avalokitesvara Tathagata's vow to protect 
and deliver sentient beings to the Western 
Pure Land: Nam Mô tiền tràng phan, hậu bảo 
cái, Quán Âm Như Lai tiếp dẫn Tây Phương 
nguyện—Nết ai cầu nguyện và tu hành theo 
Ngài chỉ dẫn, khi rời bỏ xác thân nầy thì sẽ 
có phướn dài đi trước, tràng lọng quý giá theo 
sau, để rước về Tây Phương. 

Namo, the world of the Infinite Life Buddha, 
Avalokitesvara Tathagatas vow to have 
Amitabha Buddha give the prophecy of 
Buddhahood: Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật 
cảnh giới, Quán Âm Như Lai Di Đà thọ ký 
nguyện—Ở cảnh giới của Đức Vô Lượng 
Thọ, tức Đức A Di Đà, Ngài đã được cho biết 
trước là về sau Ngài sẽ thay thế Đức Phật A 
Di Đà ở ngôi vị đó. 

Namo, the Inncomparable adorning body In the 
three worlds, Avalokitesvara Tathagafta”s vow 
to complete the tfwelve vows fo rescue 
sentient beings: Nam Mô đoan nghiêm thân 
vô tỷ trại, Quán Âm Như Lai quá tu thập nhị 
nguyện—Được thân hình nghiêm trang không 
ai so sánh được với Ngài, ấy là kết quả của 
sự tu theo mười hai nguyện lớn nầy. 

Twelve vows of Bhaishajya-Guru-Buddha: 
Mười Hai Lời Nguyện Của Đức Dược Sư Lưu Ly 
Quang Phật—According to The Medicine Buddha 
Sutra, the Buddha said to ManjJusri Bodhisattva: 
“East of this world, past countless Buddha-lands, 
more numerous than the grains of sand im ten 
Ganges Rivers, there exists a world called Pure 
Lapis Lazuli. The Buddha of that world is called 
the Medicine Buddha Lapis Lazuli Radiance 
Tathagata Arhat, the Perfectly Enlightened, 
Perfect in Mind and Deed, Well Gone, Knower of 
the World, Unsurpassed Being, Tamer of 
Passions, Teacher of Gods and Men, Buddha, 
World Honoured One. When the World Honoured 


Ocean 


10) 


11) 


12) 


Medicine Buddha was treading the Bodhisattva 
path, he solemnly made Twelve Great Vows to 
grant sentlent beings whatever they desired. 
Sakyamun  Buddha ManjusrI 
Bodhisattva: “I cannot possibly describe them all, 


confirmed 


not even 1f Ï were to speak for an eon or more. 

However, this Buddha-land Is utterly pure. You 

will find no temptations, no Evil Paths nor even 

cries Of suffering there.”—Theo Kinh Dược Sư, 

Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát rằng ở 

phương Đông cách cõi Ta Bà hơn mười căn dà sa 

cõi Phật, có một thế giới tên là Tịnh Lưu Ly. Đức 
giáo chủ cõi ấy hiệu là Dược Sư Luu Ly Quang 

Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên 

Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 

Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế 

Tôn. Khi còn tu hạnh Bồ Tát, Đức Dược Sư Lưu 

Ly Quang Như Lai có phát mười hai nguyện lớn, 

khiến cho chúng hữu tình cầu chi được nấy. Đức 

Phật Thích Ca Mâu Ni đã khẳng định với Bồ Tát 

Văn Thù Sư Lợi rằng: “Dâu ta có nói đến mãn 

một kiếp hay hơn một kiếp cũng không thể nào 

nói cho hết được. Tuy nhiên, ta có thể nói ngay 
rằng cõi Phật kia không có đàn bà, không có 
đường dữ và cả đến tiếng khổ cũng không.” 

1) The First great Vow: Đại Nguyện thứ nhất—I 
vow that In a future life, when I have attained 
Supreme, Perfect Enlightenmernt, my brilliant 
rays wIll radiate to all beings or to shine upon 
all beings with the light from my body, 
1lluminating boundless 
realms. This body will be adorned with the 
Thirty-Two Marks of Greatness and Eighty 
Ausplclous Characteristics. Furthermore, Ï 


Infinite, countless 


will enable all sentient beings to become Just 
like me—Nguyện đời sau, khi chứng được 
đạo Chánh Đẳng Chánh Giác, thân có hào 
quang sáng suốt, rực rỡ chiếu khắp vô lượng, 
vô số, vô biên thế giới, để soi sáng giác ngộ 





cho mọi chúng sanh, khiến cho tất cả chúng 
hữu tình đều có đủ ba mươi hai tướng đại 
trượng phu, cùng tấm chục món tùy hình 
trang nghiêm như thân của ta vậy. 

2) The Second Great Vow: Đại Nguyện thứ 
hai—I vow that In a future life, when I have 
atfained Supreme Enlightenment, my body, 
Inside and out, will radiate far and wide the 
clarity and flawless purity of lapis lazuli. This 


3) 


so 


5) 


5155 


body will be adorned with superlafive virtues 
and dwell peacefully in the midst of a web of 
light more magnificent than the sun or moon. 
The light will awaken the minds of all beings 
dwelling ¡in darkness, enabling 
engage In their pursuits according to theIr 
wishes—Nguyện đời sau, khi được đạo Bồ 
Đề, thân ta như ngọc lưu ly, trong ngoài sáng 
suốt, tinh sạch hoàn toàn, không có chút nhơ 
bợn, ánh quang minh chói lọi khắp nơi, công 
đức cao vòi vọi và an trú giữa từng lưới dệt 
bằng tia sáng, tổ hơn vẫng nhật nguyệt. 
Chúng sanh trong cõi u minh đều nhờ ánh 
sáng ấy mà tâm trí được mở mang và tùy ý 
muốn đi đến chỗ nào để làm các sự nghiệp gì 
cũng đều được cả. 

The Third Great Vow: Đại Nguyện thứ ba—] 
vow that In a future life, when I have attained 
Supreme Enlightenment, I will, with Infinite 
wisdom and skilful means, provide all 
sentient beings with an inexhaustible quantity 
of øoods to meet their material needs. They 
will never want for anythinge—Nguyện đời 
sau, khi được đạo Bổ Để, dùng trí huệ 
phương tiện vô lượng vô biên độ cho chúng 
hữu tình, khiến ai nấy đều có đủ các vật 
dụng, chớ không ai phải chịu sự thiếu thốn. 
The Fourth Vow: Đại Nguyện thứ tư—ÌI vow 
that in a future life, when I have attained 
Supreme Enlightenment, [ will set all who 
follow heretical ways upon the path to 
Enlightenment. Likewise, I will set those who 
follow the Sravaka and Pratyeka-Buddha 
ways onto the Mahayana path—Nguyện đời 
sau khi được đạo Bổ Đề, nếu có chúng hữu 
tình tu theo tà đạo, thì ta khiến họ quay về an 
trụ trong đạo Bồ Đề, hoặc có những người tu 
theo hạnh Thanh Văn, Độc Giác thì ta cũng 
lấy phép Đại Thừa mà dạy bảo họ. 

The Eifth Vow: Đại Nguyện thứ năm——I vow 
that in a future life, when I have attained 
Supreme Enlightenment, I[ will help all the 
countless sentient beinsgs who cultivate the 
path of moraliy ¡In accordance with my 
Dharma to observe the rules of conduct 
(Precepts) to perfection, In conformity with 
the Three Root Precepts. Even those guilty of 
disparaging or violating the Precepts will 


them to 


6) 


7) 


regain their purity upon hearing my name, 
and avoid descending upon the Evil Paths— 
Nguyện đời sau khi được đạo Bồ Đề, nếu có 
chúng hữu tình nhiều vô lượng, vô biên ở 
trong giáo pháp của ta mà tu hành theo hạnh 
thanh tịnh, thì ta khiến cho tất cả đều giữ 
được pháp giới hoàn toàn đầy đủ cả tam tụ 
tịnh giới. Giả sử có người nào bị tội hủy 
phạm giới pháp mà khi đã nghe được danh 
hiệu ta thì trở lại được thanh tịnh, khỏi sa vào 
đường ác. 

The Sixth Vow: Đại Nguyện thứ sáu —ÏI vow 
that in a future life, when I have attained 
Supreme Enlightenment, sentient beings with 
1mperfect bodies, whose senses are deficIent, 
who are uply, stupid, blind, deaf, mute, 
crippled, hunchbacked, leprous, Insane or 
suffering from various other illnesses, will, 
upon hearing my name, acquire well-formed 
bodies, endowed with intellipence, with all 
senses Infact. They will be free of illness and 
sufferinge—Nguyện đời sau khi chứng được 
đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình nào thân 
hình hèn hạ, các căn không đủ, xấu xa, khờ 
khạo, tai điếc, mắt đui, nói năng ngọng nghịu, 
tay chân tật nguyễn, lác hủi, điên cuồng, chịu 
tất cả những bệnh khổ ấy mà khi đã nghe 
danh hiệu ta liền được thân hình đoan chánh, 
tâm tánh khôn ngoan, các căn đầy đủ, không 
còn những bệnh khổ ấy nữa. 

The Seventh Great Vow: Đại Nguyện thứ 
bảy—I vow that in a future life, when I have 
atfaned Supreme Enlightenment, sentient 
beings afflicted with various ilÏnesses, with no 
one to help them, nowhere to turn, no 
physiclans, no medicine, no family, no home, 
who are destitute and miserable, will, as soon 
as my name passes through their ears, be 
relieved of all their illnesses. With mind and 
body peaceful and contented, they wIll enJoy 
home, family and property in abundance and 
eventually realize Unsurpassed Supreme 
Enlightenment—Nguyện đời sau, khi được 
chứng đạo Bồ Đề, nếu có chúng sanh nào bị 
những chứng bệnh hiểm nghèo không ai cứu 
chữa, không ai để nương nhờ, không gặp 
thầy, không gặp thuốc, không bà con, không 
nhà cửa, chịu nhiều nỗi nghèo hèn khốn khổ, 


8) 


9) 


10) 


5156 


mà hễ danh hiệu ta đã nghe lọt vào tai một 
lần thì tất cả bệnh hoạn khổ não đều tiêu trừ, 
thân tâm an lạc, gia quyến sum vây, của cải 
sung túc, cho đến chứng được đạo quả Vô 
Thượng Bồ Đề. 

The Eighth Great Vow: Đại Nguyện thứ 
tám——I vow that In a future life, when I have 
ataned Supreme  Enlightenmeit, 
women who are exttemely disegusted with 
“hundred afflictions that befall women” and 
wish abandon their female form, will, upon 
hearing my name, all be reborn as men. They 
will be endowed with noble features and 
eventually realize Unsurpassed Supreme 
Enlightenment—Nguyện đời sau khi ta chứng 
được đạo quả Bồ Đề, nếu có những phụ nữ 
nào bị trăm điều hèn hạ khổ sở của thân gái 


those 


làm cho buôn rầu, bực tức, sanh tâm nhàm 
chán, muốn bỏ thân ấy mà hễ nghe danh hiệu 
ta rối thì tất cả đều được chuyển thân gái 
thành thân trai, có đủ hình tướng trượng phu, 
cho đến chứng được đạo quả Vô Thượng Bồ 
Đề. 

The Ninh Great Vow: Đại Nguyện thứ 
chín—I vow that in a future life, when I have 
atfained Supreme Enlightenment, I will help 
all sentlent beings escape from the demons” 
net and free themselves from the bonds of 
heretical paths. Should they be caught In the 
thicket of wrong views, I wIll lead them to 
correct views, gradually ¡inducing them to 
cultivate the practices of Bodhisattvas and 
swIftly realize Supreme, Perfect 
Enliphtenment—Nguyện đời sau khi ta chứng 
được đạo quả Bổ Đề thì khiến cho chúng 
sanh hữu tình ra khỏi vòng lưới ma nghiệp, 
được giải thoát tất cả sự ràng buộc của ngoại 
đạo. Nếu có những kẻ sa vào rừng ác kiến, ta 
nhiếp dẫn họ trở về với chánh kiến và dần 
dần khiến họ tu tập theo các hạnh Bồ Tát 
được mau chứng đạo Chánh Đẳng Bồ Đề. 
The Tenth Great Vow: Đại Nguyện thứ 
mười—I vow that in a future life, when I have 
atained Supreme Enlightenement, 
senflent beings who are shackled, beaten, 
1mprisoned, condemned to death or otherwise 
subjected 
humiliatons by royal decree, and who are 


those 


(O countless miseries and 


11) 


12) 


sufering ¡1n body and mind from this 
oppression, need only hear my name to be 
freed from all these afflictions, thanks to the 
awesome power of my merifs and virtues— 
Nguyện đời sau khi ta chứng được đạo quả 
Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình nào mà pháp 
luật nhà vua gia tội phải bị xiểng xích, đánh 
đập, hoặc bị giam giữ trong chốn lao tù, hoặc 
bị chém giết, hoặc bị nhiều tai nạn nhục nhã, 
thân tâm chịu những nỗi khổ, buôn rầu, bức 
rứt, hễ nghe đến danh hiệu ta thì nhờ sức oai 
thần phước đức của ta đều được giải thoát tất 
cả những nỗi ưu khổ ấy. 

The Eleventh Great Vow: Đại Nguyện thứ 
mười một——I vow that in a future life, when ] 
have attainned Supreme Enlightenment, If 
sentient beings who are tormented by hunger 
and thirst, to the point of creating evil karma 
1n their attempts to survive, should succeed In 
hearing my name, recite 1t singlemindedly 
and hold fast to it, Ï will first satisfy them with 
most exquisite food and drink. Ulũmately, 1t 
1s through the flavor of the Dharma that I will 
esfablish them in the realm of peace and 
happiness—Nguyện đời sau khi ta được 
chứng đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình nào 
bị sự đói khát hoành hành, đến nỗi vì tìm 
miếng ăn phải tạo các nghiệp dữ, mà hễ nghe 
danh hiệu ta rồi chuyên niệm thọ trì thì trước 
hết ta dùng các món ăn uống ngon lạ ban bố 
cho thân họ được no đủ và sau ta mới đem 
pháp vị nhiệm mầu kiến lập cho họ cái cảnh 
giới an lạc hoàn toàn. 

The Twelfh Great Vow: Đại nguyện thứ 
mười hai—I vow that in a future life, when I 
have attainned Supreme Enlightenment, If 
sentent beines who are utferly destitute, 
lacking {O  profect 
mosquitos and flies, heat and cold, and are 
sufering day and nipht, should hear my 
name, recite It singlemindedly and hold fast 
to 1{, their wishes wIll be fulfilled. They will 
1mmediately receive all manner of exquIsife 
clothing, precilous adornments, flower 
garlands and Iincense powder, and will enJoy 
music and entertainment to their heart's 
content—Nguyện đời sau khi ta chứng được 
đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình nào nghèo 


clothes them from 


3157 


đến nỗi không có áo che thân bị muỗi mòng 
cắn đốt, nóng lạnh dãi dầu, ngày đêm khổ 
bức, hễ nghe đến danh hiệu ta mà chuyên 
niệm thọ trì thì ta khiến cho được như ý 
muốn: Nào các thứ y phục tốt đẹp, nào tất cả 
các bảo vật trang nghiêm, nào tràng hoa, 
phấn sáp bát ngát mùi thơm và trống nhạc 
cùng những điệu ca múa, tùy tâm muốn 
thưởng thức món nào cũng được thỏa mãn cả. 
Twelve vows of the Medicine Buddha: Mười 
Hai Lời Nguyện Của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang 
Phật—See Twelve vows of. Bhaishajya-Guru- 
Buddha. 


Twelve Yaksha generals: Thập Nhị Dược Xoa 
Đại Tướng—According to the Bhaisajyaguru 
vaidurya Prabhasa Sutra, there are twelve Yaksha 
generals. Each of the twelve Yaksha General has 
an army of seven thousand Yakshas. The 
unanmously pledged to the Buddha. 
“LokaJyestha, by the Buddha”s power, we have 
learned of the name LokaJyestha Bhaisajyaguru 
valdurya Prabhasa Tathagata, we have no more 
fear or evil rebirth. We all sincerely take refuge 
1n the Buddha, the Dharma and the Sangha for the 
rest of our natural lives. We will serve all beinss, 
promote their benefit and comfort. Any town or 
village, country or forest, wherever this Sutra 1s 
preached, and wherever the name Bhaisajyaguru 
Vaidurya Prabhasa Tathagata 1s venerated, we 
and our army will protect the faithful and rescue 
them from calamity. All ther wishes will be 
fulflled. Those in sickness and danger should 
recite this sutra. They should take a five colored 
skein, and tie it into knots to form our names. 
They can untie the knots when the wishes are 
fulflled—Theo Kinh Dược Sư, có mười hai vị 
Dược Xoa đại tướng. Mười hai vị đại tướng nầy 
mỗi vị đều có bảy ngàn Dược Xoa làm quyến 
thuộc đồng cất tiếng bạch Phật rằng: “Bạch Đức 
Thế Tôn, hôm nay chúng tôi nhờ oai lực của Phật 
mà được nghe danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu 
Ly Quang Như Lai, không còn tâm sợ sỆt trong 
các đường ác thú nữa. Chúng tôi cùng nhau, đồng 
một lòng trọn đời quy-y Phật, Pháp, Tăng, thể sẽ 
gánh vác cho chúng hữu tình, làm việc nghĩa lợi 
đưa đến sự nhiêu ích an vui. Tùy nơi nào hoặc 
làng xóm, thành, nước, hoặc trong rừng cây vắng 
vẻ, nếu có kinh nầy lưu bố đến hay có người thọ 


trì danh hiệu Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như 

Lai và cung kính cúng dường Ngài, thì chúng tôi 

cùng quyến thuộc đồng hộ vệ người ấy thoát khỏi 

tất cả ách nạn và khiến họ mong cầu việc chỉ 

cũng đều được thỏa mãn. Nếu có ai bị bịnh hoạn 

khổ ách, muốn câu cho khỏi thì cũng nên đọc 

tụng kinh nây và lấy chỉ ngũ sắc gút danh tự 

chúng tôi, khi đã được như lòng mong cầu thì mời 

mở gút ra: 

I1) General Kumbhira: Cung tì la Đại tướng. 

2) General Vajra: Phạt chiếc la đại tướng. 

3) General Mihira: Mê-Súy-La đại tướng. 

4)_ General Andira: An-Để-La đại tướng. 

5) General Majira: Át Nể La đại tướng. 

6)_ General Shandira: San-Để-La đại tướng. 

7) General Indra: Nhơn Đạt La đại tướng. 

8) General Pajra: Ba Di La đại tướng. 

9) General Makuram: Ma Hổ La đại tướng. 

10) General Sindura: Chơn Đạt La đại tướng. 

11) General Catura: Chiêu Đỗ La đại tướng. 

12) General Vikarala: Tỳ Yết La đại tướng. 

Twelvefold chain of causation: Dvadasanga- 

pratltya-samutpada (skt—luni-innen (Jap)—See 

Twelve links of cause and effect. 

Twelvefold condifioned arising: Thập nhị 

nhân duyên—See Twelvefold chain of causation. 

Twenty devas: Nhị Thập Thiên Vương. 

1) Mahabrahman: Đại phạm thiên vương. 

2) Sakra devanam Indra: Đế Thích tôn thiên. 

3) Vaisravana: Đa Văn Thiên Vương—Tỳ Sa 
Môn Thiên Vương—See Vaisravana. 

4)_ Dhrtarastra: Trì quốc thiên vương. 

5) Virudhaka: Tăng trưởng thiên vương. 

6)_ Virupaksa: Quảng mục thiên vương. 

7) Guhyapati: Kim Cang mật tích thiên. 

8) Mahesvara: Ma Ê thủ la. 

9) Pancika: Tán chỉ ca. 

10) Sarasvati: Đại biện tài thiên. 

11) Laksmi: Đại công đức thiên. 

12) Skanda: Vi đà thiên thần. 

13) Prthivi: Kiên mâu địa thần. 

14) Bodhidruma or Bodhivrksa: Bồ để thọ thần. 

15) Hariti: Quỷ tử mẫu thần:. 

16) Marici: Ma lợi chi thiên. 

17) Surya: Nhật cung thiên tử. 

18) Candra: Nguyệt cung thiên tử. 

19) Sagara: Sa cắt Long vương. 

20) Yama-rajJa: Diệm ma la vương. 


5158 


Twenty differences between Sravakas and 


Bodhisattvas: 


Hai Mươi Sự Khác Biệt 


Giữa Thanh Văn Và Bồ Tát. 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10 


=< 


Because the stock of merif is not the same: Vì 
phước giữa Thanh Văn và Bồ Tát không 
đồng. 

Because the Sravakas have not seen, and 
disciplined themselves in the virtues of the 
Buddha: Vì Thanh Văn đã không thấy, đã 
không tự mình tu tập các công đức của Phật. 
Because Sravakas have not approved the 
notfion that the universe 1s filled with Buddha- 
lands in all the ten directions where there 1s a 
fine aray of all Buddhas: Vì Thanh Văn 
không chứng thực quan niệm rằng vũ trụ dẫy 
đầy các quốc độ của Phật trong mười phương 
thế giới, mỗi quốc độ đều có một hoạt cảnh 
vi diệu của hết thẩy chư Phật. 

Because Sravakas have not gIven prailse to 
the varilous wonderful manifestations put 
forward by the Buddhas: Vì Thanh Văn 
không ca ngợi những thị hiện kỳ diệu được 
diễn xuất bởi chư Phật. 

Because Sravakas have not awakened the 
desre after Supreme Enlightenment 
attainable in the midst of transmigration: Vì 
Thanh Văn không khởi tâm mong cầu Vô 
Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác có thể 
chứng đắc ngay giữa luân hồi. 

Because Sravakas have not Induced others to 
cherish the desre after Supreme 
Enliphtenement: Vì Thanh Văn không 
khuyến dẫn kẻ khác ôm ấp lòng mong cầu 
Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. 
Because Sravakas have not been able to 
continue the Tathagata-family: Vì Thanh Văn 
không thể kế tục gia nghiệp Như Lai. 
Because Sravakas have not taken all beings 
under their protection: Vì Thanh Văn không 
bảo hộ hết thảy chúng sanh. 

Because Sravakas have not advised others to 
practice the Paramifas of the Bodhisattva: Vì 
Thanh Văn không khuyên kẻ khác thực thi 
các Ba La Mật của Bồ Tát. 

Because while yet in the transmigration of 
bìrth and death, Sravakas have not pesuaded 
others to seek for the most exalted wisdom- 
eye: Vì khi còn lăn lộn trong vòng sống chết 


II 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


) 


` 


) 


) 


` 


) 


) 


) 


` 


`=< 


Thanh Văn đã không khuyến dụ kẻ khác tìm 
cầu con mắt trí tuệ tối thắng. 

Because Sravakas disciplined 
themselves 1n all the stock of merit from 
which issues all-knowledge: Vì Thanh Văn đã 
không tu tập tất cả phước nghiệp để làm nảy 
sinh nhất thiết trí. 

Because Sravakas have not perfected all the 
stock of merit which makes the appearance 
of the Buddha possible: Vì Thanh Văn không 
hoàn thành tất cả phước nghiệp để thành tựu 
Phật Quả. 

Because Sravakas added the 
enhencement of the Buddha-land by seeking 
for the knowledge of transformation: Vì 
Thanh Văn không làm tăng trưởng quốc độ 
của Phật bằng cách tìm cầu trí tuệ biến hóa. 
Because Sravakas have not entered Into the 
realm which 1s surveyed by the Bodhisattva- 
eye: Vì Thanh Văn không thâm nhập cảnh 
giới được quán sát với con mắt Phật. 

Because Sravakas have not sought the stock 
of merit which produces an incomparable 
insipht going beyond this world: Vì Thanh 
Văn đã không tìm cầu phước nghiệp để làm 
nảy sinh sở kiến vô tỷ vượt ngoài thế giới 
nẦy. 

Because Sravakashave not made any of the 
Vvows consfifuting Bodhisattvahood: Vì Thanh 
Văn không phát nguyện thiết lập Bổ Tát 
Đạo. 
Because 


have not 


have not 


Sravakas have not conformed 
themselves to all that 1s the product of the 
Tathagata”s sustaining power: Vì Thanh Văn 
không tùy thuận với tất cả những øì phát xuất 
từ năng lực gia trì của Phật. 

Because Sravakas have not realized that all 
things are like Maya and the Bodhisattvas are 
like a dream: Vì Thanh Văn không nhận biết 
rằng tất cả các pháp là như huyễn và Bồ Tát 
như mộng. 

Beause Sravakas have not attained the most 
exhilarating ©€xcitemenfs (prativega- 
vivardhana) of the Bodhisattva: Vì Thanh 
Văn không đạt được những hoan hỷ phấn 
khởi của Bồ Tát. 

Because Sravakas have not realized all these 
spiritual states belonging to the wisdom-eye 


53159 


of Samantabhadra to which Sravakas and 
Pratyekabuddhas are strangers: Vì Thanh Văn 
không chứng được tất cả trạng thái tâm linh 
kể trên, trong con mắt trí tuệ của Phổ Hiền 
mà hàng Thanh Văn Duyên Giác coi như xa 
lạ. 

Twenty difficulties: Hai mươi điều khó—S§ee 

Twenty difficulties people always encounter. 

Twenty difficulties people always 

encounter: Hai mươi điều khó——According to the 

Suữa In Forty-Iwo Sections, Chapter I2, the 

Buddha said—Theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, 

Chương 12, Đức Phật dạy: 

l1) Itis difficult to give when one 1s poor: Nghèo 
mà phát tâm bố thí là khó. 

2) It1s dificult to study the Way when one has 
power and wealth: Giàu có và quyển thế mà 
phát tâm tu hành là điều khó. 

3) It is dificult to abandon life and face the 
certainty of death: Từ bỏ thế tục để đương 
đầu với cái chết là điều khó. 

4) Itis difficult to encounter the Buddha sutras: 
Gặp được kinh Phật là điều khó. 

5) lIt ¡is difficult to be born at the time of a 
Buddha: Sanh ra vào thời có Phật là điều 
khó. 

6) Itis difficult to resist lust and desire: Chống 
lại được với tham dục là điều khó. 

7) It1s dificult to see good things and not seek 
them: Thấy việc mà không phải tìm cầu là 
điều khó. 

8) Itis difñicult to be insulted and not become 
angry: BỊ sỉ nhục mà không sanh tâm tức giận 
là điều khó. 

9) Itis difficult to have power and not abuse 1t: 

Có quyền thế mà không lạm dụng là điều 

khó. 

It is difficult to come 1n contact with things 

and have no attachment to them: Tiếp xúc với 

sự việc mà không bị vướng mắc là điều khó. 

1I) It Is difficult to be greatly learned in the 
Dharma: Quảng học Phật pháp là điều khó. 

12) It is difficult to get rid of self-satisfaction and 
pride: Bỏ được tự mãn và cống cao ngã mạn 
là điều khó. 

13) It is difficult not to slight those who have not 
yet studied the Dharma: Không khinh thường 
người chưa học Phật pháp là điều khó. 





10 


=< 


14) It is difficult to practice equanimity of mind: 
Tu tập hạnh xả bỏ cho tâm được thanh tịnh là 
điều khó. 

15) It is difficult not to gossip: Không nhàn đàm 
hí luận là chuyện khó. 

16) It is difficult to meet good knowing advIsor: 
Gặp thiện hữu tri thức là điều khó. 

17) It is difficult to see one”s own nature and to 
study the way: Thật khó mà biết tánh và học 
đạo. 
lt is difficult to save sentilent beings with 
means appropriate to their situatlons: Cứu độ 
chúng sanh theo đúng hoàn cảnh của họ là 
điều khó. 
It 1s difficult to see a state and not be moved 
by it: Thấy sự việc mà không bị cảm xúc là 
điều khó. 
lt is difficult to have a good understanding of 
skill-in-means (apply to it well): Hiểu và thực 
hành đúng theo chánh pháp là điều khó. 
Twenty-eight benefits for worshipping the 
image of Earth-Store Bodhisattva: Hai mươi 
tám điều lợi cho những ai lễ bái tượng Ngài Địa 
Tạng Bổ Tát —According to the Earth Store 
Bodhisattva Sutra, Chapter I3, the Buddha told 
Empty Space Treasure Bodhisattva: 
attentively! Listen attentively! I shall enumerate 
them and describe them to you. If there are good 
men or women In the future who see Earth Store 
Bodhisattva”s image, or who hear this sutra or 
read or recite it; who use incense, flowers, food 
and drink, clothing, or gems as offerinøs; or 1ƒ they 
pralse , gaze upon, and worship him, they will 
benefit in twenty-eight ways—Theo Kinh Địa 
Tạng Bồ Tát, Phẩm 13, Đức Phật bảo ngài Hư 
Không Tạng Bồ Tát: “Lắng nghe! Lắng nghe cho 
kỹ! Ta sẽ vì ông mà nói rõ việc ấy cho. Trong đời 
sau, người thiện nam cùng thiện nữ nào thấy hình 
tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát và nghe kinh 
nầy, cho đến đọc tụng, dùng hương hoa, đồ ăn 
món uống, y phục, vật báu mà bố thí cúng dường 
ngợi khen chiêm lễ thời kẻ ấy được hai mươi tám 
điều lợi ích như sau đây: 

1) Gods and dragons will be mindful of them and 
protect them: Các hàng trời rồng thường hộ 
niệm. 

2) The fruis of ther goodness will Increase 
đaily: Quả lành càng ngày càng thêm lớn. 


18 


`=< 


19 


` 


20 


`=< 


“Listen 


5160 


3) They will accumulate superlor causes of 
Sapgehood: Chứa nhóm nhân vô thượng của 
các bậc Thánh. 

4) They will not retreat from Bodhi: Mãi không 
còn thối thất đạo Bồ Đề. 

5) Their food and drink will be abundant: Đồ 
mặc món ăn dồi dào đầy đủ. 

6) Epidemics will not touch them: Những bệnh 
tật không đến được nơi thân. 

7) They will not encounter disasters of fire and 
water: Khỏi những tai nạn về lửa và nước. 

8) They will not have any difficulies with 
thieves or armed robbers: Không bị hại bởi 
nạn trộm cướp. 

9) They will be respected by all who see them: 
Người khác thấy đến liền sanh lòng cung 
kính. 

10) They will be aided by ghosts and spirits: Các 
hàng quỷ thần theo hộ trì. 

11) Women will be reborn as men: Đời sau thân 
nữ sẽ chuyển thành thân nam. 

12) If born as women, they will be daugphters of 
kings and ministers: Đời sau sẽ làm con gái 
hàng Vương Giả, Đại Thần. 

13) They will have handsome features: Thân 
tướng xinh đẹp. 

14) They will often be born in the heavens: Phần 
nhiều được sanh về cõi trời. 

15) They may be emperors or kings: Hoặc làm 
bậc vua chúa. 

16) They will know their past lives: Có trí sáng 
biết rõ việc trong những đời trước. 

17) They will attain whatever they seek: Có 
mong cầu chi cũng đều được toại ý. 

18) Their families will be happy: Quyến thuộc an 
VUI. 

19) All disasters will be eradicated: Các tai vạ 
bất ngờ đều dứt sạch. 

20) They will eternally be apart from bad karmic 
paths: Các nghiệp về ác đạo đều trừ hẳn. 

21) They wIll always arrive at their destination: 
Đi đến đâu cũng đều không bị sự trở ngại. 

22) At nipht their dreams will be peaceful and 
happy: Đêm nằm chiêm bao an ổn vui vẻ. 

23) Their deceased ancesftors will leave suffering 
behind: Những người thân tộc đã chết có tội 
thời được khỏi khổ. 


24) And they will receive the blessings from therr 
past lives to aid their rebirth: Nếu về đời 
trước có phước thời được thọ sanh về cõi vui 
sướng. 

25) They will be praised by the sages: Các bậc 
Thánh ngợi khen. 

26) They will be Intelligent and they will have 
sharp faculties: Căn tánh lanh lợi thông minh. 

27) They will have magnanimous, kind and 
sympathetc (compassionate) hearts: Giàu 
lòng từ mẫn. 

28) They will ulimately realize Buddhahood: Rốt 
ráo thành Phật. 

Twenty-eight chapfers in the Lotus Sutra: 

Nhị Thập Bát Phẩm Pháp Hoa—Hai mươi tám 

phẩm kinh Pháp Hoa. 

1) Introductory Chapter: Phẩm Tựa. 

2) Chapter of Tactfulness: Phẩm Phương Tiện. 

3) The Parable: Phẩm Thí Dụ. 

4)_ Faith Discernment: Phẩm Tín Giải. 

5) The Parable of the Herbs: Phẩm Dược Thảo 
Dụ. 

6)_ Prediction: Phẩm Thọ Ký. 

7) The Parable of the Magic City: Phẩm Hóa 
Thành Dụ. 

8) The Five Hundred Disciples Receive the 
Prediction of Their Destiny: Phẩm Ngũ Bá 
Đệ Tử Thọ Ký. 

9) Prediction of the Destiny of Arhats, Training 
and Trained: Phẩm Thọ Học Vô Học. 

10) A Teacher of the Law: Phẩm Pháp Sư. 

11) Beholding of the Precious Stupa: Phẩm Hiện 
Bửu Tháp. 

12) Devadatta: Phẩm Đề Bà Đạt Đa. 

13) Exhortation to Hold Firm: Phẩm Thì. 

14) A Happy Life: Phẩm An Lạc Hạnh. 

15) Springing Up out of the Earth: Phẩm Tùng 
Địa Dõng Xuất. 

16) Revelation of the Eternal Life od 
Tathagata: Phẩm Như Lai Thọ Lượng. 

17) Discriminaton of Merits: Phẩm Phân Biệt 
Công Đức. 

18) The Merits of Joyful Acceptance: Phẩm Tùy 
Hỷ Công Đức. 

19) The Merits of the Preacher: Phẩm Pháp Sư 
Công Đức. 

20) The Bodhisatva Never 
Thường Bất Khinh Bồ Tát. 


the 


despite: Phẩm 


5161 


21) The Divine Power of the Tathagata: Phẩm 
Như Lai Thần Lực. 

22) The Einal Commission: Phẩm Chúc Lụy. 

23) The Story of the Bodhisattva Medicine King: 
Phẩm Dược Vương Bổn Sự. 

24) The Bodhisattva Wonder Sound: Phẩm Diệu 
Âm Bồ Tát. 

259 The AllSidednes of the Bodhisattva 
Regarder of the Cries of the World: Phẩm 
Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn. 

26) Dharanis: Phẩm Đà La Ni. 

27) The Story of King Resplendent: Phẩm Diệu 
Trang Nghiêm Vương Bổn Sự. 

28) Encouragement of the Bodhisattva Ủniversal 
Virtue: Phẩm Phổ Hiển Bồ Tát Khuyến Phát. 

Twenty eiph( constellaftions: Twenty eight 

constellationsor (seven 1n 

direction, East for Spring, South for Summer, 

West for Autumn, and North for Winter)—Nh] 

Thập Bát Tú. 

(@Ó) East—Đông: 

1) Citra (skÐ: Giác. 

2) Nistya or Svati (skÐ: Kháng. 

3) Visakha (skt): Để. 

4)_ Anuradha (skt): Phòng. 

5) Rohini or Jyestha or Jyesthaghni (skt): Tâm. 

6) Mula or Mulabarhani (skt): MI. 

7) Purva-Ashada (skÐ0: Ky. 

North—Bắc: 

8) Uttara-Ashada (skt): Đẩu. 

9) Abhijit (skÐ: Ngưu. 

10) Sravana (skt): Nữ. 

11) Sravistha or Dhanistha (skt): Hư. 

12) Satabhisa (skt): Nguy. 

13) Purva-Prosthapada (sk0: Thất. 

14) Uttara-Prosthapada (skÐ: Bích. 

(HD West—Tây: 

15) Revati (skt): Khuê. 

16) AsvayuJ or Asvini (skt: Lâu. 

17) Apabharam or Bharani (skt): VỊ. 

18) Krttika (skÐ: Ngang. 

19) Rohini (skÐ: Tất. 

20) Invaka or Mrgasrras (skÐ: Truy. 

21) Bahu or Ardra (skt): Tham. 

(IV)South—Nam: 

22) Punarvasu (skÐ): Canh. 

23) Tisya or Pusya (skt): Quỷ. 

24) Aslesa (skÐ): Liễu. 


Naksatras each 


25) Mapha (skt): Tĩnh. 

26) Purva-Phalguni (skÐ: Trương. 

27) Uttara-Phalguni (skt): Dực. 

28) Hasta (skt): Chẩn. 

Twenty eipht heavens or devalokas: Nhị 

Thập Bát Thiên—Hai mươi tám vị trờ —TWwenty 

eipht heavens or devalokas (six of the desire 

world, eiphteen of the form world and four of the 

arupa or formless world—Sáu trong cõi dục giới, 

mười tám trong cõi sắc giới, và bốn trong cõi vô 

sắc giới). 

Twenty eipht Indian Patriarchs: Hai mươi 

tám vị tổ Ấn Độ —According to the Zen sect, men 

who ¡nherited and passed on teaching of 

Sakyamuni which was not expounded in words but 

transmitted from mind to mind: 

I1) Mahakashyapa: Ma Ha Ca Diếp. 

2) Ananda: A-Nan. 

3) Shanavasa: Thương Na Hòa Tu. 

4)_ Upagupta: Ưu Ba Cúc Đa. 

5)_ Dhritaka: Để Đa Ca. 

6) Mikkaka: Di Già Ca. 

7) Vasumitra: Bà Tu Mật. 

§)_ Buddhananda: Phật Đà Nan Đề. 

9) Buddhamitra: Phật Đà Mật Đa. 

10) Parshva: Hiếp Tôn Giả. 

11) Punyayashas: Phú Na Dạ Xa. 

12) Asvaghosha: Mã Minh. 

13) Kapimala: Ca Tỳ Ma La. 

14) Nagarjuna: Long Thọ. 

15) Aryadeva: Ca Na Đề Bà. 

16) Rahulata: La Hầu La Da. 

17) Samghanandi: Tăng Già Nan Đề. 

18) Samgayashas: Tăng Già Da Xá. 

19) Kumarata: Cưu Ma La Đa. 

20) Jayata: Xà Dạ Đa. 

21) Vasubandhu: Bà Tu Bàn Đầu hay Phạt Tô 
Bàn Độ. 

22) Manorhita: Ma Nô La. 

23) Haklena: Hạc Lặc Na. 

24) Aryasimha: Sư Tử Tỳ Kheo. 

25) Vaslasita: Bà Xá Tư Đa. 

26) Punyamitra: Bất Như Mật Đa. 

27) Prajnatara: Bát Nhã Đa La. 

28) Bodhidharma: Bồ Đề Đạt Ma. 

Twenty ciphít Naksatras Twenty cight 

constellations (seven ¡in each direction, East for 

Spring, South for Summer, West for Autumn, and 


53162 


North for Winter)—Nh] 

Twenty eight constellations. 
Twenty-eight ways of beneft for those who 
praise, øaze upon, and worship the image of 
the Earth Store Bodhisattva: Hai mươi tám 
điều lợi trong việc cúng dường hình tượng Ngài 


Thập Bát Tú —See 


Địa Tạng See TIwenfy-eiph( benefits for 
worshppng the Image of  Earth-Store 
Bodhisattva. 


Twenty-five Bodhisattvas: Nhị Thập Ngũ Bồ 

Tát —See Twenty five Bodhisattvas who protect 

all who call Amitabha. 

Twenty five Bodhisatfvas who protect all 

who call Amitabha: Nhị Thập Ngũ Bồ Tát — 

Hai mươi lăm vị Bồ Tát bảo hộ tất cả những 

người tín tâm niệm hồng danh Phật A Di Đà. 

1) Avalokitesvara: Kuan Shi Yin—Quán Âm Bồ 
Tát—See Avalokitesvara. 

2)_ Mahasthamaprapta Bodhisattva: Đại Thế Chí 
Bồ Tát —See Mahasthamaprapta. 

3) Bhaisajyaraja Bodhisattva: Dược Vương Bồ 
Tát —See BhaiIsaJyaraJa. 

4) BhaIsajyaraja-samudgata 
Thượng—See BhaisaJyaraJa. 

5) Samantabhadra Bodhisattva: Phổ Hiền—See 
Samantabhadra. 

6) Dharma-lsvara Bodhisattva: A Bodhisattva”s 
complete dialectical freedom and power, so 
that he can expound all things uninpeded—— 


(skÐ: Dược 


Pháp Tự Tại. 

7) Simhanada (skÙ: Sư Tử Hống—See 
Simhanada. 

8) Dharan Bodhisatva Đà La Ni—See 
DharanI. 


9) Akasagarbha Bodhisattva: Hư Không Tạng— 
Space-garbha. 

10) Buddha-garbha: Phật Tạng. 

11) Bodhisattva-garbha: Bồ Tạng. 

12) Vajra-garbha Bodhisattva: Kim Cang Tạng. 

13) Mountain-Ocean Wisdom Bodhisattva: Sơn 
Hải Huệ. 


14) Shmning Heart Bodhisatva: Quang Minh 
Vương. 

15) Adorned Flower Bodhisatva: Hoa Nghiêm 
Vương. 


16) Treasure Assembly Bodhisattva: Chúng Bảo 
Vương. 


17) Candraprabha Bodhisattva: Nguyệt Quang 


Vương. 

18) Sun-llluminating Bodhisattva: Nhật Chiếu 
Vương. 

19) Samadhi-Kmng Bodhisatva: Tam Muội 
Vương. 

20) Samadhi-Isvara Bodhisattva: Định Tự Tại 
Vương. 


21) Mahesvara Bodhisattva: Đại Tự Tại Vương. 

22) White-Elephant Bodhisatva: Bạch Tượng 
Vương. 

23) MahateJas Bodhisattva: Đại Uy Đức Vương. 

24) Infinite-Body Bodhisattva: Vô Biên Thân Bồ 
tát. 

25) Great (Ocean Assembly of Peaceful 
Bodhisattva: Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ 
Tát. 

Twenty-five guardian deifies: Nhị Thập Ngũ 
Thần—Twenty five guardian deities who protect 
and keeper of the five commandments (Five for 
each commandment)—Hai mươi lăm bảo vệ năm 
giới (mỗi năm vị giữ một giới). 
Twenty-five kinds of perfect understanding 
of the truth: Nhị Thập Ngũ Điều Viên Thông— 
Twenty five kinds of perfect understanding of the 
truth (six external objects, Senses, 
consciousnesses, and seven elements—Hai mươi 
lăm pháp viên thông (viên mãn thông đạt thực 
chất của Pháp tánh), đó là lục trần, lục căn, lục 
thức và thất đại). 

Twenty-five modes of sunnata (Sunyafa) in 

Pali Nikaya: Hai mươi lăm cách giải thích về 

tánh không trong kinh tạng Pali—In Pali NÑikaya, 

first, the Sunnata, in non-philosophic meaning, 1s 
as non-subsfantiality and the ideal of Sunnafta that 
we should contemplate exactly what 1s negatIve 
or affirmative followings 1s reality. Sunnafta 1s 
also defined as “anatta` because of void of a self 
and nothing belonging to a self, and 1t comes to 
exIst by the cause of 12 nidanas. Finally, Sunnata 
1S considered as Nibbana because Nibbana 1s the 
state of final release. There are twenty-five 
modes of Sunnata In Pali Nikaya—Trong kinh 
điển Pali, khái niệm “Không' không mang ý nghĩa 
triết học như là 'không bản thể". Thật ra, ý nghĩa 
khái nệm “không” mà chúng ta quan sát chính 
xác theo thực tại hiện hữu của nó “như chúng 


SIX SIX 


5163 


đang là' mà thành phủ định hay khẳng định, nghĩa 

là có mặt hay vắng mặt của không. 'Không' được 

định nghĩa như vô ngã, bởi vì không có ngã và 

ngã sở, nhưng vạn pháp tổn tại do 12 nhân duyên. 

Cuối cùng, 'không” còn được định nghĩa là Niết 

Bàn, là trạng thái cuối cùng của giải thoát. Theo 

kinh tạng Pali, có hai mươi lăm cách giải thích về 

tánh không trong kinh tạng Pali: 

1)  Sunnasunnam (p): Không. 

2) Samkharasunnam (p): Hữu vi không. 

3) Viparinamasunnam (p): Hoại không. 

4)_ Aggasunnam (p): Thượng không. 

53) Lakkhhnasunnam (p): Tướng không. 

6) Vikkhambhanasunnam (p): Triệt không. 

7) Tadangasunnam (p): Loại không. 

8) Samucchedasunnam (p): Diệt không. 

9) PatIppassadhisunnam (p): Khinh an không. 

10) Nissaranasunnam (p): Xả không. 

11) Ajjhattasunnam (p): Nội không. 

12) Bahiddhasunnam (p): Ngoại không. 

13) Dubhatosunnam (p): Giả không. 

14) Sabhagasunnam (p): Đồng phần không. 

15) Visabhagasunnam (p): Phân biệt đồng phần 
không. 

16) Esanasunnam (p): Dục không. 

17) Paripgahasunnam (p): Trì không. 

18) Patilabhasunnam (p): Lạc không. 

19) Pativedhasunnam (p): Ngộ không. 

20) Ekattasunnam (p): Duy không. 

21) Nanattasunnam (p): Tuệ không. 

22) Khantsunnam (p): Nhẫn không. 

23) Adhitthanasunnam (p): Nguyện không. 

24) Pariyogahanasunnam (p): Nhập không. 

25) Paramatthasunnaam (p): Thắng nghĩa đế 
không. 

Twenty-five patch garment of a monk: Nhị 

thập ngũ điều y (áo được kết lại bằng hai mươi 

lăm miếng vải)—See Nine grades of the monk”s 

patched robe. 

Twenty-five patched robe: Áo hai mươi lắm 

mảnh—See Nine grades of the monk”s patched 

robe. 

Twenty four conditions: According to Bhikkhu 

Bodhi in Abhidhamma, there are twenty-four 

conditions—Theo Tỳ khưu Bồ Đề trong Vi Diệu 

Pháp, có hai mươi bốn duyên hệ: 

l) Root Hetupaccayo 
duyên. 


condition: (p)—Nhân 


2) Object condition: Arammanapaccayo (p)— 
Cảnh duyên (ngoại cảnh). 

3) Predominance condition: Adhipatipaccayo 
(p)—Tăng thượng duyên (duyên làm tăng trội 
lên). 

4) Proximity condition: Anantarapaccayo (p)— 
Vô gián duyên (duyên không gián đoạn). 

5) Configuify condition: Samananftarapaccayo 
(p—Đẳng vô gián duyên (duyên tức khắc 
tiếp theo). 

6) Conascence condition: Sahajatapaccayo (p)— 
Đồng sanh duyên. 

7) Mutuality 
(p)—Hổ tương duyên. 

8) Support condiion: Nissayapaccayo (p)—Y 
chỉ duyên (Duyên tùy thuộc nương vào). 


condition: _Annamannapaccayo 


9) Decisive SUDPpOFt condition: 
Upanissayapaccayo (p)—Thân y duyên 
(duyên nương nhờ trọn vẹn). 

10) Presnascence condition: PureJatapaccayo 


(p)—Tiên sanh duyên (duyên trước khi sanh). 

11) Postnascence condition: PacchaJatapaccayo 
(p)—-Hậu sanh duyên (duyên sau khi sanh). 

12) Repetition condition: Asevana paccayo (p)— 
Tập hành duyên (duyên theo thói quen lập đi 
lập lạn). 

13) Kamma condition: 
Nghiệp duyên. 

14) Result condition: Vipakapaccayo (p)—Quả 
duyên. 

15) Nutriment  condition: 
Thực duyên. 

16) Faculty condition: Indriyapaccayo (p)—Căn 
duyên (khả năng kiểm soát). 

17) Jhana condition: Jhanapaccayo (p)—Thiển 
duyên hệ. 

18) Path condition: 
duyên hệ. 

19) Association condition: Sampayuttapaccayo 
(p)—Tương ưng duyên hệ (duyên liên hợp). 

20) Dissociation condition: Vippayufttapaccayo 
(p)—Bất tương ưng duyên hệ (duyên phân 
tán). 

2l) Presence condition: Atthipaccayo (p)—Hiện 
hữu duyên hệ. 

22) Absence condition: Natthipaccayo (p)—Vô 
hiện hữu duyên hệ (vắng mặt). 


Kammapaccayo (p)— 


Aharapaccayo (p)— 


Magsapaccayo (p)— Đạo 


5164 


23) Disappearance condition: Vigatapaccayo 
(p)—Ly duyên hệ (duyên chia ha). 

24) Non-disappearance condition: 
Avigatapaccayo t¡ ayamettha patthananayo 
(p)—Bất ly duyên. 

Twenty-four non-interacfive 

dharmas: Cittaviprayukasamskara-dharma 

(skÙ—Twenty-four things not associated with 

mind—The twenty-four Non-interactive ActfIvity 

Dharmas—Hai Mươi Bốn Pháp Bất Tương Ưng 

Trong Duy Thức Học: 

I1) Attainment: Prapti (skÐ—Đắc. 

2) Life faculty: Jivitendriya (skt)—Mạng căn. 

3) Generic Similarity: Nikaya-Sabhaga (skt)— 
Chúng đồng phận. 

4) Dissimilarity: Visabhaga (skÐ)——DJ sanh tánh. 

53 No-thought samadhi: 
(skt—Vô tưởng định. 

6) Samadhi of extinction: 
(sk)—Diệt tận định. 

7) Reward of No-Thought: Asamjnika (skÙ— 
Vô tưởng báo. 

8) Bodies of nouns: Namakaya (skÐ—Danh 
thân. 

9) Bodies of sentences: Padakaya (skÙ—Cú 
thân. 

10) Bodies of phonemes: Vyanjanakaya (skÐ—— 
Văn thân. 

11) Birth: Jati (skt)—Sanh. 

12) Dwelling: Sthiti (skt)——Trụ. 

13) Aging: Jara (skt)——Lão. 

14) Impermanence: Anityata (skt)——Vô thường. 

15) Revolution: Pravritti (sk)——Lưu chuyển. 

16) Distinction: Pratiniyama (skt)—Định dị. 

17) Interaction: Yoga (sk—Tương ưng. 

18) Speed: Java (sk)——Thế tốc. 

19) Sequence: Anukrama (skt)—Thứ đệ. 

20) Time: Kala (skt— Thời. 

21) Direction: Desha (skt)—Phương. 

22) Numeration: samkhya (skt)—Số. 

23) Combination: Samagri (skt)—Hòa hiệp tánh. 

24) Discontinuity: Anyathatva (sk)—Bất hòa 
hiệp tánh. 

Twenty-four secondary afflictions: Hai Mươi 

Bốn Phiền Não Phụ—According to Vasubandhu's 

Trimsika, there are twentfy-four secondary 

afflictions—Theo Tam Thập Tụng của Ngài Thế 

Thân, có hai mươi bốn tùy phiền não. 


activity 


Asamjnisamapatti 


NÑirodha-samapattI 


I1) Impatience or anger: Krodha (sk)—Phẫn— 
Bất nhẫn hay sự nóng giận. 

2) Hatred or resentment: Upanada (skÐÙ—Sân—— 
Sự sân hận. 

3) Hypocrisy or concealment: Mraksha (skt)— 
Phú—Sự che dấu. 

4) Suinging talk or worry: Pradasa (skÙ——Não— 
Lời nói gây ra phiển não cho người. 

5) Envy or jealousy: Irshya (sk)—Tật—Sự đố 
ky hay ganh ghét. 

6) Stinginess: Matsarya (skÙ—Xan—Sự keo 
kiết bỏn xẻn. 

7) Deceit or manipulation: 
Cuống—Lời nói lừa dối. 

8) Duplicifty or undully flattering: Sathya (skÐ—— 
Siểm—Sự nịnh nọt. 

9) Arrogance or conceitedness: Mada and Mana 
(skt)——Kiêu Mạn—Sự kiêu mạn. 

10) Hurting others or destructive: Vihimsa (skt)— 
Hại— Gây tổn hại cho người khác. 

11) Shamelessness: Ahri (sk—Vô Tâm—Self- 
shameless, or have no shame of self—Sự 
không hổ thẹn. 

12) Recklessness, or have no shame around other 
people: Atrapa (skÐ—Vô Quý—Sự khinh 
suất. 

13) Torpidity or drowsiness: Styanam (skÐ—Hôn 
Trâm—Sự trì trệ. 

14) Fluctuations, or Instability of mind and body: 
Uddhava (skt—Trạo Cử—Sự chao đảo. 

15) Faithlessness: Asraddha (skt—Bất Tín—Sự 
không tn—UnbelIef. 

16) Indolence or laziness: Kausidya (skt—Giải 
Đãi— Sự biếng nhác. 

17) lack of self-mastery: (skt)— 
Thoughtlessness, uninhibitedness—Phóng 
Dật— Sự buông lung. 

18) Senselessness: Mushitasmritita (skt—Thất 
Niệm—Sự mất chánh niệm. 

19) Uncollected state or unsteadiness: Vikshepa 
(skÐ—Tán Loạn—Trạng thái tán loạn không 
ổn định. 


Maya (skU— 


Pramada 


20) Inaccuracy of knowledge, or do not 
understand 1n a DIOper manner: 
Asamprajanya (skÙ—Bất Chánh Kiến—Sự 
hiểu biết không đúng. 

21) Evil doing: Kaukritya (sk)—Ác Tác—Sự làm 


ác. 


5165 


22) Drowsiness: Middha (sk—Thụy Miên—Sự 
buồn ngũ hay mê trầm. 

23) Investigation: Vitarka (skÙ—Tầm—Sự truy 
tầm nghiên cứu. 

24) Reflection: Vicara (skÙ—Tứ—Sự suy nghĩ 
hay dò xét. 

Twenty-four sense-sphere beautfiful miỉnds: 

Hai Mươi Bốn Tâm Đẹp Cõi Dục Giới— 

According to the Abhidharma, there are twenty- 

four Sense-Sphere Beautiful Consciousnesses—— 

Theo A Tỳ Đạt Ma Luận (Vi Diệu Pháp), có hai 

mươi bốn tâm đẹp: 

(A) Eight Sense-Sphere 
Loại Tâm Thiện: 

l) Conscilousness that accompanied by jJoy, 
associated with knowledge, unprompted: Tâm 
không bị xúi dục, đồng phát sanh cùng thọ 
hỷ, liên hợp với tri kiến. 

2) Cóonsclousness that accompanied by Joy, 
associated with knowledge, prompted: Tâm bị 
xúi dục, đồng phát sanh cùng thọ hỷ, liên hợp 
với tri kiến. 

3) Consclousness that accompanled by joy, 
dissoclated from knowledge, unprompted: 
Tâm không bị xúi dục, đồng phát sanh cùng 
thọ hỷ, không liên hợp với tri kiến. 

4) Conscilousness that accompanlied by Joy, 
dissociated from knowledge, prompted: Tâm 
bị xúi dục, đồng phát sanh cùng thọ hỷ, 
không liên hợp với tri kiến. 

53 Consclousnes that accompanled by 
equanimify, associlaed with knowledge, 
unprompted: Tâm không bị xúi dục, đồng 
phát sanh cùng thọ xả, liên hợp với tri kiến. 

6) Consclousnes that accompanled by 
equanimify, associlaed with knowledge, 
prompted: Tâm bị xúi dục, đồng phát sanh 
cùng thọ xả, liên hợp với tri kiến. 

7) Consclousnes that accompanled by 
equanimify, dissociated from knowledge, 
unprompted: Tâm không bị xúi dục, đồng 
phát sanh cùng thọ xả, không liên hợp với tri 


Consciousness—Tám 


kiến. 
8) Consciousnes that accompanied by 
equanimify, dissociated from knowledge, 


prompted: Tâm bị xúi dục, đồng phát sanh 
cùng thọ xả, không liên hợp với tri kiến. 


(ŒB)Eight kinds of Sense-Sphere Resultant 
Consciousness—Tám loại Tâm Quả Dục 
GIới: 

9) Consclousness that accompanied by jJoy, 

associated with knowledge, unprompted: Tâm 

không bị xúi dục, đồng phát sanh cùng thọ 
hỷ, liên hợp với tri kiến. 

Consciousness that accompanied by joy, 

associated with knowledge, prompted: Tâm bị 

xúi dục, đồng phát sanh cùng thọ hỷ, liên hợp 
với tri kiến. 

Consciousness that accompanied by joy, 

dissoclated from knowledge, unprompted: 

Tâm không bị xúi dục, đồng phát sanh cùng 

thọ hỷ, không liên hợp với tri kiến. 

Consciousness that accompanied by joy, 

dissociated from knowledge, prompted: Tâm 

bị xúi dục, đồng phát sanh cùng thọ hỷ, 
không liên hợp với tri kiến. 

Consciousnes that accompanied by 

equanimfy, associlaed with knowledge, 

unprompted: Tâm không bị xúi dục, đồng 
phát sanh cùng thọ xả, liên hợp với tri kiến. 

Consciousnes that accompanied by 

equanimfy, associlaed with knowledge, 

prompted: Tâm bị xúi dục, đồng phát sanh 
cùng thọ xả, liên hợp với tri kiến. 

Consciousnes that accompanied by 

equanimfty, dissociated from knowledge, 

unprompted: Tâm không bị xúi dục, đồng 
phát sanh cùng thọ xả, không liên hợp với tri 
kiến. 

Consciousness that acompaned by 

equanimfty, dissociated from knowledge, 

prompted: Tâm bị xúi dục, đồng phát sanh 
cùng thọ xả, không liên hợp với tri kiến. 

(C) Eight kinds of Sense-Sphere Functional 
Consciousness—Tám Loại Tâm Hành: 

17) Conscilousness that accompanied by joy, 
associated with knowledge, unprompted: Tâm 
không bị xúi dục, đồng phát sanh cùng thọ 
hỷ, liên hợp với tri kiến. 

18) Conscilousness that accompanied by joy, 
associated with knowledge, prompted: Tâm bị 
xúi dục, đồng phát sanh cùng thọ hỷ, liên hợp 
với tri kiến. 

19) Conscilousness that accompanied by joy, 
dissoclated from knowledge, unprompted: 


10 


`=< 


II 


~ 


12 


` 


13 


` 


14 


` 


15 


` 


16 


` 


5166 


Tâm không bị xúi dục, đồng phát sanh cùng 
thọ hỷ, không liên hợp với tri kiến. 
Consciousness that accompanied by Joy, 
dissociated from knowledge, prompted: Tâm 
bị xúi dục, đồng phát sanh cùng thọ hỷ, 
không liên hợp với tri kiến. 
Consciousnes that accompanied by 
equanimify, associaed with knowledge, 
unprompted: Tâm không bị xúi dục, đồng 
phát sanh cùng thọ xả, liên hợp với tri kiến. 
Consciousnes that accompanied by 
equanimify, associlaed with knowledge, 
prompted: Tâm bị xúi dục, đồng phát sanh 
cùng thọ xả, liên hợp với tri kiến. 
Consciousnes that accompanied by 
equanimify, dissociated from knowledge, 
unprompted: Tâm không bị xúi dục, đồng 
phát sanh cùng thọ xả, không liên hợp với tri 
kiến. 
Consciousnes that accompanied by 
equanimify, dissociated from knowledge, 
prompted: Tâm bị xúi dục, đồng phát sanh 
cùng thọ xả, không liên hợp với tri kiến. 
Twenty-one days spent by the Buddha after 
his enlighftenment under the Bodhi-tree: 
Tam Thất Nhựt Tư Duy—The twenty-one days 
spent by the Buddha of his enlightenment, in 
walking around the bodhi-tree and considering 
how to carry his Mahayana way of salvation to the 
world—Hai mươi mốt ngày suy tư của Đức Phật, 
khi đi vòng quanh cội Bồ Đề, Ngài suy nghĩ tìm 
cách nào đem pháp Đại Thừa cứu độ chúng sanh. 
Twenty-one patched robe: Áo hai mươi mốt 
mảnh—See Nine grades of the monk”s patched 
robe. 
Twenty parents and relafves of a 
Bodhisattva: Hai Mươi Cha Mẹ Và Quyến 
Thuộc Của Một Vị Bổ Tát —According to Zen 
Master D.T. Suzuki in Essays in Zen Buddhism, 
Book IH, Bodhisattvas have twenty parents and 
relaives—Theo Thiển Sư D.T. Suzuki trong 
Thiển Luận Tập II, chư Bồ Tát có hai mươi cha 
mẹ và quyến thuộc: 
l1) Prajna Is his mother: Paramita (skt)——Bát Nhã 
là mẹ. 
2) Skiful means Is his father: Upaya (skt— 
Phương tiện là cha. 


20 


`=< 


21 


~ 


22 


` 


23 


`= 


24 


` 


3) Charity ¡s his wet nurse: Dana (skt)—Bố thí 
là người nuôi nấng. 

4) Moralify 1s his supporter: Sila (skÐ-—Trì giới 
là người trông nom. 

5) Patience ¡is his decoration: Ksant (skÐÙ— 
Nhẫn nhục là đồ trang sức. 

6) Strenuousness or energy 1s his nurse: Virya 
(skt—Tinh tấn là người thủ hộ. 

7) Meditation 1s his cleaner: Dhyana (skt)— 
Thiển định là người tắm rữa. 

8) Good friends are his Instructors: Thiện hữu tri 
thức là người dạy dỗ. 

9 All of enlightenment hs 
companions: Các Bồ Đề phần là bạn đồng 
hành. 

10) All Bodhisattvas are his brothers: Các Bồ tát 
là anh em. 

11) The Bodhicitta 1s his home: Bodhicitta (sktÐ—— 
Bồ Đề tâm là nhà cửa. 

12) To conduct himself in accordance with the 
truth 1s his family manners: Đi đúng theo 
chánh đạo là cách hành xử tại nhà. 

13) The Bhumns are his residence: Bhumi (skt)— 
Các trụ địa là chỗ ở. 

14) The Kshantis are his family members: Các 
pháp nhẫn là gia tộc. 

15) The vows are his family motto: Các nguyện 
là gia giáo. 

16) To promote deeds of devotion 1s his family 
legacy: Thực hành công hạnh là gia nghiệp. 

17) To make others accept Mahayana 1s his 
family business: Khiến kể khác chấp nhận 
Đại Thừa là gia vụ. 

18) To be anointed after being bound for one 

more birth Is his destiny as crown prince In 

the kingdom of Dharma: Được thọ ký trong 
một đời nữa là số phận của ngài như vị thái 
tử nối nghiệp trong vương quốc chánh pháp. 

Paramitas are the Prajna Boat which conveys 

him to another shore of Enlightenment: Các 

Ba La Mật là con thuyền Bát Nhã đưa ngài 

đáo bỉ ngạn Giác Ngộ. 

To the full knowledge of 

Tathagatahood forms the foundation of his 

pure family relatlonship: Thành tựu trí tuệ 

viên mãn của Như Lai là nền tảng của gia 
quyến thanh tịnh của ngài. 


factors are 


19 


` 


20) ArriVe at 


3167 


Twenty-six characterisfics of Bodhisattvas: 

Twenty-six characteristlcs of Bodhisattvas In the 

Gandavyuha Assembly—Hai Mươi Sáu Đặc Tính 

Của Chư Bồ Tát (trong Chúng Hội Hoa Nghiêm). 

I1) They know that all dharmas are like Maya: 
Họ biết rằng chư pháp như huyễn. 

2) They know that all Buddhas are like shadows: 
Họ biết chư Phật như ảnh. 

3) They know that all existence with is rise and 
fall is like a dream: Họ biết hết thảy loài thọ 
sinh như mộng. 

4) They know that all forms of karma are like 
images in a mirror: Họ biết hết thấy nghiệp 
báo như bóng trong gương. 

5) They know that the rising of all things 1s like 
fata-morgana: Họ biết hết thảy các pháp khởi 
lên như quáng nắng. 

6) They know that 
transformations: Họ biết hết thấy thế gian 
đều như hóa. 

7) They are all endowed with the ten powers: 
Họ đã thành tựu mười năng lực. 

8) They are all endowed with knowledge: Họ đã 
thành tựu trí huệ. 

9) They are all endowed with digmty: Họ đã 

thành tựu tối thắng. 

They are all endowed with faith of the 

Tathagata, which enable them to roar like 

lions: Họ đã thành tựu quyết tín của Như Lai, 

khiến họ có thể cất tiếng rống của sư tử. 

They have deeply delved Into the ocean of 

1nexhaustible eloquence: Họ đã vào sâu trong 

biển cả của biện tài vô tận. 

12) They all have acquired the knowledge of how 

to explain the truths for all beings: Họ đã 

chứng đắc tri kiến giảng thuyết chánh pháp 
cho hết thắy chúng sanh. 

They are complete masters of their conduct 

so that they move about in the world as freely 

as in space: Họ đã hoàn toàn tự tại đối với 
hành vi của mình nên có thể du hành khắp 
thế giới không trổ ngại như đi giữa hư không. 

They are In possession of all the miraculous 

powers belonging to a Bodhisattva: Họ đã 

chứng đắc các năng lực kỳ diệu của một vị 

Bồ Tát. 


the worlds are mere 


10 


`=< 


11) 


13) 


14 


` 


15) Their strength and energy wIll crush the army 
of Mara: Sự dũng mãnh và tinh tấn của họ có 
thể phá vỡ đội quân Ma vương. 

16) Their knowledge power penefrates In(o the 
past, present, and future: Trí lực của họ quán 
triệt từ quá khứ, hiện tại đến vị lai. 
They know that all things are like space, they 
practice non-resistance, and are not attached 
to them: Họ biết rằng tất cả các pháp đều như 
hư không, họ thực hành hạnh không chống 
đối, không chấp trước các pháp. 
Thouph they work indefatigably for others, 
thay know that when things are observed 
from the point of view of all-knowledge, 
nobody knows whence they come: Dù họ 
siêng năng không mệt mỏi vì lợi ích của mọi 
người, nhưng biết rằng khi dùng nhất thiết trí 
để quán sát, các pháp vốn không từ đâu đến. 

Thouph they recognize an objective world, 

they know that i(s existence 1s something 

unobtainable: Dù họ nhận thấy có một thế 
giới khách quan, họ biết rằng hiện hữu của 
thế giới vốn là bất khả đắc. 

They enter Into all the worlds by means of 

incorruptible knowledge: Bằng trí tuệ tối 

thắng, họ tự hiện thân vô cùng tự tại. 

2l) They are born In all the worlds, take all 
forms: Họ thác sanh vào tất cả các thế giới, 
hóa hiện đủ loại hình tướng. 

22) In all the worlds they reveal themselves with 
the utmost freedom: Trong tất cả thế giới, họ 
tự hiện thân vô cùng tự tại. 

23) They transform a small area Into an extended 
tract of land, and the latter again Into a small 
area: Họ biến đổi cảnh vi tế thành cảnh 
quảng đại, biến đổi cảnh rộng lớn thành cảnh 
vi tẾ. 

24) All the Buddhas are revealed in one single 
moment of their thought: Ngay trong một 
niệm diện kiến hết thầy chư Phật. 

25) The powers of all the Buddhas are added on 
to them: Họ được thần lực của chư Phật gia 
hộ. 

26) They survey the entire universe In one glance 
and are not all confused; and they are able to 
vist all the worlds in one moment: Trong 
chớp mắt họ thấy hết cả vũ trụ mà không 


17 


~ 


18 


`= 


19 


` 


20 


`=< 


5168 


chút lẫn lộn, và ngay trong một sát na; và họ 
có thể du hành khắp tất cả mọi thế giới. 

Twenty-three patched robe: Áo hai mươi ba 

mảnh—See Nine grades of the monk”s patched 

robe. 

Twenty-tfwo facultfies: Hai mươi hai căn. 

Œ)  Twenty two roots or modes of processes In 
the perfect development of a Buddha and his 
WOTkS: 

l1) Eye: Caksurindriya (skt)—Nhãn căn. 

2) Ear: Srotrendriya (skt)—Nhĩ căn. 

3) Nose: Ghranendriya (skt—Tỷ căn. 

4) Tongue: Jihvendriya (skt)—Thiệt căn. 

53) Body: Kayendriya (skÙ——Thân căn. 

6) Mind: Manaindriya (sk)—Ý căn. 

7) Female organ: Strindriya (skt—Nữ căn. 

8) Male organ: Purusendriya (skÐ—Nam căn. 

9) Life: ]ivitendriya (skt)—Mệnh căn. 

10) Suffering or pain: Dukhendriya (skt)—Khổ 
căn. 

11) Pleasure: Sukhendriya (skt——Lạc căn. 

12) Sorrow: Daurmanasyendriya (sk))——Ưu căn. 

13) Joy: Saumanasyendriya (skt)—Hỷ căn. 

14) Abandoning: Upeksendriya (sk)—Xả căn. 

15) Faith: Sraddhendriya (skt——Tín căn. 

16) Zeal or effort: Viryendriya (skt)—Tấn căn. 

17) Memory: Smrtindriya (skt)——Niệm căn. 

18) Meditation or trance: Samadhindriya (skt— 
Định căn. 

19) Wisdom: Prajnendriya (skt—Huệ căn. 

20) The power for learning the four Noble Truths: 
Anajnatamajnasyamindrya (skÙ—VỊ tri 
đương trI. 

21) The power of having learned the four Noble: 
Ainendriya (skt——TruthsKý tri căn. 

22) The power of perfect knowledge of the four 

Noble Truths: Ajnata-Vindriya (skt)—Cụ tri 

căn. 

According to Bhikkhu Bodhi in Abhidhamma, 

there are twenty-two faculties—Theo Tỳ 

Kheo Bồ Đề trong Vi Diệu Pháp, có hai mươi 

hai căn: 

l1) The eye faculty: Nhãn căn. 

2) The ear faculty: Nhĩ căn. 

3) The nose faculty: Tỹ căn. 

4) The tongue faculty: Thiệt căn. 

53) The body faculty: Thân căn. 

6) The femininity faculty: Nữ căn. 


qI) 


7) The masculinty faculty: Nam căn. 

8) The life faculty: Mạng căn. 

9) The mind faculty: Tâm căn. 

10) The pleasure faculty: Lạc căn. 

11) The pain faculty: Khổ căn. 

12) The joy faculty: Hỷ căn. 

13) The displeasure faculty: Ưu căn. 

14) The equanimity faculty: Xả căn. 

15) The faith faculty: Tín căn. 

16) The energy faculty: Tấn căn. 

17) The mindfulness faculty: Niệm căn. 

18) The concentration faculty: Định căn. 

19) The wisdom faculty: Tuệ căn. 

20) The faculty “I will know the unknown”: Ý 
nghĩ “Ta sẽ chứng ngộ cái chưa từng được 
biết.” 

21) The faculty of final knowledge: Chứng ngộ 
cao thượng nhất. 

22) The faculty of one who has the final 
knowledge: Căn của vị đã hoàn toàn chứng 
ngộ (khả năng kiểm soát). 

Twentfy-two modes øoŸ processes in the 

perfect development of enlightenment: Nhị 

Thập Nhị Phẩm—Hai mươi hai phẩm trong tiến 

trình phát triển toàn thiện Bồ Đề. 

1-4) Four foundations of mindfulness: (4) Tứ Niệm 
Xứ—See Four foundations of mindfulness. 
5-8)Four right efforts: (4) Tứ Chánh Cần—See 

Four ripht efforts. 

9-12)Four sufficiences: (4) Tứ Như Ý Túc—See 
Four sufficiences. 

13-17)FIve sense-organs: (5) Ngũ Căn—See Five 
S€nS€-OTØaIS. 

18-22)FIve powers: 
DOWTS. 

Twenty two roofs: Nhị Thập Nhị Căn—Hai 

mươi hai căn trợ đạo—See Twenty-two faculties. 

Twenty-fwo roots of processes: Nhị Thập Nhị 

Căn—See Twenty two roofs. 

Twenty types of Sunyafa in the 

Commenfary of Abhisamayalamakara-loka: 

Hai mươi tánh không trong Luận Trang Nghiêm 

Chứng Đạo Ca. 

l) The unrealty of 
existence. The first mode applies to physical 
facts, sfates such as feeling, volition, efc. 
Ther nature 


() Ngũ Lực—See FIive 


Iinternal elements of 


1s not described either as 


2) 


3) 


Xộ) 


5) 


5169 


changing (akutastha) or totally undestroyable 
(avinasi); that is neither real nor unreal. This 
consttutes ther Sunyata relatively or 
unrelatively: Bản chất không thật của nội 
không. Tánh không đầu tiên ứng dụng trong 
những sự kiện vật lý hoặc các trạng thái như 
thọ, tưởng, vân vân. Bản chất nầy không thể 
mô tả hoặc thay đổi, hoặc phá hủy; cũng 
không phải thật, hoặc không phải không thật. 
Điều nầy tạo thành tánh không tương đối. 
The unreality of external obJects. This relates 
to external forms because all forms can be 
external only. The external form 1s taken In 
shape of sense organs such as eye, nose, ©fc. 
This 1s known as the Unreality of External 
Objects: Bản chất không thật của ngoại 
không. Điều nây liên quan đến những hình 
tướng bên ngoài bởi vì các hình tướng nầy 
hiện ra các tướng nơi thân như mắt, mũi, vân 
vân. Chúng không có bản chất thật. 

The Unreality of both together as In the sense 
organs or the body. Since all the dharmas are 
unreal and the basis of all the dharmas 1s alsO 
unreal, their knowledge of dharmas and bases 
is also unreal: Bản chất không thật của nội 
không và ngoại không. Khi các pháp không 
thật thì căn bản của các pháp cũng không 
thật, nhận thức các pháp cũng không thật. 
The Unreality of the knowledge of Unreality. 
This 1s an important mode of Sunyata. The 
criicism that everything 1s relative, unreal 
may be thought to stand out as a view; when 
all things are reJected, the reJection 1(self 
could not be rejected. This rejection 1fself 1s 
as relative, unreal as the rejected: Bản chất 
không thật của nhận thức về tánh không hoặc 
phủ định cả tánh không. Đây là phương cách 
nhận định quan trọng về tánh không. Sự phán 
xét các pháp là tương đối, không thật có thể 
như một quan điểm; khi các pháp bị phủ 
nhận, bản thân sự phủ nhận không thể bị phủ 
nhận. Phủ nhận chính tự thân nó là một tương 
đối, không thật như sự phủ nhận. 

The Unreality of the Great Space. Hence we 
can say that space 1s notional, our conception 
Of 1t 1s relative to this distinction of directions 
easft, wesf, e(c, and also to the thinøs resident 
1n them. The Sunyata of space 1s termed as 


6) 


7) 


8) 


9) 


Great Space because 1t has Infinite expanse: 
Bản chất không thật của Đại Không. Chúng 
ta có thể nói rằng không chỉ là sự mô phỏng, 
khái niệm của chúng ta về không là tương đối 
đối với sự phân biệt các hướng đông, tây, vân 
vân, và tất cả các pháp trong các hướng đó. 
Tánh không là trống không như đại không bởi 
vì nó trống rỗng vô tận. 

The Unreality of the Ultimate Reality. By the 
Unreality of the Ulimate Reality 1s meant the 
unreality of Nirvana as a separate reality: 
Bản chất không thật của Chân không hoặc 
Tánh không của Chân đế. Bởi bản chất 
không thật của Chân không nghĩa là bản chất 
không thật của Niết Bàn, vì không có thực 
thể của một thực tại riêng biệt nào. 

The Unreality of the Conditioned. This unreal 
and It is nothing 1n 1fself, It 1s neither 
permanent nor nonemergent: Bản chất không 
thật của các pháp hữu vi hoặc tánh không của 
tục đế. Các pháp hữu vi là không thật và 
không có gì bên trong, không phải thường 
hằng, cũng không phải ngắn ngủi. 

The Unrealty of the Unconditioned. The 
Uncondiioned can only be conceived In 
contradiction to the conditioned; 1t 1s neither 
broupht out Into being nor destroyed by any 
activity of ours: Bản chất không thật của các 
pháp vô vi. Các pháp vô vi chỉ có thể nhận 
được trong sự ngược lại với các pháp hữu vi; 
nó không được sanh ra cũng không bị hủy 
diệt bởi bất cứ hoạt động nào của chúng ta. 
The Unreality of Limidless. This mode of 
Sunyata 1s with 
consciousness of the Limit and the Limitless. 
With regard to this unreality, T.R.V Murti 
says that 1t ipht be thought that steering clear 
of the two extremes or ends of Existentialism 
and Nihilism, we are relying on a middle line 
of demarcation and that thereby the Middle or 
the Limitless 1s nothing ¡n Itself; the Middle 
position 1s no position at all, but a review of 
positions: Bản chất không thật của sự Vô 
Hạn. Loại tánh không nầy liên quan đến 
nhận thức của chúng ta về sự giới hạn và vô 
hạn. T.R.V Murti nói rằng thấy rõ hai cực 
đoan nầy hoặc chấm dứt thuyết sinh tổn và 
hủy diệt là chúng ta đang đi trên con đường 


reference to our 


10) 


11) 


12) 


13) 


53170 


Trung Đạo và do đó Trung đạo hoặc Vô hạn 
có thể chứng minh bản chất của chính nó. Sự 
Vô hạn nghĩa là không có gì trong chính nó. 
Trung đạo cũng không có vị trí mà chỉ là sự 
giả danh. 

The Unreality of that which is Beginningless 
and Endless. This mode of Sunyata 1s similar 
1n character. It applies to distinctions In time 
such as beginning, the middle and the end. 
These distinctions are subJjective. We can say 
that nothing rigidly on the 
beginning, the middle and the end, the times 
flow Into each other. Consequent on the 
rejecion of the beginning, cíc, the 
begInningless too turns out to be notional; and 
1t should be recognized as relative or unreal 
on the account: Bản chất không thật của Vô 
thủy và Vô chung. Loại tánh không nầy giống 
nhau trong tánh cách. Nó ứng dụng sự phân 
biệt của thời gian chẳng hạn, khởi thủy, chính 
giữa, và chung cuộc. Những tánh cách nầy là 
khách thể. Chúng ta có thể nói rằng không có 
gì cố định vào lúc khởi thủy, chính giữa và 
chung cuộc cả. Thời gian như trôi chảy lẫn 
vào nhau. Vì vậy, phủ nhận khởi thủy thì 
chung cuộc cũng thành vọng tưởng và chúng 
được nhận biết như là tương đối hoặc không 
thật. 

The Unreality of Undeniable. When we reject 
anything as untenable, something else 1s kept 
aside as unreJectable, the undeniable, it might 
be thought: Bản chất không thật của sự 
Không Phủ Nhận. Khi chúng ta phủ nhận bất 
cứ pháp nào như không biện hộ được, pháp 
khác được giữ lại tiếp theo như không thể phủ 
nhận, không thể từ chối, đó là tư tưởng. 

The Unreality of the Ulũmate Essence. All 
the things exist In themselves. Nobody causes 
them either to happen or to destroy them. The 
things are In themselves void, lack essential 
character of their own. Their is no change In 
our nodons not in real: Bản chất không thật 
của Tự Tánh. Tất cả các pháp tổn tại trong 
chính nó. Không ai tạo chúng hoặc tình cờ 
hoặc làm hại chúng. Tất cả các pháp bản 
thân chúng là trống rỗng, không có tự tính. 
The Unreality of AlI Elements. This mode of 
Sunyafa only reiterates that all modes of 


stands out 


14) 


15) 


16) 


being, phenomenal and noumenal lack 
essential reality and so are unreal: Bản chất 
không thật của tất cả các Pháp. Loại tánh 
không nầy diễn tả lại bản chất của các pháp 
là không có thực tại, vì không có thực tại nên 
hiện tượng các pháp không thật. 

The Unreality of All Definitions. In early 
Buddhism an attempt had been made to give 
a precise definition of entities, e.g., the 
1mpenetrability of matter, and apprehension 
of object of conscIousness. This brings home 
to us that matter and other entitles lack the 
essence affributed to them. All definition 1s of 
the nature of a distinction within general class 
and ¡is therefore nominal ¡n character: Bản 
chất không thật của các Tướng. Phật giáo 
nguyên thủy đã nỗ lực đưa ra một định nghĩa 
chính xác về thực thể như là Tánh không thể 
lãnh hội được của sắc pháp và thức. Như vậy 
sắc và các thực thể khác không có thuộc tánh 
tất yếu của chúng. Tất cả những định nghĩa 
có tính chất của một danh hiệu trong sự phân 
loại nói chung và vì vậy chỉ là khái niệm 
trong chữ nghĩa. 

The Unreality of the Past, the Present and the 
Future. The unreality or the purely nominal 
character of the past, the present and the 
future is demonstrable by the consideration 
that In the past 1tself there Is no present and 
the future and the vice versa; and yet without 
such relating the consciousness of the past, 
etc, does not arise: Bản chất không thật của 
Quá khứ, Hiện tại và Vị lai. Bản chất không 
thật hoặc tánh cách thuần danh tự của quá 
khứ, hiện tại và vị lai có thể chứng minh được 
bằng cách quan sát tự thân quá khứ không có 
hiện tại cũng như tương lai và ngược lại; và 
không có những liên quan đến những nhận 
thức của quá khứ... không có khởi lên. 

The Unreality of Relation or Combination 
conceived as non-ens (non-empirical). All the 
elements of the phenomenal existence are 
dependent on each other and they are 
dependernt, and they have no nature of theIr 
own: Bản chất không thật của Vô Pháp Hữu 
Pháp. Tất cả những yếu tố của hiện hữu hiện 
tượng là tùy thuộc duyên khởi lẫn nahu và 
chúng không có bản chất của chính chúng. 


5171 


17) The Unreality of the Positive Constituenfs of 
Emprrical The fve upadana 
skandhas, 1.e., duhkha, samudaya, loka, drsti 
and bhava do not stand for any obJective 
reality, their collection 1s a non-enfIfy, as 1t 1S 
a grouping subJectively imposed upon them. 
Thịs shows that corresponding to words and 
concepts there is no entity: Bản chất không 
thật của Hữu Không. Năm chấp thủ: khổ, 
nhân, giới, niệm, và sanh không tượng trưng 
cho bất cứ thực tại khách thể nào, sự kết hợp 
của chúng là không có thực thể, chúng chỉ 
như một nhóm tạm sanh khởi do nhân duyên. 
Điều nầy cho thấy sự tương ứng với những từ 
và khái niệm mà không có thực thể. 

The Unrealty of the Non-empirical. The 
Unconditioned conceived as the absence of 
the five groups 1s also unreal. Space, one of 
the 
obstruction. This 1s determined solely by the 
absence of the positive characters. The same 
ISĨÃỒ the case wih Nưvana, another 
uncondtioned: Bản chất không thật của Phi 
Vô Hữu. Nhận biết tuyệt đối như sự vắng mặt 
của năm chấp thủ cũng không thật. Không là 
một trong các pháp vô vi được định nghĩa như 
không chướng ngại. Điều nầy được xác định 
chắc chắn do sự vắng mặt của các tính cách 
tích cực. Cũng giống như vậy, Niết Bàn là 
một pháp vô vI. 

The Unreality of the Self-being. This mode of 
Sunyafa emphasizes the nature of reality as 
something existing In 1(self. It may be stated 
that dialectically 
justaposed to Sunyata: Bản chất không thật 
của Hữu Pháp Không. Loại tánh không nầy 
không nhấn mạnh bản chất thực tại như cái gì 
đó hiện diện trong pháp là không. 
“Svabhava” là biện chứng của Hữu Pháp 
Không. 

The Unreality of Dependent Being. In this 
case also no external factor like the agent or 
his Iinstruments play any part In making up 1ts 
reality: Bản chất không thật của Đệ Nhất 
Hữu Không. Loại tánh không nầy có những 
yếu tố bên ngoài như nhân tố hoặc điều kiện 
để đóng bất cứ vai trò nào trong việc tạo 
thành thực thể. 


ExIstence. 


18 


`=< 


uncondiioned ¡is defñned as non- 


19 


` 


“svabhava” 1s here 


20) 


Twin streams: Song Lưu—Two parallel streams 
of teaching and mystic contemplation—Hai dòng 
giáo pháp hay hai anh em song sinh, hóa đạo và 
quán tâm (cần phải thọ trì cả hai). 

Twin trees in the Sal Grove: The gove ¡n 
which Sakyamuni Buddha entered Nirvana— 
Vườn Ta La Song Thọ nơi Đức Phật nhập Niết 
Bàn. 

Two (a & n): Số hai. 

Two adornments: Nhị Nghiêm—According to 
Parinrvana Sutra, there are two adornments— 
Theo Kinh Đại Bát Niết Bàn, có hai loại trang 
nghiêm. 

1) Adornment of Wisdom: Trí huệ trang nghiêm. 
2) Adornment of Good deeds: Phúc đức trang 


nghiêm. 
Two aspecfs: Nhị Phận—According to the 
Surangama Sutra, book Eight, the Buddha 


reminded Ananda about the fwo aspecfs as 
follows: “Ananda! Actually all living beIngs are 
fundamenfally true and pure, but because of their 
false views they give rise to the falseness of 
habits, which are divided into an internal aspect 
and an external aspect.”— Theo Kinh Thủ Lăng 

Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật đã nhắc nhở ngài 

A Nan về nhị phận như sau: “Ông A Nan, tất cả 

chúng sanh thật gốc chân tịnh, nhân cái thấy hư 

vọng, nên cái tập hư vọng sinh. Do đó mới chia ra 
nội phận và ngoại phận.” 

l) Internal Aspect Nội Phận—See Internal 
Aspect. 

2) External Aspect: Ngoại Phận—See External 
Aspect. 

Two aspects of the bhutatathata: Nhị Chân 

Như—See Two Truths. 

Two aspects of a Buddhist life: Hai Sắc Thái 

Của Đời Sống Phật Tử —-According to the 

Avatamsaka Sutra, there are fwo aspects of the 

Buddhist lfe—Theo Kinh Hoa Nghiêm, có hai 

sắc thái của đời sống Phật tử. 

1) Raising the Supreme 
enlightenment: Phát Bồ Đề tâm hay làm trổi 
dậy khát vọng mong cầu giác ngộ tối 
thượng —The Sanskrit phrase for “the desire 
for enlightenment' ¡s “bodhicittotpada,” which 
IsÃễ the abbreviaion of “Anuttarayam- 
samyaksambodhi-cittam-utpadam,' that is, “to 


desire for 


2) 


5172 


have a mind raised to  supreme 
enlightenment.` In the Avatamsaka Sutra, the 
Buddha taught: ““There are only a few people 
1n this world who can clearly perceive what 
the Buddha, Dharma, and Sangha are and 
faithfully follow them; fewer are those who 
can ralse ther minds to supreme 
enliphtenment; fewer still are those who 
practice prajnaparamita; fewer and fewer still 
are those who, most steadfastly practicing 
prajnaparamita and finally reaching the staøge 
of no-turning back, abide im the state of 
Bodhisattvahood—Phát Bồ Để tâm trong 
Phạn ngữ là “Bodhicittapada,” nói cho đủ là 
“Anutfarayam-Samyaksambodhi-cittam- 
utpadam,” tức là phát khởi “Vô Thượng 
Chánh Đẳng Chánh Giác Tâm.” Trong Kinh 
Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy: “Trong thế gian 
nầy ít ai có thể nhận biết một cách sáng tỏ 
Phật Pháp Tăng là gì; ít ai thành tín bước theo 
Phật Pháp Tăng; ít ai có thể phát tâm vô 
thượng bồ để; tu hành Bát Nhã lại càng ít 
nữa. Tinh tấn tu hành Bát Nhã cho đến địa vị 
Bất Thối Chuyển và an trụ trong Bồ Tát Địa 
lại càng ít hơn gấp bội.” 

Practicing the life of the Bodhisattva: Thực 
hành đạo Bổ Tát ——That ¡s, the Bodhisattva 
Samantabhadra. Sudhana, the young pilgrim 
had his first awakening of the desire 
(cittotpada) under the direction of Manjusri, 
and his later pilgrimage consisted wholly In 
1nquiries Into living the life of enliphtenment 
(bodhicarya). So says ManJusri to his disciple 
when he sends Sudhana off on his long, 
arduous “Pilpgrim's Progress: “Well done, 
well done, Indeed, son of a good family! 
Having awakened the desire for supreme 
enliphtenment, you now wish to seek for the 
life of the Bodhisattva. Oh! Son of a good 
famlly, it is a rare thing to see beings whose 
desire 1s raised to supreme enlightenment; but 
It IS a stHll rarer thing to see beings who, 
having awakened the desire for supreme 
enliphtenment, proceed to seek for the life of 
the Bodhisattva. Therefore, oh, son of a øgood 
famlly, If you wish to attain the knowledge 
which 1s possessed by the All-knowing one, 
be ever assiduous fo get associated with good 


friends (kalyanamitra). In the Prajnaparamita 
Sutra, after the awakening of the desire for 
supreme enlightenment 1s the practice of 
Prajnaparamitas. In the Avatamsaka Sutra, 
this practice 1s deeply associated with the life 
of the Bodhisattva known as Samantabhadra, 
and the Bodhicarya, the life of enliphtenment, 
1s Identified with the Bhadracarya, the life of 
Bhadra, that 1s Samantabhadra—Tức là thực 
hành hạnh của Bồ Tát Phổ Hiển. Thiện Tài 
Đông Tử (Sudhana) sau khi đã phát tâm dưới 
sự chỉ dẫn của Ngài Văn Thù, từ đó về sau 
cuộc hành hương của ông hoàn toàn nhắm 
vào việc hỏi thăm cách thức thực hành hạnh 
Bồ Đề (bodhicarya). Cho nên ngài Văn Thù 
nói với đệ tử của mình, khi ngài chỉ thị Thiển 
Tài Đồng Tử ra đi cho một cuộc lữ hành 
trường kỳ và gian khổ: “Lành thay! Lành 
thay! Thiện nam tử! Sau khi đã phát tâm 
mong cầu giác ngộ tối thượng, bây giờ lại 
muốn tìm học hạnh của Bồ Tát. Thiện nam 
tử, ít thấy có ai phát tâm mong cầu giác ngộ 
tối thượng, mà những ai sau khi đã phát tâm 
mong cầu giác ngộ tối thượng lại còn tìm học 
hạnh của Bổ Tát, càng ít thấy hơn. Vì vậy, 
thiện nam tử, nếu muốn thành tựu Nhất Thiết 
Chủng Trí, hãy tinh tấn thân cận các bậc 
thiện hữu tri thức (kalyanmitra).” Theo Kinh 
Bát Nhã, sau khi phát tâm Bồ Đề là thực 
hành Bát Nhã Ba La Mật. Trong khi theo Hoa 
Nghiêm thì sự thực hành đó được thắt chặt 
với công hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát và sinh 
hoạt của sự giác ngộ được đồng hóa với Phổ 
Hiền Hạnh. 

Two aspects of Buddha-nature: Nhị Phật 

Tánh—See Dual aspects of the Buddha-nature. 

Two aspecfs of cause and effect: Nhị Chúng 

Nhân Quả—Hai loại nhân quả. 

l) Cause and effect In the present life: Nhân 
quả thế gian (the effect or fruit: khổ đế là 
quả; the cause: tập đế là nhân). 

2) Cause and effect in the future: Nhân quả xuất 
thế gian (mortality or extinction ¡s the effect 
or fruit: diệt đế là quả; the path ¡s the cause: 
đạo đế là nhân). 

Two aspecfs of ïillusion: Nhị Hoặc—Hai loại 

hoặc. 

(A) 


3173 


l1) Perplexities or illusions and temptations arise 
from false views or theories: Kiến hoặc— 
Những ảo giác hay cám dỗ khởi lên từ sự suy 
đoán sai lầm về tà kiến hay tà thuyết. 

2) IIlusions from thoughts arising through contact 
with the world or by habit, such as destrre, 
anger, Infactuation, etc.: Tư hoặc—Tư hoặc 
hay Tu hoặc là những ảo vọng từ tư tưởng của 
hạng phàm phu khởi lên từ sự tiếp xúc với 
thế giới bên ngoài hay thói quen, như tham, 
sân, sI, vân vân. 

(B) 

1) IIusion connected with principles: Lý hoặc— 
See (A) (1). 

2) Illusion arising In practice: Sự hoặc—See (A) 
Œ). 

Two aspects of the life of a sentient being: 

Hai khía cạnh trong đời sống của một chúng sanh. 

l) Internal aspect: Which is related to the 
physical body—Khía cạnh bên trong liên hệ 
đến thân thể. 

2) External aspect: Which Is related to food, 
pOSS©sslons, efc, necessary for the physical 
body—Khía cạnh bên ngoài liên hệ đến thực 
phẩm và của cải, là những thứ cần thiết cho 
thân thể. 

Two attendants: Nhị Hiếp Sĩ—See Two kinds 

Of attendants. 

Two attendants by the sides of Amitabha: 

Nhị Hiếp Sĩ—See Two attendants. 

Two awakenings: Nhị Ngộ—Hai cách tiến tới 

giác ngộ trong đạo Phật —See Two kinds of entry 

1nto Bodhisattvahood. 

Two beginnings: Nhị Thủy—Hai sự bắt đầu. 

l1) The beginning of Hinayana when the Buddha 
preached Agama Sutra at the Deer Park: A 
Hàm——Phật thuyết kinh A Hàm tại vườn Lộc 
Uyển là sự bắt đầu của Tiểu Thừa. 

2) The beginnng of Mahayana when the 
Buddha preached the Avatamsaka (Flower 
Adornment) Sutra: Hoa NÑghiêm—Phật thuyết 
kinh Hoa Nghiêm là sự bắt đầu của Đại 
Thừa. 

Two benefifts: Nhị Lợi—See Two kinds of 

benefits. 


Two birds: Nhị Điểu—The drake and hen of the 
madarin duck who are always together. Buddhism 








typifies these images for—Đôi chim Ca Đề hoặc 
Uyên Ương thường sống sát cánh bên nhau. Đạo 
Phật dùng những hình ảnh nầy cho. 

(A) 

1) Permanence: Thường hằng. 

2) Impermanence: Vô thường. 


(B) 

1) Sorrow: Khổ. 
2) Joy: Lạc. 
(C) 


1) Emptiness: Không. 

2) Non-emptiness: Bất không. 

(D) 

1) Gain: Thành. 

2) Loss: Bại. 

(E) 

1) Honor: Vĩnh. 

2) Defame: Nhục. 

Two bodies or elemenfs ïn a sutra: Nhị Kinh 

Thể. 

I1) The words In a sutra: Kinh văn—Chữ trong 
kinh. 

2) The meaning or ideas of a sutra: Kinh 
nghĩa—Ý nghĩa của kinh. 


Two Buddha domains: Nhị Chủng Phật 
Cảnh —Hai cảnh giới Phật. 
1l) The doman or stae of absolute 


enlightenment: Chứng cảnh —Cảnh giới mà 
chư Phật chứng được—Lý Chân Như pháp 
tánh. 

2) The that the Buddhas 
transforming or the Pure Land: Hóa cảnh 
Cảnh giới mà chư Phật biến hóa ra hay là 
Tây phương quốc độ. 

Two Buddhas at the door: Nhị Phật Trung 

Môn—The present period. The period between 

the nirvana of Sakyamumi Buddha and the future 

advent of Maitreya Buddha—GIal đoạn hiện tại 
của chúng ta. Chỉ giai đoạn giữa thời kỳ Phật 

Thích Ca nhập diệt và Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc 

Tôn Phật xuất hiện. 

Two caftegpories of non-eø0 (anatman): 

Dvayanarratmya (skÐ—NhỊ Vô Ngã—Hai loại vô 

ngã. 

l) No permanent human ego or soul: Pudgala- 
nairatmya (skt)—Nhân vô ngã. 


domain are 





5174 


2) No permanent  ¡ndividuality 1n OT 
independence of things: Dharma-nairatmya 
(skÐ—Pháp vô ngã. 

Two categories of one mỉnd: Nhị Chủng Nhất 

Tâm—See Two categorles for Singleminded 

Practice. 

Two categories for Singleminded Practice: 

Two categorles for One Mind Practice—NhI 

Chủng Nhất Tâm. 

1) One Mind at the Phenomenal Level: Sự Nhất 
Tâm—See One Mind at the Phenomenal 
Level. 

2) One Mind at the Level of Inner Truth: Lý 
Nhất Tâm—See One Mind at the Level of 
Inner Truth. 

'Two causes: Nhị Nhân—Hai nhân. 

(A) According to The Nirvana Sutra—Theo Kinh 
Niết Bàn: 

I1) The producing cause of all good things: Sinh 
nhân. 

2) The revealng or 1lluminating 
(knowledge and wisdom): Liễu nhân. 

(B) 

l1) AlI good and evil: The cause that 1s able to 
produce all sense and perceptions—Năng 
sinh nhân. 

2) The environmenfal or adaptive cause (water 
and soil help the seed growing): Phương tiện 
nhân. 

(C) 

l) Practice or habit as cause (desire causing 
desire): Tập nhân—Đồng loại nhân. 

2) The rewarding cause or fruit-ripening cause 
(pleasure or pain caused by good or evil 
deeds): Báo nhân—Quả thục nhân. 

(D) According to The Nirvana Sutra—Theo Kinh 
Niết Bàn: 

1)  Correct or direct cause (Buddha nature of all 
beings): Chính nhân. 

2) The contributory cause or enliphtenment 
which evolves the Buddha nature by good 
work: Duyên nhân. 

Œ) 

1) Immediate or direct cause: Cận nhân. 

2) Distant or indirect cause: Viễn nhân. 

Two characterisfics of mỉnd ỉn the 


cause 


Sraddhopada-sastra: Khởi tín nhị môn—Khởi 

Tín Luận —Two characteristics of mind ¡n the 

Sraddhopada-sastra, as eternal and phenomena—— 

Bộ Đại Thừa Khởi Tín Luận thuyết minh cái tâm 

của chúng sanh thì chia ra “tâm chân như môn” và 

“tâm sinh diệt môn.” Thuyết minh về bản thể nói 

về tâm chân như, thuyết minh về sinh diệt nói về 

hiện tượng của tâm chúng sanh —See Treatise on 

Awakening of Faith. 

Two classes of Buddha-land: Buddhaksetra 

(sk)—NhỊ Phật Sát—Có hai loại Phật Sát— 

There are two kinds of Buddha-ksetra. 

1l) The Eastern Paradise: 
Schools, regarded as the regions of progress 
for the righteous after death—Đông Độ Cực 
Lạc. 

2) The Western Pure Land: In the Amitabha 
Schools, regarded as the Pure Land—Tây 
Phương Tịnh Độ. 

Two classes of Buddha”s predictions of a 

disciple”s destiny: Nhị Chủng Thọ Ký-——Hai loại 

thọ ký. 

l1) Partial or incomplete prediction: Hữu dư thọ 
ký — The Buddha predicted what Buddha 
would make a prediction for sentient being In 
certain perlods of time ¡n the future—Đức 
Phật nói vào thời nào trong tương lai thì vị 
Phật nào sẽ thọ ký cho chúng sanh. 

2) Prediction in finality, or complete detail of 
becoming Buddha of a sentient being: Vô dư 
thọ ký—Đức Phật thọ ký về sự thành Phật 
của một chúng sanh. 

Two classes of conduct: Nhị Hành —Hai loại 

hành. 

I)_ Conduct following wrong views: Kiến hành— 
Hành theo tà kiến. 

2) Conduct following wrong desire or emotIons: 
Ái hành—Hành theo sự ham muốn tà vạy. 
Two classes of karma: Nhị Nghiệp—Hai loại 

nghiệp. 

(ŒD According to the Sastra in the 
Hinayana—Theo Câu Xá Luận trong Tiểu 
thừa: 

l) Good karma: Thiện nghiệp—Good karma 
created by wholesome path such as pracficing 
of the five precepts and the ten wholesome 
deeds, which will result in happiness— 


In the Vairocana 


Kosa 


53175 


Nghiệp tạo ra bởi thiện đạo như ngũ giới thập 
thiện, sẽ đưa chúng sanh đến chỗ an lạc hạnh 
phúc. 

2) Bad karma: Ác nghiệp—Bad karma created 
by committing the five grave sins and the ten 
unwholesome deeds, which will result In 
misery—Nghiệp gây ra bởi các tội ác như 
ngũ nghịch hay thập ác, đưa chúng sanh đến 
chỗ khổ đau phiển não. 

ŒI) According to the Mahayana—Theo Đại 
Thừa: 

(A) 

l) Aids to the karma: Trợ nghiệp—Alds to the 
karma of being born in Amitabha”s Pure Land 
suụch as offerings, chantings, etc.——Nghiệp có 
thể trợ giúp cho việc vãng sanh như cúng 
dường hay niệm Phật. 

2) Thought and Invocaton of Amitabha with 
undivided mind, as the direct method: Chánh 
nghiệp—Niệm Phật nhất tâm bất loạn là 
nhân chính đưa đến việc vãng sanh. 

(B) - 

l1)  Karma that leads to the general rewards: Dân 
nghiệp—Karma that leads to the general 
rewards (the award as to the specles Into 
which one 1s to be born, 1.e. animals, men, 
gods, e(c)—Nghiệp nhân dẫn đến quả báo 
tổng quát (quả báo sanh về cõi súc sanh hay 
nhân thiên). 

2) Karma that leads to the individual reward: 
Mãn nghiệp—Karma that the 
individual reward, 1.e. the kind or quality of 
being clever or stupid—Nghiệp nhân dẫn đến 
biệt báo, chẳng hạn như được phẩm chất 
thông minh hay đần độn. 

'Two classes of misconduct: Nhị Tà Hạnh. 

I) Follow wrong views: Tà kiến— Chạy theo tà 
kiến. 

2) Follow wrong desires or emotions: Tà dục— 
Chạy theo tham dục và tình cảm. 

Two classes of monks: Nhị Chủng Tỳ Kheo— 

Hai loại Tỳ Kheo. 

1)  Monks who hear and repeat many sutras, but 
are not devoted doers: Đa văn tỳ kheo. 

2) Those who read and repeat few sutras, but 
are devoted ¡n their lives: Quả thiển tỳ kheo. 

Two classes of saints or preachers: Nhị 

Chúng Thánh —Hai loại Thánh. 


leads to 


l) Those who preach with words (Pháp sư): Hữu 
ngôn Thánh. 

2) Those who preach without words, but 
examplify themselves with good morality: Vô 
ngôn Thánh—Những vị Thánh nêu gương 
bằng những phẩm hạnh cao tuyệt chứ không 
nói một lời. 

Two classes of thỉngs: All things are divided 

1nto two classes——NhI Pháp——Chư pháp được chia 

làm hai loại: 

l) Physical dharma which has substance and 
resistance: Sắc Pháp—Sắc pháp là những gì 
có chất ngại. 

2) Mental dharma which ¡is devoid of substance 
Or resistance, or the root of all phenomena: 
Tâm Pháp—Những gì không có chất ngại mà 
duyên khởi nên các pháp gọi là Tâm Pháp. 

Two condifions for being upside down: Nhị 

Chúng Điên Đảo —According to the Surangama 

Sufra, book Seven, the Buddha reminded Ananda 

about the two conditions for being upside down as 

follows: “Ananda! You now wish to cultivate true 
samadhi and arrive directly at the Thus Come 

One” Parinirvana, first, you should recognize the 

two upside-down causes of living beings and the 

world. If this upside-down state 1s not produced, 
then there 1s the Thus Come One”s 
samadhi.”—Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển 

Bảy, Đức Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về hai 

loại điên đảo như sau: “Ông A Nan! Ông muốn tu 

chân tam ma địa, thẳng đến đại Niết Bàn của Như 

Lai, trước hết phải biết hai thứ điên đảo là chúng 

sanh và thế giới. Nếu điên đảo không sinh, đó là 

chân tam ma địa của Như Lai.” 

l) Upside-down state of living beings: Chúng 
Sanh Điên Đảo—See Upside-down state of 
living beings. 

2) Upside-down state of the world: Thế Giới 
Điên Đảo—See Upside-down state of the 
world. 

Two conditions that are necessary for one to 

enter the Way: Hai điều kiện cần thiết cho 

người tu nhập đạo chí thượng (according to the 

Sutra In Forty-Two Sections— Chapter 13——Theo 

chương 13, Tứ Thập Nhị Chương Kinh). 

l1) Purifying the mind: Thanh tịnh tâm. 

2) Guarding the will: Giữ chí nguyện vững bền. 


true 


53176 


Two condifions that are necessary for one to 

know past lives: Hai điều kiện cần thiết giúp 

cho người tu biết được tiền kiếp (according to the 

Sufra in Forty-two Sectlons—Chapter I3—Theo 

chương 13, Tứ Thập Nhị Chương Kinh). 

1) Cut off desire: Đoạn tận ái dục. 

2) Notcontinue to seek desire again: Không tiếp 
tục tìm câu ái dục sau khi đã đoạn tận chúng. 

Two condiions that are necessary to 

complete the evil of covefousness: The 

consequence of which 1s non-fulfillment of one”s 
wishes (The Buddha and His Teachings)—Hai 
điều kiện cần thiết để tạo ra nghiệp tham lam, mà 
hậu quả của nó là không được mãn nguyện (Đức 

Phật và Phật Pháp). 

I) Another”s possession: Vật sở hữu của người 
khác. 

2) Adverting to it, thinking, “would this be 
mine!°—Tâm thèm muốn ước mong được 
làm chủ vật ấy. 

Two condidions that are necessary to 

complete the evil of frivolous talk: The 

consequences of which are defective bodily 
organs and incredible speech (The Buddha and 

His Teachings)—Hai điều kiện cần thiết để tạo 

nghiệp nói nhảm nhí, mà hậu quả của nó là thân 

thể khiếm khuyết và lời nói không rõ ràng minh 
bạch (Đức Phật và Phật Pháp). 

I) The inclinaton towards frivolous talk: Ý 
muốn nói chuyện nhắm nhí. 

2) Its narration: Thốt ra lời nói nhảm nhí. 

Two condiions that are necessary to 

complete the evil of ïll-will: The consequences 

of which are ugliness, manifold diseases, and 
detestable nature (according to The Buddha and 

His Teachings)—Hai điều kiện cần thiết để tạo 

nghiệp sân hận, mà hậu quả của nó là hình hài 

xấu xa bệnh hoạn và bản tánh khó thương (Đức 

Phật và Phật Pháp). 

1) Another person: Nạn nhân. 

2) The thought of doing harm: Tư tưởng muốn làm 
tổn hại người đó. 

Two condifions that are necessary to 

complete the evil of perverted (wrong) 

views: The consequences of which are base 
desires, lack of wisdom, dull wit, chronic diseases 
and blameworthy ideas (according to The Buddha 





and His Teachings)—Hai điều kiện cần thiết để 

tạo nghiệp tà kiến, mà hậu quả của nó là sanh ra 

những ham muốn thấp hèn, trí tuệ kém cõi, đần 
độn, bệnh hoạn kinh niên, và những tư tưởng đáng 
chê trách. 

l) Perverted manner in which the obJect 1s 
viewed: Nhìn sự vật một cách sai lầm. 

2) The understanding of it according to that 
misconception: Khư khư cố chấp quan niệm 
sai lầm ấy. 

Two condifions relafing to passions and 

delusions: Nhị Lậu —Hai thứ lậu. 

l1) The condition in which they can prevail: Hữu 
lậu —The conditioned dharma which produces 
afflictions (passions and delusions)—Pháp có 
phiền não hoặc làm tăng trưởng phiền não. 

2) The condition in which they cannot prevall: 
Vô lậu The uncondiioned dharma which 
produces no afflictions (no passions and 
delusions)—Pháp thanh tịnh ha được phiển 


não. 
Two consciousnesses: Nhị Thức— 
Discriminating the alaya-vijnana or primal 


undivided condition from the mano-vijnana or that 
of discrimination—Hai thức, phân biệt giữa A Lại 
da thức hay vô một (không mất), chứa mầm của 
hết thảy các pháp mà không mất, đối lại với mạt 
na thức hay phân biệt thức, nương vào A Lại Da 
mà sinh ra phân biệt (cảnh của mắt, thanh của tai, 
hương của mũi, vị của lưỡi, xúc của thân, tư tưởng 

của ý): 

1) Mano-vijnana (skÐ: Mạt Na thức—Thức phân 
biệt—See Mano-vijnana. 

2) Alaya-vijinana: A-Lại-Da thức—Tàng thức— 
See Alaya-vijnana. 

Two dana (đàn na): Nhị Đàn—Two kinds of 

donating or almsgiving—Hai loại bố thí cúng 

dường. 

(A) 

I)_ Conditionally Ordinary alms: Thế gian đàn— 
Cách bố thí của phàm phu còn mong phước 
báo hữu lậu. 

2) Unconditionally alms: Xuất thế gian đàn— 
Spiritual or other worldly gifts—Cách bố thí 
vô lậu của bậc Thánh nhân Bồ Tát. 

(B) 

1) Mara-giving: Ma Đàn—Bố thí vì danh vì 
lợi—Giving out of fame and gaIns. 





5177 


2) Buddha-giving: Phật Đàn—Buddha-charity as 
motive of giving, or preaching, and of self- 
sacrifice, or self-immolation—Bố thí với tấm 
lòng trong sạch, thanh tịnh giống như Phật 
thuyết pháp cứu độ chúng sanh. 

Two devas: Nhị Thiên—See Two devas and the 

three rsi (A). 

Two devas and the three rsỉ: Nhị Thiên Tam 

Tiên—Hai loại chư Thiên (Trời) và ba loại Tiên. 

(A) Two devas—NhI Thiên. 

1) Mahesvara (skt): Ma-Hê-Thủ-La. 

2) Visnu (skt): Tì Nữu Thiên. 

(B) Three rsi—Tam Tiên. 

1) Kapdla (skt): Ca Tỳ La Tiên. 

2) Uluka (skÐ: Ưu Lâu Tăng Khư. 

3) Rsabha (skt): Lặc Sa Bà. 

Two direct ways to perfection: Nhị Đốn—See 

'Two Immediate ways to perfection. 

Two divisions: Nhị Bộ——Two divisions that took 

place mmmediately after the Buddha”s death—Hai 

bộ được thành lập ngay khi Phật nhập diệt. 

l) The elder monks or intimate disciples: 
Thượng Tọa bộ. 

2) The general body of disciples: Đại Chúng bộ. 

Two divisions of the Buddha”s teaching: Nhị 

Hóa—The Buddha”s teaching ¡1s divided Into two 

divisions—Sự giáo hóa của Đức Phật được chia 

làm hai loại. 

l) Teaching or lessons derived from external 
events, I.e. the Buddha's life and work, shown 
in the first fourteen sections ¡In the Lofus 
Sutra: Tích Hóa—Dùng những sự kiện bên 
ngoài để giáo hóa thì gọi là “tích hóa,” như 
lấy cuộc đời và công nghiệp hoằng hóa của 
Đức Phật để làm gương noi theo, hoặc giả 14 
phẩm đầu trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. 

2) The Buddha's teaching, his 
practice, and realization: Bản Hóa—Những 
lời giáo hóa trực tiếp với những thực hành và 
chứng đắc cụ thể. 

Two divisions of Buddhism: Nhị Bộ—Two 

divisions that took place Immediately after the 

Buddha”s death—Hai bộ được thành lập ngay khi 

Phật nhập diệt: 

l) The elder monks or intimate disciples: 
Thượng Tọa bộ—See Sthaviravadin. 





direct real 


2) The general body of disciples: Đại Chúng 
bộ—See Mahasanghika. 

Two divisions and the five divisions: Nhị Bộ 

Ngũ Bộ. 

(A) The 
divisions of Buddhism. 

(B) The five divisions, which are said to have 
Occurred a century later—Ngũ Bộ——Người ta 
nói rằng Ngũ Bộ được thành hình một thế kỷ 
sau khi Phật nhập diệt: 

l1) Dharma-guptah (skt: Đàm Vô Đức bộ. 

2) Mulasarvastivadah (skt: Tát Bà Đa bộ. 

3) Mahisasakah (skÐ: Di Sa Tắc bộ. 

4) Kasyapiyah (skÐ: Ca Diếp Di bộ. 

53) Vatsiputriyah (skÐ: Bà Thô Phú Na bộ. 

TIwo đdoors: Nhị 

schools—Hai cửa, hai trường phái. 

(A) Two schools—Hai trường phái: 

l) Zen door which helps practitioners to realize 
enlightenment through meditaion: Thiển 
môn—Giúp người tu đi thẳng từ phàm đến 
Thánh hay chứng ngộ Bồ Đề bằng con đường 
thiển quán. 

2) The Pure Land Door: 
Practitioners achieve rebirth in the Pure Land 
by reciting the name of Amitabha Buddha— 
Hành giả vãng sanh bằng phương pháp niệm 
hồng danh Phật A Di Đà. 

(B) The two doctrines—Hai giáo lý: 

1) The doctrine which differentiates the three 
vehicles from the one vehicle: Phân Tướng 
Môn— Giáo lý thuyết minh về sự sai biệt 
giữa tam thừa và nhứt thừa. 

2) The doctine which maintans the three 

vehicles to be the one: Cai Nhiếp Môn— 

Giáo lý thuyết minh tam thừa là nhứt thừa. 

According to the Awakening of Faith—Theo 

Đại Thừa Khởi Tín Luận: 

1) The mind as bhutatathata: Chân Như Môn. 

2) The door of creaton and extinction, or 
beginning and end: Sinh Diệt Môn. 

(D) 

1) Wisdom gate or Buddha-wisdom, or the way 
of enlightenment: Trí Môn—Trí tuệ Phật dẫn 
đến giác ngộ Bồ Đề. 

2) Buddha-pity, or the way of pity directed to 
others: Bi Môn—Bi tâm Phật hướng đến cứu 
độ tha nhân. 


two divisions: Nhị Bộ—See Two 





Môn—Two entrances or 


Tịnh Độ môn— 


53178 


(E) Prohibitions from evil and exhortations to 
good: Khuyến Giới Nhị Môn—Exhortation 
and prohibition; to exhort and admonish; 
exhort to be good and forbid the doing of 
evil—Dạy làm điều thiện gọi là “khuyến,” 
ngăn cấm làm điều ác gọi là “giới.” Giáo 
pháp của Phật đầy đủ hai môn Khuyến Giới 
(như chư ác mạc tác thuộc về Giới Môn, còn 
chúng thiện phụng hành thuộc về Khuyến 
Môn). 

l) The method of exhortation or persuation, In 

wih prohibiion or 
Khuyến Môn—Pháp môn khuyến tấn con 
người làm việc thiện, đối lại với “Giới Môn” 
(ngăn cấm con người làm việc ác). 

2) The way or method of the commandments or 

Giới Môn—-Obedlence to the 

commandments as a way of salvatlon—Tu 

hành giới luật là cửa vào giải thoát. 

According to Most Venerable Thích Thiển 

Tâm in The Pure Land Buddhism in Theory 

and Practice, there are two doors—Theo Hòa 

Thượng Thích Thiển Tâm trong Niệm Phật 

Thập Yếu, có hai môn: 

1l) Dharma MDoor of Existence: Existence 
Cultivated Door—Hữu Môn—See Dharma 
Door of Existence and Dharma Door of 
Emptiness. 

2) Dharma Door of Emptiness: Emptiness 
Cultivated Door—Không Môn—See Dharma 
Door of Emptiness and Dharma Door of 
ExIstence. 

Two doors of compassion and wisdom: Bi Trí 

Nhị Môn. 

I1) Bi Môn: Bi tâm Phật hướng đến cứu độ tha 
nhân (cửa từ bi hay lòng thương xót chúng 
sanh. Thấy chúng sanh mê lầm sa ngã, đớn 
đau khổ não và hoạn nạn thì thương xót và 
dùng mọi phương tiện để giúp họ được vui. 
Lòng từ bi của chư Phật và chư Bồ Tát vô 
cùng vô tận bủa khắp mười phương nên gọi là 
Đại Bi. Những bậc Bồ Tát trải qua vô lượng 
kiếp thực hành đại hạnh từ bi này rồi sau mới 
đắc quả vô thượng Bổ Để)—Buddha-pity, or 
Bodhisattva-pify, the way of pity directed to 
others. 

2) Trí Môn: Trí tuệ Phật dẫn đến giác ngộ Bồ 
Đề (cửa trí huệ. Tu theo Phật là tu pháp môn 


confrast command: 


rules: 


(F 


~ 


trí huệ, nghĩa là dùng trí huệ sáng suốt mà soi 
xét và đoạn trừ những phiền não tối tăm, 
những hoặc chướng vô minh; dùng trí huệ để 
phân định chánh tà, sự lý viên minh. Hành 
giả tu tập cuối cùng sẽ đạt được trí huệ tối 
thượng hay nhứt thiết trí, hay trí huệ Phật)— 
Wisdom gate or Buddha-wisdom, or the way 
of enlightenmernt. 

Two đoors of ingress and egress: Nhập Xuất 

Nhị Môn— Hai cửa vào ra—The two doors of 

Ingress and egress. Enter the gate of self- 

purification and then go forth to benefit and save 

others—Vào cửa tự thanh tịnh và ra cửa cứu độ 
chúng sanh. 

Two doors of the Lotus Sutra: Bản Tích Nhị 

Môn. 

l1) The first fourteen chapters which related to 
the Buddha”s early life and previous teaching: 
Pháp Hoa Tích Môn: Mười bốn chương đầu 
trong Kinh Pháp Hoa liên hệ đến giai đoạn 
đầu cuộc đời Đức Phật và những giáo thuyết 
trước đó. 

2) The following fourteen chapters which 
related to the final revelation of the Buddha 
as e(ernal and Bodhisattva doctrines: Pháp 
Hoa Bổn Môn: Mười bốn chương sau liên hệ 
đến giai đoạn sau khi Phật Thích Ca thành 
đạo cho đến chúng hội Pháp Hoa, cũng như 
những giáo thuyết cho Bồ Tát. 

Two dualistic views: Dharmadvaya (skt——Nhị 

nguyên tính—Duality—Two sides—Two extreme 

Views—Two dualistic views expressly rejecfed in 

Buddhism—See Two extreme views. 

Two duskrtas: Nhị Kết Hai loại trói buộc vào 

phiền não. 

1) Doing evil: Lầm ác. 

2) Speaking evil: Nói ác. 

Two elemenfsin a sutra: Two bodiesin a 

sutra—Nhị Kinh Thể—Hai loại kinh thể. 

I1) The words In a sutra: Kinh văn—Chữ trong 
kinh. 

2) The meaning or ideas of a sutra: Kinh 
nghĩa—Ý nghĩa của kinh. 

Two endurances: Nhị Nhẫn—See Two kinds of 

patience or endurance. 

Two entrances: Nhị Môn—See Two doors and 

Two doors of compassion and wisdom. 


53179 


Two erroneous tenetfs: Nhị Chấp—Hai tà chấp 
hay luyến ái —TWwo erroneous attachments— 
IIlusionsAll illusion arises from holding to the 
reality of the ego and of things—Do ngã pháp 
chấp, ảo vọng phát khởi. 

l) Attachment of the reality of the ego: Ngã 
chấp——Attachment of the reality of the ego, 
permanent personality, the atman, soul or 
self—Nhân chấp hay chấp cái ngã có thật. 

2) Attachment of the reality of dharma, things or 
phenomena: Pháp chấp—Chấp rằng vạn pháp 
có thật. 

Two erroneous views 0f individualism: Nhị 

Ngã—Nhị Ngã Kiến. 

1) The erroneous that 
independent human personality or soul: Nhân 
ngã kiến —Tà kiến sai lầm cho rằng có một 
cái ngã độc lập. 

2) The erroneous view that everything exisfs 
with an independent nature: Pháp ngã kiến— 
Vọng kiến cho rằng chư pháp hiện hữu độc 
lập. 

Two esofteric aspecfs: Nhị Mật—Hai loại bí 

mật. 

l1) The esoteric doctrine: Lý mật—Lý viên dung 
bất ly. 

2) The esofteric acts of a Tathagata: Sự mật—Bí 
mật của thân khẩu ý của Đức Như Lai. 

Two excellent things for any Buddhist: Nhị 

Mỹ—Hai điều hoàn mỹ cho người Phật tử. 

1)_ Meditation: Thiển định. 

2) Wisdom: Trí huệ. 

Two exfremes: Dvaita, Dvaya, or Dharmadvaya 

(skÐ—Nh Nguyên. 

l) Those who believe that things exist: Hữu 
biên—Những người tin vạn hữu hiện hữu. 

2) Those who believe that nothing is self- 
existence or things cannot be said to exist: Vô 
biên—Những người tin không có gì tự hiện 
hữu. 

Two extreme views: Nhị biên —Two dualistic 

Views expressly rejected in Buddhism: 

(A) 

1) Nhlism: Đoạn (Hoại diệt — 
Considering that things do not exist In any 
sense, even the delusory manifestatlons of 
the world, anything continue 


VICW there 1s an 


kiến 


noF after 


deat-Demal of the of 
reincarnation—Tin rằng sau khi chết là hết 
chứ không còn gì nữa cả. 

2) Eternalsm: Thường kiến (Vĩnh cửu)— 
Believing that there 1s true existence of real 
being in obJects, or that there 1s some entity 
that exists forever—Tin rằng vạn sự vạn vật 
thường hằng. 

(B) 

l) The plus side: Tăng ích biên—Those who 
believe In a soul or permanence; all things 
are unreal and have no-self—Những người tin 
rằng không có một linh hồn hay sự thường 
hằng; vạn pháp vốn không có tự tánh. 

2) The minus side: Tổn giảm biên—Those who 
believe that nothing exists even of karma—— 
Những người tin rằng không có cái gì hiện 
hữu ngay cả nghiệp báo. 

Two false tenets: The two false views—Không 

Hữu Nhị Kiến—Mê tình của phàm phu chấp 

không chấp có. 

Two false views: Nhị Chủng Tà Kiến—Hai loại 

tà kiến. 

(D 

1) Materialistics who maintained the moral life 
in the 1nterests of self, souph(t earthly 
happiness, and failed to apprehend nirvana: 
Thường kiến—Những người theo chủ nghĩa 
vật chất duy trì cuộc sống đạo đức vì lợi ích 
của tự thân, tìm cầu hạnh phúc trần tục, và 
không nắm bắt được Niết bàn. 

2) Nihilistics who denied that earthly happiness 
is dependent on a moral life: Đoạn kiến— 
Người theo chủ nghĩa đoạn kiến phủ nhận 
hạnh phúc trần tục tùy thuộc vào cuộc sống 
đạo đức. 

qD 

1l) Those who maintain the moral life ¡in the 
interests of self: Phá thế gian lạc tà kiến— 
Những người duy trì lối sống vì lợi ích vị kỷ. 

2) Those who seek earthly happiness, and fail to 
apprehend Nirvana: Phá Niết Bàn đạo tà 
kiến—-Những người chủ trương theo đuổi 
phước báo nhơn thiên mà chẳng được Niết 
Bàn. 

(II) 


doctrine 


5180 


l) Beholding that karma and nirvana are not 
real: Chấp Không—Chấp rằng nghiệp và niết 
bàn là không thực. 

2) Becholding that the ego and phenomena are 
real: Chấp Hữu—Chấp rằng có thực ngã và 
thực pháp. 

(V)Eradicaton of wrong views—lận diệt tà 
kiến: These wrong views are overcome by 
the meditating on the unreality of the ego and 
phenomena, and the reality of karma and 
nirvana. Meditating on the unreality of the 
ego and phenomena, and the reality of karma 
and nirvana, which Is used to practice fo 
overcome the false tenets or views of real 
and unreal—Những tà chấp nầy có thể khắc 
phục được bằng cách quán tánh không thực 
của ngã và pháp, cũng như quán thực tánh 
của nghiệp và niết bàn. Để khai phá hai tà 
chấp không hữu nên quán tánh không thực 
của “ngã” và “pháp.” Đồng thời quán thực 
tánh của nghiệp và niết bàn. 

Two feet in the Bodhisattva”s practices: Nhị 

Túc—Hai chân trong hạnh Bồ Tát. 

1) The foot of blessedness: Phước Túc—The 
feet of blessedness, one consisting of the first 
five paramitas, the other being the sixth 
paramita, 1.e. wisdom; happiness—Một trong 
nhị túc, chân thứ nhất bao gồm năm Ba La 
Mật đầu, và chân thứ hai còn gọi là “trí túc,” 
gồm Ba La Mật thứ sáu—See Six paramitas 
(6). 

2) The foot of wisdom: Trí Túc—One of the two 
feet, the foot of wisdom consisting of the sixth 
paramita in the six paramitas—Một trong nhị 
túc, trí túc là Ba La Mật thứ sáu trong lục Ba 
La Mật—See SIx paramitas (6). 

Two fields for the culfivafion of happiness: 

Nhị Phước Điển—Hai phước điền. 

(A) 

l1) The pitiable, or poor and needy, as the field 
or opportunity for charity: Bi điển—Thương 
xót những người nghèo hay cùng khổ, đây là 
cơ hội cho bố thí. 

2) The field of religlon and reverence of the 
Buddhas, the saints, the priesthood: Kính 
điểền—Kính trọng Phật và Hiền Thánh Tăng. 

(B) 





I) Cultivate of happiness by doing offerings to 
those who are still in training in religion: Học 
nhân điển—Tu tập phước bằng cách cúng 
dường những người hãy còn đang tu học. 

2) Offerings to those who have completed their 
course: Vô học nhân điểền—Cúng dường cho 
những người đã hoàn thành tu tập. 

Two-fold canon: Nhị Tạng Kinh—Two Pitakas 

(Buddhist Canon)—Hai tạng Kinh Phật giáo. 

(A) 

I) The Sravaka or Hinayana: Thanh Văn 
Tạng—Giáo lý giảng thuyết về hai thừa 
Thanh Văn và Duyên Giác. 

2) The Bodhisattva or Mahayana: Bồ tát Tạng— 
Giáo lý giảng thuyết về Bồ Tát đại sĩ. 

(B) 

l1) The Sutras: Tạng Kinh. 

2) The Vinaya: Tạng Luật. 

(C) 

1) The Hinayana scriptures: Tiểu Thừa Tạng. 

2) The Mahayana scriptures: Đại Thừa Tạng. 

Two-fold division of the Buddha?s teaching: 

Hóa Chế Nhị Giáo—The twofold division of the 

Buddha's teaching Into converting or enliphtening 

and discipline, as made by Vinaya School—Luật 

Tông chia một đời giáo hóa của Đức Phật ra làm 

hai phần: Hóa Giáo và Chế Giáo. 

l) The Buddhas teaching on enlightening, 
explainng on the cause and effect Hóa 
Giáo—Giảng chung cho Tăng tục về lý nhơn 
quả. 

2) The Buddhas  teaching discipline, 
especially for monks and nuns: Chế Giáo— 
Giảng về giới pháp cho hàng xuất gia. 

Twofold meditation: Nhị chủng Thiền. 

(A) An overview on Meditaton—Tổng quan về 
Thiền: 

l1) The exposition of medifation as it 1s handed 
down In the early Buddhist writings 1s more or 
less based on the methods used by the 


on 


Buddha for his own afainment of 
enliphtenment and Nirvana, and on his 
personal ©Xperience of mental 


development—Phần hành thiển được lưu 
truyền từ những kinh điển Phật giáo Nguyên 
Thủy, căn cứ trên những phương pháp mà 
chính Đức Phật đã áp dụng, pháp môn hành 
thiển đã đưa Ngài đến giác ngộ và Niết Bàn, 


2) 


3) 


3) 


3181 


và từ chính kinh nghiệm bản thân của Ngài 
trong sự phát triển tâm linh. 

The word meditation really 1s no equivalent 
for the Buddhist term which 
lierally means “development` or “culture, 
that 1s development of the mind, culture of 
the mind, or “making-the-mind become.” Ï( 1s 
the effort to build up a calm, concentrated 
mind that sees clearly the true nature of all 
phenomenal things and realizes Nirvana, the 
ideal state of mental health—Chữ “Thiền” 
thật sự không phải là từ tương đương với chữ 
“Bhavana” trong ngôn ngữ Nam Phạn, mà 
đúng theo nguyên nghĩa có nghĩa là mở mang 
hay phát triển, trau đồi hay làm cho trở thành, 
là sự nỗ lực xây dựng tâm vắng lặng và an 
trụ, có khả năng nhận thức rõ ràng bản chất 
thật sự của tất cả các pháp hữu lậu và chứng 
ngộ Niết Bàn, trạng thái tâm lành mạnh lý 
tưởng. 

Meditation as practiced and experilenced by 
the Buddha 1s twofold: Concentration of the 
mind (samatha or samadhi) that 1s one- 
pointedness or unification of the mind, and 
Insigh(t (vipassana, skft—vipasyana or 
vidarsana). Of these two forms, samatha or 
concenfration has the function of calming the 
mind, and for this reason the word samatha or 
samadhi, in some contexts, is rendered as 
calmness, tranquility or quiescence. Calming 
the mind 1mplies 
pointedness” of the mind. Unificaton 1s 
brought about by focussing the mind on one 
salufary object to the exclusion of all others— 
Pháp môn hành thiển mà chính Đức Phật đã 
chứng nghiệm gồm có hai phần: (1) an trụ 
tâm là gom tâm vào một điểm, hay thống 
nhất, tập trung tâm vào một để mục, hay nhất 
điểm tâm; (2) Thiển minh sát tuệ. Một trong 
hai phần này là samatha hay tập trung tâm ý 
hay trụ tâm vào một để mục và không hay 
biết gì khác ngoài để mục. 
Mediaton begins with 
Concentration 1s a state of undistractedness. 
What is concentration? What 1s 1s marks, 
requistes and development? Whatever 1s 
unification of mind, this 1s concentration; the 
four setting-up of mindfulness are the marks 


“bhavana” 


unificaion or “one- 


COncerntrafion. 


4) 


5) 


(B) 


Of concentration; the four right efforts are the 
requisites for concentration; whatever 1s the 
exercise, the development, the Increase of 
very things, the 
development of concentration—Thiền tập bắt 
đầu bằng sự an trụ tâm. An trụ là trạng thái 
tâm vững chắc, không chao động hay phóng 
đi nơi khác. An trụ tâm là gì? Dấu hiệu của 
tâm an trụ là như thế nào? Nhu cầu và sự 
phát triển tâm an trụ như thế nào? Bất cứ sự 
thống nhất nào của tâm cũng là tâm an trụ. 
Tứ niệm xứ là dấu hiệu của tâm an trụ. Tứ 


these ths is herein 


chánh cần là nhu cần thiết của tâm an trụ. 
Bất cứ sự thực hành hay phát triển nào, sự 
tăng trưởng nào của các pháp trên đều là sự 
phát triển của tâm an trụ. 

This statement clearly indicates that three 
factors of the samadhi group, namely, right 
efort, riphít mindfulness, right 
concenfration function together in support of 
They COmpPFrIS€ 
concentration—Lời dạy này chỉ một cách rõ 
ràng ba yếu tế của nhóm định: chánh tinh tấn, 
chánh niệm và chánh định cũng sinh hoạt và 
nâng đỡ lẫn nhau. Chúng gồm chứa sự gom 
tâm chân thật. 

lt must be mentioned that the development of 
concentration or calm (samath or bhavana) as 
taught ¡in Buddhism, 1s not exclusively 
Buddhist. Practitioners, before the advent of 
the Buddha, practiced different systems of 
meditation as they do now. India has always 
been a land of mysticism, but the Yoga then 
prevalent im India never went beyond a 
certain point—Phải nói rõ rằng sự phát triển 
của tâm an trụ được dạy trong Phật giáo 
không chỉ riêng Phật giáo mới có. Từ trước 
thời Đức Phật các đạo sĩ Du Già đã có thực 
hành những pháp môn “thiển định” khác 
nhau, như hiện nay họ vẫn còn thực hành. Xứ 
Ấn Độ từ bao giờ vẫn là một vùng đất huyền 
bí. nhưng pháp hành Du Già đã áp dụng 
nhiều nhất ở Ấn Độ chỉ đưa đến một mức độ 
nào chứ không hề vượt xa hơn. 

Twofold meditation—Nhị chủng Thiền: 
Samatha Meditation—Thiển Tịnh Trụ: 
Samatha taught in Buddhism culminates 1n 
Jhana and Vipassana which leads to the four 


and 


each other. real 


b) 


2) 
a) 


53182 


Sfapes of sanctfy or emancipation. The 
meditator continuing zestfully his 1nsight 
meditation removes, by gradual process, the 
fetters that bind him to the Wheel of 
Existence (samsara) and reach the last and 
the fourth stage of sanctity (Arahatta)—Pháp 
hành thiền an trụ trong Phật giáo đưa đến tột 
đỉnh là đắc thiển và pháp thiển tuệ dẫn đến 
tầng Thánh hay giải thoát. Vị hành giả liên 
tục kiên trì nỗ lực thực hành thiển tuệ dẫn 
đến việc tháo gỡ những thằng thúc hay dây 
trói buộc chúng sanh vào vòng luân hồi sanh 
tử, và tiến đạt đến tầng Thánh cuối cùng là A 
La Hán. 

The Buddha was not satisfied with mere 
“Jhana” and mystical experiences, his one 
and only aim was to attain full enlightenment 
and Nưrvana Having gained perfect 
calm  through 
meditaton, he was able to develop Insight 
(vipassana) meditation that enables a person 
to see thinøs as they really are, and not as 
they appear to be. That 1s, on other words, to 
understand ourselves as we really are—Đức 
Phật không thỏa mãn với các tầng thiển và 
các kinh nghiệm huyền bí. Mục tiêu duy nhất 
của Ngài là chứng đắc Toàn Giác và Niết 
Bàn. Sau khi đã gom tâm hoàn toàn an trụ và 
vắng lặng bằng thiển định, Ngài có thể phát 
triển thiển tuệ, tức là pháp hành khả dĩ giúp 
cho hành giả nhìn thấy sự vật đúng như sự vật 
là như vậy, tức là thấy được thực tướng của 
sự vật, chứ không phải chỉ thấy bể ngoài, 
hình như sự vật là như vậy. Nói cách khác, đó 
là thấu đạt bản chất thật sự của chính mình, 
rõ ràng và tường tận như thật sự bản chất của 
mình là như vậy. 

Vipassana—Thiền Tuệ: 

The word “vipassana” means, by derivation, 
seeing In an extraordinary way, from the 
word “passati” to see the prefix “v1” denoting, 
speclal, particular. Vipassana, 
means, seeing beyond what 1s ordinary, clear 
Vision. Ïf is not surface seeing or skimming, 
nñOf Seeing mere appearances, bu(t seeing 
things in their proper perspective, that 1s In 
terms of the three characferistics or signs of 
phenomenal existence: Impermanence or 


concentrative samatha 


therefore 


change; suffering or unsatisfactoriness and 

non-self or egolessness (anicca, dukkha and 

anaffa). Ít 1s this Insipht medifation, with calm 

1SĨ basis, that 
enables the practiioner to purge his mind of 
all defilements, to remove the ego-illusion 
and to see reality and experlence Nirvana— 
Từ “Vipassana” có nghĩa là thấy một cách 
đặc biệt, từ gốc chữ “Passati” là thấy và tiếp 
đầu ngữ “Vi” là đặc biệt. Vì thế “Vipassana” 
là thấy một cách đặc biệt hay khác thường, 
cái thấy vượt ra ngoài cái thấy thông thường, 
hay tuệ nhãn. Khôg phải cái nhìn trên bể 
mặt, hay nhìn phớt qua. Không phải chỉ thấy 
thoáng qua cái dáng mà nhìn sự vật đúng 
theo bối cảnh của sự vật, tức là nhìn dưới ánh 
sáng của ba đặc tướng, hay ba dấu hiệu đặc 
thù của các pháp hữu vi, các hiện tượng sinh 
tồn. Đó là vô thường hay biến đối, khổ đau 
hay bất toại nguyện, và vô ngã hay không có 
một cái tự ngã trường tổn vĩnh cửu. Đó là 
pháp thiển tuệ, lấy thiền định làm nền tắng, 
pháp thiển mà theo đó hành giả gột rửa đến 
mức tận cùng các bợn nhơ trong tâm, lột bỏ 
ảo kiến về cái “ta,” nhìn thấy thực tướng của 
vạn pháp và chứng ngộ Niết Bàn. 

b)  Vipassana or Insipht medifation, therefore, 1s 
a typIcal doctrine of the Buddha himself, not 
heard by him before, a unique experilence of 
the Master, exclusively Buddhist, which was 
nof In existence prior to Siddhartha Gautama, 
the Buddha—Như vậy “thiển tuệ” là giáo 
pháp đặc thù của chính Đức Phật, trước kia 
chưa từng được nghe thấy, một chứng nghiệm 
duy nhất mà chỉ có Đức Bổn Sư mới có, hoàn 
toàn riêng biệt cho Phật giáo và chưa ai biết 
trước thời Đức Phật Sĩ Đạt Đa Cổ Đàm. 

Two-fold truth: Chân Đế Tục Đế——The higher 

truth and the worldly truth. 

1) Higher truth: Chân Đế—Chân lý tuyệt đối. 

2) Worldly truth: The phenomenal truth—Tục 
Đế_—Chân lý của thế giới hiện tượng. 

Two-fold truth expounded by the five 

terms: Nhị Đế được giải thích bằng Ngũ Huyễn 

Nghĩa—According to Nagarjuna Bodhisattva in 

the Madhyamika Sastra, the Middle Path of the 

Twofold Truth ¡is expounded by the 

terms.”—Theo Ngài Long Thọ Bổ Tát trong 


concenfraton of mind as 


“flve 


5183 


Trung Quán Luận, thì Nhị Đế Trung Đạo được 

bằng “Năm Huyền Nghĩa”. 

(A) See Two-fold truth. 

(B) “Five terms” in San-Lun Sec—Ngũ Huyền 
Nghĩa Tam Luận Tông: 

I) The one-sided worldly truth: Tục Đế Phiến 
Diện—Mamtains the theory of the real 
production and the real extinction of the 
phenomenal world—Chủ trương thuyết thực 
sinh thực diệt của thế giới hiện tượng. 

2) The one-sided higher truth: Chân Đế Phiến 
Diện—Adheres to the theory of the non- 
production of the 
phenomenal world—Chấp vào thuyết bất diệt 
của thế giới hiện tượng. 

3) The middle path of worldly truth: Trung Đạo 
Tục Đế—One sees that there ¡is a temporary 
production and temporary extincion of 
phenomenon—Thấy rằng không có giả sinh 
hay giả diệt. 

4) The middle path of the hipher truth: Trung 
Đạo Chân Đế— One sees there ¡is neither 
contemporary production nor contemporary 
extinction—Giả bất sinh giả bất diệt hay thấy 
rằng không có giả sinh hay giả diệt. 

5) One that 
production-and-extinction nor non-production- 
and non-extinction, it 1s the middle path 
elucidated by the union of both popular and 
higher truths: Nhị Đế Hiệp Minh Trung 
Đạo—Nếu ta nhận định rằng không có sinh 
diệt hay bất sinh bất diệt thì đó là trung đạo, 
được biểu thị bằng sự kết hợp của tục đế và 
chân đế. 

Two forms: Nhị Tướng See Two forms 

(characteristics) of the bhutatathata. 

Two forms of body: Nhị Thân—Hai loại thân. 

(A) Two rupakaya or Incarnaton bodies of a 
Buddha——Hai thân của Phật: 

l1) Sambhogakaya or dharmakaya: Báo thân. 

2) Ninanakaya: Ứng thân hay Hóa Thân. 

(B) Mortal and Sprritual bodies—Phân đoạn và 
Biến dịch thân: 

l) The varied forms of the karmaic or ordinary 
mortal body: Phân đoạn thân. 

2) The transformable or spiritual body: Biến 
dịch thân. 


and non-extinction 


considers there ¡is neither 


(C) Earthly and Moral bodies—S¡nh thân và Pháp 
thân: 

l) Sambhogakaya: The earthly body of the 
Buddha——Snnh thân. 

2) Dharmakaya: Moral and mental nature— 
Pháp thân. 

(D) The Absolute and Functional bodies—Thực 
tướng và Vị vật thân: 

1) Dharmakaya: The absolute truth or light of 
the Buddha——Thực tướng thân—Pháp thân. 

2) The function or temporal body: Vị vật thân. 


() 


Dharmakaya and Nirmanakaya—Chân và 


Hóa thân: 

l) The dharmakaya and sambhogakaya: Chân 
thân. 

2) Nưrmakaya: Hóa thân. 


(F) Permanent and Temporal bodies— Thường và 

Vô thường: 

l1)  Buddha”s permanent or eternal body: Thường 
thân. 

2) Buddha's temporal body: Vô Thường thân. 

Two forms of Buddha”s body: Nhị Thân—See 

Two forms of body. 

Two forms (characteristics) of the 

bhutatathatfa: Nhị Tướng—Hai tướng Chân 

Như. 

(Œ) According to the Sraddhopada Sastra 
(Awakening of Faith)—Theo Khởi Tín Luận: 

(A) 

l) Pure wisdom, primary condifion arises out Of 
the Alaya Vijnana: Tịnh trí tuớng. 

2) Inconceivable, beneficial functions and uses 
from the pure wisdom: Bất tư nghì dụng 
tướng——Do tịnh trí tướng mà hiện ra hết thầy 
mọi cảnh giới làm lợi ích chúng sanh. 

(B) 

l1) All things, pure or impure, are fundamenfally 
of the same universal (clay which is made 
ino tiles): Đồng tướng— Hai tướng nhiễm 
tịnh đồng giải là kiến giới tính tướng chân 
như. 

2) All things are fundamentally of the same 
universal, but display particular qualitles, as 
affected by pure or Impure causes: DỊ 
tướng—Lý chân như bình đẳng, hai tướng 
nhiễm tịnh tùy duyên hiển hiện kiến giới của 
mọi tướng sai biỆt. 





53184 


ŒT) Sastra on Maha Prajna Paramifa Sutra (Great 
Wisdom Sastra)—Theo Đại Trí Độ Luận: 

1) Universal, as impermanence: Tổng tướng. 

2) Particulars, for though all things have the 
universal basis of permanence, they have 
partcular qualities (earth-solidity, heat of 
fire, etc): Biệt tướng. 

q1) 

1) Totality: 
Tướng. 

2) Individuality: Personal—Particular— 
Component parts—Tự Tướng. 

Two forms of esoteric bapfism: Nhị Quán 

Đảnh—See Abhiseka. 

'Two forms of faith: Nhị Tín —Hai loại tín. 

l) Self-assued enlighenment Adhimukti 
(skÐ—Intuiion—-Tín Giả—Giải Tín—Bản 
thân sáng rõ cái lý mà mình thấy, tâm không 
nghi ngờ. 

2) Faith through hearing or being taupht: 
Sraddha (skÙ Thâm Tín—Ngưỡng Tín— 
Niềm tin theo lời nói của người khác. 

Two forms of the mysfic doctrine: Nhị Phái 

Mật Giáo—According to Prof. Junjiro Takakusu 

in The Essentials of Buddhist Philosophy, there 

exIst two forms of the mystic doctrine. Both agree 
1n their treatment of the Buddhas, Sakyamuni and 

Mahavairocana—Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu 

trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, có đến hai 

phái Mật giáo. Cả hai đều đồng quan niệm về 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Đại Nhật Như Lai. 

l)  Taimitsu (Jap): Tlen-T”ais Mysticism—Thai 
Mật—The mysticism which is handed down 
by the T'ien-T°ai School—Thai Mật truyển từ 
tông Thiên Thai. 

2) Tomitsu (jap): Đông Mật—The mysticism 
which 1s transmifted in the Toji Monastery of 
the Shingon School. In practice, Tomifsu 1s a 
special school for it seems to be much more 
through-going than the Taimitsu, while 1n 
theory neither side seems to concede in any 
way—Truyền vào Đông Tự từ tông Chân 
Ngôn. Về thực hành hay sự tướng thì Đông 
Mật là tông phái đặc biệt vì nó hình như phổ 
biến hơn Thai Mật, còn về lý thuyết hay giáo 
tướng thì không có gì khác nhau giữa hai phái 
cả. 


'Two forms of offering: Nhị Cúng Dường. 


Generality—ln common—Cộng 


() 

1) Offerings to those who have escaped from the 
toils: Xuất triển cúng dường —Cúng dường 
không cầu phước báo nhơn thiên (cúng dường 
cho những vị đã thoát ly sanh tử). 

2) Offerings to those who are still living In the 
toils: Tại triển cúng dường—Cúng dường để 
cầu phước báo nhơn thiên cho mình (cúng 
dường cho những vị còn luân lưu trong sanh 
tử). 

qI) 

I1) Offerings of goods: Tài cúng dường. 

2) Offerings of the Buddha truth: Pháp cúng 
dường. 

(HD According to the Great Jewel Collection 
Sutra, there are two kinds of offering——Theo 
Kinh Đại Bảo Tích, có hai loại cúng dường. 

I1) Offering to the Buddha-Dharma Body: Cúng 
Dường Pháp Thân Phật—To make offerings 
to the Buddha's Dharma Body 1s to read, 
chant, print, or copy, either hand-written or 
prnted to distribute and spread widely the 
teachings of the Buddha”s Twelve Dharma 
Doctrines—Cúng dường Pháp Thân Phật là 
đọc, tụng, hoặc biên chép hay ấn tống, lưu 
hành 12 bộ kinh của Đức Phật. 

2) Offering to the Buddha-Birth Body: Cúng 
Dường Sinh Thân Phật ——To make offerings to 
the Birth-Body of the Buddha ¡s to make 
offerings to the Adaptation, Transformation 
Body, or pictures and statues (Dharma 
Sfatues) of the Buddha—Cúng dường Sanh 
Thân Phật là cúng dường Ứng, Hóa Thân và 
hình tượng hay Pháp tượng của Phật. 

Two forms of service or offerings: Nhị Cúng 

Dường——Hai loại cúng dường—See T'wo forms of 

offering. 

Two fruits: Nhị Quả—See Two kinds of fruit or 

karma. 

Two good things: Nhị Thiện—Two good things 

obtained during medifation and scattering mind. 

(A) 

1) Goodness In practice: Sự thiện. 

2) Goodness In theory: Lý thiện. 

(B) 

l) The good that 
meditaton or contemplation: Định thiện— 
Các thiện pháp đạt được bằng thiền định. 


character arises from 


5185 


2) The good character attainable when thought 
not in meditation: Tán thiện—Các thiện pháp 
đạt được không bằng thiển định. 

(C) 

l) The good character not yet arises: VỊ sanh 
thiện—Các thiện pháp chưa từng được tu tập. 

2) The good character already evolved: Dĩ sanh 
thiện—Các thiện pháp đã từng được tu tập. 

Two grades of commandments: Nhị Giới— 

Hai loại giới. 

(A) 

1) Correct rules: Chánh giới. 

2) Heretical rules: Tà giới. 

(B) 

l) Eive commandments for laity: Ngũ giới— 
Năm giới cho Phật tử tại gia. 

2) Eipht commandments for latty: Bát giới— 
Tám giới cho Phật tử tại gia. 

(C) 

l) Ten commandments for novice: Thập giới— 
Mười giới Sa DI. 

2) Two hundred fifty or three hundred forty 
eight commandments for monks and nuns: Cụ 
túc giới —Hai trăm năm chục giới Tỳ Kheo 
hay ba trăm bốn mươi tám giới Tỳ Kheo Ni. 

Two groups of Buddhist followers: Nhị 

Chúng——Hai chúng Phật giáo. 

l1) The monks or clergy who observe at least ten 
commandments: Chúng Xuất gia—Tu sĩ xuất 
gia là những vị đã giữ từ mười giới trở lên. 

2) The laity who observe the five and the eight 
commandments: Chúng tại gla—Cư SĨ tại gia 
là các vị chỉ giữ từ năm đến tám giới. 

Two groups of food, each of five kinds: Nhị 

Ngũ Thực —-Hai loại Ngũ thực —Hai loại đạm 

thực và tước thực. 

l1) Bhojaniya (skÐ: In Cereals, fish and flesh— 
Đạm Thực—Bồ Xà Ni—Trong ngũ cốc, cá 
và thịt. 

2) Khadaniya (skt): In fruits—Tước Thực—Khư 
Xà Ni— Trong trái cây rau quả. 

Two groups of good and evil people: Nhị 

Chúng Nhân. 

(A) 

l) Good people (virtuous, kind, wholesome)— 
Người Lành (kiết nhơn, thiện nhơn): 

a) Good people who are at the highest level: 
Người lành thuộc hàng thượng phẩm—The 








people at this level, from the time of theIr 
birth until the time they are mature, and old 
age and death, do not need anyone to teach 
them, yet they always know Instinctively to 
practce goodness. These people are Saintly 
Beings—Hạng người nầy từ khi mới sanh ra 
cho đến khi khôn lớn, già chết, không cần ai 
dạy bảo cả mà người ấy vẫn luôn làm lành. 
Đây là những bậc Thánh Nhân. 

b) Good people who are at the Intermediate 
level: Người lành thuộc hàng trung phẩm— 
The people 1n this level, first need to be 
taught to live wholesomely before they know 
how to live a life of øoodness and virtues. 
These people are Good Beings—Hạng người 
nầy, trước cần được người nuôi dạy rồi sau đó 
mới biết làm lành. Hạng người nầy gọi là bậc 
Hiển Nhân. 

2) People who are at the lowest level: Người 
thuộc hàng hạ phẩm—The people ¡in this 
level, despite having being taught carefully, 
yet refuse fo practice gøoodness, unable to 
love an ethical líe. These people are 
Wicked and Ignorant Beings—Hạng người 
nầy, tuy là có được người dạy dỗ cẩn thận, 
mà cũng chẳng chịu làm việc thiện lành. Đây 
là hạng Ác Ngu. 

(B) 

I1) Worldly philospher: Thức giả phàm phu—See 
Worldly philospher. 

2) Unenlightened mortal people: Hạng người 
ngu dốt tối tăm —See Unenlightened mortal 
people. 

Two groups of people: Nhị Chủng Nhân—See 

'Two øroups of good and evil people. 

Two hindrances: Avaranadvaya 

Chướng——Hai chướng ngại. 

(A) 

1) Hindrance of passions: Klesavarana (skt)— 
Afflicive hindrance—Phiển não chướng— 
The passions and delusion which aid rebirth 
and hinder entrance Info nirvana—Những dục 
vọng và ảo tưởng làm tăng tái sanh và trở 
ngại Niết bàn. 

2) Hindrance of knowledge: Jneyavarana (skt)— 
The ¡intellectual hindrance—Sở tri chướng— 
Trí huệ trần tục cho những điều không thật là 
thật làm cản trở chân trí huệ—Worldly 


(sk)—Nhị 


5186 


wisdom, assuming the seeming as real, a 

hindrance to true wisdom. The barrier of the 

known, arising from regarding the seeming as 
real. 

Among the two above mentioned hindrances 

of conative and ¡ntellectual, the latter Is 

easier to destroy than the former, for the will 
to live or the egoistic Iimpulses are the last 
thing a man can bring under complete control: 

Trong hai thứ chướng kể trên thì phiền não 

chướng dễ bị đoạn diệt hơn sở tri chướng, vì ý 

muốn sống và những thúc đẩy vị kỷ là cái 

cuối cùng mà người ta có thể điều phục hoàn 
toàn. 

(B) 

1l) Hindrance of passions: Phiển não chướng: 
See Hindrance of passions In (A) 1. 

2) Hindrances to deliverance: Giải thoát chướng. 

(C) 

1) Hindrances to truth, such as false doctrine: Lý 
chướng—Hindrance caused by 
views Of truth. Noumenal hindrances, ïn 
confrast with phenomenal hindrances (sự 
chướng)—Chướng ngại gây nên bởi căn bản 
vô minh hay có tà kiến về chân lý làm trở 
ngại cho chánh tri kiến, ngược lại với sự 
chướng. 

2) Hindrances of the passions fo enfry Into 
nrvana such as desire: Sự chướng—lIn 
confrast with noumenal hindrances (lý 
chướng)—Chướng ngại của tham dục, đối lại 
với lý chướng. 

Two Honorables: Nhị Tôn—According to the 

Infinie Life Sutra, the two Honored Ones with 

one teaching—Theo Kinh Vô Lượng Thọ, hai vị 

đáng tôn kính với chung một giáo thuyết: 

1) Sakyamuni: Thích Ca Mâu NI. 

2) Amitabha: A Di Đà 

Two Honoured-Ones with one teaching: Nhị 

Tôn—See Two Honorables. 

Two hundred fifty precepfs: Hai trăm năm 

chục giới tỳ kheo—Rules or disciplines to be 

observed by fully ordained monks. They consist of 
eipht groups—A Bhiksu Is he who has fully 
realized the true nature of life. He understands 

that the life of a lay person 1s full of obstacles as a 

path of dust. In the contrary, the life of a Bhiksu 1s 

Just like the open sky with full of fresh arr. 


+ 


1ncorrect 


Therefore, he decides to abandon the domestic 

lie and takes up the life of a wandering Bhiksu. 

When he joins the Order, beside getting his head 

shaved and putting on the yellow robe, he must 

learn the theoretical and practicing teachings of 
the Buddha and keeps all Bhiksu rules and 
regulations set forth by the Buddha. Children are 
usually not allowed to take the Bhiksu precepts 
unless they are out-ofthe ordinary In their 
abiliies. As the case of Great Master Sao-Kang. 

His intelligence and wisdom were extraordinary. 

After becoming a Bhiksu at the age of 15, He had 

completely understood and deeply penetrated the 

hidden meanings of the five collectlons of Sutras. 

Buddhists who wish to become a monk or nun 

must live in a temple for several years to learn 

Buddhist rituals and practices. Thereafter, 1f the 

headmaster deems them being fit and ready to 

become a monk or nun, only then do they take the 

Bhiksu or Bhiksun precepts. These 

include—Tỳ Kheo là vị đã nhận biết rõ ràng bản 

chất của đời sống. Vị ấy nhận biết rằng cuộc sống 
tại gia dãy đầy trở ngại như con đường đầy bụi 
bậm. Ngược lại, cuộc sống xuất gia như bầu trời 
cao rộng, với tràn đầy không khí tươi mát. Vì thế 
vị ấy quyết từ bỏ cuộc sống trần tục để sống đời 

Du Tăng Khất sĩ. Khi gia nhập Giáo Đoàn, ngoài 

việc cạo tóc và mặc áo vàng, vị ấy còn phải học 

lý thuyết và thực hành giáo lý nhà Phật, cũng như 
giữ giới luật mà Đức Phật đã đặt ra. Tuy nhiên, 
thường thì trẻ dưới 18 tuổi không được thọ giới Tỳ 

Kheo trừ phi nào có những trường hợp đặc biệt. 

Như trường hợp của Thiếu Khang Đại Sư, Tổ thứ 

Năm của Tịnh Độ Tông Trung Quốc, vì căn cơ và 

trí huệ rất linh mẫn, nên năm 15 tuổi ngài thông 

suốt năm bộ kinh và đã được cho thọ giới Tỳ 

Kheo. Phật tử nào muốn xuất gia phải sống tu 

trong chùa vài năm để học và hành nghi lễ Phật 

giáo. Sau đó nếu thấy được thì Thầy viện chủ sẽ 
cho thọ giới Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni: 

l) Parajika: Ba-la-di pháp——Four unpardonable 
offenses of killing, theft, sexual Intercourse 
and lying—Bốn giới Sát, đạo, dâm, vọng. 

2) Samgha-Avashesha Tăng tàn —Thirteen 
major prohibitlons. Monks who violate these 
are divested of membership In the Order of a 
certain period—Mười ba giới cấm gồm: lậu 
thất, ma xúc, thô ngữ, thán thân, môi nhơn, 


rules 


3187 


vô chủ phòng, hữu chủ phòng, vô căn báng, 
giả căn báng, trợ phá tăng, ô gia tấn, cự tăng 
gián. 

3) Aniyata: The indeterminate group—Nhị Bất 
định —Prohibitions related to offenses which 
are commitfted either in a place where one 
can be seen or in a place where one cannot 
(being alone with a woman). The punishment 
for this type of sin varies according to the 
circumstances—Bình xứ bất định và Lộ xứ 
bất định. 

4) Naihisargika-prayashchitika: NI Tát Kỳ Ba 
Dật Đề—Thirty standards, whose violation is 
said to cause one to fall into the three evil 
paths—Ba mươi giới về y bát vật dụng—Xả 
đọa, ưng xả đối trị. 

5) Shuddha-prayashchittika: Ba Dật Đề—Ninety 
standards, violation of which requires public 
confession—90 giới ứng đối trị phải phát lô 
trước tứ chúng. 

6) Pratideshaniya: Tứ Để Xá Ni—Four lesser 
standards, the breaking of which requires 
confession when one becomes aware of his 
error—4 giới khinh ưng phát lô khi có người 
biết (phi thân nhi thủ thực, thực nhi chỉ thọ 
thực, học gia thọ thực, lan nhã thọ thực). 

7) Shaiksha-dharma: Bá chúng học pháp—One 
hundred very minor standards, which are 
easily broken but which should be borne In 
mind for one”s self-development—l100 giới 
nhỏ cần phải học cho biết. 

§) Adhikarana-shamatha: Thất Diệt Tránh— 
Seven rules for setfling disputes withi the 
Order—Bảy điều lệ dùng để giải hòa trong 
Giáo Hội. 

**. See Complete moral precepts for monks and 
Complete moral precepts for monks in the 
Mendicant school. 

Two hundred twenfy-seven precepfs: Hai 

trăm hai mươi bảy hoặc hai trăm năm chục giới 

cho Tỳ Kheo—See Complete moral precepts for 
monks In Theravadan Buddhism. 

Two hypotheses: Nhị Giả—Hai giả thuyết. 

I1) The non-substantial hypothesis: Vô thể tùy 
hình giả—There ¡is no substantial individual, 
no subject, no object, but that all 1s transient 
emoton—Giả thuyết không có cá nhân, 
không có chủ thể và khách thể (phàm phu 





chấp ngã pháp, ngã pháp vốn không có thực 
thể, nhưng tùy theo vọng tình của mình mà 
lập ra cái tên ngã pháp). 

2) The factual hypothesis: Hữu thể thi thiết 
giả—There ¡s entity or individuality, subject 
and object—Giả thuyết có cá nhân, chủ thể 
và khách thể. 

Two immediate ways to perfecftion: Nhị 

Đốn—Hai loại đốn giáo. 

(A) According to Ching-Ch'l of the Hua-Yen 
school—Theo Kinh Khê của trường phái Hoa 
nghiêm: 

I1) Immediately immediate way: Đốn Đốn Giáo. 

2) Gradually immediate teaching: Tiệm Đốn 


Giáo. 

(B) According to the Lotus—Theo trường phái 
Pháp Hoa: 

I1) Immediately immediate teaching: Đốn Đốn 
Giáo. 

2) Immediately perfect teaching: Đốn Viên 
Giáo. 


Two incarnation-bodies of a Buddha: Nhị 
Sắc Thân—Hai loại sắc thân của Phật —See Two 
rupakaya. 

Two kinds of actfivities of the body: Nhị Biểu 

Nghiệp—See Two kinds of activitles of the body, 

mouth and mind. 

Two kinds of acfivifies of the body, mouth 

and mỉnd: Nhị Biểu Nghiệp—Hai loại biểu 

nghiệp của thân khẩu ý. 

1) Manifested activities: Hữu Biểu Nghiệp— 
The manifested activities of the body, mouth, 
and mind (wWIll) with: their 
unmanifested activities—Nghiệp biểu hiện 
của thân, khẩu, ý, đối lại với nghiệp không 
biểu hiện. 

2) Unmanifested activiies: Vô Biểu Nghiệp— 
The unmanifested activiles of the body, 
mouth, and mind; or pOW€F 
conferred at ordination; in contrast with the 
manifested activiies—Nghiệp không biểu 
hiện của thân, khẩu, ý, đối lại với nghiệp 
biểu hiện. 

Two kinds of adornment: Nhị Trang Nghiêm. 

1) Adornment of the Blessedness: Punya (skt)— 
Blessings 


In" COnffaSf 


1nvisible 


and virtues—Merit—Blessed 


5188 


virtues—Phước Đức Trang Nghiêm—See 
Adornment of the Blessedness. 

2) Adornment of the wisdom: Prajna (skÐ—Trí 
Huệ Trang Nghiêm—See Adornment of the 
wisdom. 

Two kinds of advisor: Nhị Chủng Hữu Tri 

Thức. 

l) Good advisor: Thiện Hữu Trí Thức —See 
Good-Knowing advIsor. 

2) Bad advisor: Ác Hữu Tri Thức—See Bad 
friend. 

Two kinds of affliction: Klesadvaya (sk—Hai 

loại phiền não—KIlesas (passions, delusions, 

temptations, trials)—Nhị Phiển Não. 

(A) 

l) The six fundamental or primary afflictlons 
(klesas) arising from the six senses: Căn bổn 
phiền não (khởi lên từ lục căn). 

2) The twenty consequent klesas arising out of 
the six senses: Tùy phiển não (khởi lên từ 
căn bổn phiển não)—The consequent or 
secondary afflictions resulting or arising from 
the fundamental afflicions—Các phiển não 
nầy lấy căn bản phiển não làm thể mà sinh 
ra. 

(B) 

1) Klesas arising from false reasoning: Phân biệt 
khởi phiền não—Phiển não y nương vào các 
duyên mà khởi dậy những tà lý luận. 

2) Klesa that which 1s natural to all: Câu sinh 
khởi phiền não—Phiền não do huân tập từ vô 
thủy đến nay. 

(C) 

I) The six great klesas: Đại phiền não địa 
pháp—Sáu đại phiển não. 

1) lIpnorance: Vô minh. 

1) Distracted: Unrestrained—Phóng dật. 

1i) Idle: Lazy—Giải đãi. 

1v) Unfaithful: Disbelieved—Bất tín. 

v)_ Torpor: Hôn trầm. 


vi) Restlessness: Trạo cử. 

2) Ten minor afflictions: Mười hoặc—Tiểu 
phiền não địa pháp. 

(D) 


l) Ordinary passions or temptatons: Số hành 
phiền não—Những phiền não như tham dục 
hay là cám dỗ. 


2) Firece or sudden afflictions cause by lack of 
belief on the Law of Cause and Effect: Mãnh 
lợi phiển não—Phiển não do bởi không tin 
vào nhân quả. 

Two kinds of almsgiving: Nhị Đàn—See Two 
kinds of dana or charIty. 

Two kinds of appearance: Nhị Hiện—See 

Two kinds of manifestation. 

Two kinds of attendants: Nhị Hiếp Sĩ. 

(Œ)_ Two attendants by the side of Amitabha—Hai 
vị hầu cạnh của Đức Phật A Di Đà: 

1l) Kuan Shi Ymn: Avalokitesvara (skÐ—Quán 
Thế Âm—See Avalokitesvara. 

2) Mahasthamaprapta: Đại Thế 
Mahasthamaprapta. 


Chí—See 


(ŒI) Two attendants by the side of the Master of 
Medicine—Hai vị hầu cạnh của Phật Dược 
Sư: 

I) The Sunlight: Nhật Quang—See Sunlight 
Bodhisattva. 

2) The Moonligh: Nguyệt Quang—See 
Moonlight Bodhisattva and Surya- 
prabhasana. 


(HD Two attendants by the side of Sakyamuni— 
Hai vị hầu cạnh Phật Thích Ca: 

1) Manjusri: Văn Thù —See ManJusr1. 

2) Samantabhadra: Phổ Hiển—See 
Samanfabhadra. 

Two kinds of becoming: Nhị Chủng Hữu— 

According to the Path of Purification, there are 

two kinds of becominge—Theo Thanh Tịnh Đạo, 

có hai loại Hữu. 

l1) Karma-process becoming: Nghiệp Hữu—See 
Karma-process becoming. 

2) Rebirth-process becoming: Sinh Hữu —See 
Rebirth-process becoming. 

Two kinds of benefits: Nhị Ích The dual 

advanftages or benefits—Hai loại lợi ích. 

1) Profitable to the le which now ¡s: Hiện 
Ích— Lợi ích hiện tại trong đời nầy. 

2) Profitable to the life which 1s to come: Đương 
Ích— Lợi ích sau khi diệt độ. 

Two kinds of blessing: Nhị Phước —Hai loại 

phước. 

l1) The bliss ofthe gods: Thiên phước. 

2) The bliss of the Saints: Thánh phước. 


5189 


Two kinds of Bodhi-mind: Nhị Chúng Bồ Đề 

Tâm. 

1) A mind that vows to take the four universal 
vows of a Buddha or a Bodhisattva to be 
one”s own original vows to save all sentIlent 
beings: Duyên Sự Bồ Đề Tâm—Tâm Bỏ Đề 
nguyện lấy Tứ Hoằng Thệ Nguyện làm chính 
bổn nguyện của mình để cứu độ chúng sanh. 

2) A mind that has a perfect understanding of 
the ultimate reality; therefore, start out a Vow 
“Above to seek bodhi, below to save beIngs.” 
This 1s also the supreme bodhi-mind: Duyên 
Lý Bồ Đề Tâm—Tâm toàn giác về chân lý 
tối thượng (tất cả các pháp vốn là tịch diệt) 
nên phát tâm “thượng cầu Bồ Đề, hạ hóa 
chúng sanh.” Đây cũng là tâm Bồ Đề tối 
thượng. 

Two kinds of Bodhisattvas: Nhị Chủng Bồ 

Tát —Hai loại Bồ Tát. 

(A) : 

1) Lay Bodhisattvas—Tại gia Bổ Tát: 

2) Monastic Bodhisattvas: Xuất gia Bồ Tát. 

(B) Great Compassion 1s the liífe calling of 
Buddhas and Bodhisattvas. Thus, those who 
have developed the Bodhi Mind, wishing to 
rescue and ferry other sentient beings across, 
should simply vow to be reborn in the Triple 
Realm, among the five turbidiies and the 
three evil paths. IÝ we abandon sentient 
beings to lead a selfish life of tranquility, we 
lack compassion. A preoccupaton with 
egoisic needs confrary to the path of 
enlightenment. According to Masters Chih-] 
and Tien-Ju in The Pure Land Buddhism, 
there are two types of Bodhisattvas—Chư 
Phật và chư Bồ Tát lấy đại bi làm sự nghiệp. 
Vậy người đã phát tâm Bồ Đề, nếu muốn cứu 
độ chúng sanh, chỉ nên nguyện sanh trong ba 
cõi, ở nơi đời ngũ trược, vào ba đường ác mà 
cứu khổ cho chúng hữu tình. Nếu đã phát tâm 
tu theo Phật mà lại xa rời chúng sanh, tự sống 
riêng một cuộc đời an ổn, e rằng thiếu lòng từ 
bi, chuyên lo tự lợi và trái với đạo Bồ Đề. 
Theo Đại Sư Trí Giả và Thiên Như trong Tịnh 
Độ Thập Nghi Hoặc Vấn Luận, có hai hạng 
Bồ Tát: 

1l) Those who have followed the Bodhisattva 
path for a long time and attaned the 


2) 


Tolerance of Non-Birth or insipht into the 
non-origination of phenomena: Bậc tu Bồ Tát 
đạo đã lâu, đã chứng được Vô Sanh Pháp 
Nhẫn—These Bodhisatvas can vow to be 
reborn In this evil realm to rescue sentient 
beings without fear of being drown ¡n the sea 
of Birth and Death with sentient beings. The 
Perfection of Wisdom 'Treatise states: “Take 
the case of the person who watches a relative 
drowning ¡in the river, a person, more 
1ntelligent and resourceful, hurries off to fetch 
a boat and sails to rescue his relative. Thus 
both persons escape drowning. This 1s similar 
to the case of a Bodhisattva who has attained 
Tolerance of Non-Birth, has adequate skills 
and means fo save sentlent beings.”—Bậc 
nầy có thể nguyện sanh trong đời ác để cứu 
độ chúng sanh mà không sợ cùng chúng sanh 
đắm chìm trong biển sanh tử luân hồi. Luận 
Đại Trí Độ dạy: “Bậc Bồ Tát đã chứng Vô 
Sanh Nhẫn cũng ví như người có thân nhân bị 
nước lôi cuốn, mà có đủ đây khả năng và 
phương tiện, người ấy tỉnh sáng lấy thuyền 
bơi ra cứu, nên cả hai đều không bị nạn trầm 
nịch.” 

Bodhisatvas who have not attaned the 
Tolerance of Non-Birth, as well as ordinary 
people who have just developed the Bodhi 
Mind: Bậc chưa chứng Vô Sanh Pháp Nhẫn 
và hàng phàm phu mới phát tâm Bồ Tát—If 
these Bodhisattvas aspire to perfect that 
Tolerance and enter the evil life of the Triple 
Realm to save sentient beings, they should 
always remain close to the Buddhas and 
Good Advisors. The Perfection of Wisdom 
Treatise states: “Ït 1s unwise for human 
beings who are still bound by all kinds of 
afflictions, even If they possess a great 
compassionate Mind, to seek a premature 
rebirth in this evil realm to rescue senfient 
beings. Why 1s this so? It 1s because this evIl, 
defiled world, afflictions are powerful and 
widespread. Those who lack the power of 
Tolerance of Non-Birth are bound to be 
swaycd by external circumsftances. They then 
become sÏaves to form and sound, fame and 
fortune, with the resulting karma of greed, 
anger and delusion. Once this occurs, they 


5190 


cannot even save themselves, how can they 
save others?” If, for example, they are born In 
the human realm, in this evil environmert full 
of non-believers and externalists, It 1s difficult 
fo encounfer genuine sages. Therefore, 1 1s 
not easy to hear the Buddha Dharma nor 
achieve the goals of the sages. Of those who 
planted the seeds of generosity, morality and 
blessings In previous lives and are thus now 
enjoying power and fame, how many are not 
Infatuated with a lfe of wealth and honor, 
allowinng ¡in endless øsreed and Iust? 
Therefore, even when they are counselled by 
enliphtened teachers, they do not believe 
them nor act accordingly. Moreover, to satIsfy 
their passions, they take advantage of theIr 
©exiIsting power and influence, creating a øreat 
deal of bad karma. Thus, when their present 
life comes to an end, they descend upon the 
three evil paths for countless eons. After that, 
they are reborn as humans of low social and 
economic status. lf they do not then meet 
good spiritual advisors, they wIll continue to 
be deluded, creating more bad karma and 
descending once again Into the lower more 
realms. From time Immemorial, sentient 
beings caught in the cycles of Birth and Death 
have been 1n this predicament The 
Vimalakirti Sutra also states: “Ïlf you cannot 
even cure your own 1llness, how can you cure 
the i1llnesses of others?” The Perfection of 
Wisdom Treatise further states: “lake the 
Case of two persons, each of whom watches a 
relatve drowning 1n the river. The first 
person, acting on Iimpulse, hastily jumps Into 
the water However, because he lacks 
capabilities and the necessary means, in the 
end, both of them drown.” Thus newly 
aspring Bodhisatvas are like the fñrst 
indivdual, who still lacks the power of 
Tolerance of Non-Bith and cannot save 
sentient beings. The Perfection of Wisdom 
Treatise further teaches: “is 1s not unlike a 
young child he should not leave his mother, 
lest he fall into a well, drown In the rIiver or 
die of starvation; or a young bird whose wIngs 
are not fully developed. It must bide 1fs time, 
hopping from branch to branch, until 1t can fly 


afar, leisurely and unimpeded. In the same 
mamner, ordinary people who lack the 
Toleance of Non-Bith should lim 
themselves to Buddha Recitation, to achieve 
one-pointedness of Mind. Once that goal 1s 
reached, at the time of death, they will 
certainly be reborn in the Pure Land. Having 
seen Amitabha Buddha and reached the 
Tolerance of Non-Birth, they can steer the 
boat of that Tolerance Into the sea of Birth 
and Death, to ferry sentient beings across and 
accomplish countles Buddha deeds at 
will”—Những vị nầy cần phải thường không 
rời Phật mới có cơ thành tựu được nhẫn lực 
và có thể ở trong ba cõi, vào nơi đời ác để 
cứu độ chúng sanh. Cho nên Đại trí Độ Luận 
nói: “Hạng phàm phu còn đủ mọi sự ràng 
buộc, đù có lòng đại bi, nhưng vội muốn sanh 
trong đời ác để cứu độ chúng hữu tình khổ 
não, đó là điều không hợp lý. Tại sao thế? Vì 
trong cõi đời ác trược, nghiệp phiển não 
mạnh mẽ. Khi ấy mình đã không có nhẫn lực, 
tức tâm sẽ tùy cảnh mà chuyển, rồi bị sắc, 
thanh, danh, lợi trói buộc, sanh ra đủ nghiệp 
tham, sân, si. Chừng đó tự cứu đã không 
xong, nói chi là cứu độ chúng sanh? Giả sử 
được sanh trong cõi người thì cảnh xấu ác, kể 
tà ngoại dẫy đầy, nguời chánh chơn khó gặp, 
cho nên Phật pháp không dễ gì được nghe, 
Thánh đạo không dễ gì chứng được. Nếu là 
người do nhân bố thí, trì giới hay tu phước mà 
được làm bậc quyển quý, mấy ai không mê 
đắm cảnh giàu sang, buông lung trong trường 
dục lạc? Lúc đó dù có bậc thiện tri thức 
khuyên bảo, họ cũng không chịu tin làm theo, 
lại vì muốn thỏa mãn lòng tham dục của 
mình, nương quyển cậy thế sẵn có, gây ra 
thêm nhiều tội nghiệp. Đến khi chết rồi, bị 
đọa vào tam đô trải qua vô lượng kiếp, khi 
khỏi tam đồ dầu có sanh được làm người 
cũng phải thọ thân bần tiện; nếu không gặp 
thiện tri thức lại mê lầm gây thêm tội ác thì 
lại bị đọa nữa. Từ trước đến nay chúng sanh 
luân hồi đều ở trong tình trạng ấy. Vì thế mà 
Kinh Duy Ma nói: “Chính bịnh của mình còn 
không tự cứu được, đâu có thể cứu được bịnh 
cho kẻ khác.” Luận Đại Trí Độ cũng nói: “Ví 


như hai người, mỗi kẻ đều có thân nhân bị 


5191 


nước lôi cuốn, một người tánh gấp nhảy ngay 
xuống nước để cứu với, nhưng vì thiếu khả 
năng và phương tiện nên cả hai đều bị đắm 
chìm.” Bậc Bổ Tát mới phát tâm vì chưa đủ 
nhẫn lực nên chẳng những không cứu được 
chúng sanh, mà còn hại đến chính bản thân 
mình. Thế nên Đại Trí Độ Luận dạy tiếp: 
“Bồ Tát sơ tâm như trẻ thơ không nên rời mẹ, 
nếu rời mẹ thì hoặc rơi vào hầm giếng, té 
xuống sông đầm, hoặc đói khát mà chết. Lại 
như chim non chưa đủ lông cánh, chỉ có thể 
nhảy chuyền theo cành cây; đợi chừng nào 
lông cánh đầy đủ, mới có thể bay xa, thong 
thả vô ngại. Phàm phu không nhẫn lực; chỉ 
nên chuyên niệm Phật A Di Đà cho được 
nhất tâm, đợi khi tịnh nghiệp thành tựu, lúc 
lâm chung sẽ được Phật tiếp dẫn vãng sanh, 
quyết định không nghi. Khi thấy Đức Phật A 
Di Đà và chứng quả Vô Sanh rồi, chừng ấy 
sẽ cỡi thuyền Pháp Nhẫn vào biển luân hồi 
cứu vớt chúng sanh, mặc ý làm vô biên Phật 
sự” 

Two kinds of Bodhisattva?s body: Nhị Chủng 

Bồ Tát Thân—Hai loại thân Bồ Tát. 

l) Bodhisatva's mortal body: Nhục thân Bồ 
Tát—Thân sống chết của Bồ Tát. 

2) Bodhisattva's immortal body: Kim thân Đất 
hoại Bồ Tát. 

Two kinds of Buddha Recitation: Nhị Chúng 

Niệm Phật Hai loại niệm Phật —Two kinds of 

1ntonation or calling on the Buddhas: 

l1) To call on the Buddhas in general, not not 
limt to any specific Buddha: Thông Niệm 
Phật—Niệm chung danh hiệu chư Phật ba 
đời. 

2) To imntone the name of a special Buddha to 
gan concentraton or sineleminded: Biệt 
Niệm Phật—Niệm hổng danh một vị Phật 
đặc biệt để tập trung tư tưởng hay nhứt tâm. 

Two kinds of challenges: Nhị Khảo. 

(A) Clear and hidden challenges—Minh Khảo- 
Ám Khảo: 

I) Clear challenges Minh Khẩo—Testing 
condiions which occur riph( before the 
practitioner”s eyes—Những khảo đảo xấy ra 
ngay trước mắt hành giả. 


2) Hidden challenges: Ám Khảo_-Hidden or 
silent testing conditions—Những khảo đảo 
thầm lặng. 

(B) External and ¡internal testing conditlons— 
Ngoại Khảo-Nội Khảo: 

1) External testing conditions: Ngoại Khảo— 
External testing conditions or obstacles which 
create difficult conditons for practitioners 
such as heat, cool, noise, dirt, etc——Những 
khảo đảo bên ngoài hay những chướng duyên 
nghịch cảnh bên ngoài gây khó khăn cho 
hành giả như nóng lạnh, ồn ào náo nhiệt, hay 
chỗ nơi dơ bẩn, vân vân. 

2) Internal testing conditions: Nội Khảo— 
Internal testing conditions are obstacles which 
develop while the practitioners practice 
meditaton or Buddha-recifation, I.e., preed, 
anger, Ipnorance, pride, doubt, wrong views, 
drowsiness, torpor, etec—Nội khảo là những 
tâm niệm khởi lên trong lúc hành giả ngồi 
thiển hay niệm Phật như tham, sân, s1, mạn, 
nghỉ, tà kiến, thụy miên, hôn trầm, vân vân. 

Favorable and adverse 

Thuận Khảo-Nghịch Khảo: 

1) Favorable circumstances: Thuận Khẩo— 
According to Buddhist doctrine, favorable 
Circumstances 
practiioners on their path of cultivatlon— 
Theo đạo Phật, thuận khảo lắm khi lại là 
những trở ngại cho hành giả. 

2) Adverse circumstances: Nghịch Khảo—On 


(C Circumsftances— 


~< 


are sometimes obstacles fo 


the  path of cultivaton, sometimes 
practitioners encounter adverse 
circumstances, 1e. evil teachers and 


friends—Trên đường tu tập, thỉnh thoảng 
hành giả gặp phải nghịch khảo làm trở ngại 
như thầy tà bạn ác. 

Two kinds of charity: Nhị Bố Thí—See Two 

kinds of dana or charIty. 

Two kinds of cireumstances: Nhị Duyên. 

l) Sai Biệt Duyên: Different circumstance— 
Người tu hành lúc nào cũng được chư Phật, 
chư Bồ Tát hóa độ từ lúc mới phát tâm cho 
đến lúc thành Phật. Trong suốt thời gian đó 
chúng sanh gặp gỡ hay tưởng nhớ đến các 
Ngài đều được các Ngài kết làm quyến thuộc 
hoặc dẫn dắt. Chư Phật hoặc chư Bồ Tát có 
thể thị hiện hoặc làm thân cha mẹ hay thân 


5192 


thuộc. Đôi khi các Ngài hạ mình làm kẻ tôi 
tớ. Đôi khi làm bạn hữu hay làm kẻ oan gia 
dùng nhiếp pháp để giáo hóa, những sai biệt 
duyên như vậy rất nhiều). 

2) Bình Đẳng Duyên: Universal circumstance 
(Tất cả chư Phật đều nguyện độ tận chúng 
sanh. Do sức đại bi các Ngài thường huân tập 
vào tâm chúng sanh một cách tự nhiên và 
bình đẳng, không bỏ sót một chúng sanh nào. 
Tùy theo sự ưa muốn nghe thấy của chúng 
sanh, chư Phật liền ứng hiện thân để giáo 
hóa). 

Two kinds of clothing: Nhị Y—Hai loại y của 

Tăng sĩ. 

l1) The regulation three robes for monks and five 
for nuns, which must be worn: Chế y—Tam y 
của chư Tăng và ngũ y của chư Ni do Phật 
định chế và bắt buộc phải mặc. 

2) Long robs and optional garments: Thính y— 
Là loại trường y không bắt buộc phải mặc. 
Two kinds of commandments observed by 

the lay:Tại Gia Nhị Giới—Hai giới tại gia. 

(@D)_ Two kinds of commandmenfs observed by the 
Hinayana laypersons—Nhị Giới Tiểu Thừa: 

l) Five commandments for the lay: Tại gia ngũ 
giới. 

2) Eipht commandments for the lay: Tại gia Bát 

quan Trai giới. 

Two kinds of commandments observed by the 

Mahayana laypersons——NhI Giới Đại Thừa: 

l) First common commandments—Những giới 
thông thường đầu tiên: 

a)  Five commandments for the lay: Tại gia ngũ 
giới. 

b)  Eight commandments for the lay: Tại gia Bát 
quan Trai giới. 

2) Commandmenfs observed by the Mahayana 
laypersons are ten good rules: Thập Thiện 
Cho Tại Gia Giới Đại Thừa. 

'Two kinds of consciousness: Nhị Thức. 

(A) Mahayana Buddhism discriminates the alaya- 
vijnana or primal undivided condition from 
the mano-vijnana or that of discrimination: 
Phật giáo Đại Thừa phân biệt giữa A Lại da 
thức hay vô một (không mất), chứa mầm của 
hết thảy các pháp mà không mất, đối lại với 
mạt na thức hay phân biệt thức, nương vào A 
Lại Da mà sinh ra phân biệt (cảnh của mắt, 


qI) 


thanh của tai, hương của mũi, vị của lưỡi, xúc 
của thân, tư tưởng của ý): 

1) MạtNa thức: Thức phân biệt—Mano-vijnana. 

2) A-Lại-Da thức: Tàng thức—Alaya-viJnana. 

(B) According to the Abhidharma, there are fwo 
kinds of conscilousness—The Vi Diệu Pháp, 
có hai thức: 

l) Supramundane Consciousness: Thức Siêu 

Buddhism, supramundane 
conscIousness 1s determining, directed toward 
a goal, and no longer subJect to forces beyond 
1“ confrol. Supramundane consciIousness 1s 
determining because of the predominance 
and wisdom, not of karma——Trong Phật giáo, 
thức siêu trần thì quyết định, hướng đến một 
mục tiêu, và không còn bị lệ thuộc vào những 
thế lực vượt qua sự kiểm soát của nó nữa. 
Thức siêu trần quyết định do ưu thế, do trí 
tuệ, chứ không phải do nghiệp lực. 

2) Mundane Consciousness: Thức Phàm Trần— 
In Buddhism, mundane consciousness IS 
determined, undirected, and subject to karma 
and conditions—Trong Phật giáo, thức phàm 
trần bị định đoạt, không có phương hướng, và 
bị lệ thuộc vào duyên nghiệp. 

Two kinds of contemplafion: Nhị Chúng 

Thiền. 

l) The dhyana 
phenomena: Sự Thiển—Hữu lậu định hay 
thiển định tập trung tư tưởng vào hiện tượng. 

2) The dhyana of or concentraton on the 
absolute truth: Lý Thiền—The dhyana of or 
concenfration on absolute truth free from 
phenomenal contamination—Vô lậu định hay 
thiển định tập trung chân lý tuyệt đối, thoát 
khỏi mọi hiện tượng nhiễm trược. 

Two kinds of dana or charity: Nhị Bố Thí— 

Hai loại bố thí. 

(A) 

I) Giving of goods: Tài th —Bố thí bằng của 
cải. 

2) Giving the Buddha's truth to save sentient 
beings: Pháp thí Thuyết giảng những lời 
Phật dạy để độ người. 

(B) 

l1) Pure or unsullied charity, which looks for no 
reward here but only hereafter (expecting no 


Trần—In 


of Or concentraion on 





5193 


return): Tịnh th—Bố thí thanh tịnh chẳng cần 
báo đáp. 

2) Impure or sullied charity whose object 1s 
personal benefit (expecting something in 
return): Bất tịnh thí—Bố thí mong cầu phước 
báo. 

Two kinds of death: Nhị Tủ 

There are two kinds of death—Có hai loại chết. 

(A) 

1) Natural death: Mệnh tận tử. 

2) Violent death or death caused by external 
causes: Ngoại duyên tử. 

(B) 

I) The death of the physical body: Cái chết của 
thân thể. 

2) The death of the superphysical (the body 
which is assumed by a Bodhisattva): Cái chết 
của thân vi tế (thân mà vị Bồ Tát mang lấy). 

Two kỉinds of  dedicaton: Going 

returning—Vãng Hoàn Nhị Hồi Hướng. 

1) To transfer one”s merits to all beings that they 
may affain the Pure Land of Amitabha: Vãng 
Tướng Hồi Hướng—Hồi hướng công đức đến 
hết thảy chúng sanh, mong rằng họ cũng được 
vãng sanh Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. 

2) Having been born In the Pure Land to return 
to mortaliy and by one”s merits to bring 
mortals to the Pure Land: Hoàn Tướng Hồi 
Hướng—Khi đã vãng sanh Cực Lạc lại muốn 
trở về cõi sanh tử và bằng công đức tu trì 
khiến chúng sanh nơi cõi nầy cũng được vãng 
sanh Cực Lạc. 

Two kinds of definition: Nhị Thuyên—Hai loại 

định nghĩa—Two kinds of statement. 

l) Latent or negative definton “Neither 
Increasing nor decreasing: Già thuyên— 
Neiher producing nor destroyinge—Định 
nghĩa theo kiểu thụ động tiêu cực “không 
tăng không giảm, không sanh không diệt.”. 

2) Patent or positive: Biểu thuyên—A positive 
statement—Định nghĩa tích cực theo “tri kiến 
giác chiếu.” 

Two kinds of deliverance: Nhị Giải Thoát— 

Hai loại giải thoát. 

(A) 

l1) Earthly or active deliverance to Arahatship: 
Hữu vi giải thoát. 

2)_ Nirvana deliverance: Vô vi giải thoát. 





Hai loại chết — 


and 


(B) 

l) The pure, original freedom or innocence: 
Tính tịnh giải thoát. 

2) Deliverance acquired by the ending of all 
hindrances: Chướng tận giải thoát —Salvation 
throuph the complete removal of the 
obstructon of illusion—Giải thoát đạt được 
bằng cách loại bổ hoàn toàn chướng ngại của 
phiền não. 

(C) 

1) The arhats deliverance from hindrances to 
wisdom: Huệ giải thoát —Trí huệ giải thoát 
của bậc A La Hán, ám chỉ các bậc A La hán 
độn căn đã lìa bỏ chướng phiên não. 

2) Complete deliverance In regard to both 
wisdom and medifative or vision hindrances: 
Câu giải thoát—Trí nhãn hoàn toàn giải 
thoát, ám chỉ bậc A La Hán đã ha bỏ cả hai 
chướng phiền não và thiền định. 

(D) 

1) The dull who takes time or are slow in 
atfaining to vision: Thời giải thoát—Những 
người độn căn cần thời gian và chậm trong 
việc giải thoát. 

2) The quick or clever who takes “no time” in 
attaining the vision: Bất thời giải thoát— 
Những kẻ lợi căn không cần thời gian lâu để 
đạt được giác ngộ. 

(E) 

1) A heart or mind delivered from desire: Tâm 
giải thoát —Tâm giải thoát khỏi dục vọng. 

2) A heart or mind delivered from Ignorance by 

wisdom: Huệ giải thoát—Huệ giải thoát khỏi 

s¡ mê. 

Dual division of the Buddha”s teaching: Nhị 

Giáo Hai tông phái trong Phật giáo. 

a) According to the Tien-l”ai Sect—Theo 
trường phái Thiên Thai: 

1) Exoteric or public teaching to the visible 
audience: Hiển giáo Hiển Giáo dạy cho 
thính chúng hữu hình. 

1) Esoteric teaching to an audience Invisible to 
the other assembly: Mật giáo—Mật giáo dạy 
cho thính chúng vô hình mà những người 
khác trong pháp hội chẳng thấy. 

b) According to the Shingon School —Theo 
trường phái Chân Ngôn: 

1)  Gradual teaching: Tiệm Giáo. 





¡) 


C) 
) 


¡) 


(G) 


1) 


2) 


(H) 
l) 


2) 


q) 
l) 
2) 
g) 


]) 


2) 


(K 


`= 


Ù 
2) 


q) 


]) 


5194 


Immediate teaching: Đốn Giáo. 

According to The Nirvana Sutra—Theo Kinh 
Niết Bàn: 

Incomplete-word teaching of which teaching 
Causes of 
unwholesome deeds: Bán tự giáo—Thuyết 
ngôn tăng trưởng phiển não hay ác pháp. 
Complete-word teaching of which teaching 
causes wholesome deeds: Mãn tự giáo— 
Thuyết ngôn tăng trưởng thiện pháp. 


an  Increase afflicions or 


The ordinary teaching of a moral life: Thế 
gian giáo. 
The teaching of Budha-truth of other worldly 
happiness in escape from mortality: Xuất thế 
gian giáo. 


The Mahayana perfect or complete teaching: 
Liễu nghĩa—Những điều nói rõ trong kinh 
Đại thừa nêu rõ hết thâm nghĩa. 

The Hinayana incompleteness: Bất Liễu 
nghĩa—Những điều chẳng nói hết thực nghĩa 
trong kinh điển Tiểu thừa. 

According to the T”ien-T”ai School—Theo 
Thiên Thai Tông: 

The partial teaching: Quyển giáo—Giáo pháp 
không hoàn toàn mà chỉ dùng tạm rồi bỏ. 

The perfect teaching: Thực giáo —Giáo pháp 
Viên mãn của Như Lai. 

According to the Hua-Yen—Theo trường phái 
Hoa nghiêm: 

AlII the Buddha”s teaching for conversion and 
general instruction: Hóa giáo—Tất cả giáo 
pháp và lời chỉ dẫn của Đức Thế Tôn. 

All the Buddha's rules and commandments 
for the control and development of his order: 
Chế giáo —Tất cả những luật nghi cho giáo 
đoàn. 

According to the T”len-T”ai School—Theo 
Thiên Thai tông: 

Perfect or complete doctrine: Viên giáo. 
Special Perfect doctrine (Lotus doctrine): Biệt 
giáo. 

According to the Nirvana Sutra—Theo Kinh 
Niết Bàn: 

Completing those who failed to hear the 
Lotus: Quận thâu giáo. 


2) 


Supportng the law, while discoursing on 
Iimmortality: The keeping of the law 1s 
necessary to salvaton—Phù Luật đàm 
thường giáo. 


(M) According to the Hua-Yen Sect—Theo Hoa 


]) 


2) 


Nghiêm tông: 

Indirect or uneven teaching as ¡In the Lofus 
and Nirvana sutras: Khuất chiết giáo—Giáo 
pháp gián tiếp mà Đức Phật đã giảng trong 
các kinh Pháp Hoa và Niết Bàn. 

Direct or levelled up teaching of Vatirocanaˆs 
teachings as In the Hua-Yen sutra: Bình đạo 
giáo—Như kinh Hoa Nghiêm của Phật Tỳ Lô 
Giá Na thuyết, tùy ở pháp tính mà thuyết 
pháp bình đẳng. 


(NÑ) According to the Tien-TI”ai—Theo trường 


(a) 
1) 


¡0 


(@œ) 


phái Thiên Thai: 


Teachings relating to the trailokya (realms of 
mortality): Giới nội giáo —Giáo pháp khiến 
phàm phu thoát khỏi tam giới —The different 
teaching of the Avatamsaka sect and Lotus 
sect 1s founded on One Vehicle, the Buddha 
Vehicle. The Lotus school asserts that the 
Three Vehicles are really the One Vehicle, 
the Hua-Yen school that the One Vehicle 
differs from the Three Vehicles; hence the 
Lotus school 1s called the Unitary, while the 
Hua-Yen school ¡is the Differentiating 
school —Biệt giáo của trường phái Hoa 
Nghiêm và Liên Hoa dựa vào Nhất thừa hay 
Phật thừa. Liên Hoa Tông quyết đoán rằng 
Tam Thừa kỳ thật chỉ là Nhất Thừa, trong khi 
Hoa Nghiêm Tông lại cho rằng Nhất Thừa 
khác với Tam Thừa, vì thế Liên Hoa Tông 
được gọi là “Đồng Giáo Nhất Thừa,” trong 
khi đó thì Tông Hoa Nghiêm được gọi là Biệt 
Giáo Nhất Thừa. 

Teachings relating not only to the trailokya, 
but also the Iimmortal realms: Giới ngoại 
giáo—Giáo pháp chẳng những khiến hành 
giả thoát khỏi tam giới mà còn thoát hẳn sinh 
tử. 


Partal teaching: Thiên giáo Giáo pháp 
không hoàn toàn của các trường phái Tạng, 
Thông và Biệt. 


5195 


1) The perfect teaching: Viên giáo—Giáo pháp 
hoàn mãn của Viên giáo. 

(O) 

l) General or teaching: Lược 
Giáo—See Summarized teaching. 

2) Detailed teaching: Full teaching—Quảng 
Giáo—See Detailed teaching. 

Two kinds of delusions: Nhị Mê Hoặc—Hai 

loại mê hoặc. 

l) Delusions arising from reasoning, teaching 
and teachers or friends: Phân Biệt Khởi Mê 
Hoặc—Mê hoặc khởi lên từ tư duy, giáo 
pháp hay thầy bạn. 

2) Deluslons or errors that arise naturally among 
people: Câu Sinh Khởi Mê Hoặc—Mê hoặc 
khởi lên do huân tập từ vô thủy đến nay, sinh 
ra cùng với thân, tự nhiên mà có. 

Two kinds of devas: Nhị Thiên —Hai loại chư 

Thiên. 

(A) 

1) Sun-deva: Nhựt thiên. 

2) Moon-deva: Nguyệt thiên. 

(B) 

l) A deva simulfaneously with 
individual: Đồng sanh thiên. 

2) A deva with the same name as the individual. 

** Both have the duties of watching over the 


summarized 


born the 


1ndividual. 

(C) 

1)  Brahma: Phạm thiên. 

2) Indra: Đế Thích thiên. 

Two kinds of devofions: Nhị Tu—Hai cách tu 

tập. 

(A) 

I) Sole or single-minded: Chief or sole duty— 
Chuyên tu. 

2) Miscellaneous or varied: Aids thereto or 
adjunctive observances—Tạp tu. 

(B) 

1) Causative devotion of a bodhisattva 1n former 
life: Duyên tu—Duyên tu của Bồ Tát đời 
trước. 

2) Actual manifestation here ¡n this life: Chân 
tu—Trước nhờ duyên tu, sau khi sanh trong 
đời rồi thì chân tu. 

Two kinds of đharma-body (dharmakaya): 

Nhị Pháp Thân—Hai loại pháp thân. 


(A) According to the Dharma-Nature Sect—Theo 
Pháp Tướng Tông: 

l) The unity of dharmakaya or the noumenal 
absolute: Tổng tướng pháp thân. 

2) The diversity of dharmakaya: Biệt tướng 
pháp thân. 

(B) 

1) Substance: Lý pháp thân. 

2) Wisdom or expression: Trí pháp thân. 

(C) 

l1) Essential nature dharma-body (dharmakaya): 
Pháp tính pháp thân—Quả cực pháp thân. 

2) Manifestation of đharma-body: Ứng hóa pháp 
thân—Hiện thân hay phương tiện pháp thân. 

(D) 

l) Dharma-Natire or dharmakaya: Pháp tánh 
pháp thân—Chân thân của Phật đã chứng lý 
thể pháp tánh. 

2) Skillin means dharmakaya: Phương tiện pháp 
thân—Do từ Pháp tính pháp thân mà thị hiện 
ứng hóa thân Phật để cứu độ chúng sanh. 

(E) 

l) Noumenal dharmakaya: Lý pháp thân—Lý 
thuyết hay chân lý do Như Lai sở chứng. 

2) Phenomenal dharmakaya: Sự pháp thân— 
Hiện tượng Pháp thân để tu tập Giới Định 
Tuệ. 

Two kinds of dharmakaya: Nhị Pháp Thân— 

See Two kinds of dharma-body (dharmakaya). 

Two kinds of discriminatfion: Nhị Chủng Phân 

Biệt —According to the Lankavatara Sutra, there 

are fwo kinds of discrimination: samkalpa or 

general discrimination, and parikalpa; however, 
their meanings are almost the same—Theo Kinh 

Lăng Già, có hai loại phân biệt, tổng phân biệt và 

biến phân biệt; tuy nhiên, nghĩa của chúng gần 

như không sai khác. 

Two kinds of diseussion: Nhị Luận. 

l) Discussion of phenomena: Sự Luận— 
Discussion of phenomena In contrast with 
discussion of noumena or absolute truth—Bàn 
về sự sai biệt của sự tướng (hiện tượng hay sự 
thực hành) thì gọi là “Sự Luận,” đối lại với 
“Lý Luận” hay bàn về chân lý tuyệt đối. 

2) Discussion of fundamental truth: Lý Luận— 
Reasoning on, or Discussing of, principles, or 
fundamental truth—Luận bàn sự bình đẳng 
của lý tính hay căn bản chân lý. 


5196 


Two kinds of donafing or almsgiving: Nhị 

Đàn—See Two kinds of dana or charIty. 

Two kinds of drstanta: Nhị Dụ Theo Nhân 

Minh Luận, có hai loại dụ —According to the 

Hetuvidya-sastra (the explaining 

causality, or the nature of truth and error), there 

are two kinds of drstanta or examples. 

l) The subJect of the example, e.g. a vase, a 
bottle: Dụ Y—Lấy vật thể làm chỗ dựa của 
dụ, như cái bình, cái chai, vân vân. 

2) The predicate, e.g. the vase 1s not eternal: Dụ 
Thể—Lấy cái nghĩa lý làm chỗ dựa của dụ, 
như cái bình không thường hằng. 

Two kinds of drum: Độc Thiên Nhị Cổ—The 

two kinds of drums, representing the Buddha- 

nature which can slay all evil—Hai loại trống tiêu 
biểu cho Phật tánh có thể tiêu diệt những điều 
quấy ác. 

1) Poison-drum: Độc Cổ. 

a) Harsh or stern words for repressing evil: Lời 
nói đắng cay để trấn át điều ác. 

b)  Misleading teaching: Nghịch Pháp —Pháp trái 
duyên. 

2) Deva-drum: Thiên Cổ. 

a)  Gentle words for producing good: Lời nói hòa 
dịu sanh ra điều thiện. 

b) Correct teaching: Chánh Pháp——Giáo pháp 
thuận duyên. 

Two kinds of eøo: Nhị Ngã. 

(A) The two erroneous views of individualism—— 
Nhị Ngã Kiến: 

1) The erroneous that an 
independent human personality or soul: Nhân 
ngã kiến —Tà kiến sai lầm cho rằng có một 
cái ngã độc lập. 

2) The erroneous view that everything exisfs 

with an independent nature: Pháp ngã kiến— 

Vọng kiến cho rằng chư pháp hiện hữu độc 

lập. 

The two reasons for clinging to the Idea of 

self—Nhị Ngã Chấp: 

l1) The natural or intinctive cleaving (clinging) to 
the idea of self or soul: Câu sinh ngã chấp— 
Ngã chấp bẩm sinh, lúc mới sanh ra đã có. 

2) The clinging to the idea of self developed as 
the result of erroneous reasoning: Phân biệt 
ngã chấp——Ngã chấp nảy sanh ra do sự phân 
biệt hay lý luận sai lầm của bản thân. 


treafise 





VICW there Is 


(B) 


Two kinds of empftiness: Dvayanairatmya 

(skÒ—Nhị Chủng Vô Ngã—See Dvayanairatmya. 

Two kinds of endurance: Nhị Chủng Nhẫn 

Nhục—See Two kinds of patlence. 

Two kinds of enlightenment: Nhị Giác—Hai 

loại giác ngộ. 

(A) 

l1) The immanent or space-like mind ¡n all things 
(dharmakaya Pháp thân): Bổn giác—Tâm thể 
của chúng sanh bản lai trong sáng và trống 
rỗng như hư không. 

2) Iniial enliphtenment or beginnng of 
1llumination, which leads on to Buddhahood 
or full enlightenment: Thủy giác—Nhờ bổn 
giác dẫn đến Phật quả hay toàn giác. 

(B) 

I1) The fifty first stage of a bodhisattva: Đẳng 
giác—Giai đoạn thứ 51 của Bồ Tát. 

2) The fiffy-second stage of a bodhisattva or 
enliphtenment of Buddhahood: Diệu giác— 
Giai đoạn thứ 52 của Bồ Tát hay là giai đoạn 
giác ngộ Phật quả. 

(C) 

l1) A Buddhaˆs own or natural enliphtenment: Tự 
giác. 

2) Enlightening of all others: Giác tha. 

Two kinds of entry into Bodhisattvahood: 

Nhị Ngộ—Hai cách tiến tới giác ngộ trong đạo 

Phật. 

l) Immediate awakening: Đốn ngộ—See 
Sudden Doctrine and Sudden enlightenmer. 

2) Gradual awakening: Tiệm ngộ—See Gradual 
awakening. 

Two kinds of examples: Nhị Dụ—See Two 

kinds of drstanta. 

Two kinds of false view: Nhị Chủng Tà Kiến— 

Nhị Chủng Vọng Kiến—See Two false views. 

Two kinds of food for any Buddhist: Nhị 

Thực——Hai loại thức ăn của người con Phật. 

(A) 

l1) The Joy of the Law: Pháp duyệt. 

2) The bliss of meditation: Thiền duyệt. 

(B) 

l) The ripht kind of monk's livelihood by 
mendicancy: Chánh mạng thực hay Chánh 
mạng Tăng—Người xuất gia phải lấy việc 
khất thực mà nuôi xác thân mà tu hành. 


53197 


2) The wrong kind of monk”s livelihood by any 
other means: Tà mạng thực hay Tà mạng 
Tăng——Người xuất gia mà không chịu khất 
thực thọ mạng là hạng tà mạng thực. 

Two kinds of fruit or karma: Nhị quả 

nghiệp—Hai loại quả nghiệp. 

l1) The good or evil characteristics resulting from 
habit or practice 1n a former existence: Tập 
khí quả—Bản chất tốt xấu hay các quả thiện 
ác đã huân tập từ tiền kiếp. 

2) The pain or pleasure resulting ¡n this life.from 
the practices of a previous life: Báo quả— 
Hậu quả khổ đau hay vui sướng (khổ lạc) 
trong kiếp nầy do từ những nhân hay hành 
động thiện ác của kiếp trước. 

Two kinds of funcfioning of the mỉnd: Hai 

Loại Vận Hành Của Tâm-—lIn The Studies of The 

Lankavatara Sutra, Zen Master D.T. Suzuki 

distinguished two kinds of functioning of the 

mind—Trong Nghiên Cứu Kinh Lăng Già, Thiển 

Sư D.T. Suzuki đã phân biệt hai loại vận hành của 

tâm: 

l) Functionng ¡1s dependent the 
Individualizing Mind and 1s perceived by the 
minds of the two-vehicle followers. Ït 1s 
known as Responding Body. As they do not 
know that this 1s projected by their Evolving 
Mind, they take 1t for something external to 
themselves, and making It assume a corporeal 
form, fail to have a thorough knowledge of is 
nature: Vận Hành Tùy Thuộc vào Tâm Phân 
Biệt —Còn gọi là sự phân biệt trí, được hàng 
nhị thừa nhận biết. Nó được gọi là Ứng Thân 
hay cái thân đáp ứng. Vì họ không biết rằng 
đây là do cái tâm sinh khởi hay chuyển thức 
phóng chiếu ra, nên họ tưởng nó là cái gì ở 
bên ngoài họ, và khiến cho nó mang một hình 
tướng có thân thể mà không thể có một cái 
biết thông suốt về bản chất của nó. 

2) Functioning ¡is dependent on the Karma- 
conscIousness, that 1s, 1t appears to the minds 
of those Bodhisattvas who have just entered 
upon the path of Bodhisattvahood as well as 
of those who have reached the highest stage. 
Thịs 1s known as the Recompense Body. The 
body 1s visible In mnfinite forms, each form 
has Infinite marks, and each mark 1s excellent 
1n Iinfinite ways, and the world in which the 


on 


Body has 1s abode 1s also embellished in 
mamners Infinte varying. As the Body 1s 
manifested everywhere, 1t has no limifations 
whatever, 1t can never be exhausted, 1t goes 
beyond all the conditons of determination. 
According to the needs of all beings 1t 
becomes visible and 1s always held by them, 
1t 1s neither destroyed nor lost sight of. All 
such characteristics of the Body are the 
perfuiming effect of the Immaculate deeds 
suụch as the virtues of perfection and also the 
work of the mysterlous perfuming innate In 
the Tathagata-garbha. As 1f is thus possesslon 
of immeasurably blissful qualities, It is called 
Recompense Body: Vận Hành Tùy Thuộc 
Vào Nghiệp Thức—Đây là loại vận hành 
xuất hiện với tâm Bồ Tát nào đã nhập vào 
con đường Bồ Tát tính cũng như đối với tâm 
của những vị đã đạt đến địa cao nhất. Loại 
nầy được gọi là Báo Thân. Cái thân có thể 
nhìn thấy được trong vô số hình tướng, mỗi 
hình tướng có vô số nét, và mỗi nét cao vời 
với vô số cách, và cái thế giới trong đó thân 
trú ngụ cũng được trang nghiêm theo vô số 
thể cách. Vì thân thể hiện khắp mọi nơi nên 
nó không có giới hạn nào cả, nó có thể không 
bao giờ suy diệt, nó vượt khỏi mọi hoàn cảnh. 
Tùy theo yêu cầu của chúng sanh tín thủ. Nó 
không bị đoạn diệt cũng không biến mất. 
Những đặc điểm ấy của thân là những kết 
quả huân tập của những hành động thuần 
khiết như các đức hạnh toàn hảo hay Ba La 
Mật, và cũng là sự huân tập vi diệu vốn sẵn 
có trong Như Lai Tạng. Vì có được các tính 
chất vô lượng an lạc như thế nên nó được gọi 
là Báo Thân. 

Two kinds of harmony: Nhị Hòa—Hai loại 

hòa hợp —The double harmony or unity ¡in both 

doctrine and practice (Sangha): 

1) Unity in doctrine: Lý Hòa. 

2) Unity In practice: Sự Hòa—There are six 
different kinds of Unity in practice—Sự hòa 
có sáu loại khác nhau. 

Two kinds of Icchantika: Nhị Chủng Xiển 

Đề —Hai loại Nhất Xiển Đề. 

l) The utterly depraved, abandoned, 
Blasphemers of Buddha-truth owing to the 
previous karma: Nghiệp báo Nhất xiển đề: 


and 


5198 


Loại người cực ác, đoạn tuyệt thiện căn vì 
nghiệp tiền kiến, nên không bao giờ thành 
Phật. 

2) Owing to the good vow, bodhisattvas refuse 
to enfer upon theirr Buddhahood in order to 
continue to save all beings: Hạnh nguyện 
Nhất xiển để: Vì đại nguyện mà các vị Bồ tát 
quyết định chưa thành Phật để tiếp tục cứu 
độ chúng sanh. 

Two kinds of impermanenee: Nhị Vô Thường. 

l1) Things in motion, manifestly transient: Niệm 
niệm vô thường—Hết thảy mọi pháp hữu vi 
đều sinh diệt chứ chẳng dừng lại. 

2) Things that have the semblance of confinuity, 
but are also transient (Iife ending In death Just 
like the candle In extinction): Tương tục vô 
thường—Pháp hữu vi tương tục và khi hết kỳ 
hạn sẽ bị hoại diệt (đời sống chấm dứt nơi sự 
chết giống như ngọn nến tắt hẳn ánh sáng). 

Two kinds of intonation: Nhị Chủng Niệm 

Phật—Two kinds of Intonation or calling on the 

Buddhas—Hai loại niệm Phật. 

l) To call on the Buddhas ¡in general, not not 
limt to any specific Buddha: Thông Niệm 
Phật—Niệm chung danh hiệu chư Phật ba 
đời. 

2) To intone the name of a special Buddha: Biệt 
Niệm Phật—Niệm hồng danh một vị Phật 
đặc biệt để tập trung tư tưởng hay nhứt tâm. 

Two kinds of karma: Nhị Chủng Nghiệp—Hai 

loại nghiệp. 

(A) 

1) Intentional karma which bears much heavier 
karma vipaka (phala): Nghiệp cố ý sẽ phải 
mang nghiệp quả nặng nề. 

2) Unintenional karma which bears lighter 
karma vipaka: Nghiệp không cố ý, nghiệp 
quả nhẹ hơn. 

(B) 

l) Wholesome (good) karma such as giving 
charity, kind speech, helping others, etfc.: 
Thiện nghiệp như bố thí, ái ngữ và lợi tha. 

2) Unwholesome (bad) karma such as killing, 
stealing, lying and slandering: Bất thiện 
nghiệp như sát sanh, trộm cắp, nói dối, vọng 
ngữ. 

(C)There are two kinds of action and action- 
influence according to Prof. Junjiro Takakusu 





1n the Essentials of Buddhist Philosophy——Có 
hai loại nghiệp theo Giáo Sư lunjiro 
Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật 
Giáo: 

(C1}Two kinds of action: Hai loại hành động. 

l) Drawing Dẫn Nghiệp—Drawing 
action causes a being to be born as a man, as 
a deva, or as an animal; no other force can 
draw a living being Into a particular form of 
life—Dẫn nghiệp đưa một sinh vật thác sinh 
làm người, làm trời hay làm thú; không thế 
lực nào khác có thể đưa một sinh vật đến một 


action: 


hình thái đặc biệt nào đó của đời sống. 

2) Fulfilling action: Mãn Nghiệp—After the 
kind of life has been determined, the fulfilling 
action completes the formal quality of the 
living being so that it will be a thorough 
specimen of the kind—Sau khi mỗi đời sống 
đã được quyết định, mãn nghiệp sẽ kiện toàn 
tính chất hữu hình của sinh vật để nó trở 
thành một chủng loại hoàn hảo. 

(C2)Two kinds of action-infiuence—Hai 
hưởng của hành động: 

l) Individual action-influence: Biệt Nghiệp— 


ảnh 


Individual action-infiuence creates the 
individual being—Biệt nghiệp tạo ra cá biệt 
thể. 


2) Common-action-influence: 
Common  action-influence 
universe Itself—Cộng nghiệp tạo ra vũ trụ. 

Two kinds of klesa: Klesadvaya (skt—Nhị 

Phiểền Não—See Two kinds of affliction. 

Two kinds of learning: Nhị Học—See Two 

kinds of study. 

Two kinds of life and death: Nhị Chủng Sanh 

Tử —Hai loại sanh tử. 

l) The various karmic transmigrations: Phân 
Đoạn Sanh Tử—Quả báo trong tam đồ lục 
đạo của các nghiệp thiện ác, thân được tạo 
thành do quả báo nầy có từng phần từng đoạn 
(chỉ hết thẳy phàm phu có đủ kiến tư hoặc). 

2) The inconceivable transformation life ¡in the 
Pure Land, the transformation of the arhats 
and other saints: Bất Tư Nghì Biến Dịch Sanh 
Tử—Quả báo Tịnh độ giới của nghiệp vô lậu. 
Đây là sự sanh tử của các bậc Thánh đã đoạn 
hết kiến tư hoặc. 


Cộng Nghiệp— 
creates the 


5199 


Two kinds of light: Nhị Quang Minh—Hai loại 

ánh sáng. 

(A) 

I) Physical light: Sắc quang minh. 

2) Wisdom or mental liph(: Trí huệ quang 
minh—Tâm quang minh. 

(B) 

l1) The true light ofthe Buddha: Phật quang. 

2) Mara”s delusive lipght: Ma quang. 

(C) 

l1) The constant and eternal light: Thường quang. 

2) The lipht in temporary manifestations: Hiện 
khởi quang. 

Two kinds of love: Nhị Á¡—Hai loại ái. 

1) Ordinary human love springing from desire: 
Dục ái —To hanker affer—Desire—Love In 
the passion realm——Passion-love—Ordinary 
human love springing from desire, 1n confrast 
with religlous love (Pháp ái). Love Inspired 
by desire through any of the five senses— 
Phàm phu tham ái với cảnh ngũ dục hay ái 
dục thường tình khởi phát từ dục vọng, ngược 
lại với Pháp ái. 

2) Religlous love: Pháp ái—Tình yêu trong 
phạm trù tôn giáo. Tình yêu của những vị Bồ 
tát muốn cứu độ chúng sanh, ngược lại với 
Dục ái hay tình yêu phàm tục—Bodhisattva 
or religIous love springing from the vow to 
save all creatures. Bodhisattva love with 
desire to save all creafures, In contrast with 
ordinary love (Dục ái). 

a) Himmayana and Mahayana Dharma-love— 
Pháp Ái Tiểu và Đại Thừa: 

1) Hinayana Dharma-love as desire for nirvana: 
Pháp Ái Tiểu Thừa—Lòng yêu niết bàn của 
kẻ căn cơ thấp kém. 

1) Mahayana Bodhisattva 
attachment to illusory things: Pháp Ái Đại 
Thừa—Lòng ái thiện của bậc Bồ Tát Đại 
Thừa. 

** Cả hai thứ pháp ái nầy đều cần phải loại 
bỏ—Both of which are to be eradicated. 

b) Tathagata-love, which goes out to all beings 
for salvation: Pháp Ái Như Lai—Tâm Đại Bi 
của Như Lai hay tình yêu cứu độ chúng sanh 
chân chánh vô thượng. 

Two kinds of manifestation: Nhị Hiện—Hai 

sự thị hiện. 


Dharma-love or 


l1) The necessary appearance In the flesh of the 
Buddha for ordinary people: Tu hiện—Sự 
xuất hiện cần thiết bằng thân xương thịt và 
tướng hảo của Phật để chỉ dạy phàm nhân. 

2) The non-necessary appearance of the Buddha 
to those of spiritual vision: Bất tu hiện—Sự 
xuất hiện không cần thiết của Phật đến với 
những chúng sanh tâm linh. 

Two kiỉnds of measuring: Nhị Lượng—Hai loại 

đo lường. 

1) Measuring by Appearance or sound, efc, I.e. 
smoke: Hiện lượng—Dùng nhãn thức để thấy 
sắc, dùng nhĩ thức để nghe tiếng, vân vân— 
Immediate or direct reasoning, whereby the 
eye apprehends and distinguishes colour and 
form, the ear sound, etc. 

2) Immediate Insipht Into, or direct Inference in 

the condiilons of the 
alayavijnana: Tỷ Lượng —Tỷ là sự so sánh 
cái đã biết, lượng là định lượng cái không 
biết— Thấy cái nầy biết có cái kia (dùng cái 
đã biết mà lượng cái chưa biết), như thấy 
khói biết có lửa—Comparison and inference; 
comparison of the known and Inference of the 
unknown—Measuring by Inference, 1.e. the 
1nference of fire from smoke. 

Two kinds of meditation on the unreality: 

Nhị Không Quán. 

l) The meditaion that things are unproduced, 
having no Individual or separate nature (all 
things are void and unreal): Vô sinh quán— 
Thiển quán chư pháp không sinh, không có cá 
tánh của riêng nó. 

2) Beccause things and unreal; 
therefore, they are formless: Vô tướng 
quán—Vì chư pháp không thật nên chúng 
không có hình tướng. 

Two kinds of meditation on the void: Nhị 

Không Quán—See Two kinds of meditation on 

the unreality. 

Two kinds of mendicant: Nhị Chủng Khất Sĩ— 

Hai loại khất sĩ. 

1) Those who are able to self-control his or her 
internal mental or spirtual methods: Nội 
Khất—Người có khả năng tự kểm chế nội 
tâm. 

2) Those who are able to self-control his or her 
externals such as strict diet: Ngoại Khất— 


a trancee of all 


are  void 


3200 


Người có khả năng tự kểm chế những hình 
thức bên ngoài. 

Two kinds of mỉnd: Nhị chủng tâm tướng—In 

reality, there 1s only one mind: Original mind— 

Kỳ thật chỉ có một cái tâm duy nhất là bổn tâm— 

However, sentient beings are deluded and wander 

themselves with different (two) kinds of mind— 

Tuy nhiên, chúng sanh mờ mịt nên phân chia tâm 

tưởng ra nhiều loại. 

(A) 

l1) The mind within the body: Tâm trong thân— 
lIf the mind ¡1s within the body, 1t ought to 
know the things Inside the body; but people 
are Interested In external things and seem to 
know or care little for the things within the 
body: Nếu có một cái tâm bên trong thân thì 
cái tâm Ấy phải biết tất cả mọi sự vật bên 
trong thân, nhưng hình như người ta ít biết 
hay ít để ý gì đến những sự vật bên trong 
thân mình. 

2) The mind outside the body: Tâm ngoài 
thân—T the mind is located outside the body, 
1t should not be In contact with the needs of 
the body. But, in fact, the body feels what the 
mind knows, and the mind knows what the 
body feels. Therefore, It can not be said that 
the human mind is outside of the body——Nếu 
tâm mà ngoài thân thì nó sẽ không biết gì về 
những nhu cầu của thân, đằng nầy thân cảm 
được những gì tâm biết và tâm biết được 
những gì mà thân cảm. Như vậy không thể 
nào tâm ở ngoài thân được. 

(B) 

l) Discriminating mind: Tâm phân biệt—The 
discriminating mind lies at the roof of this 
bínth and death, but people think that this 
mind 1s their real mind, so the delusion enters 
into the causes and conditions that produce 
suffering—Tâm phân biệt nằm trên nóc của 
cõi sanh tử nầy (tâm của cõi nhị nguyên), 
nhưng chúng sanh lại tin rằng đây là tâm thật 
của mình, nên có mê hoặc và từ đó có khổ 
đau phiển não. 

2) True mind: Tâm chơn thật—-Behind the 
discriminating mind, there exists a pure mind 
of enlightenment which is called the true 
mind—Sau lưng cái tâm phân biệt còn có cái 


(C) 
l) 


2) 


(C) 
l) 


2) 


(D) 
]) 


tâm giác ngộ Bồ để mà chúng ta gọi nó là 
“tâm thật.” 


Worldly mind (defiled mind): Tâm trần tục— 
Fundamentally, everyone has a pure clean 
mind, but 1t is usually covered by defilement 
and dust of worldly desires—Cơ bản, thì mọi 
người đều có một cái tâm thanh tịnh trong 
sáng, nhưng thường thì tâm nầy bị che lấp 
vẫn đục bởi những chướng cấu của trần thế. 
True and Fundamental Mind: Chánh Tâm 
(căn bản và chân chánh) —The essence of 
one”s nature. NÑo matter how much defilement 
covered, this mind 1s still there Just like the 
moon is often hidden behind clouds—Dù bị 
bao nhiêu ô nhiễm che lấp, chánh tâm vẫn 
còn đó, như mặt trăng vẫn còn đó dù bị mây 
che lấp. 


Temporay mind: Tâm tạm thời—A 
temporary mind 1s a mind that has different 
feelings from moment to moment with the 
changing circumstances of life, such as 
temporary feelings of good and evil, love and 
hatred, happy and sorrow, gain or loss, 
success or failure, øood repufation or bad 
reputation, and so on—Tâm tạm thời là cái 
tâm có những cảm giác khác nhau từ lúc nây 
qua lúc khác của đời sống, như tốt xấu, 
thương ghét, vui buồn, được mất, thành công 
hay thất bại, tiếng tốt hay tiếng xấu, vân 
vân. 

Original mind: Bổn tâm—When one gives up 
theIr attachment, 1magination, false 
discrimination, and so on, one restores the 
pur1ty of their oripinal mind, then both body 
and mind would be free from defilement and 
suffering—Khi mà người ta từ bỏ chấp trước, 
tưởng tượng và sự phân biệt, chừng đó người 
ta mới có khả năng lấy lại được sự thanh tịnh 
cho bổn tâm, và chừng đó cả thân lẫn tâm 
đều vượt thoát những ô nhiễm và khổ đau 
của cuộc sống. 


The mind ïn ¡ts inner character and Iinfluence: 
Nội tâm tướng —Bản tâm thanh tịnh bình 
đẳng bên trong. 


3201 


2) The mind in Ifs outer manifestations: Ngoại 
tâm tướng—Theo duyên mà hiện ra các đối 
cảnh. 

Two kinds of Nirvana: Nhị Chủng Niết Bàn— 

See Two Nirvanas. 

Two kinds of non-ego: Special 

characteristics of “Anatman”—NhỊ vô ngã—Hai 

đặc tánh của Vô ngã—The doctrine of no-self has 
two main characteristcs: selflessness of things 

(dharma-nairatmya) and selflessness of person 

(pudgalanairatmya)—Vô Ngã, thuyết Vô Ngã có 

hai đặc tánh chính là pháp vô ngã và nhân vô ngã 

l) Pudgalanaratmya (skÐ: Selflessness of 
person—Nhân Vô Ngã—Man as without ego 
Or permanent soul, or no permanent human 
ego or soul—Con người không có sự thường 
hằng của cái ngã. 

2) Dharmanarratmya (skt: Pháp Vô Ngã — 
Selflessness of things. 

a) No permanent ¡ndivdualty in or 
independence of things: Things are without 
independent Individuality, 1.e. the tenet that 
things have no independent reality, no reality 
in themselves—Vạn hữu không có thực ngã, 
không có tự tính, không độc lập. 

b) The idea that there ¡is no self-substance or 
“Atman” constituting the 1ndividuality of each 
obJect 1s Insisted on by the followers of 
Mahayana Buddhism to be their exclusive 
property, not shared by the Hinayana. This 
1dea 1s naturally true as the idea of “no self- 
substance” or Dharmanarratmya 1s closely 
connec(ed with that of “Sunyata” and the 
latter Is one of the most distinguishing marks 
of the Mahayana., it was natural for Ifs 
scholars to give the fÍormer a prominenf 
positon 1n their philosophy: Cái ý niệm cho 
rằng không có tự tính hay ngã tạo nên tính 
đặc thù của mỗi sự vật được những người 
theo Phật Giáo Đại Thừa khẳng định là đặc 
biệt của họ chứ không phải của Tiểu Thừa. Ý 
niệm nây thật tự nhiên vì ý niệm về “không 
tính” là một trong những đặc điểm nổi bậc 
nhất của Đại Thừa, nên thật là tự nhiên khi 
các học giả Đại Thừa đặc “Pháp Vô Ngã” ở 
một vị trí nổi bậc trong triết học của họ. 

c) In the Lankavatara Sutra, the Buddha taught: 
“When a Bodhisattva-mahasattva recogn1zes 


Two 





that all đharmas are free from Citta, Manas, 

Manovijnana, the Five Dharmas, and the 

Threefold Svabhava, he is said to understand 

the significance of 
Dharmanarratmya.”—Trong Kinh Lăng Già, 
Đức Phật dạy: “Khi một vị Bồ Tát Ma ha tát 
nhận ra rằng tất cả các pháp đều thoát ngoài 
tâm, mạt na, ý thức, ngũ pháp, và ba tự tính, 
thì vị ấy được gọi là hiễu rõ thực nghĩa của 
“Pháp Vô Ngã.” 

'Two kinds of offenses: Nhị Tội—Hai loại tội. 

I1) Offense which 1s wrong In I(self, 1.e. murder: 
Tính tội— Tự tính của loại tội nầy đã ác. 

2) Offense which not wrong In 1tself, 1.e. taking 
alcohol, but forbidden by the Buddha for the 
sake of the other commandments: Già tội— 
Tự tính không phải là ác như uống rượu, 
nhưng bị Đức Phật cấm vì lợi ích cho những 
giới khác. 

Two kinds of one-poinfedness: Nhị Chúng 

Nhất Tâm—See Two categories for Singleminded 

Practice. 

Two kinds of pafience: Nhị Chủng Nhẫn 

Nhục—Hai loại nhẫn nhục. 

(A) 

1) Endurance of human assaults and ¡insults, 1.e. 
hatred, or abuse: Chúng sanh nhẫn—Nhẫn 
nại các sự não hại của chúng sanh, như căm 
thù hay lợi dụng. 

2) Endurance of the assaults of nature, heat, 
cold, aøe, sickness, etc.: Pháp nhẫn—Vô sanh 
pháp nhẫn—An nhẫn về sự nóng lạnh của 
thiên nhiên, hay già bệnh, vân vân. 

(B) 

1) Patience under suffering (see Chúng sanh 
nhẫn): An thọ khổ nhẫn—Nhẫn nhục trước 
khổ đau. 

2) Imperturbable examination of or meditation 
in the law or of all things: Quán sát pháp 
nhẫn (see Vô sanh pháp nhẫn). 

(C) - 

1) Physical patience or endurance: Thân nhân. 

2) Mental patience or endurance: Ý nhẫn. 

Two kinds of people: Nhị Chủng Nhân—Hai 

hạng người (the good and the wicked). 

l) There are two classes of people In this life, 
those who are (o quarrel and 
addicted to dispute, and those who are bent to 


well real 


1nclined 


2) 


35202 


living In harmony and happy 1n friendliness. 
The first class can be classiied wicked, 
Ipgnorant and heedless folk. The second class 
comprised of good, wise and heedful people. 
The Buddha has made a clear distinction 
and goodness 
advises all his disceiples not to do evil actions, 
to perform good ones and to pur1fy their own 
heart. He know that It Is easy to do evil 
action. To perform meriftorious one far more 
difficult. But His disciples should know how 
to select in between evil and good, because 
wicked people will go to hell and undergo 
untold suffering, while good ones will øo to 
Heaven and enJoy peaceful bliss. Moreover, 
Good one even from afar shrine like the 
mountan of snow with their meritorious 
actions, while bad ones are enveloped 1n 
darkness like an arrow shot In the night.”—— 
Trên đời này có hai hạng người, hạng ưa 
tranh luận và gây sự và hạng ưa hòa thuận và 
hoan hỷ. Hạng người đầu có thể nói là hạng 
người độc ác ngu sĩ và phóng đãng. Hạng thứ 
hai là loại hành thiện, có trí huệ và biết sống 
chế ngự điều phục. Đức Phật đã phân loại rõ 
ràng giữa thiện và ác và Ngài khuyên tất cả 
đệ tử của mình không nên làm ác, làm các 
hạnh lành và giữ cho tâm ý trong sạch. Ngài 
dạy rằng làm ác thì dễ, làm lành khó hơn, 
nhưng các đệ tử của Ngài phải biết lựa chọn 
giữa ác và thiện, vì kể ác phải đi xuống địa 
ngục và chịu rất nhiều khổ đau, còn bậc 
Thiện sẽ được lên cỏi trời và hưởng thọ hạnh 
phúc. 

Thus, the Buddha advises us not make friends 
with wicked ones, but to associate only with 
good friends. He poinfs out very clearly that If 
yean for le, should 
wickedness like we shun poison because a 
hand free from wound can handle poison with 
Impurity. The dhammas of the good ones do 
not decay, but go along with the good ones to 
where meriforilous actons will lead them. 
Good actions will welcome the well doer who 
has gone from this world to the next world, 
Just as relatives welcome a dear one who has 
come back. So the problem poses 1tself very 
clear and definite. Wickedness and goodness 


between  wickedness and 


we we avoid 


3) 


a) 


b) 


c) 


q) 


are all done by oneself. Wickedness will lead 
to dispute and to war, while goodness will 
lead to harmony, to friendliness and to 
peace—Vì thế Đức Phật khuyên chúng ta 
không nên làm bạn với kẻ ác, mà chỉ thân 
thiện với bạn lành. Ngài nêu rõ rằng, nếu 
chúng ta muốn sống, chúng ta phải tránh ác 
như tránh thuốc độc, vì một bàn tay không 
thương tích có thể cầm thuốc độc mà không 
có hại gì. Pháp của bậc Thiện không mất, 
nhưng đi theo người làm lành đến chỗ các 
hạnh lành dẫn dắt đến. Các hạnh lành đón 
chào người làm lành khi đi về từ thế giới này 
qua thế giới khác, như bà con chào đón người 
thân yêu từ xa mới về. Như vậy, vấn để đặt 
ra rất rõ ràng và dứt khoát. Ác và thiện đều 
do mình tạo ra. Ác đưa đến cãi nhau, gây hấn 
và chiến tranh. Còn thiện đưa đến hòa thuận, 
thân hữu và hòa bình. 

The Buddha”s teachings on goodness and 
wickedness in the Dharmapada Sutra— 
Những lời Phật dạy về Thiện Ác trong Kinh 
Pháp Cú: 

Do not associate with wicked friends, do not 
assoclae with men of mean nature. Do 
assoclate with good friends, do associate with 
men of noble nature—Chớ thân với bạn ác, 
chớ thân với kẻ tiểu nhân. Hãy thân với bạn 
lành, hãy thân với bậc thượng nhân (Pháp Cú 
78). 
Even the royal chariot well-decorated 
becomes old, the body too will reach old age. 
Only the Dharma of the Good Ones does not 
decay. Thus the good people reveal to good 
people—Như xe vua lộng lẫy, cuối cùng cũng 
hư hoại, thân này rồi sẽ già. Chỉ có Pháp của 
bậc Thiện, khỏi bị nạn già nua. Như vậy bậc 
chí Thiện, nói lên cho bậc Thiện (Pháp Cú 
151). 

Easy to perform are bad actions, and actions 
that are harmful to oneself. As to beneficial 
and good actions, truly they are very difficult 
to perform——Dễ làm các điều ác, và các điều 
tự hại. Còn việc lợi việc tốt, thật khó làm vô 
cùng (Pháp Cú 163). 

Whosoever uses good deed, to cover evil 
deed being done. Such person outshines this 
world, like the moon free from the clouds—— 


5203 


Ai dùng các hạnh lành, làm xóa mờ nghiệp 
ác, sẽ chói sáng đời này, như trăng thoát mây 
che (Pháp Cú 173). 

e) Being absent a long time, a man has returned 
home safe and sound; relatives, friends and 
acquaintances welcome him home. In the 
same way, good actions will welcome the 
well doer, who has gone from this world to 
the next world, just as relatives welcome a 
dear one who has come back—Khách lâu 
ngày tha hương, an ổn từ xa về, bà con cùng 
thân hữu, hân hoan đón chào mừng. Cũng 
vậy các phước nghiệp, đón chào người làm 
lành, đời này đến đời kia, như thân nhân đón 
chào (Pháp Cú 219 & 220). 

f? Even from afar the good ones shine, like the 
mountain of snow. The bad ones even here 
are not to be seen, like the arrows shot in the 
nigh—Người lành dầu ở xa, sáng tổ như núi 
Tuyết. Kẻ ác dầu ở đây, cũng không hề được 
thấy, như tên bắn đêm đen (Pháp Cú 304). 

ø) Better not to do evil deed, afterward evil 
deed brings up torment. Better to perform 
good deed, having done good deed there will 
be no torment—Ác hạnh không nên làm, làm 
xong chịu khổ lụy. Thiện hạnh ắt nên làm, 
làm xong không ăn năn (Pháp Cú 314). 

Two kinds of perfect and complete wisdom: 

Nhị Trí Viên Mãn—See Two kinds of Tathagata- 

wisdom. 

Two kinds of pleasure: Hai Loại Thỏa Thích— 

According to the Satipatthana Sutfa, there are two 

kinds of pleasure—Theo Kinh Niệm Xứ, có hai 

loại thỏa thích. 

l1)  Pleasant worldly feeling: Samisa sukha (p)— 
Thỏa Thích Thế Gian. 

2) Pleasant unworldly feeling: Niramisa sukha 
(p—Thỏa Thích Siêu Thế Gian— Thỏa thích 
siêu thế gian cao quý hơn thỏa thích thế 
gian—Wlhich 1s far superior to samisa sukha. 

Two kinds of poverty: Nhị Bằn— Hai loại 

nghèo. 

1) Poverty of goods: Tài bần—Nghèo vật chất. 

2) Poverty of faih or religion: Pháp bằần— 
Nghèo tâm linh. 

Two kinds of power: Nhị Chủng Lực— 

Ordinary people are entirely enmeshed In heavy 

evil karma and are full of all kinds of afflictions. 





Even though they may have some virtues as a 
result of cultivation, they find 1t difficult to sever 
even a fracion of ther defilements and 
hindrances. The Land of Ulumate Bliss, on the 
other hand, 1s extemely purely adorned, 
transcending the Triple Realm. How can such 
depraved common mortals hope to be reborn 
there? According to Masters Chih-I and T”ien-Ju 
1n the Pure Land Buddhism, there are two kinds of 
power—Hàng phàm phu nghiệp ác sâu dầy, đầy 
đủ tất cả phiền não, dù có ít nhiều công đức tu 
hành, hoặc chướng vẫn chưa vơi, được trong muôn 
một. Cõi Cực Lạc rất trang nghiêm thanh tịnh, còn 
siêu việt hơn tam giới, thế thì hạng phàm phu làm 
sao được vãng sanh? Theo Trí Giả và Thiên Như 

Đại Sư trong Tịnh Độ Thập Nghi Hoặc Vấn Luận, 

có hai loại lực. 

1) Self-power: Tự Lực—See Self-power. 

2) Other-power: Tha Lực —See Other-power. 

Two kinds of practfices: Nhị Tu—See Two 

kinds of devotions. 

Two kinds of prajna or wisdom: Nhị Bát 

Nhã —Hai loại bát nhã hay trí huệ. 

(A) 

1) Temporal wisdom: Thế gian Bát nhã. 

2) Supernatural wisdom: Xuất thế gian Bát nhã. 

(B) 

1) Oniginal Wisdom: Thực tướng Bát nhã—The 
first part of the Prajnaparamita—Phần đầu 
của Bát Nhã Ba La Mật hay trí tuệ gốc. 

2) The second part of the PraJjnaparamita: Quán 
chiếu Bát nhã—Wisdom acquired from 
cultivation or contemplation—Phần thứ nhì 
của Bát Nhã Ba La Mật hay trí tuệ đạt được 
qua tu tập. 

(C) 

l1) Prajna of the three stages of Sravaka and 
Pratyeka-buddha and the 1mperfect 
bodhisattva sect: Cộng Bát nhã—Bát Nhã 
của ba giai đoạn Thanh văn, Duyên giác và 
Bồ Tát. 

2) Prajna of the perfect bodhisattva teaching: 
Bất cộng Bát nhã—Bát Nhã của học thuyết 
toàn thiện Bồ Tát. 

Two kinds of precepfs: Nhị Chủng Giới. 

1) Đạo Cộng Giới: Refrain and confrol the six 
sense-organs and don't let the mind wander 


5204 


with illusive thoughts—Hành giả thu nhiếp 
các căn, chẳng dong ruổi theo vọng tưởng. 

2) Định Cộng Giới: To practice meditation at the 
same time with observing precepts—Tu tập 
thiển định và giữ vững giới cấm. 

Two kinds of prediction: Nhị Chủng Thọ Ký— 

See Two classes of Buddha”`s predictions of a 

disciple”s destiny. 

Two kinds of protection: Nhị Hộ—See Two 

protectOrs. 

Two kinds of purity: Nhị Chủng Thanh Tịnh— 

Theo kinh Hoa Nghiêm, có hai loại thanh tịnh— 

According to the Flower Ornament Scripture, 

there are two kinds of purIty: 

l1) The natural puriy: Tự tính thanh tịnh—Chân 
như thanh tịnh. 

2) Acquired puriy through avoiding pollution: 
Ly cấu thanh tịnh—Đạt được tâm thể thanh 
tịnh bằng cách xa lìa mọi ô nhiễm. 

Two kinds of relics: Nhị Chủng Xá Lợi— Hai 

loại xá lợi. 

l) The Buddha's physical remains or relics: 
Thân Xá Lợi. 

2) Dharmakaya: Pháp Xá Lợi—Kinh xá lợi— 
Pháp thân xá lợi — The sutras—Spimitual or 
dharmakaya remaIns. 

Two kinds of religious life: Nhị Tùy Hành— 

Hai “Tùy Hành” cho hành giả. 

l1) The religious life which is evolved from faith 
in the teaching of others: Tùy Tín Hành— 
Những người độn căn tu hành bằng cách tin 
vào giáo lý, đối lại với những người lợi căn tu 
hành bằng cách thực tập giáo lý—It is that of 
the unintellectual type, 1n contrast with those 
whose Intelligence Is sharp, their religious 
life 1s evolved from practice on the teaching 
Of others. 

2) The religious lifể which ¡is evolved from 
practicing the teaching of others: Tùy Pháp 
Hành—Those who follow the truth by reason 
of intellectual ability, In contrast with the non- 
Iintellectual, who put their trust In others— 
Những người lợi căn tu hành bằng cách 
nghiễn ngẫm và thực tập giáo lý, đối lại với 
hạng độn căn chỉ biết tin vào người khác. 

Two kinds of reply: Nhị Đáp —Hai cách đối 

đáp. 





l) Reply by words: Ngôn đáp—Dùng ngôn ngữ 
mà trả lời. 

2) Reply by signs: Thị tướng đáp—Dùng các 
loại hình tướng mà trả lời. 

Two kinds of right understanding: Nhị chủng 

Chánh kiến (hai loại chánh kiến)—There are two 

kinds of right understanding: 

I) Mundane righ(t understanding: Chánh kiến 
hợp thế—See Mundane right understanding. 

2) Supramundane right understanding: Chánh 
kiến siêu thế—See Supramundane ripht 
undersfanding. 

Two kinds of rules or customs: Nhị Chúng 

Luật Ngh1. 

1) Bad, or evil rules and customs: Ác Luật Nghi. 

2) Good rules and customs: Thiện Luật Nghi. 

Two kinds of samadhi: Nhị Chủng Định—Hai 

loại định. 

l1) Scattered or general meditation In the world 
of desire: Tán Định— Thiền định tổng quát 
hay tản mạn của Dục Giới. 

2) Abstract meditation ¡in the realms of form and 
beyond form: Thiền Định—Thiển định trong 
cõi Sắc giới hay Vô Sắc giới. 

Two kinds of seclusion: Nhị Chúng Thoát 

Tục Hai loại thoát tục. 

1) Bodily withdrawal Into seclusion: Thân thoát 
tục. 

2) Spirtual withdrawal from all evil, and Into 
meditation: Tâm thoát tục. 

Two kinds of seclusion or reftirement from 

the world: Nhị Chủng Tịch Tịnh—Hai loại tịch 

tịnh. 

1) Bodily withdrawal into seclusion: Thân tịch 
tịnh—Tự thân ha bỏ gia đình để sống đời 
thanh thản yên tĩnh. 

2) Spiritual withdrawal from all evil and into 
meditation: Tâm tịch tịnh—Nhờ tu thiển định 
mà tâm đoạn lìa tất cả những điều ác. 

Two kinds of seeds: Nhị Chủng Tử ——Hai loại 

chủng tử. 

(A) 

l) Good or evil seeds produce good or evil 
deeds: Danh ngôn chủng tử (Bổn hữu chủng 
tử)—Chủng tử là nhân tạo ra tất cả mọi pháp 
thiện ác—Seed which causes moral action. 


5205 


2) Karma seed: Nghiệp chủng tử—Karma seed, 
the sixth (mind consciousness) acting with the 
eighth (Alaya consciousness)—Chủng tử gây 
ra bởi nghiệp tạo tác thiện ác nơi tâm sở rồi 
huân tập nơi thức thứ tám. 

(B) 

1l) The seed or latent undivided moral force 
Iimmanent ¡in the highest of the Alaya 
consciousness: Bổn hữu chủng tử. 

2) The newly infiuenced or active seed when 
acted upon by the seven other conscIousness, 
thus becoming productive: Thân huân chủng 
tử. 

Two kinds of seed-nature: Nhị Chủng Tính— 

Hai loại tính —Two kinds of seed-nature (the 

character of the alaya seed and Its development): 

(A) 

I) The original good seed-nature: Tính chủng 
tử—Bản tính thiện từ vô thủy. 

2) The seed-nature In practice or development: 
Tập chủng tử—Chủng tính thiện do tu tập mà 
phát triển. 

(B) 

l) The Iimmanent abiding original good seed- 
nature: Bổn tính trụ chủng tính—Bản tính tự 
nhiên từ vô thủy. 

2) The seed productive according fo 1(s eround: 
Tập sở thành chủng tính—Chủng tính mới 
được huân tập. 

(C) 

l) The seed-nature of the saints, by which they 
attain nirvana: Thánh chủng tính—Hạt giống 
chứng quả Niết Bàn của bậc Thánh tam thừa. 

2) The seed-nature In the foolish and Ignorant: 
Phàm phu chủng tính—Ngu phu chủng tính, 
hay chủng tính phàm phu ngu muội cố bám 
giữ lấy chư pháp (hạt giống nầy có khả năng 
sinh sản, còn tính là do rèn tập mà có chứ 
không phải là tính của lý tính). 

Two kinds of seeking: Nhị Cầu—Hai loại mong 

cầu. 

l1) Seeking to get something of enjoyment and 
happiness: Đắc cầu —Cầu được những điều 
khoái lạc sung sướng. 

2) Seeking long life: Mệnh cầu—Cầu được sống 
lâu mãi mãi. 

Two kinds of sickness: Nhị Chủng Bịnh—Hai 

loại bịnh. 


1)  Physical sickness: Thân bịnh. 

2) Mental or spiritual sickness: Tâm bịnh. 

Two kinds of sins: Nhị Phạm —-Hai loại sai 

phạm. 

I) Preventing good: Chỉ phạm—Sin omission— 
Chẳng chịu tu hành để tránh các ác nghiệp. 

2) Doing evil: Tác phạm——Sin commisslon— 
Chẳng chịu tu hành để đoạn lìa không làm 
các điều ác. 

Two kinds of space: Nhị Hư Không——According 

to the Sarvastivadah Sect, there are two kinds of 

space—Theo Hữu Bộ tông, có hai loại hư không. 

l) Acuive or phenomenal space which 1s 
differentiated and limited, and apprehended 
by sipght: Hữu Vi Hư Không—Hư không có 
phân hạn, có sinh diệt, thuộc về thứ mà mắt 
có thể nhìn thấy được. 

2) Passive or non-phenomenal (noumenal) space 
which is without bounds or limitations, and 
belongs entirely to menfal conception: Vô Vị 
Hư Không—Hư không không có hạn lượng, 
không có biên tế, chân không tịch diệt, xa ha 
tất cả chướng ngại, đây thuộc về sở duyên 
của ý thức. 

Two kinds spiritual provender: Nhị Chúng Tư 

Lương—According to The Ratna-rasi or Ratna- 

kuta sutra (Gem-Heap sutra), there are two kinds 

spiritual provender—Theo Kinh Bảo Tích, có hai 
loại trang nghiêm. 

l1) Charity, the fñirst four paramifas In the six 
paramitas: Phúc đức tư lương —Bố thí công 
đức thiện căn để trì giới, nhẫn nhục, và tinh 
tấn. 

2) Wisdom, the last three paramitas: Trí đức tư 
lương—Tu tập thiển quán và tinh chuyên tìm 
cầu Diệu Giác, hay là ba Ba La Mật sau 


cùng. 
Two kinds of Sramanera: Nhị Chúng Sa 
Môn-HaiI loại Sa Môn—Two kinds of 
Sammatiya: 


1l) Monk who makes his living by mendicancy 
(right livelihood for a monk): Chánh mệnh sa 
môn. 

2) Monk who works for a living (immproper way 
of living): Tà mệnh sa môn. 


5206 


Two kinds of statementf: Nhị Thuyên—Hai loại 

định nghĩa—See Two kinds of definition. 

Two kinds of study: Nhị Học —Hai loại học. 

1) Reading and reciting sutras: Đọc Tụng kinh. 

2) Meditation and thought: Thiền quán—Thiển 
tư. 

Two kinds of suffering: Nhị Khổ—Hai loại 

khổ. 

1) Internal sufferings—Nội khổ: 

a) Physical sufferings or sufferings from within 
such as sickness or sorrow: Thân Khổ—Khổ 
về thể chất từ bên trong như bịnh hoạn sầu 


đau. 
b) Mental suffering such as sadness, distress, 
Jealousy, bitterness, unsafisfaction, 


unhappiness, etc.: Tâm Khổ—Khổ về tỉnh 
thân như buồn phiên, ghen ghét, đắng cay, 
bất toại, không hạnh phúc, vân vân. 

2) External sufferinss or sufferings from outside 
circumsfances such as calamities, Wars, etc.—— 
Ngoại khổ—Khổ từ hoàn cảnh bên ngoài như 
tai họa, chiến tranh, vân vân... 

Two kinds of Tathagata-wisdom: Nhị Trí 

Viên Mãn—Two kinds of Tathagata-wisdom 

which are both perfect and complete—Hai trí viên 

mãn của Đức Như Lai, cả hai đều viên mãn. 

l) Absolutely perfect and complete wisdom: 
Thực trí —Như Thực Trí Chân Thực Trí— 
Trí chiếu tổ sáng đạo lý chân thực, bình đẳng, 
không sai biệt. 

2) Functionally or relatvely perfect 
complete wisdom: Quyển trí Tục Trí— 
Phương Tiện Trí —Trí có quan hệ tới phương 
tiện giáo và hiện tượng tương đối và sai biệt. 

Two kinds of things in common: According to 

the Prajna Sutra, there are two kinds of things In 

common—NhI Cộng Bát Nhã. 

I) The thngs ¡im common with Sravakas, 
Pratyeka-buddhas and Bodhisattvas: Cộng 
Bát Nhã_—Pháp chung cho cả Thanh Văn, 
Duyên Giác và Bồ Tát. 

2) The things special to Bodhisattvas, In contrast 
with the things they have In common with 
Sravakas and Pratyeka-buddhas: Bất Cộng 
Bát Nhã—Pháp riêng cho Bồ Tát, đối lại với 
pháp riêng cho Thanh Văn và Duyên Giác. 





and 


Two kinds of transformation-body of a 
Buddha: Nhị Ứng Thân—Hai ứng thân của một 
vị Phật. 

1) His surpassing body as seen by Bodhisattvas: 
Thắng ứng thân— Thân Phật được thị hiện 
thành thân thù diệu được thấy nơi chư Bồ Tát. 

2) His inferilor human body as seen by ordinary 
people: Liệt ứng thân— Thân Phật được thị 
hiện thành thân kém cỏi được thấy nơi phàm 
phu. 

Two kinds of upside-down discriminating 

false views: Nhị Chủng Vọng Kiến. 

l1) False view based on living beinss” individual 
karma: Vọng Kiến Biệt Nghiệp —See False 
view based on living beings” 
karma. 

2) False View of the collecting share: Vọng 
Kiến Đồng Phận—See False View of the 
collecting share. 

Two kinds of upside-down views: Nhị Chúng 

Vọng Kiến See Two kinds of upside-down 

discriminating false views. 

Two kinds of vigor: Nhị Chủng Tinh Tấn—See 

Two kinds of virya. 

'Two kinds of virtue: Nhị Đức —Hai đức. 

(A) 

1)  Wisdom or ¡intellectual virtue: Trí đức—Tánh 
đức—Trí huệ hay sự thông biết về Phật tánh 
mà chúng sanh sẵn có. 

2) Practicing virtue: Đoạn đức—Tu đức—Đức 
tính do tu tập mà có. 

(B) 

1) Widom or intellectual virtue: Trí đức—Đức tự 
lợi của chư Bồ Tát. 

2) Piy virtue obtained through practicing: Bi 
đức—Đức lợi tha thương xót chúng sanh. 
Two kinds of virya: Nhị Chủng Tinh Tấn— 
Theo Đại Trí Độ Luận, có hai loại tinh tấn— 
According to the Maha-Paramita-Sastra, there are 

two kinds of vIrya: 

lI) The fortitude im body, 
properties in almsgiving: Thân Tỉnh Tấn— 
Như vẫn sinh hoạt mang đến của cải, nhưng 
lại dùng vào việc bố thí —S§ee Eight Noble 
Paths. 

2) The vigor in mind, I.e. cut off all passions, 
evil mind, and wrong views: Tâm Tinh Tấn— 


1ndividual 


1€. Uuse earned 


3207 


Dứt bỏ tham dục, ác tâm, cũng như tà kiến— 
See Eight Noble Paths. 

Two kinds of wisdom: Nhị Chủng Trí —Hai 

loại trí. 

(A) 

l) Knowledge derived from phenomena, 
associlated with afflictions: Tướng Trí —Hữu 
lậu trí hay trí nương vào sự tướng thế gian và 
hãy còn quan hệ với phiền não. 

2) Buddha wisdom, no longer associated with 
afflictions: Phật Trí —Vô lậu trí, cắt đứt liên 
hệ với phiền não. 

(B) According to the Hua-Yen School—Theo Hoa 
Nghiêm tông: 

1l) The Buddha-wisdom or Bodhisatva real 
wisdom: Như lý trí —Căn bổn trí —Vô phân 
biệt trí Chính thể trí —Chân trí Thực trí 
như lý chân đế của chư Phật và chư Bồ Tát. 

2) Wisdom with its limiftation and relation to 

ordinary human affairs: Như lượng trí—Hậu 

đắc trí Phân biệt trí—Tục trí là trí sự lượng 
tục đế giới hạn và liên hệ tới những sự việc 
của phàm nhân. 

According to The Lankavatara Suữra, there 

are two kinds of wisdom—Theo Kinh Lăng 

Già có hai loại trí. 

l) Absolute  Knowledge: Pravicayabuddhi 
(skÐ—Quán Sát Trí—See Absolute 
Knowledge (2). 

2) Intelligence: Pratishthapika (skt)—Kiến Lập 
Trí —See Intelligence (1). 

(D) According to the Tien-T”ai School—Theo 
Thiên Thai tông: 

l) Absolute wisdom of Buddhas 
Bodhisattvas: Thực trí — Trí huệ tuyệt đối của 
chư Phật và chư Bồ Tát. 

2) Relative or temporal wisdom: Quyển trí— 

Phương tiện trí —Trí phương tiện tương đối và 

tạm thời. 

According to the Sastra on Prajna Paramita 

Sutra—Theo Trí Độ Luận: 

1l) Wisdom of the all 
everything clearly: Nhứt thiết tr—Trí hiểu rõ 
thực tánh của chư pháp. 

2) Wisdom of all the particulars: Nhứt thiết 
chủng trí —Trí hiểu rõ sự tướng đặc biệt của 
chư pháp. 


(C 


~< 


and 





(D 


` 


whích understand 


(E) According to the Fa-Hsiang Sect—Theo Pháp 
Tướng Tông: 

1) Buddha wisdom or Bodhisattva real wisdom: 
Căn bản trí —Vô phân biệt trí Chánh thể 
trí Chân trí Thực trí —Trí khế hợp chứng 
ngộ chân như. Thực trí như lý chân đế của 
chư Phật và chư Bồ Tát. 

2) The wisdom ïn 1fs limifation and relation to 
ordinary human affairs: Hậu đắc trí Hữu 
phân biệt trí—Tục trí—Biến trí—Trí khởi lên 
sau trí căn bản, hữu hạn và liên hệ tới hiện 
tướng của thế giới thông tục. Tục trí là trí sự 
lượng tục đế giới hạn và liên hệ tới những sự 
việc của phàm nhân. 

Two kinds of wisdom that recognize noself: 

Nhị Vô Ngã Trí— Hai loại trí vô ngã tức là hai 

loại trí thừa nhận không có đại ngã hay linh hồn 

bất diệ—Two kinds of wisdom that recognize 
that suụch ego, soul, 
permanence. 

1) The wisdom that recognize there is no such 
ego nor soul: Nhân vô ngã trí. 

2) The wisdom that recognize there Is no 
permanence ¡n things: Pháp vô ngã trí. 

Two kinds of world: Nhị Chủng Thế Giới. 

l) The world of the living, who are receiving 
their correct recompense: Hữu Tình Thế 
Giới—Thế giới của loài hữu tình có thân thể. 

2) The world of the material, or that on which 
karma depends for expression. The world of 
material is divided into three realms: Khí Thế 
Giới— Thế giới vật lý hay địa phương nơi loài 
hữu tình cư trú (các loài hữu tình, theo luận 
điểm vật chất hay tinh thần, được chia thành 
ba cõi. 

a) Kamadhatu (skÐ: Dục Giớ—See Kamadhatu. 

b)_ Rupadhatu (skt): Sắc Giới—See Rupadhatu. 

c) Arupadhau (skÙ: Vô Sắc Giới—See 
Arupadhatu. 

Two kings: Nhị Vương—The statues of the two 

guardian spirifs represented on the temple gates, 

called Vajrayaksa—Tượng của hai vị hộ pháp đặt 
ngay cổng chùa, gọi là Kim Cang Thần hay Kim 

Cang Dạ Xoa, hay Dạ Xoa Thần. 

Two lands: Nhị Độ—Hai quốc độ. 

(A) 


there 1s no nor nor 





5208 


1) The land in whiích a Buddha himself dwells: 
Báo độ—Quốc độ của Đức Phật (chốn trụ xứ 
của báo thân Phật). 

2) The land in which all beings are transformed: 
Hóa độ—- Quốc độ nơi chúng sanh được 
chuyển hóa (chốn trụ xứ của hóa thân Phật). 

(B) 

1) Pure Land or Paradise: Tịnh độ. 

2) Impure land (the present world): Uế độ. 

(C) 

l1) Dharma-nature or essence of things: Tính độ. 

2) Form-nature or formal existence of the 
dharma, pure or Impure according to the mind 
and action of the living: Tướng độ. 

Two letters: Nhị Tự. 

(A) Double letter, Iimplies a monk because a 

monk)s name consiss of two characfers 

(Bhikkhu): Hai chữ ám chỉ một vị Tăng vì tên 

gọi của một vị Tăng (Tỳ Khưu) gồm hai chữ. 

Two kinds of introductory phrase—Hai loại 

lời tựa: 

l1) The ordinary opening phrase of a sutra, '““Thus 
I have heard.”: Thông tự— Thông tự bắt đầu 
bằng câu “Tôi nghe như vầy.” 

2) Speciic openng referng to the 
cicumstances ¡in whiích the sutra wWas 
produced: Biệt tự—Biệt tự nói về duyên khởi 
đặc thù của bản kinh. 

Two levels of practfice in reciting the 

Buddha-name: Nhị Chủng Chấp Tr— 

According to the Pure Land Sect, reciting the 

Buddha-name 1s a matter of being mindful of the 

Buddha-name from moment to moment, thus 1t 1S 

the “wisdom that comes from reflecting.” 

According to the Amitabha Sutra (translated Into 

Chinese by Kumarajiva, explained by Bhikshu Trí 

Húc, and translated Into Vietnamese by lay 

person Tuệ Nhuận), there are two levels of 

practice In reciting the Buddha-name—Theo Tịnh 

Độ tông, chấp trì có nghĩa là luôn luôn tụng niệm, 

niệm nào cũng phải nhớ lấy danh hiệu của Đức 

Phật A Di Đà. Vì thế cho nên chấp trì còn được 

gọi là “Irí Tuệ Suy Nghĩ.” Theo Kinh A Di Đà 

Yếu Nghĩa, Hán dịch bởi Ngài Cưu Ma La Thập, 

ngài Trí Húc giải thích, và cư sĩ Tư Nhuận Việt 

dịch, có hai loại “Chấp Trì”. 





(B 


` 


1) Reciting the Buddha-name at the phenomenal 
level: Sự Trì —See Reciing the Buddha- 
name at the phenomenal level. 

2) Reciting the Buddha-name at the level of 
tuth: Lý Tr—See Reciing the 
Buddha-name at the level of inner truth. 

Two main Buddhas: Nhị Phật—See Two main 

Buddhas in the Lotus Sutra. 

Two main Buddhas in the Lotus Sutra: Nhị 

Phật Hai vị Phật chính trong kinh Pháp Hoa. 

1) Sakyamuni Buddha: Thích Ca Mâu Ni Phật. 

2) Prabhutaratna Buddha: Đa Bảo Phật. 

Two major classes of Hinayana: Tiểu Thừa 

Nhị Bộ. 

I1) Sthaviravadin, school of presbyters: Thượng 
Tọa Bộ —-This division 1s reported to have 
taken place under the leadership of the monk 
named Mahadeva, a hundred years after the 
Buddha”s nirvana and during the reign of 
Asoka  Mahadeas  sect became the 
Mahasanghika—Thượng Tọa Bộ được biết 
dưới sự lãnh đạo của Tỳ Kheo Đại Thiên, 
một trăm năm sau ngày Phật nhập diệt, dưới 
triểu A Dục—See Mahasanghika. 

2) Sarvastivadin (skÐ: Đại Chúng bộ—See 
Sarvastivada. 

Two meanings of the teachings: Nhị Nghĩa— 

Hai loại nghĩa của giáo pháp. 


1nner 


(A) 
I1) Complete meaning: Liễu nghĩa—Kinh điển 
giải thích đầy đủ. 


2) Partial or ¡incomplete meaning: Bất liễu 
nghĩa—Kinh điển giấu đi một phần thực 
nghĩa. 

(8) : 

1)  Esoteric meaning: Ân Mật—Bổ ý ẩn náu kín 
đáo bên trong lời văn. 

2) Exoteric meaning, or plain meaning: Hiển 
Liễu —Lời nói văn tự có nghĩa phân minh rõ 
ràng. 

Two methods of eradication of ignorance: 

Hai cách diệt trừ vô minh. 

l1) Eradication of ignorance at the root: Diệt trừ 

gốc 

Becoming-Buddhas utilize this method to 

eradicate Ignorance. They undersftand the true 

nafure of Iimpermanence so they don”t attach 


vô minh rễ—Bodhisattvas and 


3209 


to anything without practicing—Bồ Tát và 
những vị sắp thành Phật dùng phương pháp 
nầy để diệt trừ vô minh. Những vị nầy vì thấu 
hiểu bản chất thật của vô thường nên không 
chấp vào bất cứ thứ gì mà không cần phải cố 
gắng thực tập. 

Eradication of ipgnorance at the branches and 
top: Diệt trừ vô minh ngành ngọn—This 
method 1s especially for lay Buddhists whose 
levels of understanding and practicing 
Buddhist dharmas ¡s still low, and cannot 
apply the method of. eradicating 
Ipgnorance at the root like Bodhisattvas and 
Becoming-Buddhas; however, lay Buddhists 
can utilize the second method by severing 
đesire, clinging and becoming——Phật tử tại gia 
có căn cơ thấp hẹp nên không thể áp dụng 
phương cách thứ nhất, diệt trừ vô minh tận 
gốc rễ như các vị Bồ Tát Đại thừa. Tuy nhiên, 
Phật tử tại gia có thể áp dụng phương cách 
thứ nhì bằng cách cố gắng thực hiện tâm 
không ham muốn, chấp trước và tìm cầu hay 
muốn có. 

Two mice: Bạch Hắc Nhị Thử— The two 
mice In the parable , one white, the other 
black, gnawing at the rope of life, I.e. day and 
nipht, or sun and moon——Hai con chuột trong 
bài ngụ ngôn, ví với ngày và đêm, mặt trời 
và mặt trăng (theo Tân Đầu Tư Đột La Xà Vị 
Ưu Đà Diên Vương Thuyết Pháp Kinh, ngày 
xưa có người đi trên khu đất rộng hoang vắng 
gặp một con voi dữ đuổi riết theo. Người ấy 
cuống cuồng chạy trốn, đang khi không biết 
ẩn nấp vào đâu bỗng gặp một cái giếng, anh 
ta liền bám vào rễ cây định tụt xuống để ẩn 
nấp, không ngờ có đôi chuột, một trắng, một 
đen, đang cắn gốc cây, bốn phía bên dưới có 
bốn con rắn độc phóng tới định cắn anh ta. Ở 
dưới đáy giếng lại có con rồng đang chờ đợi, 
xung quanh thì sợ bốn con rắn, dưới đáy thì 
sợ rồng dữ, cái cây đang bám lại bị hai con 
chuột gặm sắp đứt. Lúc đó từ trên cây có ba 
glọt mật ong rơi vào miệng anh ta. Vì cây lay 
động đến tổ ong nên bầy ong bay ra chích tới 
tấp vào anh ta, bỗng chốc có lửa ở đâu ào tới 
đốt cháy cành cây. Khu đất rộng ví với sanh 


2) 


first 


tử, người đàn ông ví với phàm phu, con voi ví 
với vô thường, cái giếng ví với thân người, 
cái cây ví với mạng người, chuột đen trắng ví 
với đêm ngày, gốc cây bị cắn ví với thời gian 
vùn vụt bay đi, bốn con rắn ví với tứ đại, mật 
ong ví với ngũ dục, đàn ong ví với giác quan, 
lửa ví với già nua, và rồng dữ ví với sự chết). 

Two miỉnds: Nhị Tâm—According to the 

Lotus Sutra, there are two minds—Theo Kinh 

Pháp Hoa, có hai tâm. 

(A) 

l) Buddha-mind: Chơn tâm—The orginal, 

simple, all 

creaturese—Như Lai Tạng Tâm sẵn có 
của chúng sanh. 

IHusion-mind, which results in complexIty 

and confusion: Vọng tâm—Tâm khởi 

niệm phân biệt sinh ra hết thẩy mọi cảnh 
gIỚI. 

(B) 

l1) Meditative mind or mínd fixed on 
øoodness: Định tâm——Tâm thiền định. 

2) The scattered, Inattentive mind, or mind 
that 1s only good at intervals: Tán tâm—— 
Tâm tán loạn hay là tâm tu tán thiện. 

Two modes of escape from mortality: Nhị 

Xuất —Hai cách xuất ly hay hai cách giải 

thoát. 

(A) 

1) Working out one”s own salvation: Tự lực 

giáo— Tự tu hành giải thoát. 

Short way of the Pure Land throuph faith 

1n Or Invocation of another, 1.e. Amitabha: 

Tha lực giáo—Con đường ngắn dẫn tới 

cõi Tịnh Độ nhờ tha lực, bằng cách niệm 

hồng danh Phật A Di Đà. 

(B) 

l) 


pure, natural mind of 


2) 


2) 


The long way to work out one's own 
salvation: Thụ xuất-Giáo pháp chủ 
trương dựa vào tự lực (Thánh đạo môn). 
The across or short way of the Pure Land 
sect—Faith In or Invocation of a Buddha 
name (Amitabha): Hoành xuất—Giáo 
pháp chủ trương dựa vào tha lực. 


2) 


3210 


Two modes of observing commandments: 
Nhị Tn—Hai phương cách trì giới —See Two 
modes of practices. 

Two modes of practices: 

phương cách trì giới. 

(A) The two modes or values of observing 
commandments—Hai phương cách hay 
giá trị của trì giới: 

I) Prohibitive or restraining from evil: Chỉ 
tr —Tránh làm những việc ác. 

2) Constructive or constraining to goodness: 
Tác tr Làm những điều lành. 

(B) According to Most Venerable Thích 
Thiển Tâm in The Thirteen Patriarchs of 
Pureland Buddhism, Buddha Recitation 
has two components: Practice-Recitation 
and Theory-Recitation. The application 
of harmonizing Theory and Practice. If 
cultivators are able to practice Buddha 
Recitaton 1n this way and maintain 1t 
throughout their lives, then 1n the present 
líe, they will the  Buddha 
Recitaton Samadhi and upon death they 
wIll gain Rebirth to the Highest Level In 
the Ultimate Bliss World—Theo Hòa 
Thượng Thích Thiển Tâm trong Liên 
Tông Thập Tam Tổ, niệm Phật có Sự Trì 
và Lý Trì. Hành giả niệm Phật giữ mãi 
được sự trì và lý trì viên dung cho đến 
trọn đời, ắt sẽ hiện tiền chứng “Niệm 
Phật Tam Muội” và khi lâm chung sẽ 
được “Vãng Sanh về Kim Đài Thượng 
Phẩm nơi cõi Cực Lạc.” 

1) Practice-Recitation: 
Practice-Recifation. 

2) Theory-Recitation: Lý Trì —See Theory- 
Recifation. 


Nhị Trì —Hai 





attain 


Sự Trì—See 


Two natural powers: Nhị Căn—See Two 

TOOES. 

Two neutrals: Nhị Vô Ký. 

1) Indeterminates which cannot be noted as 
good or evil: Hữu phú vô ký——Có tánh ác 
mà chẳng thấy quả khổ. 


2) Indeterminates whích get rd of 
hindrances: Vô phú vô ký—Vô ký pháp 
xa lìa chướng ngại. 

Two Nirvanas: Nhị Chủng Niết Bàn. 

I) Incomplete Nirvana: Hữu dư Niết bàn— 
See Incomplete Nirvana. 

2) Remnantless nirvana: Vô dư Niết bàn— 
See Remnantless nirvana. 

Two offences of indefinite: Nhị Giới Bất 

Định—See Aniyata. 

Two ordinary ranks: Nhị Phàm —Hai hạng 

phàm phu. 

l) The external ordinary are ordinary 

belivers who pursue the stage of “ten 

faiths.”: Ngoại phàm—Chỉ nghe và tin 
tưởng giáo pháp. 

The Internal ordinary are the zealous, 

who are advancing through the next three 

øroups of stages up to the fortieth: Nội 
phàm— Chính hành giáo pháp tiến gần 
tới tam Thánh vỊ. 

Two pairs of wings: Nhị Dực—Một cặp 

cánh. 

I) Charity: Bố thí. 

2) Wisdom: Trí huệ. 

Two paths of cultivation: Hai Lối Tu 

Hành—According to The Commentary on the 

Ten Stages of Bodhisattvahood, there are two 

paths of cultivation—Theo Thập Trụ Tỳ Bà 

Sa Luận, có hai lối tu hành. 

(D The Difficult Path: Nan Hành Đạo—The 
difficult path refers to the practices of 
sentient beings in the world of the five 
turbidiies, who, through countless 
Buddha eras, aspIre to reach the stage of 
Non-Retrogression. The difficulties are 
truly countless, as numerous as specks of 
dust or grains of sand, too numerous fo 
1imagine; however, there are basically 
five major kinds of difficulties—Nan 
hành đạo là chúng sanh ở cõi đời ngũ 
trược ác thế nầy đã trải qua vô lượng đời 
chư Phật, cầu ngôi A Bệ Bạt Trí, thật là 


2) 


a) 


b) 


c) 


đ) 


©) 


53211 


rất khó được. Nỗi khó nầy nhiều vô số 
như cát bụi, nói không thể xiết; tuy 
nhiên, đại loại có năm điều: 

legion ,  creating 
confusion with respect to the Bodhisattva 
Dharma: Ngoại đạo dẫy đầy làm loạn Bồ 
Tát pháp. 

Evill beings destroy the practiloner”s 
good and wholesome virtues: BỊ người ác 
hay kẻ vô lại phá hư thắng đức của mình. 
Worldly merits and blessings can easily 
lead the practiioner astray, so that he 
C©ases fO enøaøe In virfUous practices: 
Dễ bị phước báo thế gian làm điên đảo, 
có thể khiến hoại mất phạm hạnh. 

lt 1s easy to stray onto the Arhat”s path of 
self-benefit, which obstructs the Mind of 
great loving kindnes and great 
compassion: Dễ bị lạc vào lối tự lợi của 
Thanh Văn, làm chướng ngại lòng đại từ 
đại b1. 

Relyng exclusvely on self-power, 
without the aid of the Buddha's power, 
make culivatlon very difficult and 
arduous; 1t 1s like the case of a feeble, 
handicapped person, walking alone, who 
can only go so far each day regardless of 
how much effort he expends: Bởi duy có 
tự lực, không tha lực hộ trì, nên sự tu 
hành rất khó khăn; ví như người què yếu 
đi bộ một mình rất ư là khó nhọc, một 
ngày chẳng qua được vài dặm đường. 


Externalists are 


(H) The Easy Path: DỊ Hành Đạo——The easy 


path of cultivation means that, 1Ÿ sentilent 
beings In this world believe ¡in the 
Buddhas  words, pracHice Buddha 
Recitation and vow to be reborn In the 
Pure Land, they are assisted by the 
Buddha*s vow-power and assured of 
rebirth. This 1s similar to a person who 
floats downstream 1n a boat; although the 
distance may be thousands of miles far 
away, his destination wIll be reached 
sooner or later. Similarly, a common 


being, relyinng on the power of a 
“universal mornach" or a delty, can 
traverse the five continents In a day and a 
night, this 1s not due to his own poWer, 
but, rather, to the power of the monarch. 
Some people, reasoning according to 
“noumenon,` or principle may say that 
beings, being conditioned, 
cannot be reborn in the Pure Land or see 
the Buddha”s body. The answer Is that the 
of Buddha 
“unconditioned` good roots. Ordinary, 
Impure persons who develop the Bodhi 
Mind, seek rebirth and constantly practice 
Buddha Recitaion can 
destroy afflicions, achieve rebirth and, 
depending on their level of cultivation, 
obfain vision of the rudimentary aspects 
of the Buddha (the thirty-two marks of 
greatness, for example). Bodhisattvas, 
naturally, can achieve rebirth and see the 
subtle, loftler aspects of the Buddha, 1.e., 
the Dharma body. There can be no doubt 
about this. Thus the Avatamsaka Sutra 
sfates: “All the varlous Buddha lands are 
equally purely adorned. Because the 
karmic practices of sentient beings differ, 
ther perceptions of these lands are 
different.”—DJ hành đạo là chúng sanh ở 
cõi nầy nếu tin lời Phật, tu môn niệm 
Phật nguyện về Tịnh Độ, tất sẽ nhờ 
nguyện lực của Phật nhiếp trì, quyết định 
được vãng sanh không còn nghi. Ví như 
người nương nhờ sức thuyển xuôi theo 
dòng nước, tuy đường xa ngàn dặm cũng 
đến nơi không mấy chốc. Lại ví như 
người tầm thường nương theo luân bảo 
của Thánh Vương có thể trong một ngày 
một đêm du hành khắp năm châu thiên 
hạ; đây không phải do sức mình, mà 
chính nhờ thế lực của Chuyển Luân 
Vương. Có kẻ suy theo lý mà cho rằng 
hạng phàm phu hữu lậu không thể sanh 
về Tịnh Độ và không thể thấy thân Phật. 


commmon 


Virfues Recitaion are 


subdue and 


5212 


Nhưng công đức niệm Phật thuộc về vô 
lậu thiện căn, hạng phàm phu hữu lậu do 
phát tâm Bồ Để cầu sanh Tịnh Độ và 
thường niệm Phật, nên có thể phục diệt 
phiền não, được vãng sanh, và tùy phần 
thấy được thô tướng của Phật. Còn bậc 
Bồ Tát thì cố nhiên được vãng sanh, lại 
thấy tướng vi diệu của Phật, điều ấy 
không còn nghi ngờ chi nữa. Cho nên 
Kinh Hoa Nghiêm nói: “Tất cả các cõi 
Phật đều bình đẳng nghiêm tịnh, vì chúng 
sanh hạnh nghiệp khác nhau nên chỗ 
thấy chẳng đồng nhau.” 

Two patiences: Nhị Nhẫn—See Two kinds of 

patience. 

Two perfect doctrines: Nhị Viên—Hai loại 

viên giáo. 

(A) According to the Hua-Yen Sect—Theo 
trường phái Hoa Nghiêm: 

1) Gradual perfection: Tiệm viên. 

2) Immediate perfection: Đốn viên. 

(B) According to the T”len-T°ai Sect—Theo 
trường phái Thiên Thai: 

l) The present really perfect with universal 
salvation: Kim Viên—Khai hiển viên hay 
Tuyệt Đãi viên—Là viên giáo chân thực, 
có thể độ tha một cách rộng rãi. 

2) The older or comparatively speaking 
perfect doctrine of the pre-Lotus teaching 
with limited salvation: Giáo Viên—Tích 
Viên—Tương Đãi viên—Là viên giáo 
đối đãi với thời kỳ tiền Pháp Hoa với sự 
độ tha giới hạn. 

Two pitakas: Nhị Tạng Kinh—See Two-fold 

canon. 

Two places three assemblies: Nhị Xứ Tam 

Hộ —Two places three assemblies from 

which the Buddha 1s supposed to have 

preached the Lotus Sutra—Hai nơi mà Đức 

Phật đã ba lần giảng kinh Pháp Hoa. 

(A) Two places—NhI xứ: 

1) The Vulture Peak: Đỉnh Linh Thứu. 

2) The Sky: Hư không. 

(B) Three assembles—Tam hội: 


1) The ñirst assembly: Chúng hội đầu tiên— 
On the Vulture Peak where the Buddha 
preached from the first chapter to the 
middle of eleventh chapter—Tại đỉnh 
Linh Thứu nơi Phật giảng từ chương đầu 
đến giữa chương 11. 

2) The second assembly: Chúng hội thứ 
nhì —From the Sky the Buddha preached 
from the middle of the eleventh chapter 
to the end of the twenty-second chapter—— 
Từ trên hư không Đức Phật giảng từ giữa 
chương 11 đến hết chương 22. 

3) The third assembly: Chúng hội thứ ba— 
Aganm the Buddha returned to the Vulture 
Peak to preach from the twenty-third 
chapter to the end of the Sutra—Đức 
Phật lại trở về đỉnh Linh Thứu để thuyết 
từ chương 23 đến hết kinh. 

Two powers: Dual powers—Nhị Lực — Hai 

loại lực. 

(A) According to the Amitabha Sutra—Theo 
Kinh A Di Đà: 

l) One”°s own strength or endeavours: Tự 
lực—Dùng tự lực để tu hành giới định tuệ 
mà cứu độ lấy mình —Salvation of self by 
cultivating morality, 
wisdom. 

2) The saving power of Amitabha: Tha 
lực—Salvation obtained from anotherˆs 
streneth—Được cứu độ bằng tha lực hay 
lực cứu độ của Đức Phật A Di Đà. 

(B) According to The Flower Adornment 
Sutra—Theo Kinh Hoa Nghiêm: 

l) Power of thought In choosing of right 
pñnnciples: Tư trạc. 

2) Power of practice and performance: Tu 
tập lực. 

(C) According to The Flower Adornment 
Sutra—Theo Kinh Hoa Nghiêm: 


meditaion and 


l) Posiive forces: Dominan or acfive 
forces—See Hữu lực. 
2) Necgative (subordinate—inert) Íorces: 


Negative (subordinate—inert) fÍorces— 
Vô lực. 


3213 


Two pracfices that help practfifioners obtain 
assurance of rebirth in the Pure Land: Nhị 
Hạnh Vãng Sanh—See Two practices that 
lead to rebirth in the Pure Land. 
Two pracfices that lead to rebirth in the 
Pure Land: Nhị Hạnh Vãng Sanh— 
According to Most Venerable Thích Thiển 
Tâm In the Pure Land Buddhism, sentient 
beings In the Saha World who wish to be 
assured of rebirth, they should perfect two 
practices: the practice of “disgust” at the five 
desires and the practice of Joyfulness In 
vows—Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm 
trong Tịnh Độ Thập Nghi Hoặc Vấn Luận, 
chúng sanh trong cõi Ta Bà muốn quyết định 
vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, phẩi có 
đủ hai hạnh yễm ly ngũ dục và hân nguyện. 

l) Practice of disgust of the five desires: 
Yễm Ly Ngũ Dục—See Practice of 
disgust of the five desires. 

2) Joyous Vows: Hân Nguyện—See Joyous 
Vows. 

Two protectors: Nhị Hộ—Hai loại hộ trì. 

l) The Imner, oneself, by studying and 
following the law: Nội hộ Thâm tâm 
bên trong của mình, học và tu theo Phật 
pháp. 

2) The outer or supporters, those who supply 
that 1s needed for one”s body and mind: 
Ngoại hộ—Những người yểm trợ và giúp 
đỡ những thứ cần thiết cho thân và tâm tu 
trì. 

Two ranks of ordinary people: Nhị Phàm—— 

See Two ordinary ranks. 

Two rats: Lưỡng Thử—The white and black 

compared with day and nipht, 

wholesome and  unwholesome—Hai 
chuột, một trắng một đen, ví với ngày và 
đêm, thiện và ác. 

Two realms: Nhị Cảnh. 

(A)According to Most Venerable Thích 
Thiển Tâm in The Pure Land Buddhism 
in Theory and Practice, Iƒ we are not 


mICe, 
con 


diligent and do not exert efforts along the 
path of culuivation, nothing usually 
happens; however, 1ƒ we are diligent and 
exert a great deal of effort we wIll 
definitely witness different realms. These 
two realms either come from within the 
mind or are caused by outside sources—— 
Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm 
trong Niệm Phật Thập Yếu, trên đường tu 
không tính tấn thì thôi, nếu dụng công 
tỉnh tấn, nhứt định có cảnh giới. Cảnh 
giới nầy có hai loại trong và ngoài khác 
nhau. 

1) Internal Realms: Nội Cảnh—See Internal 
Realms. 

2) External realm: 
External realm. 

(B) Two realms of body and mind: Nhị giới 
thân tâm. 

1) The realm of mind: Nội giới (nội cảnh)— 
The realm of cognition. 

2) The realm of the body: Ngoại giới (ngọai 
cảnh) —The realm of externals (five 
elemenis). 

(C) Two realms of Vairocana Buddha: Nhị 
Giới của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na—To 

the sphere of actvity of 
Vairocana Buddha, a điagram-like circle, 
Or square was Invented, having the whole 
show of saiIntly beings with the Buddha at 
the center—Để diễn tả môi trường hoạt 
động của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, một 
đổ thị hình tròn hay vuông được tạo ra 
với Đức Phật Tỳ Lô Giá Na ở giữa và 
Thánh chúng ở chung quanh. 

1) The Realm of Diamond Elements: Kim 
Cang giới—This realm has the central 
party of nine circles 
surrounded by 414 saintly beings—K1m 
cang giới được biểu thị bởi chín vòng tròn 
ở giữa và chung quanh là 414 vị Thánh 
giả. 

2) The Realm of Matrix Repository: Thai 
Tạng giới —This realm has nine squares 


cảnh —See 


Ngoại 


1llustrate 


in the center 


5214 


in the center surrouned by 1,461 saintly 
beings—Thai Tạng giới được biểu thị bởi 
chín ô vuông ở giữa và 146l vị Thánh 
chúng chung quanh. 

Two reasons for clinging to the idea of self: 

Nhị Ngã Chấp. 

l1) The cleaving 
(clinging) to the idea of self or soul: Câu 
sinh ngã chấp Ngã chấp bẩm sinh, lúc 
mới sanh ra đã có. 


natural Ð or Intinctive 


2) The clinging to the idea of self developed 
as the result of erroneous reasoning: 
Phân biệt ngã chấp —Ngã chấp nảy sanh 
ra do sự phân biệt hay lý luận sai lầm của 
bản thân. 

Two recording spirits: Lưỡng kiên thần (hai 

vị thần ở trên hai vai ghi chép tất cả các việc 

lầm của mình). 

Two rewards: Nhị Báo—Hai loại quả báo— 

The dual reward: 

I) Y báo: Y quả—Hoàn cảnh vật chất mà 
một người phải tùy thuộc vào do kết quả 
của nghiệp đời trước (Y Báo là thế giới, 
là cõi nước, nhà cửa, khí cụ, non sông, cổ 
cây, hoa lá, vân vân, nó là chỗ để cho 
bản thân chúng sanh y trụ nên gọi là y 
báo) —The material 
(country, home, river, trees, pÏants, etc...) 
on which a person depends, resulting 
from former karma. 

2) Chánh báo: Chánh quả (Chúng sanh do 
nơi nghiệp lực đời trước đã tạo mà chiêu 
cảm quả báo thân đó. Thân là một sự đền 


environment 


trả, là quả báo chánh của chúng sanh, 
nên gọi thân là chánh báo) —Direct 
reward, body or person. 
Two rewards from previous ïincarnations: 
Lưỡng tài—The two rewards or talents from 
Dr€VIOUs IncarnatIons: 
l) The Iinner or bodily personal conditions: 
Nội tài. 


2) The external (wealth or poverty): Ngọai 


tài. 
Two rivers Nhị hà The two rIvers, 
Niranjana where the Buddha attained 


enlightenment and Hiranyavati where He 

entered Nirvana—Hai dòng sông, một là 

sông Ni Liên Thiền nơi Đức Phật thành đạo 
và thứ hai là sông A Ly Bạt Đề, nơi Đức Phật 
nhập Niết Bàn—See Naïranjana. 

Two rivers in India: Nhị Hà Ấn Độ. 

I) The Ganges River: Hằng Hà. 

2) The Indus River: Ấn Hà. 

Two rivers and the white path: Nhị Hà Bạch 

Đạo — Thiện đạo giữa hai giòng sông —Hai 

dòng sông và bạch đạo. 

1) Two rivers of water and fire or of desire 
and hatred: Nhị hà—Hai dòng sông thủy 
hỏa hay hai dòng tham sân. 

2) The white path Iimplies the pure mind and 
the vows of rebirth in the Pure Land: 
Bạch đạo—Đường trắng—Thiện đạo ám 
chỉ tâm thanh tịnh và nguyện vãng sanh. 

Two roots: Nhị Căn—Hai loại căn. 

(A) 

1) Keen (able) root: Lợi căn. 

2) Dull root: Độn căn. 

(B) 

1) The power or ability which uses the sense 
organs to discern the truth: Chính căn— 
Thắng nghĩa căn—Khả năng sử dụng các 
căn để nhận thức rõ về chân lý, chứ 
không phải là sở kiến phàm phu. 

2) The sense organs as aids: Phù căn—Phù 
Trần căn—Năm căn hay y xứ của năm 
căn trên thân thể. 

(C) 

1) Male organ: Nam căn. 

2) Female organ: Nữ căn. 

Two rupakayas: Nhị Sắc Thân—Two 

rupakaya or Incarnaton-bodles of a 

Buddha—Hai loại sắc thân của Phật —See 

'Two forms of body. 


3215 


l) Sambhogakaya (skt: Báo thân—Như 
thực sắc thân—See Sambhogakaya. 

2) Nrmanakaya (skt): Ứng thân—Hóa sắc 
thân—See NIrmanakaya. 

Two sages: Nhị Sư—Hai vị đạo sư. 

(A)Two sages or preceptors In the Lotus 
Sutra: Hai vị đạo sư trong Kinh Pháp 
Hoa. 

l1) Sakyamuni Buddha: Thích Ca Như Lai. 

2) Prabhutaratna Buddha: Đa Bảo Như Lai. 

(B) Two kinds of teachers: Hai loại thầy. 

1) Sages: Thánh sư. 

2) Ordinary preceptors: Phàm sư. 

Two saints: Nhị Thánh. 

l1) Sakyamumi: Thích Ca Mâu NI. 

2) Prabhutaratna: Đa Bảo Như Lai. 

Two schools: Nhị Môn—See Two doors. 

Two schools of Unreal and Real: Không Hữu 


Nhị Tông. 
() The two schools In Hinayana—Tiểu Thừa 
Không Hữu: 


I) Satyasiddhi Sect Tiểu Thừa Không 
Tông——Thành Thực Tông. 

2) Kosa Sect: Tiểu Thừa Hữu Tông—Câu 
Xá Tông. 

(H) The two schools in Mahayana——Đại Thừa 
Không Hữu: 

l) Madhyamika School: Đại Thừa Không 
Tông—Tam Luận Tông. 

2) Dharmalaksana School: Đại Thừa Hữu 
Tông—Pháp Tướng Tông. 

Two shores: Nhị ngạn—See Two shores of 

life-and-death and nirvana. 

Two shores of life-and-death and nirvana: 

Nhị Ngạn—Hai bờ sanh tử và Niết Bàn. 

1) The shore of life-and-death: Sanh Tử 
Ngạn—The shore of mortal life—Bờ nầy 
của sanh tử. 


2) The shore of nirvana: Bỉ Ngạn—Bờ giải 
thoát bên kia. 

Two sides: Nhị Biên—Sece Two extreme 

VIWS. 

Two sisters: Nhị Nữ —Two sisters who 

always accompany each other—Hai chị em 

thường theo sát bên nhau. 

l) The deva “merit” or “achieving” who 
causes people to acquire wealth: Công 
đức thiện nữ—Làm cho người được của 
cải châu báu. 

2) The deva “dark” who causes people to 

spend and waste: Hắc ám nữ —Khiến 

người hao tài tốn của và phung phí châu 
báu. 

Two sfarting points of wholesome sfafes: 

Hai Pháp Cơ Bản Về Các Thiện Pháp— 

According to The Connected Discourses of 

the Buddha, Chapter Ambapali, there are two 

starting points of wholesome states—Theo 

Tương Ưng Bộ Kinh, Phẩm Ambapali, có hai 

pháp cơ bản về các thiện pháp. 

l) Virtue that is well purified: Giới Khéo 
Thanh Tịnh. 

a) Based upon virtue: Y cứ trên giới. 

b)  Established upon virtue: An trú trên giới. 

2) View that is straight: Tri Kiến Chánh 
Trực. 

Two states: Nhị Tế—Hai cõi. 

l) According to the Hinayana, nirvana and 

mortality: Theo Tiểu thừa là Niết Bàn và 

sanh tử. 

According to the Mahayana, the two are 

one: Theo Đại thừa thì cả hai chỉ là một. 

Two superior kinds of bodhisattvas: Nhị 

Tăng Bồ Tát —Hai loại Bồ Tát. 

l) Superlor in wisdom; however, chiefly 

beneficial to self: Trí Tăng Bồ Tát —Bồ 

Tát đại trí tăng thượng (tự đoạn ác chứng 

lý). Tuy nhiên chính yếu là tự lợi nhiều 

hơn lợi tha. 

Superior in pity for others and devotion to 

their salvation: Bi Tăng Bồ Tát—Bồ Tát 


2) 


2) 


3216 


đại bị tăng thượng, vì thương xót chúng 
sanh mà trụ lâu trong đời để hóa độ, chứ 
chẳng một mình đắc quả Bồ Đề. 
Two surpassing fruits: Nhị Thắng Quả— 
TWO Surpassing fruits or rewards given by a 
Buddha—Hai quả tối thắng. 
1) Einal Nirvana: Cứu cánh Niết bàn. 
2) Perfect enliphtenment: Toàn giác. 
Two surpassing fruits or rewards øïven by a 
Buddha: Nhị 
Surpassing fruIts. 


Thắng quả—See Two 
Two teachings: Nhị giáo —See Dual division 
of the Buddha'ˆs teaching. 

Two temporary vehicles: Lưỡng Quyển— 

Lưỡng quyển thừa—Sravaka and Pratyeka- 

Buddha, as the complete 

Bodhisatva doctrine of Mahayana—Hai 

quyển thừa Thanh Văn và Duyên Giác, đối 

lại với Thực Thừa hay Nhất Thừa Bồ Tát của 

Phật Giáo Đại Thừa. 

Two tenets in regard to things: Nhị Pháp 

Chấp—Hai loại pháp chấp. 

l) The common or natural tendency to 
consider things as real: Câu sinh pháp 
chấp—Khuynh hướng thông thường coi 
mọi sự là có thật, phải qua quá trình tu 
tập mà đoạn trừ. 

2) The tenet In regard to things as real as 
the result of false reasoning: Phân biệt 
pháp chấp—Nhìn thấy sự vật là thật do 
bởi sự suy nghĩ và lý luận sai lầm, khi Bồ 
Tát thấy đạo thì đoạn trừ được ngay. 

Two theories on the absence of cause: Nhị 

Chủng Vô Nhân Luận—Theo Kinh Thủ Lăng 

Nghiêm, quyển Chín, phần Thập Hành Ấm 

Ma, Đức Phật đã nhắc ngài A Nan về hai thứ 

vô nhân như sau: “Ông A Nan nên biết các 

người thiện nam trong tam ma địa được chính 
tri ấy, chính tâm yên lặng sáng suốt. Mười 
loại Thiên ma chẳng tìm được chỗ tiện, để 

được tinh nguyên cùng tột căn bản của 12 

loài sinh. Đối trong bản loại, cái sinh cơ căn 

nguyên tỏ bày. Xem xét cái trạng thái u 


confrasted to 


thanh viên động bản nguyên. Trong cái viên 
nguyên mới khởi ra cái so đo chấp trước. 
Người ấy bị đọa vào hai vô nhân luận.”— 
According to the Surangama Sutra, book 
Nine, in the part of the ten states of formation 
skandha, the Buddha reminded Ananda: 
“Ananda, you should know that when the 
good person has obtained proper knowledge 
and his practice of samatha, his mind 1s 
unmoving, clear, and proper, and 1t cannot be 
disturbed by the ten kinds of demons from 
the heavens. He Is now able to intently and 


thorouphly Investgate the orlgin of all 
categorles of beings. As the orlgin of each 
Cat€ØOry becomes  apparent, he can 


contemplate the source of the subtle, fleeting 

and pervasive fluctuation. But 1ƒ he begins to 

speculate on that pervasive source, he could 
fall Into error with two theorles of the 
absence of cause.” 

l) Eirst, perhaps this person sees no cause 
for the origin of life. Why? Since he has 
completely destroyed the mechanism of 
production, he can, by means of the eight 
hundred merits of the eye organ, see all 
beings in the swirling flow of karma 
during eighty thousand eons, dying 1n one 
place and being reborn in another as they 
undergo transmigration. But he cannot 
see beyond eighty thousand eons. 
Therefore, he concluded that for the last 
eighty thousand eons living beings in the 
ten directions of this and other worlds 
have come Into being without any cause: 
Một là người đó thấy gốc vô nhân. Tại 
sao? Người ấy đã được sinh cơ toàn phá, 
nhờ nhãn căn 800 công đức, thấy trong 
tám vạn kiếp: chúng sanh theo dòng 
nghiệp chảy quanh, chết chỗ đây, sinh 
chỗ kia. Chỉ thấy chúng sanh luân hồi 
trong ngần ấy. Ngoài tám vạn kiếp ra, 
bặt không thấy gì nữa. Bèn cho là những 
chúng sanh trong thế gian mười phương, 
ngoài tám vạn kiếp, không có nhân tự có. 


5217 


Bởi so đo chấp trước, mất chính biến trị, 
đọa lạc vào ngoại đạo, mê lầm tính Bồ 
Đề. 

Second, perhaps this person sees no 
cause for the end of life. And why? Since 
he perceives the origin of le, he 
believes that people are always born as 
people and birds are always born as birds; 
that crows have always been black and 
swans have always been white; that 
humans and gods have always stood 
upright and animals have always walked 
on four legs; that whiteness does not 
come from being washed and blackness 
does not come from being dyed; and that 
there have never been nor there will be 
any changes for eighty thousand eons. He 
says: “AÀs Ï now examine to the end of 
this le, I find the same holds true. In 
fact, Ihave never seen Bodhi, so how can 
there be such a thing as the attainment of 
Bodhi? You should now realize that there 
1S nO cause for the existence of any 
phenomena.” Because of this speculation, 
he will lose proper and pervasive 
knowledge, fall Into externalism, and 
become confused about the Bodhi nature: 
Hai là người thấy cuối vô nhân. Tại sao? 
Người ấy đối với sinh cơ, đã thấy căn 
nguyên, như người sinh người, chim sanh 
chim. Con quạ thì từ xưa nay vẫn đen, cò 
vẫn trắng. Người và trời vẫn đi thẳng, súc 
sanh vẫn đi ngang. Sắc trắng chẳng phải 
giặt rữa mà thành. Sắc đen chẳng phải 
nhuộm mà nên. Từ tám vạn kiếp, không 
có dời đổi. Nay hết cái hình ấy, cũng lại 
như vậy, mà tôi vẫn chẳng thấy Bồ Đề. 
Thế nào lại có sự thành Bồ Đề? Mới biết 
ngày nay các vật tượng đều gốc không 
nhân. Vì so đo chấp trước như thế, mất 
chính biến tri, đọa lạc ngoại đạo, mê lầm 
tính Bồ Đề. 

Two theories on reicarnation: Hai thuyết 
chấp về luân hồi. 


2) 


I) Attachment on Nihilism: Chấp Đoạn 

Kiến—See Attachment on Nihilism. 

Attachment on Eternalism: Chấp Thường 

Kiến—See Attachment on Eternalism. 

Two theories or schools stated by Hua-Yen: 

Nhị Tông — Hai tông phái Đại thừa trong 

trường phái Hoa nghiêm. 

l) The Dharma-Form sect: Pháp Tướng 
tông—Tướng tông. 

2) The Dharma-Nature sect: 
tông—Tính tông. 

Two times or periods: Nhị Thời —Hai thời. 

1) Kala (skÐ: Ca La thờ —Regular or fixed 

hour for meals—Thực thời hay là thời 

gian cố định cho các bữa ăn. 

Samaya_ (skÐ: da thời— 

Irregular or unfixed hours or times—Nhất 

thời hay thời gian không cố định. 

Two tolerances: Nhị Nhẫn—See Two kinds 


2) 


Pháp Tính 


2) 


Tam muội 


Of patience. 
Two Truths: Nhị Chân Như—Nhị đế. 
(A) 


l1) The changeless essence or substance: An 

lập chân như—Bất biến chân như (vạn 

pháp tức chân như)—Tùy theo duyên vô 

minh mà khởi lên trong thế giới hiện 

tượng mà chân tính bất biến. 

lts condiioned or ever-changing forms, 

as in the phenomenal world: Phi an lập 

chân như—Tùy duyên chân như (chân 

như tức vạn pháp) —Tùy theo duyên vô 

minh mà dấy lên như trong thế giới hiện 

tượng. 

(B) 

1) The inexpressible absolute, only mentally 

conceivable: Ly ngôn chân như—Thể 

tướng của chân như vốn xa la tướng 

ngôn ngữ, tướng tâm niệm. 

Aspectfs expressed in words: Y ngôn chân 

như—Dựa vào ngôn ngữ lời nói giả danh 

để hiện rõ chân tướng. 

(C) 

l1) The absolute as the void (space, the sky, 
the clear mirror): Không chân như—Lầa 


2) 


2) 


2) 


(D) 


Ũ 


2) 


Œ) 


Ù 


2) 


Œ) 


Ũ 


2) 


(G) 


Ù 


2) 


3218 


hết thẩy các pháp nhiễm lây, dường như 
hư không hay tấm gương sáng, không có 
gì trong đó. 

The absolute ¡in manifestaion or 
phenomenal (mages In the mirror)—The 
womb of the universe in which are all 
potentialiies: Bất không chân như— 
Chơn như đủ hết thảy các pháp tịnh, như 
gương sáng hiện lên muôn vẻ. 


The Buddha nature ¡in bonds: Tại triển 
chân như—Còn gọi là Hữu Cấu Chân 
Như, tức là chân như ở trong ràng buộc. 
The Buddha nature set free by the 
manifestaion of the Buddha and 
Bodhisattvas: Xuất triển chân như—Còn 
gọi là Vô Cấu Chân Như, tức là chân như 
ra khỏi ràng buộc. 





The Buddha-nature defiled, aS 
unenliehtened man (water lily with Its 
roots in the mud): Hữu cấu chân như— 
Chân như có bợn nhơ, như trong trường 
hợp chúng sanh là những người chưa giác 
ngộ (lục bình bám rễ trong bùn). 

The pure Buddha-nature, puriled or 
bripht as the full moon: Vô cấu chân 
như—Chân như không bợn nhơ, như nơi 
chư Phật hiển hiện Phật tánh thanh tịnh 
và trong sáng như trăng rằm. 


Relative truth: Chân lý tương đối—See 
Relative truth. 

The ulumate Truth: Tuyệt đãi chân 
như—See Ul]timate Truth (2). 


The superficial Truth: Tục đế—Relative 
truth—Relative or conventional truth of 
the mundane world subJect to delusion. 

Ultimate Truth: Chân đế—Supreme truth. 


(H) Two forms of statement: Hai loại chân 


lý—Accordng to the Madhyamika 
Sastra, the Buddhas in the past 
proclaimed their teachings to the people 


by means of the twofold truth, in order to 
lead people to a ripht way. Though we 
may speak of existence, It Is temporary 
and not fixed. Even non-existence or void 
1S femporary and not fixed. So there 1s 
neither a real existence nor a real void. 
Being or non-being 1s onÏy an outcome of 
causal relaton and, therefore, unreal. 
Thus the ideal of the two extremes of 
beng and non-being 1s  removed. 
Therefore, when we deal with the 
worldly truth, the phenomenal world can 
be assumed without disturbing the 
noumenal state. LikewIse, when we deal 
with the higher truth, the noumenal state 
can be attained without stirring the world 
of mere name. Non-existence 1s at the 
same time existence, and existence 1n 
turn 1s non-exiIstence. Form or matf€r 1s 
the same time the void, and the void 1s at 
the same tine form or matter—Theo 
Trung Luận Quán cho rằng chư Phật 
trong quá khứ đã tuyên thuyết những 
giáo lý của mình cho chúng sanh bằng 
phương tiện “nhị đế” nhằm hướng dẫn 
chúng sanh vào chánh đạo. Dù chúng ta 
có thể nói đến sự hữu, nhưng nó giả tạm 
và bất ổn. Ngay cả sự phi hữu hay không 
cũng giả tạm và bất ổn. Vì vậy không có 
sự hữu thực sự, cũng không có cái không 
đích thực. Hữu thể và vô thể chỉ là hậu 
quả của tương quan nhân quả và do đó, 
không có thực. Như vậy lý tưởng của hai 
cực đoan “hữu thể” và “vô thể” đều bị xóa 
bỏ. Vì vậy khi chúng ta để cập đến “tục 
đế” chúng ta có thể nói về thế giới hiện 
tượng mà không làm điên đảo thế giới 
bản tính. Cũng như vậy, khi để cập đến 
'chân đế” chúng ta có thể vươn tới thế 
giới bản tính , mà không làm xáo trộn thế 
giới hiện tượng hay thế giới giả danh. Phi 
hữu cũng là hữu. Danh hình và tướng sắc 
đồng thời là không, và rồi không cũng là 
hình danh sắc tướng. 


3219 


(H1) 

l1) Ultimate Truth: Paramattha-saccam (p)— 
Paramartha-satya (skÐ—Absolute 
Truth—Reality truth— 
Supreme truth—Chân đế—See Ultimate 
Truth (3). 

2) Conventional  Truth: 
(p—Samvrti-satya (sk)— Tục đế— 
Relative truth-Superficial truth, 
ordinary Ideas of things—Chân lý quy 
ước —Relative or conventional truth of 
the mundane world subJect to delusion— 
See Conventional Truth. 

(H2) 

1) Royal law: Vương pháp. 

2) Buddha law: Phật pháp. 

Two types of arising: Nhị Khởi—See Two 

types Of arising of errors or delusions. 


or  ultimate 


Sammuti-saccam 


OT 


Two types of arising of errors or delusions: 

Nhị Khởi. 

l) Errors or delusions that arise naturally 
among people: Câu Sinh Khởi —Phiển 
não khởi lên tự nhiên. 

2) Delusions arising from reasoning and 
teaching: Phân Biệt Khởi—Dựa theo tà 
giáo tà sư mà lý luận tư duy thì gọi là 
phân biệt khởi. 

Two types of one-pointedness of mỉnd: 

Theory and practice—Nhị Nhất Tâm ——The 

practtioner of Buddha Recitaion should 

strive earnestly to achieve a dual goal. 

Internally, he should eliminate of right and 

wrong, mine and yours, becoming oblivious 

to body and mind. Externally, he should 
completely sever the marks of Emptiness, 
form and the Six Dusts, to the point where he 
no longer ørasps at external realms, only the 
sacred name of Amitabha Buddha remains 
before him. This utmost exertion of effort 
was best described by the ancients with the 
following 
ferocious tigers, behind a pack of wolves, on 

the left a high mountainside, on the right a 

deep precIpice. In such a situation, in which 


Image: “ln fron of hìm are 


direction should the practiioner escape?” 
The Pure Land School expresses the same 
Idea with the words: “he seven-Jewelled 
lotus pond 1s In front of him, the cauldron of 
boiling oil above the fire pit is behind him; 
the Buddha Recitaton practioner should 
proceed straight ahead. If the practiotioner 
does not see any sign Of pTOBT€SS, If 1S 
because he himself lacks strong will and 1s 
lazy. In this connection, an Elder Master once 
sternly admonished the assembly 

“[he way people today seek the Dahrma 1s 
cause for lamenftation, 

Sfill outside the door, they are puzzled in so 
many waysl 

Thịnking they have reached the Sage- 
Emperorˆs Jade cIty, 

They have In fact stopped mid-way, at the 
mountain pass!” 

lf the practiioner exerts the utmost effort 
without interruption, he will, In time, arrIve at 
the realm of one-pointedness of. mind. 
According to Most Venerable Thích Thiển 
Tâm in The Pure Land Buddhism in Theory 
and Practice, this sphere of undivided 
attentiveness has two levels, superficial and 
subtle, called the level of phenomena and the 
level of noumenon—Người niệm Phật phải 
thiết thực dụng công, trong tuyệt cả tướng thị 
phi nhơn ngã không thấy thân tâm, ngoài dứt 
hết tướng không sắc lục trần chẳng còn cảnh 
giới, duy có một câu Phật hiệu rõ ràng hiện 
tiền. Sự dụng công chí cực nầy, như người 
xưa đã nêu lên câu hỏi: “lrước mặt có cọp 
dữ, sau lưng có bầy chó sói, bên trái là vách 
núi cao, bên mặt là vực sâu thẳm; trong hoàn 
cảnh ấy hành nhân phải vượt đi ngả nào?” 
Bên Tịnh Độ bảo: “Ao sen bảy báu trước 
mặt, vạc dầu lò lửa phía sau, người niệm 
Phật phải nhứt hướng đi tới.” Khi tu hành 
chưa thấy có điểm tiến bộ nào, là bởi chính 
mình còn yếu hèn biếng trễ. Cũng trong tình 
trạng ấy, khi xưa ngài Đổng Sơn đã nghiêm 
trách trong chúng: 


3220 


“Người nay học đạo nghĩ mà than 

Ngoài cửa phân vân biết mấy ngàn 

Tưởng đến ngọc kinh triểu Thánh chúa 

Giữa đường dừng bước ải đồng quang!” 

Nếu dụng công đến mức cùng cực, lâu ngày 

không gián đoạn, hành giả sẽ đi đến cảnh 

giới nhứt tâm. Theo Hòa Thượng Thích Thiển 

Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, cảnh nhứt 

tâm bất loạn nầy có hai mức cạn sâu, gọi là 

Sự Nhứt Tâm, và Lý Nhứt Tâm. 

l) One-pointedness of mind at the level of 
phenomena: Sự nhứt tâm—See One- 
pointedness of mind at the level of 
phenomena. 

2) One-pointedness of the 
noumenon level: Lý nhứt tâm—See One- 


mind at 


pointedness of mind at the noumenon 
level. 

Two universal bases of meditafon: Nhị 

Quán——Hai loại quán. 

l) The external forms or the phenomenal 
meditation: Sự quán—Quán sát hình thức 
bên ngoài hay sự quán đều do nhân 
duyên mà sanh diệt. 

2) Meditaton on the real or underlying 
nature: Lý quán—Quán thực tánh của 
vạn pháp hay quán tánh không. 

Two values of observing commandmenfs: 

Nhị trì —See T'wo modes of practices. 

Two vehicles: Dviyana (skt—Nhị Thừa— 

Two vehicles conveying to the final goal— 

Hai thừa đưa chúng sanh đến cứu cánh. 

(A)Mahayana and Hinayana: Đại và Tiểu 
thừa—The two vehicles conveying to the 
final goal—Hai thừa đưa chúng sanh đến 
đích cuối cùng—See Hinayana and 
Mahayana. 

(B) The first two of the four big vehicles In 
Buddhism, which are namely: Sravakas 
(Sravakahood) and  Pratyeka-buddhas 
(Pratyekabuddhahood). The other two are 
supreme vehicles of Bodhisattvas and 
Buddhas. According to the Mahayana, the 
two vehicles are those of the Sravaskas 


and Pratyeka-Buddhas. Together they 
constitute what 1s called Theravada or 
Southern Buddhism: Hai trong bốn cỗ xe 
lớn trong Phật giáo, đó là Thanh Văn và 
Duyên Giác (hai thừa còn lại cũng là tối 
thượng thừa Bồ Tát và Phật). Theo Phật 
giáo Đại Thừa thì Nhị Thừa bao gồm 
Thanh Văn và Duyên Giác. Nhị thừa tạo 
thành Phật giáo Nguyên thủy hay Nam 
Tông—See Sravakas, Pratyeka-buddhas, 
and Bodhisattvas. 

(C) According to the Lotus Sutra, Sravakas 
(thanh văn) and Pratyekas also become 
Buddhas. The ““wo Vehicles” of “Three” 
and “One,” the three being the pre-Lotus 

of Sravaka, Pratyeka 
Bodhisattva, the one being the doctrine of 
the Lotus Sutra which combined all three 
in one: Tam Nhất Nhị Thừa—Có ba hàng 
nhị thừa trước khi Phật thuyết Kinh Pháp 
Hoa là Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ 
Tát, khi tới hội Pháp Hoa thì tất cả đều 
đã được thành thục để đi vào Nhứt Thừa. 
—lheo Kinh Pháp Hoa thì hai thừa 
Thanh Văn và Duyên Giác cũng thành 
Phật (Nhị thừa tác Phật) 

Two vehicles of Sravakas and Pratyeka- 

buddha: Dviyana (skÙ—Nhị Thừa Thanh 

Giác —Hai thừa Thanh Văn và Duyên Giác. 

Two voids: Nhị Không—Hai không—Two 

voids (Unrealities or Immaterialities): 

(A) 

l) The non-reality of the atman, the soul, 
the person: Ngã không (Nhân không). 

2) The non-reality of things: Pháp không. 

(B) 

l) Nothing has a nature of is own: Tánh 

không——Không có thứ gì có thực tánh của 

chính nó. 

Nothng has 

therefore, 1ts form 1s unreal (forms are 

only temporary names): Tướng không—— 

Vì pháp không có thực tánh của chính nó 


1deas and 


2) a natUIre Of IíS  OWN; 


53221 


nên hình tướng của nó cũng là không 
thật. 
(C) 
l) The that things 
unproduced, having no ¡ndividual or 
separate nature (all things are void and 
unreal): Vô sinh quán—Thiển quán chư 
pháp không sinh, không có cá tánh của 
riêng nó. 
Because things are void and unreal; 
therefore, they are formless: Vô tướng 
quán——Vì chư pháp không thật nên chúng 
không có hình tướng. 
(D)According to the 
trường phái Thiên Thai: 
1l) The bhutatathata 1s devoid of all 
impurity: Như thực không Trong thể 
chân như không vọng nhiễm. 
The bhutatathata 1s full of merit or 
achievement: Như thực bất không— 
Trong thể chân như đã có đủ tất cả công 
đức vô lậu. 
Two ways: Nhị Đạo——Hai đạo. 
(A) 
l) The open or unhindered way, or the way 
of removing all obstacles or Intervention 
(delusions): Vô ngại đạo—Vô gián đạo 
hay đạo đoạn trừ những chướng ngại cần 
phải đoạn trừ. 
The way of release by realization of 
truth: Giải thoát đạo—Con đường giải 
thoát bằng thực chứng chân lý. 
() 
l1) The hard way of works, by practicing the 
SIX paramitas and other diciplines: Nan 
hành đạo—Con đường khó bằng thực 
hành lục Ba La Mật cũng như những giới 
luật khác. 
The easy way of salvation, by recitation 
or Iinvocatlon of Amitabha: DỊ hành 
đạo—Con đường dễ bằng cách niệm 
hồng danh Phật A Di Đà. 
(C) 


meditation are 


2) 


Tien-T°ai—Theo 


2) 


2) 


2) 


l) The way of reincarnaton or mortality: 

Hữu lậu đạo—Con đường của tái sanh 

hay sanh tử. 

The enliphtened way of escape from 

miseries of transmigration: Vô lậu đạo—— 

Con đường giác ngộ và giải thoát mọi 

khổ đau của luân hồi sanh tử. 

(D) 

l) The way of Instructons: Giáo đạo—Đạo 
giáo là phương tiện. 

2) The way of realization: Chứng đạo— 
Thực chứng con đường của chư Phật. 

Two ways 0f atfaining liberation ïn the Pure 

Land Sect: Tịnh Độ Nhị Hoành —Hai cách 

giải thoát trong Tịnh Độ Tông. 

l) By discipline to attain to temporary 

nirvana: Hoành Xuất —Bằng trì trai giữ 

giới và tu hành thiền định mà hành giả 

được sanh vào cõi hóa độ phương tiện. 

Happy salvation to Amitabha's paradise 

throuph trust in him: Hoành Siêu —Nghe 

bản nguyện của Đức Phật A Di Đà mà 

phát tín tâm niệm hồng danh của ngài sẽ 

được vãng sanh vào cõi báo độ chân 

thực. 

Two ways in the currenf of transmigrafion: 

Nhị Lưu—Hai dòng lưu chuyển luân hồi. 

1) To flow with 1t in continual reincarnation: 

Thuận lưu—Nhân quả tái sanh lưu 

chuyển. 

To resist 1t and seek a way of escape by 

getting rid of life*s delusions: Nghịch 

lưu—Chống lại thuận lưu và tìm giải 

thoát khỏi cảnh đời đau khổ. 

Two ways 0f entering the truth: Nhị Nhập—— 

Hai lối nhập đạo. 

1) Entering by conviction Intellectually that 

all sentient beings have the Buddha- 

nature: Lý nhập—Thấu nhập lý tính rằng 

tất cả chúng sanh đều có chân như Phật 

tánh. 

Entering by proving 1t in practice: Hành 

nhập——Thấu nhập vào hạnh tu. 


2) 


2) 


2) 


2) 


5222 


Two ways of passing over or bliss: Nhị 

Siêu —Hai cách siêu thoát. 

l1) The lengthwise or long way of Hinayana: 
Thụ siêu—Con đường dọc hay đường 
trường của Tiểu thừa. 

2) The crosswise or short way of Mahayana: 
Hoành siêu—Đường ngang hay đường tắt 
của Đại thừa. 

Two wheels: Nhị Luân—Hai bánh xe. 

(A) 

1) The wheel of Meditation: Định luân. 

2) The wheel of WIsdom: Tuệ luận. 

(B) 

l) The wheel of food (physical wheel): 
Thực luân. 

2) The wheel of dharma (spiritual wheel: 
Pháp luân. 

Two wings of meditation and wisdom: Hai 

cánh thiền định và trí tuệ. 

Two wrong views: Nhị Kiến — Hai loại tà 

kiến. 

(A) 

l1) Holding to the real existence of material 
things: Hữu kiến—Ý kiến cố chấp cho 
rằng vạn vật là thực hữu. 

2) Holding to ther entire unreality: Vô 
kiến—Ý kiến cố chấp cho rằng vạn vật 
là không có thực. 

(B) 

1) Holding to the view of total annihilation: 
Đoạn kiến. 

2) Holding to the view of permanence or 
Immortality. The view that personality 1s 
permanent: Thường kiến —Tà kiến cho 
rằng cái ngã trường tồn. 

Type: Mô hình—Kiểu mẫu. 

Typical feature: Nét tiêu biểu. 

Tzong-Yueh Tou-Shuai: Thiền sư Tùng Duyệt 

Đẩu Suất—Zen master Tzong-Yueh Tou-Shuai 

was born In 1044 in Kan-Chou, a place in modern 

Jiang-Xi province—Thiển sư Tùng Duyệt Đẩu 

Suất sanh năm 1044 tại Cám Châu, bây giờ là 

tỉnh Giang Tây. 


+ 


Tzong-Yueh was the head monk at Tao-Wu 
Monastery, and on one occasion he led a 
øroup of monks on a Journey fo visit Zen 
master Yun-Kai ZhI. After only a few 
sentences of conversatlon, Zh¡ knew that 
Tzong-Yueh possessed speclal ability. Zhi 
laughed and said: “I observe that your breath 
1s unusual. Why 1s It that when you speak 
your breath 1s like that of a drunkard?” 
Tzong-Yueh”s face became flushed and he 
broke out In sweat, and he said: “I hope the 
master wont spare your compassion.” Zhi¡ 
contnued to talk to Tzong-Yuch, goading 
him. Tzong-Yueh was flushed and didn't 
understand. He asked to have a private 
Interview with Zh1. In the abbot”s room, Zh1 
asked Tzong-Yueh: “Have you ever seen Zen 
master Fa-Chang?” Tzong-Yueh said: “I have 
read the record of his talks. I understood 1t all, 
so I don”t want to see him.”—Sư làm “thủ 
chúng” ở tu viện Đạo Ngộ, trong một dịp 
hướng dẫn Tăng chúng đến yết kiến Hòa 
Thượng Trí ở Vân Cái. Sau một vài câu đàm 
luận, thiển sư Trí đã biết được biệt tài của sư. 
Hòa Thượng Trí bèn cười bảo: “Xem thủ tọa 
khí chất phi phàm, tại sao thốt ra lời dường 
như kẻ say?” Sư đỏ mặt xuất mồ hôi thưa: 
“Cúi mong Hòa Thượng chẳng tiếc từ bi.” 
Hòa thượng Trí lại dùng lời châm chích thêm. 
Sư mờ mịt, liền xin nhập thất tham vấn riêng 
với Hòa Thượng. Hòa thượng Trí hỏi: “Ông 
đã từng thấy Hòa thượng Pháp Xướng 
chăng?” Sư thưa: “Có từng xem ngữ lục của 
Ngài, tự hiểu rõ, chứ không mong thấy.” 

Zen master Zh¡ continued to ask Tzong-Yueh: 
“Have you seen Zen master Tung-Shan 
Wen?”  Tzong-Yueh “Kuan-Hsi's 
disciples dont have any brains. lf you put on 
a cotton garment that smells like pIss, what 
good 1s 1?” Zh¡ said: “You should go and 
practice at that place that smells like pIss.” 
Following Zhis Instructions, Tzong-Yueh 
went and practiced with Zen master Wen at 
Tung-Shan, and deeply realized his great 
teaching. Later Tzong-Yueh returned to see 
Zen master Zh¡. ZhI asked: “Now that you”ve 
seen Kuan-Xis disciples, what about the 
great matter?” Tzong-Yuch said: “Had it not 


sa1d: 


3223 


been for your Instructions, it would have 
slipped past me my entire life.” Tzong-Yueh 
then bowed and retreated—Hòa Thượng Trí 
hỏi tiếp: “Từng thấy Hòa thượng Văn ở Động 
Sơn chăng?” Tùng Duyệt thưa: “Người Quan 
Tây vô não, mang một cái quần vải khai nước 
đái, có chỗ nào hay?” Hòa thượng Trí nói 
ngay: “Ông nên đến ngay chỗ khai nước đái 
ấy mà tham vấn.” Sư theo lời dạy của Hòa 
thượng Trí, tìm đến yết kiến Hòa thượng Văn 
và thâm nhận được áo chỉ. Sư trở lại yết kiến 
Hòa thượng Trí. Trí hỏi: “Sau khi thấy người 
Quan Tây đại sự thế nào?” Sư thưa: “Nếu 
chẳng được Hòa Thượng chỉ dạy, đã luống 
qua một đời.” Sư bèn lễ tạ Hòa Thượng Trí 
mà lui ra. 

One time he entered the hall to address the 
monks, saying: “When a person” eyes and 
ears are clear, then he resides in a remofte 
mounfain valley. The autumn wind rustles the 
anclent pines and the autumn moon reflecfs 
from the cold waters. A patch-robed monk 
who reaches that place must go still further to 
realize the truth, for this is still Just two apes 
with four tails hanging down.” After saying 
this the master shouted—Một lần sư thượng 
đường thuyết pháp: “Tai mắt một bể trong, ở 
yên trong hang vắng, gió thu vào cổ tùng, 
trăng thu sanh sông biếc. Thiển Tăng khi ấy 
lại cầu chơn, hai con khỉ đột bốn đuôi duỗi.” 
Nói xong sư bèn hét lên một tiếng. 

Another time Tou-Shuai entered the hall to 
the monks, saying: “I cant 
differentiate anything. I see a hard-shelled 
turtle and I mistakenly call it soff-shelled. I 
can't talk any wondrous talk, or speak about 
truth. I Just flap my lips and drum my tongue. 
When all the monks in the world see me, they 
laugh so hard In derision that their tears turn 
to blood. Don't I turn their derision to 
happiness? Are you laughing at me now?” 


address 


After a pause, the master said: “I blow a light 
hearted tune on my fÏlute and 1t causes people 
to forget a lifetime of troubles.”—Một lần 
khác sư thượng đường thuyết pháp: “Đẩu 





x 


trong thiên hạ xem thấy trong mắt một giọt 
máu, chớ có đổi sân làm hỷ người tiếu ngạo 
yên Hà đó chăng? Sư im lặng giây lâu nói: 
“Thổi lên một bản thăng bình nhạc, mong 
được sanh bình chưa hết sầu.” 

One day Zen master Tou-Shuai enterd the 
hall to address the monks, saying: “FIst comes 
the new spring, and then 1t s the beginning of 
summer. The four seasons pass like a shuttle. 
Before you know it, a red-faced baby has 
turned info an old white-hair. You must truly 
exert yourself and use extraordinary effort. 
Cultivate your own field, and dont steal 
someone else”s seedings. Applying yourself 
in this way, your cultivation will certainly 
result in finally seeing the whife ox on snow 
sư thượng đường 
thuyết pháp: “Mới thấy tân xuân lại sang đầu 
hạ, bốn mùa dường tên sáng tối như thoi, 
bỗng chợt mặt hồng trở thành đầu bạc, cần 
phải nỗ lực riêng dụng tinh thần, cày lấy 
vườn ruộng của mình, chớ phạm lúa mạ của 
người, tuy nhiên như thế kéo cày mang bừa, 
phải là con trâu trắng ở núi Tuyết mới được. 
Hãy nói lỗ mũi ở chỗ nào? Sư im lặng giây 
lâu lại nói: “Bậy! Bậy!” 

In the winter of 1091, after bathing, the 
master assembled the monks and recited this 


mountain”—Một hôm 


V€TS€: 

“After forty-eight years, 

Sacred and mundane are completely 

killed off, 

Althouph not heroIc, 

The Longan road 1s slippery.” 
Vào mùa đông năm 1091, sau khi tắm gội, sư 
họp Tăng chúng lại nói kệ: 

“Bốn mươi tám năm, 

Thánh phàm giết sạch, 

Chẳng phải anh hùng, 

Long An đường trơn.” 
Upon finishing the verse, the master passed 
away (still sitting). He received posthumous 
tile of “True Stilness Zen Master.”—NóI 
xong sư ngồi yên thị tịch, được vua ban danh 
hiệu “Chơn Tịnh Thiển Sư.” 


Suất trọn không biện biệt, lại kêu rùa đen là Tzu-Hsuan: Tử Tuyền—See Tsu-Hsuan. 


trạnh, không thể nói diệu bàn huyễn, chỉ biết Tzu-Ming: Từ Minh Sở Viện Thiển Sư—See 
khua môi động lưỡi, khiến cho Thiển Tăng Tzu.Ming.Chu-Yuan. 


5224 


Tzu-Ming-Chu-Yuan: Thiền Sư Từ Minh Sở 
Viện—Zen master Tzu-Ming-Sở Viện ở Thạch 
Sương sanh năm 986, là đệ tử của Fan-Yang- 
Shan-Chou—Thiển Sư Từ Minh Sở Viện ở Thạch 
Sương sanh năm 986, là đệ tử của Thiền Sư Phân 
Dương Thiện Châu. 

* Tzu-Ming came to Fen-Yang for more than 
two years. One day he asked Zen master Fen- 
Yang: “Ï've been here for two years and you 
haven't given me any Instruction! You”ve Just 
1ncreased the world”s vulgarity, dust, and toIl, 
while the years and months fly away. Even 
what I knew before 1s no longer clear, and 
Ive lost whatever good came from leaving 
home.” But before Shi-Shuang could finish 
speaking, Fen-Yang øglared at him fiercely 
and cursed him, saying: “What you know 1s 
vile! How dare you sell me short!” So saying, 
Fen-Yang picked up his sfaff to drive Shi- 
Shang away. Shi-Shuang tried to plead with 
him, but Fen-Yang covered Shi-Shuang's 
mouth with his hand. At that moment, Shi- 
Shuang realized great enlightenment. He then 
exclaimed: “lẺs knowing the extraordinary 
emotion of Lin-Chih's way!—S§ư đến Phần 
Dương đã hai năm mà chưa được nhập thất 
(thấy tánh để được thầy gọi vào trong trượng 
thất dạy riêng). Mỗi khi sư vào thưa hỏi, chỉ 
bị Phần Dương mắng chửi thậm tệ, hoặc nghe 
chê bai những vị khác, nếu có dạy bảo chỉ 
toàn là lời thế tục thô bỉ. Một hôm sư trách: 
“Từ ngày đến pháp tịch này đã qua mất hai 
năm mà chẳng được dạy bảo, chỉ làm tăng 
trưởng niệm thế tục trần lao, năm tháng qua 
nhanh việc mình chẳng sáng, mất cái lợi của 
kẻ xuất gia.” Sư nói chưa dứt, Phần Dương 
nhìn thẳng vào sư mắng: “Đây là ác tri thức 
dám chê trách ta.” Phần Dương nổi nóng cầm 
gậy đuổi đánh. Sư toan la cầu cứu, Phần 
Dương liền bụm miệng sư. Sư chợt đại ngộ, 
nói: “Mới biết đạo của Lâm Tế vượt ngoài 
thường tình.” Sư ở lại đây hầu hạ bảy năm. 

* One day, Shi-Shuang addressed the monks, 
saying: “The more medicine that 1s used, the 
worse the disease becomes. The finer the 
fishing net mesh, the more fish that escape.” 
Shi-Shuang then left the hall_—Một hôm sư 


thượng đường: “Thuốc nhiều bệnh lắm, lưới 
dày cá đặc.” Liền bước xuống tòa. 

* Shi-Shuang received honors from Emperor 
Ren-Zong, and during the return trip to his 
temple he said to his attendant: “[ feel a 
paralizing Shi-Shuang”s 
became crooked. His attendant stopped and 
said: “What should we do? You ve spent 
your whole life cursing the Buddhas and 
reviling the ancestors. So now what can you 
do?” Shi-Shuang said: “Dont worry. [II 
straighten 1t for you.” He then used his hand 
to straiphten his mouth. Then Shi-Shuang 
said: “From now on IÏ wont play any more 
Jokes on you.” The next year, on the fifth day 
of the first month, the master passed away—— 
Sư đến kinh nhận danh dự từ vua Tống Nhơn 
Tông, trên đường trở về sư trúng phong, sư 
bảo thị giả: Ta vừa bị trúng phong.” Miệng sư 
méo qua một bên. Thị giả nói: “Lúc bình 
thường quở Phật mắng Tổ, hôm nay lại thế 
ấy?” Sư bảo: “Đừng lo, ta sẽ vì ngươi sửa 
ngay lại.” Nói xong sư lấy tay sửa lại, miệng 
ngay như cũ, sư nói: “Từ nay về sau chẳng 
nhọc đến ngươi.” Sư nói: “Từ đây về sau 
chẳng giởn với ngươi nữa.” Đến năm sau 
(1041) ngày năm tháng giêng, sư thị tịch. 

Tzu-Yun: Từ Vân—Name of a noted monk 

during the Sung dynasty—Từ Vân là tên của một 

vị sư nổi tiếng đời nhà Tống (ngài Linh Ứng ở 

chùa Thiên Trúc Linh Sơn, thuộc tỉnh Hàng Châu. 

Ngài tên là Tuân Thức, tự là Trí Bạch, sư quê 

Ninh Hải Thiên Thai. Sư từng đốt một ngón tay 

trước tượng Đức Phổ Hiển ở chùa Quốc Thanh 

phát nguyện truyền bá giáo lý Thiên Thai. Ngài 
được vua Tống Chân Tông ban cho tước hiệu Từ 

Vân. Ngài thị tịch năm 69 tuổi). 


wind.” mouth 





